Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


TOÁN TẬP CÁC BÀI GIẢNG 
KINH TANG 
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng 


lạp 2 


Table of Contents 


/9/1/8913/00 00 ẮỶ 1 ẻ  ẽ .ẽ. ốc ao ca 4 
Bài giảng ngày 6-8-2014 CHƯƠNG 2. TƯƠNG ƯNG THIÊN TỬ..................-- -- 6 St SEEESEEEEEEESEEEEEEESEEekerkerxei 5 
Bài giảng ngày 7-8-2014 MÃÄGHA (Mäghasutta)} ............................-. -- -- Gà HH HH HH HH HC HH Hưng ng ngan 19 
Bài giảng ngày 9-8-2014 PAÑCÄLACANDA (Pañcälacanndasuitta)...................--- - ¿252 2 2 3 SE SE rvsrxrs 33 
Bài giảng ngày 12-8-2014 NHẬT THIÊN TỬ (Surya)................ ¿ke SE ‡ESEk kEEEEESEEEEEEEEEEEEEEEEEkrEkrkrrrrrrkes 46 
Bài giảng ngày 14-8-2014 VENDU (Vendusutta} .........................-- ----- --- c3 2 2231123. HH HH TH ng ng re 60 
Bài giảng ngày 16-8-2014 KAKUDHA (Kakudhasutfa)......................... .--- - ---- 2 - 22 +22 E+ S212 v +2 SE re rrxeerrere 79 
Bài giảng ngày 19-8-2014 SERI (S€rTsUttA) ...................--- ---- 5. 1. 1112211221121 HH TH ng ng ng TH TH ng nen 90 
Bài giảng ngày 21-8-2014 CÁC NGOẠI ĐẠO SƯ (Nãnätitthiyasävakasutta).........................-. -- - ¿2 2 2 s+scsxssz 110 
Bài giảng ngày 23-8-2014 TỰ BẢO HỘ (Attarakkhitasutta)................. --¿- - c6 2k EEEE‡ESEEEEEEEEEESErkrkeskrrrre 124 
Bài giảng ngày 26-8-2014 II. PHẨNM THỨ HAI.....................- +52 SE+SttEESEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEErrkerrees 141 
Bài giảng ngày 28-8-2014 CHIẾN TRANH (Pathamasañgämasutta)......................-- - ¿6 + x+x£E£E+ESEzkekeskrrerd 151 
Bài giảng ngày 2-9-2014 PHẨM THỨ BA.................--- 5. tt EESEEEE19E1115111151111111211511111111111121111 11... 166 
Bài giảng ngày 4-9-2014 CHƯƠNG 4. TƯƠNG ƯNG ÁC MA.............- 6-5252 EESESEEEEEEEEEEEEEEEEEEeEkrrrrerree 183 
Bài giảng ngày 6-9-2014 CHƯƠNG 5. TƯƠNG ƯNG TỶ KHEO NI...................--¿- c5 5+EEE+ES2E£EESEvEEeErrersexee 206 
Bài giảng ngày 9-9-2014 CHƯƠNG 6. TƯƠNG ƯNG PHẠM! THIÊN .......................- - + c5 +E2EEE+EvEEeEzEsrxexez 219 
Bài giảng ngày 13-9-2014 Sáng hôm nay mình sẽ học trở lại bài kinh bị dang dở hôm trước. ..................... 231 
Bài giảng ngày 16-9-2014 CHƯƠNG 7. TƯƠNG ƯNG BÀ LA MÔN....................... ¿+ 2 2 +2 ++E+E£E£EEEexerzrerzez 253 
Bài giảng ngày 18-9-2014 AHIMSAKA (Ahimsakasutta)...................... -- ----- + - 2 132233 ng ng ngư ưyệt 263 
Bài giảng ngày 20-9-2014 PHẨIM CƯ SĨ....................- -- ¿©©++EE+EEEEE+EEEEESEEEEESEEEEESEEEEESEEEEESEEEEEEEEEEEEE1E1.E1eExr, 278 
Bài giảng ngày 23-9-2014 MANATTHADA (Mãnatthaddhasutta)..........................-. --- ¿2 2 2 S212 £sEcszereezs 297 
Bài giảng ngày 25-9-2014 NAVAKAMMIIKA (Navakammiikasufta)..........................--- ---- 2 +22 Sex sz se szseesseersee 301 
Bài giảng ngày 27-9-2014 CHƯƠNG 8. TƯƠNG ƯNG TRƯỞNG LÃO VANGISA..................- 2-5 +scszzs+2 320 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Bài giảng ngày 1-10-2014 SÃRIPUTTA (XÁ-LỢI -PHẤTT) ................ --¿- ¿St SESEEEEEEESEEEEEEESEEEEEEESEEEEEEkrrrrkrree 340 
Bài giảng ngày 2-10-2014 CHƯƠNG IX. TƯƠNG ƯNG RỪNG................- 5t SE 2E EESESEEEEESEEEEEEkrrrrkrree 360 
Bài giảng ngày 4-10-2014 NÄGADATTA (Nägadattasutfa).......................-- ¿L5 22 HS. 121.1 1y Hy ng ngư 378 
Bài giảng ngày 7-10-2014 CHƯƠNG 10. TƯƠNG ƯNG DẠ XOA.................¿- - + St +E2EEEESESEEEEESEEEEEEkrrrrkrree 394 
Bài giảng ngày 14-10-2014 PUNABBASU (Punabbasusutfa)..........................-- ----- 5-2522 s2. vs sec rrsee 407 
Bài giảng ngày 16-10-2014 ALAVA (Alavakasutta) (t†)..................-- -- c1 S1 112112 H1 H1 Hy TY TH ng ngư 425 
Bài giảng ngày 18-10-2014 NGỌN CỜ (DhajaggaSUta).....................-. --- LG ¿5+ 1E SE S33 S*SK.E E111 11c 439 


Bài giảng ngày 21-10-2014 DHAJAGGAM: NGỌN CỜ ( t†)...............-- 2-56 tt EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEkrrkkerkriro 455 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


VIETHERAVADA 


"410i 


KINH TẠNG 


TK GIÁC NGUYÊN (giảng) 
NHỊ TƯỜNG (ghi) 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 
LỚI NÓI ĐẦU 


Sự nhiệt tình đón nhận của độc giả với cuốn sách Những Bài Giảng Kinh Tương 
Ung tập I đã khích lệ chúng tôi cho ra mắt tập lI 

Vẫn như mọi khi, trước hết chúng tôi xin được nói lời trí ân Sư Giác Nguyên và 
xin thưa cùng độc giả rằng bản ghi chép này không bao giờ có thể chuyển tải hết 
những câu từ, ý tứ mà Sư đã giảng và tất nhiên bản ghỉ chép này cũng không thể 
thay thế hoàn toàn cho những buổi pháp thoại online trên group Wietheravada 
(paltal). Vì vậy, dù rằng có cuốn sách cẩm trên tay, vẫn mong quí độc giả đừng 
quên nghe lại bài pháp thoại của Sư được lưu trữ trên trang web 
www.vietheravada.net. Chỉ khi nghe lại, qui vị mới có thể cảm nhận được bối 
cảnh của buổi giảng, thân thái của giảng sư và những tỉnh hoa Phật pháp mà Sư 
muốn truyền đạt. 


Cảm ơn chị Diệu Nghiêm, em Bảo Hương, Thy Lam đã yêm trợ tỉnh thân lẫn vật 
chất và luôn tiếp lửa cho nhiêu lúc mỏi mệt trong quá trình ghỉ chép lê thê nhiễu 
năm tháng này. Cuối cùng, cảm ơn hai con gái Cát Tường và Diệu Tường — động 
cơ thúc đây mạnh mẽ nhất cho việc ghi chép này — đã đọc bản thảo, góp ý và 
luôn đồng hành trong mọi thời khắc cần thiết. Cuốn sách này được ra đời trong 
những ngày tháng rất đôi bận rộn với sự chào đời của cháu ngoại Khải Như, vì 
vậy sai sóf ắt là khó tránh khỏi, với tỉnh thân hết sức cầu thị, chung tôi mong độc 
giả hoan hỉ góp ý giùm để 4 tập còn lại được hoàn chỉnh hơn. 


Nha Trang, tháng 6 năm 2017 
Nhị Tường 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Bài giảng ngày 6-8-2014 CHƯƠNG 2. TƯƠNG ƯNG THIÊN TỬ 
L PHẨM THỨ NHẬT 
KASSAPA (Pathamakassapasutta) 


Sáng nay chúng ta sẽ học chương Tương Ung Thiên Tử. Theo trong Atthakatha, 
chữ “thiên tử' này từ chữ Pa]I là “Devapuứfa ` Chữ “puífa ` này trong kinh giải 
thích có nhiều trường hợp, con do mình sanh ra hoặc con người khác cho mình 
làm con nuôi, gọi là “2a”. Đệ tử bái mình làm sư cũng gọi là “ø//a'. Trên cõi 
Trời, vị Trời (nữ) nào xuất hiện trong phòng ngủ của mình thì coi như là vợ của 
mình, xuất hiện trên bắp chân của mình là con của mình. Có trường hợp xuất hiện 
trong khu vực lâu đài của mình cũng là con của mình, xuất hiện đây là hóa sanh 
từ cõi khác tới. Họ xuất hiện ngay ở ranh giới giữa hai lãnh địa của hai vị Trời, 
gương mặt vị đó nhìn vào hướng lâu đài nào trước thì vị đó sẽ thuộc về vị Trời ở 
lâu đài đó. Ở đây, vị Thiên tử này cũng vậy, sanh ra là con của một vị nào đó có 
uy lực, được gọi là Thiên tử. 


Theo Chú giải, bảy năm sau khi thành đạo, năm 42 tuổi, Đức Thế Tôn lên cõi trời 
Đao Lợi thuyết pháp trả hiểu cho bà Mayä, (lúc này bà đã thành vị tiên nam), 
Ngài đã giảng 7 bộ diệu pháp Abhidhamma. Trong lúc Đức Phật giảng tới phần 
thiền Jhanavibhanga, vị thiên tử Kassapa này nghe và ghi nhận một số điểm thấy 
tâm đặc. Nhiều năm†[ l |sau, vị này xuống hầu Phật và hỏi lại: Bạch Thế Tôn con 
đã từng nghe Thể Tôn nói như vậy, như vậy đó. Theo Chú giải, có nhiều trường 
hợp người ta chỉ muốn tìm dịp đề trình với Đức Phật điều gì đó (ka/hefukãmo) 
chớ không phải thắc mắc, trong trường hợp đó Đức Thế Tôn để cho người ta nói. 
Trường hợp này cũng vậy, vị Thiên tử này chỉ muốn trình với Ngài điều ông tâm 
đắc: “Bạch Thể Tôn ngày xưa con có điều tâm đắc là Thế Tôn từng nói cho 
chúng con nghe về hạnh của vị t kheo.” Đức Phật biết vị này muỗn nói nên cho 
phép ông ta nói. Vị này thu gọn toàn bộ những øì tâm đắc thành một câu kệ: 


Hãy học điểu khéo nói, 
Trong hạnh nghiệp Sa-môn, 
Vắng lặng, ngôi một mình, 
Với tám tư an tịnh. 


“Subhäsitassasikkhetha, samanipasanassa ca; 


5 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Ehasanassa ca raho, cilfavipasarnassa cá Tỉ. 


*Subhãsia': thiện ngôn”, “điều đáng nói”. Điều đáng nói ở đây ám chỉ cho việc 
phát biêu y cứ trên trí tuệ nhận thức vê Tứ Đê, vê 37 Bô đê phân, 10 chánh ngữ. 


“Subhãsitassa sikkhctha, samanipasanassa ca”: vị ty kheo phải học hỏi kinh 
điên như thê nào đó đê những điêu mình nói ra luôn y cứ trên tĩnh thân của trí tuệ 
4 Đê, 37 Bô đê phân, 10 chánh ngữ. 


Pháp Phật có nhiều cách nói, Ngài không kêu gọi mình đoạn trừ tất cả phiền não, 
có chỗ Ngài nói tu tập thế nào để đoạn trừ phẫn nộ (kodJa), có chỗ thì Ngài nói tu 
tập thế nào đề đoạn trừ tham ái, vô minh... Có chỗ Ngài nói đến tất cả phiền não, 
có chỗ Ngài chỉ nói một thứ phiền não. Tùy vào căn cơ người trước mặt, Ngài nói 
đúng điều nào đó đề họ thấm. Đối với người nhiều kiêu mạn thì Ngài sẽ nói xong 
điều gì đó và kết thúc: Làm gì thì làm con đường giải thoát là chấm dứt kiêu mạn. 
Chúng ta biết chấm dứt kiêu mạn /wãna) là phải chứng quả A-la-hán. Khi Ngài 
kêu gọi mình chấm dứt phẫn nộ thì tối thiểu mình phải chứng A-na-hàm, có chỗ 
Ngài kêu gọi chấm dứt thân kiến (sakkayadiffh¡), nhưng chấm dứt thân kiến thì 
tối thiểu phải là Tu-đà-hoàn (Soãzpanna). Đã là Tu-đà-hoàn thì như nước mưa 
chảy vô máng xôi rồi, chỉ một con đường duy nhất chảy theo đường hướng được 
trù tính sẵn. Vị Tu-đà-hoàn là vị mà Đức Phật gỌI là rực hướng chánh giác, chỉ 
còn một con đường thắng đi đến giác ngộ, Niết-bàn, chớ không phải như phàm 
phu mình. Ở đây tuy là câu nói của vị Trời nhưng là nhắc lại tinh thần lời dạy của 
Đức Phật mà vị ấy đã nghe khi Ngài thuyết phần Jhanavibhanga, một trong 18 
phần của bộ Vibhanga. Bộ Vibhansga là bộ thứ hai của Tạng Diệu Pháp. Vị Trời 
nhắc lại: Con nhớ tỉnh thân Đức Thể Tôn đã thuyết giảng trên đỏ là vị tỳ kheo 
phải nói năng y cứ (nissita) trên tỉnh thân của trí tuệ nhận thức Bồn Đ. Nêu 
không có nhận thức Bốn Đề thì làm sao ăn nói trên tỉnh thần nhận thức Bốn đề; 
không tu tập 37 pháp Trợ Bồ Đề thì làm sao có thể ăn nói trên tỉnh thần 37 pháp 
Trợ Bồ Đề. Nếu nhìn kỹ lại tăng ni, tu nữ, Phật tử, kế cả những vị tu hành ghê 
øớm, khi gặp nhau có bao giờ mình ăn nói trên tinh thần 37 pháp Trợ Bồ Đề 
không? 


Các chỉ pháp thì nói tới nói lui cũng bao nhiêu đó thôi. Ví dụ số 8 là Bát Chánh 
Đạo nhưng tính thần của Bát Chánh Đạo cũng là tinh thần của Thất Giác Chị; 
tinh thần rốt ráo của Thất Giác Chỉ chính là tinh thần rốt ráo của Tứ Niệm Xứ; 
tinh thần rốt ráo của Tứ Niệm Xứ cũng là tinh thần của Ngũ căn, Ngũ lực v.v... 
Trong Tăng Chị Bộ Kinh, Đức Phật từng dạy, vị ty kheo có hai việc phải làm: 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Chỉ và Quán. Có chỗ Đức Phật nói vị tỳ kheo có hai việc phải làm: pháp học 
(gandhadhura) và pháp hành (vipassanadhura). Đối với nhiều người, cách tạo 
Ba-la-mật của họ trước khi chứng đắc đạo quả là có chứng đắc thiền định trước, 
có người thì không cần như vậy, nên họ chỉ tu Tứ Niệm Xứ. 


Trong câu thứ nhất của bài kệ, vị tỳ kheo phải học tập như thế nào đề nói năng 
trên trí tuệ của Bôn Đê. 


-Khổ đề -tất cả mọi hiện hữu trên đời là khổ. 


-Tập để: sự ưa thích trong 6 trần là nguyên nhân dẫn tới mọi hiện hữu. 7áp để có 
thể kế có 3: đục ải, sắc ái và vô sắc ái; nhưng cũng có thê kê thành 6: sự tham 
đăm trong 6 trần; hoặc kê thành 2: tham ái trong danh và tham ái trong sắc. 


- Diệt đề: Hữu dư niết-bàn là sự văng mặt của tập đề khi vị thánh đã diệt trừ 
phiền não mà vẫn còn sông: Vô dư niết-bàn là sự viên tịch của vị ây. Dưới gốc 
cây Sala ở Kushinara mà Đức Phật chính thức ra đi lúc Ngài 80 tuổi đó là Vô dư 
niết-bàn, còn dưới gốc Bồ đề năm Ngài 35 tuổi, lúc Ngài còn sống nhưng chấm 
dứt hết phiền não rồi, gọi là Hữu dư niết-bàn. 


-Đạo đề: Bát Chánh Đạo. Nếu ngó kỹ lại, tinh thần của Bát chánh đạo là tinh thần 
của Giới - Định - Tuệ. 


Giới: Những gì mình nói và làm đều y cứ trên tỉnh thần chánh pháp, không hại 
mình hại người đời này kiêp khác. 


Định: Khả năng tập trung tư tưởng (concentrafion) đề chứng đắc tối thiểu từ cận 
định trở lên. Cận định là từ giai đoạn bắt đầu Sơ thiền trở lên, Sơ Nhị Tam Tứ 
thiền Sắc giới, thiền Vô sắc. 


Tiệ: Khả năng nhận thức bản chất thật sự của vạn hữu ở đời, biết rỡ mọi thứ ở 
đời chỉ gồm danh và sắc. Danh là tất cả những gì thuộc về mental, sắc là những 
gì thuộc về physical, cả hai đều luôn luôn vô thường; cái gì vô thường thì cái đó 
khổ và vô ngã. Những gì trên đời này cũng đều do nhân duyên tạo ra, rồi cũng do 
nhân duyên mà biến mất. Tất cả mọi thứ trên đời này đều nằm trong sự chỉ phối 
của nhân quả, của Tam tướng. Sự chỉ phối của nhân quả nghĩa là cái gì cũng do 
nhân duyên, vô số condifions vậy nên trong kinh nói đời sống là conditional 
things, là những thứ phải lệ thuộc nhắn duyênmới có mặt, gọi là sankhara. Tuệ là 
hiểu mọi thứ luôn luôn lệ thuộc điều kiện, hễ có điều kiện xuất hiện thì cũng có 
điều kiện biến mất. Thực hành Tứ Niệm Xứ là để thấy bấy nhiêu đó thôi. Nhiều 


7 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


người nghe nói thiền thường nói là khi nào già thì mới tu. Nhận thức về Tứ Niệm 
Xứ thì không đợi lúc già. Khi nào lắng tâm được thì cứ làm. Khi còn trẻ thì còn 
bén nhạy, tinh tế; khi già thì tật nhiều hơn trí, cơ thê bịnh hoạn yếu đuối, đầu óc 
lúc nhớ lúc quên thì thiền nỗi øì. Tứ Niệm Xứ là sự nhận thức cần phải được thực 
tập liên tục và liên tục. Đối với một người chưa thực tập Tứ Niệm Xứ thì thấy 
việc này đâu có gì ghê gớm cao siêu, chăng hạn như ngồi thở, thở ra biết thở ra, 
thở vô biết thở vô, biết mình thở ra bằng sự bực mình, thở vô bằng sự bực mình, 
thở ra bằng sự vuli thích, thở vô bằng sự vui thích v.v...; nói chung là tình trạng 
tâm lý nào thì biết rõ, nhưng nghe có vẻ trẻ con vớ vần làm sao. Cảm nhận đó chỉ 
dành cho người không có tu tập và không thật sự thấy chán sợ đời sông này. Hãy 
thử thực tập một lần đi, những lần mình bị khổ vì vợ, chồng, con cái, tình đời 
ngang trái, công ăn việc làm, lúc đó mình quay lại với Phật pháp, sông chậm lại, 
đi đứng năm ngôi biết rõ mình đang làm øi, chỉ biết thôi, không ai bắt mình phải 
lừ đừ chậm chạp. Tứ Niệm Xứ có nghĩa là sông chậm lại một chút thôi, chậm vừa 
đủ để mình nhận ra thôi. Có người hỏi, thiền chậm quá thấy kỳ, mà sinh hoạt bình 
thường thì theo dõi không kịp. Tôi trả lời thế này: tôi không phải là thiền sư, 
nhưng xin hỏi các vị, các vị có thể nào vừa ăn vừa nghĩ đến chuyện đi shopping 
không? 


Được chứ. Vừa đi, vừa tắm hay vừa ăn vẫn nghĩ được tùm lum chuyện tại sao 
mình không theo dõi nó được. Theo trong A-tỳ-đàm, mình nhận thức theo dõi nó, 
nó cũng là tâm, mà nghĩ tào lao thiên tướng thì cũng là tâm, tại sao mình đề đầu 
mình nghĩ tầm bậy tầm bạ thì vẫn đi được, ăn được, tắm được mà khi theo dõi thì 
không theo dõi được? 


Có người nói đang lái xe sao tu Tứ Niệm Xứ? 


Khi lái xe vẫn lái bình thường, muốn sang lane phải nhìn đàng hoảng. Không 
thêm bớt gì hết. Thiền không phải là thêm bớt cái gì đặc biệt vào trong đời sông 
của mình, mà chỉ là sự thay đổi thôi. Ví dụ như trước đây mình làm bếp bằng con 
dao sét, giờ mình làm bếp băng , con dao đắt tiền, không mẻ, không sét, chỉ vậy 
thôi. Nghĩa là trước đây mình sống, hành động, làm việc bằng tâm bất thiện nên 
mình không biết mình đang làm gì, bây giờ mình sông, hành động, sinh hoạt, 
bằng chánh niệm, chỉ vậy thôi. Thiền không phải là thêm cái gì vô đời sông của 
mình, no adding mà chỉ là replace, thay thê thôi. Hồi đó tay thì làm nhưng cái 
đầu thì nghĩ tầm bậy, bây giờ tay làm, chân đi bình thường nhưng mình đề ý 
mình. Ví dụ tôi đang lái xe, tôi kiểm soát được các bảng thông báo giao thông, 
bảng tốc độ bên đường, nhưng nếu đang lúc đó tôi nhớ chuyện gì ở sở làm tôi 


8 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


bực mình, thì lúc đó phải biết: /ôi đang bực mình. Chỉ vậy thôi. Tứ Niệm Xứ là 
sông chậm để biết rõ cái gì đang xảy ra. Một người không thật sự chán đời và 
chưa từng thực tập thì nghe Tứ Niệm Xứ thấy rất buồn cười, không có cao siêu. 
Có người thì thích những pháp môn gì phải cao siêu, kêu réo chư Phật Bồ Tát, 
phải có thần chú gì đó tối nghĩa mơ hồ. Họ nghĩ làm gì biết đó hoặc không làm gì 
đặc biệt thì ngôi xuống theo dõi hơi thở thì đâu có gì hay. Nhưng thử sông như 
vậy trong một ngày coi con người của mình ra làm sao, có nhiều chuyện lạ lắm, 
sẽ thấy trong thân thê của mình nó không hề như mình nghĩ. Minh lăng xăng lít 
xít mà không ngờ răng cơ thể mình nó đau đớn, nó đủ thứ vẫn đề như vậy. Hãy 
ngồi xuống thở chậm theo dõi nó. Không có điều khiến hơi thở mà chỉ quan sát 
nó thôi, từ đó mới thấm thía được cái selflessness, vô ngã trong đạo Phật năm ở 
đó. Chậm thôi, khi hít vô đầy rồi thì tự động hơi đi ra, hơi ra hết rồi thì nó tự động 
đi vô, chỉ quan sát, không điều khiển. Chỉ có như vậy mới thấy thân này không 
phải của mình, nó phải thở, không thở chịu không nổi. Thở vô đây rồi thì tự động 
nó thở ra, thở ra hết thì tự động nó hít vô. Khi mình làm đúng như vậy mình sẽ 
phát hiện một chuyện ly kỳ, thân mình luôn trong tình trạng căng thăng, máu 
mình luôn liên tục di chuyên. Những cơ bắp của mình tưởng là nghỉ ngơi, nhưng 
nó không thật sự relax, chỉ có người chánh niệm mới thực sự relax. Nếu mình 
gồng thì sao nghỉ ngơi được. Những người tu Tứ Niệm Xứ mới thật sự là relax. 
Khi mình chánh niệm đề sống thì mình mới phát hiện ra thân mình không thật sự 
khỏe mạnh sung sướng như mình nghĩ, nó luôn luôn trong tình trạng căng thăng. 
Tại sao mình phải để nó căng thăng? 


Cái căng thắng này làm cho cơ bắp này nó không nghỉ ngơi, làm da mình mau 
già, vì vậy Tứ Niệm Xứ còn là pháp môn thẩm mỹ. Tâm của mình lăng xăng, 
buông cái này bắt cái kia. Phật nói là giống như con chim khi có điều kiện lập tức 
bay về trời, con cá tìm về nước, sóc chồn tìm về hang, khi mình không có chánh 
niệm thì mắt mình luôn luôn tìm cái øì đó để nhìn, và lỗ tai mình luôn luôn trong 
tình trạng tìm cái gì đó để nghe, mũi luôn tìm cái để ngửi, đầu của mình luôn tìm 
cái này cái kia để suy nghĩ, mình không ngờ 6 căn của mình như 6 con thú vậy. 
Khi 6 căn (senses) của mình chạy theo 6 trần (objects), thì trong trường hợp đó 
mình đang gieo nhân sinh tử, nhân trầm luân, vì những chuyện mình nghe, ngửi 
nếm đó toàn chuyện tảo lao, và cái đầu mình nghĩ tảo lao thì khi chết sẽ đi về 
cảnh giới tào lao. Sống bằng chánh niệm thì đi về cảnh giới của chư thiên của loải 
người, nhưng sông băng tham sân s1, nhìn đê mà thích, nhìn để bực mình, nghe 
đề mà thích, nghe đề bực mình thì coi như sông băng tham, băng sân, người như 
vậy thì chết cầu siêu nỗi gì. Tôi không tin chuyện cầu siêu, người nào siêu thì khi 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


sông đã siêu rồi. Giống như vé máy bay vậy, phải mua trước. Cái chết chỉ là ra 
phi trường thôi, còn hấp hồi là đi qua cửa check in thôi, khi ngáp ngáp thì đã 
boarding rồi cầu nguyện gì nữa. Tu Tứ Niệm Xứ là đã mua vé rồi, mua vé về 
Paris, Rome, London, Venice, còn nếu không tu thì xem như mình mua vé về 
Iraq, của hãng Malaysia Airlines, chuyến MHI7. Có những chuyến bay 
honeymoon dành cho những cặp đi hưởng tuần trắng mật, nhưng cũng có những 
chuyến bay mà người ngôi trên đó không muốn đáp xuống, đó là chuyến bay dẫn 
độ. Hoặc là sự trở vê nhà của một người đàn ông thất bại trong gia đạo hay của 
người đàn bà không hạnh phúc trong tỉnh yêu, tất cả những chuyến bay đó là 
những chuyến bay buôn, phải quay về với mái nhà đáng chán với con người đáng 
sợ. Cuộc luân hồi cũng vậy, có những cái chết là sự tìm về nơi chốn tuyệt vời 
nhưng có những cái chết là tìm về những nơi chốn đáng sợ. Tu Tứ Niệm Xứ là đề 
mua cái vé cho thật ngon lành, chỉ vậy thôi. 


Câu kệ thứ nhất là vị tỳ kheo phải tu tập thế nào mà mở miệng ra là y cứ trên 
nhận thức về Bồn Đé, nhận thức 37 pháp Trợ Bồ Đề, y cứ trên 10 chánh ngữ. 
Mười chánh ngữ là đề tài nói chuyện của mình dẫn tới chánh kiến, chánh tư duy; 
điều mình nói có nội dung dẫn đến chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh 
niệm, chánh định, chánh tinh tấn đó là Bát Chánh Đạo; dẫn đến chánh trí (đạo và 
quả) và chánh giải thoát (trí tuệ phản khán). Phản khán là sự nhìn lại những gì 
mình chứng đắc. Ngôn ngữ nào dẫn đến thiện pháp cho cả người nghe và người 
nói thì gọi là chánh ngữ. Nghe xong thì biết làm gì để lợi ích cho mình cho người, 
đời này kiếp khác; còn những buổi nói chuyện mà dẫn đến bắt thiện thì gọi là tà 
ngữ, khi nghe xong tỉnh thần đi xuống, chán nản, không biết làm gì, không biết đi 
đâu gặp ai, mọi suy nghĩ đều hướng đến chuyện tiêu cực. Nghe đơn giản vậy 
nhưng rất là sâu, thay vì kêu gọi tu hành, thì chỉ khuyên một câu, anh tu thế nào 
không biết, anh học thế nào không biết, nhưng cứ môi lần mở miệng ra là y cứ 
trên trí tuệ 4 Đề, 37 pháp trợ Bồ đẻ, 10 chánh ngữ. Nếu có hành trì thì ngôn ngữ 
của anh mới là ngôn ngữ có tu tập. Ở đây như một cái mẹo, thay vì nói tu tập thì 
không nói, mà nói tu một pháp môn thôi: nói chánh ngữ. Khi người ta đề nghị 
mình nói chánh ngữ tức là học hết Tam tạng và thực hành Tứ Niệm Xứ. 

Điều thứ hai của bài kệ này “saaw~ipäsanassa'. Ở đây có một điều chống trái 
giữa Atthakathã và Tika, tôi đọc kỹ gom chung lại như thế này. Theo trong Chú 
giải: “Samana ` *sa môn”; 'pãsana ° “sự tuân thủ", “sự hành trì”, “pháp an trú mỗi 
ngày của hành giả”. “Samanipäsanassa lở đây ám chỉ cho thiền Quán. 


10 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Câu thứ ba “ci#avipasamassa ” ám chỉ cho thiền Chỉ. Ciavipasamassa chỉ cho 
bát định: 4 thiên Sắc, 4 thiên Vô sắc, gọi chung là bát định. 


Trong cả bài kệ này đề nghị vị tỳ kheo làm ba chuyện: 


1. Nói năng trên tinh thần chánh pháp. Muốn nói năng trên tinh thần chánh pháp 
thì tâm tư phải an trú và hành trì chánh pháp. 


2. Kêu gọi tu tập về thiền Quán. Vipassana ở đây có samatha (thiền Chỉ) đi kèm. 


“Văng lặng, ngôi một mình, Với tâm tư an tịnh”. “Tâm tư an tịnh” ở đây ám chỉ 
cho bát định làm cơ sở cho Vipassana (vipassanadhithana). 


Sở dĩ hồi nãy tôi giảng Tứ Niệm Xứ vì bài kệ này phải nhắc Tứ Niệm Xứ. Thiền 
Chỉ ở đây chỉ là tập trung tư tưởng (concentration). Ví dụ mình tập trung nệm 
đất đất đất đất...nước nước nước nước..., lửa lửa lửa lửa... giỏ giỏ gió gió; hoặc 
mình đề vật øì trước mặt rồi niệm xanh xanh xanh xanh.., đó đó đó đỏ... tập như 
vậy lâu dần cái tâm nó yên, yên rồi lâu ngày mình bắt đầu tu Tứ Niệm Xứ. Có 
người thì cần như vậy, có người không cân, họ trực tiếp theo dõi biết rõ mình 
đang đi, đang đứng, đang ngồi, đang tắm ... biết rõ cái gì đang xảy ra. Không 
hành trì không thực tập thì không biết sự tỉnh táo (mindfulness) đó hay đến mức 
nào. Cứ thử trong một ngày đi, nó làm cho bản thân mình an lạc, hạnh phúc, 
happy lạ lùng lắm và mình phát hiện ra được những chuyện trước đây mình 
không có ngờ. Ví dụ mình là người nữ, có tật hay so sánh, mình hay nhìn người 
đối diện ăn mặc thế nào, có hơn có bằng hay thua mình. Chỉ riêng sự so sánh đó 
làm cho mình khổ, chưa kế thương phải xa, ghét phải gần, bực mình chuyện này 
chuyện kia. Chỉ người Tứ Niệm Xứ là không còn biết chuyện gì ngoài việc chánh 
niệm, chỉ người như vậy mới thật sự an lạc. Hạnh phúc thế giới này kỳ lắm, nó 
giống như gió như nắng như mây trời. Như ngày hôm qua, tôi rất hạnh phúc khi 
nhìn thấy trời rất đẹp, trời xanh mây trắng năng vàng, nhiệt độ hơi se lạnh, tôi đi 
bộ lang thang trên ngọn đôi cỏ đẹp lắm. Hạnh phúc an lạc cũng giống như vậy, 
cũng trời xanh mây trăng nắng vàng đó nhưng mình cứ ở trong nhà đóng cửa, 
hoặc đang đi giữa trời mà không màng tới trời xanh mây trắng năng vàng thì 
cũng bằng không. Tứ Niệm Xứ là cho mình sự buông bỏ thật sự những cái gì gọi 
là gánh nặng của đời sống. Trước khi thành thánh đắc cái này đắc cái kia, việc 
đầu tiên là tu Tứ Niệm Xứ. Đời sông tỉnh thức cho phép mình một sự tự tại, sự an 
lạc mà mình nhận ra được nhiều chuyện lạ, thì ra áo quần giày dép không cần 
hơn một tủ, xe không cần mỗi năm đôi một chiếc, thì ra mình không cần phải alô, 
email, facebook, chit chat nhiều như vậy, đời sông mình không cần phải lệ thuộc 


11 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


nhiều người xung quanh như vậy. Nhờ những cái “thì ra' này khi một ngày nào 
đó mình đi không nỗi, bị stroke (đột quy) năm liệt giường lúc đó mới thấy không 
đáng sợ như những người khác. Có những người khi bị stroke thì đời họ kết thúc, 
họ chỉ muốn chết thôi, vì đời họ không từng sống qua tâm trạng của một hành giả 
nên khi bị mất mát họ chịu không nổi, tới lúc hấp hồi họ mới biết sợ hãi và tiếc 
nuối. Có một điều tôi vô cùng tâm đắc đó là quí vị hỏi tôi có sợ chết không, câu 
đầu tiên tôi nói là sợ, nhưng tôi vẫn có bài học bằng vàng cho quí vị, đó là khi 
mình còn có cái øì đó để tiếc nuối thì mình sẽ ra đi trong sợ hãi, tiếc nuối. Tốt 
nhất, biết trước mình sẽ ra đi thì hãy ra đi bằng tâm trạng của người chán nản, dễ 
đi hơn. 


Hai hạng người ra đi nhẹ nhàng 
Trên đời này có hai hạng người ra đi nhẹ nhàng: 


1. Không nghĩ gì về mình hết. Chỉ nghĩ về người khác, họ ra đi không tiếc nuối, 
không sợ hãi. 


2. Không còn thích gì nữa hết. 


Bản thân tôi là người nhút nhát và là người tu Phật, không bao giờ tôi có ý tự sát. 
Tuy nhiên trong đời của tôi, có những giây phút tôi không đám tự sát nhưng nếu 
cái chết đến với tôi lúc đó cũng không đáng sợ, vì lúc đó thực sự tôi muốn buông 
hết mọi thứ, tôi đã từng trải qua những giây phút như vậy. Tôi không ngờ chính 
những giây phút đó vê sau này trở thành vôn sông, kinh nghiệm vô cùng quí giá 
cho tôi. Thì ra không phải a1 cũng sợ chết, vì khi trong lòng mình không còn gÌ đề 
năm níu nữa thì cái chết không còn đáng sợ. Vì vậy, thay vì chết bằng sự nắm 
níu, sự sợ hãi tiếc nuối thì hãy ra đi bằng sự chán nản. Muốn làm được điều đó 
phải tu tập, phải tu tập đề lúc nào đó thấy rằng thân này là gánh nặng. 


Nội dung bài kinh này: 
- Phải nói năng theo tinh thần chánh pháp, và đề làm vậy thì phải có chánh pháp 
trong lòng. 


- Phải tu tập thiền Quán để nhận diện bản chất thực sự của đời sống là gì. Đủ 
duyên thành thánh, mà không đủ duyên thì cũng được sông an lạc (hiện tại lạc 
trú).- Tu Quán có hai lợi ích, đủ duyên thì thành thánh mà thiếu duyên (Ba-la-mật 
đời trước) thì tối thiểu cũng an lạc đời này và ra đi nhẹ nhàng. 


12 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


-Tu thiền Chỉ samatha cũng có nhiều lợi ích, đủ duyên thì chứng đắc thiền định 
thần thông, chết rồi được sanh về cõi Phạm thiên. Nếu thiếu duyên không đắc 
được gì thì cũng lây đó làm nền tảng cho thiền Quán (Vipassana). Cả hai pháp 
môn này đều có chung lợi ích là tối thiểu cũng gieo duyên cho đời sau. 


Người Việt có câu: Chiêu nay không xong thì sảng mai xong sớm. Cứ làm hết sức 
mình đi, nếu kiếp này không được thì kiếp sau cũng lẹ hơn. Các vị pháp sư, giảng 
sư, luận sư của Miễn Điện mà tôi từng tiếp xúc, có những vị rất trẻ nhưng những 
gì trong đầu họ rất đáng để mang thân người. Có vị chỉ 32 tuổi (nhìn vẻ mặt như 
22 tuôi) mà dạy cho mây trăm người. Tôi nghĩ nếu kiếp trước họ không học thì 
làm sao kiếp này họ có thê dạy được, khuôn mặt lại quá trẻ, quá an lạc. 


KASSAPA (2) (Dutyakassapasutta) 
Kassapa này cũng là vị Thiên tử ở bài trên. 
“Đứng một bên, Thiên tử Kassapa nói lên bài kệ này trước Thế Tôn: 
Với tâm tư giải thoát, 

Vị Tỷ-kheo tu thiên, 

Và với lòng ước vọng, 

Đạt được tâm sở nguVỆH. 

Sau khi biết cuộc đời, 

Hưng thịnh và phế tàn, 

Tám thuần, không nương tựa, 

Hưởng lợi quả như chơn. 


Cầu này đọc nghe rất là suông nhưng nếu không đọc bản Pã|i không đọc Chú giải 
thì một người cân thận không dám giải thích. 


Trong câu ““Trong cầu “Với tâm tư giải thoát”, Chữ “giải thoát” ở đây, theo trong 


kinh là tâm được nhẹ nhàng, không bị phiền não nhờ ”, Chữ “giải thoát” ở đây, 
theo trong kinh là tâm được nhẹ nhàng, không bị phiên não nhờ tu thiên. 


13 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


*ammafthäna : đề mục. Cả thiền Chỉ lẫn thiền Quán đều có đề mục. Tâm mà 
không có chỗ dựa thì nó sẽ lăng xăng, giống như chim tìm dịp bay về trời, cá tìm 
dịp về nước, chồn cáo tìm về hang. Nhờ có chỗ cột, tâm như con bò có sợi dây, 
tâm không chạy loạn. Tâm giải thoát ở đây là “kammuaƒfhanaviữnutIiya 
vừnuffaciffo ”. Tâm giải thoát nhẹ nhàng thanh thản nhờ vào sự an trú trong đề 
mục. Người không tu nghe vậy sẽ ngạc nhiên, để tâm tự nhiên thì nó được giải 
thoát sao lại phải có nó lại. Có thì nghe nặng nề, thay vì cóithì mình nói rằng để 
cho nó yên nghỉ. Rest in Peace. (RIP). Câu này ngoài đời ý nghĩa nghe buồn 
nhưng trong đạo thì hay, vì thật ra cả đời mình chưa bao giờ có “resf” (nghỉ ngơi). 
Relax còn chưa có thì làm gì có resr. Tâm tư giải thoát là resf in peace. Hãy ngồi 
yên vậy đi. Peace ở đây là 'kamưnaffhãna (đề mục chỉ và quán). 


“Vị Tỷ-kheo tu thiền" 
Thăng : “thiền”; “jhãyT”: “người tu thiền”, “hành giả”. 


Từ chữ Từ chữ “/haãna ` của PälI, chữ “đhyana ` của Sanskrit mới có chữ “chan ` 
của người Tàu và chữ “zen ˆ của người Nhật 


hãng ` và *jhãyT” có cùng một ngữ căn (verbal root) là /ua: “đốt”. “Đối” ở đây là 
đốt phiền não, vì mình ghét cái này thích cái kia nên ngồi thiền là đốt bỏ đi những 
tục lụy, tục niệm. Nếu có người đề nghị tôi cho gợi ý để họ vẽ hình ảnh một 
người đang ngồi thiền thì tôi không thích hình ảnh một người ngồi xếp băng lim 
dim mà tôi thích hình ảnh một vị tu sĩ đang ngồi nhóm lửa. Ngọn lửa cho thấy 
đời sống độc cư, lonely, ngọn lửa tượng trưng chữ “jhàna' (thiền), chữ rất ý nghĩa 
và rất đẹp. Trong đời của tôi, tôi chỉ mong tối thiểu có một người quen cho tôi 
một đặc ân, một lời hứa, hứa là khi tôi có cái 1dea gì thì họ vẽ giùm tôi bức tranh 
Sơn dầu hay màu nước hay bút chì gì cũng được. Tôi có nhiều ý tưởng ngộ lắm, 
tôi muốn làm bộ tranh PG nhưng tôi lại không phải là họa sĩ. Tôi có thể vẽ một Ít. 
Tôi từng vẽ bức tranh một nhà sư đang cầm cây sào khẻu hái trăng, chú tiểu đứng 
dưới nhìn thích lắm, tượng trưng cho cả thầy lẫn trò đều là phàm phu ham chơi. 
Tôi có bức tranh một con khi ở trên cành cây nghiêng trên mặt hỗ và ánh trăng in 
bóng dưới nước. Con khỉ đưa tay vớt lẫy mặt trăng và mặt trăng vỡ tan đi khi nó 
chạm tay vào nước, nó thu tay về thì mặt trăng lại tái hiện. Tôi vẽ hai tắm hình đó 
và có người xin tôi đã cho. Tôi biết Phật tử nhiều người giỏi, nếu dân nhà nghề 
thì họ chỉ vẽ trong thời gian rất ngắn. Có cái hay thế này, thay vì mình làm một 
tập thơ thì mình làm nguyên một tập tranh, mỗi bức tranh chỉ có một cái tít (tile) 
ngắn thật hay và sâu sắc. Đang đi lạc đề, giờ quay lại bài học. 


14 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Thiền ở đây gồm có hai: 
- Ärammaniipanijjhäna, ám chỉ thiền Samatha 
- Lakkhaniipanjjjhäna, ám chỉ thiền Quán, Tứ Niệm Xứ. 


Upanijjhana : chuyên chú, chú tâm (focusing). Giống như người chụp ảnh xoay 
ông kính (lens) đề tập trung vào tiêu điêm nào đó. 


'Arammana ° object 


'Lakkhana ° “đặc điểm" (characteristic), ám chỉ cho khía cạnh nhân quả (cause 
effect) và Tam tướng của danh sắc. 


Đặc điểm của danh sắc là có rồi mất, sanh rồi diệt, nhanh và liên tục. Âm thanh 
và ánh sáng không đi theo đường thăng mà đi theo hình gợn sóng (hình sin), chỗ 
cao là đỉnh, thấp là đáy. Danh sắc đi theo kiểu đó, sanh rội diệt. Vạn vật chỉ tồn 
tại bằng cách cái sau thay thế cái trước, không có cái gì tồn tại đứng yên. Có 
nhiều cái mình thấy nó có vẻ như không có gì thay đôi nhưng những cái bên 
trong (photon, electron, proton) đã thay đổi không ngừng. Cơ thể mình cũng 
chuyển biến liên tục để đưa mình từ trẻ nít dần dần thành người già. Bảy mươi 
phần trăm bụi trong ngôi nhà có người ở là đa khô, tế bào chết của mình, mình 
luôn luôn trong tình trạng bỏ cũ thay mới ngày này qua tháng khác. Vạn vật luôn 
trong tình trạng sóng sau dồi sóng trước, từ chiếc nhẫn vàng, bạch kim, kim 
cương, hoa trái củ rê, đất đai, sông núi, cây cỏ... mọi thứ đều luôn trong tình 
trạng như vậy đó. Tu Tứ Niệm Xứ là quan sát đặc điểm bản chất của danh sắc. 


“Ä kañkhe ce hadayassãnupattim”: Khi có lòng nghĩ tưởng đến quả vị La Hán 
'Äkankhe ': “sự hướng đến". 
'Hadayassanuparftin ` ám chỉ cho quả vị La-hán. 


Trong bài kinh Hạnh Phúc (Mangalä Sutta) có câu “ “Trong bài kinh Hạnh Phúc 
(Mangala Sutta) có cầu “Bahù deva manussa ca. MangalämI acintayum. 
Akankhamãnä sotthãnam. Brũhi mangalamuttamam.. .”, chữ 4kankhamanđlà 
“nghĩ tới”, “tưởng tới”. Hoặc trong kinh có câu “là “nghĩ tới”, “tưởng tới”. Hoặc 
trong kinh có câu “Yam yam tathagato äkankhatitam tam tathagato paJanatI”: 
Đức Thế Tôn nghĩ đến cái gì thì lập tức biết ngay chuyện đó. 


15 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Ngày kia con của vua A Xà Thế đến hỏi Đức Phật: Bạch Thể Tôn con nghe nói 
Thể Tôn là bậc nhất thiết trí, vậy khi có ai hỏi gì Tì hế Tôn có phải suy nghĩ không. 
Đức Phật trả lời: Ngươi có biết rành từng bộ phận chiếc xe ngựa ngươi vẫn ấi 
môi ngày không? 


Người kia thưa biết tường tận từng món. Đức Phật hỏi: Nếu ngươi đã biết thì khi 
có người hỏi ngươi về từng bộ phận của chiệc xe, khi trả lời ngươi có phải suy 
nghĩ không? 


Người kia thưa có thể trả lời không cần phải suy nghĩ. Đức Phật nói: Ngay từ 
dưới gốc bô đề khi đã trở thành vị Chánh Đăng Giác thì cái gì ta cũng biết, chính 
VÌ cái biết đó nên khi người ta hỏi Như Lai không cân phải đắn đo, suy nghĩ. Ngài 
không cần đắn đo suy nghĩ mà chỉ cần quan sát xem người này cần phải được trả 
lời như thế nào. Nếu một người có nhiều tiền khi muốn mua món đồ thì không 
cân đắn đo â âu lo về số tiền hay giá cả, mà họ chỉ suy tính tại sao phải mua ở đây 
rồi mang về công kènh hay là về rồi đặt hàng online, hoặc là nơi mình ở có bán. 


Vị tỳ kheo ở đây sống thiền định, thiền định gồm cả hai (đi jhãnehì). 
“Vimuffaciffo `: tâm an lạc từ các đề mục Chỉ và Quán. 
“Lokassa ñatva udayabbayañca,” 


Loka' là thế giới. Loka' ở đây là “sankhãraloka` (conditioned world, depending 
on) ám chỉ cho: 12 xứ, 18 giới, 4 đề, danh sắc, nhân quả, tam tướng. 
"Sankharaloka ` là thế giới bị lệ thuộc rất nhiều điều kiện, nhân duyên. Muốn đi 
rửa mặt cũng cần biết bao nhiêu điều kiện, nêu vướng bận con cái, khách khứa, 
điện thoại reo, bịnh tật v.v.... thì việc đi rửa mặt cũng không phải dễ. Chiếc lá mà 
dính được trên cành là nhờ vó số (countless chứ không phải many) điều kiện, đâu 
phải chỉ tưới là sống. 


“Sau khi biết cuộc đời, Hưng thịnh và phế tàn ”, ngài Minh Châu dịch câu trên 
quá thơ mộng, trong khi bản Pa] là “u#ayabbaya ” nghĩa là “sinh diệt” 


'Udaya : arising (sinh); 'vaya : disappearing (diệt). Udaya kết hợp với “vaya' 
theo luật Pali, biên thành “avabbaya . 


⁄Anissifo ': không bị lệ thuộc bởi tham ái và tà kiến 
'Tadanisarnsa : đạt được quả báo, thành quả phạm hạnh 


16 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


sSwcefaso : “thiện tâm", “lòng lành” 


Có thể dịch lại bài kệ trên như sau: Nhờ thấy được bản chất thật của đời sống vị 
ty kheo / hành giả hướng tâm đên quả vị giải thoát băng cách tu tập thiên Chỉ và 
thiên Quán, nhờ vậy mà được tự tại và có được thành quả phạm hạnh. 


Nói cho cùng, Đức Phật không biết bao nhiều lần xác định rằng: 7ï rong bao nhiều 
năm hoằng pháp ta chỉ nói có hai điêu: khổ và con đường diệt khô. Ngày xưa tôi 
đọc điều này tôi khó chịu lắm; Phật pháp mênh mông, Ngài kể về cõi Trời, về 
tiền kiếp làm vua, biết bao nhiêu chuyện vui chuyện hay trong đạo, mà sao Ngài 
chỉ xác định có hai chuyện đó, nhưng ở tuổi này thì tôi tâm đắc với cách nói đó. 
Toàn bộ thế giới này chỉ là khổ, và toàn bộ pháp môn tu hành giới định tuệ chỉ là 
con đường thoát khổ mà thôi. Nước biển chỉ có một vị mặn, toàn bộ pháp môn 
Đức Phật đề nghị cho chúng ta chỉ có một hương vị giải thoát. Đức Phật chỉ nói 
hai chuyện: Khổ và con đường diệt khổ. Bát chánh đạo là con đường diệt khổ, 
còn ngoài ra bất cứ cái gì có mặt trên đời này đều là khổ dù chúng ta có là giáo 
hoàng, tổng thống, chủ tịch World Bank, kỹ nữ, ăn cướp, du đãng, thầy chùa, linh 
mục v.v... đi nữa. Cái gì không phải khổ khổ thì nó là hoại khổ, nêu nó không 
phải là hoại khổ thì đứt khoát nó phải là hành khổ. Hẹn bà con sáng mai, cũng 
vào năm giờ sáng. Xin kính chào chư tôn đức. 


[1] Đây nói về năm nhân loại. Một ngày một đêm trên cõi trời Đao Lợi bằng một 
trăm năm ở cõi Người, ba tháng cõi Người tương đương mây phút trên cối Đao 
Lợi. 


17 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


MÃ Phúc thay cho 
-w” những al có 
niềm tin, có trí 
tuệ để được 
sống chánh 
niệm. 


Bất hạnh thay 
cho những a1 
không có đủ 
niêm tin và trí 
tuệ để ro 
sống thấ 
niệm. 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Bài giảng ngày 7-8-2014 MÄGHA (Mãghasutta) 


Bài kinh này đọc bản tiếng Việt là nhớ lại ở chương trước chúng ta đã có học qua 
rồi. Cũng là bài kệ này, cũng được Đức Phật trả lời giống như vậy nhưng đối 
tượng hỏi là khác. Ở đây theo Chú giải, có vị Thiên tử tên là Mãgha, đến hỏi Đức 
Phật: Đức Thế Tôn là một bậc đại bị, ngài luôn chủ trương hiểu sinh, không hiểu 
sát, nhưng con xi hỏi, trên đời này có cải gì trừ được nó, diệt được nó mà mình 
được an lạc hay không. Một người hiểu sinh thì không muốn giết chóc, tàn sát 
hủy hoại, nhưng trường hợp này con muốn hỏi là có cải gì mình tàn sát nó mà 
đem lại lợi ích hay không. Theo tỉnh thần Phật pháp thì một người tu hành không 
tàn phá hủy hoại cái gì hết, ngay cả một vị tỳ kheo mà nhồ cỏ hay đồn cây hoặc 
ăn một trái cây còn hột, chỉ làm hư hạt giống trong một trái cây cũng không nên 
nói chỉ là tàn phá hủy hoại cái gì đó trên đời này. Đức Phật dạy rằng: Có, rên đời 
này có cái tàn phá hủy hoại tiêu diệt đi chỉ có lợi chứ không có hại, không đi 
ngược lại tỉnh thân chánh pháp, đó chính là tâm phân nộ. Đó là một cách nói, 
đúng ra Ngài không xài chữ tàn phá hủy hoại đâu, nhưng người hỏi dùng nên 
Ngài phải dùng để trả lời. Ngay cả tiếng Việt, mình thấy chữ “phá hoại” là xài 
không được, vậy mà có chữ phá hoại nào là tốt không. Câu “hết đầu thai” ngoài 
đời hiểu nghĩa xâu, người nảo đó bị cái gì đó mà mất đi linh giác như là chun sào 
đồ, ăn đồ đơ thì không đầu thai được nữa, nhưng theo tinh thần nhà Phật thì “hết 
đầu thai” là chuyện tốt. 


Bài kệ này chúng ta đã học rồi, Thiên tử Mapha là ám chỉ cho đức trời Đề Thích. 
Trong một SỐ trường hợp ngài được gọi là Thiên tử Mapha, ngài còn nhiều tên 
nữa như là: SuJampatI, nghĩa là chồng của nàng Sujata, Sakka (Đề Thích), 
Sahassanetti (Thiên Mục, ngàn mắt), Sahassakkhi (ngàn mắt), Vajirapam (người 
nắm giữ tia chớp - thunder-holder), (Vajira: “ta chớp”, 'pani : “tay năm”) 
Maphava. Trong trường hợp này Đề Thích hiện xuông hỏi đạo và Đức Phật trả 
lời như vậy. 


'Kodha ': 'phẫn nộ”, angry. 'Ceixà ?: “phá hủy", “tiêu diệt”. 


Tuy Đức Phật chỉ nói 'phẫn nộ' thôi nhưng mình phải hiểu ngầm là tất cả những 
phiền não khác, vì người nào còn phẫn nộ thì chưa đắc Tam quả. Nói nhẹ hơn 
chút thì tâm sân của vị thánh Hữu học hoàn toàn không giống tâm sân của phàm 
phu mình. Tuy Tu-đà-hoàn chưa diệt trừ tâm sân nhưng tâm sân của họ không 
giống mình. Bằng chứng là vị Tu-đà-hoàn vẫn còn có Tâm đại thiện, có ứín, /ấn, 
niệm, định, tuệ y như mình nhưng f, tán, niệm, định, tuệ của vị Tu-đà-hoàn 


19 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


tuyệt đôi khác hắn phàm phu, điều đó cũng có nghĩa rằng phiền não của vị Tu-đà- 
hoàn không giống phiền não của phàm phu. Đồ rách của nhà giàu không giống 
đồ rách của nhà nghèo. Đức Phật chỉ nói một phiền não là phẫn nộ dựa trên câu 
hỏi của người hỏi nhưng chỉ cho tất cả các phiền não khác. Trong bài kệ Đế 
Thích vừa hỏi, bỏ cải gì la cái gì thì được an lạc, trong bản Pa]I thì có câu bỏ 
được cái gì mà mình ngủ ngon giắc, bỏ được cái gì mà mình không sâu muộn, 
“Kimsu chetva sukham seti, kủnsu chefva na socaíi nhưng ngài Minh Châu 
không dịch. 


MAGADHA (Mãpgadhasutta) 


Có một vị Thiên tử, (hiểu ngầm là vị Trời), trong kinh chữ “thiên tử” 
(Devapuffa)áäm chỉ cho người nào có nhiều phước, nhiều tùy tùng, nhiều oai lực. 
Đây là thuật ngữ bắt buộc phải biết, giống như tiếng Việt có nhiều người giàu 
nhưng giàu theo mức “đại gia' thì ít hơn, tuy sanh về trời đều là tiên, chư thiên 
hết, nhưng Thiên tử là vị có nhiều phước báu đặc biệt. 


Trong bài kệ Mãgadha, câu hỏi là rên đời này có bao nhiêu thứ ánh sảng để soi 
rọi. Bài này đã học rồi, ở đây Đức Phật giảng trên đời này có bốn thứ ánh sáng: 
ảnh sáng mặt trời, ánh sảng mặt trăng, ánh sảng của lửa, ảnh sáng tuệ giác của 
một Đức Phát. 


Trong Tương Ưng Bộ kinh chúng ta sẽ học bài kinh mà Đức Phật dạy rằng: DĐẩu 
Như Lai có ra đời hay không thì vạn pháp vạn hữu ở đời vẫn y như vậy chớ 
không có khác, có sinh ra thì có diệt, có xuất hiện thì cũng có biến mất, có sinh 
thiên thì có sa đọa, có đau khổ, có hạnh phúc. Bao nhiêu tấn tuồng nhân thế có 
đầy đủ hết, nhưng khổ một nỗi không có chư Phật thì mình không biết, mình 
giống như cá bị nhốt trong chậu nước, ếch bị nhốt vào cái thùng, chỉ khi nào có vị 
Chánh Đăng Giác ra đời thì Ngài mới cho mình biết do nghiệp trầm luân xô đây 
mình mới trôi dạt từ cảnh giới này đến cảnh giới khác và từ môi trường sống này 
đến hoàn cảnh sống khác, trong môi trường đó mình mới có những đam mê, bất 
mãn, thích cái này ghét cái kia. Ví dụ như mình là người châu Phi đói nghèo, từ 
nhỏ đã chụp con ếch bỏ vào miệng, nếu như tỉnh táo hơn, có học hành thì mình 
biết đó không phải là đời sống cao cấp, và mình biết ngoài châu Phi còn có những 
châu khác cao cấp hơn. Nhưng vì mình không biết nên mình chỉ nghĩ là sanh ra 
trong môi trường đó chỉ biết như thế thôi, bậc thánh nhìn mình y như mình nhìn 
các cậu bé châu Phi vậy mà mình nghĩ là mình hay. Mình mặc cái áo mình cho là 
đẹp, đi chiếc xe mình cho là sang, mình có cuộc hôn nhân mà mình cho là hạnh 


20 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


phúc nhưng các ngài nhìn thấy thì ngao ngán lắm. Có câu chuyện tôi từng kẻ, 
cách tốt nhất và cũng là cách duy nhất đề chọc cười Đức Chúa Trời đó là hãy cho 
ngài biết những dự tính tương lai của mình. Theo trong tinh thần của Thiên Chúa 
Giáo, ngài là người an bài mọi sự cho cuộc đời của mình nên không thể nín cười 
khi nghe mình toan tính. Bậc thánh cũng vậy, khi nhìn thấy phàm phu thích cải 
này, ghét cái kia, toan tính trù hoạch, các vị ây không nín cười được, các vị ấy 
biết trước mọi sự sẽ sanh ly tử biệt, có đó mắt đó, sẽ có lúc nằm liệt L giường, tiêu 
tiểu tại chỗ, người thân thấy gớm, lở loét sau lưng, cơm ăn một muỗng nuốt được 
nửa muỗng, phòng ốc dơ dáy, tám tối âm mốc, con cái không muôn bước chân 
vào, nêu chết sớm còn đỡ chớ nằm nhiều năm thì thê thảm lắm. Tuôi trẻ thành 
công nhất không phải là tuổi trẻ kiếm được nhiều tiền nhất mà tuổi trẻ đẹp nhất 
chính là tuổi trẻ biết nghĩ đến tuổi già để ngay bây giờ sống có chuẩn bị. Bây giờ 
mình học giỏi, nhiều bằng cấp, kiếm được nhiều tiền nhưng thiếu trù hoạch về 
tuổi già là tuổi trẻ đó có vẫn đề. Tất cả những điều này mình biết được là nhờ 
Phật. Phật không ra đời là mình mù tịt luôn. Vì vậy, ánh sáng có bốn loại nhưng 
ánh sáng vi diệu nhất chính là ánh sáng của chư Phật, chính chư Phật dạy, soI rọi 
cho mình, nên gọi đó là ánh sáng của vô thượng. 

DAÄMALI (Dãmalisutta) 

Có lúc tôi cũng có thiện chí muốn nói sâu nói rộng một bài kinh để mở ra cho quí 
vị những bối cảnh, những gợi ý cần thiết về Phật pháp để có chúng ta nhận thức 
khác. Có những câu ca dao mà hiểu theo kiều hời hợt thì mình không yêu quê, 
yêu dân tộc, nhưng nếu phân tích theo một góc độ cần thiết thì thấy cả một tình 
quê chan chứa trong đó. 


Bài kinh này cũng là bài kinh đáng lưu ý, theo Chú giải, vị Thiên tử Damali này 
không học A-t-đàm, không hiệu rõ quả vị A-la-hán là cái gì, đọc Chú giải mới 
biệt chuyện này chớ đọc chánh kinh không rõ. Chánh kinh rât đơn giản: 

Ở đáy, Bả-la-môn, 

Tỉnh cần, không biếng nhác, 

Đoạn trừ các đục vọng, 

Nhờ vậy không tải sanh. 


Trong câu kệ vị Thiên tử này đọc không có gì đặc biệt, nhưng theo Chú giải, khi 
Đức Phật vừa nhìn thây vị Thiên tử này và nghe bài kệ là biệt ông còn đang rât 


21 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


mù mờ về quả vị A-la-hán. Các Phật tử VN, Tàu, đến bây giờ vẫn suy nghĩ như 
ông Thiên tử này. Theo kinh điển Bắc Tông, có một dạo sau khi Đức Phật niết- 
bàn vài trăm năm, trong tăng chúng chưa có Bắc Tông như bây giờ mình thấy, có 
những vị đi quá xa trong cái gọi là lý tưởng Bồ Tát đạo. Vì quá thương kính Đức 
Phật, quá thần tượng quả vị Chánh Đăng Giác của Đức Phật, nên họ thấy chuyện 
diệt trừ phiền não đề trở thành vị Thanh Văn rồi niết-bàn thì không giúp ích ai mà 
quá là hoang phí nhỏ mọn, nên họ mới phát triển khai thác thành một góc cạnh 
hơi mù mờ không được nói đến nhiều trong kinh điển Nguyên Thủy, đó là lý 
tưởng Bồ Tát Đạo. Các vị ấy chủ trương thay vì tu hành cho riêng mình thì tu 
hành giúp ích thêm cho nhiều người, từ đó tư tưởng này qua bên Tàu hình thành 
nên câu “hát nhơn hành đạo cửu huyền thăng ”, một người tu hành đàng hoàng 
thì ông bà cha mẹ nhiều đời cũng được siêu sanh. Tinh thần này không có trong 
PGNT, trong PGNT thì “ông tu ông đắc bà tu bà đắc”, ai ăn nây no. Khi Phật đã 
viên tịch thì tư tưởng Bồ tát đạo dần dần hình thành, có thê buổi đầu chỉ là tâm 
huyết của một số vị, dần dần lan ra thành ra một nền tảng nhận thức tương đối 
chính thức chớ không còn là suy nghĩ riêng nữa. Từ đó mới nảy ra lý tưởng Bồ 
Tát đạo, mở ra con đường mà trước đó trong kinh điển nguyên thủy không nói 
tới. Họ mở ra con đường với giải pháp ngoạn mục lắm: anh sợ khô thì cứ sợ, tu 
hành thì cứ tu hành, diệt trừ phiền não thì cứ diệt, đắc A-la-hán thì cứ đắc, nhưng 
họ mở ra cho vị A-la-hán một đường nữa, đắc A-la-hán xong thì tự nhiên với trí 
huệ của vị A-la-hán sẽ hiểu ra sâu sắc một điều trước đây chưa hiểu là trước đây 
mình thương chúng sanh nhưng không có thương theo kiểu không biên giới, vô 
điều kiện, kiểu tâm lòng của một vị A-la-hán. Như vậy người tu Bồ tát đạo tốt 
nhất không phải là phàm phu mà là A-la-hán. Muốn thành tựu Ba-la-mật, thập độ 
thì phải bồ thí, trì giới. Những điều này thì khó làm vì phiền não mình đầy ắp. 
Phiên não của mình là những gì đi ngược lại tính thần của thập độ, A-la-hán thì 
không còn phiền não nữa nên một khi vị A-la-hán mà chịu tu hành thì quá ngon 
lành. Thế là, dựa vào điểm này họ nói rằng một người phàm phu mà tu hành 
ngon lành thì chứng A-la-hán, chứng A-la-hán rồi mà có hạnh thành Phật cũng 
dễ, tiếp tục lấy nội lực của vị A-la-hán tu tập lục độ thập độ sẽ có một ngày thành 
Phật. Họ nói A-la-hán còn một bước đi nữa là Bồ tát. Trước khi đắc A-la-hán thì 
nghĩ tới mình, đắc rồi thì nghĩ tới chúng sinh. Từ Bồ tát tu tập lúc nào đó đủ 
duyên thì sẽ thành Phật. Nghĩa là chia theo thứ tự chúng sanh phàm phu, A-la- 
hán, Bồ tát, Phật, đó là PG phát triển đời sau. Họ tiếc cũng có lý do, họ tiếc một 
tâm hồn như vậy mà không tu Ba-la-mật thì uỗng quá. Thật sự thì không phải 
như vậy. Vị Thiên tử Dãmali này cũng suy nghĩ như vậy, ông không hè biết gì về 
cái gỌI là “phạm hạnh đã thành, chuyện nên làm đã làm của một vị A-la-hán. 


22 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Ông cứ nghĩ đàng sau quả vị A-la-hán còn chuyện khác phải làm nữa. Trong Chú 
giải PA|i chô này có câu: “?7isu kira pifakesu ayain gátha asamRinna” (Tương 
truyên răng trong cả Tam tạng đây là câu kệ độc nhât). 


Kữứra - “tương truyên'. 
'asamkin—na ` “độc nhât” (unique) 
'&iccavosana : “hoàn tât”, “chu tât”, “hoàn thành nhiệm vụ” 


Người trong nước có câu “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng 
vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”, câu này dành cho vị A-la-hán là đúng 
nhất, kẻ thù phiền não nào cũng đánh thắng, khó khăn nào ngài cũng vượt qua, và 
nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, chu tất nhiệm vụ rồi không còn øÌ để làm nữa. 
Kinh điển Nguyên Thủy xác nhận vị A-la-hán đã xong xuôi rồi, chuyện A-la-hán 
đắc rồi mà còn học Tam tạng, luyện thần thông chỉ là “tiện tay” mà làm thôi chớ 
thật ra các ngài không cần phải làm gì nữa, dầu đó là vị A-la-hán bảy tuổi, vì đã 
hoàn thành nhiệm vụ (&iccavosanam). Quan trọng nhất là trong Chú giải có câu 
này: “khinasavena pubbabhage ãsavakkhayatthaya aranfe vasantena 
kammaf{†hanam adãäya viữiyam katam, aparabhage sace icchafI, ÑqrOfH, HO C€ 
icchati, athäsukham viharatii”. (Khi chưa có đắc quả A-la-hán thì mình phải vô 
rừng sâu tu tập thiền định, Chỉ Quán để chấm dứt phiền não lậu hoặc vv... Sau 
đó đắc rồi, nếu thích thì tiếp tục sống trong rừng, nếu không muốn nữa thì tùy 
thích làm sao thấy thoải mái thì làm). Đây là chỗ độc đáo nhất mà Đức Phật có 
một cách nói đặc biệt, vì muốn phá nghĩ cho ông Thiên tử, đây là chỗ duy nhất 
mà Ngài không kêu gọi sự tinh tấn, vì Ngài đang nói về quả vị A-la-hán. 


Trong kinh Tăng Chi Bộ Kinh, pháp 6 Chi, khi Đức Thế Tôn gần viên tịch thì 
tuổi ngài Ca Diếp cũng không chênh lệch với Đức Thế Tôn bao nhiêu. Ngài Ca 
Diếp đã già rồi, về đảnh lễ Đức Phật. Đức Phật dạy rằng: Ca Diếp đã giả rồi, về 
sống bên cạnh Như Lai đi. Câu đó Ngài chưa bao giờ nói với những vị phàm phu 
dầu đó là vị lớn tuổi, riêng đối với ngài Ca Diếp thì Đức Phật dạy như vậy. Có 
một số dị biệt trong kinh điển Nam Truyền và Bắc phái mà Phật tử Nam Tông 
không có địp để biết. Bên Bắc Tông họ cứ “Nam Mô Đại hiểu Mục Kiên Liên Bồ 
tát” là vì họ dựa vào tích Mục Liên Thanh Đề. Ngài Mục Kiền Liên đắc A-la-hán 
dùng thiên nhãn nhìn thấy mẹ đang là ngạ quỷ chín tầng địa ngục ngài dùng thần 
thông bay xuống gặp mẹ. A-la-hán mà không biết gì hết, cầm chén cơm đưa cho 
mẹ ăn. Loài nào có thức ăn của loài nây vậy mà ngài hồn nhiên ngây thơ đưa cho 
bà mẹ là ngạ quỷ chén cơm cõi Nhân loại, bà ăn không được, ngài khóc. A-la-hán 


23 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


gì mà muốn khóc là khóc, không biết gì hết, chạy về hỏi Phật. Phật bày cúng 
dường chư tăng vào ngày tự tứ, dùng vô lượng công đức, đức chúng như hải, nhờ 
đó mà hóa giải ác nghiệp tiền thân của mẹ, nhờ vậy mà ngài Mục Kiền Liên mới 
biết được mà hành động, từ đó mới có câu “Nam Mô Đại hiểu Mục Kiền Liên Bồ 
tát”. Trong khi Nam Tông nói ngài Mục Kiền Liên là đệ nhất thần thông mà do 
tiền nghiệp từng giết cha giết mẹ nên kiếp chót bị chết thảm, bị bằm như tương. 
Trong tiền kiếp ngài từng có vợ, mà vợ thì không ưa cha mẹ chồng. Khi ngài đi 
làm bên ngoài vê, cô vợ cứ than phiền cha mẹ chồng lú lẫn, cơm nước luộm 
thuộm. Cô bắt chồng chọn một trong hai, hoặc cha mẹ hoặc vợ. Thế là ngài đem 
cha mẹ mù vào rừng, giả làm ăn cướp chặn đường, đánh cha mẹ một trận chết 
hoặc bị thương øì đó. Do trọng nghiệp đó mà đời đời ngài bị chết thảm nhiều 
kiếp, đến khi đắc A-la-hán đệ nhất thần thông rồi vẫn bị chết thảm. Chuyện biết 
mẹ bị đọa mà thương khóc thì đầu riêng gì a1, chuyện biết mẹ bị đọa thì tìm cách 
làm phước hồi hướng thì Phật tử nào làm lại chẳng được, tại sao lại tôn vĩnh ngài 
là đại hiểu. Hoặc tích Phật quỳ lạy đồng xương, Änanda hỏi sao lạy đồng xương, 
Ngài nói xương này là hài cốt cha mẹ nhiều đời. Nghe hay nhưng ngẫm lại vô lý, 
tại sao Ngài lạy đồng xương, mà đi ngang nghĩa trang, gò môi, khu chợ, trong đó 
cũng cha mẹ nhiều đời sao không quì lạy. Tất cả chỗ nào có chúng sanh đông đúc 
đều có cha mẹ nhiều đời ở đó, sao không quì lạy mà lạy đống xương. Chuyện này 
của mấy anh ba Tàu, không biết tiền khiên nghiệp chướng gì mà chúng ta tin 
được những câu chuyện này bao nhiêu thế hệ. Còn chuyện giúp ích cho bà mẹ là 
ngạ quỷ ở bên Nam Tông không phải là ngài Mục Kiền Liên mà là ngài Xá Lợi 
Phất. Lần đó ngài Xá Lợi Phất nhìn thấy con ngạ quỷ vốn là bà mẹ của ngài năm 
kiếp về trước. Ngài lây đồ khất thực của ngài đem cúng dường cho Đức Phật và 
chư tăng. Ngài lây sức chú nguyện của Đức Phật và chư tăng hồi hướng cho bà 
mẹ của ngài không làm ngạ quý nữa mà được sanh thiên. Mẫy chục triệu dân VN 
hình như chưa được 1% biết chuyện này mà chỉ biết chuyện Mục Liên Thanh Đề; 
không hè biết chuyện ngài Mục Kiền Liên từng đánh cha đánh mẹ trong tiền 
kiếp, không hề biết chuyện ngài Xá Lợi Phất giúp cho bà mẹ ngạ quỷ của ngài. 


Vị Thiên tử ở đây không hề biết quả vị A-la-hán là gì, ông vẫn cứ nghĩ rằng A-la- 
hán vẫn còn chuyện gì đó đề làm. Đức Phật nói tuy quả vị A-la-hán Thanh Văn 
không bằng quả vị Độc Giác hay Chánh Đăng Giác, tuy nhiên, cái đèn nhỏ cũng 
là cái đèn, chiếc xuồng nhỏ cũng là chiếc xuông. Chiếc xuồng nhỏ không còn tiếp 
tục trôi nổi được nữa thì nó bị chìm, chiếc thuyền lớn không tiếp tục trôi nôi được 
nữa thì nó bị chìm. Còn trên mặt nước thì còn có lớn có nhỏ chứ chìm xuống 
dưới đáy nước thì cái nào cũng như nhau. Cái nhà lớn nhà nhỏ lúc chưa cháy thì 


24 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


khác nhau, nhưng khi cháy rụi thì chỉ còn hai đống tro tàn. Kiếp xưa lúc còn 
phàm phu, chưa là thánh nhân thì mình còn có tâm nguyện Độc Giác, Chánh 
Đăng Giác, Thanh Văn Giác, một khi đã chứng quả vị A-la-hán rồi thì vị đó 
không còn ý trèo leo lên quả vị khác cao hơn, vì trong cái nhìn rốt ráo của vị A- 
la-hán là vị đó không còn chỗ đề đi nữa. Thây được chỗ này, Đức Phật mới giảng 
rằng vị A-la-hán không còn gì để làm nữa. Toàn bộ những øì tôi giảng nãy giờ 
quí vị không thấy trong chánh kinh đâu, mà nằm trong Chú giải. Nếu chỉ đọc bản 
dịch Việt thì không thấy. Lúc đó Đức Phật thấy vị Thiên tử này nghĩ như vậy nên 
Ngài mới giải thích: đổi với vị A-la-hản không còn chuyện gì để làm nữa hếi. Chữ 
'oafifthä ` ở đây nghĩa là “chỗ đứng, ngài Minh Châu dịch là “chân đứng”. Ở đây 
Đức Phật dạy răng: Với một chúng sinh mà không tìm ra được chỗ đứng (điểm 
tựa) trên biển sanh tử thì còn trôi dạt từ chỗ này qua chỗ kia, còn đối với một vị 
có điểm tựa rôi thì họ không côn trôi dạt nữa. Nói như vậy có nghĩa là dầu cho 
mình có được sanh vào cõi Phạm thiên, cõi Chư thiên, thì cõi nào cũng chính là 
sự trôi dạt. VỊ Tu-đà-hoàn không còn làm trùn làm dễ nữa, chỗ của các ngài chỉ 
đi vài kiếp nữa thôi, và đi chỗ đàng hoàng, cao sang. 


Ở đây Đức Phật điều chỉnh suy nghĩ của vị Thiên tử, Ngài nói, với một người đã 
không tìm được chỗ đứng trong biển đời sinh tử rồi thì mọi hành động chỉ là hình 
thức trôi dạt thôi. Bài kinh này thơ mộng ở chỗ đó. Buổi sáng thức dậy chợt nghĩ 
mình ăn gì điểm tâm, đó là một thứ trôi dạt. Ngôi nghe chim hót, nghe mùi thơm 
của hoa, nhìn nắng vàng, thây thích thú, từ tiếng chim đến mùi hoa, đó là sự trôi 
dạt. Sự trù tính cho cuối tuần, cho tháng sau, cho năm tới đó là sự trôi dạt. Sự 
luân lạc từ kiếp này qua kiếp khác cũng là sự trôi dạt. Riêng vị thánh thì không, vị 
thánh chỉ biết cái gì đang xảy ra, sống 100 năm hay 1000 năm cũng vậy luôn biết 
rõ cái gì đang xảy ra, không hy cầu hay ước vọng gì hơn nữa. Trong trường hợp 
đó được gọi là không còn chỗ trôi dạt. Ý nghĩa bài kinh này là như vậy. 


KAMADA (Kãmadasutta) 


Nhìn vào bản dịch Việt của HT Minh Châu thấy rất là kỳ, trong đó ngài chia câu 
ra đặt số 1, số 2, số 3, số 4, số 5 mỗi một câu như vậy phần của Thiên tử Kãmada 
chỉ có một chút, nhưng cả chục câu còn lại của Đức Phật. Người biên tập nội 
dung ghép kiêu này nhìn khó hiệu. 

Có một vị Thiên tử tên Kãmada đến gặp Đức Phật. Trong Chú giải nói vị này 
trước đây là một hành giả. Hành giả tiêng Pali có nhiêu chữ: 

Vipassaka: hành giả thiền Quán 


25 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Jhãy¡: hành giả thiền Chỉ (đôi khi cũng dùng cho hành giả thiền Quán. 
Yogavacara, Yogr cũng có nghĩa là “hành giả” 


Minh là Phật tử Nam Tông biết máy từ Pã|i này cũng tốt. Bắc Tông thì khoái 
tiếng Tàu, họ thích Hán Việt. Chủng tử của Bắc Tông là chủng tử TQ, trang phục 
của họ cũng là trang phục của TQ, tụng niệm theo chữ TQ, cách hiểu theo kiểu 
TQ, thuật ngữ Phật học cũng là TQ, mai này họ chết họ sẽ trở về TQ. Bắc Tông 
đồng minh với TQ. Không thể nào lìa bỏ được TQ hết, chủng tử quan trọng lắm. 
Ở đây sẽ có nhiều người nghĩ tôi có ác ý hay châm biếm, nhưng đây là sự thật, 
cái tâm tư tình cảm mình dồn cho cái gì nhiều thì mình sẽ về với nó. Nếu phước 
mình nhiều thì mình sẽ về với nó trong vị trí ngon lành, nếu phước mình ít thì 
mình sẽ về với nó trong hoàn cảnh không được đẹp, hơi buồn một chút. Ví dụ, 
người Tây Phương sống nặng về vật chất, không biết Phật pháp, không tu tập trí 
tuệ thiền định, nhưng họ sống rất dễ thương, tốt bụng, thương người. Họ không 
giữ giới, chính vì vậy khi sanh trở lại mà có phước họ sanh làm người Âu Mỹ, 
nếu phước nhiều thì được làm người, còn nêu không đủ phước thì có thể sinh làm 
con Bergie. Con chó bên Âu Mỹ sướng vô củng. Nhìn những người Âu Mỹ 
không có tu thì thấy họ trở lại làm chó rất dễ vì thích chỗ nảo quay trở lại chỗ đó, 
nếu phước nhiều thì trở lại trong hoàn cảnh tốt hơn, còn phước ít thì trở lại trong 
hoàn cảnh thấp hơn miễn sao mình vẫn quần quanh trong thế giới đó. Tôi từng 
biết một bà chủ nhà quản ở Mỹ có con chó chết và bỏ cả ngàn đô la làm mộ cho 
nó, có ghi trên tắm bia “In Memory of Lucky”. Bên Âu Mỹ bỏ hàng ngàn đô la 
đưa chó đi thú y là chuyện bình thường. Vì vậy sống rộng rãi mà chỉ biết hưởng 
dục không biết làm phước đời sau sinh ra làm chó nhà giàu là chuyện rất bình 
thường. Mình chống cái gì thì coi trong lòng mình có thật sự chống nó hay 
không. Coi chừng mình chống độc tài mà trong lòng mình độc tài, gia trưởng. 
Chỉ cần phước tu hành của mình, đời sau sinh ra mình có thể thành vua, nhưng vì 
cái tánh của mình, sau này mình có thê trở thành nhà lãnh đạo độc tài. Thấy 
người ta làm ác nghiệp mình sợ đã đành mà thấy người ta làm việc thiện mình 
cũng sợ nữa. Tôi nói thế này nhiều người không đồng ý nhưng tôi phải nói. Minh 
đập con muỗi, giết con kiến, mai này nghiệp trô mình vừa nhậm chức tông thống, 
hay là hoa hậu vừa đoạt giải, là hoàng tử mới chào đời thì bị chết thảm, chỉ là do 
ngày xưa mình giết mấy con ruôi. Thấy người ta nói xấu nhau, hành hạ nhau, 
mình sợ mai này khi nghiệp trồ mình bị vạ lây. Một mình mình làm nghiệp ' bất 
thiện nhưng do nghiệp đó đời sau thiên hạ gặp mặt mình họ muốn chửi muốn 
đánh mình, và nghiệp bất thiện từ một người lây ra vô SỐ người. Tại sao tôi thấy 
Phật tử làm việc thiện tôi sợ? 


26 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Có ai thầy người ta làm việc thiện mà mình sợ chưa? 


Tôi có! Tôi thấy cô này tánh cô nhiều bắt thiện quá đi, nhỏ mọn ganh tị độc đoán 
gia trưởng mà lại làm phước rất rộng rãi. Với nghiệp này sẽ làm hoàng hậu không 
khó khăn, với cái tánh này trong vòng luân hồi sẽ làm bà chủ không khó khăn, 
nhưng chỉ có phước mà không có đức thì làm hoàng hậu có chết người ta không. 
Hoặc có những vị sư tu hành chơn chánh mà tánh tình khó khăn, nhỏ mọn, đỗ ky 
chẳng hạn, với công đức tu hành đời này thì mình sẽ nhìn thấy viễn cảnh tương 
lai đáng sợ sau này; mai này sinh ra làm vương làm tướng nhưng vô cùng độc tài, 
vô cùng nhỏ mọn thì có khổ cho chúng sinh không. Xét kỹ dòng luân hồi đáng sợ 
kinh hoàng, thấy người ta làm ác mình sợ đã đành mà thấy người làm phước 
mình cũng sợ, làm phước nhiều mà tánh không sửa thì đời sau kiếp khác sinh ra 
chỉ có làm khổ thiên hạ. Giống như mấy đứa du côn mà đi học võ thì mai nay ai 
chịu nổi. Cứ vậy thế gian này ngày mai sẽ có vô số Hitler, vô số Polpot. Đừng 
tưởng Hitler, Polpot đễ làm, phải phước báu lắm mới làm được, chín chục sư 
đoàn đều phải răm rắp nghe Hitler, muốn bao nhiêu kim cương bao nhiêu vàng 
cũng được, phải có phước đại đế mới được như vậy. Họ độc tài cỡ nào đi nữa 
nhưng phải nói họ có phước lớn ghê gớm lắm mới ngồi vào vị trí đó. Có đọc sách 
một chút mới biết tất cả những tô chức chánh trị mà thành công thì mạng sống 
luôn là chỉ mành treo chuông, vì đối thủ luôn luôn tìm cách khử họ, hoặc là trực 
tiếp trả thù hoặc mua chuộc em út đê khử. Mao Trạch Đông, Fidel Castro vô số 
lần bị ám sát hụt. Polpot cũng vô số lần đối diện với cái chết trong rừng sâu. Khi 
nghiệp của dân Campuchia chưa hết, nghiệp ô ống chưa đến lúc chết thì không ai 
giết được ông. Hễ ngày nào còn luân hỏi thì ngày đó mình phải đối diện với bao 
nhiêu chuyện đáng sợ. Hôm nay thấy | bà con nghe pháp tôi cũng ớn, nghe pháp là 
gieo nhân trí tuệ, mà nếu mình có nhiều tật xấu không sửa thì đời sau sinh ra 
mình khôn mà g1an. 


“Khó làm, bạch Thể Tôn ”. Ö đây, ông Kãmada nói: Bạch Thế Tôn có quá nhiễu 
việc thiện khó làm. Đức Phật xác nhận đúng, có quá nhiều chuyện khó làm nhưng 
mả người tu hành phải ráng mà làm, vì ở trên đời không có hạt cơm miễn phí, cái 
gì cũng phải có giá đề trả hết. Việc tu hành là việc khó, nhưng phải làm được cái 
khó này thì mới chấm dứt sanh tử, mới được an lạc vĩnh viễn. Chữ “an lạc” trong 
PG Truyền Thống không giống như nghĩa thế gian. Chữ “an lạc” nghĩa thế gian_ 
có thê hiểu là sự hưởng thụ một cảnh giới, một môi trường bồi cảnh sống hấp dẫn 
nào đó, còn chữ “an lạc trong PG nghĩa là sự chấm dứt toàn bộ mọi hình thức 
hiện hữu, không có sự vãng sanh nơi các cõi khác, vì còn có sự hiện hữu thì còn 
có vô thường, khô, vô ngã, vì mọi sự ở đời này không thể nào đứng yên và luôn 


27 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


vô thường. Trong vô số kiếp sanh tử minh đã tạo bao nhiêu nghiệp thiện ác, khi 
nào ác nghiệp trô quả thì mình sông khổ, khi nào thiện nghiệp trổ quả thì mình 
sông vui, chỉ riêng nghiệp quá khứ đủ làm cho cuộc trầm luân của mình luôn 
luôn bất trắc, luôn luôn vô thường, cho nên, vì lý nhân quả mà mình bị vô 
thường, vì lý Tam tướng mà mình vô thường. Những gì được gọi là hấp dẫn thì 
phải đáp ứng cái nhu cầu của mình, đói ăn mới ngon, buồn ngủ ngủ mới ngon, 
thương nhớ gặp được mới vui. Nếu như sự nhớ nhung không tha thiết da diết thì 
gặp đâu có vui. Muốn có một cuộc trùng phùng vui thì khi lìa xa nhau phải 
thương nhớ dữ dội; muốn có bữa ăn ngon thì phải đói đữ dội... muốn có vui phải 
có cái khổ, thà răng đừng khổ cũng đừng vui, muốn được hạnh phúc thật sự phải 
lia bỏ mọi sự. 


“Biết đủ, bạch Thế Tôn, 
Biết đủ, thật khó được. ” 


Biết đủ là chuyện khó làm. Vì sao, vì có bao nhiêu người hiểu được Phật pháp, có 
bao nhiêu người bỏ được thói quen tích trữ trong nhiêu kiêp? 


Hiểu được Phật pháp thì tri túc dễ lắm, mình biết mình sống được bao lâu mà 
chất một đồng đó. Mình có giàu bao nhiêu thì một ngày cũng ăn bao nhiêu đó 
thôi, ngủ cũng một cái giường chớ đâu thể ngủ một lúc mấy cái giường. Sống 
được bao lâu mà tích lũy, không chia sẻ cho bao nhiêu người khác đang cân. 
Chuyện này khó làm vì người biết Phật pháp không bao nhiêu, biết lớt phớt thì 
nhiều lắm. Pháp tri túc rất khó vì không bao nhiêu Người biết Phật pháp. Chỉ thấy 
ăn là chuyện bỏ đồ dơ vào người, mặc là làm dơ tâm vải, thay vì nói theo ngoài 
đời là mặc cho ấm, cho sang cho bảnh, còn theo trong đạo thì mặc là đề cho khỏi 
lõa lồ, không bị nóng, không bị lạnh. Nếu nói theo hành giả là sau khi tắm xong 
là làm dơ quân áo, tức là mặc quần áo. Thay vì nói vô giường nằm thì nói làm dơ 
cái giường, thay vì nói ngôi trên ghế thì nói đang làm dơ cái ghế. Khổ nỗi vì 
không học đạo nên không biết chớ nói như thế mới đúng, ăn cũng chỉ là chất đồ 
dơ vào trong người. 


'Tuƒh¡ ', chữ này từ ngữ căn: “74s ˆ (vui), từ chữ này mà có chữ “7⁄s//a ` (Đầu 
Suât) nghĩa là “cõi vui” 

“Sanfosa ` “San ` là “tự mình”, “fosa ” vui với cái mình có (tri túc). Bên Singapore 
có cái resort tên là Sentosa đừng nhâm lân với Santosa. 7h = Sanfuƒƒhï: vui 
với cái mình có. 


28 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Vui với cái mình có là tùy khả năng mình kiếm được bao nhiêu mà xài bấy nhiêu; 
vị trí mình tới đầu mình xài tới đó. Ví dụ như có người đi Thái Lan, gọi phone 
hỏi tôi có cần øì thì mua cho tôi làm quà, rồi họ nói có cái lộng đẹp lắm. Tôi hỏi 
dùng làm gì, họ nói để rước các vị khách cao tăng trong dịp lễ lạt. Tôi ở một 
mình, không lẽ tôi lẫy cái lộng đó tôi che ngồi một mình tôi sao, nên dù cái lộng 
đó có đẹp cách mấy, có miễn phí, tôi cũng nên từ chối vì không thích hợp với 
hoàn cảnh sông của tôi. Còn những người không tri túc lại khác, cái gì thích là cứ 
mang về kế cả không thích hợp với họ, ví dụ như mấy cái cặp samsonite của mấy 
tay đi hội nghị, dù mình có thích nhưng phải nghĩ mình là ai. Lâu lâu nhìn mây 
cái hình trong nước thây mấy sư mấy thầy cầm samsonite tôi thấy khó chịu, 
những người cầm mây cái đó đúng là đại biểu thiệt, nhưng ở cái xứ đi họp là võ 
tay, góp phần chen lẫn đóng góp tài chính chứ trong số mây người về dự thì chỉ 
một phần mười lên phát biêu cần giấy tờ hồ sơ, cần samsonite đề đựng giấy tờ. 
Cũng như chuyện tu sĩ mang kiếng mát, trừ trường hợp đặc biệt ngồi trên xe và vị 
trí không có bao nhiêu người đề ý thì dùng kiếng mát đề bảo vệ đôi mắt của mình 
chớ đi bộ trên đường mà xài kiếng mát hay xài đồ da bóng loáng hay cằm cặp 
xách thương gia tôi thây cũng dị. Lần đầu tiên tôi về Thái, một ông sư người VN 
thấy tôi xài cái đấy, ô ông hỏi sao tôi xài đồ cũ quá vậy, tôi khó chịu đến bây giờ. 
Có nhiều người nghĩ rằng ông sư có điều kiện thì cứ xài sang, nhưng họ hiểu lầm 
rồi. Xuất thân mình là ai, và cái mình có là của ai cho, tại sao mình nghĩ đến việc 
xài sang? 


Có nhiều cái người ta không dám xài, họ đem cho mình, mình lấy tiền đó đi xài 
đô sang thì cũng hơi dị. Vì vậy tri túc thây vậy mà khó. 


“Khó tịnh, bạch Thể Tôn, 

Tâm ấy, thật khó tịnh. ” 

'Yiuipasama ` “tịnh”. 

Bản Pä|i và bản tiếng Việt khác nhau ngàn trùng, nội dung theo bản Päli: 
1. Đời sống xuất gia (4nagarya) khó thực hiện (dukkara) 


2. Niềm vui trong sự thanh tịnh của lục căn (ndriyipasama). Sự thanh tịnh của 6 
căn là khó có được (JDwuilabha). “Du : “khó' 


3. Tâm tư khó định tĩnh, khó chứng thiền (Dwssamãdaha). “Samaädahaˆ cùng một 
gôc với chữ “samahita, samadhi”. 


29 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Minh nói mình là Phật tử nhưng thật ra chuyện ngôi yên rất là khó. Không có gì 
bậy cho bằng người Phật tử cho mình cái quyên dốt giáo lý, cho mình cái quyền 
lớt phớt trong việc tu tập. Bản thân tôi là người dễ duôi, tôi không dám nhận 
mình tinh tắn, nhưng khi nói pháp thì bắt buộc - về mặt kỹ thuật - phải nói 
nghiêm túc. Không ai cho mình cái quyền vì hoàn cảnh mà mình được phép như 
vậy. Không bịnh nhân nảo nói vì hoàn cảnh bây giờ phải ăn đồ độc hại. Sức tới 
đâu phải làm tới đó không được đồ thừa hoàn cảnh. Trên giường chết, vị hòa 
thượng và tín nữ giống hệt nhau, không thể nói vị ấy cả đời cạo đầu đắp y còn tôi 
thì cả đời tất bật chuyện chồng con. Cả hai đều phải đối diện hành trình mù mịt 
phía trước nên không thể nào viện dẫn lý do nào đó để có quyền dt giáo lý, dễ 
duôi, biếng nhác trong chuyện tu tập. Mình có những cái sai mà mình không biết, 
ví dụ như nói rằng để lo xong cho con cái rồi mới tu, đề có tuôi rồi mới tu, đó là 
những suy nghĩ không thê bậy hơn. Nói ra thì phũ phàng chứ ở đâu tự nhiên đủ 
duyên nó chui vào làm con mình, rồi mình lo cho nó, rồi chỉ cần nó có bạn gái 
bạn trai rồi thì mình đứng bên lề của nó rồi chớ đừng nói đến khi nó có sự nghiệp. 
Nếu các vị hỏi, nêu tôi có con tôi có thương không, thương chớ, nhưng phải vì 
con mà bản mạng như quí vị thì không. Phải hiểu một chuyện, sông ở thế giới 
này, vào thời đại này, phải thắm điều đó. Khi chúng nó mười lăm mười bảy thì 
cha mẹ chỉ là cái máy rút tiền thôi. Nghĩ tụi nó là con mình là sai TÔI, tụi nó có 
phone, có ipad, có xe máy, mình đi cày như trâu còn chúng nó thì rút tiền của 
mình thôi, còn nghĩ khi về g1à được chúng nó lo thì tôi không tin, cái đó tự quí vị 
thỏa hiệp giao dịch với tụi nó. Mẹ tôi có rất có hiểu với ông bà ngoại, nhưng 
trong lòng bà thì mấy anh em tôi luôn là số một. 


Tôi đang nói chữ “khó định tĩnh" (Dussamadaha), cái tâm mình khó tập trung 
lắm. 'Kữmajaha `: “ly dục”. Chữ này rất là khó làm. Mình có trăm ngàn thứ để 
mình thích. Ba lý do đề thích hoặc ghét: Tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý nhiều 
đời, môi trường sông hiện tại. Chính vì 3 cái này mới quyết định mình thích hay 
ghét. Mình thích màu tím hoa cà hay xanh đọt chuối, thích giày cao gót, thích da 
cá sâu, thích thuốc lá bia rượu... đều do tiền nghiệp, tâm lý và môi trường. 
Những người thoát ra khỏi vòng quay của bối cảnh hiện tại rất hiếm. Giờ qua 
Mỹ, Âu bước vào khu của dân nhập cư là biết liền, bước vào khu Ấn Độ là nghe 
mùi cả ri, bước vào chỗ của người Nhật, Hàn, nghe mùi rất là đặc trưng. Họ đã 
vào nghiệp người Nhật Hàn rôi đi đâu họ cũng mang theo cải nghiệp đó. Ở Thụy 
Sĩ, tÔI có biết một cô Phật tử có ăn học, ở VN chỉ có mây năm, nhưng nói là thèm 
ngồi xuông ba lá đi len lỏi vào những khu rừng dừa nước. Tôi rành rừng dừa 
nước lắm, nước cạn thì sình không hà, mùi tanh tanh, gặp ong vò vẽ thì chạy 


30 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


không kịp, xa chợ xa phó, đi đứng khó khăn, trời mưa nước đục ngâầu, chưa kế có 
răn lục, vậy mà có người thích như vậy. Muốn có được thiền định thì phải ly dục, 
muốn ly dục thì phải hiểu 3 lý do mình thích ghét trên đây. 


“Khó đi, bạch Thế Tôn, 

Con đường thật lôi lõm ” 

Duggama : “khó đi”. 

Đường đời khó đi 

ĐI con đường đời có hai chuyện khó: Khó vì xuôi dòng, khó vì ngược dòng. 


Khó vì xuôi đỏng nghĩa là mình thích cái gì mình làm cái đó, muốn ăn gì thì ăn 
đó, muốn suy nghĩ cái gì thì nghĩ cái đó. Nếu phảm phu thích cái gì làm cái đó thì 
99,9% thì làm toàn chuyện tầm bậy. Đó là cách sông xuôi dòng. Khi sông thả 
giàn như vậy thì sẽ sống bắt thiện, hễ nhân bắt thiện thì sẽ cho quả khô. 


Khó vì ngược dòng, đó là cái khó của người tu hành. Lẽ ra mình không khổ như 
vậy, lẽ ra mình không nhỊn như vậy, lẽ ra mình không làm chuyện khó khăn đó, 
nhưng mà vì mình là người tu... Chữ “lẽ ra' này nhiều khi mình phải nhằm mắt 
ngậm ngùi gạt lệ đây nó qua một bên, không còn “lẽ ra” nữa. Vì mình là người tu 
mình phải như vậy. 


Đường đời khó đi là vì hai lẽ như vậy, xuôi dòng và ngược dòng. Cái khó của bài 
kinh này là cái khó thứ hai: hành trình ngược đời của một bậc thánh hay nói khác 
là tu hành theo con đường của hiền thánh. Ngài Ca Diếp từng thưa với Đức Phật: 
Bạch Thể Tôn con nghĩ rằng đời sống phạm hạnh là con đường đây hiểm nạn. 
Đức Phật xác nhận: Đứng vậy này Ca Diễn, nếu nói một cách chơn chánh là phải 
nói như vậy, đó là con đường đây chông gai thử thách, khó bước đi. Hai vị hiền 
thánh mà phải nhìn nhận điều đó. 


Con đường khó đi vì xuôi dòng có nghĩa là khi sông theo bất thiện thì phải chịu 
khổ báo; đường luân hồi vì vậy mà khó đi hơn. K”ó vì ngược dòng là do tu thiện 
pháp ta phải đối diện với hai cái khó: 1. Đi ngược lại khuynh hướng tâm lý nhiều 
đời của mình. 2. Đi ngược lại trào lưu thiên hạ. Người tu là kẻ sống ngược đời, lẽ 
ra phải hành động như vậy mà mình không hành động như vậy thì thiên hạ chịu 
sao nồi. Sống xuôi dòng thì sẽ gặp khó khăn về quả (sống xuôi dòng thì sẽ sông 
bất thiện thì sẽ cho quả khổ làm trùn làm dế, sống cực khổ, thiếu thốn v.v...). 


31 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Sống ngược dòng thì sẽ gặp khó khăn về nhân. Giữ giới là nhân, đầu đà là nhân, 
tri túc là nhân, kham nhẫn là nhân, khi sông thiện, lúc gieo nhân rất là khổ, nhưng 
lúc hưởng quả thi vui; còn sông bắt thiện lúc gieo nhân thì vui nhưng khi hưởng 
quả thì khổ. Nếu cho mình muốn sống sao sống không ác nghiệp thiện nghiệp gì 
hết thì tôi mê câu cá vô cùng, săn bắn nữa. Có cây súng với kính hông ngoại ban 
đêm ngồi trong lều thấy nó di động mình siết cÒ; còn câu cá gặp mây con cá (o thì 
cảm giác đã lắm. Ăn uÔng ‹ căm trại ngoài trời, có bạn bè nữa, vui biết bao nhiêu. 
Cứ tưởng tượng con cá nuốt lưỡi câu giựt ra nó khô biết chừng nào, mai mốt trổ 
quả thì bác sĩ khoét cái lỗ ở cô mình rồi đồ thức ăn vào đó. Dĩ nhiên là có một tỷ 
nghiệp chớ không phải bi nhiêu đó. Tôi có coi phim Đại Hàn anh kia tự tử bằng 
cách nuốt dây câu, kê lại còn ớn lạnh. Vì vậy, sông xuôi dòng sướng lúc hành 
động nhưng khổ lúc nhận quả, còn sống ngược dòng thì khổ lúc gieo nhân nhưng 
sướng lúc hưởng quả. 


32 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Bài giảng ngày 9-8-2014 PAÑCÂLACANDA (Pañeälacandasutta) 


Nếu đọc bản tiếng Việt chúng ta sẽ thấy bản tiếng Việt này hay nhưng từng chữ 
trong đó không sẵn sàng cho một bản Chú giải, vì theo cách dịch sát nhìn từng 
chữ trong bản dịch, chen Chú giải vô, chú thích từng chữ, còn ở đây ngài Minh 
Châu chỉ dịch ý. Bản Pãli khác bản tiếng Việt nhiều lắm. Theo bản Päli, một vị 
Thiên tử, đã đến lễ Phật và nói lên điều mình tâm đắc chớ không phải là một câu 
hỏi. Vị này nói lên điều tâm đắc mang nội dung tán thán người tu hành. 


“Sambadhe vata okãsam”: Trong cái trói buộc vẫn tìm ra được lôi thoát. 


'Okãsa': 'cơ hội”, “lỗi thoát, “khoảng trồng”. Ví dụ trong một nhà tù, bốn bề phải 
rào tường cửa vách, chỉ cân một lôi thoát, một đường đi ra ngoài (ok#asa) thì chô 
đó không còn là chô giam nữa. 


Sambadha - Sự trói buộc”, ˆølam cầm”, “ràng rỊt”. 

Chữ “Sambadha ` theo Chú giải có hai trường hợp trói buộc: 

- Kamagunasambadha: Sự trói buộc trong năm trần cảnh 
-NIvaranasambadha: Sự trôi buộc của phiền não cụ thể là 5 triển cái. 


Nhưng “7esu idha nvaranasambadham adhippetarn”, trong bài kinh này sự trói 
buộc ở đầy ám chỉ cho năm friển cái: tham dục, sân độc, trạo hôi, hoài nghị, 
phóng dật. 


Phiên não có rất nhiều cách nói, nhưng trong trường hợp một người muốn tu 
hành đạo giải thoát gồm có giới, định, tuệ thì đôi khi phiền não được kế thành 5. 
Năm pháp chướng ngại (obstacle) = 5 pháp ngăn trở (0varana, hindrance) làm 
cho người ta chân không đi tới được, mắt bị che khuất không nhìn xa được. Gồm: 


a- Tham dụclà bị đính mắc trong năm trần cảnh. Trong vòng luân hồi, tất cả 
chúng ta từ con ruồi muỗi đến vị tu sĩ, vua v.v... từng có lúc mình là ruồi, muỗi, 
Phạm thiên chư thiên, dù mình đi đâu cũng có lúc quay trở về cõi Dục, giống như 
quy tắc tự nhiên của trời đất mọi vật khi không cô găng nữa đều TƠI về chỗ thấp 
nhất. qMáy bay có bay cao mấy sau khi vượt qua các đại dương cuối cùng cũng 
trở về phi trường. Định phận của chiếc máy bay là sau bao nhiêu năm bay trên 
trời cũng trở về mặt đất và đây vào nghĩa địa máy bay. Người và vật giống nhau, 
đến một ngày nào đó khi không còn hoạt động nữa thì trở về chỗ thấp nhất. 


33 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Chúng sinh trong cõi trầm luân, kiếp nào còn cô gắng thì sanh về cõi Trời, cõi 
Phạm Thiên nhưng lúc nào đó hơi mòn sức kiệt thì trở về chỗ thấp nhất là 5 dục. 
Năm dục là khả năng nhìn ngăm đón nhận thế giới này qua năm trần cảnh, nghe 
ngửi nêm đụng... nễu may mắn gặp thiện hữu minh sư thì mình tu thiền trở về 
cối Phạm thiên băng không thì cứ quần quanh trong cõi Dục giới. Chiếc tàu cũng 
vậy, được đóng ra đề đi, nêu không tai nạn thì cũng trở về chỗ đề người ta rã ra 
lấy phế liệu, xe hơi cũng vậy, cũng trở về bãi rác. 


b- Sản độc, hê còn thích cái này cái kia là còn bât mãn. Còn có niêm đam mê 
trong năm dục thì còn có bât mãn trong năm dục. 


c- Trạo hồi, đời sống của một người phàm phu luôn luôn có nhiều chuyện đề hồi 
hận, tiếc nuối. Hồi (ka/amakatam): tiếc nuối chuyện mình đã làm (kafam) hoặc 
không chịu làm (akz/am). Hễ còn phàm tâm là bao giờ chúng ta cũng có một tỷ 
chuyện để tiếc nuối (tại sao ta làm chuyện đó, tại sao lúc đó ta không nói, tại sao 
lúc đó ta không nghĩ ra, thân khẩu ý của mình luôn để lại vô vàn những điều tiếc 
nuối). Trạo: chỉ cho sự không tập trung. “Uddhacca : Trạo cử, sự không tập 
trung, restlessness. 


d- Hoài nghỉ, hễ còn là phàm phu, dẫu giỏi đến có tám bằng tiến sĩ thì chỉ là có 
kiến thức chuyên môn về tám lĩnh vực nảo đó thôi. Ví dụ có bằng tiễn sĩ Vật lý, 
hay Toán cũng chưa được một phân tỷ kiến thức gọi là .Vật lý hay Toán trong vũ 
trụ này. Nếu có sống một tỷ năm đi nữa thì kiến thức về Toán của chúng ta chỉ là 
một phần đường chưa đi đến đâu so với vũ trụ này nói chi là người không được 
đào tạo bài bản trường lớp gì hết. Vì vậy, suốt đời kẻ phàm phu mãi hoài đi trên 
con đường nghi hoặc, mãi hoài đứng trước ngã ba lòng với những nghĩ hoặc rất 
cơ bản ứồi là ai, từ đâu tới, rồi sẽ về đâu, bây giờ tôi phải làm gì, hễ là còn phằm 
phu thì đứt khoát còn hoang mang nghi hoặc suốt cuộc trầm luân. 


Cách chấm dứt hoài nghỉ 
Cách chấm dứt hoang mang nghi hoặc chỉ có hai cách: 


- Đi tìm câu trả lời. Trở thành thánh nhân để biết mình chỉ là hình sương bóng 
khói 


- Đề sang một bên, không tiếp tục nghĩ về nó nữa. Có hai trường hợp: 


34 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


+ Đề sang một bên theo cách của người hiểu biết (cách của thánh nhân) khi thấy 
đó là chuyện không cân thiệt, việc đầu tiên là phải làm sao cho hêt phiên não, hệt 
sinh tử. 


+ Đề sang một bên vì còn bận tâm vô vàn chuyện khác (cách này đa phần chúng 
ta chọn lấy), bận tâm cơm áo gạo tiền, hưởng thụ, sống chết sanh tử, làm sao 
đừng ôm đau, mất mát, thiệt hại.. 


e- Phóng dạt, sự lăng xăng của tâm 


VỊ Thiên tử nói, đời sông này, trong khi 99.9% chúng sanh bị trói buộc trong năm 
phiên não trên, bác hiện trí (bhuriimedhaso) vần phát hiện (vimdari) ra một lôi 
thoát, vân tìm ra được một con đường đi, vân tìm ra một cơ hội. 


“Yo jhãnamabujjhi, jhãanamabuddhi buddho ”, Người nào có hiểu biết (trí tuệ) 
trong hai thứ thiên định Chỉ và Quán, ?aƒilinanisabho mmunï người đó được xem 
là bậc đã châm dứt ngã châp. 


isabha ` “xuât sắc”, excellent. 
Pafiina , theo Chú giải là “Pahinamano '- sự chầm dứt ngã châp. 


Tôi rất lấy làm ngậm ngùi khi lớp học này bị chướng duyên không tiếp tục nữa, 
bởi vì đây là một lớp, nói một cách chân tình, nếu năm 16 tuổi tôi gặp được lớp 
này thì đời tôi hôm nay đã khác rồi, nếu năm 25, 28 tuổi mà tôi được gặp một lớp 
học như thế này thì đời tôi hôm nay khác rồi. Tôi không nói rằng bây giờ tôi đáng 
thương thê thảm nhưng phải nói răng, nếu thời gian trước cách đây 18, 20 năm 
tôi có được lớp học như vây thì đời tôi đã khác rôi. Tôi có nhiều cơ hội đề hiểu 
cái gì là mạt pháp. Tại sao tôi chọn châu Âu, chỉ vì một lý do rất là đơn giản vì Ở 
đó tôi có thê về Miến Điện cho quãng đời cuối của tôi dễ hơn. Tôi không có niềm 
tin ở người VN, đạo Phật của người VN là đạo Phật của Tàu, một thứ đạo Phật 
không thích nguôn cội, cũng có thể giữa tôi và các vị không có duyên. Bao nhiêu 
năm tôi làm thầy chùa trong PG Nam Tông VN, đó là chỗ xuất thân của tôi 
nhưng cũng là chỗ làm cho tôi thấy ngậm ngùi, và thấm thía thế nào là mạt pháp. 
Phật pháp mà người ta truyền tới đâu phải là thứ Phật pháp của chùa to Phật lớn, 
đầu phải là thứ Phật pháp vàng son chói lọi của hình thức, của sự hời hợt. Chúng 
ta có cơ hội học Kinh tạng là tôi nghĩ chúng ta có sự may mắn. 


Tôi đã nói tùy trường hợp mà phiền não được kể ra như thế nào, có chỗ kề làm 3 
(tham, sân, s/), có chỗ kê làm 10 (&7ê¡ sử) v.v... Nhưng có những trường hợp chỉ 


35 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


kể bằng một thứ là 'phẫn nộ” (sự bất mãn). Tại sao một phiền não như vậy được 
xem là tiêu biểu cho tất cả những thứ còn lại, vì kẻ nào còn chỗ bất mãn thì chắc 
chắn rằng kẻ ấy còn chỗ ưa thích. Ở đây “ngã mạn? được xem là tiêu biểu cho tất 
cả phiền não vì người nào còn ngã chấp, còn phân biệt, còn so sánh, /ôi, ca tôithì 
còn có chuyện đề nói về người này và người này chắc chắn còn có chỗ đi trong 
tam giới, còn có chỗ đi trong tam giới nghĩa là người này còn luân hồi sanh tử. 
Toàn bộ đời sống của mình có nhiều cách nói, trong đó có cách nói so sánh. Quí 
vị có nhớ câu chuyện một người học đạo xin vị thiền sư thu gọn Phật pháp trong 
một câu nói, vị thiền sư vạch một đường dưới đất và hỏi “Dài hay ngắn? 


”. Chỉ một đường sao biết dài hay ngắn. Vị thiền sinh nói thiền sư cho thêm một 
đường nữa để so sánh và ngay lập tức ngộ đạo. Còn có so sánh thì còn có thích 
còn có ghét. Theo PG Phát triển có chữ “bất nhị” nghĩa là không còn so sánh nữa. 
Minh còn thích thì còn so cái A khác cái B, chớ nếu thấy nó là nó thì làm gì có 
cái thích. Đói bụng thì cái gì bỏ vào miệng nuôi mạng được thì ăn, vẫn đề là có 
cái so sánh, phở ngon hơn hủ tiếu, có nước đễ nuốt hơn đồ khô v.v... Có so sánh 
rồi có phân biệt bỉ thử, ta người, đây đó. Ngày nào mình chưa biết Phật pháp, cứ 
nghĩ ngã mạn là hơn người ta, nhưng mình nghĩ mình thua người ta, hoặc nghĩ 
mình bằng người ta cũng là ngã mạn. Vị A-la-hán hết ngã mạn thì không so sánh 
như mình, chuyện cần thiết thì ngài biết chớ không có so sánh. Ví dụ, hai đứa bé 
được mẹ cho mỗi đứa một cái bánh, đứa bé nghĩ bánh của thằng anh lớn hơn, dày 
hơn nặng hơn... mình người lớn thì khác, khi mình đi chợ nhìn thấy rổ bánh tiêu, 
làm øì có hai cái bánh tiêu chính xác bằng nhau. Trong tâm trạng của một người 
trưởng thành và tâm trạng của người đi mua bánh, hai cái bánh nằm trong cái rổ 
của người ta, không mắc mớ gì mình hết thì mình nhìn hai cái bánh như nhau, vì 
nhìn nó bằng tâm trạng nhẹ nhàng thoải mái nhưng đối với hai đứa bẻ kia thì 
khác. Chữ øøã là vậy đó, mình so về nhan sắc, uy tín, quan hệ, về cái tôi của 
mình với người khác. 


Trong trường hợp này vị Thiên tử tán thán rằng vị (ấn sĩ) nào ở đời này không 
còn ngã mạn nữa thì đó là nhân vật ưu việt: Bạch 7 hế Tôn con hết lòng tôn kính 
những vị nào trong cuộc sống đây những ràng buộc này mà vị đó vẫn tìm ra 
được một lỗi thoát và ai làm được việc đó thì vị đó là một vị đáng kính. 


Thưa thiệt với các vị một chuyện, nếu có một sự đảm bảo nào đó trong vô SỐ kiếp 
luân hồi vĩnh viễn về sau này tôi không còn bị sa đọa nữa mà chỉ có đi lên, trở lại 
làm người, làm Phạm thiên theo ý tôi muốn, đi được đến chỗ tôi muốn, sở hữu 
được cái tôi thích, gặp được người tôi thương... thì tôi nói thiệt, có lẽ tôi không 


36 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


nghĩ đến chuyện viên tịch niết-bàn. Bình thường tôi vẫn nói, vô ngã vô thường, 
danh sắc là đồ lắp ráp, nhưng thật ra trong ba cái khổ tôi chỉ sợ khổ khổvà hoại 
khổ thôi. Nghĩa là cái gì làm tôi khó chịu về thân về tâm, đau đớn nhức nhối buồn 
khổ tiếc thương sợ hãi tức giận, tôi chỉ sợ cái đó thôi, và sợ hoại khổ, sự biến mất 
những øì làm tôi dễ chịu, chớ cái thứ ba, đó là sự lệ thuộc các điều kiện, tôi không 
sợ, biết đó là phủ du nhưng không có sợ. Điều đó có nghĩa là đối với một người 
biết Phật pháp mà còn đam mê như vậy, nhưng cuối cùng đĩ nhiên phải chọn con 
đường giải thoát vì biết rằng không thê nào có chuyện phàm phu mà không bị sa 
đọa. Một vị Bồ tát Chánh Đăng Giác khi đã thọ ký rồi thì vị đó phải biết rằng 
mình còn vô số lần sanh vào địa ngục, vô số lần sanh vào cảnh giới bàng sanh, A- 
tu-la. Vì còn phàm phu thì còn tạo ác nghiệp, còn tạo ác nghiệp thì còn vào ra 
trong ba cõi sáu đường, chớ còn thật ra mà nói, năm dục trần nó là một ràng buộc 
rất dễ sợ, rất khó thoát ra được. Có hiểu được chỗ đó mới hiểu vì sao vị Thiên tử 
này tán thán vị nào mà ngay trong bao nhiêu thứ ràng buộc của phiền não mà vẫn 
tìm ra được chỗ thoát. Phải nói thiệt, nêu không có chuyện sa đọa thì tôi tình 
nguyện làm kẻ tủ nhân trong năm dục. Quí vị sẽ hỏi tôi là thầy tu mà mê cái gì. 
Có nhiêu cái mê lắm, người ta mê máy bay, du thuyền, mỹ nữ, rượu thịt... còn 
tôi thì mê buổi chiều mùa thu đi một mình đi trên những đôi cỏ ở Thụy Sĩ, nghe 
tiếng chuông bò kêu leng keng đâu đó, tối về có căn phòng â ấm áp. Còn vào mùa 
đông thì tôi biết đêm nay tôi sẽ về căn phòng ấm cúng nhìn bên ngoài trời tuyết 
rơi, đọc cuốn sách mình thích trong mùi hương trầm ngan ngát. Sáng hôm sau 
xách ba lô, chai nước, khúc bánh mì, lên tàu, đi đến ga nào thích thì xuống. Ngồi 
trên xe lửa Thụy Sĩ nhìn thấy mọi thứ bên ngoài cửa số là một thứ hạnh phúc 
không thể tả. Rảnh rảnh chạy vô tiệm đồ cũ, ở đó cái øì cũng có, thượng vàng hạ 
cám... cảm giác vui lắm. Tôi chỉ đang nói một khía cạnh nhỏ của đời sông mà còn 
cuốn hút mình như vậy huống chỉ triệu phú Trung Đông đi có máy bay riêng, 
xuống đất có limousine, có hải đảo, có du thuyền, có lâu đài riêng. Đó là lý do tại 
sao mà vị Thiên tử quá nễ phục một con người giữa bao nhiêu thứ ràng buộc của 
cuộc đời này mà vẫn tìm ra được lồi thoát. Lối thoát đây chỉ cho thiền. 


Chữ “buddha này là người tỉnh giác “thức đậy sau một giấc ngủ chiêm bao hay 
hiểu biết vẫn đề gì đó (Tứ Diệu Đệ). 


“Yo jhanamabujJhi, jhanamabuddhi buddho ”, người nào có hiểu biết trong hai 
thứ thiền định Chỉ và Quán. Chỉ và Quán ở đây được xem là hai kiểu thức giấc, 
người nào thức giác bằng một trong hai cái này thì người đó rất là đáng kính. 
Tam giới này là gồm Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới. Theo trong A-ty-đàm, 
Dục giới là cảnh giới mà ở đó chúng sinh sanh ra chết đi buồn vui hạnh phúc đau 


37 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


khổ hoàn toàn dựa trên nên tảng của năm dục. Thây cái mình thích, thấy cái mình 
không thích, ngửi mùi mình thích ngửi cái mùi không thích...chúng sinh nào sông 
quân quanh trong năm thứ (thấy, nghe, ngửi, nễm, đụng) đó thì quân quanh 
không lỗi thoát. Trong Tam giới nói chung và trong năm dục nói riêng nêu cứ 
quân quanh trong đó thì cuối cùng sẽ có một ngày rớt vào chỗ thấp nhất (đó là địa 
ngục, bàng sanh, ngạ quỷ, A-tu-la), đây là công thức ngàn đời thiên thu. Quí vị 
làm một trái cầu bằng plastic, trong đó để một hòn bi, khi trái cầu xoay tròn thì 
hòn bi có lúc lên lúc xuống, khi trái cầu không xoay nữa thì hòn bi trở về vị trí 
đáy của trái cầu. 


Trong thế giới bàng sanh, có những con nhìn cái tướng như răn, cọp, A-tu-la quỷ 
dữ, Dạ-xoa, mình biết chúng nó đọa theo con đường sân, nói chung chung như 
vậy. Thích hay ghét đều là con đường đi xuống bốn cõi đọa. Có những bậc hiền 
trí, lâu lâu mới có người như vậy, thấy quần quanh trong năm cõi dục thì đáng 
chán, họ tu tập thiền định. Muốn đắc sơ thiền ở tầng thiên thấp nhất là phải bỏ 
năm triền cái trong đó có tham dục và sân độc, không còn thích ghét nữa. Người 
đắc sơ thiền được gọi là người tỉnh giấc từ cơn mê năm dục, tối thiểu là sơ thiền, 
tầng thiền thấp nhất. Tam giới gồm 3: Dục, Sắc và Vô Sắc, từ tầng thấp nhất sơ 
thiền Sắc giới đến tầng cao nhất của Vô Sắc Phi tưởng phi phi tưởng. Người phải 
lia bỏ niềm đam mê trong năm dục mới hy vọng chứng được tầng thiền Sắc giới. 
Người lìa bỏ năm dục được gọi là người tỉnh giâc: Buddha. Dù bị trói buộc, bậc 
hiển trí vẫn tìm ra được lối thoát, lối thoát ở đây chỉ cho Thiền. Okãsanti 
Jhãnassetam namam. 


Có hai hạng tỉnh thức: 


1. Samathajhana: Chỉ. Nhàm chán năm dục, chứng đắc tối thiêu là sơ thiền trở 
lên, là người tỉnh giấc, thức dậy từ giấc ngủ năm dục. Bản thân các cõi Dục là 
thấp nhất trong năm giới mà còn có những chỗ thấp nhất trong cõi Dục nữa. 
Hạng nảy lìa bỏ năm dục tu thiền để sanh vẻ cõi Phạm Thiên. 


2. Vipassanajhana: Quán. VỊ này không còn thích thú trong ba cõi sáu đường 
nữa, có sanh về đâu cũng chỉ là quân quanh, lắp ráp, sông trong sự chị phối của 
vô thường, khổ, vô ngã. VỊ này thực hiện sự tỉnh giâc vĩ đại hơn, nhàm chán lìa 
bỏ mọi hình thức hiện hữu. Tỉnh thức ở đây là không còn đam mê trong danh sắc 
nữa. 


Sambadha ` “trói buộc", “giam câm”, ám chỉ năm triên cái 


38 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


'Okãsa ° “Lỗi thoát”, 'chỗ trông”, ám chỉ cho Chỉ và Quán (Samatha và 
Vipassana). 


Pháp môn thiền Quán chỉ có khi chư Phật Chánh Đăng Giác ra đời mà thôi. Nếu 
chư Phật không ra đời thì chúng sinh chỉ biệt thiên Chỉ. 


“Yo jhanamabujJhi Thanamabuddhi buddho ”: Người đáng nê trong cuộc đời này 
là người tỉnh giâc băng thiền Chỉ và thiền Quán, không còn tiếp tục mê ngủ trong 
năm dục, không còn tiếp tục mê ngủ trong danh sắc nữa. Đó là bậc 
Patilmanisabho đô là người đoạn trừ mạn chấp, không còn sống trong kiêu mạn, 
“tôi là” (bản thân mình), “của tôi” (sở hữu của mình). Còn phân biệt, so sánh (dầu 
là thánh nhân Hữu học) thì chưa thật sự rốt ráo đi đến nơi đến chốn (nói chỉ là 
phàm phu) 


PaHlna ` = pahinamano: người không còn mạn châp. 


Khi nghe vị Thiên tử nói vậy, Đức Phật điều chỉnh lại, xác định lại phát biểu của 
vị Thiên tử, vì Ngài biết có những chúng sinh khi chưa có Phật ra đời, họ coi 
thiền Chỉ là số một, tu tập các tầng thiền đề sanh về cõi Phạm thiên. Cũng là sự 
tỉnh giác nhưng đó chỉ là sự tỉnh giác tạm thời, cũng còn vô vàn giới hạn. 


Câu trả lời của Đức Phật (câu này trong bản Pali, không thấy trong bản tiếng 
Việt): Làm gì thì làm, sự tỉnh giác nào đi nữa, thiên định nào đi nữa, lối thoát 
nào đi nữa thì vẫn phải hướng đến niễt-bàn mới được xem là hoàn hảo. 


Bồ tát Tất Đạt đi tu kiếp chót đến tầng Phi Tưởng Phi Phi Tưởng, Ngài thấy đây 
chưa phải là cứu cánh cao nhất. Ngài có tất cả những gì mà cuộc đời cho là số 
một (ngoài đời thì làm vua, đi tụ thì đạt Phi tưởng Phi phi tưởng) nhưng Ngài vẫn 
chê vì thấy chưa rốt ráo. Bậc hiền trí luôn luôn hướng đến cái tốt nhất. Ông đạo sĩ 
Asita, người coi tướng thái tử lúc chào đời, đã đắc Phi tưởng Phi phi tưởng nhưng 
ông đam mê trong đó. Ông phải mất 84 ngàn đại kiếp trái đất nữa mới trở xuống 

cõi Dục, trong thời gian đó không có Phật ra đời. Trong kinh nói trong vũ trụ này, 
trong suốt thời gian I a-tăng-kỳ đại kiếp nữa thì không có Phật ra đời, sau đó mới 
có 10 vị tiếp nói nhau ra đời (Ma Vương thành Phật, Chúa A-tu-la thành Phật, 
Voi Nalãgrri thành Phật, Voi Parileyyaka thành Phật, Vua Ba Tư Nặc thành 
Phật...) và sau đó là 500 vị nữa, 500 vỊ này còn đang trong thời kỳ tu tập Ba-la- 
mật, chắc chăn sẽ thành Phật. 


TÄAYANA 


39 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Có một vị Thiên tử tên là Tayana, Puranatitthahkaro, kiếp trước từng là một giáo 
chủ ngoại đạo. “77/hakaro ` “giáo chủ ngoại đạo”. Trong Chú giải có câu: “4yøn 
pana difthủún uppadetva katham saggee nibbaffofi ? 


”; ngoại đạo tà kiến như vậy làm sao có thể sanh thiên. Tuy là ngoại đạo tà kiến 
nhưng vị này tin lý nhân quả nghiệp báo (Kammavaditaydq) 


'Kammavađi - người tin lý nhân quả 


Trong Tăng Chị Bộ Kinh, Đức Phật từng dạy: Này các £) kheo ta chưa từng thấy 
ngoại đạo nào sau khi chêt được sanh thiên ngoại trư những người Kammavaddi 
(những người tin lý nhân quả). 


Trong tiền kiếp trước khi thành Phật, Bồ tát tu hạnh nhẫn nhục, những đạo sĩ tu 
cùng ngài, môi người tu một hạnh, người tu hạnh ăn ít, (ăn vừa đủ sông, ít hơn 
mọi người), người chủ trương hạnh ở dơ (không tắm giặt), người thì ngâm nước 
mùa đông, còn ngài tu hạnh kham nhẫn, nghĩa là coi việc người ta đánh chửi xúc 
phạm là cơ hội tốt để thử hạnh kham nhẫn, vì vậy người ta gọi ngài là Khanmivadï 
( nhẫn giả, người chủ trương hạnh kham nhẫn, người có khả năng chịu đựng 
mọi thử thách). 


"Ninja `: “nhẫn giả”, không phải là ninja bịt mặt. 'Geishaz ` “nghệ giả”, “đào 
nương”. Geisha là người bán nghệ không phải bán thân. 


Vị Thiên tử này xuất thân là một ngoại đạo nhưng được sanh thiên vì ông ta là 
Kammaväadi (tin lý nhần quả). Theo Chú giải: “ ksa kira uposathabhattadimi 
adäsi ”, ông là người biết bố thí thực phẩm. 


'Uposatha : 'bố tát. '8haffä : “bữa ăn”, 'cơm", “thực phâm'. 


Những cư sĩ ở chỗ không có hoặc có chư tăng có thể làm chuyện này: ngày nào 
tu bát quan trai vô chùa làm phước đã đành, nếu không thích thì có thể mời 
những bạn đạo cùng thọ bát quan như mình về nhà, tạo điều kiện cho họ có chỗ 
hành thiền, đọc sách, nghe pháp, nghe bằng Internet v.v... Hôm đó mình đãi ăn 
cho họ. Hoặc cúng dường cơm trong chủa ngày bồ tát, cơm như vậy gọi là 
uposathabhattadr (ad: “vân vân”, nghĩa là nhiều dịp đề mình bồ thí, người sắp đi 
xa, người bịnh đang cân sự hỗ trợ cũng là dịp bố thí, người đang đói khát, lễ lạt 
họp mặt của đông đảo thiên hạ). Ông này tuy là người ngoại đạo nhưng rộng rãi, 
thích bó thí. 


40 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


“Anathanam vattan pafthapesi `, 
Andatha ` homeless, “người cơ nhỡ” 
'Anäathapindika ': Câp Cô Độc, hỗ trợ cho những người cơ nhỡ không nhà không 
cửa 

Asankimna : hàng độc (không đụng hàng). 
Theo Chú giải, ông này tuy xuất thân ngoại đạo nhưng nhờ làm lành mà được 
sanh thiên, khi được sanh thiên thì thân cận các bậc hiên trí, các vị Trời có chánh 
kiên trí tuệ niêm tin, xuông hầu Phật nghe pháp, cuôi cùng trở thành một người 
có chánh kiên hăn hoi. Bài kệ 72yanagafha (Tayanaga tên của vị thiên tử) này 
thu gọn nội dung giáo pháp, thu gọn hành trình của một tỳ kheo nói riêng và 
người câu đạo nói chung. Bài kinh này là bài kinh căn bản làm cơ sở nên tảng 
cho phạm hạnh. 

'Tayanagatha ` thu gọn hành trình của người tu hành 

Atthasamiria '- helpful, “có ích”, “hữu dụng". 

adibrahmacariyaka ` nền tảng cho phạm hạnh, cho cuộc tu. 

"Ôi này Bà-la-môn 

Tĩnh tấn cắt dòng nước, 

Đoạn frừ và tiêu diệt, 

Mọi tham đắm dục vọng. `” 

Vị này nói, người tu hành việc quan trọng nhất là tinh tắn không lười biếng. Tinh 

tân ở đây là bỏ ác hành thiện. “cắt đứt dòng chảy” 

Sofa : stream, “dòng chảy” 


Sofapamna `: nhập lưu, (đi vào dòng chảy; người đi vào dòng chảy nghĩa là nước 
đã vào máng xối rồi, gọi là nhập lưu, mình không phải là nhập lưu nên mình còn 
trôi đạt trên dòng sinh tử, tấp vào nơi này nơi kia, vị đã có mặt trong dòng chảy 
thì còn chỉ đi về một hướng). ⁄4panna': đi vào, enter. 


41 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Sofa - dòng chảy, nói theo nghĩa tích cực là chỉ cho dòng chảy của thánh nhân; 
nhưng trong bài kinh này “so/z ở đây chỉ cho dòng chảy của phiền não, đặc biệt 
là tham ái (*tanhãsoía `: dòng chảy của tham ái). Tu hành là cắt đứt dòng chảy 
này, làm một cái đập (dam) đề ngăn chặn không cho tiếp tục chảy nữa. 


Vị Thiên tử thưa với Đức Phật: Người tu hành là nỗ lực cắt ngang dòng chảy của 
tham ái, không đê mình tiêp tục đam mê trong năm cảnh dục nữa. 


Đây là một trong những bài kinh hiếm hoi chính Đức Phật đặt tên bài kinh này, 
và chính Ngài kêu gọi chư tăng nên học thuộc lòng bài kệ này. Lâu lâu mới có 
một bài như vậy, Đức Phật kêu gọi hãy ghi nhận, hãy học thuộc lòng bài kinh 
này. 


Đừng coI thường cái thích của mình. Tây Phương có câu: Anh nói cho tôi anh 
thích cái gì, tôi sẽ cho anh biết con người anh như thế nào. Mình làm chó heo ruồi 
muỗi vì cái thích của mình quá thấp; mình làm Phạm Thiên, Chuyên Luân 
Vương, Đề Thích vì mình có những cái thích cao cấp... không thích gì nữa thì 
không tái sanh luân hồi nữa. Do vô minh trong Tứ Đề dẫn đến ba hành, do không 
biết hiện hữu là khổ nên thích này thích kia và chính vì thích nên nó đưa mình đi 
ba cõi sáu đường. Người thích hưởng thụ và thích làm công đức thì còn có chỗ 
thoát, cái thích bắt thiện nhiều quá thì chỉ còn đường đi xuống. Vì vậy cắt đứt 
dòng chảy của tham ái rất quan trọng, anh thích cái gì thì anh sẽ đi về cảnh giới 
tương ứng như vậy. Tôi là một tu sĩ PG nhưng thưa thiệt với bà con tôi không 
mặn mà lắm với chuyện cầu siêu, cầu an là bởi vì người đang. năm trước mặt tôi 
trước khi tôi đến tụng kinh, họ có đời sống nội tâm nghiêng về cái gì nhất? 


99% không phải là Phật pháp cho dù họ là người cư sĩ có pháp danh, có qui y có 
giấy tờ chứng nhận. Đời sống thường nhật của một người cư sĩ theo tôi được biết 
dầu ở VN hay hải ngoại, trong hăm bốn giờ đồng hồ, họ focus nhiều nhất không 
phải là Phật pháp, giờ năm ngáp ngáp kêu táng mi tụng kinh làm gì. Họ không 
quan tâm đến chuyện tu hành nên giờ họ có đi thì đi vê chỗ nào họ nặng lòng 
nhất. Vì vậy khi cầu an cầu siêu tôi nghĩ lúc bình thường họ không có Phật pháp 
trong lòng, giờ tụng làm sao. Tôi biết tôi nói nhiều người sốc lắm, nhưng phải nói 
thiệt. Nếu kiểu tào lao mà tụng lên được thi quá sướng, không cần phải sáu năm 
khổ hạnh trong rừng, không cần ăn mặc tả tơi sông trong núi cao. Nếu tụng kinh 
mà siêu được thì những người tu hành đầu đà khổ cực họ ngu si căn cơ thấp kém 
hơn mình họ lựa con đường cực khô để đi hay sao, còn mình thì cứ hưởng thụ, 
chỉ cần có tụng kinh là siêu. 


42 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Tu hành là cắt đứt dòng chảy tham ái, người không đoạn dục thì đừng mong gì 
chứng thiên định. 


ekatta = ekaggaia (nhất hành)=samäãdhi = jhãna: thiền định. 


Người không đoạn dục không mong gì chứng thiền. Những gì mình thấy thích 
hay ghét là do tiền nghiệp quá khứ, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống 
hiện tại. Thích ghét của mình chỉ là một cái gì đó ước lệ, lề thói (conventional). 
Hiểu biết như vậy mới bỏ năm dục được. Chuyện gì cần phải làm, nên làm một 
cách tinh tân. “S/hilo hỉ paribbäjo, bhiyyo akirafe rajain ”, người lìa bỏ gia đình 
đi xuất 81a, lƯỜi biếng là thêm rác cho trần gian. HT Minh Châu dịch: “Xuất gia 
nếu biếng nhác. Càng tung vãi bụi trần ”. 


:Sirhilo °: 'lười biếng", “trễ nải”. 


Người xuất gia trong mắt thiên hạ đã vô công rỗi nghề, chùm gởi ăn bám, nếu 
tinh tấn có nội hàm sẽ là viên ngọc quý. Người tu hành là người chịu trách nhiệm 
đời sông tâm linh của thế giới, nêu lười biếng chỉ là thêm rác cho trần gian vốn dĩ 
đầy rác này mà thôi. Có lần Đức Phật dạy: Này các t) kheo, Irong các nghề ở trên 
đời này nếu phải gọi là nghề, nghề ăn xin là nghề thấp kém nhất, cũng vậy này 
các tỳ kheo, vị tb kheo đi giữa cuộc đời này phải có kiểu sống như một người nô 
lệ, một con bò gấy sừng, một con cua sấy càng, nghĩa là không còn gì để thấy 
mình quan trọng nữa. VỊ tỳ kheo không có gì để kiêu mạn hết, chớ không phải 
người tu là người tự tí mặc cảm mình sông dưới đáy xã hội, mà vị tu sĩ phải luôn 
luôn nghĩ răng mình không có gì để ngâng đầu hết, mình đang bị bệnh phải uống 
thuốc, đang là tử tù không biết sống nay chết mai, đang là tù nhân trong Tam giới 
cần vượt ngục. Với tâm trạng của một bịnh nhân, một tù nhân, một tử tù thì đâu 
có gì để thấy mình ngon lành, là số một; nếu không sống bằng tâm trạng như vậy 
thì gọi là “s/7/o, người như vậy chỉ là thêm rác cho cuộc đời: “bhjyyo akirafe 
rajan ”. (Bhiyyo = more and more) 


“Akatain dukka†ain seyyo, paccha fapafT dukkafam ”: Có những chuyện (xấu) trên 
đời này thà không làm hơn là làm bậy. Vì chuyện xâu đã làm thì sẽ đề lại hối hận. 
Hối hận có hai: (done, undone) hối hận chuyện đã làm và không làm. Thà khoanh 
tay không làm gì còn hơn làm bậy. Trong Tăng Chi Bộ Kinh có câu: 7hà nằm 
ngủ còn hơn là thức nghĩ chuyện bất thiện, thà cặp mắt bị mù còn hơn dùng mắt 
mình đề nhìn cái gì đó mà sanh phiên não, thà điếc còn hơn là dùng tại để nghe 
cái gì mà sanh phiên não. Thà nhảy vào hồ than đang chảy tốt hơn là ôm ấp mỹ 
nhân, vì nhảy vào hồ than thì chỉ chết có một đời còn ôm ấp mỹ nhân thì sẽ để lại 


43 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


quả khô nhiễu đời, trầm luân sanh tử. Nhảy vào hỗ than chỉ là tâm sân, ôm ấp mỹ 
nhân thì tâm tham, cái trầm luân được dựng lên bởi tâm tham, hơn nữa vì mỹ 
nhân mình sẽ làm bao nhiêu nghiệp ác, còn hồ than làm cho mình bỏ trốn, lánh 
xa. Tất nhiên chỉ là cách nói thôi, chớ trong nhà mình xuất hiện một mỹ nhân vẫn 
tốt hơn là một lò than. 


“Katanca sukatam seyyo ”- đôi với những chuyện nên làm, cân phải thực hiện vì 
việc lành sau khi làm rôi sẽ không đê lại tiệc nuôi. Việc thiện không làm sẽ đê lại 
tiêc nuôi. Việc ác trót làm sẽ đê lại tiêc nuôi. 


“Kuso yathä duggahito, halthamevänukantaii ”: giỗng như một người đưa tay 
năm lá cỏ bén, nếu không khéo sẽ bị đứt tay. Samanfiam dupparamafthamm, 
nirayayupakaddhaiï: một người xuất gia không khéo giữ y bát của mình sẽ giống 
như người vụng về khi năm lá cỏ cưa. Với người xuất gia không khéo đời sông 
phạm hạnh thì giống như cầm lá cỏ không đúng chiều sẽ bị cắt. 


Trong bài Kinh Ví Dụ Con Rắn .(Alagadduipamasufa), Trung Bộ Knnh, Đức Phật 
dạy: giống như một người bắt rắn mà vụng về thì sẽ bị rán cán. Người học đạo 
vụng vê, lấy đó làm cơ hội để sanh tà kiến cũng chỉ có hại không có lợi. Đời sông 
xuất gia là con đường ngăn nhất đề tu tập (nhiều cơ hội, bối cảnh sống, điều kiện) 
giống như đi máy bay, trong khi đời sống cư sĩ thì như đi bộ, xe đạp. Lá y đắp 
người là một sự nhắc nhở, buổi sáng ôm bình bát, đi chân không, tất cả những cái 
tôi của mình đã liệng xuống đất hết. Tôi xuất thân nghèo hèn nhưng đi chân 
không khó khăn, ướt dưới chân là dẫm không được. Ở châu Á mình, đường đất 
nhiều hơn đường nhựa, rác thì liệng ngoài đường, đi chân không rất đễ bị cứa. 
Đời sông xuất Ø1a Cực khô như vậy, Samannam dupparamaftham, 
nirayayipakaddhatri: nếu không khéo thì dẫn về địa ngục. “Ya kinci sithilam 
kammam, saInÑilithanca yam vafam ”, đời sông mà dễ duôi, bị phiền não chi 
phối, “Sankassaran brahmacariym ”, một đời sông phạm hạnh mà không dứt 
khoát thiếu niềm tin thì “ua am hofi mahapphala ” không dẫn đến lợi ích gì hết. 


sankassara=sankâya sara: sông trong nghi hoặc, phân vân, thiêu niêm tin. 


Tóm lại, nội dung bài kệ mà vị Thiên tử đã nói: Người tu hành phải tinh tấn, cắt 
đứt dòng chảy của tham ái. Một người không ly dục đừng hòng chứng đắc được 
thiền định. Đối với chuyện gì nên làm thì phải thực hiện bằng tất cả sự tinh tấn 
mình có được. Đời sống xuất gia mà lười biếng thì chỉ là thêm rác cho trần gian 
này. Trên đời có chuyện không làm tốt hơn làm, có những chuyện làm tốt hơn 
không làm; vì làm chuyện xấu chỉ thêm niềm tiếc nuối về sau; và việc thiện 


44 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


không làm sẽ tiếc nuối vì đã không làm. Đời sông xuất gia nếu bắt cần thì giống 
như người nắm lá cỏ gai sẽ bị cứa đứt tay, đời sông xuất gia trễ nải lười biếng 
nhiều phiền não thiếu niềm tin chỉ vô ích và mắt thời gian. 


Vị Thiên tử đọc bài kệ tâm đắc, sở chứng của mình cho Thế Tôn nghe xong, 
đảnh lễ Ngài và biến mắt về cõi Trời. Sáng hôm sau Đức Phật gọi chư tăng và 
nói: Đêm nay có một Thiên tử đến gặp Như Lai và đọc bài kệ này, này các tỳ 
kheo, hãy học thuộc lòng bài kệ 7zyanagatha này: bài kệ này rất là hữu ích 
(Atthasarmnhiia) và là nên tảng của cuộc tu, nên tảng của đời sông phạm hạnh 
(aadibrahmacariyikA). 


Với một người không giỏi giáo lý, không nhớ được nhiều, nếu đi tu mà nhớ thuộc 
lòng câu kệ này thì tôi cho rắng cũng tu đúng theo lời Phật dạy. Câu đầu tiên “cất 
đứt dòng chảy tham ái”, tham ái có nhiều cách, khi ở ngoài đời, mình thương vợ 
thương con, thương nhà thương cửa, thương xe thương cộ; khi đi tu mình thương 
cái khác, thương chùa thương miễu, thương học trò, thương đệ tử, thương chức 
vụ và những quan hệ này nọ. Nếu bỏ được những cái thương đó, chỉ chuyên tâm 
thiền định thì lại thương đức hạnh của mình, thích cái thiền định của mình. Nếu 
tu thêm nữa thì thấy rằng đức hạnh, giới hạnh, thiền định của mình chỉ là những 
viên thuốc để mình chữa bệnh chớ không phải là cái đề huênh hoang tự cao tự 
đại. Bao nhiêu chuyện tu học chỉ là chuyện uông thuốc của người bị bệnh; vật 
chất sở hữu, danh lợi không đáng để mình tự đắc, ngay cả giá trị tinh thần mình 
có (giới luật, thiên định, kiến thức) cũng không phải là thứ để mình tự đắc vì cái 
gì có được sẽ mất được, đến được, đi được, tất cả chỉ là phương tiện qua sông mà 
thôi, không có gì ngu cho bằng đi qua sông mà tiếc cái bè. Đó là những gì mà câu 
kinh đã nói. 


45 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Bài giảng ngày 12-8-2014 NHẬT THIÊN TỬ (Suriya) 


Có Phật tử Hữu Phúc gởi tôi một cái link bài viết của ai đó về đề tài Nhân mùa 

Vu Lan nói về tích ngài Mục Liên. Bài viết đó có nghiên cứu kinh điển Nam Tông 
khá kỹ. Bài viết không có gì để bàn nhưng khi đọc xong tôi có gởi một message 
riêng cho Hữu Phúc dặn là sáng hôm nay khi bắt đầu buôi giảng xin nhắc tôi nói 
một câu về chuyện /am tịnh nhục. 


Tam tịnh nhục 
Tam tịnh nhụclà không thấy, không nghe, không nghi. 


1. Không thấy: không tận mắt mình nhìn thấy “ con thịt” bị giết trước mắt mình, 
không tận mắt thấy người ta sát sanh cho mình, còn người ta sát sanh cho ai 
không mắc mớ gì mình thì thôi. 


2. Không nghe: không nghe (ai, người nảo) nói gì về chuyện đó chớ không phải 
không nghe con vật kêu. Ví dụ ông A mời tôi về ăn cơm và ông B nói xa gần là 
ông A đi rừng bắt con nai làm thịt mời tôi ăn, hoặc nhà ông B, C giết gà mời cơm 

ôi... Đây là nghe con người chứ không phải tiếng con vật kêu. Có bao nhiêu cơ 
hội nghe tiếng con vật kêu khi nó bị giết? 


Như con sò, tôm, cá, cua mà chúng lên tiếng kêu được thì ai dám ăn. Không 
nghe ở đây là nghe dư luận phong thanh, a1 đó râm ran nói xa nói gân chuyện đó. 


3. Không nghỉ (parisankita): ngờ vực, nghi hoặc. Tôi không tận mắt thây người ta 
giết, không nghe ai nói xa gần gián tiếp hay trực tiếp mơ hồ hay cụ thê gì hết, 
nhưng tôi nghi. Ví dụ như tôi bước vào nhà thấy gia chủ đang đi rượt .øà nhưng 
không thấy giết, cũng không nghe tiếng gà kêu, nhưng lúc dọn lên thấy có thịt gà, 
lúc đó tôi nghĩ có thể con gà này là lúc bước vào nhà thấy họ rượt. Theo Luật, tôi 
không được ăn món đó. 


Quí vị có biết chữ “z2! này không, bên Mỹ là xứ hiệp chủng quốc có nhiều dân 
tộc sông ở đó. Đặc biệt là châu Á, có đi đâu cũng có tiệm bán thức ăn Á ở đó hết. 
Ở thành phố lớn có những tiệm bán thức ăn của người Thổ, PakIstan, TamHl, có 
ghi: này không, bên Mỹ là xứ hiệp chủng quốc có nhiều dân tộc sông ở đó. Đặc 
biệt là châu Á, có đi đâu cũng có tiệm bán thức ăn Á ở đó hết. Ở thành phó lớn có 
những tiệm bán thức ăn của người Thổ, Pakistan, Tamil, có ghi: Ở đây có bán 
thịt Halal, thịt sạch theo tiêu chuẩn của Hồi Giáo (không phải do mình giết, 


46 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


không phải thú bệnh, sạch máu, trước khi giết có thực hiện nghi thức tôn giáo, 
Hồi Giáo không ăn thịt heo, họ chỉ ăn bò cừu đê. Nếu muốn bán cho đồng đạo 
của họ ăn thì phải đủ tiêu chuẩn: sạch máu, không phải chết tự nhiên, và có thực 
hiện nghi thức theo tôn giáo). Tôi nói như vậy đề thấy rằng tiêu chuẩn ăn uống 
của các tôn giáo có những điểm giống nhau. Đối với PGNT, tuy nói tăng ni Phật 
tử tuyệt đối không giết đã đành rồi, tuyệt đối món thịt cá mình ăn phải nằm trong 
ba trường hợp: không tận mắt thấy giết, không nghe ai nói gì về chuyện đó, và 
lòng không nghỉ ngờ về 2 điêu đó. Sau buôi giảng này quí vị đừng bao giờ nghĩ 
răng “ghe ` là nghe con vật nó kêu. Tôi nhấn mạnh điều này vì bài viết về Mục 
Liên Thanh Đề kia rất là chuẩn nhưng có chút hiểu lầm chỗ này và chợt nhớ từng 
nghe có Phật tử hiểu lầm chỗ này. 


Nguyên nhân xảy ra các hiện tượng thiên nhiên. 


Trong Kinh điển nguyên thủy nói rằng có rất nhiều vị Trời chủ quản một nơi 
chón đặc biệt nào đó và có một nhiệm vụ đặc biệt nào đó, đây là chuyện bình 
thường. Ông lái đò chuyên trách chuyện chèo đò, dù bên cạnh ông lái đò cũng có 
người khi cân có xuông có ghe cũng đưa người khác qua sông. Ông xích lô 
chuyên đạp xích lô nhưng ngoài ông ra người khác cũng đạp được. Trong trời đất 
bao la này cũng có những vị Thiên tử, phi nhơn chuyên trách chuyện gì đó, thí dụ 
như Thiên Vương Pajjunna chuyên trách về mưa thuộc cõi Tứ Thiên Vương. 
Những hiện tượng mưa gió, sắm chớp, lũ lụt, có nhiều nguyên nhân chớ không 
phải chỉ một. Những hiện tượng thiên nhiên có nhiều lý do xảy ra: 


1. Hiện tượng thiên nhiên không a1 can thiệp, đúng mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, 
mùa đông thì nó như vậy. Mùa xuân tươi tôt, mùa thu, mùa hè héo úa tàn phai rơi 
rụng xác xơ. 


2. Sự can thiệp của những người có thần thông: chư thiên, Dạ-xoa, A-tu-la, trong 
trường hợp nào đó có thê dùng thân thông tạo ra mưa gió vì mục đích riêng của 
họ 


3. Do nghiệp (phước, tội) của chúng sinh tác động. Do chúng sinh ở vùng đất, địa 
phương, nơi chốn nào đó có những cộng nghiệp đặc biệt, cộng nghiệp đó có thể 
khiến cho những hiện tượng thiên nhiên này nọ xảy ra. Ví dụ dân chúng ở địa 
phương nào đó ăn ở thất đức có thê chiêu cảm với thiên nhiên, xảy ra hiện tượng 
lụt lội, hạn hán, giông bão, động đất, sóng thần... 


47 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Có những vị Trời đặc biệt chuyên trách chuyện làm mưa, làm gió, làm sắm chớp, 
họ theo dõi chuyện đó trong cõi nhân gian. Hôm nay chúng ta học về vị Nhật 
Thiên tử và Nguyệt Thiên tử. Ông Sũriya, Nhật Thiên tử, là vị Thiên tử sống trên 
mặt trời, chuyên trách ánh sáng ánh nắng. Vị Candima, Nguyệt Thiên tử sống 
trên mặt trăng, vị này đảm bảo sự vận hành của mặt trăng. Nói như vậy không có 
nghĩa là những vị này toàn quyền muốn làm øgì thì làm. Do phước nghiệp sở thích 
khuynh hướng nhiều đời của họ nên họ được ở chỗ đó và coi sóc chỗ đó xem có 
gì bất thường không. Quí vị có thể ngạc nhiên rằng với nhiệt độ của mặt trời làm 
sao có ai ở được nhưng với những chư thiên hóa sanh thì chuyện đó là bình 
thường. Trong kinh nói rằng hiện tượng nhật thực nguyệt thực cũng có hai trường 
hợp: 1. Hiện tượng thiên nhiên, khi mặt trăng mặt trời trái đất xếp thành đường 
thăng tạo ra. 2. Có vị Thiên tử tên Rahu, lâu lâu ô ông giỡn, ông ngậm mặt trăng, 
mặt trời frons miệng. Nói nôm na là ô ống nhốt mặt trăng mặt trời. Trong Chú giải 
nói rất rõ là Ông rất to lớn. Khoảng cách hai vai của ông mây trãm do tuần, ông 
cao lớn đến mức chỗ sâu nhất của đại đương chỉ tới đầu ĐÔI của ống. Ông là vị 
chúa A-tu-la (Asurindo). C¡ađây không phải là số một, ông chỉ là một trong 
những vị sếp sòng của loài A-tu-la thiên chớ không phải là số một. Mỗi lần ông 
Rahu ngậm mặt trời hay mặt trăng thì tạo ra nhật thực nguyệt thực. Hai vị Sùriya 
và Candima này hoảng sợ và niệm tưởng hồng danh Đức Phật: Bạch Thế Tôn 
ngài là bậc đã giải thoát, giờ chúng con bị nguy khốn, chúng con xin quy y ở 
ngài. Lúc sợ hãi họ chỉ niệm vậy thôi, trong Chú giải có nói rõ hai vị này đã 
chứng quả Dự Lưu (Tu-đà-hoản) trong kỳ đại hội chư thiên được nhắc đến trong 
kinh Đại Hội Mahasamayasutta, Trường Bộ Kinh. 


Sotäpatii = Sofäpanna: Dự lưu = Sơ quả = Tu-đà-hoàn = Thất lai (Vị này chỉ 
quân quanh trong cõi Dục giới tối đa 7 kiếp nữa là niết-bàn, lâu hơn xa hơn thì họ 
sanh về cõi Tịnh Cư). “Dự: bước vào, tham gia. “/Lzu : dòng chảy. Dự Lưu là 
bước vào dòng chảy của thánh nhân, chỉ một đường hướng đến quả vị A-la-hán. 
Sơ quả là quả thánh đầu tiên trong bốn quả. Tu-đà-hoàn là phiên âm từ chữ 
Sotãpanna, Tàu âm là Tu-đà-hoàn. (Giống như kiểu Washington phiên âm là 
Hoa Thịnh Đồn, Houston: Hưu Đốn, Maha Kasapa là Đại Ca Diễn, chứ không 
phải là đại ca tên Diếp hoặc Lê Nin không phải là họ Lê tên Nin). 


Trong lúc sợ hãi, hai vị đã niệm hồng danh Đức Phật. Đây là chuyện tự nhiên. 
Tu-đả-hoàn không còn thân kiến nhưng khi gặp chuyện đáng vui đáng thích họ 
cũng vui thích, gặp chuyện buôn họ cũng khóc, gặp sợ hãi họ cũng sợ, nhưng rốt 
ráo họ không giông như mình. Ngài Ananda thuộc lòng Tam tạng, đắc sơ quả 
theo hầu Phật mây chục năm trời vậy mà khi Đức Thế Tôn chỉ báo tin 3 tháng 


48 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


nữa sẽ viên tịch thì Änanda khóc. Còn khi nghe ngài Xá Lợi Phất viên tịch thì 
Änanda vào thưa với Đức Phật: Bạch Thế Tôn, khi con nghe tôn giả Xá Lợi Phát 
viên tịch con có cảm giác là con không còn phán biệt được phương hướng nữa. 
(Tiếng Việt gọi là tối tăm mặt mũi), /âm con yếu ớt như lau sậy trước gió (bàng 
hoàng choáng váng sững sờ). Ngài Änanda rất thương ngài Xá Lợi Phất, và 
những người như bà Gotami, Yasodhara. Ngài Rahula viên tịch thì ngài Ananda 
rất sóc, rất khô. Trong kinh nói bà Visãkhã có cháu gái rất thương, yêu mệnh 
chết, bà cũng gặp Phật và khóc. Đừng thấy người ta khóc mà nghĩ người ta giỗng 
mình, chỉ giống như mình đau thì tự nhiên chảy nước mắt thôi. Chuyện quí vị 
khóc thì tôi không cản, nhưng nếu hỏi tôi khóc có nên không thì tôi nói không 
nên, vì nội tâm mình yếu làm sao đó mình mới chảy nước mắt. Vị sơ quả khóc thì 
cũng vì đại sự nhân duyên đặc biệt. Nếu quí vị hỏi tôi có sự khác biệt nào giữa vị 
Tu-đà-hoàn và phàm phu khi khóc thì tôi trả lời ngắn gọn: nước mắt của vị Tu- 
đà-hoàn mau khô hơn. Nước mắt Tu-đà-hoàn là nước mắt của mưa Sài Gòn, chợt 
đến chợt đi, còn nước mắt của phàm phu là mưa của Huế, của Đà Nẵng, của 
Thụy Sĩ, của Seattle. Tôi từng tới Seattle năm 2000, mưa mù mịt mấy ngày, buồn 
muốn nhảy lầu. Nước mắt của phàm phu là nước mắt của cơn mưa như vậy đó. 
Các vị này cũng có buồn khổ sợ hãi nhưng chỉ là những trận mưa rào ngắn ngủi. 


Bài kinh này có thông điệp rất hay: Tu-đà-hoàn lòng không quên Phật, luôn luôn 
nhớ Pháp, nhớ Tăng, luôn luôn trú pháp. Khi họ sôc cái gì đó họ nghĩ đến Tam 
Bảo. Tôi có một cái vui đó là phản xạ tâm lý của tôi về Đức Phật. Những lần tôi 
đang ngủ mà ngạt thở, ngay trong giắc ngủ tôi cảm nhận có vấn đề, chân tay vai 
không cử động được, ngay lập tức tôi cô ý theo dõi hơi thở ra vào, tạo sự tỉnh 
giác mạnh hơn, và niệm tưởng Đức Phật. Không phải là tôi so sánh tôi với các vị 
Tu-đà-hoàản, mà tập thành thói quen như vậy, bình thường nghĩ đến Ngài, khi gặp 
chuyện thì nghĩ đến Ngài mới linh. Linh ở đây là tác dụng tích cực vê mặt tâm lý. 
Ví dụ khi bước vào chỗ văng nghe lạnh người, việc đầu tiên là mình nghĩ đến 
Đức Phật. Khi bình thường trong lòng mình không có Ngài thì khi gặp chuyện 
hình ảnh của Ngài đối với mình không hiệu quả lắm. Có Phật tử hỏi tôi, có phải 
là đeo hình Phật thì không có ma nhát, tôi nói, Phương Tây có câu: ở đây là tác 
dụng tích cực về mặt tâm lý. Ví dụ khi bước vào chỗ văng nghe lạnh người, việc 
đầu tiên là mình nghĩ đến Đức Phật. Khi bình thường trong lòng mình không có 
Ngài thì khi gặp chuyện hình ảnh của Ngài đối với mình không hiệu quả lắm. Có 
Phật tử hỏi tôi, có phải là đeo hình Phật thì không có ma nhát, tôi nói, Phương 
Tây có câu: Cầu nguyện lúc nguy cấp không phải để thoát nạn mà là để 
mình được bình tĩnh, không sợ hãi. Trong mọi tình huống, kế cả lúc tàu chìm 


49 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


hay máy bay rớt, ai bình tĩnh thì cơ hội sống sót cao hơn người hoảng loạn mấy 
trăm lần. Chuyện mình chạy ra khỏi ngôi nhà đang cháy cũng là nghệ thuật, lựa 
đường nào không có cây đè, không có lửa phừng phừng, riêng việc hít khói độc 
cũng chết. Lúc lũ lụt mưa gió mà không bình tĩnh thì điện giật cũng chết, phải 
biết phân biệt chỗ nào đáng sợ. Việc đầu tiên là bình tĩnh. Bài kinh cho mình 
nhiều ý nghĩa quan trọng. Vị Tu-đà-hoàn khi gặp nạn họ nghĩ đến Phật đề bình 
tĩnh, rồi chọn lựa lối thoát chớ không phải ngồi đó chắp tay nhắm mắt lim dim 
chờ nạn đồ lên đầu. Họ nghĩ đến Phật đã dạy: Môi chúng sinh có nghiệp riêng, 
cái øì có sanh thì có điệt. Những hành động thường ngày của mình là hành trang 
để mình cầm đi. Có nhiều cách nhớ Phật: nhớ Phật đại bi không muốn ai bị khổ 
như vậy; Phật đã dạy dỗ chúng sanh về chánh pháp đề chúng sanh tu hành giải 
thoát và không bị cảnh này. Như bà Suppavasa, trong lúc sanh khó đã niệm tưởng 
thế này: “7/ hé Tôn là vị đã tu hành tới nơi tới chốn, chấm dứt nỗi đau mình đang 
chịu, kiếp cuối cùng Ngài không còn sinh tử đề chịu cảnh như mình, Tì hé Tôn là 
vị đã thuyết giảng chánh pháp có nội dung hướng dẫn người ta đạt đến giải thoát 
không bị nỗi đau như mình đang chịu; chư tăng và đệ tử Thế Tôn đang trên 
đường tu tập đề chấm dứt nỗi đau này ”. Phải như vậy mới là niệm chớ không 
phải nệm Buddho Buddho Araham Araham như con két. Phải nệm là 7; hé Tôn 
không còn nỗi đau này và Ngài đã dạy đỗ chúng sinh thoát khỏi nổi đau khổ sợ 
hãi này; chánh pháp của Đức Thế Tôn thuyết giảng là chấm dứt nỗi khổ này. 


Phải nhớ là ông Rahu này nghịch như vậy nhưng trong thời gian không xa hơn 
một a-tăng-kỳ nữa thì ông sẽ thành vị Chánh Đẳng Chánh Giác. Quá khứ có vô 
lượng chư Phật thì tương lai sẽ có vô lượng chư Phật, có 510 vị gần mình nhất. 
Trái đất này sau khi bị hoại sẽ trải qua một a-tăng-kỳ đại kiếp không có Phật ra 
đời, chỉ có Phật Độc Giác, sau đó lần lượt có những trái đất khác xuất hiện rồi 
hoại, rồi có một trái đất khác xuất hiện trong vũ trụ này, còn vô lượng vũ trụ khác 
không nói tới. Vũ trụ này giống như đại dương mênh mông trong đó có rất nhiều 
trái ping pong, mỗi một thế giới như một trái ping pong trôi nối trên biên. Một vị 
Phật ra đời ở một hành tinh nào đó thì chung quanh đó là I0 ngàn vũ trụ không 
có Phật ra đời. Trong 510 vị trong đó 10 vị xác định rõ danh tánh, 500 vị kia chỉ 
được nhắc sơ. Trong 10 vị Phật tương lai có vua Ba Tư Nặc (Pasenadi), con voi 
trong rừng Pãrileyyaka, con voi uống rượu say của Đề Bà Đạt Đa Nã|ãgiri, tỳ 
kheo Ajftathera. Ở đây ai biết tiếng Pháp thì kiếm tài liệu này: “Dasabodhisatta- 
udesa”. Tôi giới thiệu tài liệu này vì tạm thời chỉ thấy tài liệu này trong bản tiếng 
Pháp chớ không thấy trong ngôn ngữ khác, trong đây có cho bản đồ rất rõ 10 vị 
Phật tương lai là ai, trong đó có ông Rãhu Thiên tử được nhắc đến trong hai kinh 


50 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


này sẽ thành một vị Phật hồng danh là Nãrada. Trong kinh cũng nói là trong quá 
khứ có nhiều vị Phật hồng danh là Narada. Trong năm vị Phật tương lai thì vị 
Rãhu sẽ là vị Phật thứ năm. Sở dĩ tôi chỉ kể những nhân vật này vì đây là những 
nhân vật nỗi tiếng, còn những nhân vật sau này quí vị không biết, ví dụ có nhân 
vật Subha Todeyya là người đã hỏi Đức Phật 14 câu hỏi nổi tiếng: Vì sao ở đời 
có kẻ giàu người nghèo, kẻ ngu người trí, kẻ thọ người yêu.[I ]Đó chính là một 
trong 10 vị Phật tương lai. 


Một vị Bồ tát sắp thành Phật nhưng trong lúc dễ duôi cũng gây ác nghiệp, như 
vua Pasenadi (Ba-Tư-Nặc), Ma Vương thiên tử. Vào thời Phật tại thế, Ma Vương 
phá Đức Phật tả tơi không dịp nào mà bỏ, cứ có dịp là phá, rình rập Bồ tát từ lúc 
Ngài rời khỏi ngai vàng đi xuất gia đến lúc Ngài niết-bàn thì thôi. Lúc Ngài vừa 
mới thành đạo mà Ma Vương đã thỉnh Ngài đi niết-bàn. Đức Phật nói khi nào có 
đệ tử, có người kế thừa chánh pháp thì Ngài niết-bàn. Bốn mươi lăm năm sau Ma 
Vương xuông nhắc Đức Phật niết-bàn lần nữa. Vậy mà sau này Ma Vương thành 
vị Chánh Đăng Giác. Còn vị Rãhu này đi phá người ta bằng cách ngậm nhả vậy 
mà sau này cũng thành một vị Phật. Điều đó cho thấy những kẻ cùng hung cực ác 
nhiều khi tu hành tốt hơn mình. Ai trong lòng cũng có thiện pháp, ác pháp miễn 
có cơ hội là người ta sẽ ác sẽ thiện. Vua Pasenadi thời Đức Phật còn tại thế, hễ ra 
là xuất chính. Còn Ajãtasattu (A- Xà-Thê) thì thương Phật đến mức nghe Đức 
Phật niết-bàn thì xỉu. Xỉu và tỉnh lại 3 lần. Kê từ lúc biết Đề-Bà-Đạt-Đa là nØƯỜIi 
xấu mà mình trót nghe lời giết vua cha, thì Ajãtasattu coi Đức Phật là cha là mẹ, 
vì ông biết trong trời đất này không ai thương ô ông hơn Đức Phật, chỗ dựa duy 
nhất của ông, một phân là vì nhớ cha ruột, một phần vì sợ hãi biết chắc chăn 
mình sẽ bị đọa. Hai a-tăng-kỳ nữa AJatasattu sẽ thành Phật Độc Giác. Thời gian 
đề thành Phật Độc Giác là tu hai a-tăng-kỳ và một trăm ngàn đại kiếp. Đề-Bà- 
Đạt-Đa đã đi xong số chẵn, chỉ còn sót 100 ngàn đại kiếp. Ajãtasattu thì đi Xong 
(số lẻ) 100 ngàn đại kiếp, và còn sót hai a-tăng-kỳ nữa. Vì tự ngộ, không cân thây 
nên phải lâu như vậy: hai a-tăng-kỳ. Muốn tự ngộ mà làm thây người khác thì tối 
thiểu phải hai mươi A-tăng-kỳ. Bài kinh này cho mình chuyện rất quan trọng đó 
là sơ ý một chút thôi thì người tu hành ghê gớm vẫn có thể tạo nhiều nghiệp bất 
thiện, và đừng tự hào tự đắc những gì mình có. Khả năng tạo bất thiện nghiệp vẫn 
còn đầy ra đó. Những ai ghê gớm nhất, sang trọng nhất, trí thức nhất, quyền lực 
danh tiếng nhất mà mình gặp trên thê giới này, hễ còn là phàm phu thì khả năng 
ăn phân, ăn thịt sông, ăn sâu bọ, vẫn còn nguyên vẹn, nghĩa là khả năng sa đọa 
vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ có Tu-đà-hoàn trở lên mới không có khả năng này. 


51 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Hôm nay mình có là thủ tướng của Do Thái, có là tổng thống Mỹ nhưng khi tắt 
thở sanh làm con gì thì chỉ có trời biệt. 


Có người hỏi tôi đeo hình Phật và niệm Phật có tránh được ma không. Nếu chỉ 
khi gặp chuyện mới nhớ Ngài, niệm ngoài miệng chớ trong bụng không có Ngài, 
hoặc niệm Buddho, Araham mà mắt đáo dác xem có ai ngồi xõa tóc, mặt trắng 
nhọt, xanh lẻ hay không thì không được. Niệm là phải thường xuyên tâm niệm 
răng cái gì có sẽ phải mất; niềm vui nỗi buôn và kê cả sự sợ hãi có rồi sẽ mắt; trên 
đời này không gì đáng sợ bằng chuyện sa đọa, không gì đáng sợ cho bằng cái 
chết, ngoài ra thì là chuyện nhỏ. Ngay lúc đó phải nhớ như vậy. Năm nay tôi bốn 
mấẫy tuôi rồi, đề đè nén cơn giận hay cơn sợ hãi, tôi chỉ nhớ một chuyện: cái chết. 
Chỉ nhớ đến cái chết thì cái gì cũng lắng xuống hết. Trong thời gian ở Mỹ tôi có 
một kinh nghiệm bằng vàng. Ở bên VN khi ông sư đi tụng kinh đám ma chỉ thấy 
quan tài, còn ở Mỹ thì 100 đám ma tụng ở nhà quàn là đều có dịp để mình thấy 
người chết. Nắp hòm chỉ đậy một nửa từ bụng trở lên, khi nào cần đóng thì họ 
mới đóng một nửa còn lại. Bên ngoài chỗ đậu xe thì toàn Mercedes, BMW, con 
cái giàu có trí thức mà người chết thì nằm trong đó lạnh ngắt. Nhiều người chết 
mặt đã nám, được nhà quản trang điểm lên cho đễ coi một chút, nằm đặt tay xếp 
trên bụng, nhìn cũng sang. lắm, nhưng tái mét. Buổi sáng lúc 9 hoặc 10 giờ họ mở 
cửa cho mình vô làm lễ, rồi để đó đến 9 giờ đêm đậy náp lại đây vô phòng lạnh. 
Sáng hôm sau lại lôi ra. Ba bốn ngày hoặc một tuần như vậy, rồi đem đi thiêu hay 
đi chôn. Nhìn đám này mà mình thây đau. Nhiều khi thấy người nghèo quá, bịnh 
nhiều quá mà chết thì không thấy sốc, còn những người giàu thế này nếu họ sông 
thì ba kiếp hưởng không hết, vậy mà bây giờ đi rồi bỏ lại hết bao nhiêu là tài sản, 
học vỊ, băng cấp, tình thân, bè bạn quyến thuộc. Chỉ nhớ bao nhiêu đó thôi là hết 
SỢ. 


Trước tượng Phật nào mà mình có tàm có úy thì khi sợ hãi đứng trước tượng Phật 
đó mình mới bình tĩnh. Còn nếu trước tượng Phật mà mình không tàm úy thì khi 
øặp chuyện niệm không linh. Ví dụ trong nhà mình có bàn Phật, mỗi lần đứng 
trước bàn Phật mình không dám gây lộn, hoặc suy nghĩ gì bậy bạ mình thấy thẹn, 
thì trước hình Phật đó, khi mình sợ hãi mình mới có cảm giác Ngài đang có mặt. 
Còn bình thường khi mình nhìn hình mà không có cảm xúc gì đặc biệt đến khi 
gặp chuyện mới nhớ Ngài thì sẽ không có linh. 


L PHẨM CÁP-CÔ-ĐỘC 
CANDIMASA (Candimasasutta) 


52 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Họ sẽ đi an toàn, 

Như thú, vùng không muối, 

Sau khi chứng Thiên định, 

Nhứt tám, niệm tỉnh giác, 

Họ sẽ đi bở kia, 

Như cá, phá rách lưới, 

Sau khi chứng Thiên định, 

Tự chế, vượt lôi lầm. 

Bài kinh này ngài Minh Châu dịch sát. Bài kinh này có hai cách dịch. Mới vô 
thây bất đâu băng chữ “Te' (họ) là biệt cầu này có hai cách dịch: cách một là theo 
kiêu dịch của ngài Minh Châu, những câu chữ tiêng Việt được sắp xêp theo trật 
tự của nguyên văn Pali, cách hai, muôn dịch cho sáng thì theo trật tự tiêng Việt, 


dịch đảo ngược lại như sau: Người nào chứng được thiên định, sống tự chế, sống 
không lôi lám thì họ sẽ đi lại an toàn và tự tại. 


“1e hì softhin gamissanH, kacche vămakase magđ, 

Jhanđnỉ Iupasampdj7a, ekodi nipakq safa ` Ti. 

“1e hi param gamissamti, chefva Jjalarnva ambuj/o; 

Jhanđnỉ Iupasanpdjja, qppamaffa ranafJaha ` tí. 

%Te hi sotthim gamissanii ”: họ sẽ đi đứng một cách an toàn, an lành (so//hi). 


Câu “kacche vamakase maga ` này phải ngắt như thê này “kacchevamakase 
magđ” vì ° vì “kacchevamakase ` gôm có ba chữ: (1) kacche ” “vùng đầm lầy rậm 
Tạp. (2) 7va : “ví như'. (3) amakase ˆ- “không có muôi mòng” 


maga ` = Tmiga - "thú vật. 
Jhãnãni upasampajja:chứng thiền 


'ekodi `= “samadhi”, 'ekagoaía : “định'. 


53 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


'nui0aka = paññaä - trí tuệ”. 
Sa/a` trong trường hợp này là 5/7 - Tiệm. 
Safimamío - người có chánh niệm” 
“ekodli nipaka saía ”, gom lại là: Chỉ, Quán và Thánh trí 


Trong bài Kinh Từ BI (Karamya Metta Sutta) có câu “Santindriyo ca nipako ca, 
appagabbho kulesvananugiddho...”, chữ “zi2ako ` ở đây có nghĩa là trí tuệ 
'nipaka . 


Kết quả rốt ráo của thiền Chỉ là chứng các tầng thiền, được sanh về Phạm thiên. 
Nghe có vẻ tầm thường nhưng chúng ta phải biết một chuyện, dù sao người tu 
thiền Chỉ nếu chứng đắc là họ làm được hai việc quan trọng: Thứ nhất, muốn đắc 
thiền thì họ phải đè nén được 5 triỀn cái, những phiền não thô thiển ở cõi Dục 
giới. Thứ hai, nêu vị tu thiền Chỉ mà đắc ngũ thiền có thần thông thì trí tuệ hơn 
người bình thường gấp tỷ lần, họ thấy được xác chứng được một tỷ chuyện mà 
người bình thường không biết, ví dụ họ thấy Hồ rằng trên đời này có tồn tại những 
chúng sinh khuất mày khuất mặt, họ thấy rằng thật sự trên đời có tồn tại cảnh giới 
tái sanh cao thấp sướng khổ khác nhau. Họ có dịp thấy rõ bao nhiêu điều mắt 
thường, tai thường không sao biết được. Thiền Chỉ có khả năng đem lại trí tuệ 
đặc biệt. 


Thiền Quán, nêu tu tập tới nơi tới chốn thì chứng quả thánh, còn tối thiểu thì cũng 
cho mình đời sông an lạc, tuy không phải bay nhảy như thiền Chỉ nhưng có được 
đời sống hiện tại lạc trú. Không gì an lạc cho băng biết rõ cái gì đang diễn ra. Cho 
dù mình là một tỷ phú đi nữa nhưng không phải là hành giả Tứ Niệm Xứ, không 
có kiến thức của hành giả Tứ Niệm Xứ thì nụ cười trên môi của mình rất là mong 
manh phù du, vì mình chỉ biết “tôi” và “của tôi”. Một hành giả thiền Quán Thiền 
Quán, nếu tu tập tới nơi tới chốn thì chứng quả thánh, còn tối thiểu thì cũng cho 
mình đời sống an lạc, tuy không phải bay nhảy như thiền Chỉ nhưng có được đời 
sông hiện tại lạc trú. Không øì an lạc cho bằng biết rõ cái gì đang diễn ra. Cho dù 
mình là một tỷ phú đi nữa nhưng không phải là hành giả Tứ Niệm Xứ, không có 
kiến thức của hành giả Tứ Niệm Xứ thì nụ cười trên môi của mình rất là mong 
manh phù du, vì mình chỉ biết “tôi” và “của tôi”. Một hành giả thiền Quán 
(hiệr thì thật sự có lòng cầu giải thoát, thật sự nhàm chán sanh tử, thật sự có niềm 
tin rõ ràng là danh sác vốn phủ du do duyên hợp và duyên tan, cả phiền não hay 
thiện tâm đều đến rồi đi, buồn vui thiện ác đều do duyên mà có rồi do duyên mà 


54 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


mắt. Hễ còn là phàm thì buồn vưi, thiện ác cứ tiếp diễn hoài để mình còn sanh tử 
hoài. Tu thiền Quán là cơ hội tốt nhất để nhận diện buổn vui, thiện ác đã đến và 
đi như thế nảo trong đời sống thường nhật của mình, đề thấy răng tất cả chỉ là đồ 
lắp ráp, đồ giả, tạm. Phật tử học hỏi lâu năm nghe J⁄ô đường, khổ, vô ngã thì dễ 
dàng hiểu nhưng với người không biết đạo khi họ hỏi thì hãy trả lời thế này: thì 
dễ dàng hiểu nhưng với người không biết đạo khi họ hỏi thì hãy trả lời thế này: vó 
thường là tạm (có đó mắt đó, năng sớm mưa chiều), (có đó mất đó, nắng sớm 
mưa chiều), vó ngã là giả (thấy vậy mà không phải vậy). (thấy vậy mà không 
phải vậy). Khổở đây không phải là chỉ là cái gì làm cho mình khó chịu mà khổ ở 
đây phải hiểu là khổ có ba: khổ khổ, hoại khổ, hành khổ. Trong bộ Vô Ngại Giải 
Đạo (Patisambhidamagga), ngài Xá Lợi Phất dùng chữ “P///a ' (khổ) nghĩa là “áp 
lực”, 'sự thúc đây”. Khổ ở đây không hề liên quan đến cảm giác cảm thọ, mà là 
sức đây, dầu muốn hay không hễ đủ duyên là chuyện đó có mặt; dầu muốn dầu 
không thì chuyện đó phải đi đến diễn biến như thế, kết cục như thế; đầu muốn 
dầu không thì cái tâm, sát-na trước phải mắt để sát-na sau xuất hiện, đầu muốn 
dầu không thì sắc pháp sinh lý của mình phải thay đổi liên tục để tóc xanh thành 
tóc muối tiêu rồi qua tóc bạc, dầu muốn dầu không thì tim gan phối của mình 
càng lúc càng già để mình chết được. Mọi thứ từng ngày đều biến chuyền, đây về 
phía trước, một cuộc đi không ngừng lại, để mình già, bịnh, chết. Sự thúc đây này 
được gọi là khổ. Quí vị tìm bộ Vô Ngại Giải Đạo này đề đọc, phải đọc bộ này. 
Quí vị nên dành thì giờ đề học tiếng Pãli, nếu nghiên cứu kinh điển mà mù tịt Pã]i 
thì cũng khó. Ở các trường đại học của Mỹ như Wisconsin, Stanford, Havard hay 
Yale có chuyên ngành Phật học hoặc Châu Á học có những chương trình ngoại 
ngữ rất xuất sắc, để đọc hiểu hoặc giao tiếp khẩn cấp chỉ có 9 tháng. Ví dụ, 
chuyên khoa Phật học thì chỉ mất 9 tháng một người có thê tạm thời đọc hiểu 
tiếng Nhật, tiếng Hán, hoặc Tây Tạng... Nếu có lòng thì có đường đi, nếu quí vị 
dưới 40 tuôi thì ráng học tiếng Päli, đọc được tiếng Pali thì quí vị sẽ phát hiện ra 
một điều kính Phật qua bản dịch rất khác bản tiếng Pali. Từ ngữ của ông A làm 
SaO giống từ ngữ của ông B, chưa kể ô ông B năm trước so với ông B năm sau 
cũng khác nhau TỒI. Trong khi đó đọc sách dịch thì mình phải lệ thuộc 100% vào 
ngôn ngữ của người dịch, họ cho mình cái gì thì mình nhận cái đó, giỏi lắm thì 
mình suy diễn thêm chớ mình không có khả năng tham dự vào nguyên bản. Thứ 
nữa là ở mỗi văn bản, liếc mắt vô mình sẽ có tâm cảm khác nhau. Ví dụ, cũng 
những bản dịch đó mà khi tôi đọc của sư Chánh Thân không giống tâm trạng khi 
tôi đọc bản dịch của sư Thiện Minh; khi đọc bản dịch của sư Thiện Minh cái tâm 
trạng không giống như khi đọc của sư Tâm Pháp v.v... Cho nên, mỗi dịch giả ban 
cho mình bối cảnh tâm lý như thế nảo thì mình nhận như thế đó. Và một điều 


55 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


nữa, cảm giác của mình lúc đọc đoạn kinh bằng tiếng Pä|i đặc biệt lạ lùng lắm, 
mình thầy mình gân với Phật hơn bao giờ hêt, vì vậy nêu thu xêp được quí vị nên 
học tiêng Pali. 


Bài kệ này, vị Thiên tử nói như thế này: Bạch Ti hê Tôn, người có trí, có niệm, có 
định thì họ đi lại trong cuộc đời này thoái mái giống như con thú ở trong chỗ 
không có muỗi. Người có tu tập có đời sống. nội tâm mới thâm chỗ này, không có 
gì bực mình cho bằng chỗ mình Có : ruôi muỗi; có con bù mắt nhiều cũng phiên. 
Trâu bò to lớn vậy mà cũng sợ muỗi, Sợ bù mắt lắm. Các vị có là tiến sĩ, bác sĩ, 
triệu phú, tỷ phú đi nữa nhưng gặp ruôi muỗi là chịu không nổi. Không gì tÔI SỢ 
cho băng mây con ruôi. Nhìn trên bàn ăn mà thấy nó đảo một vòng là thấy lạnh 
người. Đời sống mà không ruồi không muỗi thì thoải mái biết bao nhiêu. Vị 
chứng thiền được ví dụ là người sông không có bị phiền. 


Trong kinh Nivapasutta (Kinh Bẫy Mùi), Trung Bộ Kinh, Đức Phật giảng có bốn 
bẩy nai: bây nai thứ nhất tham ăn u mê, thấy đâu có môi thì nhào đến lập tức bị sa 
lưới sập bẫy ngay. Bầy nai thứ hai không có ham môi như bây thứ nhất và bỏ đi 
thật xa trong khu rừng thắm không dấu chân người, chúng đi xa quá không có 
thức ăn, đến lúc đói rã rời đành phải quay trở ra tìm thức ăn, trong cơn hoảng 
loạn đói khát thì mất cảnh giác. Bây thứ hai này biết trốn lánh nhưng kiểu cực 
đoan, nên cũng sụp bẫy, sa lưới. Bây thứ ba khôn hơn hai bây trước, không tham 
môi như bầy thứ nhất, cũng không trồn tránh cực đoan như bầy thứ hai, thấy ¿ Ở 
đâu có thức án cũng lai văng đến, tiếp cận thức ăn rất khôn ngoan, rất cân trọng, 
và cách rút lui giâu mình trú thân cũng rất cần trọng thông minh nhưng khô thay 
khu vực bầy nai này ở chưa hoàn toàn nằm ngoài khu vực nguy hiểm nên cũng 
tiếp tục là nạn nhân của thợ săn. Riêng bẩy thứ tư, ăn mỗi một cách thông minh, 
tránh người một cách thông, minh, chỗ trú thân náu mình cũng nằm ngoài vùng 
nguy hiểm nên chúng có thể an lành. Đức Phật dạy có bốn hạng tỳ kheo ở đời, 
hạng thứ nhất nghe mùi danh xưng lợi đắc thì căm đầu căm cô chết đuối trong đó. 
Hạng thứ hai có lý tưởng có đạo tâm có chủ trương hơn nhưng trồn lánh nhân 
loại có phân chủ quan cực đoan, cũng chuyên tâm giới luật thiền định nhưng lúc 
gầy gò ốm yếu thì quay lui và Sụp bẫy. Hạng thứ ba là những người tu hành giữ 
giới thanh tịnh, có thiền định, có chứng thiền ngon lành, tuy nhiên, đam mê trong 
cái mình có, vẫn được xem là bầy nai ăn môi khôn ngoan, rút lui khôn ngoan 
nhưng ân náu không khôn ngoan. Chỉ có hạng thứ tư, biết lìa bỏ phiền não, biết 
an trú trong pháp và không chìm đắm trong những thành tựu sở chứng của mình, 
đây là bầy nai khôn ngoan nhất. 


56 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Bài kinh này là bài kinh được liên hệ tới bài kinh khác. Quí vị học làm sao để có 
một ngày đọc bài kinh này có thê liên tưởng đến bài kinh khác. Điểm độc đáo của 
PG là Đức Phật nói ít bao nhiêu thì vẫn có thể bao hàm vạn pháp trong đó và 
Ngài có nói mênh mông bao nhiêu thì cũng nhắm đến một mục đích duy nhất là 
cứu cánh giải thoát. Chính vì chỗ này mà điều quan trọng nhất tôi muốn kêu gọi ở 
các vị Phật tử đó là làm thế nào nhìn bài kinh này có thê liên tưởng đến vô số 
những bài kinh khác, nhờ vậy cái hiểu của mình có thể rộng hơn sâu hơn. Ở đây 
vị Thiên tử đã trình bày: một hành giả dù tăng hay tục có được trí tuệ, có được 
chánh niệm và có được thiền định thì vị đó đi lại giữa đời này an toàn và thoải 
mái như thú ở chỗ không có muỗi, như là cá phá được lưới; “pãran gamissari”, 
đến được bờ kia một cách an toàn. Mình không phải là người đến được bờ kia 
một cách an toàn đâu, đầu hôm là tỷ phú rạng sáng ra ngoài đống Tác nằm ngoài 
đó, sanh làm con gì mình đâu có biết. Mình tắt thở rồi cái gì cũng mất, bấp bênh 
và mong manh ghê gớm lắm. Cho nên ở đây chỉ có người nào có định, có tuệ, có 
trí (“Ekodi nipnakafi ekaøøaciffa ”) mới được xem là an toàn. 


Trong Kinh Chuyên Luân Thánh Vương, Sư Tử Hồng, Trường Bộ Kinh có nói 
một hình ảnh rất độc đáo: Giống như con chim cút sau mùa cày ruộng, mỗi lần nó 
sợ hãi thì chun xuống dưới luống cày để trốn. Một vị tỳ kheo muốn an toàn thì 
phải lui tới lai văng trong cảnh giới của mình. Tuy bài kinh nói là tỳ kheo nhưng 
cư sĩ cũng vậy, phải có chỗ lui tới an toàn. Đức Phật dạy, không có đâu an toàn 
cho bằng đất nhà. Đất nhà tức là nhà hay đất của mình, của cha mẹ ông bà mình. 
Đời sông của một người có chánh niệm, có thiền định, có trí tuệ chính là sự lui tới 
vùng đất an toàn, vùng đất của chư Phật, của thánh hiền, vùng đất của sự vô hại. 
Còn nêu như bất cứ giây phút nào sông chìm đắm trong cái mình thích, trong cái 
mình ghét thì hãy hiểu rằng lúc đó mình đang lang thang ở vùng nguy hiểm. Bên 
New York có một vùng Harlem mà ngay người Mỹ trắng cũng sợ, giống như 
những khu Cầu Muối, Khánh Hội, Cầu Ông Lãnh ở Sài Gòn, đây là những nơi 
mà bước vào ăn nói lơ mơ là không có đường về. Một hành giả bất cứ lúc nào 
không có niệm là đang ở trong khu vực nguy hiểm. Nhiều người nghĩ rằng thất 
niệm một chút đâu có chết, nhưng hãy nhớ răng tất cả những khổ tâm, bứt rứt, sợ 
hãi, hờn giận, tiếc nuối... đều đi ra từ những giây phút thất niệm, phóng đật. Thử 
một ngày sống chánh niệm các vị sẽ thấy khác biệt rất lớn giữa một người sông 
không có niệm và có chánh niệm. Thử một ngày dẹp bớt những gì không cân 
thiết để sống chậm một ngày đề thấy sự khác biệt cực kỳ lớn giữa một nêp sông 
thất niệm và một nếp sống có chánh niệm. Lạ lùng ở chỗ, sống chánh niệm, trên 
chữ nghĩa mô tả chỉ là: . Đất nhà tức là nhà hay đất của mình, của cha mẹ ông bà 


57 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


mình. Đời sông của một người có chánh niệm, có thiền định, có trí tuệ chính là sự 
lui tới vùng đất an toàn, vùng đất của chư Phật, của thánh hiền, vùng đất của sự 
vô hại. Còn nếu như bất cứ gIâầy phút nào sông chìm đắm trong cái mình thích, 
trong cái mình ghét thì hãy hiểu rằng lúc đó mình đang lang thang ở vùng nguy 
hiểm. Bên New York có một vùng Harlem mà ngay người Mỹ trắng cũng sợ, 
giống như những khu Cầu Muối, Khánh Hội, Cầu Ông Lãnh ở Sài Gòn, đây là 
những nơi mà bước vào ăn nói lơ mơ là không có đường về. Một hành giả bất cứ 
lúc nào không có niệm là đang ở trong khu vực nguy hiểm. Nhiều người nghĩ 
rằng thất niệm một chút đâu có chết, nhưng hãy nhớ rằng tất cả những khổ tâm, 
bứt rứt, sợ hãi, hờn giận, tiếc nuối... đều đi ra từ những giây phút thất niệm, 
phóng dật. Thử một ngày sống chánh niệm các vị sẽ thấy khác biệt rất lớn giữa 
một người sống không có niệm và có chánh niệm. Thử một ngày dẹp bớt những 
gi không cân thiết để sống chậm một ngày đề thấy sự khác biệt cực kỳ lớn giữa 
một nếp sống thất niệm và một nếp sống có chánh niệm. Lạ lùng ở chỗ, sông 
chánh niệm, trên chữ nghĩa mô tả chỉ là: Í „Làm øì biết nấy nhưng khi sông được 
như vậy thì sẽ ngộ ra vô số chuyện. Tới lúc sống chánh niệm mới ngộ ra câu thứ 
nhưng khi sống được như vậy thì sẽ ngộ ra vô số chuyện. Tới lúc sống chánh 
niệm mới ngộ ra câu thứ 2,Thấy vậy mà không phải vậy. Nếu thật sự có lòng 
câu đạo giải thoát phải nhớ thuộc lòng: sông chánh niệm là Nếu thật sự có lòng 
cầu đạo giải thoát phải nhớ thuộc lòng: sông chánh niệm là làm gì biết nấy, 
mình ra sao thì tự biết như vậy. Sống như vậy đề làm chi vậy? 


Thử sống một ngày như vậy đề nhìn ra . Sống như vậy đề làm chi vậy? 


Thử sống một ngày như vậy đề nhìn ra mọi sự thấy vậy mà không phải vậy. 
Những øì mình thấy nó là ngọt, là đăng, là tốt, là xấu theo cách nghĩ của thế gian, 
thì khi mình là hành giả Tứ Niệm Xứ sông có chánh niệm, có tỉnh giác mình mới 
hiểu ra thấy vậy mà không phải vậy. Lúc đó mới thấy cơ thê mình thật sự không 
như mình nghĩ, không ngờ nó đau khổ như vậy, và cái tâm của mình không ngờ 
nó hèn như vậy, nó tầm thường, bất tịnh dơ bân như vậy. Mình không ngờ mình 
thiếu an lạc như vậy, không ngờ minh tù túng chật chội, bây hầy, bê bối như vậy. 
Thử một ngày sông chánh niệm sẽ thấy ra những điều này, nhờ vậy mình được 
rất nhiều thứ: mình không tiếp tục ngộ nhận về bản thân mình nữa, mình phát 
hiện ra cái gì cần thêm, cái gì cần bớt, cái gì cần sửa. Chỉ có hành giả Tứ Niệm 
Xứ mới là người có được khả năng nhìn ngắm mọi sự từ nhiều phía, có khả năng 
nhìn từ trên nhìn xuống, nhìn từ trong nhìn ra, ngoài nhìn vô và ở dưới nhìn lên. 
Chỉ có cách nhìn này mới không phiến diện, một chiều. Hãy thử nhìn mình từ 
sóc độ của người khác, rồi quan sát người khác từ góc độ của họ. Mình nhìn 


58 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 
mình đang ăn, mình nhìn mình nói chuyện, mình nhìn mình phản ứng như thê 


nảo trong đời sống thường nhật. Điều này rất là quan trọng. Nội dung bài kinh 
Thiên tử Candimasa phải được hiệu như vậy. Hẹn gặp lại ngày thứ năm. 


59 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Bài giảng ngày 14-8-2014 VENDU (Vendusutta) 


Chúng ta đang học phẩm Thiên Tử, tất cả những câu hỏi ở đây là do từng vị Trời 
đến hỏi Đức Phật. Chuyện ai hỏi không quan trọng, quan trọng là nội dung. Đó là 
hỏi nhưng thật ra có những vị tới thưa với Ngài điều họ tâm đắc nhất, điều sở 
chứng sở đắc thành tựu của họ, giống như hôm nay, quí vị thấy những người Phật 
tử bạn đạo của mình tới nói cho mình nghe vừa qua họ tu thiền ở đâu, làm phước 
ở đâu, dịch sách viết lách cái gì, nói cho nhau những chuyện mình biết, chuyện 
mình làm, đời sống tinh thần ra sao v.v... Không nhất thiết gặp Đức Phật thì ai 
cũng hỏi cái gì đó. Theo Chú giải, đó cũng là một cơ duyên. Có người xem dịp 
đến gặp Đức Phật là địp tốt để học cái gì đó, có người thì chuyện đó không quan 
trọng, họ đảnh lễ, nhìn Ngài và bày tỏ niêm hoan hỉ, Ngài nói gì họ nghe nây. Có 
người xem mỗi lần tìm đến với Ngài như là một cơ hội để học hỏi ở Ngài băng 
những câu hỏi hay mà họ cho rằng cấp thiết và quan trọng. Thiên tử Vendu này 
đến không hỏi gì hết, chỉ thưa với Ngài cái suy nghĩ mà ông cho là tâm đắc nhất. 
Ông thưa với Ngài một điều mà cũng đáng đề cho mình suy nghĩ: 


Hạnh phúc thay những người, 
Sau khi hâu Thiện Thệ, 

Tuán phụng lời Ngài dạy, 

Tu học không phóng dát! 


“Sukhilãva te manuja, sugatan payirupasiya ”: thật may mắn, thật hạnh phúc 
thay cho những aI hành trì tuân thủ theo lời dạy của Thê Tôn. 


sugdafzm : “Thiện Thệ”, Thế Tôn? 
'oayirupäsaii" 'phục vụ hầu hạ". 


Theo ngôn ngữ trong Kinh, khi ai đó đến nói với Thế Tôn rằng “Con đã hầu hạ 
Thế Tôn, con đã phục vụ Thế Tôn ” thì có nghĩa là “Con đã hành trì theo lời dạy 
của Thế Tôn ”. Ví dụ trong Trưởng Lão Tăng Kệ: “Con đã hầu hạ Thế Tôn, con 
đã phục vụ Thế Tôn, chuyện nên làm đã làm, sau đời sống này không còn đời 
sông khác”, chữ “payirupasdfi ` có nhiều nghĩa: I. phục vụ, hầu hạ, 2. tôn kính, 
tuân thủ. 


Tại sao ông gọi đó là sự an lạc, sự may măn? 


60 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Bởi vì chúng ta biết rằng mang được thân chư thiên, thân nhân loại không phải là 
chuyện dễ. Trong một ngày như vậy mọi chúng sanh phàm phu dành thời gian 
sông thiện nói thiện và làm thiện không nhiều, thậm chí là không có. Bắt thiện 
luôn luôn nhiều hơn sống thiện, nhiều hơn giây phút làm thiện, nói thiện. Thật là 
đáng thương và buôn cười cho những người (trong đạo chứ không phải ngoài 
đời) tự thấy mình hay, họ tự mãn về giới luật, về kiến thức Phật pháp, về hạnh bố 
thí, phục vụ hay sự thân quen của họ đối với chư tăng Phật tử. ĐI chùa thấy loại 
nØƯời này nhiều lắm, họ có được chút ít đã tâm đắc thỏa mãn vừa lòng. Vì vậy, 
thật may mắn thay cho những người nào mang được thân nhân thiên, lại gặp 
được Thế Tôn, gặp được chánh pháp và hành trì như lời dạy của Đức Phật. 


Đức Phật xác nhận suy nghĩ của Vendu bằng câu nói tương đương: 
Vendul! Những ai Ti hiển tu học. 

Trong pháp cú Ta dạy, 

Tĩnh cân, không phóng dật, 

Đúng thời họ sẽ đi, 

Thoát khỏi tay tử thân. ” 

'`Ye me pavuffe sif{fhipade 

Anusikkhanti jhãy¡no; 

Kale te qD0DamaJJ]ama, 

Na maccuvasagä sIyu' 'n(I. 


Đúng rồi những người nào đến với ta, học tập, lắng nghe, thọ trì lời đạy của ta 
sông thiền định: Đúng rồi những người nào đến với ta, học tập, lắng nghe, thọ trì 
lời dạy của ta sống thiền định: “*Ye me pavutte si{fhipade, Anusikkhanti jhãyino; 


Anusikkharmii - “học tập”, “thọ trì” 
sifthi " 'dạy dỗ', “hướng dẫn", “thuyết giảng” 
Câu HT Minh Châu dịch “Đng thời họ sẽ đi ”, theo trong Chú giải là: Với những 


ai sống chuyên cần theo lời dạy của Đức Phật thì không có gì phải lo, duyên tới 


61 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


thì tự động chứng. Giống như hai người trồng cây, một người trồng đúng, một 
người trồng sai, đối với người trồng sai phải hướng dẫn họ trồng lại, đào hồ đất 
sâu hơn hoặc cạn hơn chút, nước non, phân bón như thế nào đó... Còn với người 
trồng đúng thì nói “cứ như vậy ẩi, vấn đề bây giờ chỉ là thời gian thôi ”, nghĩa là 
mọi việc đã đi vào qu? đạo tôi, 


“Kãle te appamajjantä ”: vẫn đề chỉ là thời gian thôi 


Với người tinh tấn như vậy thì sớm hay muộn thôi chứ nước đã vào máng xối rồi 
chỉ chạy theo đúng một đường thôi. Đây cũng là một lời an ủi cho chúng ta. Nếu 
đã hành trì tương ứng với Kinh, tương đồng với Luật thì vẫn đề chỉ là thời gian. 
Trong Tăng Chi Bộ Kinh Đức Phật dùng một hình ảnh rất thơ mộng: Trong biển 
đời sinh tử này kẻ phàm phu liên tục và liên tục đầu tư sửa chữa chăm sóc con 
thuyền sanh tử của mình, đề tiếp tục trôi nồi triền miên từ phương này qua 
phương khác của biển lớn. Nhưng đối với các bậc thánh (Hữu học, Tu-đà-hoàn 
trở lên) thì giống như người đã neo được thuyền trong bến, thuyền đã lủng ván, 
hư máy, không tiếp tục đi nữa, và đối với vị A-la-hán thì ngài giông hệt như một 
cái thuyền đã kéo lên cạn và đang bị mưa nắng làm mục nát không được tiếp tục 
sử dụng nữa không còn trôi dạt lang thang trên biển đời sinh tử nữa. 


Bài kinh Vendu này không có gì đề bà con nhăn mày nhíu mặt khi nghiên cứu. 
Câu cuôi cùng “Bài kinh Vendu này không có gì đề bà con nhăn mày nhíu mặt 
khi nghiên cứu. Câu cuôi cùng “Na maccuvasagä siyu” 


“Maccu : “thần chêt”. “vasa : “power”. “Ga ° đi. 


% 


“Maccuvasagđ: còn lui tới, lai văng, khứ hồi trong quyền lực chỉ phối của cái 


chết. 


Đối với bậc thánh thì “Na maccuvasaga ”, không còn lui tới lai văng với cái chết 
nữa. Chăng hạn như mình đi về cối Phi Tưởng Phi Phi Tướng sông mây chục 
ngàn đại kiếp thì cũng hết tuôi thọ, làm con trùn con dế dăm ba tháng rồi cũng 
chết, nói chung hễ có mặt trên đời là sẽ chết, chỉ có sự viên tịch của bậc thánh thì 
mới nằm ngoài sự chỉ phối của cái chết 


DIGHAL.ATTHI (Dighalatthisutta) 
Bài kinh Diehalatthi tôi chỉ giải thích bằng một câu thôi: Bài kinh Dighalatthi tôi 


chỉ giải thích bằng một câu thôi: “Xin xem lại Kinh Kassapa số 2 của Phẩm thiên 


62 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Ti”. Phẩm Thiên tử có nhiều bài, bài mình đang học là một trong những bài sau 
cùng của phâm Thiên Tử, xin xem lại Kinh Kassapa sô 2 của Phâm Thiên Tử: 


“Với tâm tư giải thoái, 
VỊ lỷ-kheo tu thiển, 


Và với lòng tóc VỌng, 
Đạt được tâm sở nguyỆn. ” 

Nghĩa là với một người có lòng cầu giải thoát, thấy được bản chất sanh diệt vô 
thường của danh và sắc thì đủ duyên sẽ trở thành thánh nhân. Câu này quan 
trọng: “ à với lòng ước vọng, Đạt được tâm sở nguyện. ”. Nói ra phũ phàng, trừ 
Phật tử Miễn Điện họ được học đạo từ bé, từ trong bụng mẹ đã được nghe giảng 
kinh. Tôi đã từng đi vào xóm núi sơn thôn của Miễn Điện, tôi chứng kiến những 
cảnh làm cho tôi giựt mình. Trong Tam tạng, Tạng khó hiểu nhất là Tạng Vi Diệu 
Pháp, trong Tạng Vi Diệu Pháp, bộ thứ bảy là bộ chua nhất, bộ này trình bày về 
Danh, Sắc ở khía cạnh Duyên hệ phải nói là trùng điệp. Với một người chưa từng 
học gì hết nghe cái này chỉ điếc con Tắy, ấy vậy mà khi buổi sáng tôi đặt chân đến 
xóm núi Kyaiktiyo, xóm nghèo đến nỗi cái nhà người ở và chuồng gà chuồng heo 
không khác nhau chút nảo, chỉ là cây cột nhà bằng tre, sàn băng tre, vách bằng lá 
mục từ lâu lắm rồi, ây vậy mà họ vẫn mở băng cassette VI Diệu Pháp bài Duyên 
hệ. Từ nhỏ họ đã được học cái đó, họ biết rất rõ tại sao họ đi chủa. tại sao họ 
mang thân người, có sự khác biệt nào giữa họ với mây con trùn dễ ruồi muỗi, tại 
sao chư tăng hướng dẫn họ phải cầu giải thoát sanh tử; tất cả những câu hỏi này 
nØƯưỜời Miền Điện được học từ lúc còn trên tay mẹ. Còn người VN, đi chùa theo 
truyền thống gia đình, má đi theo bà ngoại, con đi theo má. Còn Phật tử Nam 
Tông, kêu tụng kinh Pã|i thì cứ tụng Pã|i mà có bao nhiêu người hiểu tại sao 
mình có mặt trên đòi, tại sao lại phải chấm dứt sanh tử, pháp môn hành trì, kiểu tu 
của mình bây giờ có đúng chưa, có đủ chưa. Trở lại bài kinh, “2 với lòng rớc 
vọng, Đạt được tâm sở nguyện. Sau khi biết cuộc đời, sanh khởi rồi đoạn diệt” là 
vậy đó. Có thể mình là một vị sư, một tu nữ, một Phật tử, mà chúng ta hoàn toàn 
mù tịt mình là cái gì, từ đâu tới, sẽ đi về đâu, và cần thiết phải làm cái gì trong 
thời điểm này, rất có thể mình không biết. Mình không sợ sinh tử, không nhàm 
chán sự có mặt của danh sắc. Mình sợ nhiều lắm là sợ cái &»ổ khổ, sự có mặt của 
những gì làm cho mình thấy khó chịu, còn oi khổ, sự biễn mất của hỷ lạc mình 
không thấy đó là điều đáng ngại. Đối với bậc hiền trí thì cái k»ổ khổ không làm 
cho họ bận tâm nhiều bằng hoại khổ và hành khổ. Với người chơn tâm tu hành, 


63 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


cái khô họ có thê gồng chịu nồi, nhưng nhớ đến mọi thứ trên đời này sanh ra rồi 
biến mắt, mọi thứ trên đời này muốn tôn tại phải lệ thuộc vô số thứ nhân duyên 
điều kiện, nhớ mọi thứ ở đời tùy duyên mà sanh rồi theo duyên mà diệt, nhớ 
nhiêu đó là họ lạnh người và muốn chấm đứt. Mọi hiện hữu chỉ là sự lặp lại, sự 
lui tới, sự trùng phục, sự tái hiện mệt nhoài tẻ nhạt vô vị từ đời này sang kiếp 
khác, họ chán chữ S2/sara như vậy đó, họ thấy có hưởng cái gì cũng là sự lặp đi 
lặp lại. Quí vị có nghĩ, từ sáng đã rời nhà đi làm, đi làm đề sống, sống để đi làm 
hết thế hệ này sang thế hệ khác, con nít từ mờ đất là ôm cặp đi học còn không là 
câm xấp vé sô. ĐI học ra trường lây chồng lây vợ sinh con, đây cha mẹ sang bên, 
cắm đầu lo cho vợ chồng con cái, rồi về glà năm một chỗ chờ chết, thế hệ sau vẫn 
tiếp tục đi theo con đường đó... Đi cày để có nhà cửa, gia đình mái âm rồi lăn 
đùng ra nằm lạnh ngắt cứng đơ. Như trong bài kinh, “với lỏng ước vọng” nghĩa là 
có lòng cầu giải thoát, vì họ thấy sự lặp đi lặp lại họ ngán quá. Có lần Đức Thế 
Tôn đi khất thực ngang cánh đồng, có vị Bà-la-môn đứng dưới ruộng nói: “Khỏe 
mạnh mà ngày nào cũng cứ đi xin hoài...”. Đức Phật trả lời “Ta đi kiếp này là 
kiếp chót, nêu ngươi không tu hành hay hiểu đạo thì chăng những kiếp này ngươi 
cày ruộng mà vô số kiếp ngươi sẽ cày ruộng”. Rồi Ngài đọc bài kệ 14 câu: 


Đời này rồi kiếp khác 
Kẻ ngu tiếp tục tái sanh 
Đời này rồi kiếp khác 
Kẻ ác bị đọa lạc 

Đời này rồi kiếp khác 
Người thiện sanh thiên giới 
Đời này rồi kiếp khác 
Phàm phu cứ luân hồi 
Đời này rồi kiếp khác 
Nóng phu cứ cày ruộng 
Đời này rồi kiếp khác 
Thương gia cứ buôn bản 


64 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Chỉ một hai chữ nhẹ nhàng Ngài đã phác họa bức tranh dòng sanh tử buồn chán 
như thế nào cứ “Đởi này rồi kiếp khác ” lặp đi lặp lại. Không hình ảnh nào lạnh 
người cho băng hình ảnh con trâu cày trên cánh đồng sinh tử năng cháy, ruộng 
nứt nẻ. Đó chính là hình ảnh trung thực của một kẻ sinh tử. Tuy đã giảng rồi 
nhưng tôi cũng giảng lại. 


“Với tâm tư giải thoái, 

VỊ Tỷ-kheo tu thiển, 

Và với lòng tóc VỌng, 

Đạt được tâm sở nguVỆH. 

Sau khi biết cuộc đời, 

Sanh khởi và đoạn điệt 

Tám thuần, không nương tựa, 
Hưởng lợi quả như chơn. ” 


là như vậy đó. Có lòng ngán sinh tử thiệt, có lòng cầu giải thoát thiệt và có một 
con đường duy nhất đề chấm dứt sanh tử đó là biết rõ đó là sự thật. Nếu có người 
hỏi tâm đắc đạo Phật là gì thì chỉ nói như vậy thôi: “Mọi hiện hữu là khổ - đó là 
khổ đế, nhận ra được điều đó là chấm dứt sinh tử”. Tôi biết tôi nói vậy nhiều 
người mê chỉ pháp khó chịu lắm, tại sao Tứ Đề gom lại còn hai câu nghe rất là 
kỳ, nhưng quí vị nghĩ xem Đức Phật có nói vậy hay không? 


là như vậy đó. Có lòng ngán sinh tử thiệt, có lòng cầu giải thoát thiệt và có một 
con đường duy nhất để châm dứt sanh tử đó là biết rõ đó là sự thật. Nếu có người 
hỏi tâm đắc đạo Phật là øì thì chỉ nói như vậy thôi: “Mọi hiện hữu là khổ - đó là 
khổ đế, nhận ra được điều đó là chấm dứt sinh tử”. Tôi biết tôi nói vậy nhiều 
người mê chỉ pháp khó chịu lắm, tại sao Tứ Đề gom lại còn hai câu nghe rất là 
kỳ, nhưng quí vị nghĩ xem Đức Phật có nói vậy hay không? 


Này các tỳ kheo, trong tắm thân một sải tay này ta chỉ nói đến khổ và con đường 
thoát khổ. Mọi hiện hữu đều là khổ, nhận thức được chuyện đó thì đó chính là 
con đường thoát khô. Dầu là giới luật, thiền định, bó thí, phục vụ cũng đều chỉ 
nhắm đến một chuyện, ø1úp cho mình nhận thức được rằng mọi hiện hữu là khổ, 


65 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


đó chính là con đường Tứ Niệm Xứ, nhưng ở đây chúng tôi không nhắc đến chữ 
chuyên môn đó mà chỉ nói đơn giản cho dễ hiểu dễ nhớ: phải hiểu được mọi hiện 
hữu là khổ, hiểu được như vậy chính là con đường thoát khô. Chỉ có Tứ Niệm Xứ 
mới thấy được mọi hiện hữu là khô, khi thấy hiện hữu là khô mới sanh tâm nhàm 
chán, từ nhàm chán mới dẫn đến ly tham, từ ly tham mới dẫn đến giải thoát. 


Có lần Đức Phật dạy ngài Xá Lợi Phất: Này Xá Lợi Phát, giống như que gỗ bị 
cháy hai đầu (nghĩa là không dùng được đầu nào), chính giữa dính phân, nghĩa 
là khúc gỗ này không còn chỗ nào xài được; cũng vậy, một chút xíu sinh tử, một 
chút xíu tôn tại, dâu hình thức tôn tại vi tế nhỏ nhiệm đến mấy đi nữa, ta nói rằng 
nó cũng đảng lìa bỏ. Dĩ nhiên đây là cái nhìn của bậc thánh, còn chúng ta thì 
chưa. Tôi vẫn còn yêu cuộc đời này lắm, một buổi sớm mai thức dậy thấy mình 
không bịnh hoạn, nhìn ra thấy trời xanh mây trăng nắng vàng, và không có 
chuyện gì đề bực mình âu lo; một mình đeo ba lô, mang theo chút ít nước, chút 
đồ ăn khô, ngồi trên xe lửa chạy ngang những cánh đồng có bát ngắt, đối với tôi 
đó là hạnh phúc lắm rồi. Mình thấy cuộc đời đẹp vì mình sống như trẻ con, sống 
vui trọn vẹn vì tin yêu cuộc đời này bằng sự tin cậy, không nghi hoặc âu lo như 
người lớn. Chúng ta không như vậy, thậm chí có Phật tử kế với tôi, mỗi lần gia 
đình họp mặt là lạnh người, nhìn ai cũng cười vui nhưng biết rõ hoàn cảnh của 
từng người, người này đang thất nghiệp, người này đang ly thân, người này mê 
đánh bài, người kia bệnh ở thời kỳ cuôi v.v... Cả nhà xúm lại party rất vui nhưng 
ông này biết rõ từng vấn đề của mỗi người nên cười vui mà lòng không yên, nay 
mai cứ cầm phone chờ nghe tin buồn. Còn đứa bé thì không cần biết chuyện đó, 
cứ họp mặt là nó vuI. 


NANDANA (Nandanasutta) 


Bài kinh này là câu trả lời rất quan trọng cho sự nghi hoặc thắc mắc của nhiều 
Phật tử. Phải nói là cơ hội cùng ngôi với nhau đề nghe Kinh Tạng là một cơ 
duyên rất lớn. Phải có lớp như thế này chúng ta mới có địp ngôi đọc lại từng bài 
chớ ngôi một mình mà đọc từng bài từ bài một cho đến bài mây ngàn thì đọc 
không nôi, bây giờ thì bị gài vô cái thế không muốn cũng phải ngồi nghe. Dĩ 
nhiên có ai bắt mình đâu, nhưng ví dụ bài kinh này mình không thích lắm nhưng 
cũng ráng nghe, không lẽ bỏ khi có người ngồi nói miễn phí cho mình nghe. 
Chính nhờ nghe không sót bài nào nên mình mới phát hiện ra nhiều chuyện, 
chăng hạn như bài Nandana này, nếu tự đọc lướt qua thì thấy không có gì nhưng 
đó là câu trả lời quan trọng cho một câu hỏi lớn. 


66 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Có nhiều bài kinh khi đọc bản dịch tiếng Việt, cảm giác của tôi đối với Đức Phật 
hoàn toàn không băng 1 lúc đọc thăng bản Pa|I. Tôi không dám chê nhưng phải 
nói đọc bản tiêng VN nó có không khí không giông kinh tí nào hết. 

“Con hỏi Gotama, 

Bác Đại Giác toàn trí, 

Con hỏi đẳng Thế T. ôn, 

Với tri kiến vạn năng. 

Người nào gọi trì giới ? 

Người nào gọi trí tuệ? 

Người nào vượt sâu khổ? 

Người nào chư Thiên lạy? 


12 


Dĩ nhiên bản Pali làm sao thì phải dịch như vậy, dịch thì giữ tương đương thôi 
chớ làm sao giữ cái hồn vía của ngôn ngữ góc. Bài kinh này hay chỗ nào? 

Với câu hỏi: Bạch T; hế Tôn thế nào gọi là trì giới, thế nào gọi là trí tuệ, thế nào 
là vượt sâu khổ, người nào đáng để chư thiên lễ bải cúng dường; gặp mình vừa 
liếc qua câu hỏi này mình sẽ nghĩ liền, trì giới là làm sao, trí tuệ là làm sao rồi 
mình tập trung giải thích. Nhưng ở đây, trong trường hợp này Đức Thế Tôn thì 
không vậy, Ngài giải thích một cách rất lạ, rất độc đáo. Nguyên trọn vẹn bài kệ 
này: Tam học là một. Ngài trả lời thế này: 


“Ai hộ trì giới luật, Trí tuệ, tâm tu trì, 

Chủ tám, vui Tì hiển định, Tám tư trú chánh niệm, 
Tắt cả mọi sâu khổ, Được trừ diệt, đoạn tận, 
Các lậu hoặc tận trừ, Sống với thân tôi hậu, 


Hị ấy gọi frì giới, V] ấy gọi trí tuệ, 


67 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


lở) ấy vượt sẵu khổ, Vị ấy chư Thiên lạy.” 


Chúng ta (người VN mình) có thói quen là y kinh mà giải thích. Mình cứ hiểu 
Phật pháp theo kiểu hàng dọc: do vô minh duyên hành, hành duyên cho 

thức. ..v.v..., chúng ta không chịu hiểu ngay bây giờ, ngay cái lúc sáu giờ mười 
lăm ba giây này, trong khoảnh khắc này, nguyên một đồng duyên khởi cùng một 
lúc có mặt trong đầu của mình mà mình đâu có ngờ. Tôi tiếp xúc với những 
người không học A-tỳy-đàm họ nghĩ như vậy, họ không ngờ là ngay bây giờ trong 
đầu mình có tứ lậu, có vô minh, 3 hành thì không đủ, chỉ có phi phúc hành và 
phúc hành, phúc hành của mình chỉ thiện Dục giới chứ không có thiện Sắc giới. 
Trong đầu mình chỉ có phúc hành dục giới; phi phúc hành là 12 bất thiện, xen kẽ 
với phúc hành dục giới; nó không có danh sắc thời tái tục chớ nó có xúc, thọ, ái, 
thủ, hữu (gồm nghiệp hữu). Nếu nói theo Vi Diệu Pháp thì nó có cả sanh nữa, 
sanh ở đây là sự có mặt của danh và sắc. Còn lão tử, lão ở đây không phải là lưng 
còng má hóp mả là sự căn cỗi của sắc pháp, tử không phải là tắt thở xuôi tay mà 
là sự biến mắt từng lúc của sát na tâm. Cho nên ngay một tích tắc đã có nguyên 
một đồng duyên khởi trong lòng của mình. Mình không hiểu được như vậy. 


Với giới, định, tuệ, mình cũng hiểu như vậy: giới tu trước, định tu sau, sau đó 
mới tới tuệ. Cách hiểu này không sai lắm nhưng hơi hồn nhiên một chút. Chúng 
ta biết rằng không có lúc nào giớười khỏi lòng người tu thiền, ngay cả một người 
đang tu thiền Chỉ hay thiền Quán, lúc nào giới cũng gắn liền với họ. Giới hiểu 
theo cách hiểu của mình là 5 giới, 8 giới, 10 giới, sadi giới, tỳ kheo giới, tỳ kheo 
nI ĐIỚI, CƯ SĨ gIỚI, xuất gia giới v.v... Thật ra giới ở đây là cố ý ngăn tránh đổi với 
tam nghiệp bắt thiện (viraticetan3). Bắt cứ giây phút nào mình có lòng cô ý ngăn 
trừ đôi với tam nghiệp bắt thiện thì giây phút đó gọi là đang có mặt của giới. Ví 
dụ lẽ ra mình nói câu đó nhưng mình kêm lại được, đó là giới; mình đang có một 
suy nghĩ tầm bậy, giận, hoặc tham, sân, mình phát hiện kịp và nói cái này không 
nên, không nghĩ vậy nữa, lúc đó là đang giữ giới. Hoặc đang suy nghĩ chuyện gì 
đó mà biết đang suy nghĩ không tốt, cái biết này là để ngăn trừ nó, thì đó gọi là 
đang giữ giới, ngay lúc mình giữ chánh niệm như vậy rõ ràng là đang trú chánh 
niệm. Người đang tu thiền Chỉ cũng vậy lúc họ có ý tu tập thiền Chỉ, 5 triỀn cái 
xuất hiện, nó được đè nén, sự đè nén 5 triỀn cái cũng gọi là giới. Họ an trú trong 
đề mục, kiên định trong đề mục, gọi là g1ới, lúc đó là đang định, vì vậy giới và 
định và tuệ vốn không rời nhau, nó là ba mặt của một viên đá, của kim tự tháp. 
Cái độc đáo của bài kinh này Đức Phật gom lại hết, ai có giới luật, ai có thiền 
Chỉ, ai có thiền Quán, ai nhờ Tam học mà chứng được thánh trí, chấm dứt phiền 
não, người đó được gọi là: người có trì giới, người có trí tuệ, người vượt sầu khổ, 


68 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


người đáng được chư thiên lễ bái cúng dường. Tại sao ở đây nhấn mạnh đến chư 
thiên? 


Bình thường thì con người lạy chư thiên, lạy trời, lạy thần, lạy quý. Chư thiên thì 
sợ hàng khuất mày khuất mặt, họ chỉ nê ai hơn họ còn loài người mình thì cúi đầu 
trước rất nhiều đối tượng: người mình sợ mình cũng cúi đầu, người mình quí 
mình cũng cúi đầu, người mình mù mịt mình chỉ hiểu lầm họ mình cũng cúi đầu. 
Chư thiên thì chỉ cúi đầu trước người họ thật sự hiểu đây là ai và hiểu rõ vì sao 
phải cúi đầu trước con người này. Nhân loại mình thì không, gốc cây bụi chuối, 
ông tà ông táo gì mình cũng lạy được. Được sự kính lễ của chư thiên không phải 
là chuyện dễ, người đáng được nhận sự kính lễ này chỉ có bậc thánh thôi. Có một 
lần Đức Thế Tôn đang ngồi nhìn thấy có hàng ngàn vị Phạm thiên đang đảnh lễ 
ngài Maha Kapina, Thế Tôn mỉm cười vì Ngài hoan hỉ nhìn thấy những cái thiện 
này đang được họp mặt, những cái thiện đang kết hợp, ngài Maha Kapina là một 
bậc thánh, một hình ảnh quá đẹp. Có một lần ở trong chùa, với thiên nhãn và 
thiên nhĩ Ngài theo dõi được cuộc nói chuyện của ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền 
Liên, Ngài cũng nói lên lời hoan hi. Thể giới của những vị có thần thông đẹp như 
vậy đó, còn nêu một người sông ít phước báo, ít trí tuệ, ít khả năng thì cái đẹp 
trong đời sông nghèo hơn, thậm chí không có. Người đáng được chư thiên đảnh 
lễ là người không còn phiền não nữa. Loài người lạy lục chư thiên quỷ thần còn 
chư thiên thì chỉ lạy bậc hiền thánh hiền trí. 


CANDANA (Candanasutta) 


Chúng tôi chỉ chú thích chữ khó cho quí vị thôi. Mấy bài kệ này bà con có thể tự 
đọc được, trong Chú giải cũng chỉ giải thích thoáng qua mây chữ khó thôi. 


“Thiên tử Candana nói lên bài kệ với Thế Tôn: 
Làm sao vượt bộc lưu, 

Ngày đêm vững, kiên trì, 

Không trủ, không bảm vía, 


Ai không chừmn vực sâu ? 


12 


69 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Chúng ta có sống chánh niệm, sống trí tuệ, sống chìm sâu trong Phật pháp sẽ thấy 
bài kệ này dễ hiểu và hiểu được vì sao có những người hỏi những câu hỏi như thế 
nảy, còn nếu sông phóng dật sông thất niệm không có niềm tin trí tuệ thì thấy trên 
đời có người có những suy nghĩ sao kỳ cục. Nếu sống có chánh niệm, có trí tuệ, 
chúng ta sẽ nhận ra trong từng ngày chúng ta có trăm ngàn cái khổ, khô vì nhân, 
khổ vì quả. 


Khổ vì quả là do cái nghiệp đời trước nên giờ mình mới có thân này, đau chỗ này 
nhức chỗ kia. Sự có mặt của 6 căn nảy là quả. Chính vì có thân này nên mình mới 
có buôn vui, lo lắng cơm áo gạo tiên, các vị có bao lần nhìn thử để thấy mình 
đang bị nhốt tủ trong tắm thân mây chục ký? 


Chư thiên họ đi đứng thoải mái, họ không e ngại khoảng cách, độ cao, độ sâu 
nảo; mình thì xa quá đi không nỗi, cao quá leo không tới, khiêng vác nặng không 
nổi, giữ hoài một tư thế thì mỏi, nói chung là mình đang bị nhốt tù trong cái thân 
này, khó thở, ăn không ngon không tiêu cũng khổ. 


Khổ vì nhân là suốt một ngày toan tính đủ thứ chuyện, khi tâm /bzm sân xuất 
hiện là khô. Chỉ có người có trí có niệm mới nhận ra mình đang sông trong cái 
khổ mỗi ngày, thấy tâm mình bị gắn chặt trong phiên não, tách rời không được. 
Có chánh niệm mới thấy những giây phút sống bằng thiện pháp, hướng tới sự 
buông bỏ, giải thoát, xả ly thì người nhẹ nhàng ghê gớm, còn môi lần có lòng lo 
cho chồng vợ, con cái, bè bạn, lo mất tiền, nhan sắc, tiếng tăm, địa vị, thì nhận ra 
mình sống trong đó mệt vô cùng. Không có øì thảm cho bằng trưa nắng chang 
chang từ đây tới trạm xe bus chỉ có 200 mét mà không có cách nào rút ngăn thời 
gian được, phải lết lên đó. Chư thiên đi cái vẻo thì tới, còn mình thì mang cái thân 
này lê từng bước, xách theo đồ nặng lên dốc, đủ thấy sợ luân hồi, đủ thấy tớn tái 
sanh. Có thấy như vậy mới thấy quả thực mình đang bị khổ vì nhân khổ vì quả, 
chính vì vậy người ta mới gọi sự có mặt của danh sắc, của phiền não là gánh 
nặng, là bộc lưu. Còn mình không chịu thấy cái thân này là khổ, nên không bao 
giờ trong đầu mình có những chữ: “bộc lưu', 'vực sâu", 'không bám víu', mình 
như mây con dòi sống trong đồng phân, không biết mình là dòi và cái tìiDf lặn 
hụp là đồng phân. Nếu bây giờ các vị thành địa cư thiên hay thọ cư thiên, nhẹ 
nhàng như khói, thân không bịnh hoạn, không bị rào cản về trọng lượng về tốc độ 
thì thấy thân nhân loại khổ như thế nào. Chư thiên nhìn mình họ lạnh xương 
sông, chỉ cần họ thây mình mỗi ngày bắt con này, bắt con kia, đánh vảy, nhỗ 
lông, bỏ vô nồi nấu, hả họng nhét vô, vậy mới sống được, họ ngó thấy mình mọi 
rợ ghê lắm, trừ khi mình là bậc hiền trí, trừ khi mình là người có giới hạnh, có trí 


70 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


tuệ, chánh niệm thiền định, nếu không thì họ nhìn mình như nhìn cái con gì vậy. 
Chư thiên thuộc Địa cư thiên sông lâu lắm, tối thiểu khoảng 500 năm tuôi Trời, 
khoảng 9 triệu năm của mình, nên họ nhìn đời sông của mình chưa tới một sớm 
một chiều; họ thấy mình ăn dơ ở dáy, bệnh hoạn rên xiết, đấu đá tranh giảnh... 
họ ớn dữ lắm, nhờ một cái là mình không biết gì hết nên mình cứ phây phây. Ở 
đây Đức Phật trả lời thế này: 


“VỊ luôn luôn trì giới, 

Trí tuệ, khéo định tĩnh, 

Chí siêng năng dõng mãnh, 

Vượt bộc lưu khó VƯỢT. 

VỊ đoạn, ly dục tưởng, 

Vượt khỏi sắc triền phược, 

Đoạn tận hỷ, hữu ái, 

Không chùm xuống vực sâu ” 

Trong Chú giải giải thích chỗ này như thế này: 


Nandiraga ` “Hỷ á1”, ở đầy ám chỉ ba nghiệp hành “kammasankhara' (phi phúc 
hành, phúc hành và bất động hành). Hành là tâm sở tư trong các nghiệp thiện ác 
nói chung, chính là thiện và bất thiện trong cuộc đời này. Mình ráng tu các pháp 
thiện đề đi về Trời, về cõi Người làm nhân thiên sung sướng, ít lầu cũng chun 
xuống cõi thấp. Bốn đường đọa là chỗ thấp nhất trong lồng cầu có trái banh, khi 
xoay nhanh thì trái cầu này lúc cao lúc thập, nếu không Xoay lông cầu nữa thì trái 
banh trở về chỗ thấp nhất. Sanh tử luân hồi y hệt vậy, có cô găng thì lên được cõi 
Dục Thiên hay Phạm Thiên, không cô gắng øì hết thì rớt về chỗ thấp nhất. 


Tuy nói là Tuy nói là đực ưởng nhưng thật ra ám chỉ cho năm hạ phần kiết sử, vì 
đối với một vị A-na-hàm, vị đó vĩnh viễn không còn đc ứzởng nữa mà cũng có 
nghĩa rằng vị đó vĩnh viễn không còn năm hạ phần kiết sử nữa. Năm hạ phần kiết 
sử là năm thứ phiền não cấp thấp, đưa mình đi xuống cõi thấp ví dụ cõi Dục giới, 
cõi sa đọa... Thân kiến, hoài nghỉ, giới cấm thủ là ba thứ phiền não đưa mình đi 
vào cõi đọa, vì vậy, vị thánh Tu-đà-hoàn bỏ được ba phiền não này thì vị này 


71 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


không còn đọa nữa, nhưng hê còn đc á¡ và sản thì vị ây còn quân quanh trong 
cõi Dục. VỊ A-na-hàm đã chầm dứt hăn dục ái và sân nên khi lìa đời thì vị này 
không quay lui cõi Dục nữa. 


Sắc triển phược ám chỉ cho 5 thượng phần kiết sử. Năm hạ phần kiết sử mà mất 
rồi thì khả năng sinh tử chỉ còn một ít. Trong dòng sanh tử vô lượng vô số kiếp vị 
Tu-đà-hoàn chỉ còn trớn tối đa 7 kiếp ở cõi Dục. Trong Tăng Chị Bộ, Đức Phật 
dạy: Này các tỳ kheo, cái vấn đề vị Tu-đà-hoàn phải gảnh chỉ là 7 viên sỏi so với 
những sì vị đó đã lùa bỏ được nhiễu như dãy núi Himalaya. Vì vậy, quả vị Tu-đà- 
hoàn nêu có đem đổi ngai vàng của Đề Thích, Chuyên Luân Thánh Vương cũng 
không đổi được. Nếu còn là phàm thì làm Đề Thích, Chuyển Luân Thánh Vương 
bao nhiêu kiếp đi nữa cũng quay về với sự đọa lạc, và vị thánh Tu-đà-hoàn thì 
không bị đọa lạc và chắc chắn niết-bàn trong một thời gian rất gần. 


Tóm lại, ỷ ái ở đây chỉ chung cho ba hành; đực tưởng chỉ cho năm hạ phần kiết 
sử, sặc friên phược chỉ cho năm thượng phân kiệt sử. 


Tại sao sinh vê cõi Phạm Thiên lại đáng sợ? 


Vì đó cũng là sự quân quanh. Cõi Phạm thiên giống như nóc nhà của mình lúc 
đang cháy. Trong ngôi nhà đang cháy thì chỗ an toàn nào lát nữa cũng cháy, 
nhưng tạm thời thì an toàn nhất. Cõi Phạm Thiên 84 ngàn đại kiếp, an lạc hơn cõi 
Dục Thiên; cối Dục Thiên an lạc hơn cối Nhân Loại; cối Nhân Loại an lạc hơn 
cõi đọa xứ. Sống ở Phạm Thiên hết tuổi thọ cũng đi xuống, sanh vào Dục Thiên 
một kiếp độn, sau đó đi đâu thì chỉ có trời biết. Dầu chúng ta ở đâu đi nữa trên 
mặt đất này, một người Phật tử bình tĩnh có trí tuệ chánh niệm chút xíu tự hỏi 
mình cơ hội mình mang thân người này tuy khổ thiệt, nặng nề thiệt, nhưng nó 
kéo dài bao lâu, kiếp tới của mình có thể là ngày mai, tuần sau, tháng sau... Sự sa 
đọa luân hồi được gọi là vực sâu là như vậy. 


SUDATTTA (Vãsudattasutta) 


Bài kinh này không cần phải giải thích. “7iên tử Sudafa nói lên bài kệ này 
trước mặt Thể Tôn: 


Như kiếm đã chạm đa, 
Như lửa cháy trên đâu, 
Tỷ-kheo hãy chánh niệm, 


72 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Xuất gia, bỏ ái dục. ” 


Đức Phật xác nhận: Đúng vậy. Có chuyện thú vị, đó là trong bản tiếng Việt của 
mình là kinh Sudatta còn trong bản Pä]i thì là bản Vãsudatta. 


Một người nhận thức được sự mong manh phù du của thân này, thấy tác hại nguy 
hiểm của phiền não thì sẽ tu tập bằng tâm trạng của người bị lửa cháy trên đầu, 
tranh thủ phủi rất là nhanh. Mình đứng trên bờ mà rớt xâu chìa khóa thì có thể 
thong thả cúi xuống nhặt lên. Tìm xâu chìa khóa trong bụt cỏ thì có thể vừa tìm 
vừa huýt sáo, có phone reo thì vẫn có thể trả lời, nêu đang lặn tìm món đồ dưới 
nước thì không thể nào nhân nha thơ thân tà tà được. Trên cạn mình không sợ hết 
hơi, còn tìm dưới nước thì phải tận dụng mọi điều kiện có được đề tìm trước khi 
mình hết hơi, nếu hết hơi mà vẫn tìm không ra thì phải trồi lên lẫy hơi khác và 
tiếp tục tìm cho nhanh vì hơi có hạn. Với người e sợ sanh tử sa đọa, có lòng nhàm 
chán danh sắc, có lòng thiết tha cầu đạo giải thoát thì nỗ lực bao nhiêu cũng 
không đủ, luôn tranh thủ sợ không còn kịp. Với người dễ duôi thì làm ác bao 
nhiêu thì thấy cũng thấy ít, làm thiện bao nhiêu cũng thấy là nhiều. Với người 
tinh tấn thì làm thiện bao nhiêu thì cũng thấy là ít, làm ác thì bao nhiêu cũng thấy 
là nhiều và luôn luôn trong tâm trạng sợ không còn kỊp nữa. Đối với họ thì luân 
hồi đã quá lâu rồi, nên khi biết Phật pháp thì họ phải tận dụng trước khi lìa bỏ 
thân này, trước khi cơ hội biết Phật pháp không còn nữa. Phật pháp dù tồn tại hai 
ngàn năm nữa, nhưng có chắc là dành cho mình hay không. Có người ghiền bóng 
đá, nghe nói World Cup ở Anh, Hà Lan, Brazil, nghe thì nghe vậy, chớ có bao 
nhiêu người có điều kiện đặt chân vào sân bóng ở Brazil đề xem trực tiếp. Sống 
trong tâm trạng đó vị tỳ kheo tu tập như lửa cháy trên đầu, như gươm kề bên 
hông. 


“Lửa cháy trên đâu ” còn nhiều ý ý nữa. Ihứ nhất sợ không còn kịp nữa, không biết 
mình còn sống được bao lâu, kế đến là bất thiện thì quá nhiều kiếp, chỉ có kiếp 
nảy mới có duyên tu thiền Quán, nhưng không biết được bao lâu, lại sắp hết kiếp 
rồi, chưa kế trong các thiền tuệ có ứệ sợ hãi (bhayañãna), nghĩa là hành giả thây 
được chuyện mà từ nhỏ tới lớn mình chưa từng trải qua. Hành giả thây danh sắc 
mình sanh diệt quá sức nhanh. Ví dụ đang theo dõi hơi thở chỉ cần thấy nó ra mà 
không vô là chết, vị này thấy sát na trước sát na sau sanh diệt quá nhanh, giây 
phút mình buôn vui thiện ác nó chuyền đổi với tốc độ chóng mặt, vị này sẽ thấy 
thì ra cái gọi là đời sống, kiếp người chỉ là sự ghép nối của những giây phút hiện 
hữu cực kỳ chóng vánh ngăn ngủi, chớp nhoáng, vị đó thấy rằng cái chết xảy ra 
cho mình trong từng nháy mắt, vị đó thấy không hề có sự khác biệt nào giữa 


73 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


người đang hấp hối và đang khỏe mạnh bởi vì đối với danh sắc của cả hai đều có 
điểm giống nhau là sanh diệt chớp nhoáng, có - mất, có - mất. Mình dễ duôi, 
không tu. thì thấy mình 20 khác với người 40 và khác với người 60, nhưng nếu 
mình tinh tấn thì thấy rằng đứa bé hay trung niên, hay ông cụ y như nhau, nghĩa 
là tốc độ sanh diệt của danh sắc tương đương nhau, có rồi mất, liên tục như vậy, 
nên họ luôn luôn tu tập với cảm giác lửa cháy trên đầu. 


SUBRAHMA (Subrahmasutta) 


Bài kinh này có chuyện hơi lạ lạ thế này: Thiên tử Subrahma dắt một ngàn cô tiên 
nữ đi hái hoa. Theo Chú giải, chư thiên có thần thông nên họ không phải leo tro, 
muốn là tự hoa rớt trên tay của họ, thậm chí không có hoa mà họ muốn thì nó 
xuất hiện. Vì trên trời có cây này, mỗi lần trồ hoa thì chư thiên vui lắm. Cảm giác 
ở trên cây hái vui hơn đứng dưới dùng thần thông ước nguyện, giống như ở VN 
có những món ăn mà không thể nào đọn lên bàn có hoa có nên dùng với dao rĩa, 
mà phải là trải chiếu ngoài vườn, có chén muối ớt, vừa ăn vừa nghe gió đồng, 
nghe tiếng chim kêu lá rụng mới ngon. Hưởng dục là phải vậy, dục lạc không 
giống thiền lạc, thiền lạc thì an trú trong đề mục là xong. Cũng cảnh dục đó mà 
phải hưởng trong bối cảnh nào đó mới đúng điệu. 


Ông Thiên tử Subrahma này cho năm trăm cô lên cây hái, năm trăm cô ở dưới 
đất nhặt. Chờ hoài không thấy hoa rớt xuống, nhìn lên trên không thấy cô nào hết. 
Chư thiên chết không đề lại xác, họ như một làn khói tan. Thiên tử Subrahma suy 
nghĩ và ngay lập tức biết năm trăm cô đó tuôi thọ vừa mãn nên đi hết. Khi tuổi 
thọ bằng nhau thì người này đi thì người kế bên cũng đi luôn. Cõi người thì khác, 
40 tuổi chết mà 80 tuổi chưa chết, vậy nên mình đi đám ma mình đầu có ngán, 
mình thấy người ta chết mình nghĩ còn lâu mới tới mình. Các cô chết và đi địa 
ngục hết, máy chục triệu năm ăn rồi chỉ biết hái hoa bắt bướm, vui đùa ca hát, cơ 
thể nhẹ nhàng thoải mái, suốt ngày thân thể bồng bẻnh, nhìn bầu trời đầy sao, 
sông mây chục triệu năm vui vẻ, không có giây phút thiện tâm nảo làm sao không 
đi địa ngục. Mấy chục triệu năm như vậy làm sao tu hành cho nồi. Trong room 
này, môi tháng. kiếm được mười ngàn đô la thì quí vị có vào đây nghe giảng 
không. Nếu kiếm được mười ngàn thì bây giờ quí vị đang tất bật ngược xuôi hoặc 
đi du lịch cho sướng chớ vào đây làm gì. Bản thân tôi mà một tháng có năm ngàn 
là dẹp lớp học này, tôi đi về Miền Điện, không phải đi tu thiên, tôi đi dò chỗ, 

kiếm chỗ mại mốt về già sống. Miễn Điện có cái sướng là muốn gặp thiên sư thì 
gặp liền, muốn gặp pháp sư Tam tạng là gặp liền, muốn về thăm VN là về được 
liền, bệnh hoạn thì có cái vé bay từ Yangon hay Mandalay trong ba nốt nhạc là về 


74 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


tới Singapore rồi, nêu người đó có quốc tịch Mỹ, sáu nốt nhạc về tới Âu, Mỹ tồi, 
đâu có ngán. Có tiền mả sống Miến Điện thì sướng như ông tiên, nhân công rẻ 
như rác, trái cây thì tuyỆt vời, điều kiện khí hậu thì rất gân gũi với mình. Tôi mà 
có tiền mỗi tháng năm ngàn thì tôi về Miễn Điện sống sướng hơn chớ đời nào tôi 
ngồi giảng. Ở bên đây, mẫy ngày nay sửa nóc nhà. Tôi rời VN cách đây mười 
lãm năm rôi vậy mà cách đây bốn ngày, các vị nhìn tôi sẽ không tưởng tượng 
được. Ba giờ sáng tay cầm đèn pin ngôi ở góc nhà, buồn ngủ ngủ gà ngủ gật, 
nước tuôn xuông ba xô hứng không đủ, ngôi chờ nó đầy lấy nồi múc đem đồ vào 
toilet, điện thì tắt. Nhà trên núi, không có Phật tử bên cạnh, ba giờ sáng không 
dám kêu ai. Chưa bao giờ tôi tưởng tượng cảnh đó, mấy ngày sau người quen tới 
nhìn cái nhà tan hoang, nghe tôi kể, không tưởng tượng được gần 50 tuổi, ở cái 
xứ sở văn minh giàu có cực kỳ mà có kẻ đồng hương trải qua cái cảnh tang 
thương, ngồi chồm hồm không dám ngồi bệt, sợ ướt mông, trong nhà có bao 
nhiêu khăn bàn là huy động toàn diện triệt để. 


Khi thấy 500 cô tiên nữ chết, Thiên tử Subrahma hết hồn, nhìn lại thấy 500 cô 
bên cạnh cũng. sắp sửa đi và cũng về địa ngục chung một chảo với 500 cô kia. 
Người duy nhất ông nhớ là Đức Phật. Vua trời Đề Thích cũng vậy, khi sắp mắt 
nhìn thấy dấu hiệu hào quang mờ, tràng hoa trên người héo đi, cảm giác đỗ mô 
hôi, không vui không lâng lâng như mọi khi, biết sắp chết mà không biết đi về 
đâu, lập tức xuống hầu Phật nghe Phật giảng bài pháp, chứng Tu-đà-hoàn, từ trần 
như làn khói, và ngay tại đó ông sanh trở lại làm Đề Thích. Ở đây cũng vậy, ông 
Subrahma xuống hầu Phật, từ đó mới có câu kệ ở đây: 


“Tám này thường sợ hãi 

Ý này thường dao động 
Điêu mong ước không khởi, 
Điểu không mong lại khởi 
Nếu có, không sợ hãi, 

Hãy nói điều con hỏi ” 


Ong nói: bây giờ con sợ quá, điêu con muôn thì không có, điêu con không muôn 
lại có. Chú giải giải thích, ⁄1ruppannesu kicchesu `: trong bảy ngày nữa ông sẽ bị 
đọa bị khô dữ lăm, điêu ông muôn là tiêp tục sông nữa lại không được. 


75 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Khi nghe hỏi như vậy, Đức Phật nhìn duyên ông là biết liền, biết phải nói gì đê 
giúp ông đủ duyên chứng Tu-đả-hoàn là xong, không có chuyện gì xảy ra. Khi 
đọc chỗ này, tôi nhớ Đức Phật bằng tất cả cảm xúc chân thành nhất của tôi, nêu 
bây giờ mình có chuyện gì thì không biết øõ cửa aI. Trong kinh nói khi Ngài niết- 
bàn, đêm cuối cùng chư thiên về hầu Ngài cả 12 do tuần, đông như bột mình nén 
trong ống vậy. Chư thiên tự nghĩ hoặc nói cho nhau nghe, rằng đêm nay là đêm 
cuối cùng, Đức Thế Tôn Chánh Đăng Giác không còn nữa, Ngài là người ai Ngài 
cũng thương, điều gì Ngài cũng biết, đức lành nào Ngài cũng có, vậy mà đêm nay 
là đêm cuôi cùng con người ây sẽ ra đi và không bao giờ trở về cho mình thấy 
nữa, và kê từ bây giờ tất cả những rối rắm của nhân gian, những điều nan giải 
nhất của đời mình sẽ không còn ai giúp nữa, từ nay về sau thì sẽ tự sanh tự diỆt. 
Đó là lý do vì sao đêm đó thiên chúng về 12 do tuân kín mít dày đặc như bột nén 
trong ông sậy. Khi Ngài còn, mình không thấy quý, hôm nay có chánh pháp mình 
coi thường, chớ lúc nào đó mình sanh ra đời toàn đạo cà chớn không thì mình 
nghĩ sao. 


Đức Phật quan sát thấy mới bảo ông Subrahma buông hết đi. sabbanissaggãii, 
chỉ đạt đên cảnh giới niêt-bàn, lìa bỏ tât cả băng cách chứng ngộ niêt-bàn. 


1% 


“Nãññatra bojjhã fapasä”: sự tu tập thất giác chỉ. 


Ngài trả lời: “Không ngoài hạnh giác chỉ, Không ngoài hộ trì căn ”, nghĩa là 
không có một pháp môn nào ngoài Thất giác chi. Có lúc Đức Thế Tôn nói pháp 
tu có hai (Chỉ và Quán) có lúc ngài nói một (không dễ duôi)...trong trường hợp 
này, với căn cơ của vị này, Ngài chọn Thất giác chỉ thì ông thấm thía nhất. Tu tập 
Thất giác chỉ ở đây là thu thúc 6 căn. Con đường sanh tử và con đường giải thoát 
nói kiểu nào cũng được, nói sanh tử là từ 6 căn không saI, và nói con đường giải 
thoát là từ 6 căn cũng không sai. Bao giờ mắt thấy tai nghe mũi ngửi v.v... không 
có bất mãn, không có đam mê là khá rồi. Luân hồi lúc thì thích lúc thì ghét, chính 
tham ưu làm cho mình trầm luân. Vì vậy trong bài kinh Tứ Niệm Xứ Đức Phật có 
dạy: không có một pháp môn nào ngoài Thất giác chi. Có lúc Đức Thế Tôn nói 
pháp tu có hai (Chỉ và Quán) có lúc ngài nói một (không dễ duôi). ..trong trường 
hợp này, với căn cơ của vị này, Ngài chọn Thất giác chỉ thì ông thấm thía nhất. 
Tu tập Thất giác chỉ ở đây là thu thúc 6 căn. Con đường sanh tử và con đường 
giải thoát nói kiểu nào cũng được, nói sanh tử là từ 6 căn không sai, và nói con 
đường giải thoát là từ 6 căn cũng không sai. Bao giờ mắt thây tai nghe mũi ngửi 
v.v... không có bất mãn, không có đam mê là khá rôi. Luân hỏi lúc thì thích lúc 
thì ghét, chính tham ưu làm cho mình trầm luân. Vì vậy trong bài kinh Tứ Niệm 


76 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Xứ Đức Phật có dạy: Ở đây vị tỳ kheo tinh tấn sống quán thân trên thân, quán thọ 
trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp tinh tắn chánh niệm diệt trừ 
tham ưu ở đời. (abh7hadomanassam: tham ưu). Vì có tham mình mới có tái 
sanh chỗ nảy chỗ kia, vì có ưu nên có bất mãn chỗ này chỗ kia, bất mãn là tên gọi 
khác của &;6. Chính vì hai cái tham ưu này làm nên dung nhan tàn tạ, nhan sắc 
lầm than của cuộc luân hồi. 


Ngài nói không hạnh tu nào ngoài hạnh giác chi, không hạnh tu nào ngoài hộ trì 
các căn, không có điểm tựa nào cho chúng sinh ngoại trừ lìa bỏ tất cả. Câu 
'sabbanissagsä này theo tôi đó chính là chỗ dựa của ông này. Trong chỗ này làm 
tôi liên tưởng đến bài Kinh Mahãnäma. Một ông hoàng thuộc Thích tộc, bà con 
với Đức Phật, ông là người có công với PG vì một lần đến hầu Phật ông hỏi 
những câu quan trọng về hộ niệm rất là hay. Tôi vừa ngạc nhiên vừa ngậm ngùi 
cho Phật tử VN không đọc bài kinh này. Kinh này In lâu nhưng Phật tử không 
dám coi kinh vì sợ kinh cắn. Một lần ông hỏi Đức Thế Tôn: Bạch Thể Tôn trên 
đường con đi đến đây có một con voi sút chuông, chạy bừa chỗ đông người nên 
con phải núp, Bạch Thể Tôn, lúc đó con suy nghĩ thể này nếu mình chết trong sự 
sợ hãi như thể này mình sẽ đi về đâu. Bài kinh hay như vậy mà Phật tử VN sợ 
kinh cắn nên không dám đụng. Đức Phật dạy rằng: Này Mahanama, chớ có sợ 
hãi, với người thường xuyên lâu ngày tu tập thì họ giông y như cái lu đựng dâu, 
cải chết giống một lần qua sông, người chết là một lần đang qua sông, nêu cái Ìu 
dâu bị vỡ trên sông, những mảnh vụn sẽ chìm đáy sông nhưng dâu sẽ nổi trên 
nước. Cũng vậy, tâm thân vô thường này do tính cha huyết mẹ tạo nên, cơm cháo 
nuôi dưỡng, vô thường biến đổi mong manh phù du ngắn hạn, dù nó có chuyện gì 
đi nữa thì tâm tu tập vẫn đi lên giống như dầu cứ nồi còn mảnh lu bằng đất chìm 
xuống đáy sông. Nước trong thể lỏng luôn có khuynh hướng tìm chỗ thấp chảy 
xuống, thể khí thì luôn bốc lên cao. Có những người sông tâm bất thiện nhiều 
quá, tâm họ như nước thê lỏng, chết rồi kiếm chỗ thấp nhất mà chui xuống, người 
thường xuyên tu tập thì giông như nước thê khí, luôn tìm dịp bốc hơi lên trên. 
Máy bay có bị nô giữa trời, xe bị trúng bom đạn, chết bất đặc kỳ tử, thiện nghiệp 
ác nghiệp vẫn kịp đưa mình đi, lúc đó chỉ còn trông đợi các trọng nghiệp thiện 
(những nghiệp thiện quan trọng ấn tượng sâu sắc trong lòng mình) mình đã tạo 
trong đời sông bình thường, hoặc thường nghiệp (việc thiện thường làm lai raI) 
hoặc cận tử nghiệp (nghiệp trước khi đi có niệm Phật hoặc tạo phước báo nào 
đó). Trong vô số kiếp luân hồi mình tạo rất nhiều nghiệp: hiện nghiệp, sanh báo 
nghiệp, hậu báo nghiệp, vô hiệu nghiệp (xem bài Kinh Nước Chảy, Tập 1); trong 
dòng luân hồi, nghiệp hậu báo nhiều lăm. Khi thấy người ta hấp hối, mình rước 


77 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


tăng ni về tụng kinh mà không chịu hiểu lúc bình sinh người này tu tập ra sao. 
Một lần khác ông Mahanama hỏi, trong trường hợp người thân sắp ra đi, phải hộ 
niệm ra sao cho họ. Đức Phật dạy: Này Mahanama, hãy nói với họ hãy thanh 
thản ra đi vì việc nhà đã có chúng tôi lo và hãy tác ý đến cõi Tứ Thiên Vương, 
việc lìa bỏ thân người giống như lìa bỏ cái chén đất lấy cái chén bằng vàng, tác ÿ 
xong cối Tứ Thiên Vương thì tác ý đến cõi Đao Lợi, cõi Dạ Ma, Đâu Suất, Hóa 
Lạc thiên, Tha Hóa Tự Tại... Y bài kinh này Đức Phật dạy hãy khuyên người thân 
hãy coi nhẹ cõi Người, tác ý đến cảnh giới cao hơn. Và tâm niệm rằng phước. 
lành nào đức tánh nào của chư thiên có thì mình cũng có, đó là niệm thiên. Rồi 
nghĩ thân người nặng nề ngắn ngủi, dầu sanh về cõi nào cũng không bằng lìa bỏ 
danh sắc. Không tiếc nuối những gì mình có, và không sợ hãi đoạn đường trước 
mặt. Quan trọng nhất là ra đi bằng sự nhàm chán. Lìa bỏ thân người như lìa bỏ 
chén đất vậy. Tê Hoàn Công, một ngày đứng nhìn cảnh đẹp câm tú của giang sơn 
đất nước mà ứa nước mắt. Quân thần hỏi lý do, vua nói, đất nước này đẹp thế mà 
một ngày nào đó phải ra đi. Tôi từng có cảm giác đó, tôi đi trên đất Thụy Sĩ mà 
ngậm ngùi, cái xứ sở như thế này mà mình còn lui tới thường xuyên được bao 
nhiêu năm nữa, sẽ có một ngày mình ra đi, mảnh đất dễ thương nảy như thế nào 
mình không còn biết nữa. Tôi nghĩ vậy tôi cũng tiếc. Sẽ có một ngày mình không 
còn năm trong tay mình những thứ mả mình có nữa. Ông Thiên tử nảy trong lúc 
hoảng loạn sợ hãi như vậy, và Đức Phật dạy ông tu tập Thất giác chi, tu tập 6 căn, 
lâu nay 6 căn của ông bỏ ngỏ, và rỐt TáO nhất là lìa bỏ mọi sự ở đời. Còn nắm níu 
là còn tiếc nuối và sợ hãi, sự ra đi với nắm níu sợ hãi thì làm sao đi cho ngọt. Chỉ 
với lời dạy ngắn gọn này ông đắc Tu-đả-hoàn, đảnh lễ Thế Tôn và biến mắt về 
trời. Bài kinh này kết thúc buổi giảng sáng hôm nay, bên đây đã đúng bảy ĐIỜ 
sáng, xin chào bà con và xin hẹn lại ngày thứ bảy. Các vị có biết không, có rất 
nhiều bữa tôi cứ trông tới buôi giảng vì tôi có nhiều chuyện muốn nói mà có 
nhiều bữa tôi lo đọc internet tôi quên, liếc đồng hồ một giờ mấy sáng tôi hết hồn, 
tôi nghĩ tại sao mình phải có cái lớp giảng trời ơi thế này, giờ này mà ngủ thì đã 
biết chừng nào. Đêm nay tôi đang ngủ ở Thụy Sĩ, trời lạnh ngủ đã không tưởng 
tượng được mà sáng phải thức dậy, nhưng mà nghĩ đó cũng là cái hy sinh. 


78 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Bài giảng ngày 16-8-2014 KAKUDHA (Kakudhasutta) 


Tôi nhớ một trong ba người con gái của Ma Vương, có một cô tên là AratI, nghĩa 
là “Bất Mãn”. Chữ Arati này nghĩa rất là hay, trong đời sống này như trong bài 
kinh này xác nhận, thái độ bất mãn chỉ có ở kẻ nào có niềm đam mê vui thú 
(nandi) trong chuyện đời, chứ còn bậc thánh như Đức Phật thì không có gì để 
Ngài đam mê, đối với Ngài thì gánh nặng sinh tử đã đặt xuống. chuyện nên làm 
đã làm. Người nào đã sông đến 90, 100 tuổi (không nói đến người đã lẫn, chỉ nói 
người sức khỏe bình thường) trong cuộc đời này thì còn gì để vui thú. Có một 
định nghĩa rất hay về tuôi già: ) trong chuyện đời, chứ còn bậc thánh như Đức 
Phật thì không có gì để Ngài đam mê, đối với Ngài thì gánh nặng sinh tử đã đặt 
xuống. chuyện nên làm đã làm. Người nào đã sông đến 90, 100 tuổi (không nói 
đến người đã lẫn, chỉ nói người sức khỏe bình thường) trong cuộc đời nảy thì còn 
gì để vui thú. Có một định nghĩa rất hay về tuôi già: Tuổi già là thời điểm mà 
người ta thấy ngày dài năm ngăn. Đối với họ khái niệm về năm bắt đầu mờ 
nhạt. Khi mình còn trẻ mình còn có những toan tính dự định trù hoạch về tương 
lai, hai năm nữa hoặc năm năm nữa sẽ làm øI. Còn tuổi 1à thì không nghĩ đến 
năm nữa, mà chỉ còn nghĩ đến tháng hoặc tuần hoặc ngày, vì vậy đối với họ năm 
rất ngăn, nhưng ngày dài vì ở cái tuổi này thấy ngày dài lê thê. Ở nhà quê miền 
Tây Nam bộ tôi có thấy những ông lão bà lão ngôi võng đưa kẽo kẹt, nghe tiếng 
thằn lăn tắc lưỡi, nghe tiếng còi tàu xa xa ngoài sông văng buổi trưa, tiếng gió 
thôi sau hè, ngồi chờ đợi mà không biết chờ đợi cái gì. Đem hình ảnh một ông cụ 
so sánh với bậc thánh thì kỳ quá nhưng Ngài đâu có gì để mất mà buồn, không có 
gì để trông đợi hay thất vọng, duyên còn thì sống vậy thôi, chuyện phải làm thì 
làm. Theo tôi đây là một trong những bài kinh có thể lấy làm kinh tụng mỗi ngày 
được. 


“Thiên tử Kakudha bạch Thể Tôn: 

-- Thưa Sa-môn, Ngài có hoan hỷ không? 

-- Ta được cải gì, này Hiển giả, mà Ta hoan hỷ? 

-- Nếu vậy, thưa Sa-môn, có phải Ngài sâu muộn ? 

-- Ta mòn mỏi cái gì, này Hiên giả, mà Ta sâu muộn? 


-- Vậy thời thưa Sa-môn, Ngài không hoan hỷ và không sâu muộn? 


79 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


-- Thật như vậy, này Hiển giả.” 


Ngài không có gì vui cũng không có gì buôn. Dòng luân hồi (Sømsara) xét một 
cách rốt ráo thì đó là sự lặp lại, sự tái hiện tẻ nhạt, buôn chán vô vị, người không 
biết gì còn có chỗ bất mãn đam mê chứ biết tới nơi tới chốn thì không có gì vui 
cũng không có gì buôn. Sđmsarangh1a là sự tái hiện, trùng phục, lặp lại một cách 
tẻ nhạt vô vị. Jean Paul Sartre cũng nhận xét giống vậy: nghĩa là sự tái hiện, trùng 
phục, lặp lại một cách tẻ nhạt vô vị. Jean Paul Sartre cũng nhận xét giống vậy: 
Đời sống là một hành trình mệt mỏi té nhạtvà ông thể hiện tư tưởng này trong 
tác phâm Buồn Nôn (The Nausea). Đối với ông thì cuộc đời không phải là cay. 
đắng hay là chỗ vui thú hưởng thụ mà là một chỗ tẻ nhạt. Người sông ở đời giông 
như người phải lê bước trên đường năng. buổi trưa, hay giống người vừa uống 
xong một tô nước muối lớn để nôn ra. Đầu ngày mà nói chuyện nghe có vẻ tiêu 
cực như vậy thi cũng nản nhưng có lúc trong đời sông mình phải có cái nhìn thật 
như vậy. Con người sông trong đời giống như con bò buổi sáng đi cày, đi kéo xe. 
Chúng ta là những con bò kéo xe trên cánh đồng sanh tử, lúc chiều về - buổi 
hoàng hôn của cuộc đời, thì ngồi chờ đợi cho đến lúc mình đi. Trên cánh đồng 
sinh tử năng nôi hay mưa dâu, chiều tối trở về nhà và mai sáng bắt đầu trên cánh 
đồng đó. Ở đây HT Minh Châu dịch thế này: “7a Sa-môn, Ngài có hoan hỷ 
không? 


”. Tôi muốn dịch lại bình dân hơn chỗ này: 7a sa môn ngài có gì vui không? 
Ngài có gì buôn không? 


Nói theo ngôn ngữ của mình dê nghe hơn. “7ø được gì mà ta vui, ta có gì mà ta 
buốn ”. Cái vui thú chỉ có ở người còn khả năng buôn chán bât mãn, và buôn 
chán bât mãn chỉ xảy ra với người còn có khả năng vui thú ham thích cái gì đó. 


Hôm trước tôi có nói, khổ và lạc là một cặp, ở đâu có lạc thì còn có khô. Trong 
thiền Chỉ, khi đạt tới tứ thiền rồi hành giả đoạn trừ cái hỷ, lạc đã đành, họ bỏ luôn 
cái khổ nữa. Tứ thiền, nói theo chỉ thiền thông thường (tâm tứ hỷ lạc định) thì 
không có khổ, tuy nhiên người chứng tứ thiền thì không còn khổ và lạc nữa, nói 
vê sinh lý thì (lúc đang trú trong tứ thiền) họ không còn hơi thở nữa. Đây là điểm 
rất đáng chú ý. Trong thiền Quán, khi hành giả chứng tới Nhị quả thì giảm nhẹ 
dục ái và sân, đạt tới Tam quả thì chấm dứt tuyệt đối dục ái và sân. Dục ái và sân 
cũng là một cặp. Rõ ràng khổ lạc, buôn vui, thích øhéí là một cặp, mình còn quá 
nhiều đam mê thì sẽ có nhiều bất mãn chờ sẵn mình. Người không còn đam mê 
thì bất mãn sẽ mắt đi. Có người tự cho rằng “tôi không thích gì hết”, nhưng nhìn 


80 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


kỹ lại đi chẳng qua là mình chưa tìm thấy cái món mình thích thôi, hoặc mình 
không sông trong điều kiện đề thích thú cái gì đó. Chỉ có Nhị quả trở lên thì 
người ta mới có quyên nói tôi không thích cái này không thích cái kia, mình chưa 
phải là thánh thì đừng nói không thích. Chẳng hạn như ông cậu ruột của ngài Xá 
Lợi Phất từng đến thưa với Đức Phật: Con không thích cái gì trên đời này hết. 
Đức Phật trả lời: Ngươi nói ngươi không thích gì hết, vậy ngươi có cảm thấy 
thích thủ hoan hỷ trong quan điểm của mình hay không? 


Ông thích chứ, ông thấy ông hay nên mới đến khoe với Đức Phật mà. Tô Đông 
Pha có một vị thầy vừa là người bạn thân là HT Phật Ấn, thường đàm đạo chuyện 
đời tâm đắc với nhau. Một lần ông cho người đem lại ngài Phật Ấn một cây quạt 
trong đó có viết hàng chữ “Bái phong xuy bắt động ` ý ông nói là bây giờ tám 
ngọn gió đời không làm ông lung lay. HT Phật Ấn cầm quạt lật phía sau viết mây 
chữ: “Sở đắc của ông không băng một cái hạ phong (đánh rắm) của ta nữa” rồi 
gởi quạt trả lại cho Tô Đông Pha. Tô Đông Pha là một học giả, thi hào, danh sĩ, 
chính khách đời Tống, khi thấy câu nảy, ông giận quá, liền kêu người đưa thuyền 
từ bên đây sông sang bên kia sông đề gặp ngài Phật Ấn, vừa cập bến thì gặp HT 
Phật Ấn đứng chờ và nói: Bát phong xuy bắt động mà chỉ một cú đánh rắm của 
ta lại thôi ông từ bên bờ kia qua tới bờ bên đây. Hôm nay bên Tàu có bức tranh 
cổ rất nồi tiếng, hình ảnh một ông sư đứng bên bến sông đón Người ăn mặc rất 
sang trọng từ dưới thuyền bước lên trên tay cầm cái quạt. Biết tích này thì mình 
biết ý nghĩa bức tranh này VỚI tựa đề Bát phong xuy bất động (Tám ngọn gió đời 
thôi không lung lay). Tôi rất tâm đắc với câu chuyện này, có nhiều khi mình cứ 
tưởng mình thâm thía tương chao, lén trùm mèn tắt đèn đóng cửa cho mình là 
Phật pháp thâm hậu nhưng nhiều khi chỉ một lời ra tiếng vào của một bà tám mà 
mình coi thường mình cũng sốc. Mình giảng pháp thì kêu người ta buông mà 
mình thì chất hết trong lòng ì ạch như xe bò chở đá. Đừng cười cụ Tô Đông Pha, 
tất cả chúng ta trong đời này cũng y chang như vậy, nhiều khi mình cứ nghĩ là bát 
phong xuy bất động nhưng một cú đánh răm của bà tám vô danh ít học nhiều khi 
cũng thôi chúng ta tơi bời hoa lá. Vì vậy ở đây đọc bài kinh này mới thấm một 
người như Đức Phật đã xác chứng: sự hân hoan thích chí chỉ có ở người còn có 
khả năng đau khô và đau khổ thất vọng bất mãn chỉ xảy đến ở người còn thích cái 
này cái kia. Cuộc đời này, muốn ăn xôi thì phải chịu đấm, khoái ngọt thì phải 
øặm cái đắng chớ không có cách chi mà lựa một bỏ một. Đức Phật là người 
không còn mê ngọt nên gặp đắng Ngài vẫn thản nhiên, chúng ta thì như em bé, ai 
xoa đầu khen ngoan cho đồ chơi thì khoái lắm, ai la ai mắng chịu không ni. 


81 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Nhìn nhiều góc độ, bài kệ này hay tuyệt vời. Nếu biết có vui thì có khổ, thà rằng 
đừng khô cũng đừng vuI. 


Trong Chú giải có câu này rất là hay: Trong Chú giải có câu này rất là hay: 
“Dukkhï sukham patthayati ” chỉ có người đang bị đau khô mới ước mong được 
sung sướng. Có một điểm nên chú ý là trong kinh hay nói tu hành là để nhắm đến 
cứu cánh an lạc giải thoát, niết-bàn là an lạc, 'an lạc” ở đây nếu theo hiểu nghĩa tự 
điển là không đúng. Cái gọi là 'an lạc” không phải là cảm giác mà chỉ là một cách 
nói. Ví dụ, “tôi chờ cho tụi nhỏ yên bê gia thất thì tôi mới khỏe được ”. Chữ 
“khỏe” này không hiểu theo nghĩa tự điển (bảnh, sung sức, không bịnh không 
đau...). Khỏe” ở đây có nghĩa là “yên”. Trong câu “cjử có người đau khổ mới 
câu mong hạnh phúc ” chữ “hạnh phúc? đây là hạnh phúc cảm giác. Tu hành là 
hướng đến sự châm dứt của danh sắc, chấm dứt của mọi hiện hữu, chớ không 
phải là tu để được sung sướng. Ước vọng viên tịch niết-bàn không phải là ước 
vọng sự hạnh phúc theo nghĩa thế gian mà là mong mỏi sự chấm dứt mọi hiện 
hữu. Dù đọc trong kinh thấy Đức Thế Tôn có đời sống an lạc thong dong, nhưng 
đó không phải là cứu cánh cao nhất, cứu cánh cao nhất không phải là cảm giác an 
lạc của Hữu dư niết-bàn mà là chấm dứt rốt ráo mọi thứ. “7ukkhï sukham 
pafthayari ” chỉ có người khỗ mới ham sướng. Đói bụng ăn mới thấy ngon, nóng 
nực mới ham mát, khát mới nghĩ đến việc uống nước. Trên đời này không có 
hạnh phúc mà chỉ có giải pháp và liệu pháp (resolution, therapy). Khát nước quá, 
ly nước là giải pháp, đói bụng quá, chén cơm là giải pháp; thương nhớ aI quá, gặp 
gỡ là giải pháp. Hạnh phúc chỉ là đáp ứng đòi hỏi trong lúc mình cho là đau khô. 
Khô là vẫn đề, hạnh phúc là giải pháp cho vấn đề đó, có điều giải pháp này không 
được lâu. Giải pháp này được Đức Phật gọi tên là “»ả»/””. Khi khô quá thì phản 
ứng của chúng ta là tìm đến 5ø hành. Nếu ví những vấn đề trong đời sống là 
chứng bệnh thì những nỗ lực của chúng ta chỉ là những liệu pháp. 


UTTARA (Uttarasutta) 
“Mạng sống bị dắt dẫn, 
Tuổi thọ chẳng là bao, 
Bị dẫn đến già nua, 
Không có nơi dừng bước. 
Ai đem tâm quán tưởng, 


82 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Sợ hãi tử vong này, 


Hãy làm các công đức, 


12 


Đưa đến chơn an lạc. 
Bài kinh này học rồi, đó là bài Bài kinh này học rồi, đó là bài Đưa đến đoạn tận. 
Vị này nói điều mà tất cả chúng ta đều biết và không cần giải thích nhiều, đời 
sông của mình rất là mong manh, ai cũng đang trên con đường đi đến tuôi già, cái 
chết, muốn cưỡng lại cũng không được luôn luôn bị đây về phía trước. Kẻ nào 
thường xuyên ghi nhớ tâm niệm được điều đó hãy tranh thủ làm các công đức, 
nếu đủ duyên thì thành thánh kiếp này nếu không thì cũng gieo được duyên lành 
cho đời sau kiếp khác, và trong lúc còn luân hỏi thì cũng ghé được vài chỗ dễ thở 
một chút. Phải nói một chuyện đáng sợ ở đây, đó là hôm nay những người ngồi 
trong room nảy, tôi không biết ai là ai, nhưng tôi nghĩ quí vị có điều kiện thời 
gian sức khỏe đề có thê ngồi họp mặt với nhau trong room nảy chứng tỏ quí vị 
cũng không phải là người khốn khó bế đắc lắm, các vị có một sự độc lập riêng tư 
tối thiêu nào đó mới có thể vào đây ngôi họp mặt với nhau, rất có thể có nhiều 
người thấy cuộc đời này đẹp bởi vì muốn gì được nấy mà. Thật ra chỉ cần mình 
chú ý đến một chữ thôi: “Ebola” là thấy run rồi. Vừa rồi ở Châu Phi có đại dịch 
Ebola và bịnh này lây kinh hoảng lắm nên người dân châu Phi vốn đã nghèo điều 
kiện giáo dục cũng không được khá nên họ có cách hành xử rất tệ đối với bệnh 
nhân mà họ nghi là bị Ebola. Có một cô bé 12 tuổi mà mẹ bị Ebola, khi xét 
nghiệm thì cô bé này cũng bị lây, trong nhà có ba mẹ con, em trai của cô thì 
không bị. Thế là người mẹ sau đó đã chết, người ta nhốt xác người mẹ cùng con 
bé trong ngôi nhà hoang ở ngoại ô như thê cô bé đã chết rồi. Ở đó cô bé kêu gào 
than khóc xin đồ ăn thức uống. Ây vậy mà người ta vì sợ lây bịnh, cộng với xã 
hội đói nghèo lâu ngày, tình người khô cằn đi, tình thương mỏi mòn rôi, nên 
người ta COI tiếng khóc của một con bé 12 tuổi đang đói khát bên xác chết dần 
thối rữa của người mẹ là bình thường. Đây là chưa nói địa ngục bàng sanh, chỉ 
nói thế giới loài người mà những chỗ đặc biệt như vậy đủ thấy khổ cỡ nảo. Chỉ 
cần tâm niệm vậy thôi là đủ thấy sợ rồi. Sanh già đau chết là bốn cái khô. Muốn 
không được là khổ, thương phải xa là khổ, ghét phải gần là khổ, khổ chỉ kế nhẹ 
nhàng thì không thấy lạnh người. Nhắc đến luân hồi là tôi sợ một số chuyện, đặc 
biệt không hiểu sao tôi sợ cảnh làm dâu. Tự nhiên sao mình thương một người 
đàn ông nào đó rồi về gánh vác toàn bộ chuyện gia đình của nhà họ. Ăn thì không 
dám ăn no, cười thì không dám cười lớn. Tôi nghĩ đến con thú nuôi làm thịt, 
khuya đang ngủ bị lùa ra ngoài lò sát sinh bị chích điện, nện búa, thọc huyết. Đầu 


83 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


hôm chúng ngủ đâu có biết đây là đêm cuối. Chưa kề nếu mình làm con gì đó 
trong rừng châu Phi rừng Amazon, nhìn trên máy bay thì đẹp nhưng thế giới của 
rừng thì đấu tranh sinh tồn kinh khủng thế nào. Những loài như hươu, nai, thỏ 
luôn phập phông hồi hộp chờ đợi những cú tát như trời giáng, móc họng, trào 
máu, đồ ruột. Chỉ riêng thế giới bàng sanh đã là kinh hoàng như vậy. Bài kệ này 
là như vậy đó. Cái quan trọng là “⁄44¡ đem tâm quản tưởng, Sợ hãi tử vong này ”. 
Trong Thanh Tịnh Đạo có mô tả: Mạng sống con người giống như một dòng suối 
cạn, mạng sống con người là cái gì đó rất bấp bênh. Sanh trên bờ có thể chết 
dưới nước, sanh xứ này có thể chết xứ kia, không biết! mình sống bao láu, chết 
kiểu nào, chết rôi đi về đâu. Đó là những điều phải tâm niệm thường xuyên. 


CÁP CÔ ĐỘC (Anäthapindikasutta) 

Bài kinh này đã giảng rồi. Trong bài kinh chúng ta học không nói rõ là a1, chỉ nói 
cầu kệ, còn ở đây thì nói rõ luôn: Lúc bây giờ Thiên tử Câp Cô Độc đã đên bên 
cạnh Thê Tôn và trình lên Ngài bài kệ này: 

“Đáy là rừng Kỳ Viên, 

Chỗ trú xứ Thánh chúng, 

Chỗ ở đẳng Pháp Vương, 

Khiến tâm con hoan hỷ. 

Nghiệp, minh và tâm pháp, 

Giới và tối thăng mạng, 


Trong Chú giải cũng không nhắc nhở gì bài kinh này hết. Bà con xem lại Chú 
giải của bài kinh Kỳ Viên (Jetavanasutta){ I ], sau bài kinh Trông Rừng 
(Vanaropasutta). 


"Nghiệp ` (kamma) ám chỉ cho maggøacefana là Tám sở ftrong thánh đạo. Với 
người không học A-ty-đàm chỉ nói đơn giản là “tâm thánh đạo” 


Minh ` (vJa) âm chỉ cho magøapanmna là Trí trong thánh đạo. 
“Tâm pháp ám chỉ cho samadhi-pakkhikadhamma tất cả những gì liên quan đến 


Định học. 


84 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


“Giới ': ám chỉ cho vãcãkammarmtäjnvä ba giới phần trong tám thánh đạo: chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. 


“Chính những diệu pháp ấy, 
Khiến chúng sanh thanh tịnh, 
Không phải vì dòng họ, 
Không phải vì tài sản `. 


Sự thanh tịnh hay giá trị của một người không phải do xuất thân của người đó. 
Sen có thể đi ra từ bùn, ngọc quý có thể đi ra từ đất đá tầm thường. Lửa của gỗ 
danh mộc hay gỗ tạp thì đều giống nhau. 


II. PHÁM CÁC NGOẠI ĐẠO 
SIVA (SÏvasutta) 
“Šiva” có nghĩa là 'safety°. Ai đọc sách bên Ấn Giáo có nhớ thần Siva? 


“Siva' nghĩa là “yên ổn", “an toàn”. “Siva” là một trong 72 từ đồng nghĩa gọi cho 
Niết- bàn. Có hiểu cái này mới biết tại sao Niết-bàn gọi là $/va. Nếu mình là bậc 
thánh thì chắc chắn là không bị đọa. Nếu là bậc thánh mà sông ở cõi Người thì 
mình biết chuyện gì sẽ xảy ra, còn mang thân thì còn có vẫn đè, biết nay mai bịnh 
øì, ai sẽ làm gì mình vv.. Còn phàm thì khỏi nói, hôm nay muốn đi du lịch nước 
này nước kia thì đi, đùng một cái tắt thở biết đi về đâu. Tôi thấy con gì di chuyển 
trên mặt đất là thấy ớn, nếu mình bị đọa làm con cá ngoài biển, con chim bay 
trong rừng còn đỡ, chứ làm con gì sông trong ống cống thì ớn quá, dòng luân hồi 
đâu biết mình đi về đâu. S/ø có nghĩa “an toàn là vì vậy. Phần chánh văn đơn 
giản dễ hiểu. 


Vị Thiên tử thưa với Đức Phật điều ông tâm đắc, ý ông nói gần với người lành thì 
được lợi chớ không mắt mát thiệt thòi gì hết. Câu cuối là khi gần người hiền biết 
pháp tánh của người hiền thì mình được sống sung sướng trong đời này. Đức 
Phật thấy cần điều chỉnh một chút: gần gũi người thiện, học hỏi đức tánh người 
thiện thì hay, nhưng không phải để được hưởng cái này cái kia. Ý nghĩa rốt ráo 
tối hậu của việc thân cận người lành chính là giải thoát khỏi mọi đau khổ. Gặp 
được chư Phật hiền thánh ở đời mà mình chỉ làm phước cầu quả nhân thiên thì 


85 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


chưa rốt ráo. Khi gặp được hiền thánh thì mình nên học hỏi hành trì chỉ để nhắm 
cứu cánh rốt ráo tôi hậu là châm dút sanh tử. 


Khi mình không thấy sợ sanh tử thì trong lòng mình mới mong sanh chỗ này chỗ 
kia, khi biết đạo rồi thì biết sự hiện hữu của mình thực chất là øì; hạnh phúc đau 
khổ thực chất là gì thì không còn mong mỏi có mặt nữa. Trong kinh điển Nguyên 
Thủy, năm cõi Tịnh Cư không phải như là mình tưởng tượng giống như năm cõi 
Phật. Đó là cõi của những bậc thánh nhưng năm cõi này không ngon lành øì hết 
mà chỉ dành cho những vị đi chậm, thay vì lên thắng tới Tứ quả, thì những vị này 
còn chút trục trặc mới về những cõi này. Cõi Ngũ Tịnh Cư này không phải là do 
người ta muốn mà là hết đường nên phải đi về đó. Nói theo sát sao rốt ráo trong 
kinh, những người được gọi là Phật tử bây giờ, chỉ được khoảng 1% Phật tử trên 
toàn thế giới, trong nhận xét của tôi, là thật sự nhàm chán sinh tử, thật sự ngắn 
ngầm sự hiện hữu trên đời này; số còn lại thì cũng mong sinh vỀ cõi này cối kia, 
còn đi chùa thì chỉ là tập quán gia đình, lâu ngày thành Phật tử có pháp danh, 
cũng hùn hạp ¡n kinh đúc chuông đúc tượng. Tuy nhiên, họ lạy Phật mà biết Phật 
bao nhiêu? 


Phật không phải là đắng cao siêu nào đó mình quỳ lạy mình xin phước. Phật 
nguyên thủy là người như chúng ta, sau khi thấy đời là khổ, ngán sợ sinh tử, 
thương yêu chúng sinh nên Ngài tu các công đức, đề trở thành một con người cái 
øì Ngài cũng biết, ai Ngài cũng thương, đức lành nào Ngài cũng có. Theo duyên 
nghiệp Ngài sông bao lâu thì hoằng pháp bấy lâu; gặp ai có duyên Ngài nói cho 
họ đắc quả thánh, Ngài không tu giùm họ mà chỉ khơi gợi nơi họ. Phải có gì cho 
Ngài khơi gợi chứ như mình là con số 0 to tướng thì Ngài lấy gì khơi gợi. Ngài 
chỉ giúp được người hữu duyên. Thưa thiệt với quí vị, bản thân tôi, tôi cũng có 
nhiều cái để tôi yêu đời lắm. Tôi chưa đủ trí tuệ để nhàm chán như Đức Phật đã 
dạy, tôi chỉ sợ có mặt ở nơi mình không khoái, sợ bị trôi vào bến bờ hắc ám mình 
không muốn, chỉ vì vậy mà sợ sinh tử chứ chưa đến mức sợ hiện hữu. Đúng ra 
mình chưa thật sự sợ cái tẻ nhạt buồn chán của luân hồi, nghĩa là nếu mình sanh 
ra làm một minh quân của xứ sở hùng cường dân giàu nước mạnh, mấy chục năm 
rồi mình cũng chết, rồi ông vua sau cũng là minh quân. Trong lịch sử nhân loại, 
minh quân bao giờ cũng 1% so với hôn quân. Chính phủ cà chớn bao giờ cũng 
nhiều hơn chính phủ đàng hoàng một trăm lần, luật của trời đất là vậy. Nghe nói 
chữ ““chính phủ” thì cứ yên tâm 99% là cà chớn rồi. Một điều lạ thế này, một con 
người vô cùng thông minh tốt bụng vị tha nhưng chỉ cần đưa quyên lực vô tay họ 
là 99% trở nên ác ngu, tham. Không cần nói sanh địa ngục sanh làm thú, sanh 
gặp nhà cầm quyên trời ơi đã lạnh người. Khi chưa ra gì họ nuôi lý tưởng nảo là 


86 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


dân tộc, đất nước, nảo là thế giới nào là khu vực... tới lúc ngồi vào ghế quyền 
lực, chuyện họ nghĩ đến chỉ có tiền và gái. Biết bao nhiêu đất nước mà cơ hội của 
dân tộc bị họ đây sang một bên chỉ vì ở đó họ không kiếm ăn được. Làm thì 
không được mà không giao cho nước ngoài, cứ chia chác với nhau, cầu thì chờ 
sập đường thì chờ hư. Chỉ nghĩ vậy mà không muốn luân hồi nữa. Bạn xấu lúc 
nào cũng nhiều hơn bạn tốt, người cai trị xâu bao giờ cũng nhiều hơn người cai trị 
tốt, đất lành bao giờ cũng ít hơn đất đữ, chuyện vui lúc nào cũng ít hơn chuyện 
buồn, đó là cái đáng sợ của dòng sinh tử. Vì vậy Đức Phật dạy gần người lành 
không phải để nhắm đến sự hưởng lạc mà gần họ đề học hỏi nhắm đến cứu cánh 
giải thoát mọi sanh tử. 


KHEMA (Khemasutta) 


Tiếng Päli, chữ “a//a” mà hiểu theo nghĩa “ngã chấp", “cái tôi” của triết học thì ít 
lắm, thường những ‹ chỗ này có nghĩa là “chính mình”. Ví dụ như trong 10 điều 
tâm niệm của vị xuất ø1a trong đó có điều là “chính ta”, thì ngài Minh Châu dịch 
là 'fự ngã : ““tự ngã[2]có chê trách ta về giới luật không đầy đủ chăng”, không 
biết vì sao ngài thích chữ đó lạ lùng. Ở đây ngài dịch là: “Kẻ ngu không trí tuệ, 
Lấy ngã làm kẻ thù ”, trong khi bản Pã]i sáng trưng: “ammifeneva affanã” nghĩa là 
“tự mình làm kẻ thù của mình”. Trong kinh Pháp Cú có câu: “Kẻ hù hại kẻ thủ, 
oan gia hại oan gia, không bằng tâm hướng tà, gây ác cho tự thân ”. Nghĩa là xưa 
giờ mình nghĩ người ta ghét mình người ta hại mình thật ra trên đời này người hại 
mình nhiều nhất chính là mình. Có tám trăm ông Đề Bà Đạt Đa cũng không làm 
gì được Đức Phật nhưng vì Ngài có một số nghiệp quá khứ cần phải trả, đến lúc 
trồ quả đành phải chịu. Không có ai làm gì được mình nếu mình không bị quả 
nghiệp xấu quá khứ. “Kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, không bằng tâm 
hướng tà, gây ác cho tự thân” chính là “arnieneva affanađ”, tự mình làm kẻ thù 
của mình. Mình giận người ta quá, mình tính ra tay phản ứng thì chỉ nhớ một 
chuyện thôi, Đức Phật dạy ”, tự mình làm kẻ thù của mình. Mình giận người ta 
quá, mình tính ra tay phản ứng thì chỉ nhớ một chuyện thôi, Đức Phật dạy “Kẻ 
phẫn nộ là người đang tự đào hồ chôn mình”. Dĩ nhiên mình còn phảm, có lúc 
mình nổi cơn điên chứ, nhưng lập tức phải nhớ, trong kinh Đức Phật dạy, khi 
mình bị khiêu khích, bị gây hắn, mình càng nổi giận chừng nảo thi càng làm kẻ 
thù thích chí vì họ thấy họ đã ra tay thành công. Họ muôn mình bị khổ nên họ 
làm vậy, nhưng nếu vì sự ra tay của họ mà mình nổi cơn thì mình đã tiếp tay cho 
họ thành công. Phương Tây có câu Dĩ nhiên mình còn phàm, có lúc mình nôi cơn 
điện chứ, nhưng lập tức phải nhớ, trong kinh Đức Phật dạy, khi mình bị khiêu 
khích, bị gây hân, mình càng nổi giận chừng nảo thì càng làm kẻ thù thích chí vì 


87 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


họ thấy họ đã ra tay thành công. Họ muốn mình bị khổ nên họ làm vậy, nhưng 
nếu vì sự ra tay của họ mà mình nổi cơn thì mình đã tiếp tay cho họ thành công. 
Phương Tây có câu: Giá trị của một người được đánh giá tương đương với 
cái øì có thể làm cho họ nỗi giận. Giá trị của một người luôn tương đương 
với cái gì họ thích và ghét, vui và buồn. Nhiều người nghe câu này khó chấp 
nhận. Một vị A-la-hán là người vô giá vì không có gì làm cho vị ấy thích hay 
hét. Mình có là tổng thống, thủ tướng hay giáo hoàng đi nữa hoàn toàn có thể bị 
cám dỗ hoặc thử thách bởi những chuyện không ra chỉ hết. Nhiều người tưởng 
chê gớm nhưng để làm cho họ nồi giận rất dễ, gọi là “chạm nọc”. Câu “Kẻ nơu 
không trí tuệ, Lấy ngã làm kẻ thù ” phải địch lại là “Kẻ ngu không trí tuệ, tự biển 
(mình) thành kẻ thù ””. 


“Tự làm các ắc nghiện, 
Đưa đên quả đăng cay”. 


"yam Rafva anufappai”: ác nghiệp là điều mình làm xong chỉ để lại di hậu là đau 
khổ. Di hậu gồm: 1. Ăn năn, hối tiếc, sợ hãi. 2. Pháp luật. 3. Bị kẻ thù. 4. Quả xấu 
đời sau. Ví dụ mình đi đánh, gạt, vu cáo người khác thì sẽ bị hoặc là bất an, hoặc 
bị pháp luật, hoặc nạn nhân của mình có để mình yên hay không, và quả xấu đời 
sau. 


Và nghiệp nào khéo làm, 
Làm xong, không nung nấu, 


“Na tam kamma1n katatna sadhu, yam kafva anufappdri ”; Không làm cái gì sau 
đó đề lại cho mình hôi hận 


“Yassa assumukho rodam, vipäkam pafisevati”. Ngay đời này thì đỗ nước mắt, 
đời sau thì phải đau khô. 


Tám vui, ý thoải mái, 

Vị ấy hưởng quả báo. 

Biết điều lợi cho mình, 
Làm trước điễu phải làm, 
Không tâm trạng đánh xe, 


88 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Kẻ trí lòng tỉnh tấn. 
Như người chủ đánh xe, 
Rời đại đạo thăng bằng, 
Leo lên đường lôi lõm, 
Uu tr nạn gẫy trục. 


Điều vị Thiên tử nhắc đến trong bài kệ này là hãy làm các việc lành. Làm lành là 
làm những điều øì mà sau khi làm xong không có gì phải sợ hãi, tiếc nuối, ăn năn, 
quả báo đời sau tuyệt vời. Trong đây vị Thiên tử có dùng hình ảnh mình không 
quen nhưng cũng phải biết: “Paikacceva tam kayirã” 


Pafikacceva ` “sự tiên liệu”. Trong đây cũng cho biết một đị bản là 
“pafigacceva ` Sông là phải có khả năng tiên liệu. Na sakaƒikacimfaya, không 
sông băng tâm trạng câu may. 


sakafika - “người đánh xe”. “Sakafikacinia : "tâm trạng cầu may”. Cầu may nghĩa 
là đi trên đường, gặp đường tốt thì mừng, đường có ô gà cũng chịu; ở đây nói tâm 
trạng bất an, tâm trạng phân vân. Đời sông là bất toại không như mình muốn, ghi 
nhớ như vậy đề khi gặp chuyện thì lòng vẫn bình thản. Dầu cuộc đời có ra sao đi 
nữa mình cũng phải có một kiểu đi an toàn, : “tâm trạng cầu may”. Cầu may 
nghĩa là đi trên đường, gặp đường tốt thì mừng, đường có ô gà cũng chịu; ở đây 
nói tâm trạng bất an, tâm trạng phân vân. Đời sống là bất toại không như mình 
muốn, ghi nhớ như vậy đề khi gặp chuyện thì lòng vẫn bình thản. Dầu cuộc đời 
có ra sao đi nữa mình cũng phải có một kiểu đi an toàn, không đi kiểu cầu may 
như người đánh xe. . Hãy luôn ghi nhớ đời là bất trắc nhưng riêng mình thì 
phải kiên định. Bản chất của cuộc đời là không tin cậy được nhưng mình 
không thể là người không tin cậy được. 


'akkhacchinna - “gãy trục". 


Sáng nay mình học nhiều lắm rồi, hẹn gặp lại bà con vào ngày thứ ba. Xin đảnh 
lê chư tăng, xIn chào các vị. 


89 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Bài giảng ngày 19-8-2014 SERI (SerTsutta) 


Hầu hết những bài còn lại của phâm Thiên Tử trùng với những bài mình đã học 
trong phâm Chư Thiên. Bài Seri mình đã học rôi (Kinh Đô An). Một vị Thiên tử 
hỏi câu này: 


“Cả hai loại Trời, Người, 
Đều ưa thích ăn uống, 

Có Dạ-xoa tên nào, 

Lại không thích ăn uống!” 


AI trên đời này cũng thích hưởng thụ, thích sự sở hữu, có aI trên đời này không 
như vậy hay không? 


Đức Phật trả lời: Có, với những người có nhiều niềm tin, thích bồ thí thì họ 
không thích sở hữu, không thích hưởng thụ cho riêng mình. Chúng tôi còn nhớ đã 
có trích đoạn kinh: Này các Tỳ kheo, nêu mà các ngươi hiểu được quả báo bố thí 
như là ta hiểu thì cho đến một miếng ăn cuối cùng dành cho mình thì các ngươi 
cũng không đành lòng mà ăn.... Ở đây chỉ khác một chút, vị Thiên tử kể lại 
chuyện xưa, ông là một vị vua rất hào sảng rộng tay làm phước thoải mái, theo 
Chú giải nói rằng, trong kiếp đó do sống hiền thiện rộng rãi tự nhiên ông có được 
trí gọI là “kammassakatañana”: trí tuệ về nghiệp lý, tin và hiểu được rằng mọi 
người có nghiệp riêng. 


Đức Phật dạy rằng ta chưa từng thấy một ngoại đạo (những người đi theo đường 
lỗi sai lầm) nào khi chết được sanh thiên ngoại trừ những người Kammavaädi 
(người tin lý nghiệp báo). Đây là chuyện rất quan trọng. Mình phải cảm kích 
những vị tiền bối ngày xưa trong lịch sử PG đã đem PG từ Ấn Độ, Tích Lan đi 
truyền bá các xứ Á Châu để cho hôm nay có những vùng đất mà người dân có thê 
là không biết chữ nhưng họ cũng biết sợ tội, cũng ham làm phước, chăng hạn như 
người VN mình. Tôi khổ tâm ở chỗ nói ra người ta nói tôi phản động chống đối, 
người ta nghĩ rằng mình lợi dụng tôn giáo nói qua chính trị thì không tốt. Chỉ trừ 
sau 1975 vấn đẻ đạo đức tôn giáo không được đây mạnh chứ trước đó trong 
trường lớp có bộ sách như Quốc văn Giáo Khoa Thư, trong đó không nói rõ Phật 
tiên, thánh hiền gì hết nhưng vấn đề đức dục thì coi nặng về nhân quả. Sau 75 thì 
chỉ được học những gương anh hùng mang tính cách chính trị. Tuôi trẻ mà học 


90 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


như vậy thì lớn lên những hình ảnh đó, về mặt chính trị thì ok nhưng không đủ đề 
xây dựng nhân cách đạo đức. Một kho tàng nên tảng văn hóa đạo đức bị hủy 
hoại, rât là tiệc. Niêm tin vào lý nhân quả sẽ làm cho xã hội đẹp hơn. 


Ông vua này sống đẹp lâu ngày thì ông thắm. Khi mình có lòng yêu cái thiện, tự 
nhiên có lúc mình nhận ra được cái hay của nó. Ví dụ có một thời gian khá dài 
trước ngày rời VN tôi đâu có biết uống trà, trước khi rời VN vài năm tôi chỉ uống 
trà mấy vị đi Đài Loan về cho rất ngon nhưng uống không có lợi gì hết, sau này 
tôi đi châu Âu nhiều người ta khuyên tôi nên uống trà xanh. Trà xanh không ướp 
hóa chất, và giảm mỡ. Tôi uống lâu ngày mới nhận ra rất nhiều cái lợi. Khi mình 
chìm sâu trong một điều gì đó mình sẽ thấy cái hay của nó. Ông vua này sống 
nhiều năm trong tính thần hảo sảng rộng rãi ông cảm nhận vị ngọt của nó giông 
như uống trà xanh lâu ngày thì thấy cái hay của nó. Bản thân ông là người rộng 
tay làm phước lại tạo điều kiện cho người khác làm phước, hôm nay ông trở 
thành vị Thiên tử xuống hầu Phật và kế chuyện xưa. Đó là nội dung bài kinh Seri. 


GHATIKARA (Ghafikãrasutta) 


Ghatikara là một vị cư sĩ thời Đức Phật Ca Diệp, đã chứng được Tam quả và cha 
mẹ đều bị mù. Vị này vì có lòng đại hiểu muốn nuôi dưỡng cha mẹ nên không 
xuất gia mà ở ngoài đời để tiện chăm sóc song thân. Vẫn là cư sĩ nhưng là một vị 
thánh Tam quả và trong vai trò một người cư sĩ, Ghaftikara có mối quan hệ thân 
tình rất sâu đậm với một cậu công tử nhà giàu tên là Jotipala, Jotipala chính là Bồ 
tát người về sau trở thành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tuy giàu nghèo khác nhau 
nhưng chí hướng tu hành giải thoát giống nhau, sau đó Ghafikãra chết sanh về cõi 
Tịnh Cư, còn công tử Jotipãla xuất gia thành vị tỳ kheo thuộc lòng Tam tạng 
nhưng do nuôi hạnh nguyện Chánh Đăng Chánh Các nên không đắc gì hết. Bên 
Nam Tông nói rằng trước khi thành Phật không đắc gì hết, còn Bắc Tông thì 
khác, Bắc Tông thì nói rằng đắc A-la-hán xong vẫn có thể nguyện thành bồ tát 
nghĩa là vẫn có thê luân hồi, A-la-hán vẫn có thể còn phiền não chấp này chấp 
kia. Bắc Tông có cái đặc biệt là có khi tôn sùng vị nào đó họ đây lên mây, có khi 
dìm A-la-hán xuống tới sình. Chẳng hạn họ khen HT Tuyên Hóa, khen HT Thiền 
Tâm VN, khen mà mình thấy những vị ấy đạt đến cảnh giới như nhiên bất động, 
có lúc đìm mây vị khác như ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, họ nói một hồi 
đến nỗi tôi thấy như các vị ấy còn... thua tôi nữa. Chẳng hạn như khi mẹ tôi chết 
tôi chưa khóc, trong khi đó ngài Mục Kiền Liên đem chén cơm đến cho mẹ ăn, 
mẹ không ăn thì ngài khóc. Bên Nam Tông nói sau khi chết rồi, Jotipãla luân hồi 
sa đọa rất nhiều lần, từ đời Đức Phật Ca Diếp đến khi ngài thành Phật Thích Ca 


91 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Mâu Nị, ngài phải trải qua nhiều kiếp sống và trải nhiều kiếp sa đọa chứ không 
phải giống như Bồ Tát Di Lặc, đây là do sự thúc đầy của nghiệp. Phải hiểu ngầm 
là do Bồ Tát Di Lặc đi một đoạn đường quá dài hạnh tinh tấn. Có thê hiểu thế 
này, một người trước khi bước lên xe đò, anh ta có lội ruộng, chân dính sình, khi 
lên xe đi một quãng đường dài thì sình sẽ khô đi và rớt hết; trong khi đó, người 
khác cũng chân dính sình mà ngồi trên xe một quãng đường ngăn thì sình chưa 
kịp khô nên khi họ bước xuống xe, sình dính chân vẫn còn ướt. Có thê hiểu 
trường hợp Bồ Tát Thích Ca và Di Lặc cũng giống vậy. Thời gian Bồ Tát Thích 
Ca tu Ba-la-mật chỉ bằng một phần tư thời gian tu của Bồ Tát Di Lặc nên trước 
khi ngài thành Phật, những nghiệp cũ ngài chưa rũ sạch. Bồ Tát Di Lặc tu thời 
gian gâp bốn lần, Ngài là hạnh tính tấn, Ngài tu chậm lắm. Ngài là vị Bồ tát chỉ 
biết làm thiện, cảng lúc càng gần với Phật quả thì thiện càng nhiều và ác cảng ít 
dần ít dần, vì Ngài đi quá chậm nên bao nhiêu bùn sình rớt sạch. Bồ Tát Thích Ca 
thì quá nhanh nên còn sót nhiều nghiệp lẻ tẻ, ví dụ Ngài bị vu oan giá họa. Tôi 
nhớ hoài chuyện cách đây 10 năm về trước, tôi nói (trong room paltalk) rằng theo 
trong kinh Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni khổ hạnh 6 năm là do nghiệp cũ của Ngài, 

có một ông (người VN mình) tự nhiên tưởng tượng là do tôi nghĩ ra, ống nói 
không đồng ý cách nói đó. Ông nói rằng theo ông nghĩ 6 năm khổ hạnh là do 
lòng đại bị. Tôi không nói cách hiểu đó là sai 100%, nhưng nên nhớ Trắng Ngài có 
thể lựa chọn thì Ngài đâu có ngu đại gì kéo dài thời gian khổ hạnh. Ông â ây nói 
Ngài khổ hạnh đề làm gương cho chúng sanh. Theo cách nói đó thì thấy hay, 
nhưng tại sao Ngài không lựa chọn thành Phật sớm hơn 6 năm để có thể giúp 
được nhiều người hơn, việc øì lại khô hạnh 6 năm chỉ để làm gương? 


Hãy tưởng tượng một anh chàng sinh viên y khoa, thay vì có thể làm bác sĩ, anh 
ta cô ý kéo dài thêm 6 năm nữa đề làm gương học tập cho sinh viên khác thấy 
răng, lẽ ra tôi có thê mở phòng mạch, làm bác sĩ nhưng tôi kéo dài thời gian để 
các bạn noi gương học tập của tôi. Nếu có đủ điều kiện làm bác sĩ thì cứ làm chứ, 
lấy những gì mình có để làm phước giúp đời chứ sao lại kéo dài thời gian khổ 
cực đề làm gương cho người khác, nghe thì hay nhưng ngẫm thì thiếu thông 
minh. Tôi là người VN mà tôi thấy dân tộc mình có nhiều cái lạ đặc biệt. Người 
Âu Mỹ cũng nghiên cứu Phật pháp mà họ rất nhiều công trình, còn người mình 
thì Tỳ Bà Sa mãi tới hôm nay mới chịu dịch mà mở miệng ra thì đòi mình có 
2000 năm lịch sử PG... 


JANTTU (Jantusutta) 


92 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Bài kinh Jantu này có nội dung là lời ngậm ngùi của một vị Thiên tử khi nhìn tình 
hình chư tăng vào thời gian cuối đời của Đức Phật. Trong đời hoằng pháp của 
Đức Phật Thích Ca Mâu NI, 45 năm, được chia thành ba giai đoạn: I5 năm đầu 
sau khi Thế Tôn thành đạo, gọi là sơ giác thời (adibodhikãla); 15 năm giữa là 
trung giác thời (majjhijabodhikäla); 15 năm cuối là gọi là hậu giác thời 
(pariyosabodhikala). Nghĩa là, 15 năm đầu sau khi Ngài thành đạo, giáo hội phải 
nói là 10/10 điểm. Vào hạ thứ 12, từ năm Ngài 35 tuôi cộng thêm 12 năm nữa là 
năm Ngài 47 tuổi, vẫn chưa cấm chế giới luật, tức là một hệ thống giáo đoàn kéo 
dài suốt 10 năm mà không cần nội quy gì cả. Không hè có tổ chức nào suốt 10 
năm trời như vậy không cần một dòng thanh quy nội quy nào hết, mà thành viên 
trong tô chức đó đều toàn hảo. Theo Chú giải, Thế Tôn như thế nào thì các tỳ 
kheo như thế ây, họ ăn theo Phật, đi theo Phật, đứng năm ngồi theo Phật, sinh 
hoạt như Phật, mọi thứ giống hệt như Phật. Từ từ mới xuất hiện những người 
mến mộ Đức Phật quá, vì cầu đạo giải thoát nên họ xuất gia theo Phật nhưng buổi 
chiều đói bụng nên họ ôm bát đi xin, người ta vẫn cúng dường bình thường. Ngài 
không hè cắm giới luật gì hết vì lúc đó tuyệt đại đa sô tăng chúng không có vân 
đề. Mười lăm năm tiếp theo bắt đầu nảy sinh vận đề. Trong tăng chúng càng lúc 
thành phần xuất gia càng phức tạp dần, nhu cầu lý tưởng xuất - gia không còn tình 
tuyên như buổi đầu. Họ mang theo vào đạo tất cả những rối rắm của đời và từ đó 
mới nảy sinh ra lý do để Thế Tôn cắm chế giới luật. 


Chính vì vậy ông Jantu này mới đến đọc bài kệ cho Thế Tôn, ý ông nói những ai 
sông phóng dật thì giông như xác chêt, còn những aI không phóng dật thì ông xin 
quỳ lạy. 


Các Tỷ-kheo thuở xưa, 
Sống thật chơn an lạc, 
Họ thật là đệ tử, 

Bậc Đại Giác Cù-đàm. 
Không ham tìm món ăn, 
Không ham tìm chỗ trú, 
Biết đời là vô thường, 
Họ chấm dứt khổ đau. 


93 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Nay thì sao? 

Nay tự làm ác hạnh, 

Như thôn trưởng trong làng. 
Họ ăn, ăn ngả gục, 

Thẻm khát vật nhà người. 
Con vái chào chúng Tăng, 
Đảnh lễ một vải vị 

Kẻ khác, sông vất VƯỞNG, 
Không chỉ đạo, hướng dẫn. 
Họ giống như thân thê 

Kẻ chết bị quăng bỏ. 
Những ai sống phóng dật, 
Vì họ con nói lên, 

Những ai không phóng dật, 
Chân thành, con đảnh lễ. 


Trong Chú giải nói thêm, ngày vị Thiên tử đến đọc bài kệ là ngày rằm. Bình 
thường các vị tỳ kheo sông rải rác, ông không thấy sốc; bữa đó ông ' thấy hình ảnh 
hội họp của những vị tỳ kheo không trong sạch làm ông sốc. Từ chỗ bị sốc ông 
mới thưa chuyện với Thế Tôn. 


Khi Đức Thế Tôn niết-bàn rồi, ngài Änanda sống thêm 40 năm nữa, nghĩa là ngài 
Änanda tịch vào năm 120 tuôi. Lúc đó tình hình giáo hội càng lúc càng bi đát thê 
thảm, những tỳ kheo dị kiến (những quan điểm về giáo lý dẫn đến tà kiến và dị 
kiến dẫn đến bất đồng về giới luật) hiểu sai Phật pháp. Ngài Änanda có câu kệ 
cảm thán thế này: Đạo sư nay không còn nữa, những huynh đệ hiền thiện của ta 
(ngài Rahula, Mục Kiền Liên, Xá Lợi Phất) ngày xưa nay cũng không còn nữa, 
bây giờ ta chỉ còn làm bạn được với pháp môn thân hành niệm (Kãyagatasati). Sẽ 


94 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


có một lúc nào đó nếu mình là một nhà sư hay cư sĩ, nhìn quanh sẽ thấy người 
bạn đề mình chia sẻ Phật pháp không còn nữa, người chung quanh thì mình 
không phục, hoặc họ không có cách nghĩ giống như mình. Vì vậy, đây là lúc cơ 
hội học Phật pháp rất là tốt. Trong Tăng Chi có câu mà tôi thấm thía: Này các tỳ 
kheo, đây là thời điểm thích hợp nhất đề các ngươi tinh tấn nỗ lực thiền định, nỗ 
lực tu tập, đó là thời điểm các ngươi còn trẻ còn khỏe chưa có bệnh hoạn, tăng 
chúng chưa chia rẽ nhau, thời điểm nhân gian chưa có chiến tranh loạn lạc, thời 
điểm mà các ngươi còn khát thực dễ dàng... 


Trong bài kệ này, vị Thiên tử Jantu nhìn thấy một số tệ trạng trong tăng chúng 
nên cảm thấy buồn và thưa với Đức Phật. Ông so sánh những vị tỳ kheo thời 
trước, vào lúc Thế Tôn mới thành đạo và những vị tỳ kheo thời Thế Tôn sắp niết- 
bàn. Giáo hội đã có những thay đổi rất lớn. Sự có mặt của một đoàn thể thánh 
chúng cũng là sự tồn tại của pháp hữu vi, đã là pháp hữu vi thì sẽ có lúc này lúc 
khác. Tôi nhớ ngài Vicittasara, người được xem là vị tinh thông Tam tạng của 
Miễn Điện, được thủ tướng Miễn Điện thỉnh viết bộ biên niên sử chư Phật 
(Chronicles ofthe Buddhas, tám cuốn), bộ này dịch ra tiếng Việt được thì quý 
biết bao nhiêu, nếu dịch sang tiếng Việt thì tôi nghĩ không dưới 6000 trang khổ 
19 x 23. Bộ này kể về những chuyện liên quan đến 25 vị Chánh Đăng Giác. Tôi 
thích bộ này vì mỗi lần kể xong câu chuyện về một Đức Phật thì ngài đúc kết một 
câu là: Đức Thế Tôn ấy nay đã niết-bàn và chúng thanh văn đệ tử cũng không 
còn nữa, các pháp hữu vi đã vô thường đã đi vào quá khứ. Mỗi lần kết thúc câu 
chuyện về Đức Phật thì ngài luôn kết thúc bằng câu đó lặp đi lặp lại. Tôi nghĩ đó 
là dấu ấn rất ấn tượng, rất đẹp. Trên đời này đầu có chuyện gì âm ï cho bằng sự ra 
đời của vị Chánh Đăng Chánh Giác, chấn động nhiều ngàn vũ trụ, vậy mà theo 
thời gian sự ầm ï đó cũng lắng im chìm sâu vào sự quên lãng của cuộc đời và 
dòng chảy nhân gian mãi hoài trôi đi trôi tới, mọi thứ đi vào lãng quên không ai 
còn biết, còn nhắc nhở gì tới. Hôm nay chúng ta còn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, 
còn giáo pháp của Ngài, chúng ta còn biết Đức Phật Anomadassi, vị đã thọ ký 
cho ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên; Đức Phật Nhiên Đăng, người đã thọ 
ký cho Bồ tát Thích Ca Mâu Ni; Đức Phật Ca Diếp một vị Phật trước Phật Thích 
Ca Mâu Ni...vv nếu không có Phật Thích Ca thì sự ra đời của các vị Phật ấy 
chìm xuồng luôn, nói chi là danh lợi của chúng ta. Hitler, Pol Pot, Mao Trạch 
Đông, Winston Churchill, Charles De Gaulle v.v... tắt cả chìm vào quên lãng, 
chìm vào quá khứ. 


ROHTTA (Rohitassasutta) 


95 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Xin thưa với bà con, tôi rất lây làm ngạc nhiên và rất lẫy làm tiếc là thiên hạ trích 
bài kinh Rohita rất nhiều chỗ, nhưng có một câu tôi không hè thấy trích dẫn mà 
chỉ thấy trong Chú giải thôi. Điều đó cho thấy thiên hạ rất sợ kinh cắn không đám 
nghiên cứu. Bài kinh Rohita rất sâu đù đọc lướt qua không thấy gì hết. 


Bài kinh này kế câu chuyện một vị Thiên tử đến hầu Phật và kề lại chuyện xưa: 
Ngày xưa con từng là người đắc thiền, có thần thông, con cũng có tâm nguyện là 
với khả năng thần thông của mình con sẽ đi tìm đến cái chỗ gọi là tận cùng của 
thế giới. Người bình thường thì không có khả năng, còn với một người có thần 
thông như mình thì có thê đi tìm đến chỗ nào đừng có khổ như là thế giới mình 
đang sông nữa; làm sao tìm được chỗ nào đừng có giả bịnh, chết, đời đời trường 
sanh bất tử sông sung sướng vui vẻ không sầu muộn như thế giới mình thấy. Với 
thần thông đó con đi cùng trời cuối đất, nhưng dọc đường, “antarava kalañnkato', 
con đã chết trước khi con có thể biết được mọi sự. Con có thần thông, con có thê 
đi giữa hư không tốc độ nhanh như là mũi tên. Nói theo mình bây giờ thì đi bằng 
tốc độ ánh sáng, ngày xưa thì đi nhanh như mũi tên. Cuối cùng thì đi chưa tới đâu 
không đủ tuôi thọ, ông đã chết đọc đường. Bài kệ này sâu ở chỗ nào? 


1. Không thê nào nghĩ về thế giới này băng cái nhìn trẻ con, cân đong đo lường 
thê giới này băng khái niệm thông thường. Nêu nói thê giới này là có biên giới thì 
bên ngoài biên giới đó là cái gì? 


Nếu nói thế giới này là hữu biên thì bên ngoài tám ngàn, chín ngàn tỷ cái vũ trụ, 
là cái gì. Không thê nào nghĩ vê thê giới này theo cách nghĩ thông thường của 
mình được 


2. Mình sinh ra trong một thế giới hữu hạn. Tắm thân mình nặng bao nhiêu ký lô, 
đó là hữu hạn. Tuôi thọ của mình cũng có hạn định. Ngôi nhà mình rộng bao 
nhiêu mét vuông, số tiền mình sở hữu được trong nhà băng là bao nhiêu tiền. Đất 
nước xứ sở của mình rộng bao nhiêu mét vuông, cũng là hạn định. Trọng lượng 
của trái đất, đường kính của địa cầu này người fa tính được. Tuổi thọ của viên 
kim cương, của mâu hóa thạch, tính được hết. Điều đó có nghĩa rằng là chúng ta 
đang sông trong thế giới của những con số, điều đó đã ¡n sâu vào óc mình quen 
rồi, nên mình suy diễn mọi thứ bằng các cân đong đo đếm theo cách thức thuần 
vật lý. 


Bài kinh này cho thây chuyện rất quan trọng đó là làm ơn bỏ cách nghĩ đó đi. 
Đừng tiệp tục suy nghĩ mọi chuyện theo khuôn cũ. Chăng hạn như, khái nệm 
thời gian của giáo lý duyên khởi, độc đáo ở một chô, cái gọi là quá khứ, cái gọi là 


96 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


hiện tại, cái gọi là vị lai trong giáo lý duyên khởi không hè giống như là khái 
niệm tam thế ở chỗ khác — “chỗ khác? nghĩa là bên ngoài giáo lý duyên khởi. 
Ngay trong đời sống này của mình có cái được gọi là vị lai, có cái được gọi là quá 
khứ, có cái được gọi là hiện tại, và cái quá khứ trong duyên khởi, trong trường 
hợp cần, nó vẫn có thê được gọi là hiện tại, nó vẫn có thê được gọi là vị lai, và cái 
vị lai trong dòng duyên khởi, nếu cần, trong một trường hợp phân tích nào đó, 
mình vẫn có thể gọi cái vị lai đó là quá khứ là hiện tại, và cái hiện tại nào đó 
trong dòng duyên khởi mình vẫn có thê gọi nó là vị lai hay quá khứ. Nói chung 
là, một quá khứ trong dòng duyên khởi vẫn có thê gọi là vị lai hay hiện tại, và cái 
hiện tại trong dòng duyên khởi mình vẫn có thê gọi nó là quá khứ hay vị lai và cái 
vị lai trong dòng duyên khởi mình vẫn có thê gọi nó là quá khứ hay hiện tại. Khái 
niệm thời gian trong dòng duyên khởi đặc biệt sâu sắc chỗ đó, cho nên trong bài 
kinh này chúng ta nhớ thế này: Trên đời này có hai cách để châm dứt hoải nghi: 
1. Đi tìm câu trả lời. 2. Không nghĩ đến nó nữa. Không nghĩ đến nó nữa cũng là 
một cách chấm dứt hoài nghi. Ví dụ người bị trúng tên, nếu thông minh thì 
chuyện đầu tiên là phải chữa trị vết thương chớ không ai vào thời khắc nguy kịch 
đó mà từ chối mọi chữa trị và cứ đòi hỏi tìm kẻ nào đã bắn mình... Cũng vậy, 
nếu một người thực sự chán sợ sinh tử, coi năm uẫn này là gánh nặng thì họ 
không có thời gian nghĩ nhiều đến những chuyện khác ngoài chuyện giải thoát. 
Chuyện đầu tiên là sông trăm tuổi rồi mình tắt thở đi về đâu; làm sao mà mình 
không còn khổ bởi điều mình thích và điều mình ghét nữa, cái đó mới là quan 
trọng. Toàn bộ cái khổ của mình đều đi ra từ cái mình thích và cái mình ghét. Nói 
gọn nữa thì cái khô đi ra từ cái mình thích - tham ái, có thích mới có chét, rồi từ 
đó mới đẻ ra các khô. Phải chịu đựng cái mình không ưa là khổ, không được cái 
mình thích cũng là khổ. Vấn đề là làm sao gặp cảnh trần tâm mình không bị ảnh 
hưởng, tác động. Trước mắt không còn đề cho cái thích cái ghét làm khô mình 
nữa, và làm sao sau khi tắt thở rồi mình không còn khổ nữa. Khi mình thấy hai 
điều đó là quan trọng thì tất cả những chuyện khác đều là chuyện vu vơ. 


Rất nhiều người đến hỏi Đức Phật: Bạch Thế Tôn thế giới này là vô biên hay hữu 
biên, chúng sanh sẽ ra sao sau khi chêt. Xưa giờ Đức Phật chỉ có ba cách trả lời: 


1. Im lặng. Bởi vì Ngài biết có nhiều người nói ra cho họ, họ hiểu không nổi. 
Không cần nói chuyện cao siêu, chỉ cần Ngài giải thích vũ trụ này theo khoa học 
hiện đại thì có bao nhiêu người hiểu Ngài. Nếu Ngài không giải thích bằng Phật 
trí mà bằng kiến thức của ông Stephen Hawking thì có bao nhiêu người hiểu 
Ngài? 


97 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Tôi nhớ ông Charlie Chaplin viết cho ông A. Einstein một cái thư khen “Ngài vĩ 
đại vì thuyết tương đối của ngài không bao nhiêu người hiểu”. Einstein hồi âm: 
“Ngài vĩ đại ở chỗ bao nhiêu kịch câm của ngài, aI cũng hiểu được”. Thời đó sao 
người ta hiểu nổi, trọng lượng là trọng lượng, tốc độ là tốc độ, khối lượng là khối 
lượng vậy mà năm 1905 ông dám tuyên bồ cái gì cũng là tương đối. Trọng lượng 
sẽ thay đôi ở một tốc độ nào đó, và mọi thứ lâu, mau, lớn, nhỏ, nhanh, chậm 
trong đời không phải là những hăng số bất biến mà là những giá trị có thể thay 
đổi trong điều kiện nào đó. Đây là quan điểm rất xa lạ với thời đó nhưng lại gần 
với PG. Trong PG thì lâu, mau, lớn, nhỏ, nhanh, chậm là cái gì đó tương đối. Có 
người yêu cầu ông cho minh họa về thuyết tương đối, ông nói: một nhúm tóc trên 
đầu là ít nhưng một sợi tóc trong ly nước là nhiều. Chỉ riêng học thuyết tương đối 
đã là xa lạ và khó hiểu đối với người thời nay nói chỉ là thời Đức Phật, nêu Ngài 
có giải thích về thế giới vũ trụ này theo quan điểm khoa học đã có mấy ai hiểu 
nói chỉ là Ngài giải thích thế giới này theo tuệ giác của một vị Chánh Đăng Giác. 


2. Với người hữu duyên thì Ngài lựa chọn cách trả lời cho họ. Có lúc Ngài trả lời 
bằng cách hỏi ngược lại, có người Ngài giải thích do hạnh nghiệp, có người Ngài 
hỏi, sắc uân là thường hay vô thường, cái gì vô thường là khổ hay lạc, cái gì là 
khổ thì có hợp lý chăng khi ta nói cái đó là tôi, là của tôi 


Khi Ngài phân tích vẫn đề ra như vậy, thì họ thấy thắc mắc của họ là ngớ ngắn. 
Thấy cái tôi là quan trọng, thấy giọt sương trên ngọn cỏ là lớn chuyện thì mới 
thắc mắc chứ còn khi hiệu mọi thứ không là gì hết thì thắc mắc chi nữa. 


Tôi nhớ năm 1992, cách đây gần 20 năm, tôi có một lớp A-ty-đàm ở Mỹ Thuận, 
chỗ tôi ngôi là sân gạch Tàu có cây trứng cá, ngó xéo xéo kế bên là một con rạch 
nước đục ngầu, toàn lục bình, ô rô, điên điển. Nói đến chuyện Đức Phật từ chối 
trả lời những câu hỏi siêu hình, tôi đã dùng ví dụ này, mà đến bây giờ tôi vẫn còn 
tâm đặc, tôi hỏi họ: Theo các vị, ở dưới con rạch này có bao nhiêu con cá, có bao 
nhiêu con tép, hai bên mép bờ có bao nhiêu cọng ô rô điên điển, bao nhiêu con 
ruôi con muỗi? 


Biết được điều đó không dễ, nhưng các vị có muốn biết hay không? 


Họ cười: Biêt đê làm gì. Tôi chỉ ngoài sân: Quí vị có muôn biệt dưới miêng gạch 
Tàu này có bao nhiêu hạt cát? 


Tất nhiên là không, chuyện vô ích. Khi mình nhìn thế giới này như những nắm 
cát thì mình không còn thắc mặc nữa, chuyện quan trọng là thân mình khô phải lo 


98 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


trước. Còn những chuyện khác biết thêm thì: Thân như điện ảnh hữu hoàn vô, 
Vạn mộc xuân vinh thu hựu khô. Mọi thứ chỉ là tuông hát, vở kịch mong manh 
phù du, là giọt sương đâu cỏ, là ánh chớp chiêu tà chứ chăng là gì hêt. 


3. Có lúc Đức Phật nói rằng: Ở đây ta không trả lời những vấn đề đó mà ta chỉ 
nói rằng vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc ... sầu bi 
khổ ưu não. Này du sĩ, ngay khi người ta còn sống mà mình còn không tìm thấy 
được một chúng sanh ở đó thì nói gì đến chuyện đời sau kiếp khác ở đó có ai, 
người đó là ai. Nhìn ra không còn chúng sanh nào theo cách nghĩ thông thường 
của mình nữa mà tất cả chỉ là dòng chảy của những đơn vị pháp giới rất phù du. 


Hiểu được dòng duyên khởi, hiểu được lý Tam tướng như vậy, hiểu được sự 
mong manh ảo hóa của năm uầấn như vậy thì mình không còn thắc mắc nữa. 


Bài kinh Rohita này nhắc chúng ta rất nhiều chuyện: 

- Để lìa bỏ hoài nghi thì một là đi tìm câu trả lời, hai là đừng nghĩ đến nó nữa. 
- Hiểu được nó là gì thì không còn thắc mắc những khía cạnh vớ vẫn nữa. 

- Thế giới này có thê hiểu nó nhưng không theo cách cũ xì và trẻ con. 


Tôi không nói PG là thuyết bất khả tri hay những øì không biết thì lấp liễm che 
đậy. Tôi chỉ nói trước mắt mình khổ quá thì mình tìm con đường tu tập đề hết 
khổ. Nếu hiểu được bản chất rốt ráo của vạn hữu thì mình sẽ không còn thắc mắc 
nữa. Nếu thật sự muốn tìm hiểu nó thì hãy lìa bỏ phương thức cũ. Xưa giờ mình 
là người nhà quê không biết chữ, khi cần đo thì mình chỉ có một cách là cầm 
thước dây để đo. Thước nào cho đủ đề đo chiều cao của núi Everest, chiều sâu 
của Thái Bình Dương? 


Muốn biết chiều cao chiều sâu đó phải dùng phương tiện cân đong đo đếm khác. 
Ở đây cũng vậy, chúng ta không thê nào đi tìm hiểu xác định bản chất thế giới 
bằng cách cân đong đo đếm theo cách của phàm phu từ đó đến giờ. Đó là nội 
dung của bài kinh. Tôi nhớ Đức Phật có một câu thế này: Tôi không nói PG là 
thuyết bất khả tri hay những gì không biết thì lắp liếm che đậy. Tôi chỉ nói trước 
mắt mình khổ quá thì mình tìm con đường tu tập để hết khổ. Nếu hiểu được bản 
chất rốt ráo của vạn hữu thì mình sẽ không còn thắc mắc nữa. Nếu thật sự muốn 
tìm hiểu nó thì hãy lìa bỏ phương thức cũ. Xưa giờ mình là người nhà quê không 
biết chữ, khi cần đo thì mình chỉ có một cách là cầm thước dây đề đo. Thước nào 
cho đủ đề đo chiều cao của núi Everest, chiều sâu của Thái Bình Dương? 


99 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Muốn biết chiều cao chiều sâu đó phải dùng phương tiện cân đong đo đếm khác. 
Ở đây cũng vậy, chúng ta không thể nào đi tìm hiểu xác định bản chất thế giới 
bằng cách cân đong đo đếm theo cách của phàm phu từ đó đến giờ. Đó là nội 
dung của bài kinh. Tôi nhớ Đức Phật có một câu thế này: Không thể nào bằng 
cách thông thường (bộ hành bằng những bước chân)(bộ hành băng những bước 
chân) mà hiểu được sự tận cùng của thế giới. Tuy nhiên, không thể nào chấm dứt 
đau khổ khi không hiểu được sự tận cùng của thế giới này. 


Sự tận cùng của thế giới không thể tìm hiểu qua cách thông thường. Sự tận cùng 
đó là gì? 


Do gì mà mình sanh tử? 
Do gì mà thế giới này được thiết lập? 
Do vô minh, do tham áI! 


Có nhiều cách đề chúng ta nói đến cội nguồn của thế giới này. Chúng ta nói đến 
cội nguồn thế giới này thông qua khái niệm thời gian, khái niệm không gian, 
nhưng cả hai khái niệm này đều không thê xài được. Bởi vì bên ngoàải cái này còn 
có cái khác, trước cái này còn có cái trước nữa, trước nữa, sau cái này còn có cái 
khác nữa, khác nữa. 


Tóm lại: không thê nảo tìm hiểu thế giới này theo cách thông thường và không 
thể nào không hiểu nó mà có thê chấm dứt đau khô. Có những điêu mà tìm biết 
về bản chất của nó cũng không có lợi ích gì cho một người sinh tử. Ví dụ có 
nhiều cách biết về cái bình xăng. Có thể biết được số xăng nằm trong xe là bao 
nhiều phần trăm của cái bình. Cái biết này có lợi hơn là xem nó còn lại bao nhiêu 
miliít. Cái bao gạo còn bao nhiêu lon, có đủ cho một hai người ăn không, quan 
trọng hơn là có bao nhiêu hột gạo trong bao. 


Tiếp theo là bài kinh Nanda. Bài này chúng ta đã học rồi. Bài kinh Nandivisala 
(“Bôn bánh xe chín cửa, Đây uê, hệ lụy tham... ”), cũng học rôi. CIờ mình học 
bài kinh Susimasutta 


SUSIMA (Susimasutta) 


Phương Tây có câu hay lắm: Hạnh phúc nhiều khi không phải chỗ đến mà nó 
năm trên con đường đi. (HappIness 1s a Journey, not a destination; happIness 1s fO 
be found along the way not at the end of the road, for then the Journey 1s over and 


100 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


1s too late. The time for happiness 1s today not tomorrow - Paul H Dumn). Tôi 
cũng có chút kinh nghiệm trong chuyện dịch sách, lúc mình mới bắt đầu cuốn 
sách thì hào hứng lắm nhưng nản nhất là sau khi qua giai đoạn cao hứng buổi 
đầu, nhìn đoạn đường phía trước thăm thăm thấy ngán. Nhưng trên đường đi thấy 
dịch chỗ này hay, ráng tim niềm vui chút chút, cuối cùng gân tới thì mừng dữ 
lắm. Chương này học gần xong mình cũng mừng. Có một thằng bé đi căm trại về 
mẹ nó hỏi đi xa lắm không, nó trả lời: Dạ không biết sao kỳ, năm ngoái ông thầy 
William cũng dắt đi con đường đó mà nó xa ơi là xa năm nay cô giáo Catherine 
dắt đi lại không xa. Cô nói: Mây em chỉ cần đi có một cây số, ở đó có một con 
suối thật là đẹp. Khi đến con suối đó chơi xong cô nói, mây em chỉ cần đi bảy 
trầm mét thôi, có cái nhà thờ thiệt là đẹp. Tới nhà thờ, cô nói, mây em nghỉ năm 
mười phút, đi một cây số nữa thôi sẽ tới hồ nước thiệt là đẹp. Thế là trong ngày 
vừa đi vừa về trên mười cây số mà không thấy xa, vì con đường chia ra từng 
đoạn. Hạnh phúc ở đây cũng vậy, niềm khích lệ trong đời sông nhiều khi không 
là chỗ đến mà là trên đường đi. Tu học cũng vậy, phải tự tạo cho mình niềm cảm 
hứng. 


Susima là tên một vị Thiên tử. Trong Chú giải nói rằng Đức Phật thỉnh thoảng 
Ngài làm những chuyện mà trí mình không thê hiểu được. Chúng ta thấy Ngài là 
Bậc đại giác, có lúc chúng ta thấy Ngài như rất bận rộn, có những chuyện chỉ một 
mình Ngài biết và một mình Ngài giải quyết. Có những lúc Ngài có thời gian. 
Nhưng chuyện này thì người phàm khó hiểu được Ngài. Một vị Đại giác sắp niết- 
bản mà Ngài nhớ hết tất cả những chuyện lớn chuyện nhỏ phải giải quyết, Ngài 
giải quyết cho xong trước khi Ngài đi. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn có ghi rõ 
ngài bận tâm đến những chuyện mà mình không thê nào ngờ được. Chẳng hạn 
ngài dặn ngài Ananda: Sau khi ta viên tịch chúng tỳ kheo trong cách xưng hô nên 
nghiêm túc một chút, xưa nay các tỳ kheo không đề ý chuyện đó, sau khi ta niết- 
bàn nên đề ý chuyện đó, nhỏ nói với với lớn là bhante, lớn gọi nhỏ là avuso chớ 
không gọi xô bồ nữa. Chúng ta có ai ngờ một vị Đại giác cặp mắt nhìn thấu ngàn 
đời, tâm lòng nghĩ suốt ba Cõi, biết bao nhiêu chuyện đề bận tâm mà chuyện nhỏ 
nhặt, thấy cần thiết nhất thì Ngài không bỏ qua. Ngài dặn dò ngài Änanda sau khi 
Ngài mất phải làm gì đối với tỳ kheo Channa. Tôi đọc mà rất là xúc động, một vị 
Đại giác, 80 tuôi rồi, những ngày cuối cùng, chuyện gì cần làm Ngài lo hết không 
sót một thứ gì. Nói theo ngoài đời, một ông cụ 80 tuôi mà ngài Ananda đi hỏi: 


-Bạch Thê Tôn sau khi Thê Tôn niêt-bàn rôi chúng con phải đôi xử ra sao với nữ 
giới? 


101 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


- Đừng tiếp xúc họ. 

- Nếu phải tiếp xúc thì chúng con phải làm sao? 

- Đừng nhìn họ. 

- Nếu kẹt quá phải nhìn họ thì chúng con phải làm sao? 

- Đừng nói chuyện với họ. 

- Nếu phải nói chuyện với họ thì chúng con phải làm sao? 
- Phải giữ chánh niệm. 


Đọc bài kinh này tôi rất xúc động, người hỏi đã tắm mươi tuổi và người trả lời 
tám mươi tuổi, tưởng là chuyện nhỏ nhưng là chuyện quan trọng. Đọc kinh Đại 
Bát Niết Bàn sẽ thấy có nhiều điều độc đáo. Trong kinh kê, có nhiều khi Đức Thế 
Tôn dành cho một vị trưởng lão nào đó lời tán thán rất đặc biệt. Có lần Ngài đang 
ngồi với chư tăng ở chùa Kỳ Viên. Ngài hỏi: 


-Này các tỳ kheo, các ngươi có thấy một vị tỳ kheo gầy ốm da xanh, mũi cao đi 
đên chỗ Như Lai hay không? 


-Bạch Thế Tôn chúng con nhìn thấy 


-Này các tỳ kheo, đó là ty kheo Mahakappnna, đó là vị đại hiền trí, vị thầy của 
chúng tăng, ngay trong một thời pháp cho chư tỳ kheo, vị đó có thê độ cho cả 
ngàn vị chứng quả A-la-hán. Đó là một vị thầy, bạn đồng phạm hạnh mà các 
ngươi phải thần cận gần gũi để được vô lượng lợi ích. 


Thỉnh thoảng Ngài nhắc đến vị này vị kia không phải vì tình riêng mà là những 
lời sách tấn cho chư tỳ kheo. Ngài biết những lần tán thán như vậy sẽ đem lại vô 
lượng lợi lạc cho chư tỳ kheo và xác định trật tự trong giáo hội. Tức là, sông trên 
đời phải có lúc ở đưới phải biết nhìn lên, trên biết nhìn xuống, ngoải biết nhìn vô 
trong biết nhìn ra. Đời sống như vậy mới là một con người hoàn chỉnh. Sống 
trong đời sông phải có người để mình thương mến, phải có người để mình tôn 
kính, phải có những cái đề mình theo đuôi, phải có những cái để mình lìa bỏ, đời 
sông như vậy mới là đời sống hoàn chỉnh, còn đời sống chỉ có một chiều thì tệ 
lắm. 


Trí tuệ của ngài Xá Lợi Phất 


102 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


“4) Như vậy là phải, này Ananda. Như vậy là phải, này Ananda. Này Ananda, ai 
là người không ngu s1, không ác tâm, không s1 ám, không loạn tâm lại có thê 
không hoan hỷ đôi với Sảàriputta? 


Này Ananda, hiền trí là Sàriputta. Này Ananda, đại tuệlà Sàriputta. Này Ananda, 
quảng tuệ là Sàriputta. Này Ananda, hỷ tuệ là Sàriputta. Này Ananda, tiệp tuệ là 
Sảriputta. Này Ananda, lợi tuệlà Sàriputta. Này Ananda, quyết trạch tuệ là 
Sàriputta. Này Ananda, ít dục là Sàriputta. Này Ananda, biết đủ là Sàriputta. Này 
Ananda, viễn ly là Sàriputta. Này Ananda, bất cọng trúlà Sảriputta. Này Ananda, 
biện tài là Sàriputta. Này Ananda, nghe lời trung ngônlà Sariputta. Này Ananda, 
cáo tội trung thực là Sàriputta. Này Ananda, chỉ trích ác pháp là Sàriputta. Này 
Ananda, ai là người không ngu sĩ, không ác tâm, không sĩ ám, không loạn tâm, 
lại có thể không hoan hỷ đối với Sàriputta? 


Lê) 


Trong bài kinh này Đức Phật hỏi ngài Änanda: Ông có thương mến, hoan hỉ với 
Xá Lợi Phât không? 


Ngài Änanda trả lời: Bạch Thế Tôn, con nghĩ ai mà tệ đến mức không kính trọng 
một nhân cách như vậy. Đức Phật mới tán thán ngài Xá Lợi Phất là: tiệp tuệ, đại 
tuệ, quảng tuệ. Trong Chú giải giải thích rất kỹ. Đại tuệ: trí tuệ nhiều, trí tuệ lớn. 
Ngài có đầy đủ trí tuệ trong giới trong định, trong tuệ, trong giải thoát (đạo và 
quả), trong giải thoát tri kiến (trí phản khán). Ngài có khả năng xuất nhập các. 
tầng thiền định như ý, có hiểu biết về Tứ Đế, về Tứ Niệm Xứ, về Tứ chánh cần, 
Tứ như ý túc, Năm Quyên, Năm Lực, Thất Giác Chi, Bát chánh đạo, Bốn Sa- 
môn quả, Lục thông, niễt-bàn (paramattham nibbãna). Paramattham ở đây không 
phải là chân đế mà là “mục đích tối thượng”. Paramattha(chân đề) hiểu theo 
nghĩa của mình phải nói là tôi xin xác nhận rằng - tôi, người đang nói đây — chưa 
từng thấy trong chánh tạng. Còn nhiều chuyện động trời nữa, đó là chữ 'pàrami' 
(Ba-la-mật) là chữ cực kỳ hiếm thấy. Một vài chỗ, đó là một bài kinh Trung Bộ, 
có chữ “pãrami vasippatto”: đạt đến chỗ tận cùng của Ba-la-mật. Tài liệu thứ hai 
là Cariyäpitaka, Hạnh Tạng trong Tiểu Bộ Kinh. Người nào có chút đề ý sẽ thấy 
răng cái sử tính của bộ kinh này rất là khả nghi. Tôi biết tôi nói cái này là cái 
nhóm bên Tích Lan rất là sốc, những vị đang nghiên cứu, họ tin những gì có 
trong Tam Tạng. Trong lớp học này, thỉnh thoảng tôi có nêu ra một vài quan 
điểm của tôi — đĩ nhiên là có cơ sở — nhưng tôi biết có nhiều người chịu không 
nôi. Chăng hạn như tôi nói răng Kinh Bổn Sanh đối với tôi thì tôi muốn để bụng 


103 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


thôi. Bảy tám chục phần trăm, đối với tôi, đó là sáng tác văn học. Ngay cả 
Cariyäpitaka, không phải một mình tôi, tôi cũng đọc thấy trong những tài liệu của 
người Âu Mỹ, họ cũng nghi ngờ cái này. Đặc biệt trong Trung Bộ, Trường Bộ, 
Tăng Chi, Tương Ưng, Tạng Luật, 7 Bộ A-tỳy-đàm, (nói chung là trừ Tiểu Bộ) 
chớ hề thấy Đức Phật có một câu một chữ nào khích lệ kêu gọi tinh thần Bồ tát 
đạo. Không hề có. Coi kỹ lại trong kinh, nếu có thì Ngài kêu gọi tinh thần Thanh 
Văn, đọc trên mặt chữ thì có vẻ như Ngài kêu gọi mình làm theo lời Ngài và đắc 
quả. Nhưng có một điều, đọc kỹ sẽ thấy ra cái này, không có trường đại học nào 
trên thế giới dạy người ta thành ra nhà bác học đoạt giải Nobel mặc dù có những 
trường có số lượng người đoạt giải Nobel rất đông. Không có trường đại học nào 
đào tạo tỷ phú, nhưng người nào có đủ bản lãnh làm tỷ phú thì họ tốt nghiệp 
xong, họ làm việc và trở thành tỷ phú. Cha đẻ của Facebook đĩ nhiên cũng xuất 
thân từ đại học danh tiếng, theo tỉ lệ xác suất những người xuất thân từ trường lớn 
thì khả năng thành công lớn hơn người khác, nhưng không có nghĩa là trường đó 
chuyên đào tạo những người này, mà do khả năng của người đó cộng với môi 
trường. 


Ở đây cũng vậy, Đức Phật nói chung chung như vậy thôi, 99.2? chúng sinh có 

khả năng làm Thanh văn thôi. Bằng chứng là trong kinh, nhiều khi trải qua mấy 
tỷ đại kiếp mà không có vị Chánh Đăng Giác nào ra đời, điều đó cho thây thành 
Phật không phải là chuyện dễ. 


Nếu người đó có căn cơ, bản lãnh đủ sức thành Chánh Đăng Chánh Giác trước 
mắt họ cũng vẫn phải đi theo chừng đó lời dạy của Ngài và có những thấm thía 
riêng tư sau đó. Không cần thiết phải dựng nên cái gọi là lý tưởng Bồ tát đạo, Đại 
thừa. Theo tôi nghĩ chuyện đó tuyệt đối không nên. Không nên bày cái gì mà Đức 
Phật không hề nói tới, còn chuyện lý tưởng Phật đạo thì hễ người có đủ bản lãnh 
thì vẫn những bài pháp đó thôi cũng đủ là hành trang để người ta theo đủ lý tưởng 
Bồ Tát, còn nếu người đó không đủ thì nói gì đi nữa cũng tới đó thôi, có kêu gọi 
họ làm Phật họ cũng không dám. Theo tôi biết có nhiều vị cũng ham làm Phật 
lắm, làm Chánh Đăng Giác, Nhất thiết trí cũng ham chứ, nhưng khi bệnh hoạn 
hoặc gặp chuyện gì sôc nghĩ cũng ngán, hoặc giấc trưa đang ngồi nhìn con trùn 
con để loi nhoi trong đồng rác cũng ngán. Lăn lộn trong vòng luân hồi rồi có 
những kiếp sanh ra trong bối cảnh chiến tranh loạn lạc, chìm thuyền biển khơi, 
lạc trong sa mạc, bị tù đày, bị oan ức, vu oan giá họa, vô SỐ kiếp như vậy ngắn 
quá. Nhưng bữa nảo trời quang mây tạnh gió hiu hiu, ngồi nhìn cây cối sông 
nước trăng sao tự nhiên cũng ham, cũng cảm hứng. Làm sao thì làm chứ thời 


104 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


gian Ba-la-mật có hạn chê, đã miêt-bàn rôi thì đâu có giới hạn thời g1an nữa, tại 
sao không lây cái hữu hạn đôi cái vô hạn? 


Thời gian hành Ba-la-mật có lâu gì đi nữa thì cũng có lúc kết thúc chứ, tại sao lại 
sợ con đường Phật đạo. Nhưng khi tới lúc mình chán thì mình lại nghĩ khác, mình 
cực cho đã rôi sô người mình độ được bao nhiêu? 


Chỉ là một nắm cát trong sa mạc mà thôi thưa quý vị. Một vị Phật ra đời chỉ làm 
được chừng đó chuyện thôi. Thanh văn thì độ được vài hột, vị Chánh Đăng 
Chánh Giác thì nhiều hơn cho là độ được một thúng cát đi. Một thúng đó có độ 
hay không độ thì trái đất vẫn quay và thế giới này vẫn không thay đồi gì hết. 
Nhưng có điều phải nghĩ lại, nếu ai cũng nghĩ vậy thì hôm nay làm gì có giáo 
pháp cho chúng sinh nương nhờ. Cuối cùng rồi thì sao? 


Hãy để cho trái đất tiếp tục quay theo quỹ đạo của nó, hãy đề cho trăng lên và 

mặt trời lặn, hãy để cho xuân hạ thu đông trôi đi, ai có khả năng làm danh mộc thì 
cứ làm danh mộc, aI chỉ có khả năng làm cỏ dại thì cứ làm cỏ dại. Không mặc mớ 
gì phải kêu gọi một lý tưởng ầm ï, lý tưởng Bồ tát đạo, nghe cho cao siêu mà cuối 
cùng đêm về trùm màn tắt đèn rồi sẽ thấy đó là một sự dối lòng ghê gớm. Tệ lắm! 


~~ 


'mahapañña': “đại tuệ” 

“puthupañña': “quảng tuệ”, “trí rộng” 

'Puthu': 'rộng', “phố cập. 

“Puthujjana”: 'phàm phu' (hạng người đi đâu cũng gặp hết). Trong tiếng Hán có 
chữ “côn trùng”; “Côn” nghĩa là 'đông". Côn trùng cũng là thứ sinh vật sô lượng 

rầt là lớn. Mèo, chó, bò, vịt, không loài nào đông như côn trùng hêt. “Côn” nghĩa 
là rất đông, loi nhoi, lít nhít. “Trùng” là loài sinh vật nhỏ. Chữ “côn” ở đây cũng 

giống như chữ “puthu'. 

“Đại tuệ' là trí trong Tam học, Bỏ đề phần. 


“Quảng tuệ” (Puthupañña) là trí trong Uấn, Xứ, trong Duyên khởi, Tánh không, 
trong Bốn trí Vô ngại giải, trong Ngũ uân pháp thân, (Ngũ uân sắc thân là sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức. Ngũ uân pháp thân(silakkhandha) là giới uân, định uân, 
tuệ uân, giải thoát, giải thoát tri kiến uân), cộng thêm phân định nghĩa ở đại tuệ. 


105 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


“Quyết trạch tuệ (Nibbedhikapañña): trí sống, là sự thấm thía hết mình, sống trọn 
vẹn trong cái mình biết (theo Chú giải), hiểu đến mức mà có thê sông trọn vẹn 
với cái mình hiểu. Hiểu theo kiểu của phàm phu thì nói hiểu vậy thôi nhưng cái 
hiểu đó không thê đưa vào đời sống của mình, không thể đủ thay đổi con người 
của mình. , là sự thấm thía hết mình, sống trọn vẹn trong cái mình biết (theo Chú 
giải), hiểu đến mức mà có thê sông trọn vẹn với cái mình hiểu. Hiểu theo kiểu 
của phàm phu thì nói hiểu vậy thôi nhưng cái hiểu đó không thể đưa vào đời sống 
của mình, không thê đủ thay đổi con người của mình. Trí sống là sự thâm thía đã 
vô tới tủy của mình. Cái biết có thể làm thay đổi cuộc đời của mình, có những tác 
động tích cực, tác động điển hình, cụ thê lên con người, lên sinh phong của mình 
thì trí đó mới gọi là quyết trạch tuệ. 


~.~~—= 


Hỷ tuệ (hãsapaññä): trí đủ để mở ra cho đương sự một thế giới sông độc lập, an 
lạc với cái mình biết. Trên đời này có ai sông mà không hướng đến niềm vui, cái 
øì trên đời này đủ cho mình một cái niềm vui thì cái đó mới đáng kể. Ví dụ một 
tay đam mê chơi bonsai, họ sẽ thích đến nỗi không thèm nhìn vợ con nhà cửa mà 
suốt ngày vùi đầu vào cây kiếng thì mới gọi là thích. Cây kiếng đủ làm cho họ 
vui, đủ để làm một thế giới cho họ sông. Hỷ tuệ là cái biết đủ để mở ra cho mình 
một thế giới sống an lạc thoải mái. Cái biết của chúng ta không đủ để mình sông 
trong đó. Đây là những khía cạnh rất quan trọng trong kinh, là gợi ý rất lớn cho 
chuyện học hiểu và tu tập của mình. Ngẫu nhiên đề ý, tôi thấy nhiều người xem 
việc tu Tứ Niệm Xứ giông như công việc vậy, xong là họ mừng. Xong khóa tu 
một tuần hai tuần về họ coi như xong, họ có quyền phóng tâm, thất niệm. Thái độ 
đó là sai. Tứ Niệm Xứ không phải là món ăn hay công việc mà mình hoàn tất 
trong thời điểm nào đó là xong rồi thì thôi. Nếu thật sự tin Phật, thật sự có lòng 
cầu giải thoát thì Tứ Niệm Xứ giống như là chuyện đói ăn khát uống vậy đó. 
Chuyện ăn uống là chuyện kéo dài suốt đời của mình, Tứ Niệm Xứ cũng vậy, 
vốn không có thời khóa. Dĩ nhiên lâu lâu mình cũng đi dự các khóa thiền ở thiền 
viện, mình đi như vậy nhờ vảo sức gia trì của đại chúng, nhờ thầy bạn chung 
quanh để tìm nguồn tác động tốt hơn nạp thêm năng lượng. Nhưng sau khi mình 
rời khỏi thiền viện, thiền sư, bè bạn thì vê phải sông chánh niệm, cho đến khi 
mình chết thì thôi. Phải nói rằng, những cái mình biết về Phật pháp chưa đủ để 
mở ra một thế giới sống. 


Ít dục: thiểu dục, tri túc. 


Viên ly: sông ở chô xa văng. 


106 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Bắt cộng trú: là không thích sự chung chạ. 
Biện tài: khả năng ứng đối, chạm vào là bật ra. 


Nghe lời trung ngôn: trung ngôn ở đây là người luôn biết lắng nghe, hạnh này rất 
là khó tu. Nghĩa là niềm khao khát đam mê trong pháp của ngài Xá Lợi Phất VÔ 
bờ bến. Ngài có thể ngồi nghe đệ tử 7 tuổi của ngài ngôi thuyết pháp. Ngài rất 
hoan hỉ trong pháp, không màng là ai nói và có nói gì về mình hay không, miễn 
là pháp thì nghe. Còn chúng ta thì chỉ nghe người nào mình thích và chỉ nghe 
điều nào mình muốn. Mình theo đuôi cái gì mình thích, còn người hiền trí theo 
đuôi cái gì họ thấy cần. Tu hành là phân biệt được cái gì mình cần và cái gì mình 
thích. Nếu hôm nay có người học trò sắp đi xa xin tôi một lời khuyên tu hành, tôi 
cũng chỉ nói như vậy thôi: Con đi con nhớ giùm một chữ: trong đời sống luôn 
luôn biết rõ cái gì mình thích và cái gì mình cần, nên dành bao nhiêu thời gian 
công sức cho cái mình thích, nên dành bao nhiêu thời gian công sức tiền bạc cho 
cái mình cần, bởi có những cái mình thích nhưng không cần, có cái mình cần 
nhưng không thích, có những cái vừa cần vừa thích và có những cái mình không 
thích mà cũng không cần. Điêu khắc gia Auguste Rodin nói: Bí quyết điêu khắc 
là đem về một khúc øố, một tảng đá một khúc đồng, bỏ đi những cái thừa là có 
được tác phẩm. (I choose a block of marble and chop of whatever I dont need) 


~^~—= 


Tiệp tuệ (Javanapaññ) là trí nhanh: có những hiểu biết về 11 khía cạnh của năm 
uân. Ví dụ, quá khứ, hiện tại, vị lai, xa gân, thô tế, thắng liệt ngài Xá Lợi Phất 
nhìn là biết ngay, nhìn thấy được khía cạnh tam tướng của năm uẫn, ngài có thể 
nhìn thấy được khía cạnh duyên khởi trong các pháp, nhìn là thấy một cách dễ 
dàng. Trong Tiểu Bộ Kinh có câu này tán thán ngài Mục Kiền Liên, Xá Lợi Phất 
mà tôi rất thích: Tôn giả Xá Lợi Phất được xem là đệ nhất trí tuệ vì ở mỗi vấn đề 
tôn giả có thê trong nháy mắt nghĩ ra ngàn khía cạnh. Tôn giả Mục Kiền Liên 
được xem là đệ nhất thần thông vì chỉ trong nháy mắt tôn giả có thê biến hiện 
ngàn cách. “Ngàn” chỉ là con số ước lệ. Nếu chúng ta có một chút thời g1an tu học 
có thể thấy rằng, có người chỉ đưa họ chiếc lá me hay cái tăm xỉa răng, họ có thể 
nhìn đó mà nói không biết bao nhiêu chuyện, trong khi có những người cho họ 
cái đề tài rất đễ nói, thập thiện chăng hạn, họ nói rất là khó khăn, vì đơn giản là 
cái thấy của họ không đủ sâu, không đủ rộng. Chuyện này tôi tin tuyệt đối ở ngài 
Xá Lợi Phất, một vấn đề ngài có thê nghĩ ra ngàn khía cạnh; và Mục Kiền Liên, 
trong một nháy mắt ngài có thể hóa hiện ngàn cách. Đó là thế giới của bậc thánh. 


107 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Lợi tuệ (tikkhapaññ) là trí bén. Trí bén là trí của tôn giả, khả năng sát trừ phiền 
não rất là bén nhạy. Mặc dù đã là vị A-la-hán nhưng xét trên khía cạnh bén nhạy 
của ngài, giả dụ như có thể cho ai mượn xài đỡ thì cái sự bén nhạy của ngài đủ 
cắt đứt phiền não một cách mau chóng. 

Bài kinh này không có gì làm bà con phải nhức đầu, cái quan trọng là những điều 
tôi nói với bà con nãy giờ không có trong chánh kinh nhưng đó là những gợi ý rất 
quan trọng. Hẹn gặp lại bà con ngày thứ Năm. #NhậtKýChépBằngKinh; 
#NhiTường; #SưGiácNguyên; #TươngUng2 


108 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


° 


THERAVADA 
Thy lg -Puyia Pu Thuức 


(€AEB)AINP,H/AI)INGIAN 


2w 


SỬ GIA€ NGUYEN (SU TOẠI KHANH) 


109 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Bài giảng ngày 21-8-2014 CÁC NGOẠI ĐẠO SƯ 
(Nãnäfi(thiyasävakasutta) 


Trong kinh Tương Ung mình đang học thỉnh thoảng cũng có những bài kinh 
tương tự thế này. Đôi khi Đức Thế Tôn có những cuộc thăm viếng. Ở đây các vị 
Thiên tử từ cõi Trời đi đến chùa Trúc Lâm để lễ Phật, gặp Phật, hầu Phật. Còn 
trong những bài kinh khác thì thỉnh thoảng Đức Thế Tôn thăm viếng các cảnh 
ĐIỚI Phạm thiên hoặc các cõi Dục Thiên, ở đó Ngài cũng có cuộc øặp øỠ VỚI 
nhiều vị đang sống ở đó. Chẳng hạn như có lần Ngài đến cõi Đao Lợi, hoặc cõi 
Phạm Thiên, có những vị đến hầu ngài và họ xác nhận răng: Con là đệ tử của aI, 
của ai... nhất là cõi Phạm thiên. Chúng sanh ở Phạm Thiên sống lâu nhiều kiếp 
trái đất, họ nói con là đệ tử của Đức Phật VIpassi, con là đệ tử của Đức Phật Câu 
Na Hàm Mâu NI (Konägamana), con là đệ tử Phật Ca Diếp và có những vị xác 
nhận con chính là đệ tử của Thế Tôn. Chuyện đó xảy ra nhiều lần trong đời Đức 
Phật, khi Ngài có những cuộc thăm viếng. Chữ “thăm viêng”của Đức Phật không 
có nghĩa giỗng như chúng ta, chúng ta có thể vì thích vì tình riêng mà đi, còn Đức 
Phật thì đi vì duyên sự độ sinh. Biết sự có mặt của Ngài ở nơi chốn nào đó mà 
mang lợi lạc cho người ta Ngài mới đi. 


Trong bài kinh này, các vị Thiên tử hầu hết là những vị du sĩ ngoại đạo, đệ tử của 
du sĩ ngoại đạo đên hâu Phật. Vì sao du sĩ ngoại đạo lại sanh thiên? 


Theo quan điểm tôn giáo, chính trị xã hội nào đi nữa mà nếu như chúng ta sông 
thiện, hành thiện, yêu điều thiện, ghét điều ác thì một cách rất là tự nhiên, sau khi 
mạng chung mình vẫn đi về cảnh giới tương xứng với con người của mình. Còn 
chuyện về lâu về dài của hành trình giải thoát thì ai có trí tuệ nhiều, ai có chánh 
kiến thì dĩ nhiên tốt nhất, còn trong cuộc sinh tử luân hồi, ai làm tròn yêu câu, có 
nhiều phước báu, công đức, thì bớt được thời gian làm bậy, giống như tủ quần áo 
đựng đồ cũ nhiều quá thì không có chỗ cho đồ mới còn đựng đồ mới nhiều quá 
thì không có chỗ cho đồ cũ đồ rách. Những vị này là ngoại đạo nhưng họ cũng có 
thể sanh thiên. Trong số đến hầu Phật có một vị tên là Mãnava Gãmiya, trước khi 
về trời thì ông là đệ tử của Đức Phật. Ở đây không có gì cần giải thích, trong chú 
giải thì mênh mông hà xứ nhưng cũng không có gì đặc biệt. 

Tâm bị ám (nhập) 
Ở đây, có những vị tán thán Đức Phật. Có một vị Thiên tử tên là Vetambari bị Ác 
ma “nhập”, HT Minh Châu dịch theo ngôn ngữ tiếng VN của mình, “nhập” là “dựa 


110 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


vào”. Hiểu theo A-tỳ-đàm là “nhập” ở đây có nghĩa là người ta dùng thần thông 
tác động vào tâm của mình. Có một sô điêm lưu ý ở đây: 


Đức Phật hoằng pháp 45 năm, Đản Sinh ngày răm tháng Tư, Thành Đạo cũng 
rằm tháng Tư, 4Š năm sau, niễt-bàn cũng răm tháng Tư. Rằm tháng Giêng, ba 
tháng trước khi Ngài tròn 80 tuổi, Ác Ma Thiên tử xuống thỉnh Đức Phật viên 
tịch Niết-bàn, Ngài đã nhận lời. Trước khi Ác Ma Thiên tử xuống, Đức Phật có 
nhiều lần gợi ý ngài Ananda một chuyện, đó là, người như Ngài, nếu muốn có thê 
sông thêm ít lâu. Trong kinh nói là Ác Ma Thiên tử dùng thần thông tác động cái 
tâm ngài Änanda làm cho ngài nghe Đức Phật nói vậy mà ngài không hiểu. Suốt 
nhiều lần như vậy. Tâm bị ám: pariyutthãti. 


Một lát nữa mình sẽ học về một vị vua tên là Ba-Tư-Nặc (Pasenadi Kosala), ông 
vua này có một bà hoàng hậu rất thương. Ông tới hỏi Đức Phật một số vấn đề, 
khi duyên chưa tới, chưa đến lúc cần trả lời thì Đức Phật dùng thần thông tác 
động cho ông quên chuyện đó đi. Kinh điển Nam Tông định nghĩa rõ chữ “nhập” 
ở đây là vậy đó, dùng thần thông tác động lên hệ thần kinh của người ta. Đối với 
nhân loại thì tạo cho họ một âm thanh một hình ảnh nào đó hướng dẫn suy nghĩ 
của họ về hướng khác, còn chư thiên không có hệ thần kinh giống như mình thì 
cũng dùng thần thông tạo âm thanh hình ảnh để cho họ phóng tâm. Ở đây, các vị 
Thiên tử đến hầu Phật, mỗi vị nói lên cảm nghĩ của mình, riêng một vị Thiên tử 
tên là VetambarT bị Ác Ma dùng thân thông tác động lên tâm của ông đề ông nói 
lên một điều trớt quớt, đi ngược tinh thần Phật pháp. Đại ý của các bài kệ này, 
theo Chú giải thì tuy đệ tử các ngoại đạo khi sanh về trời, họ có điều kiện để nghe 
pháp, có điều kiện tiếp xúc bậc hiền trí nhiều hơn cõi Người, do đó khi họ xuông 
hầu Phật, họ phát biểu rất là PG, dù họ là ngoại đạo. Ở cõi Người, cơ hội đi lại 
học hỏi không nhiều, và trong cái không nhiều đó, A khác B. Ví dụ trong thời đại 
này, người trong nước không có điều kiện nghiên cứu học hỏi hoặc tiếp cận các 
nguôn tải liệu phong phú như người ở hải ngoại. 


Nội dung bài kệ này cũng là vẫn đề tu tập nhưng ở đây có những khía cạnh mà 
tôi bận tâm: 

-Định nghĩa thế nào là chữ “nhập”. 

-Dầu cho mình đi theo tôn giáo nào đi nữa mà có lòng hướng thiện và hướng 


thượng thì cuôi cùng trăm sông cũng đô về biên cả, cũng trở vê con đường giải 
thoát. 


111 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


-Dầu mình là ai đi nữa nhưng nêu sông trong môi trường có điều kiện đi lại và 
học tập thì hy vọng của mình vẫn tốt. 


Trong kinh nói trên cõi Trời mỗi nửa tháng là có một buổi pháp hội do các vị 
Phạm Thiên hoặc Thiên tử có khả năng thuyết giảng y như dưới cõi này. Khi sinh 
làm người, lòng mình rộng rãi (không nói riêng vê vật chất; ở đây nói về người 
không cô chấp, người có tâm hồn thoải mái không tự đóng khung làm khó mình 
băng những quan điểm có chấp) thì mình có nhiều cơ hội học hỏi và mai mốt đi 
vệ cảnh giới nào cũng có cơ hội học hỏi nhiều hơn người khác. Tôi có điều kiện 
tiếp xúc với nhiều người mà nhìn họ tôi ngộp thở không được, tôi thấy những 
quan điểm về gia đình, xã hội, chính trị, văn hóa có vẻ tự bế, tôi sợ, họ khư khư 
không có cởi mở. Mọi học thuyết trên đời này chỉ là những giải pháp tạm thời, 
mọi công thức mọi nguyên tắc cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Không có gì bậy 
cho băng ôm khư khư một vài công thức của tôn giáo chính trị và thờ phụng coi 
như nó là chân lý đời đời bất diệt rồi sống chìm sâu trong đó trong khi cuộc đời 
thì không ngừng thay đổi. Vào thời điểm đó, học thuyết đó, chủ nghĩa đó xài 
được, nhưng vào thời điểm khác thì không như vậy. Bài kinh này mở ra cho mình 
nhiều vẫn đề đề lưu ý. Bài kinh này chủ yếu là tán thán, có vị nói rằng trong tất cả 
thiên hạ trên đời này không ai bằng sư phụ của mình, có vị nói không ai bằng 
Đức Phật trong tất cả thiên hạ trên đời này. 


CHƯƠNG III. TƯƠNG ƯNG KOSALA 
L PHẨM THỨ NHẤT 
TUÔI TRE (Daharasutta) 


Bài kinh này được thuyết giảng vào năm Đức Thế Tôn 42 tuổi, sau khi thành đạo 
bảy năm. Chúng ta biết rằng, tính ra theo huyết thống thì vua Pasenadi Kosala là 
bà con bên ngoại của thái tử Tất Đạt. Chúng ta cũng biết mảnh đất hôm nay 
chúng ta gọi là Ấn Độ, thời Phật gọi là Jambudipa (Diêm Phù Đề) gồm l6 vương 
quôc. Trong đó, xứ Kosala (Kiều-Tát-La) là xứ giàu có lớn mạnh nhất, như Mỹ 
so với các quốc gia khác bây giờ vậy. Dòng Thích Ca không có chịu cưới hỏi với 
ai ngoài dòng Thích Ca, tuy nhiên họ có thê cưới hỏi đối với con cháu của vua 
Kosala vì trong dòng họ với nhau. Ngày xưa có một ông đạo sĩ tên Kapila, ông 
này là Bồ tát tiền thân của Đức Phật. Ông đạo sĩ tu trong rừng, nhìn thấy một 
miếng đất khi con thú lớn rượt thú nhỏ tới đó thì không hứng thú rượt nữa, và con 
thú nhỏ cũng không sợ nữa, cứ nhớn nhơ vui chơi. Ông biết đây là vùng đất lành 
nên cất am ở đó. 


112 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Một ông vua tên là Okkãka, vua này có nhiều cung phi mỹ nữ, một lần trong lúc 
vui, ông có hứa với một cung phi răng sau này sẽ cho con cô này lên làm vua. 
Quân bất hý ngôn. Sau này vua hối hận thì đã muộn. Vua có 9 đứa con, 5 gái 4 
trai, vua gọi hết lại và nói thiệt: Phụ vương lỡ hứa, ngai vàng giờ thuộc về con 
của bà vương phi đó, thôi các con tự xoay sở lấy, vương quôc này đã có chủ TỒi. 
Chín người con (trong đó có một người chị cả) dắt nhau đi. Chuyện này ngày nay 
mình không tin, nhưng ngày xưa ở Ấn Độ là chuyện binh thường. Giống như bên 
Tầu, lịch sử Tàu có năm ngàn năm văn hiến và đến đời vua Thuần, vua Nghiêu 
thì không truyền ngôi cho con mà truyền cho người dưng, truyền băng sự tự 
nguyện, người hiền truyền cho người hiền chớ không phải vỉ đảo chính ép buộc. 
Về sau thì rất tệ, Thái Tổ lập lên hoàng triều tài ba đức hạnh mà truyền lại cho 
con cháu toàn thứ bất tài vô tướng vô đức vô năng. Thuần, Nghiêu thì không làm 
như vậy, hai vị này chủ trương người hiền truyền cho người hiền dù là người 
dưng nước lã nhưng có khả năng điều hành đất nước. 


Chín chị em dắt nhau đi, ngang vùng đất của đạo sĩ Kaplla, đạo sĩ hỏi đi đâu, họ 
trả lời đi lập ấp khai nghiệp. Đạo sĩ nói đất này tốt và nói họ ở lại. Để lưu niệm, 
họ đặt vùng đất này là Kapilavattu (Ca-Tỳ-La-Vệ). Sau đó bốn đôi anh em lấy 
nhau sanh con đẻ cái. Riêng người chị cả vẫn đơn độc, sau này lấy vua xứ 
Kosala. Do vậy, dòng Thích Ca (Sakya) ở Ca Tỳ La Vệ kết hôn trong dòng họ và 
có thể kết hôn với dòng Koliya ở Kosala được. 


Đức Phật bao nhiêu tuổi thì vua Ba-Tư-Nặc bấy nhiêu tuổi khi ông về già 80 tuổi 
thì Đức Thế Tôn cũng 80 tuổi. Vua rất thương Đức Phật, trong kinh nói ông là 
một vị vua hùng cường nhất Ấn Độ thời bấy giờ. Ông cho thám tử (cãrika) theo 
dõi Đức Phật suốt bảy năm trời. Lúc Ngài ở chung với đệ tử giữa đám đông thì 
Ngài làm sao, lúc ở một mình Ngài làm sao, đi bát một mình làm sao v.v... nói 
chung là không sót bắt cứ chỉ tiết nào. Bảy năm trời như vậy. Về sau khi đã trở 
thành đệ tử của Đức Phật ông mới xác nhận chuyện đó. Suốt bảy năm thám tử về 
nói với vua, Thế Tôn là con người nói sao làm vậy làm sao nói vậy, Thế Tôn giữa 
đám đông một ngàn người như thế nảo thì ở một mình Thế Tôn cũng như vậy, 
không nhiêu hơn không ít hơn, không khác. Thế Tôn vẫn đi đứng nằm ngồi trang 
nghiêm từ tốn điềm đạm bình thản. Bảy năm sau vua đến gặp Đức Phật, đó là bài 
kinh này. Ông đến nhưng không đảnh lễ Phật, nhưng sau này gặp Phật thì ông 
dùng môi hôn (cumbati = kiss)chân Phật. Khi đến, ông vẫn còn lòng nghi hoặc, 
ông hỏi: Ngài còn trẻ vậy mà sao lại là Vô Thượng Đạo Sư, Vô Thượng Chánh 
Đăng Giác được. Ông hỏi Ngài có phải vậy hay không. Đức Phật xác nhận điều 
đó. Nếu nói theo phàm phu chúng ta thấy câu trả lời của Đức Phật có vẻ hơi kiêu 


113 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


ngạo. Đối với vị Chánh Đăng Giác trong trường hợp đó phải xác nhận sự thật. 
Khi ấy vua Ba-Tư-Nặc hỏi tiếp: Người ta niên cao lạp trưởng sông đời biết bao 
nhiêu năm, bao nhiêu kinh nghiệm mới là đạo sư giáo chủ, còn ngài trẻ quá làm 
sao lại là vị Vô Thượng Chánh Các Đạo Sư Giáo Chủ được. . Đức Thế Tôn 
Chánh Đăng Giác nói riêng và tất cả chư Phật nói chung không hề có chuyện rút 
kinh nghiệm sau ngày thành đạo. Đây là câu vô cùng quan trọng. Bởi vì các ngài 
là Sabbaññu - Nhất Thiết Trí, Anavarana nana -Vô ngại Trí, Samma sambuddho- 
Chánh Đăng Chánh Giác. Ngay khi thành đạo, kế từ đó cho đến lúc Niết-bàn thì 
không hề có chuyện rút kinh nghiệm. Khi đã thành vị Chánh Đẳng Giác thì cái gì 
cũng biết, năm Ngài 35 tuổi đến 80 tuổi vẫn y nguyên như vậy. Lúc bấy giờ, vua 
hỏi sao ngài còn trẻ, bằng tuổi ông sao có thể là bậc Chánh Đăng Giác, ông lấy 
ông đề suy ra Ngài, cũng dòng dõi vua chúa, cũng được ăn học như ông, nếu có 
giỏi thì hơn ông chút xíu, chứ sao có thể là bậc Chánh Đăng Chánh Giác được. 
Chúng ta cũng thường có bịnh nặng đó lắm, đánh giá người ta từ góc độ của 
mình. Ví dụ như mình làm chuyện đó không được mình tưởng người ta làm cũng 
không được, chuyện này thường lắm. Thật ra ngay cả mình là thiên tài ở lĩnh vực 
nào đó thì cũng có nhiều người khác giỏi hơn mình chứ, người cỡ như mình 
không phải là hiểm mà chỉ là mình thích trùm mền tự mãn chứ thiên hạ đủ hạng 
đủ lớp đủ kích cỡ, chiều cao hết. Nghe Vua Ba Tư Nặc hỏi vậy, Đức Phật nói có 
bốn thứ trên đời này không nên coi thường. 


Bồn thứ trên đời không nên coi thường 


I- Ông hoàng tử nhỏ dầu nhỏ cũng là hoàng tử, mai này lớn lên thì đâu còn là 
hoàng tử nhỏ nữa. Vua Phổ Nghi, ông vua cuối cùng của Trung Quốc, lúc tám 
tuôi nghe thái giám nói: Ngài đừng chơi nhiều, đừng nói đùa vì mỗi câu nói của 
ngài là cả đất nước TQ này lăng nghe và ảnh hưởng đến người khác. Vua hỏi: 
Ảnh hưởng là sao? 


Thái giám nói: Ngài giông như sắp lên làm vua nên nói gì ai cũng nghe. Vua nói: 
Vậy ta bảo ngươi ăn đât ngươi có ăn không? 


Thái giám mọp xuống và ăn đất trước mặt vua Phố Nghi. Vì vậy, con vua là ông 
vua con, không nên coI thường, mai này trở thành vị hoàng đê không chừng. 


2- Con rắn nhỏ. Nếu đó là loại rắn độc thì nó độc ngay từ lúc còn nhỏ, nó cắn 
mình cũng chết. Nếu nọc độc nó phát triển chưa tới nơi tới chốn thì mai này chắc 
chắn nó sẽ phát triển đầy đủ. Có những con rắn suốt đời nó vẫn nhỏ xíu nhưng nó 
căn là độc tính đủ chết người 


114 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


3- Đốm lửa nhỏ. Một cây thông có thể làm nên một triệu que diêm nhưng một 
que điêm có thê đốt cháy mấy triệu cây thông. Những vụ cháy rừng trên thế giới, 
phân lớn là do đồm lửa nhỏ mà ra, tàn thuốc lá ném bừa bãi, người đi trại đốt lửa 
nấu ăn rồi dập không kỹ. Bên Mỹ có chùa Thái Lan, bị cháy rụi, cảnh sát, bảo 
hiểm điều tra ra là do cây nên bị lật, cháy lên thảm, thảm lan lên vách rồi bốc lên 
mái mà không có aI ở đó nên cháy rụi. 


4- Không coi thường vị tu sĩ trẻ tuổi. Cư sĩ với nhau thì đễ ước lượng đời sống 
của nhau. Riêng tu sĩ thì họ chọn con đường đi không giống mình rồi. Họ là tu sĩ 
nên có thời g1an để cái đầu họ làm việc nhiều hơn mình về một số lĩnh vực. Đời 
sông tu sĩ sẽ cho họ có điều kiện suy tư mà người cư sĩ không có. Cư sĩ không có 
thời gian ngôi suy tư thấm thía như tu sĩ. Tôi được tiếp xúc vài người bên châu 
Âu, họ nói với tôi, khi học ở trường đề lấy bằng thì học 10 nhưng khi đi làm sử 
dụng chỉ có 2, còn 8 thì mòn dần theo năm tháng. Từ từ, chính mình bị chết trong 
bằng cấp, tự cho mình là trí thức, trong khi những kiến thức này càng lúc càng 
mòn dần khi mình chỉ biết có cơm áo gạo tiền. Riêng Sa-môn thì ngay việc họ 
chọn con đường đi đã khác người và có điều kiện để thâm thía thực hiện những 
điều mà người cư sĩ không có thời gian. Người cư sĩ thì đốt phần lớn thời gian 
cho mái ấm gia đình (dù đôi khi mái ấm này rất lạnh) 


Vua nghe Đức Phật giải thích bốn điều trên liền phát tâm hoan hỉ và xin được trở 
thành Phật tử, quy y trước Phật. Theo trong kinh, năm Thế Tôn 80 tuôi thì vua Ba 
Tư Nặc cũng 80 tuổi. Vào một buổi chiều ““mùa thu lá bay” rất là buồn, vua đã 
già, ông đến thăm Phật ở ngoài cổng thành. Ông không hề biết rằng khi ông ra 
khỏi hoàng cung thì trong hoàng cung có một cuộc đảo chánh, người ta đưa 
người khác lên ngôi. Khi ông quay trở ra đề về hoàng cung, thì công thành đóng 
cửa. Người ta không mở của cho ông và nói ông không còn là vua nữa, đã có 
hoàng thượng mới. Những người theo hầu ông nghe vậy cũng bỏ đi hết, chỉ còn 
một cung nữ không đành rời đi ráng ở chăm sóc ông chờ tới sáng. Vua đã già nên 
đêm đó ở ngoài trời bị bệnh và chết, nhờ công đức tu hành nên chết sanh thiên về 
Đâu Suất. May là có công đức tu hành, một thời lừng lẫy mà chết như vậy đó. 
Ông Gaddafi của Libya, Saddam Hussein của lraq, cuối đời chết mình mây máu 
me nhìn thấy ớn. Lúc mình đang đương thời thì thấy cả thế giới nằm trong tay 
mình, lúc bị xuống rồi thì nhìn không ra. Dù sao cuộc đời của vua Ba Tư Nặc lúc 
cuối cùng cũng còn âm cúng vì còn cô cung nữ bên cạnh. Với có lớp học nảy bà 
con có thể biết thêm một số chuyện mà bà con không tự biết được. Vua Ba Tư 
Nặc được sanh thiên rồi sau đó luân hồi trở xuống suốt một a-tắng-kỳ, còn một a- 
tăng-kỳ nữa sẽ thành Phật. Ông đã đi 99% con đường rồi. Không biết ông hạnh 


115 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


øì, nếu hạnh trí tuệ là hạnh nhanh nhất thì ông đã đi được 19 a-tăng-kỳ rồi còn sót 
lại một thôi, nếu ông tu hạnh tinh tấn thì ông đã đi được 79 a-tăng-kỳ rồi, chỉ còn 
sót lại một, còn nếu ông tu hạnh đức tin thì đã đi hết 39 a-tăng-kỳ TÔI, còn lại Ì a- 
tăng-kỳ. Dĩ nhiên hiện giờ thì tôi cũng đang trên một xứ sở rất thoải mái, nhưng 
nhiêu khi tôi nghĩ nếu tiếp tục như vầy hoải thì sao, nói chỉ là những người đang 
ở chỗ buôn chán, cứ lặp đi lặp lại: sinh hoạt, ăn, rồi ngủ, cứ kéo đài hoài. Có 
chuyện quan trọng tôi nói hoài là hãy thường xuyên quán tưởng đề một ngày 
mình ra đi trong sự nhàm chán tốt hơn là ra đi trong sự sợ hãi và tiếc nuối. A Xà 
Thế và Đề Bà Đạt Đa sẽ thành Phật Độc giác, còn riêng vua Ba Tư Nặc sẽ thành 
Phật Chánh Đăng Giác. 


Đúc kết bài kinh này là trên đời không có chuyện øì là nhỏ, và đừng có coi 
thường bắt cứ cái gì. Tất cả mọi sự ở đời này có thê là điểm bắt đầu cho sự cô sự 
kiện ghê gớm khủng khiếp nào đó. Đọc cuộc đời của Hitler mới thấy hết hồn, có 
ai ngờ một chàng họa sĩ vô danh, có ai ngờ một anh chàng tù nhân vô danh, có aI 
ngờ một anh thợ sơn vô danh về sau này trở thành một ông trùm của Đức Quốc 
xã Hitler. Lúc đầu, có người gọi ông là một painter. Tôi gọi ông là họa sĩ vô danh 
bởi vì ông có những bức tranh rất là đẹp. Tranh của ông màu rất buồn, ảm đạm, 
theo tâm lý học thì điều đó phản ánh con người, phản ánh đời sống tâm tư của 
ông. 


Trên đời này không có gì là nhỏ, không có gì không thể là điểm bắt đầu cho một 
chuyện lớn. Tôi lấy làm ngậm ngùi là tại sao đời này có những người có mắt như 
mù, khi ngồi kế thái sơn mà không biết. Luân hôi là một sự hoang phi. 


Ở Huế có tảng đá nằm ở đàn Nam Giao, rất là đặc biệt, là nơi vua tế trời, đứng ở 
đây mà nói thì âm thanh dội lại như có loa. Sau 1975, ông bí thư tỉnh ủy của Bình 
Trị Thiên cho người đập tan nát cục đá rồi xây nghĩa trang liệt sĩ. Có một người 
Pháp sau này trở lại thăm Huế, nói rằng, người VN rất hoang phí, nếu bán tảng đá 
đó cho nước ngoài thì người ta có thê trả cho một số tiền đủ đề tái thiết thành phô 
Huế. Nhưng mà mình thì bỏ đi, vì mình không biết cái giá trị của nó giống như 
mình không biết giá trị một ông hoàng nhỏ, một ngọn lửa, một con rắn, một tu sĩ 
trẻ. Tiếp theo là bài kinh Người. 


NGƯỜI (Purisasutta) 


Bài kinh này bà con có thê hiểu được, trong Chú giải cũng không nói gì đặc biệt. 
Vua Pasenadi lúc này đã là một Phật tử thuân thành rôi, ông hỏi Đức Phật: Trong 
đầu một con người môi ngày có biệt bao nhiêu là suy nghĩ, biệt bao nhiêu là tư 


116 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


tưởng, và đủ kiêu đủ cách suy nghĩ, tư tưởng hết. Con muốn biết trong đầu mình 
suy nghĩ cái gì thì đem lại sự lợi ích an lạc hạnh phúc và suy nghĩ cái gì làm cho 
mình đau khổ, bất lợi tai họa. Trong đầu mình lúc nào cũng đầy ắp. Trong đống 
lăng xăng đó, cái gì thật sự có lợi cái gì thật sự có hại cho mình. Tôi nghĩ đây là 
một câu hỏi rất thông minh, rất quan trọng, hiểm khi nào Phật tử đi chùa có nØƯỜi 
hỏi câu đi ra từ tim của họ như thế. Vì mình không có thời gian trầm tư. Trong 
kinh có một chữ rất quan trọng đó là chữ gambhirapakatita: thói quen trầm tư. 
Phật tử Nam Tông bắt buộc phải biết chữ này. Như trường hợp Thái Tử Tất Đạt, 
với chúng ta thì chuyện nhìn thây người già, có gì đầu lạ, năm bảy tuôi mình đã 
thấy người giả, người bịnh, thấy đám ma tồi, nhưng ngài thì bị vua cha bưng bít 
thông tin, chỉ được cung cấp thông tin một chiều. Suốt 29 năm ngài bị bưng bít 
thông tin, không biết trên đời này có người già người bịnh người chết. Giống như 
dân Bắc Triều Tiên bây giờ vậy đó, họ không hề biết cái gì ngoài cha con Kim 
Yong-il, họ không biết cái gì ngoài Đảng CS Triều Tiên. Lần đầu tiên 29 tui, 
ngài nhìn thấy một người già, một người bịnh, một xác chết, một tu sĩ, lập tức 
ngài có những suy tư đủ làm thay đối cả cuộc đời của ngài. 


Trong một ngày, chúng ta rất cần có những giây phút đề trầm tư, từ đó thấy được 
cái øì có lợi có hại cho mình. Tại sao trên mâm ăn mình biết ăn cái này bị cao 
máu, cái này bị dư cholesterol, dư đường, chúng ta ăn uống có lựa chọn, tại sao 
những thứ mình nhét vô đầu thì không biết lựa chọn và vô cùng dễ dãi? 


Đối với những vấn đề chính trị, văn hóa tôn giáo, chúng ta rất đễ dãi, trong khi 
đó lại coi nặng đời sông vật chất. Có chuyện chúng ta không thể nào không biết 
trừ phi chúng ta là một đứa bé một người khùng người say rượu hay một người lú 
lẫn đó là: Trong một ngày, chúng ta rất cần có những giây phút đề trầm tư, từ đó 
thấy được cái gì có lợi có hại cho mình. Tại sao trên mâm ăn mình biết ăn cái này 
bị cao máu, cái này bị dư cholesterol, dư đường, chúng ta ăn uống có lựa chọn, tại 
sao những thứ mình nhét vô đầu thì không biết lựa chọn và vô cùng dễ đãi? 


Đối với những vấn đề chính trị, văn hóa tôn giáo, chúng ta rất dễ dãi, trong khi 
đó lại coi nặng đời sông vật chất. Có chuyện chúng ta không thể nào không biết 
trừ phi chúng ta là một đứa bé một người khùng người say rượu hay một người lú 
lẫn đó là: Đời sống tinh thần giữ phần quyết định trong cuộc đời của một con 
người, khô thay chuyện này ai cũng biết vậy mà trong đời sống không được 
người ta coi trọng. Chúng ta cứ nghĩ đồng tiền quyết định tất cả, quí vị có quyền 
nghĩ vậy, nhưng xIn hỏi quí vị một câu: khi một người chồng một người vợ bị 
phản bội, trong cơn đau đó họ có còn đầu óc nghĩ được chuyện khác hay không? 


117 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Có nhiêu loại mất mát: mất mát về đức hạnh (giới), mắt mát về tình thân (tỉnh 
cảm quyến thuộc), mất mát về tài sản, mất mát vê sức khỏe. Sức khỏe có vân đề 
là một sự mất mát; tài sản hao hụt cũng là sự mắt mát; tình thân gia đạo có vấn đề 
cũng là một sự mắt mát; quan điểm tinh thần, suy nghĩ về chính trị văn hóa tôn 
giáo nói chung có vẫn đề cũng là sự mất mát, về mặt đức hạnh có trục trặc øì đó 
cũng là một sự mất mát, ví dụ như có lúc nào đó mình nghĩ về quãng đời trác 
táng trụy lạc của mình, lòng mình không có yên. Trong năm mất mát trong đời 
sông có cả tỉnh thần lẫn vật chất, những cái này chỉ có bốn hạng người vừa kế (trẻ 
con, người khùng, người say, lú lẫn) là không biết. Minh đầu phải là một trong 
bốn hạng nảy, vậy mà cái mình coi nặng vân là tiên bạc. Bình tĩnh mà ngôi nghĩ 
lại coI minh có vẫn đề hay không, mình không năm trong bốn hạng người đó mà 
kiểu sống của mình đã thuộc về nhóm người đó rồi. Chính vì vậy mà vua Ba Tư 
Nặc hỏi đời sống nội tâm như thế nảo là an lạc là hạnh phúc và đời sông nội tâm 
như thế nào làm cho người ta khổ. Ông nói con người ta thường chỉ biết về vật 
chất có ai ngờ đời sống tinh thần quan trọng như vậy. Đức Phật dạy: Này đại 
vương, một nội tâm mà tham nhiều quá, sân nhiều quá, sỉ nhiều quá thì nội tâm 
đó chỉ đau khô thôi. Tôi cô ý đi một vòng cho rộng cho lớn để xác định điều cuối 
cùng cốt lõi của bài kinh là như vậy. Một đời sông nội tâm mà quá nhiều phiền 
não thì chỉ làm đương sự bị khổ, khi mình giận ai thì người ta đâu biết đâu, chính 
mình đốt lửa vô tay mình, chính mình cầm đá đập chân mình. Khi mình tham, 
chìm đắm thích thú trong cái gì đó, mình thích 100 mình chỉ được l, 2 thôi. Tôi 
không cần biết quí vị đang thích đang mơ cái gì nhưng tôi biết chắc chăn một 
điều những øì quí vị được toại nguyện so với những gì các vị thấy thích thấy ham 
thấy mê rất là ít. Tôi ghét mấy người không có thói quen suy tư, họ nói “tôi 
không thích gì hết”. Họ nói họ không thích xe, đi xe gì cũng được, sau này phát 
hiện ra là họ kẹo. Có nhiều người bẩm sinh thích đếm tiền và sợ xài tiền, có 
người nhát không dám chạy xa lộ nên họ không mặn mà chuyện mua xe. Có 
người thì cứ đưa tiền cho vợ mà lâu ngày không nhớ ra mình sợ vợ. Có người 
không phân biệt được cái bỏn xẻn không phải là tri túc, cái hoang phí không phải 
là rộng rãi. Tri túc giản dị không giống keo kiệt bỏn xẻn. 


Rộng rãi có bốn loại: 

- Rộng với người mà hẹp với mình 
- Rộng với mình mà hẹp với người 
- Hẹp với mình và hẹp với người 


118 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


- Rộng với mình và rộng với người 


Minh phải coi kỹ thật sự con người mình ra làm sao đề kịp thời sửa, nhiều khi 
mình cứ tưởng là mình thần thánh, khi đó làm sao mình sửa được. Quan trọng 
nhất trong bài kinh này là vua Pasenadi hỏi Đức Phật một ngày trong đầu có đủ 
thứ hết, mình suy nghĩ cái gì để hạnh phúc và suy nghĩ cái gì sẽ làm cho mình 
đau khô. Đây là câu hỏi mà tôi cho là rất quan trọng. Giàu có hay nghèo hèn cách 
mấy phải nhớ bài kinh này, sống mà phiền não nhiều quá thì không có an lạc 
được. 


VUA (Jaramaranasutta) 


Bài kinh này rất đơn giản, không có gì không hiểu. Vua Pasenadi hỏi Đức Phật, 
cái gì có sanh mà không già không chết không cũ kỹ, không hư mắt. Đức Phật trả 
lời, không có, cho dù mình là hạng gì đi nữa. Nhìn bài kinh này tôi nhớ câu 
chuyện ông vua Tê Hoàn Công một ngày nọ đi chơi núi, vua đứng nhìn cảnh đẹp 
cầm tú của giang sơn đất nước mà ứa nước mắt. Quần thần hỏi lý do, vua nói, đất 
nước này đẹp thế mà một ngày nào đó phải ra đi. Quần thần cũng ủ rủ khóc theo, 
bệ hạ đi thì chúng thần cũng đầu còn. Quản Trọng đứng kế bên cười, vua giận hỏi 
lý do. Quản Trọng đáp: Nếu không ai chịu chết hết thì ông vua đời trước cũng 
còn ở đây, thì vị trí của bệ hạ ở đâu. Đời sống phải là sự đắp đối, thằng Tèo đi 
thăng Tý mới tới chứ. 


Cái chết là cần thiết 


Khi nghe vua Pasenadi hỏi câu trên, Đức Phật nói hễ có mặt trên đời này thì mọi 
sự phải chấp nhận số phận giống nhau: cũ kỹ và hư mắt. Nếu là con người thì đã 
sanh ra phải có lúc già lão chết đi cho dù mình là ai đi nữa. Tùy góc độ mình có 
thể nói đây là một sự thật phũ phàng hoặc là nói đây là một sự thay đôi rất cần 
thiết. Rất cần thiết là vì thế hệ trước không đi thì thế hệ sau không cách nào có 
mặt được. Anh ở hết thời anh phải đi cho tôi ra chớ. Quí vị nghĩ nêu mình cứ tiếp 
tục sống một tỷ năm nữa trong điều kiện hình hài này thì có nên không? 


Không, có cũ có mới có vui! Tôi cũng sợ chết chứ, nhưng nhìn cái thân tôi, tôi 
nghĩ sao nó xấu dữ thần, nếu mình chết quay trở lại cao ráo da dẻ ngon lành hơn 
vẫn tốt hơn chớ, ngay bây giờ nhìn thấy không khoái rồi, nêu tôi lết thêm vài 
chục năm nữa thì tan hoang sự nghiệp cỡ nào nữa. Tôi nghĩ cái chết là sự thay đồi 
cần thiết. Có nghĩ như vậy thì thái độ của mình đối với cái chết mới thay đối. Tôi 
nói nhiều lần, tôi muốn chết trong sự nhàm chán chớ không muốn chết trong sự 


119 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


sợ hãi và tiếc nuối. Tôi không muốn chết mà cứ sợ, chết mà lòng cứ còn nắm níu 
cái mà mình đang có, tôi muốn chết trong sự nôn nóng chờ đợi. Ngay bây giờ, tất 
cả mọi người trong room phải chuẩn bị một cái chết, chuẩn bị một thái độ ngon 
lành cho cái chết. Nói chờ đợi là hơi quá nhưng hình như là vậy mới đúng, phải 
sẵn sàng đến mức mà mình thấy đi tốt hơn tiếp tục ở. Nói như vậy không phải là 
tôi đề nghị bà con nghĩ đến chuyện tự sát nghen. Nhưng có điều, phải suy tư, 
hành đạo, thực tập hành trì như thế nào đó để một ngày nào mình nghĩ về cái chết 
băng sự bình thản trong sự chờ đợi, đó là ngon. Phật tử ngon lành là lúc đang 
sông thường trực nghĩ về cái chết đề không sợ chết và dám “cưới hỏi” sự chết — 
suy tư vê nó ngày đêm. Phật tử tốt là người lúc trẻ nhớ đến lúc già, lúc khỏe nhớ 
đến lúc bệnh và lúc sống nghĩ đến lúc chết, còn người cúng chùa cho nhiều, đi 
chùa thường xuyên mà yêu đời nồng nàn thì đó là Phật tử dỏm. Anh cúng chùa 
cho nhiều chăng qua anh có tiền thôi, anh phải làm sao sẵn sàng ra đi bất cứ lúc 
nào. Người ngon lành nhứt trên đời này không phải là người có quyền lực hay có 
tiền bạc mà là người có thê ra đi bất cứ lúc nào với sự thanh thản. 


Có người hỏi ngài Xá Lợi Phất: Xin hỏi tôn giả có sợ chết không? 
Ngài nói không. Ngài có chán sống không? 


Ngài nói không. Ông Bà-la-môn đó hỏi: Người không chán sống mà cũng không 
sợ chêt nghĩa là sao? 


Ngài Xá Lợi Phất trả lời: Ta không thích sống mà cũng không chán sống, không 
thích chết mà cũng không sợ chết, ta chỉ đang chờ đợi nhân duyên tới, ta không 
muốn trái còn xanh mà phải rụng. Thật là minh triết câu nói của một bậc hiền 
thánh! Cũng như câu không phải riêng Đức Phật mà vài vị khác cũng trả lời khi 
có người hỏi Ngài đang buôn hay vui: Ta mất gì mà ta buồn? 


Ta được gì mà ta vui? 


Cái này nói ra hơi buồn, phải biết Phật pháp thì chuyện sống qua ngày chờ qua 
đời mới hay, nêu không biết Phật pháp không học đạo thì cái đời sông sống qua 
ngày chờ qua đời rất là kinh hoàng. Tỉ lệ người tự tử Ở Bắc Âu như Thụy Điền, 
Phần Lan rất đông, vì người dân đi làm một phân lớn tiền lương rót vô cho nhà 
nước (tiền thuế), để nhà nước lo ngược lại cho dân không mắt một xu. Chính vì 
chỗ này người dân Bắc Âu sông sang trọng sung sướng lắm, cái bàn cái ghế, cái 
muỗng ăn cơm luôn là tiêu chuẩn cao nhất, tốt cực kỳ. Khi ra phố, họ hưởng rất 
nhiều quyền lợi do tiền thuế của họ đem lại. Vì vậy, họ không có gì phải lo, họ 


120 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


sông trong sự êm đềm đó lâu ngày thì đâm ra chán. Sẽ có một ngày họ không biết 
làm gì, thế là nảy sinh ra chuyện tự sát. Có một thời tỉ lệ tự sát của Bắc Âu rất 
cao. Thế nhưng kỷ lục tự sát đó hôm nay đã được trao lại cho một quốc gia khác, 
đó là Nam Hàn. Nam Hàn hiện nay là xứ công nghệ rất cao, kinh tế phát triển. 
Nhưng chính vi công nghệ, kinh tế phát triển quá mức cho nên người ta đã không 
kềm chế được nó, và nảy sinh ra mặt trái đó là người Nam Hàn căng thăng quả. 
Sinh viên đang học đại học có thê tự tử, bố mẹ có con đi học căng thắng quá cũng 
tự tử, ngành nghề nào cũng có những cạnh tranh khốc liệt để khiến cho người 
trong cuộc phải tự tử, đặc biệt là làng giải trí, diễn viên người mẫu ca sĩ chọn giải 
pháp tự tử rất nhiều. Đêm qua tôi đọc một chuyện còn buồn hơn là hôm nay đời 
sông bên Nam Hàn cao quá cho nên con cái ở thành phố nuôi cha mẹ không nỗi, 
giờ đây lại nảy sinh ra dạng gái đứng đường không phải là gái trẻ mà là gái mẹ 
đứng đường. Mới đầu là 50 tuổi, 60 tuổi mà giờ lên tới 70 tuổi. Các vị cứ vào 
Internet mà xem chứ đừng tin những gì tôi nói. Vật g1á cao quá, con cái nuôi 
không nổi, các cụ nghĩ nếu trẻ nó làm gái được, sao mình già không làm được, 
mặt hàng nào cũng có khách hàng nấy. Cho nên, hãy nhớ suy tư những điều đó. 
Trên đời này không aI tránh được cái chết, chính cái chết dạy khôn cho người ta, 
nhiều khi người ta chìm sâu vào đồng tiền, vào gia đình, vào những øì người ta 
có, chính cái chết làm cho người ta giựt mình nghĩ lại để mà buông bớt. Tóm lại, 
cái chết rất cần thiết bởi vì: 


- Làm thay đổi diện mạo thể giới, cho tươi trẻ hơn 

- Có sự nhường đường của thế hệ trước cho thế hệ sau 
- Bản thân mỗi người có đồ mới mà xài 

- Cái chết buộc người ta phải suy nghĩ lại 

THÂN ÁI (Piyasutta) 

Vua nhắc lại một câu kệ Pháp cú mà Đức Phật đã dạy: 
"Kẻ thù hại kẻ thù, 

Oan gia hại oan gia, 

Không bằng tâm hướng tà, 

Giây ác cho tự thân”. 


121 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Nghĩa là trên đời này, thăng Tèo ghét thằng Tí, luôn luôn tìm cách hại thằng Tí, 
thăng Tí tìm cách hại thăng Tèo..., ai cũng nghĩ chỉ người ghét nhau mới hại 
nhau, nhưng thật ra không phải chỉ có kẻ thù mới hại nhau mà ghê gớm nhất 
chính là phiên não bất thiện ở mỗi người, đó chính là kẻ tử thù của họ. Không có 
kẻ thù nào dai đẳng lì lợm ngoan có như là cái bất thiện của mỗi người. 


Trong kinh dạy rằng một người làm phước báu công đức, mỗi kiếp sanh ra được 
phước báo công đức cũ chào đón giống như người thân, kiểu “nhớ nhau như tình 
nhân, tình nhân nhớ lúc người xa chưa về”. Những ác nghiệp bất thiện mà mình 
đã tạo ra, đời đời kiếp kiếp mình sanh ra nó cũng chờ đợi mình giống như kẻ thù 
chờ nhau ở cuối đường vậy. 


Vua nhắc lại ý của Đức Phật: Bạch Thế Tôn dầu có ai thương bản thân đến mây 
đi nữa nhưng nêu họ làm điêu bât thiện thì họ trở thành kẻ thù của chính mình. 


"Đối với những ai, tự ngã là thân ái? 
Đối với những ai, tự ngã là kẻ thù? 


” Tôi rât là phiên cái chữ “tự ngã” này, bà con sửa lại thành chữ “chính mình". 
Câu này sửa lại: “Đôi với aI tự mình là người thân của mình, tự mình là kẻ thù 
của mình”. 


Lúc đó Đức Phật mới xác nhận suy nghĩ của vua: Dầu cho mình nói mình thương 
mình nhưng mình toàn làm ác thì mình là kẻ thù của mình. 


Nhớ giùm: Nhớ giùm: Nghiệp ác quá khứ chờ ta như kẻ thù chờ nhau, nghiệp 
thiện quá khứ chờ ta như thân quyên chờ nhau. Không có kẻ thủ nào đáng sợ cho 
băng chính ác pháp của mình. 


Càng có lòng hại người khác thì chính mình đang đào hồ chôn mình. Có câu, 
đừng lấy đá đập chân mình là như vậy đó. Lẫy đá đập chân mình là sông trong 
bất thiện, còn một giây một phút sông trong tâm tư bất thiện thì chỉ có hại chứ 
không có lợi gì hết. Nhắm mình không thể tha thứ cho người ta thì hãy quên đi. 
Dĩ nhiên nói thì dễ, làm thì khó. Tôi rất coi nặng pháp môn tự kỷ ám thị, cứ nghĩ 
hoài lâu ngày nó sẽ thành. 


Người VN mình đi chùa mây chục năm, tôn biệt bao nhiêu thời gian công sức 
tiên bạc mà có pháp môn nào bỏ túi chưa, hãy tự hỏi mình xem. Phải có chứ, 
những cái có đó ở đầu mà ra? 


122 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Phải tu tập. Tu như thế nào? 


Tôi thì chỉ có một pháp môn tự kỷ ám thị. Có những suy tư, có những vẫn đề 
giáo lý mà tôi ép tôi cho bằng được. “Chết, chết, chết, chết...”, chữ “chết hay 
lắm, niệm chết hoài sẽ thay đổi mình ghê lắm; hoặc niệm “Buông', cứ nhớ hoài 
sẽ có ngày mình buông được. Niệm hoài thì sẽ thay đổi mình rất là nhiều. 


Khi mình nói với mình hoài thì nó sẽ ăn vô đầu mình hồi nào không hay. Cứ nhớ 
đừng bao giờ tự mình làm kẻ thù của chính mình. Kẻ thù đáng sợ nhất của mình 
chính là mình, người bạn tốt nhất của mình cũng là thiện pháp của mình, kẻ thù 
đáng sợ nhất của mình là ác pháp của mình. Tôi lấy làm lạ sao bên Bắc Tông họ 
mê thần chú, họ niệm Quán Âm øì đó, nệm A DI Đà, kế cả niệm Bồn Sư, nhưng 
khi gặp chuyện thì cái lòng có yên hay không? 


Xui một cái là dân tộc mình dễ dụ quá đi, càng nói càng thêm buồn. Hôm nay 
chăc đủ rôi, xin hẹn bà con ngày thứ Bảy. #NhậtKýChépBăngKinh; 
#NhiTường; #SưGiácNguyên; #TươngUng2 


123 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Bài giảng ngày 23-8-2014 TỰ BẢO HỘ (Attarakkhitasutta) 


Bài Kinh Tự Bảo Hộ này nếu tôi nhớ không lầm là đã học rồi, có nội dung đại 
khái thế này: Trên đời này ai cũng thương chính mình hết, không có ai ghét bản 
thân mình, ngay cả những người có ý tự sát cũng vì họ thương bản thân mình 
quá. Từ việc thương bản thân quá nên đến một lúc nào đó không giải quyết vẫn 
đề được họ thấy bị bế tắc, chứ nếu họ coi nhẹ chính mình thì họ không thấy bế 
tắc, không thấy bế tắc thì họ đâu có tự sát. Hầu hết 99,9% là do thương mình — 
thương kiểu lầm đường — mà đi đến tự sát. 99.9% này (loại trừ những người tâm 
thần có những suy nghĩ khó lường) do coi nặng mình quá rồi nghĩ không ra cách 
để tự cứu mình nên mới lâm vảo tâm trạng bề tắc. Từ bề tắc cùng quẫn này nên 
mới dẫn đến chuyện tự sát. 


Ai cũng thương mình và ai cũng tìm đủ mọi cách đề lo cho bản thân mình hết dù 
đó là một người mẹ tốt chỉ biết lo cho con, một nĐØƯỜI VỢ tốt chỉ biết lo cho 
chồng, một người chồng tốt chỉ biết lo cho vợ, một nØƯỜi con tốt chỉ biết lo cho 
cha mẹ... nhưng trong đáy sâu tiềm thức của mình thì mình làm những việc đó 
chỉ vì mình muốn như vậy. Tuy nhiên, chuyện quan trọng nhất là thương thì 
thương như vậy nhưng việc tự biết lo cho mình, tự bảo vệ mình một cách đúng 
cách như lời Phật dạy thì hiếm lắm. Theo như bài kinh này nói và chính mình 
cũng có thể nghĩ ra là nếu thương mình không đúng cách thì chỉ có hại mình mà 
thôi. Ví dụ mình thích nghiện ngập, chích choác, không cưỡng lại được đam mê 
đó mà cứ tự mình nuông chiều, thỏa mãn đáp ứng lầm lạc đó chỉ có hại mình 
thôi. Thương con cũng vậy, thương con có hai cách, làm cho con đi lên và làm 
cho con đi xuống. Tôi tình cờ thây một số Phật tử thương con bằng cách rất lạ, 
thương quá không muốn con buôn nên không đám la con để nó muốn làm gì thì 
làm, đến lúc nó hư quá sức họ mới lên tiếng thì khi đó đã muộn màng rồi. Sợ nó 
buôn, không dám dạy la nó, đến khi cuộc đời dạy nó thì nó buôn cả ngàn lần hơn. 
Trong khi đó nếu trước đây mình dạy nó, nếu nó có buôn vì mình dạy thật ra là 
do cách dạy của mình thôi. Mình cứ tưởng nói như vậy nó sẽ buồn, nên không 
dám nói, đó là sai lầm, và nêu nó có buồn thật như mình nghĩ thì chỉ bằng một 
phần ngàn cái buồn mà cuộc đời dạy nó. Thương con mà sợ con buồn thì giống 
như có một cái mụt ghẻ, cái đốm lác mà sợ bị rát bị đau không chữa trị nên đề 
vậy và nó sẽ phát triên theo chiều hướng xấu nhất. Dù là vợ là chồng là con, 
thương mà không biết cách thương chỉ có hại mà thôi. “Thương nhau mà lại bằng 
mười hại nhau” (Nguyễn Du) là vậy đó. 


124 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Nội dung bài kinh này: Vua Ba-Tư-Nặc kê lại cho Đức Phật lúc hầu chuyện 
Ngài: Có lúc ngôi một mình con nghĩ có những kẻ ăn rôi chỉ biệt tự hại thân. AI 
thương mình mà nói ác, làm ác, nghĩ ác là tự mình làm kẻ thù của mình. 


THIÊU SỐ (Appakasutta) 


Bài kinh này không có gì khó hiểu, bà con liếc qua là hiểu rồi. Cái hay của lớp 
học này là nhờ nó mà mình “xem kinh tập thể”. Tôi không phải là thiền sư, hành 
giả nhưng tôi từng có mặt trong thiền viện, từng thấy những buổi tu tập thê ở 
thiền viện Miền Điện, Thái Lan, trong tâm khảm của tôi thì Miền Điện là số một, 
thây số một pháp môn số một nhưng phải nói là bối cảnh tu thiền thì khó nói lắm. 
Nếu quí vị là người thân — anh em, cha mẹ, con cái - của tôi thì tôi nói, sang Miễn 
Điện dự thiền đê lấy bài” (lấy pháp) mà thôi, học về lý thuyết, về kinh nghiệm, 
kỹ thuật, xong rồi thì nên quay về Thái Lan. Tôi từng biết một thiền viện ở bên 
bờ sông Băng. Cốc, phải nói là trên cả tuyệt vời, có một khu vườn sạch đến mức 
mình có thể nằm ngôi bắt CứỨ chỗ nào trong khu vườn đó, thức ăn miễn phí, khâu 
vị của đồ ăn Thái Lan rất gần với mình. Bữa đó họ đãi cho phần ăn của hai sư và 
một Phật tử đủ để ăn mười lăm người. Sự gia trì của đại chúng quan trọng lắm, tu 
mà thấy bối cảnh đại chúng xung quanh ai cũng thong thả điềm đạm an lạc, nhìn 
thấy những gương mặt, bước chân của họ, ảnh hưởng rất tốt lên tâm tư hành giả. 
Lớp học của mình đây cũng vậy, nếu một mình mình mở Kinh Tạng ra đọc từng 
bải thì khó ghê lắm, nhưng vô cái lớp này mình biết xung quanh có người cùng 
theo dõi với mình, đó là sự gia trì của đại chúng, sự hỗ trợ tỉnh thần từ đám đông. 
Đám đông có sức tác động ghê gớm lắm. Ở VN có tình trạng bị ngất xỉu tập thẻ, 
một hai người trong lớp học hoặc công nhân trong nhà máy tự nhiên xỉu rồi cả 
đám xiu theo. Trời năng o1 bức hơi ngột ngạt, tự nhiên có ai đó lăn ra xỉu, thế là 
người khác yếu bóng vía lăn ra xỉu theo. Hoặc như những hiện tượng tôn giáo, 
mỗi năm ở Philippines có lễ Xiên Lình, người ta tự hành hạ mình, họ gọi đó là 
ngày nhớ Chúa khổ nạn trên thập giá, họ bắt chước gương Chúa bằng cách lẫy 
thương, giáo chọt vào người cho chảy máu, bình thường thì đau nhưng trước đám 
đông hoan hô cô vũ, họ can đảm mạnh mẽ. Hoặc như những người Hôi Giáo có 
thông lệ hành hương sông Hằng hoặc Mecca, cả mấy triệu người đồ về hai nơi đó 
và với đám đông như vậy thường nảy ra những chuyện ly kỳ lắm 


Trong bài kinh này, vua Pasenadi — vị Phật tương lai — có nhiều suy nghĩ đặc biệt, 
ông thưa với Đức Phật: Khi ngồi một mình con nghĩ những người có được điều 
kiện hưởng thụ phần lớn là hư hỏng hưởng thụ những thứ trụy lạc còn những 
người lây đó để làm phương tiện tu hành, trau dôi đời sông tâm linh thì Trong bài 


125 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


kinh này, vua Pasenadi — vị Phật tương lai — có nhiều suy nghĩ đặc biệt, ông thưa 
với Đức Phật: Khi ngồi một mình con nghĩ những người có được điều kiện 
hưởng thụ phần lớn là hư hỏng hưởng thụ những thứ trụy lạc còn những người 
lấy đó đề làm phương tiện tu hành, trau dôi đời sống tâm linh thì không nhiễu 
(“thiểu số”= 'appaka ). Tôi không xúi quí vị sông khổ, nhưng bắt buộc quí vị phải 
đồng ý với tôi là chúng ta phải biết cảm ơn những trục trặc, những gút mắt trong 
đời sống vì chúng đã làm cho chúng ta có cơ hội nhìn lại đời sống tâm linh tinh 
thần của mình. Nếu như đời sống suôn sẻ quá thì chắc chắn chúng ta cũng nằm 
trong tuyệt đại đa số, đám đông quần chúng có hễ có điều kiện sống thoải mái là 
trở nên hư. May mắn là nhờ thứ nhất chúng ta biết Phật pháp, thứ hai là chúng ta 
có khuynh hướng tâm lý cũng không đến nỗi tệ, chúng ta biết hướng thượng, và 
thứ ba là chúng ta cũng có chút thiếu may mắn. “Thiếu” ở đây nghĩa là chúng ta 
không phải là những tỷ phú, triệu phú, doanh nhân hay thương gia thành công. 
Nếu như sáng hôm nay quí vị bỏ thời gian dồn hết tâm ý cho công việc nào đó và 
bỏ túi hai chục ngàn đô la thì quí vị có ngôi đây hai tiếng đồng hồ đề nghe hay 
không, nếu vậy thì e rằng đời này kiếp này ta không thấy nhau rồi. Vì sao? 


Lúc đang kiếm tiền thì quí vị đâu có quớn đề nghe pháp, và tiền vô túi rồi thì quí 
vị cũng đâu có quởớn đề nghe pháp, quí vị phải book vé đi thưởng thức hưởng thụ 
cuộc sông chứ vô đây học làm gì. Vì vậy vua Pasenadi nói răng những người 
dùng cái điều kiện sống sung sướng thoải mái để trau dồi tâm linh thì hiếm cực 
kỳ, đa phần là thoải mái một chút là xuống sình hết. Mang thân nhân loại hiếm 
quí vô cùng. Ngay trên cõi Trời, chư thiên có thần thông biết được nhiều chuyện 
lắm vậy mà khi sanh về Trời rồi thì đừng hòng tu hành gì hết. Cứ mát lạnh thơm 
ngát suốt mây chục triệu năm, tiếng đàn ca hát xướng du đương, bay nhảy thoải 
mái thì làm sao mà tu được. 


XỨ KIỆN (Addakaranasutta) 


Mỗi lần có kiện tụng thì một là quan địa phương, hai là đem lên vua xử. Một 
trong những cái làm cho tôi sợ sinh tử luân hồi là vì sợ sanh ra trong thời kỳ 
không có nên khoa học, nhẹ nhẹ như nhức cái răng, đau ruột thừa, đau bao tử, 
không biết làm sao. Khoảng năm tám mấẫy tôi ở Long Thành, Việt Nam, mới 
mười mấy tuôi tôi bị chứng bao tử bị dư nước chua suốt mấy ngày ăn không 
được, nước bọt chảy ra hoài, không biết làm sao chỉ ngậm bông gòn thôi, chỉ nhô 
nước bọt mà mệt. Nghĩ lại cũng hơi ngậm ngùi, cả một cái chùa mười mây hai 
chục người như vậy mà không ai biết cách xử trí hay là họ không thương mình 
không biết. Như tôi bây giờ không thương ai nhưng thấy họ bị vậy thì tôi cũng sẽ 


126 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


đẻ nghị họ đi bác sĩ hoặc kêu gọi anh em giúp nhau còn hồi đó sao họ thờ ơ quá. 
Nhớ lại tuôi thơ tôi thấy kinh hoàng lắm, tôi cũng cảm ơn những ngày tháng đó 
đã cho tôi những trải nghiệm. Tôi sợ luân hồi vì sợ sống trong bối cảnh không có 
điều kiện văn minh, không có tình người, hoặc như bài kinh này, sanh ra trong 
bối cảnh ông vua ông quan không ra gì thì đời mình tàn. Coi kinh là coi rộng như 
vậy đó, cứ nghĩ những gì có lợi cho đời sống tinh thần của mình là mình cứ tận 
dụng. Nhìn bài kinh này tôi thấy sợ luân hồi, một xứ sở gì mà không có luật pháp 
không có công băng công lý, mọi đúng sai thị phi đều nằm hết trong tay vua, 
quan. Sống trong một Xứ SỞ không có nền văn minh vật chất thì khô một kiểu, 
không có nền văn minh tinh thần thì khổ một kiểu khác. Bài kinh này làm cho 
mình thấy sợ luân hồi. 


(Chánh văn) “ Bạch T; hế T Ôn, con suy nghĩ như sau: “Nay ta đã chán ngấy xử 
kiện. Nay hãy đê cho vị hiện điện (bhadramukha) được có danh tiếng nhờ tài xử 
kiện ”. Hiên diện (bhadramukha) là gì? 


Đó là lý do có cái lớp học này. 


Vua Pasenadh thưa với Đức Phật, (nói theo ngôn ngữ thời nay của chúng ta): Vua 
Pasenadi thưa với Đức Phật, (nói theo ngôn ngữ thời nay của chúng ta): Bạch 
Thế Tôn, nhiêu khi con thấy mệt quá, con tính giao cho người khác xử giùm 
con. Họ ăn rỒi cứ gây nhau riết rồi bắt con xử mệt quá. 


“Người khác", (bhadramukha) âm chỉ cho người nào? 


Theo Chú giải Atthakatha (Chú giải có hai loại: commentary và sub- 
commentary) vị “hiên diện" là chỉ cho ông Vidudabha, vị này còn có cái tên nữa 
là Vitatubha. Đó chính là ông hoàng tử đã tàn sát dòng họ Thích Ca. 


Vua Pasenadi thấy đều đặn mỗi ngày cả ngàn vị sư tới nhà ông Cấp Cô Độc, cả 
ngàn vị sư đi tới nhà bà Visakhã để đi bát vì hai vị đó thỉnh. Vua nghĩ hai người 
nảy cũng chỉ là “phó thường dân Nam Bộ” chứ có gì đâu mà được cúng dường 
chư tăng mỗi ngày, còn mình là vua mà không được. Thế là vua cũng cho người 
đến chùa thỉnh chư tăng, vua tô chức nơi để chư tăng đi bát trong hoàng cung. 
Nhưng vua quá bận rộn nên giao việc đó cho các quan, vốn là những người có 
quyên thế nhưng chỉ lo hưởng thụ chăng quan tâm gì đến chư tăng. Chư tăng đến 
thấy không ai quan tâm mây, thức ăn thừa mứa nhưng đối xử lạnh nhạt nên cũng 
nản rồi không ai thèm đến nữa. Vua lấy làm lạ vì sao mình đã thỉnh chư tăng rồi 
mà sao hoàng cung vẫn văng hoe. Vua đến nơi nhìn thì thấy đồ ăn thì thừa mứa 


127 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


meo mốc ruôi bu kiến đậu không ai coi ngó. Vua hỏi, các quan trả lời là cứ nghĩ 
là các vị sư đó đến như kiểu ăn buffet, self-service chứ ai mà hâu. Vua thấy kiểu 
này không xong, thời Phật khái niệm buffet còn xa lạ lắm mà mẫy ông quan thì 
muốn các sư tự phục vụ. Thế rồi vua nghĩ cách gần gũi chư tăng hơn. Vua nghĩ ra 
một cách cực kỳ hạ sách không thể nào tào lao hơn đó là cho người qua dòng 
Thích Ca tìm người làm sui gia. Dòng Thích Ca có một ông hoàng tên là 
Mahãnama, ông này có qua đêm với một cô cung nữ tên là Nagamundä sanh ra 
một đứa con gái tên là Vasabha. “Có những giây phút làm nên lịch sử, có những 
con người do sơ ý sinh ra” là vậy đó. Vua Pasenadi dòng Kolya muốn cầu thân 
với dòng Thích Ca nên qua đó tìm vợ. Dòng Thích Ca trừ những bậc thánh ra, 
còn lại mấy người phàm thì kiêu ngạo thấu trời xanh, , nghĩ mình hay mình giỏi 
nên coi người khác như rác, khi Đức Phật mới vừa về tiếp độ quyến thuộc, họ sắp 
xếp cho những người vai về dưới Đức Phật ra đón tiếp Ngài, còn những người 
vai trên thì né vì sợ ra tiếp thì mất mặt. Vì kiêu ngạo như vậy nên khi vua 
Pasenadi đến cầu thân thì thay vì gả cho ông một quận chúa hay công nương, họ 
đem Vasabha ra gả cho ông. Vua mừng quá nghĩ rằng vốn mình có bà con xa với 
Đức Phật giờ lấy vợ dòng Thích Ca thì gần càng thêm gần. Ít lâu sau vua có con 
trai, đã bảnh thì bảnh cho tới nơi nên vua cho người đi về dòng Thích Ca xin đặt 
tên cho đứa bé. Bà ngoại tô đặt cho cái tên là '*Vallabhã” (sủng ái) nhưng sứ giả 
bị lãng tai nên nghe thành tên Vidudabha. Tên Vidudabha này cũng trục trặc quá 
nên giờ đây lại xuất hiện cái tên thứ hai là Vitatubha, tên này khó quá, ngay cả 
người Ấn Độ với nhau cũng còn lộn, tên không đẹp, người ta coi thường. Lớn 
lên, Vidudabha về thăm quê ngoại thấy sao mọi người coi thường và ghẻ lạnh với 
mình. Vui chơi mây ngày rôi vê lại xứ, trên đường về, người lính hầu quên đồ 
nên quay trở lại lấy. Khi quay trở lại, người lính hầu này thấy một người hầu 
trong cung đang lau chiếc ghế hoàng tử vừa ngồi, vừa lau và vừa nói một câu rất 
khó nghe, một câu nói tuyệt đối không nên nghe: Hoàng tử gì mà hoàng tử, con 
của đây tớ mà một bước lên bà. Người lính hầu trở ra kê lại tình tiết vừa rồi cho 
hoàng tử. Hoàng tử Vidũdabha về điều tra ra mới biết mẹ mình là đứa con rơi 
ngoài giá thú của một ông hoàng dòng Thích Ca chứ mình thật ra chăng danh giá 
gì. Sự thật phũ phàng đó cộng với thái độ khinh miệt của dòng Thích Ca làm cho 
Vidũdabha vừa đau vừa tủi nhục vừa hận. Vidũdabha ngửa mặt lên trời thề độc: 
Hôm nay dòng Thích Ca lấy nước lau ghế của ta, mai này ta lấy mắu của họ mà 
lau cải ghế ta ngôi. Đáng buồn thay, Vidũdabha đã tìm được cơ hội đề tàn sát 
dòng Thích Ca rửa hận chỉ vì một câu nói đó thôi. Trước khi ông bị giết, vua 
thương Vidudabha lắm. Theo trong kinh Vua nói thôi ta mệt lắm, để ta Ø1aO VIỆC 
này cho hoàng tử Vidudabha (Trong Chú giải không phi là Vidudabha mà ghi là 


128 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Vifatubha). Lúc này chưa xảy ra chuyện tàn sát dòng Thích Ca. Theo trong kinh, 
sau khi tàn sát dòng Thích Ca rồi, trên đường về Vidũdabha và đoàn quân ngủ 
trên bờ sông, do nghiệp tàn sát nhiều bậc thánh nên khiến nên họ ngủ trên gÒ cao 
thấy nóng quá, họ xuống gần sông để ngủ, nửa đêm nước lớn lên cuốn trôi chết 
sạch và bị đọa hết. Trong trận tàn sát dòng Thích Ca đó, ai có mặt là Vidudabha 
tàn sát hết. Cuối cùng một SỐ nØƯưỜời trốn thoát được, có nhóm chạy lên núi 
Hymalaya lập nên dòng Moriya (con công, không tước). Vua Asoka (A-Dục) là 
hậu duệ của dòng Moriya này. Vua Bindusara là cha của Asoka cũng thuộc dòng 
Thích Ca. 


Những học giả đời sau nghi ngờ vị biển điện ở đây không phải là hoàng tử 
Vidudabha mà là ám chỉ cho Bandhula một vị tướng quân rất g1ỏi và trung thành, 
điểm 10/10 của vua Pasenadi. Nhưng nhắc đến ông này là nhắc đến chuyện động 
trời. Bandhula có 32 người con. Vợ của Bandhula mang thai l6 lần song sinh. Ba 
mươi hai người con đều là văn võ toàn tài. Lẽ ra họ là những bậc lương đồng 
rường cột cho đất nước nhưng khổ thay có những lời sàm tấu nói rằng gia đình 
này còn mạnh hơn gia đình Dương Gia Tướng bên TQ, thể nào cũng soán ngôi. 
Thế là cuối cùng vua Pasenadi thương thì có thương tiếc tài thì cũng tiếc nhưng 
thấy sợ và cho người giết sạch. Vợ của Bandhula là Phật tử, ngay ngày 33 người 
thân bị xử tử, bà thỉnh ngài Xá Lợi Phất về cúng dường trai tăng. Trong khi ngài 
Xá Lợi Phát và chư tăng ngôi trong nhà, một a hoàn làm bề chiếc bình quý. Ngài 
Xá Lợi Phát nói: Cái gì hữu hình thì hữu hoại, đồ đạc thì phải hư, không có gì 
còn hoài. Biết ngài nói lời an ủi, bà thò tay vào túi móc ra lá thư và nói: 7a 
ngài, sáng hôm nay con nhận được tin báo chông và con của con đã mất đầu 
nhưng con vẫn còn đủ bình tâm để cúng dường trai tăng thì sá gì cải bình này. 


Chỉ vì chữ 'bbadramukha ` mà tôi kế cho quí vị nghe một câu chuyện thăm thắm 
chiều trôi, nhưng đã học kinh thì bắt buộc phải học cho rộng. Khi nghe vua 
Pasenadi nói rằng ngồi xử kiện chán quá nên chắc sẽ giao lại cho “hiền diện” xử 
kiện, Đức Phật xác định: Đúng rồi, phần lớn chúng sinh có của cải tiền bạc chỉ lo 
hưởng thụ. Vì quyền lợi cá nhân mà người ta có thê lật lọng đổi trắng thay đen. 
Người Phật tử đọc bài kinh này, ít ra phải nghĩ lại. Phúc thay cho đất nước nào 
mà người lãnh đạo biết nghĩ đến đạo đức, bất hạnh thay cho đất nước nào mà kẻ 
cầm quyền không tin hiền thánh, lại theo đuôi những học thuyết vớ vần lạc hậu, 
còn bản thân họ thì chỉ biết vinh thân phì gia chăng kể gì đến đất nước, dân tộc. 
Nếu hôm nay quí vị hỏi tôi có tha thiết chính trị hay không tôi sẽ nói răng, thương 
chúng sinh cũng là một thái độ chính trị, nêu có thể làm được điều gì cho dân tôi, 
tôi sẽ kêu gọi mọi người thay vì dành thời giờ để hưởng thụ, tắm hơi, ăn nhậu thì 


129 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


dành thời giờ đọc sách về tôn giáo, chính trị nhiều hơn để đừng bị gạt nữa. Chế 
độ nào cũng do dân đưa lên, dân có ngu thì mới tạo điều kiện cho những thành 
phần gạt gằm mình thành công. Nhận giặc làm cha thì ráng chịu. Tôn giáo cũng 
vậy, không dành thời giờ để tìm hiểu về tâm linh mà cứ theo nếp gia đình nội 
ngoại, ba má đi nhà thờ thì mình đi nhà thờ, đi chùa thì mình đi chủa, ông ngoại 
theo Hồi giáo thì mình theo Hồi giáo. ..Như vậy mang thân TƯỜI uống lắm vì 
không có khả năng suy tư độc lập. Không có gì thảm cho bằng đi học đại học lẫy 
cái bằng treo lên nhà khoe cho người ta thấy để rồi đời sống tâm linh của mình 
bao gồm thái độ chính trị và thái độ tôn giáo tín ngưỡng lại hoàn toàn tùy thuộc 
vào cha mẹ. Điều đó vô cùng đáng tiếc và thậm chí cũng là sự sỉ nhục cho bằng 
cấp của mình. Không gì thảm cho bằng đi chùa chỉ vì má đi, bà ngoại đi. Vô chùa 
bậy nhất là mến ông thầy nào thì sống chết với ông thầy đó. Kinh Phật mênh 
mông không học, hình ảnh Đức Phật cao rộng rực rỡ như vậy không thờ, không 
thèm nhìn, đi thờ một ông thầy chùa, một vị ni nào đó làm thầy, vị đó nói sao 
mình làm vậy. Bên châu Âu này tôi có tiếp xúc với mây người Phật tử, họ bỏ tiền 
đi Miễn Điện, đi Thái Lan đê rồi đi về thờ ông sư VN. Không phải tôi chê sư VN 
nhưng họ cứ thờ về thắc mắc: sưo fhẩy nói vậy mà con coi kinh con thấy khác. 
Tôi nói: Trời đất ơi, kinh điển mênh mông sao không chịu coi mà cứ lấy ông thây 
làm mẫu là sao. Bây giờ mình học tiếp bài kinh thứ hai là bài kinh Mallikã. 


MALLLIKA (Mallikãsutta) 


Trong tiếng Tàu bây giờ họ kêu hoa lài (Mallikã, Jasmin) là hoa Mạt Lợi hay 
Mạt-Ly (giống như Xá Lợi hay Xá Lị như nhau). Chữ Mạt Ly này từ tiếng Phạn 
là Mallikã, trong tiếng Tàu có những chữ mượn từ trong kinh Phật mà chính 
người Tàu khôngbiết. 


Thời Đức Phật có cô Mallikã con nhà nghèo, mỗi ngày xỏ hoa đi bán. Bữa đó cô 
gặp Đức Phật, hoan hỉ quá nên cô cúng dường hoa và thức ăn cho ngài. Đức Phật 
nhìn thây cô này cần thêm một ít phước báu thì cuộc đời sẽ khá hơn, cô là người 
thông minh, nêu đời khá hơn thì cô sẽ giúp cho chúng sinh rất nhiều. Cô là người 
đặc biệt, chỉ cần với sự hỗ trợ của Ngài thì cô sẽ hạnh phúc hơn, cô được hạnh 
phúc hơn thì sẽ có nhiều người được hạnh phúc. Có nhiều người trên đời mà 
người khác không nhờ cậy được gì hết, nhưng có những người, chỉ cần họ có 
thêm một chút may mắn, một chút điều kiện thì nhiều người khác sẽ được nhờ, ở 
đời có hai hạng người như vậy. 


130 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Đức Phật nhìn ngài Änanda. Khi thấy Đức Phật nhìn là ngài Änanda hiểu Đức 
Phật có ý gì, thây Đức Phật nhận thức ăn xong và nhìn mình, ngài Änanda hiểu, 
lập tức trải chỗ ngôi cho Đức Thế Tôn bên gốc cây ngoài đường, Đức Thế Tôn 
ngồi xuống và thọ thực cho cô gái nhìn thấy. Cô gái nhìn thấy vị Chánh Đăng 
Chánh Giác tướng hảo quang minh ngồi bên đường ăn món ăn của mình, cô hân 
hoan sung sướng không biết để đâu cho hết. Cũng ngay trong chính ngày đó, vua 
Pasenadi nhìn thấy cô, đem lòng thương mến cưới về cung cho làm hoàng hậu, 
đó là hoàng hậu Mallika. 


Không ai thương mình bằng chính mình 


Trong kinh nói vua rất là thương Mallika. Bữa nọ trong cuộc tâm tình của hai vợ 
chông: 


*3) Rồi vua Pasenadli nước Kosala nói với hoàng hậu Mallihd: 


-- Này Mallika, có ai khác thán ái với hoàng hậu hơn là tự ngã của hoàng hậu. ” 
Chữ “atta' ở đây là “chính mình”, “bản thân mỗi người”, không hiểu sao ngài 
Minh Châu cứ dịch là “tự ngã” hoài. Hình như có ai cô ý xúi ngài dùng chữ “tự 
ngã” này hay lúc này ngài bị lân. Chữ “tự ngã” này rât nguy hiêm, dê gây hiệu 
lâm. 


Câu trên dịch lại: “Này Malika, có ai khác thán ái với hoàng hậu hơn là chính 
bản thán của hoàng hậu. ” 


Mỗi lần tôi đọc thì tôi vừa bực mình vừa kinh sợ vì một người mình quá kính 
phục như ngài Minh Châu mà ngài mắc lỗi này thì điều đó có nghĩa là những 
người khả kính khác có những lỗi trầm trọng khác mà mình không biết, nếu mình 
cứ nhắm mắt chạy theo thì chết. Quí vị nào biết tiếng Anh, tiếng Thái, tiếng Pãli 
thì hãy dò lại, chỗ này ai cũng dịch là 'chính mình” mà ngài thì cứ dịch là “tự ngã” 
không biết bao nhiêu lần. 

Tự ngã là gì? 

Tự ngã là trước khi Đức Phật ra đời, chữ “atta” này chỉ cho cái tôi cái ta của mỗi 
người. Ví dụ khi tôi nói với quí vị “Sao cô ngu quá vậy” thì tự nhiên quí vị thấy 
cái lửa nó lên, cái lửa đó chính là tự ngã. Hoặc có người khen: “7ï phải nhìn 
nhận bà đẹp quả, không phần son, mặt mộc mà đẹp quđ” tự nhiên thây sướng cả 
người, đó là bản ngã. Bên Nhật, có một ông tướng (Shogun) vào chùa nói với 


131 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


thiền sư: “Máy ông nói dóc, làm gì có cõi trời, làm gì có địa ngục ”. , Thiền sư trả 
lời: “ Mặt ông ngu như vậy, có giải thích cũng không hiểu đâu ”. Ông tướng nghe 
vậy, rút gươm ra, thiền sư nói: “Đja ngực năm ở chỗ đó ”. Ông tướng chợt hiểu, 
tra ươm vào vỏ, thiền sư nói: “Cỡi ởi là đó”. Bản ngã cũng vậy, khi mình nghĩ 
nhiều về MÌNH, thì MÌNH ở đây chính là bản ngã. Nếu đúng theo tinh thần nhà 
Phật thì không có ông A bà B mà chỉ toàn đồ ráp, làm ác thì đọa làm thiện thì 
SIÊU. 


Nội dung chính của bài kinh này: Nội dung chính của bài kinh này: Trên đời này 
không có ai thương mình bằng chính mình. Mẹ, cha, con của mình có lúc cũng bỏ 
lơ mình. Có một chuyện bắt buộc quí vị phải đồng ý với tôi đó là: Cái gọi là tình 
cảm ở đời phải nói là một trò chơi khốc liệt. Cha mẹ con cái gặp nhau đời này, 
còn đời sau thì sao? 


Thân người khó được, chuyện gặp nhau trong thân người là hai con rùa mù tình 
cờ chui vào lỗ ván sanh làm người, gặp được nhau làm bà con thân quyến thì 
hiếm hoi lắm, và đời sau thì chắc gì gặp. 


Không có aI thương ta bằng chính ta, dầu đó là cha mẹ vợ chồng con cái, họ chỉ 
thương ta một đời này thôi. Họ thương ta từ góc nhìn của họ, họ nhìn ta là vật sở 
hữu của họ. Người ta thương mình vì người ta dựa trên nền tảng của người ta, 
người ta nghĩ mình là con của người ta, người ta mới thương. Phũ phàng ở chỗ 
này, vì sao người ta thường thương con cái hơn là cha mẹ? 


Là bởi vì con cái là vật sở hữu, là tác phẩm, là công trình mình tạo ra. Nó là bóng 
dáng của cái ngã của mình, trong khi đó cha mẹ chỉ là chỗ mình từ đó đi ra, là cội 
nguôn của mình, mình thấy bóng dáng mình trong cha mẹ không nhiều bằng 
mình thấy bóng dáng của mình trong con cái, đó là lý do tại sao mình thương con 
cái hơn cha mẹ. Không ai khơi khơi thương mình vô duyên vô cớ, họ phải dựa 
trên nền tảng của họ, mình có liên quan gì đến lợi ích của họ hoặc tối thiểu mình 

có liên quan gì ‹ đến cái tôi của họ, họ mới thương mình. Tôi nhớ hồi đó có một vị 

trước khi đi xuất gia có thương một cô A, ông bố thì cứ muốn con trai mình lấy 
cô B. Một buổi chiều gân tới ngày cưới, vị này nói: Con không , hiểu tại sao phải 
bắt con lấy cô B. Ông bỗ nói: Tao thương mày, tao thấy mày lấy con B thì cuộc 
đời mày mới khả, con A thì không xong, con gái mà mà hút thuốc mang kiếng 
mát, mặc quân hippy chạy honda, không khá, con nhỏ kia Ít học xâu xí nhưng I1 
ra nói nó nghe. Người con nói: Lấy vợ về thì người Sống chung với cô đó là con 
chớ không phải bố, bố lựa người theo ý bố vậy mà bố nói bố thương con, bố 


132 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


thương con là vì bố nghĩ tới bố chứ không phải là vì bố nghĩ tới con. Con người 
chúng ta hay áp đặt như vậy. Ở đây cũng vậy, mình nói thương người này người 
kia nhưng thật ra mình thương mình trước, đó là lý do vì sao trong bài kinh này 

có câu “Không ai thương mình bằng chính mình”. 


TẺ ĐÀN (Yaññasutta) 


Tế Đàn (Yzñña). Bài kinh này có một chuyện thế này, thời đó có bốn công tử tà 
hạnh. Tà hạnh (paradarikakamma) nghĩa là xài người phụ nữ của người ta như là 
vợ của mình. Nghiệp này nặng lắm, bởi vì có sự có ý hưởng dục. Nói đối nhiều 
khi do ngẫu nhiên mình nói, sát sanh có khi do ngẫu nhiên mình tiện tay, đập 
muỗi, ăn cấp thì nhiêu khi do không thây ai, tiện tay bỏ túi, còn tà dâm thì không 
phải ngẫu nhiên, lỡ tay, mà trải qua thời gian toan tính, đắn đo, do dự, đầu tư chất 
xám tổ chức bối cảnh môi trường v.v... do vậy tội rất nặng. Bồn cậu công tử này 
khi sống mắc nghiệp đó, khi chết sanh vào địa ngục. (Chỗ này mà nói theo đúng 
trong kinh thì mệt ghê lắm). Họ bị nấu trong cái chảo, cái chảo sôi từ trên mặt 
nước chảo đưa tới đáy chảo mất ba mươi ngàn năm (/savassasahassãni). Từ 
đáy chảo sôi ùng ục đưa họ lên miệng chảo mất ba mươi ngàn năm. Chú giải có 
chi mà không nói cho quí vị thì cũng kỳ, chứ tôi không mặn mà lắm, nói ra thì 
nhiều người khó chịu vì thấy có vẻ hơi mê tín. Họ bị nấu sôi từ dưới đáy chảo lên 
trên mặt chảo muốn nói ra một điều nhưng không đủ thời gian nói. Cậu thứ nhất 
vừa mới nói xong một chữ đầu tiên thì bị chìm xuống trở lại. Cậu thứ hai đau đớn 
hét lên một chữ đầu tiên thì lại bị chìm xuống. 


“SatthrivassasahassanI, paripunnam sabbaso; 

Niraye paccamananam, kada amto bhavissafi` tỉ (pe. va. 802; 7a. 1.4.54) — 
ram gatham vatthukamo ahosi. Dufiyo — 

“Soham nữna 1to gantväa, yonim laddhana manusim; 

Vadannu silasampanno, kahami kusalam bahu ` ni. (pe. va. 805; Jã. 1.4.56) — 
tmam gatham vatthukamo ahosi. lafiyo — 

“Natthi anto kuto anto, na anto pafIdissafI; 


Tada hi pakatfan papam, mama tuyhanca mãrisd ` tỉ. (pe. va. 803; 7ã. 1.4.53) — 


133 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


mam gatham vatthukamo ahosi. Cafuftho — 
“DuJjivitamajivimha, ye sante na dadamhase; 
V†jjamanesu bhogesu, dipatn nãkamha affano ` Tỉ. (pe. va. 604; 7a. ].4.53) — 


Bồn cậu này muốn nói mây câu trên nhưng mỗi người chỉ kịp nói được một chữ 
đầu câu là “Sa',“So',“Na',*Du'. Cậu thứ nhất nói câu “Saƒfivassasahassãni... ”, 
Saffhï `: 60, “vassa `: “ngàn”. Ngụ ý rằng: Trời đất ơi, đã sáu chục ngàn năm TÔI, 
tôi bị nâu trong đây không biết bao giờ mới hết khổ đây. Thế nhưng cậu chỉ nói 
được chữ “Sa' là bị nhúng trở lại. Cậu thứ hai thì muốn nói: “Son nữna ifo 
ganhva... ”, nêu tôi mà rời khỏi được chỗ này thì tôi sẽ làm các công đức không 
làm chuyện tội lỗi nữa. Nhưng mới nói được chữ “So' thì bị nhúng chìm vô nước 
trở lại. Rồi cậu thứ ba muốn nói câu “Nai anto kufo amto... ”. Naithi anto: 
không có kết thúc, kuo ao: không có điểm dừng, ý muốn nói là cái khô này 
không có kết thúc không có điểm dừng làm sao thoát được đây. Nhưng chỉ kịp 
nói chữ “Na' thì cậu bị chìm xuống nước. Cậu thứ tư muốn nói câu 
“Dujjvitamajvimhä...”, ngụ ý hỗi tiếc, tôi đã sống một đời sống quá là bậy bạ, 
có của cải chỉ biết hưởng thụ thôi, không biết bó thí, làm phước, đề làm chỗ dựa 
cho mình trong dòng sinh tử. Nhưng cậu cũng chỉ kịp nói chữ “Du' thì bị chìm 
xuông. 


Âm thanh từ địa ngục 


Vua Pasenadi đang ngủ nghe được bốn chữ “Sa',“So°,°Na°,“Du' thì thấy lạ, đó là 
tiếng thét tiếng gào rất là đau đớn. Vua sợ lắm, cũng là nhân duyên quá khứ chiêu 
cảm khiến cho vua nghe được. Hôm nay chúng ta biết răng có những nơi trên thế 
giới này, có những âm thanh mà tới bây giờ người ta vân không giải thích được, 
ví dụ ở Mexico vùng biên giới gần Texas, có một vùng đất mà bao nhiêu năm 
nay người dân nghe âm thanh rất lạ mà người ta không tìm ra gốc của nó. Bên 
Nøa cũng vậy, có một hồ ga tự nhiên bị cháy người ta cứ nghe tiếng gào khóc 
khủng khiếp từ đáy hố ga vọng lên, người ta không giải thích được những tiếng 
khóc đó từ đâu. Năm 1997, cách đây gần 20 năm, trong lúc nghiên cứu dưới Thái 
Bình Dương các chuyên gia hải dương học của Mỹ tình cờ thâu được âm thanh 
rất lạ mà họ khẳng định 100% đây là âm thanh của một động vật rất là lớn. Một 
âm thanh lớn đến mức mà không thể có âm thanh nhân tạo nào dưới nước lại 
vang xa như vậy, họ nhận định phải là âm thanh của một loài “massIve creature” 
nào đó, một động vật to lớn mà họ không xác định là loài nào. Cung cấp thông tin 
cho quí vị nghe cho vui vậy thôi, phần quyết định sau cùng cũng là bà con. 


134 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Vua nghe những âm thanh này thây sợ quá, sáng ra bàn thảo với các thầy bói, 
những người này xúi cúng bái để tống ôn, gỡ XI. Ở Ấn Độ, nói đến cúng thì chỉ 
có một cách phô biến là chặt đầu đê, bò, hoặc nếu là vua cúng thì sẽ mua mây 
đứa bé nô lệ về cắt cổ cúng thần, vì họ tin là thần linh thích máu. Không thể 
tưởng tượng tên nào nghĩ ra kiểu này, giống kiểu bên Tàu mây ngàn năm qua 
“quân xử thần tử thần bất tử bất trung, phụ xử tử vong tử bất vong bất hiếu”, 
những quan điểm như vậy vẫn tồn tại mà người ta không dám sửa, bởi vì họ chỉ 
là con người một nửa, chỉ là phần xác thôi, phần hồn họ không dám suy nghĩ. 
Hầu hết nhân loại toàn là cá lia thia, cá lồng chim chậu, người ta đóng khung nào 
thì ở trong khung đó không dám nhảy ra ngoài. Người mình thích khoe thích nổ, 
dốt nhưng ham có cái bằng treo trong nhà. VN mình bằng tiến sĩ nhiều lắm, thặng 
dư. Không øì thảm cho bằng muốn người ta nhìn mình là trí thức mà không chịu 
suy nghĩ độc lập, không có chủ kiến, đám đông nói sao thì nghe vậy, đám đông 
nói tâm bậy cũng nghe theo. Mình là con cá con chim trong lồng trong chậu mà 
muốn người ta nhìn mình là trí thức, bản thân mình học đạo là cứ ông thầy nói 
sao thì nghe vậy. Không gì thảm cho băng cầm cuốn sách lên mà thấy ghi giáo 
hội PGVN thì kết luận đó là cuốn kinh, thấy để tên hòa thượng, thượng tọa, cư Sĩ 
Nguyễn văn Tèo, Lê Văn Tý là nói đó là cuôn kinh. Quí vị tưởng tượng nếu như 
tôi - người đang hầu chuyện quí vị — viết cuốn sách bày quí vị uống lá này lá kia 
tầm bậy tầm bạ rồi ở ngoài bìa đề Lương y Lê văn Tèo, quí vị dám dựa theo cuỗn 
sách đó mà uống không? 


Trong đó tôi kêu quí vị uông lá mã tiên, bả đậu, dám uông không? 


Tại sao cái đó quí vị không tin, tại vì quí vị còn chút “con người” trong đầu của 
mình, trong khi đó những tài liệu sách vở về chính trị tôn giáo lại căm đâu vào đó 
không chỊu suy tư, cứ đê thiên hạ dắt dân mình đi. 


Mây ô ông “thầy rùa” bàn tầm bậy mà vua lại nghe theo, vì ông vua nào cũng sợ 
chết hoặc sợ mắt quyên, nên bằng mọi giá bất cứ phương án nào khả thi củng cố 
chỗ ngồi là thực hiện ráo. Bà Mallika can gián, nói vua vào tham vẫn Đức Phật. 
Phật tử đúng nghĩa có đến tham vẫn với chư tăng hay Đức Phật cũng chỉ coi là 
một địa chỉ tham khảo, chứ với tỉnh thần PGNT đúng mức thì không chấp nhận 
chuyện dụ khi hay hù dọa. Khi vua vào gặp Đức Phật tham vấn, Ngài nói, giết 
như vậy thì bậc thánh không chấp nhận được, bậc thánh chỉ chấp nhận sống có từ 
tâm, cúng cái gì thì cúng nhưng không được giết chóc, đoạt mạng, làm hại a1. Bài 
kinh này đơn giản như vậy thôi. Chú giải dài lắm, có giải thích nghi thức cúng bái 
như thế nào, cách cúng ra sao, cúng dê cúng ngựa cắt đầu mồ bụng lấy máu bôi 


135 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


trét như thế nảo v.v.... Đây là kiến thức bách khoa thôi, quí vị siêng thì đọc thêm. 
Ngài lạ lắm, có nhiều chỗ mình cần thì ngài ghi có ba chữ, có chỗ thì ngài viết 
triền miên khói lửa tràng giang đại hải. Có bữa bị bịnh hay sao đó ngài khỏi chú 
thích luôn, ai đọc Chú giải Pã|i mới thấy có những chỗ cực kỳ quan trọng, cực kỳ 
cần thiết, thí dụ như chỗ hồi nãy 'bhadramukha' là “hiền diện' đó, ngài nói rất là 
mơ hồ mà tôi phải đi dò tám trăm tài liệu mới ra đê hầu cùng quí vị. Trong khi 
mấy chỗ này giải thích cách cúng kiếng “móc mắt mồ bụng chà giấy nhám” gì gì 
đó ngài nói thiệt là rõ. 


TRIÊN PHƯỢC (Bandhanasutta) 


Chư tăng đi bát, thấy gì ngộ ngộ về kế với Đức Phật. Đây là phản ứng tâm lý bình 
thường, đi tu không cha không mẹ chỉ có một mình sư phụ nên có gì ngộ ngộ về 
kế với sư phụ nghe. Đối với một sư phụ như Đức Phật, bất cứ chuyện gì Ngài 
nghe được thế nào Ngài cũng cho một bài giảng cực kỳ quan trọng và cần thiết 
cho đời tu của mình. Bà con hôm nay còn có kinh sách, có Internet, thời Đức Phật 
không có nên bao nhiêu điều cần học chỉ trông cậy 100% vào sư phụ, sư phụ nói 
nhiều học nhiều, nói ít học ít, không nói thì mình miễn học. Tôi còn nhớ nhiều 
năm về trước HT Siêu Việt lúc sinh thời, ngài nói mấy sư bây giờ có kinh sách 
cầm tay là đại phước ma ha phước, thời của ngài học một bài kinh tụng làm gì có 
sách, chỉ có sư phụ cho chép. Tám ông sư nhỏ, mỗi ông chép tay một đoạn kinh 
rồi ra ngoài hè học thuộc rôi vô trả bài, thuộc xong rôi chép đoạn nữa. Ngải Siêu 
Việt là một nhân vật cũng rất gần với chúng ta hôm nay mà như vậy đó. Hôm nay 
về Miền Điện thấy mấy sư nhỏ học kinh toàn là sách photo. Bốn chục năm đỉnh 
cao trí tuệ của họ từ 1962 đến 2012 Min Điện sống nghèo đói đến mức tận cùng. 


Xiêng xích, dây trói buộc 


Chư tăng đi bát thấy trên đường có một số người tù bị trói, về thưa với Đức Phật. 
Đức Phật nói: Tât cả những xIêng xích trong cõi nhân gian này thây cay đăng 
như vậy nhưng trói người ta không ghê băng những sợi dây ngọt ngào vì: 


- Những xiêng xích gông cùm chỉ xiêng người ta được một đời, không xIÊng 
người ta vô sô kiệp. 


- Những xiềng xích gông cùm này do người khác đặt lên người mình chứ không 
a1 tự nguyện xiêng xích chính mình. 


136 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


- Những xiêng xích này muốn tháo ra thì rất dễ, chỉ cần người CÓ quyên lực trong 
tay thì có thể tháo bỏ giùm mình nhưng sự xiêng xích của phiền não trong tâm 
mỗi người là không cách chỉ tháo trừ phi tu tập để thành thánh nhân giải thoát 
phiền não, vì phiền não chính là cái bóng của chúng ta. Có ai trên đời này lại có 
thể nhảy ra được khỏi cái bóng của mình. Nó chính là bóng đen trùm phủ lên đời 
mình. Chuyện quan trọng nhất trên đời chính là làm sao lìa bỏ phiền não. Chỗ 
này tôi muôn gởi gám một chuyện mà tôi cho là quan trọng, đó là phải thấy được 
sự có mặt của mình trên đời này là một gánh nặng, phải thấy được phiền não 
trong lòng mình là một nỗi khô niềm đau thì mình mới có hy vọng lìa bỏ nó, ngày 
nào mình còn thấy sự có mặt của mình trên đời còn có chút gì dễ thương, ngọt 
ngào thì không cách nào mình lìa bỏ được nó. Phải nhớ điều đó, quan trọng lắm. 
Minh nói mình tu Phật, cầu giải thoát, cầu Niết-bàn mà mình đâu có sợ sanh tử. 
Minh sợ sanh tử là mình sợ vị đăng của nó chớ vị ngọt đâu có sợ, mình chỉ là 
những đứa bẻ. Tôi còn nhớ ở nhà quê, mỗi lần nước ngập người lớn lo muốn chết 
chứ con nít rất thích, vì cái mà nó biết về lũ lụt hoàn toàn không giống người lớn, 
nó chỉ biết là mỗi lần lũ lụt là cá tôm vô tới nhà, lội nước bì bõm rất vui mà 
không bị cắm đoán, trong khi người lớn rầu muốn chết, nước ngập bị hư đỗ, bị 
cúp điện, không đi làm được, không nâu nướng được, lỡ có việc cần cấp cứu thì 
phải làm sao, ngồi không ăn thì núi lở mà chờ nước rút thì tiền đâu sống, con nít 
thì thấy lội nước được là vui. Ở đây cũng vậy, phàm phu mình sợ cái cay đắng 
của sanh tử chớ đâu sợ cái ngọt ngào, thật ra chính cái ngọt ngào của dòng luân 
hồi mới chính là cái tạo ra cay đăng cho dòng luân hồi. Có cái sung sướng nào 
cho bằng đi nhảy đầm uống rượu đánh bài, trả đình tửu điểm, có sung sướng nào 
cho bằng ngồi trong rừng mặc áo ngự hàn â âm áp có rượu, thuốc lá bạn bè, ngắm 
thú rừng nai mên rôi băn, có sung sướng nào cho bằng đi ca-nô ra vịnh để câu cá, 
làm thơ, nghe nhạc... rồi mai mốt đến hỏi trỗ quả thì trả. Có hạnh phúc nào trên 
đời này không có tội lỗi không? 


Không có! Chỉ có hạnh phúc của người tu thôi. Trừ chữ - Những xiêng xích này 
muốn tháo ra thì rất dễ, chỉ cân người có quyên lực trong tay thì có thể tháo bỏ 
giùm mình nhưng sự xiêng xích của phiền não trong tâm mỗi người là không 
cách chỉ tháo trừ phi tu tập đề thành thánh nhân giải thoát phiên não, vì phiền não 
chính là cái bóng của chúng ta. Có ai trên đời này lại có thể nhảy ra được khỏi cái 
bóng của mình. Nó chính là bóng đen trùm phủ lên đời mình. Chuyện quan trọng 
nhất trên đời chính là làm sao lìa bỏ phiền não. Chỗ này tôi muốn gởi găm một 
chuyện mà tôi cho là quan trọng, đó là phải thấy được sự có mặt của mình trên 
đời này là một gánh nặng, phải thấy được phiền não trong lòng mình là một nỗi 


137 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


khổ niềm đau thì mình mới có hy vọng lìa bỏ nó, ngày nào mình còn thấy sự có 
mặt của mình trên đời còn có chút gì dễ thương, ngọt ngào thì không cách nào 
mình lìa bỏ được nó. Phải nhớ điều đó, quan trọng lắm. Mình nói mình tu Phật, 
cầu giải thoát, cầu Niết-bàn mà mình đâu có sợ sanh tử. Mình sợ sanh tử là mình 
SỢ VỊ đẳng của nó chớ vị ngọt đâu có sợ, mình chỉ là những đứa bé. Tôi còn nhớ ở 
nhà quê, mỗi lần nước ngập người lớn lo muốn chết chứ con nít rất thích, vì cái 
mà nó biết về lũ lụt hoàn toàn không giống người lớn, nó chỉ biết là mỗi lần lũ lụt 
là cá tôm vô tới nhà, lội nước bì bõm rất vui mà không bị cắm đoán, trong khi 
người lớn rầu muốn chết, nước ngập bị hư đỗ, bị cúp điện, không đi làm được, 
không nấu nướng được, lỡ có việc cần cấp cứu thì phải làm sao, ngôi không ăn 
thì núi lở mà chờ nước rút thì tiền đâu sông, con nít thì thấy lội nước được là vuI. 
Ở đây cũng vậy, phàm phu mình sợ cái cay đắng của sanh tử chớ đâu sợ cái ngọt 
ngào, thật ra chính cái ngọt ngào của dòng luân hồi mới chính là cái tạo ra cay 
đăng cho dòng luân hồi. Có cái sung sướng nào cho bằng đi nhảy đầm uống rượu 
đánh bài, trà đình tửu điểm, có sung sướng nào cho băng ngồi trong rừng mặc áo 
ngự hàn ấm áp có rượu, thuốc lá bạn bẻ, ngắm thú rừng nai mễn rồi băn, CÓ sung 
sướng nào cho bằng đi ca-nô ra vịnh để câu cá, làm thơ, nghe nhạc... rồi mai mốt 
đến hồi trổ quả thì trả. Có hạnh phúc nào trên đời này không có tội lỗi không? 


Không có! Chỉ có hạnh phúc của người tu thôi. Trừ chữ /ura thì bất cứ hạnh phúc 
nào trên đời này đều gắn liền với tội lỗi, kế cả hạnh phúc ngoài đời mà thấy đẹp 
nhất, sạch sẽ nhất, đó là mái ấm gia đình, bữa cơm tối mỗi đêm gia đình đoản tụ 
dưới ánh đèn, thật ra, trong kinh nói, đúng nó là hạnh phúc, nhưng đó chính là 
nguồn dẫn đến sanh tử. Sự đoàn tụ của tiếng cười trẻ thơ trong nhà, theo thế gian 
rất hay, nhưng theo đạo thì đó là sự xiềng xích ràng buộc mình với thế gian. Khi 
Bồ tát Tất Đạt ngồi trong ngự uyền nghe báo công nương Yasodhara sanh được 
một hoảng nam, ngài nói Rahulo Rahulo thêm một sợi dây trói buộc nữa rồi. Phải 
nhìn nhận, cứ có thêm một người để mình thương, thêm một món đồ đề mình 
thích là mình có thêm một sợi dây trói buộc. Hôm nay, hiện giờ tôi đang nói 
chuyện với quí vị tại Thụy Sĩ, hai tiếng nữa tôi sẽ rời đây tôi đi về Đức, sát biên 
giới này, tại saO tÔI đề cập điều này, bên tôi đang sửa nóc nhà, bây giờ nó đang 
ngôn ngang hoang tàn như ngôi nhà sau trận pháo kích. Trong khi đó, vì Phật tử 
muôn sửa lại đàng hoàng, nên giờ tôi nhìn nó lạnh xương sông một lát về dọn 
đuôi. Chỉ thêm một chút niềm vui đó là ở được chỗ mới mà mình phải trả giá đắt, 
dù chỉ là công việc của mấy ngày thôi, nói chỉ là chuyện muốn có được đám con 
ngoan, một cái mái ấm gia đình thì phải trả cái giá kinh hoàng cỡ nào. Tôi nhớ có 
cô Phật tử ở VN nói thế này: Con sợ nhất cái chữ . Phải nhìn nhận, cứ có thêm 


138 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


một người để mình thương, thêm một món đồ để mình thích là mình có thêm một 
sợi dây trói buộc. Hôm nay, hiện giờ tôi đang nói chuyện với quí vị tại Thụy Sĩ, 
hai tiếng nữa tôi sẽ rời đây tôi đi về Đức, sát biên giới này, tại sao tôi đề cập điều 
này, bên tôi đang sửa nóc nhà, bây giờ nó đang ngồn ngang hoang tàn như ngôi 
nhà sau trận pháo kích. Trong khi đó, vì Phật tử muốn sửa lại đàng hoảng, nên 
giờ tôi nhìn nó lạnh xương sông một lát về dọn đuối. Chỉ thêm một chút niềm VUI 
đó là ở được chỗ mới mà mình phải trả giá đắt, dù chỉ là công việc của mấy ngày 
thôi, nói chi là chuyện muốn có được đám con ngoan, một cái mái âm gia đình thì 
phải trả cái giá kinh hoảng cỡ nào. Tôi nhớ có cô Phật tử ở VN nói thế này: Con 
sợ nhất cái chữ đâu thảo vợ hiền, đề mua được bốn chữ này mà tan nát cuộc đời 
con. Đời con coi như thả trôi sông tệ hơn đám lục bình. Lục bình còn biết trăng 
thanh gió mát, còn biết buổi chiều mưa, buổi chiều nẵng, buổi bình minh, còn con 
thì vùi đầu trong bếp, nấu cám heo, vùi đầu lo cho em chồng, cháu chồng, gia 
đình chồng. 18 tuổi về làm osin, làm osin thì còn được trả công còn mình thì 
không. Làm trật thì bị chửi. Vì vậy, Đức Phật dạy rằng, không có một xiêng xích 
nảo trên đời này ghê gớm cho bằng những thứ mình thương mình thích, mình mê 
một cái gì đó thì đời mình bị sắn bị cột vào trong đó tháo ra không nồi. , để mua 
được bốn chữ này mà tan nát cuộc đời con. Đời con coi như thả trôi sông tệ hơn 
đám lục bình. Lục bình còn biết trăng thanh gió mát, còn biết buôi chiều mưa, 
buổi chiều nắng, buôi bình minh, còn con thì vùi đầu trong bếp, nấu cám heo, vùi 
đầu lo cho em chồng, cháu chồng, gia đình chồng. 18 tuổi về làm osin, làm osin 
thì còn được trả công còn mình thì không. Làm trật thì bị chửi. Vì vậy, Đức Phật 
dạy rằng, không có một xiềng xích nào trên đời này ghê gớm cho bằng những thứ 
mình thương mình thích, mình mê một cái gì đó thì đời mình bị sắn bị cột vào 
trong đó tháo ra không nổi. Thêm một người thương, thêm một vật mình thích là 
thêm một sợi dây xiêng xích, thêm một nhà tù đề mình đút đầu vào trong đó. 
Trong Tương Ưng Đức Phật dạy: Đờng tìm chỉ cái thương, đừng tìm chỉ cái ghét. 
Tìm nghĩa là đừng nhìn cuộc đời này băng sự kiếm tìm cái để mình thích, và 
đừng nhìn cuộc đời bằng cái nhìn soi mói để bực đọc, bởi vì thương mà xa là 
khổ, ghét mà gần là khổ. Còn có thương là còn có ghét, hai cái này không lìa 
nhau được, thương thích ở đầu, ghét sợ chạy theo ở đó. Nhiều đêm tôi đọc báo, 
ngó đồng hồ đã hai giờ sáng, thấy ngày mai phải giảng mà giờ đã hai giờ sáng. 
Bồn rưỡi đôi đã phải dậy, rửa mặt sơ sơ, làm miêng cà phê, mở cái máy, cái máy 
này mở rằm tháng giêng đến rằm tháng tám mới lên, nên bốn rưỡi tôi đã dậy mở 
máy TỒI. Không phải nuôi vợ nuôi con, không đạp xích lô, không bán vé SỐ, 
không nhóm chợ phiên, không gồng gánh khuân vác, chỉ nghĩ đến một chuyện 
ngày mai giảng cho bà con thôi nhưng liếc đồng hồ thấy hai giờ chưa ngủ thì thấy 


139 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


oải rôi, nêu mà có vợ chông con cái, nhà cửa, công việc, hàng hóa thì còn đáng sợ 
hơn. 


Xiềng xích có hai thứ, một thứ xiềng ngoại thân và một thứ xiềng nội tâm; một 
thứ chỉ xiềng đời này một thứ xiêng đời sau và kiếp khác. Ráng mà sống và nghĩ 
coi cái gì thật sự nó xiềng mình, hôm nay mình có bị xiềng bởi cái gì hay không, 
và bây giờ tôi sắp sửa tháo cái xiêng ra, đó là buổi giảng đã đến lúc kết thúc, xin 
hẹn gặp lại quí vị ngày thứ Ba. 


140 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Bài giảng ngày 26-8-2014 II. PHÂM THỦ HAI 
BỆN TÓC (Sattajatilasutta) 


Chúng ta biết rằng tên của vua Ba-Tư-Nặc tiếng Päli là Pasenadi, tiếng Sanskrit là 
Prasenajii. Khi nào quí vị thây chữ Prasena/imày thì biết rằng mình đang đọc 
văn bản có nguồn gôc PG Bắc Truyện, và nêu như vậy thì mình có khả năng gặp 
những chỉ tiết không giống kinh điển Päli, phải tỉnh táo! Cũng giống như chữ 
Sariputta (Xá-Lợi-Phât) bên PGNT thì ok, nhưng khi quí vị gặp chữ Xá-Lợi-Phát 
viết theo kiểu này: “S%øripuira' thì quí vị có thể gặp những chi tiết rất là lạ, quí vị 
có thể thấy Sariputra đó là một con người rất vớ vân, ngớ ngân, độn căn, độn trí, 
tiểu thừa, tiêu nha bại chủng. Thí dụ quí vị có thê gặp chữ Sariputra nảy trong 
Kinh Duy Ma chẳng hạn, trong đó ngài Xá-Lợi-Phất như một đứa trẻ, một tiêu 
sadi đốt nát không biết gì hết, đến thăm ông Duy Ma tồi hỏi “nhà chật vầy mười 
phương Bồ tát Ma ha tát tới sao ngồi cho đủ? 


” hoặc hỏi “sắp tới giờ ăn rôi, giờ phải làm sao? 


” hỏi y hệt như một đứa bé dốt nát vậy đó, trong khi bên PGNT ngài là nhân vật 
số hai sau Đức Phật, thậm chí trong kinh có chỗ gọi ngài là “S%af/hasama" nghĩa là 
người tương đương với Bậc Đạo sư. Trong nhận xét của người bình thường, 
những gì Đức Phật làm được, nói được thì ngài Xá-Lợi-Phất cũng làm được; 
giống như trong đánh giá của một người mù hoặc què thì một ngọn núi cao vút 
hay thâm thấp cũng như nhau, vì họ không thể nào leo lên nổi nên núi nào cũng 
là núi. Còn khả năng thần thông của ngài Mục Kiền Liên so với Đức Phật thì 
giống nhau trong khả năng đo lường của chúng ta, nghĩa là chuyện gì Đức Phật 
làm được thì ngài Mục Kiển Liên làm được và ngược lại. Chăng hạn như tốc độ 
của Đức Phật thì hơn ngài Mục Kiền Liên biết bao nhiêu lần nhưng trong nhận 
xét của người thường thì như nhau, giống như chiếc máy bay Concorde bay từ 
châu Âu qua Mỹ chỉ bằng một nửa hoặc một phần ba thời gian những chiếc máy 
bay thông thường nhưng nếu không đọc sách báo thì chúng ta sẽ không biết điều 
đó. 


Vua Pasenadl tương lai sẽ là một vị Phật, trong kiếp hiện tại, ông là một người 
cần trọng, trước khi theo Đức Phật, ông cho thám tử theo dõi Đức Phật suốt 7 
năm trời, vì vậy làm sao ông có thể chấp nhận người này người kia. Chú giải ghi 
thế này: Dù sao đó cũng là người tu hành Và vua Pasenadi không muốn bảy vị 
này và những người khác nhìn vào nghĩ rằng vua không biết tôn trọng người tu — 


141 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


vốn là những người bỏ hết mọi thứ sống đời khổ hạnh- nghĩ răng vua là người 
hưởng dục không biết tôn trọng người ly dục vì vậy vua đứng dậy chào. 


Nội dung quan trọng của bài kinh này nằm ở phần sau. Sau khi đứng dậy chào 
Đức Phật, vua hỏi Thế Tôn rằng những vị ấy có phải là A-la-hán hay không. Đức 
Phật trả lời, khi mình là người ngoại đạo (“người ngoài làng”, không thuộc giới 
chuyên môn) thì đánh giá người khác hơi khó. Không phải giới chuyên môn thì 
khó hiểu được người trong giới chuyên môn. Dùng cái tâm tình, cái điều kiện 
hiện tại của một người cư sĩ để đánh giá người xuất gia thì hơi khó. Thí dụ tôi 
không phải là bác sĩ, tôi đâu biết được khó khăn mà một bác sĩ phải gặp, tôi 
không phải là luật sư, tôi đâu biết vẫn đề mà một luật sư phải gặp trong nghề của 
họ. Tôi chỉ đoán mò thôi, trước vụ án khó thì luật sư bên đối phương cũng đi tìm 
những chứng cứ, những tài liệu để họ đánh đồ mình, ngược lại mình cũng phải 
lặn lội tìm tài liệu, chứng cứ đề đối phó với họ và trên đường đi tìm đó cũng khó 
chứ không phải dễ. Cũng vậy, một người cư sĩ làm sao có thê biết được đời sống 
của một người xuất _g1a. Đức Phật xác nhận: Để hiểu một người nào đó thì phải 
sống chung mới biết đức hạnh của họ, phải chung nghệ phải cùng trải qua hoạn 
nạn, phải cùng trao đổi trò chuyện, lấy mắt nhìn thì rất khó mà biết. Bài này 
không cân chú thích thêm mà Chú giải cũng không nói gì nhiều. Không hiểu SaO 
có những chỗ đơn giản ngài lại nói rất rõ, còn có những bài kinh khó muốn chết 
mà ngài chỉ nói sơ sơ. Ví dụ như trong đây ngài giải thích kỹ thế nào là hưởng 
dục, nào là sử dụng dầu thơm, hương liệu... có những chỗ khó le lưỡi thì ngài 
làm lơ, nhiều chỗ ngài bỏ công ra kế chuyện Nam Tào Bắc Đầu, cô kia họ hàng 
hang hốc với ông nọ ra sao. 


Đánh giá người khác 


Bài kinh có nội dung đại khái thế này: Để đánh giá một con người mình phải nhờ 
đến những điều kiện cần thiết chớ không phải muốn là được. Đề hiểu một sự kiện 
một vấn đề thì ta cũng phải cần một hoàn cảnh, một điều kiện nào đó đề có một 
tâm thái thích hợp. Mỹ có câu thế này: Bài kinh có nội dung đại khái thế này: Để 
đánh giá. một con người mình phải nhờ đến những điều kiện cần thiết chớ không 
phải muốn là được. Đề hiểu một sự kiện một vấn đề thì ta cũng phải cần một 
hoàn cảnh, một điều kiện nào đó đề có một tâm thái thích hợp. Mỹ có câu thế 
này: Muốn hiểu được một người nào đó thì phải xỏ chân mình vào giày của họ. 
Câu đó cũng gần giống đề á áp dụng cho bải kinh này như một chút gọi ý. Muốn 
hiểu được một người, muốn biết được một chuyện thì cần phải có một bối cảnh, 
điều kiện nào đó chớ không phải tùy tiện đánh giá. Trong đường tu của mình làm 


142 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


sao không có những lúc cần đến thầy bạn, nhưng nếu mình không đánh giá thì dễ 
bị bé cái nhằm. Đi xe lầm chuyến chỉ mất chút thời gian, một chút tiền thôi, 
nhưng nếu mua nhằm chuyên máy bay đi nhằm nước thì cũng khủng khiếp, 
nhưng dủ sao cũng không thê thảm cho bằng lây nhằm người làm chồng lấy 
nhầm người làm vợ, chọn nhầm sư phụ, chọn nhằm đối tác làm ăn đề rồi thân bại 
danh liệt tán gia bại sản. Vì vậy khả năng đánh giá đối phương tất là quan trọng. 
Trong đời mình có nhiều việc để mình bầu cử, ở những xứ tự do, chính người 
dân là người quyết định vận mệnh của đất nước qua những lần bầu cử bỏ phiếu 
bầu bán ai đó. Nhưng có trường hợp bầu cử rất quan trọng, đó là trong năm bảy 
cô mình quen, sao mình chọn cô A mà không chọn cô B, năm bảy người đàn ông 
sao mình chọn người này mà không chọn người khác, cũng là cuộc bầu cử. Có 
những trường hợp bỏ phiếu rất là quan trọng ảnh hưởng cho cả cuộc đời của 
mình, năm bảy trăm ngàn cuốn sách tại sao mình không đọc mà mình chọn đọc 
cuốn sách này, có bao nhiêu lãnh vực chuyên môn để mình theo dõi đam mê sao 
mình lại lựa ngành này. Mình thích cuốn sách đó, thích tác giả đó, mình theo đuôi 
thể loại phim ảnh, hay tiểu thuyết văn học nào đó cũng là sự bầu cử, bỏ phiếu, 
chọn lựa, thông qua khả năng đánh giá nhận thức phán đoán và giám thức của 
mình. Bài kinh này liếc qua dễ hiểu nhưng phải nhớ nó là một trong những thân 
chú phải nhớ trong đời mình: Câu đó cũng gân giống. để á áp dụng cho bài kinh này 
như một chút gợi ý. Muốn hiểu được một người, muốn biết được một chuyện thì 
cần phải có một bối cảnh, điều kiện nào đó chớ không phải tùy tiện đánh giá. 
Trong đường tu của mình làm sao không có những lúc cần đến thầy bạn, nhưng 
nếu mình không đánh giá thì dễ bị bé cái nhằm. Đi xe lầm chuyến chỉ mất chút 
thời gian, một chút tiền thôi, nhưng nếu mua nhằm chuyến máy bay đi nhằm 
nước thì cũng khủng khiếp, nhưng dù sao cũng không thê thảm cho bằng lây 
nhằm người làm chông lây nhầm người làm vợ, chọn nhầm sư phụ, chọn nhằm 
đối tác làm ă ăn đề rồi thân bại danh liệt tán gia bại sản. Vì vậy khả năng đánh giá 
đối phương rất là quan trọng. Trong đời mình có nhiều việc đê mình bầu cử, ở 
những xứ tự do, chính người dân là người quyết định vận mệnh của đất nước qua 
những lần bầu cử bỏ phiếu bầu bán ai đó. Nhưng có trường hợp bầu cử rất quan 
trọng, đó là trong năm bảy cô mình quen, sao mình chọn cô A mà không chọn cô 
B, năm bảy người đàn ông sao mình chọn người này mà không chọn người khác, 
cũng là cuộc bầu cử. Có những trường hợp bỏ phiếu rất là quan trọng ảnh hưởng 
cho cả cuộc đời của mình, năm bảy trăm ngàn cuốn sách tại sao mình không đọc 
mà mình chọn đọc cuốn sách này, có bao nhiêu lãnh vực chuyên môn để mình 
theo dõi đam mê sao mình lại lựa ngành này. Mình thích cuốn sách đó, thích tác 
giả đó, mình theo đuổi thể loại phim ảnh, hay tiêu thuyết văn học nào đó cũng là 


143 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


sự bầu cử, bỏ phiếu, chọn lựa, thông qua khả năng đánh giá nhận thức phán đoán 
và giám thức của mình. Bài kinh này liếc qua dễ hiểu nhưng phải nhớ nó là một 
trong những thần chú phải nhớ trong đời mình: Chứng ứa luôn luôn phải cần đến 
một điểu kiện hoàn cảnh đặc biệt nào đó để hiểu thấu một người một việc chớ 
đừng cẩu. thả mà mang hận một đời. Đừng đề phải hát câu ca dao: Tưởng giếng 
sâu tôi nối sợi dây đài, ai ngờ giễng cạn tôi tiếc hoài sợi đây. Câu này nói về tình 
cảm nam nữ, nhưng đối với tôi nó giống như câu thần chú về nhiều mặt. Đời tu 
mà hoang phí thời gian trên chuyện tào lao thiên tướng cũng đáng để mà đọc tụng 
câu này mỗi đêm. Một đời theo đuôi lý tưởng văn hóa, xã hội, chính trị v.v... để 
rồi một chiều mưa một đêm khuya nào đó bàng hoàng sững sờ nhận ra răng thì ra 
bấy lâu nay ta đã lầm. 


NĂM VUA (Pañcaräjasutta) 


Bài kinh này cũng đáng để mắt tới một chút. Nếu cứ khư khư ngó chánh văn là 
một, bận tâm đến chiều dài là hai thì thấy ngán, nhưng nhớ mỗi bài kinh có nội 
dung ngắn gọn thì cái ngắn gọn đó đáng được xem là thần chú để sống ở đời và 
để tu tập trong đạo. Vua Pasenadi là một ông vua của một vương quốc lớn nhất 
của xứ Ấn Độ thời đó. Xứ Ấn Độ hồi đó có vô số tiểu quốc, trong đó có 1ó nước 
lớn thì Kosala của vua Pansenadi là quốc gia hùng mạnh nhất, phôn vinh thịnh 
vượng nhất. Các vua kia thỉnh thoảng đến thăm như là chư hầu. Khi gặp nhau họ 
có những cuộc nói chuyện đàm đạo. Trong lúc trà dư tửu hậu, mỗi người nói một 
điều tâm đắc của mình, sau đó vua Pasenadi đem nội dung buổi đàm đạo đó thưa 
lại với Đức Phật: Bạch Thế Tôn, chung con đã có buổi nói chuyện như vậy, CÓ 
người nói nhìn quan trọng hơn nghe, người thì nói nghe quan trọng hơn nhì, 
người thì nói mùi quan trọng hơn vị, kẻ thì nói vị quan trọng hơn mùi, xúc giác 
quan trọng hơn thính giác, người thì nói thính giác không bằng khứu giác, người 
thì nói khứu giác không bằng vị giác v.v... Vua chờ Đức Phật đúc kết một kết 
luận, vì trong lòng vua Pasenadi tin rằng Đức Phật là nơi mà vua có thê tìm thấy 
câu trả lời rốt ráo nhất. Trong Chú giải bài kinh này có một vẫn đề rất quan trọng, 
tÔI SẼ nói sau. 


Trong bải kinh này mỗi ông vua tâm đắc một điều, mỗi ông đại diện cho tất cả 
chúng ta trên thế giới Tây. Có người coi nặng chuyện ăn uông, có người coI nặng 
chuyện trang phục: đồng hỗ, mắt kính giày dép, xách tay phải ngon lành, làm sao 
bước ra đường phải sang trọng đắt tiền bảnh bao. Có người ăn mặc sao cũng 
được nhưng xe phải xịn. Có người đầu tư vào phone, ăn mì gói mà xài iphone 5. 
Có người thì thích sưu tập nước hoa, đồ cả 1a tài vào nước hoa, đối với họ nước 


144 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


hoa là một thế giới không sao cưỡng : nỗi. Trong bài kinh này mỗi ông vua tâm 
đắc một điều, mỗi “ông đại diện cho tất cả chúng ta trên thế giới này. Có người coi 
nặng chuyện ăn uống, có người coi nặng chuyện trang phục: đồng hỗ, mắt kính 
giày dép, xách tay phải ngon lành, làm sao bước ra đường phải sang trọng đất tiền 
bảnh bao. Có người ăn mặc sao cũng được nhưng xe phải xịn. Có người đầu tư 
vào phone, ăn mì gói mà xài Iphone 5. Có người thì thích sưu tập nước hoa, đô cả 
gia tài vào nước hoa, đối với họ nước hoa là một thế giới không sao cưỡng nỗi. 
Tùy theo khuynh hướng tâm Lý của bản thân, ty theo tiên nghiệp quá khứ, tùy 
theo môi trường sông hiện tại gồm có: giáo dục gia đình, bối cảnh xã hội, giao 
tiếp bè bạn, tất thảy những điều kiện này dẫn chúng ta đến việc thích cải gì ghét 
cái gỉ. Từ chỗ chúng ta thích cái gì và ghét cái gì nó mới tạo nên nhân cách của 
chúng ta, từ nhân cách tạo nên định phận của chúng ta, từ đó nó tạo nên tương lai 
và mở ra con đường luân hồi của chúng ta có hình dáng mặt mũi dung nhan như 
thê nào. 


Thế nào là cảnh tốt? 


Trong Chú giải có chỗ nói thế này: “kkantafo pana vipakacittam i†thaniftham 
paricchindaii ”. Việc mình nói cảnh đó tốt hay cảnh xấu, ví dụ mùi đó là mùi 
thơm hay không thơm, món ngon hay không ngon đó là sở thích của mỗi người. 
Nhưng mà cảnh đó được xem là cảnh tốt hay xấu theo A-tỳ-đàm không phải là sở 
thích của mình mà chính là tâm nào đã biết nó. Tôi nói cho người nào học A-tỳ- 
đàm chớ không học A-tỳ-đàm thì chỉ nghe như vịt nghe sắm thôi. Theo người đời 
không học A-ty-đàm, cái nào họ thích thì cái đó là cảnh tốt, cảnh vừa ý. Ví dụ họ 
thích ăn mắm, thích ăn sầu riêng, thích ăn chao thì đó là cảnh tốt, họ cứ tưởng 
răng họ thích ăn món đó mà giờ họ có trước mặt đề ăn, thì đó là phước của họ. 
Nhưng theo A-tỳ-đàm thì chưa chắc, bởi vì món đó mình thích thiệt nhưng nếu 
mà cái tâm ghi nhận - cái tâm thiệt thức (tâm biết cảnh vỊ) lúc mình ăn món đó, 
ăn bằng tâm thiệt thức quả bắt thiện thì cảnh đó là cảnh xấu. 


“Kincapi hi micchaditthika buddham và sangham và mahacetiyadimi và u[arani 
ãrammanani đisvã ”, đối với một người tà kiến mà họ có nhìn thấy Đức Phật, chư 
tăng hay những ngôi đại bảo tháp hay là Jãrãni arammnanarmi, những quang cảnh 
hoành tráng đặc biệt như lễ lạt trai tăng cúng dường gì đó; “akkjữni pidaharmii 
domanassam apaJJjanHi, dhamrmmasaddam suiva kange thakernri ”, thì dầu cho họ cố 
ý nhắm mắt lại không muốn nhìn nữa, khi nghe giảng họ bịt lỗ tai họ lại thì Phạm 
âm của Đức Phật đối với họ cũng là cảnh tốt, hình ảnh 32 tướng của Đức Phật 
vẫn là cảnh tốt, có điều họ không thích, họ ghét, họ không muốn nhìn Ngài nữa, 


145 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


nhưng cái tâm nhìn thấy Đức Phật. Theo trong A-tỳ-đàm thì con mắt của mình 
không có thấy như mình hiểu mà nó chỉ chụp hình. Mình biết đó cảnh øì, biết đây 
là cái hoa, hay cái lá hay là chỗi non, hay tắm giấy. ..thì chuyện biết đó qua một 
loạt những tiễn trình tâm thức sau đó, còn con mắt của mình chỉ chụp hình mà 
thôi còn đánh giá nhận xét hình ảnh đối tượng đó thì thuộc về đời sống của ý thức 
còn thị giác của mình thì nó rất máy móc, nó không thể phân tích đây là đẹp đây 
là xấu đây là thích hay không thích. Tuy nhiên đối với cảnh nào mà do nghiệp 
lành quá khứ tạo ra cho mình thì mình ghi nhận cảnh đó băng tâm quả thiện, cảnh 
nảo do nghiệp xấu quá khứ tạo ra thì sẽ ghi nhận bằng tâm nhãn thức quả bất 
thiện. Sở dĩ tôi coi đoạn này quan trọng vì từ đó đến giờ có tranh cãi thế này: thì 
dầu cho họ cô ý nhắm mắt lại không muốn nhìn nữa, khi nghe giảng họ bịt lỗ tai 
họ lại thì Phạm âm của Đức Phật đối với họ cũng là cảnh tốt, hình ảnh 32 tướng 
của Đức Phật vẫn là cảnh tốt, có điều họ không thích, họ ghét, họ không muốn 
nhìn Ngài nữa, nhưng cái tâm nhìn thấy Đức Phật. Theo trong A-tỳ-đảm thì con 
mắt của mình không có thấy như mình hiểu mà nó chỉ chụp hình. Mình biết đó 
cảnh gì, biết đây là cái hoa, hay cái lá hay là chi non, hay tắm giây.. .thì chuyện 
biết đó qua một loạt những tiến trình tâm thức sau đó, còn con mắt của mình chỉ 
chụp hình mà thôi còn đánh giá nhận xét hình ảnh đối tượng đó thì thuộc về đời 
sông của ý thức còn thị giác của mình thì nó rất máy móc, nó không thể phân tích 
đây là đẹp đây là xấu đây là thích hay không thích. Tuy nhiên đối với cảnh nào 
mà do nghiệp lành quá khứ tạo ra cho mình thì mình ghi nhận cảnh đó bằng tâm 
quả thiện, cảnh nào do nghiệp xấu quá khứ tạo ra thì sẽ ghi nhận bằng tâm nhãn 
thức quả bất thiện. Sở dĩ tôi coi đoạn này quan trọng vì từ đó đến giờ có tranh cãi 
thế này: Được gọi là cảnh tốt là như thế nào? 


Có người nói cảnh tốt là do người biết cảnh đó. Ví dụ nói cái hoa đó dầu thích 
hay không thích nó vẫn là cảnh tốt, có người nói cái nào tôi thích thì đó mới là 
cảnh tốt. Nhưng chỗ này các ngài giải thích không phải do hoa cũng không phải 
là do mình thích hay không thích mà năm ở chỗ là cái hoa đó được mình biết 
băng tâm nhãn thức quả thiện hay quả bắt thiện. “J⁄päkacitam itthänittham 
paricchindaii ” chính cái tâm quả ngũ song thức mới quyết định cảnh đó là cảnh 
tốt hay cảnh xấu. Ví dụ một người tà kiến dù ghét Đức Phật đi nữa nhưng trong 
lúc nhìn Ngài họ vẫn nhìn băng tâm nhãn thức quả thiện. 


“Gnthasukaradayo guthagandham ghayHva khaditutun labhissamadfi 


SOI4đSSđjaf4 honii, ".. pand ïieSaIm n cakkiuviìianain, fassa 


.^ou~-— 


akusalavipakhameva ” Còn đối với i những loài dơ như heo chó chăng hạn thì con 


146 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


thiêu thân thích lắm, vui lắm, nhưng mà cái tâm tỷ thức, cái tâm thiệt thức nghe 
mùi và nếm vị của mấy con thú đó khi mà nó đang ăn phân vẫn là tâm quả bất 
thiện. Do cái tâm quả bắt thiện nó mới khiến cho hôm nay những loải này phải 
thích món đó, và tuy mình thấy nó ăn ngon lành thiệt nhưng mà cái tâm thưởng 
thức tâm ghi nhận cái món phân đó - đón nhận cái cảnh đó - vẫn là cái tâm quả 
bất thiện. Không phải thấy nó thích nó ăn ngon thì mình cho nó là cảnh tốt. 


Bài kinh 7 du sĩ (Bên Tóc) quan trọng ở chỗ muốn đánh giá, muốn nhận thức cái 
gì đó thì ta phải cần đến một bối cảnh tâm lý thích hợp, một điều kiện ngoại cảnh 
thích hợp chớ chúng ta đừng có võ biền, âu tả vơ đũa cả nắm hoặc dựa vào chỉ 
tiết nhỏ nhỏ rồi đánh giá bừa bãi một con người hay một sự việc thì không nên, 
bởi vì chính những thứ ta ghét những thứ ta thích nó tạo nên nhân cách và định 
phận của mình; nêu mình thích cái tảo lao, mình ghét cái đáng quý, đáng kính, 
chính những cái thích ghét nhằm chỗ sẽ làm cho mình đi lạc đường. Vì vậy phải 
cần trọng trong việc lựa bạn mà chơi, lựa thầy mà theo. 


Thích và ghét tạo nên số phận 


Bài kinh số hai (Năm Vua) quan trọng ở chỗ, anh hãy nói cho tôi biết anh thích 
và ghét cái gì tôi sẽ nói con người anh như thế đó. Bài kinh này nhiều ý lắm, ý 
thứ nhất Đức Phật dạy trong năm trần cảnh sắc thinh khí vị xúc không có cái nào 
là số một hết, tùy trường hợp, tùy khuynh hướng tâm lý chúng sinh mà cái nào là 
số một. Cái quan trọng nhất hết thảy là có hai chuyện phải nhớ: Thứ nhất, đối VỚI 
người học A-ty-đàm thì hôm nay chúng ta có dịp để biết răng cái gọi là cảnh tốt 
hay là không tốt là nó được biết bằng tâm nảo trong ngũ song thức, đó là một bài 
học A-tỳ-đàm trong một bài kinh Tạng. Điều thứ hai đó chính là ngay kê từ bây 
giờ khi mình đã là một người Phật tử rồi thì phải luôn luôn đọc niệm câu thần chú 
này: Bài kinh số hai (Năm Vua) quan trọng ở chỗ, anh hãy nói cho tôi biết anh 
thích và ghét cái gì tôi sẽ nói con người anh như thế đó. Bài kinh này nhiều ý lắm, 
ý thứ nhất Đức Phật dạy trong năm trần cảnh sắc thính khí vị xúc không có cái 
nào là số một hết, tùy trường hợp, tùy khuynh hướng tâm lý chúng sinh mà cái 
nảo là số một. Cái quan trọng nhất hết thảy là có hai chuyện phải nhớ: Thứ nhất, 
đối với người học A-tỳ-đàm thì hôm nay chúng ta có dịp đề biết rằng cái gọi là 
cảnh tốt hay là không tốt là nó được biết bằng tâm nào trong ngũ song thức, đó là 
một bài học A-tỳ-đàm trong một bài kinh Tạng. Điều thứ hai đó chính là ngay kế 
từ bây giờ khi mình đã là một người Phật tử rồi thì phải luôn luôn đọc niệm câu 
thần chú này: Những gì tôi thích những gì tôi ghét sẽ tạo nên nhân cách và định 
phận của đời tôi cho nên tôi sẽ phải cần trọng vô cùng cẩn trọng. Bởi vì chuyện 


147 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


mình thích chưng diện, thích ăn ngon, thích giao du với người này mà không phải 
là người kia, tưởng là bình thường nhưng không phải là bình thường mà là cực kỳ 
quan trọng. Mình tưởng là chơi qua đường, thích thì cuối tuần gặp nhau, nhưng 
chính nó rủ rỉ thầm thì nó làm mình tan nát mà mình không hay. Trong một triều 
đình, bên cạnh vua bao nhiều là đầu óc trác việt tinh hoa nhưng nhiều khi những 
quyết định mang tầm quốc gia lại hết sức u mê là do ông vua nghe thằng thái 
giám, vì Ống xem nó người tâm phúc. Là quân vương đứng đầu trăm họ nhưng 
chính ông vua không ngờ rằng cái nàng quý phi ông sủng ái nhất một chữ bẻ đôi 
không biết nhưng ngày đêm cứ rủ rỉ miết, hoặc còn thằng thái giám nó rủ rỉ miết 
cũng chết. Ai đọc sử Tàu thì biết, lúc nhà Minh sắp mạt thì thái giám nắm hết. 
Vua Sùng Trinh giống như con gà trống thiến, ăn rồi lo hưởng dục trong cung, 
trăm thứ giao hết cho các thái giám. Hãy nhớ trong đầu của mình dù ta có là ai đi 
nữa thì cái gì ta đam mê thích thú, ta tôn trọng, ta nghiện ngập, những cái đó 
quyết định cuộc đời của ta, hãy cân trọng đừng đề mình là hôn quân nghe lời 
sủng phi, đừng đề mình ông vua phải nghe lời thái giám. Mình hãy là một con 
người sống giữa đời đi bằng chân của mình, nhìn bằng mắt của mình, suy nghĩ 
băng óc của mình, chứ còn những thứ mình thích những thứ mình ghét coi chừng 
nó chính là mầm họa cho tương lai. Tại sao có người đã thành Chánh Đăng Giác 
và đã Niết-bàn viên tịch mà mình còn ở đây, Thanh văn mình leo lên chưa tới? 


Là bởi vì kiếp xưa mình đã có những chọn lựa quá sức tệ. Chính Đức Phật Nhiên 
Đăng thọ ký cho Bồ Tát Thiện Huệ Sumedha. Phật Nhiên Đăng đã niễt-bàn TỒI, 
Bồ tát Sumedha thành Phật Thích Ca cũng đã niết-bàn rồi, Ngài thành Phật xong 
Ngài thọ ký cho người khác. Còn mình thì sao? 


Minh vẫn ngồi ở đây là tại vì vô lượng kiếp xưa mình đã có những chọn lựa 
không ra gì. Nếu mình vẫn tiếp tục thích những thứ không đáng thích và ghét 
những thứ không nên ghét thì coi chừng tám chục a-tăng-kỳ nữa mình vẫn là 
người vào một cái room paltalk nào đó để mà tiếp tục nghe nữa. Cứ như vậy thôi. 
Chuyện mình thích ghét vô cùng quan trọng, mình phải cân trọng, vì trong đời 
mình có vô số những cuộc bầu cử, có những cuộc bầu cử mang ý nghĩa chính trị 
và những cuộc bầu cử văn hóa, tôn giáo, tâm linh, không kém phần quan trọng. 
Chọn bạn mà chơi chọn sách mà đọc, cũng là lần bầu cử, rất là quan trọng. Tiếp 
theo bài kinh Ăn Nhiều, gọi là bài kinh Diet (Dietsutra) cũng được. 


ĐẠI THỰC (Donapäkasutta) 


Không ăn quá no 


148 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Trong Luật nói vị tỳ kheo nên chấm dứt bữa ăn khi sắp no. Thật tình tôi rất hoan 
hỉ và sửng sốt khi sau này đọc báo đọc sách mới biết ra phép dưỡng sinh khoa 
học bậc nhất người ta cũng khuyên đừng bao giờ ăn quá no. Từ Ohsawa đến 
Yoga, võ thuật khí công dưỡng sinh... cũng khuyên đừng ăn quá no. Tôi biết bài 
kinh này nhiều người coi thường, mở bài kinh ra phải thấy hào quang chiếu diệu, 
Bát chánh đạo, Thất giác chị, chớ nhìn vô thấy ăn uông có gì đầu mà hay. Trong 
Luật nói một vị tỳ kheo phải cần trọng trong ăn uống giống như lựa bạn mà chơi, 
phải lựa món mà ăn, bởi vì nêu mình không khéo lăn đùng ra bịnh thì lấy gi mà 
duy trì phạm hạnh đây. Lớn chuyện chớ không phải không. Ăn quá mức cân và 
đủ cũng không được. Chuyện quan trọng hết thảy là mình có thói quen rất là tệ đó 
là khoái thì ăn cho đã, ăn ngập mặt, ăn như vậy thì đi đứng khó khăn chậm chạp, 
lỡ cần uống nước thì chỗ đâu mà chứa. Trong Thanh Tịnh Đạo phần giải về Định 
có nói hành giả nhớ né cái bịnh này: Trong Luật nói vị tỳ kheo nên chấm dứt bữa 
ăn khi sắp no. Thật tình tôi rất hoan hỉ và sửng sốt khi sau này đọc báo đọc sách 
mới biết ra phép dưỡng sinh khoa học bậc nhất người ta cũng khuyên đừng bao 
giờ ăn quá no. Từ Ohsawa đến Yoga, võ thuật khí công dưỡng sinh... cũng 
khuyên đừng ăn quá no. Tôi biết bài kinh này nhiều người coi thường, mở bài 
kinh ra phải thấy hào quang chiếu diệu, Bát chánh đạo, Thất giác chi, .chớ nhìn vô 
thấy ăn uông có gì đâu mà hay. Trong Luật nói một vị tỳ kheo phải cần trọng 
trong ăn uông giông như lựa bạn mà chơi, phải lựa món mà ăn, bởi vì nêu mình 
không khéo lăn đùng ra bịnh thì lẫy gì mà duy trì phạm hạnh đây. Lớn chuyện 
chớ không phải không. Ăn quá mức cần và đủ cũng không được. Chuyện quan 
trọng hết thảy là mình có thói quen rất là tệ đó là khoái thì ăn cho đã, ăn ngập 
mặt, ăn như vậy thì đi đứng khó khăn chậm chạp, lỡ cần uống nước thì chỗ đâu 
mà chứa. Trong Thanh Tịnh Đạo phân giải về Định có nói hành giả nhớ né cái 
bịnh này: Bhaffasamada(chữ này quan trọng lắm). 'Samada': “say”, “Bhatta”: 
“cơm'. 


“Bhattaparilahoti bhatfIasammadahetuRo `. 


'Bhattaparilahoii ` “trục trặc”, “mệt mỏi”, ngài Minh Châu dịch là “nhiệt não”. 
'Bhattasammadahetuko `: 'chứng say cơm". “Nhiệt não do ăn uống” là ăn làm sao 
mà đề cho sự nøJiệt nãophát sinh từ bữa ăn của mình. Ăn nhằm thứ khó tiêu đã 
khó chịu mà ăn đầy bụng thì càng khô nữa. Nhất là tỳ kheo, tu nữ, một mình độc 
cư viễn ly mà bịnh hoạn thì ai mà lo, tưởng bịnh nan y tuyệt chứng thì không tức, 
mà bịnh do bất cần trong ăn uống thì thảm lắm. 


149 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Bài kinh này là bài kinh vắn tắt, có một chỗ cũng bài kinh này nhưng nhắc được 
đầy đủ hơn. Có một lần vua Ba Tư Nặc về hầu Phật sau bữa ăn, vua nói: Bạch 
Thể Tôn, thời gian gân đây cứ môi lần dùng bữa sáng xong là con không an lạc, 
mỗi lần dùng bữa trưa xong là con không an lạc, môi lần dùng bữa tối xong là 
con không an lạc, người con mệt môi dã đượi làm sao đó. Lúc đó Đức Phật đọc 
bài kệ này: 


Con người thường chánh niệm, 
Được ăn, biết phải chăng, 
Chưng mực, cảm thọ mạnh, 
Già chậm, tuổi thọ dài. 


Vua nghe xong bài kệ hiểu liền, mừng lắm, quay qua nói với người hầu cận: 7? 
nay VỀ sau môi lần ta chạm đến thức ăn thì ngươi phải đọc bài kệ này. Người hầu 
làm theo, mỗi lần vua chạm đũa là người hầu đọc bài kệ này. Vua cảm kích vì 
điều này nên khi mỗi lần nhớ về Đức Phật ông nói: Đức Phật đã thương mình cả 
đời này cả đời sau kiếp khác. Đức Phật không chỉ là đạo sư cho mình về đời sống 
tịnh thân mà còn là bậc thầy của mình về đời sống vật chất thể xác. Bài kinh này 
nói Về sự chừng mực trong đời sông vật chất và cũng là gợi ý quan trọng cho 
những nhu câu khác của đời sông chứ không dừng lại riêng ở chuyện ăn uống. 
Trong đời sống vật chất luôn luôn nên biết dừng lại. 


150 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Bài giảng ngày 28-8-2014 CHIẾN TRANH (Pathamasahgämasutta) 


Chúng ta biết rằng vua Bình Sa Vương (Bimbisara) là cha của vua A-Xà-Thế 
(Ajãtasattu). Vua A-Xà-Thế có quan hệ với vua Ba-Tư-Nặc. Hoàng hậu Videhi 
(mẹ của vua A-Xà-Thế) là con gái của vua Maha Kosala. Vua Maha Kosala là 
cha của vua Ba-Tư-Nặc. Tóm lại bà này là em gái của vua Ba-Tư-Nặc, và A-Xà- 
Thế gọi vua Ba-Tư-Nặc là cậu ruột. Trong ngày đi lấy chồng, bà Videhi được vua 
cha ban cho ngôi làng Kasigama xem như của hồi môn, một chút tài chính đề lo 
vẫn đề hương liệu. Đây là ngôi làng rất lớn, trù phú giàu có. Người Ấn Độ, họ 
nghèo nhưng sẵn sàng chỉ một phần không nhỏ trong thu nhập để mua hoa tươi, 
hương liệu, bột thơm, bột tắm, nước hoa đề bôi xức giao tiếp với nhau. Ví dụ tôi 
là người Ấn Độ, nêu tôi welcome các vị đến chỗ tôi thì tôi sẽ dùng nhiều hoa 
tươi, bột thơm để rắc rải lên người quí vị. Hôm nay người Ấn Độ xài đữ lắm 
huống chỉ ngày xưa giới thượng lưu Ấn Độ thì tiêu pha chỉ phí hương liệu nhiều 
biết bao nhiêu. Thu nhập của cái làng này mỗi năm lên cả trăm ngàn đồng tiền 
vàng. 


Kena karanena? 
Vì sao họ đánh nhau? 


Mahakosalaranna kira binbisarassa dhitaram dentena, trong ngày vua 
Mahakosala gả con, “đvinnan rajjanaụ anfare satfasahassuffhano kãsigamo 
nãma dhữtu địnno ”, ông cũng đã đem ngôi làng Kasipgama tặng cho đứa con. 


“safasahassuffhano”: thu nhập năm là cả trắm ngàn tiên vàng 


“Ajatlasafttuna ca pifari marife ”sau khi vua A-Xà-Thê giêt cha tôi, “mãf4p¡issa 
rañño viyogasokena nacirasseva maía. ” thời gian cách đó không bao lâu, bà mẹ 
của ông do buôn biệt ly xa cách đôi với chông nên bà cũng qua đời 


“Tato räjã pasenadi kosalo ”Lúc bẫy giờ vua Ba-Tư-Nặc suy nghĩ thế này 


“gjãtasattunä mãtäpitaro mãritã,” bây giờ cha mẹ của A-Xà-Thế bị giết sạch hết 
IÔI. “ayhamụ pifu sanfako gãmo ` †ỉ cái nào của cha mình thì mình lây vê. 

Vua Ba-Tư-Nặc suy nghĩ, ngày xưa cha mình đem cho bà chị mình ngôi làng này 
để làm của hồi môn, mà giờ thăng cháu trời ơi của mình nó giết cha nó, má nó từ 


đó cũng chết luôn, giờ cái gì của cha mình thì mình lấy VỀ. Riêng Vua A-Xà-Thế 
thì nghĩ răng, cái đó là ông ngoại cho má mình, giờ cậu lây lại là không được. Đó 


151 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


là lý do vì sao mà hai cậu cháu đánh nhau. Người cậu nghĩ đứa cháu vô đạo bất 
nghĩa giêt cha giêt mẹ, giờ cái gì của cha mình mình lầy vê, chị mình chết rôi. 
Thê là hai bên đánh nhau. 


Câu chuyện đến tai Đức Phật, Ngài không phải như chúng ta hôm nay là hiểu lầm 
đâu nghen. Chúng ta nghĩ răng Đức Phật và chư tăng có một cái hoan hỉ, bận tâm 
về vấn đề chiến tranh, chính trị. Không phải, nhân dịp này Ngài có một nhận xét 
đề nhắc nhở chư tăng tu hành thôi. Tại sao ở đây Đức Phật có lời tán thán vua 
Pasenadi? 


Nếu nói tới nơi tới chốn, Pasenadi là vị chính nhân quân tử, nhiều lần rất nhiều 
lần khi đánh nhau với cháu ruột của mình, thua thì thôi, hễ thắng thì bao giờ ông 
cũng tha. Hơn nữa ông là một vị Bồ tát Chánh Đăng Giác, người sau này sẽ thành 
Phật, ông có lòng bi mẫn đối với người khác, kẹt thì phải ra tay thôi chớ không 
phải là người hiểu sát hiểu chiến. Đức Phật tán thán: Vua Pasendadi là người 
chánh nhân quân tử (*kalyãnasampavaiko °: “người bạn tốt). Vua A-Xà-Thể lúc 
này vẫn chưa là Phật tử, vẫn chưa là người tu hành. Về sau, sau khi giết cha 
không bao lâu, ông đi chùa nghe pháp và trở thành người Phật tử hộ pháp rất đắc 
lực, sau này A-Xà-Thế trở thành vị Phật Độc giác. Để trở thành một vị Phật Độc 
giác phải tu Ba-la-mật trong hai a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại kiếp. Ông Đề Bà Đạt 
Đa đã tu xong số chăn (2 A-tăng-kỳ), còn sót lại 100 ngàn đại kiếp, vua A-Xà- 
Thế sau này cũng thành Phật Độc giác nhưng chỉ mới tu xong con số lẻ (100 
ngàn), còn hai a-tăng-kỳ nữa. Độc Giác nghĩa là tự mình chứng ngộ không cần 
thây nhưng cũng không thể làm thầy cho ai. Không làm thầy nghĩa là không có 
thể giúp ai đắc quả thánh nhân như mình nhưng có thể dạy người ta làm lành lánh 
dữ. Khả năng hiểu biết của vị Độc Giác nhiều hơn ngài Xá Lợi Phất nhưng có 
điều một phần là tâm nguyện, một phần là khả năng thấu suốt căn cơ chúng sinh 
không bằng vị Chánh Đăng Giác, hơn nữa trong suốt thời gian tu hành Ba-la-mật 
vị này không gieo duyên với ai và không ai gIeo duyên với ngài. Thanh Văn phải 
có thây là Phật Toàn giác nhưng cũng có thể làm thầy cho người khác chứng ngộ 
như mình, Thanh Văn muôn làm thây thì trước hết phải làm trò, trong một kiếp 
sông đó phải làm trò rồi mới làm thầy cho người ta (đùng kỹ thuật, kinh nghiệm 
của vị Chánh Đăng Giác mà mình học được). Toàn Giác thì không cần thầy 
nhưng lại cũng có thể làm thầy cho người khác. Thuyết giảng chánh pháp có sẵn 
trong kinh thì quí vị tưởng đễ nhưng không có kinh điền thì chuyện trình bảy Tứ 
diệu đề, 12 Duyên khởi, 12 Xứ, 18 Giới không phải là chuyện dễ. Các vị có nhớ 
chuyện ông Chistophe Columb đặt quả trứng gà cho đứng không? 


152 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


[1]Có người làm trước cho mình coi thì dễ, tự mình thì khó. 


Nội dung bài kinh này Đức Phật dạy: “7hăng thêm nuôi dưỡng hận thù. Khổ đau 
kẻ bại nghìn thu nhớ hoài ” (Đạo Trường Siêu Thanh — TK Giác Chánh). Nghĩa 
là khi mình thắng thì mình gieo thù oán, sợ hãi cho người ta, khi mình thua thì 
đau khổ thất vọng sanh ra oán thù. Chiều sâu của bài kinh này năm ở chỗ, hễ còn 
có mặt trên đời này thì mình còn quần quanh trong vòng đối đãi, ở đâu có vui ở 
đó có khổ, ở đâu có thắng, ở đó có thua, hôm nay cá ăn kiến ngày mai kiến ăn cá. 
Không có một chiến thắng thế tục nào có thể lâu bền đời kiếp với mình. Quí vị 
đừng hiểu lầm tôi nói chính trị, không có một triều đại, chính phủ, hệ thống chính 
trị nào tồn tại ngàn năm hết. Thiên thu còn không có nói gì vạn tuế. Nhiều kiếp và 
nhiều kiếp Bồ tát thấy chỗ này ngài mới chán, dù là con người mình có là vị đại 
để, cai trị một đất nước này đi nữa thì mình sông được bao lâu so với thành tựu 
chính trị của mình. Như bên Tàu có Lưu Bang, Tần Thủy Hoàng, Triệu Khuông 
Dẫn, Hốt Tắt Liệt, Tôn Dật Tiên, Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình ....có ai đời 
đời kiếp kiếp. đâu, rồi cũng xuống, xuông bằng cách bị lật đồ, bị giết, bị già chết. 
Bỏ công ra gầy dựng một đất nước, kê cả khi mình là vị minh quân đi nữa, khi 
chết rồi thì đất nước về tay người khác, người khác đây có thể là con của mình, 
bất tài như Lưu Thiện con của Lưu Bị. Chùa miều cũng vậy, mình là vị trụ trì có 
tài, bỏ cả đời xây dựng cái chùa, lãng quên pháp học pháp hành, rồi chết giao lại 
cho đệ tử, mà đệ tử có xứng đáng không, không pháp học không pháp hành, 
không giới không thiền định gì hết.. .nghĩ tới cũng nản chớ. Cất cho to như chùa 
Xá Lợi, Vĩnh Nghiêm, Bái Đính, rồi mình sống bao lâu, trong khi mình không để 
lại những thế hệ tăng tài, không. để lại . những công trình biên khảo nghiên cứu 
dịch thuật, mà cứ cong xương sống cống xương sườn lo xây chùa, rồi lăn đùng ra 
chết, kẻ kế thừa thì không ra sao, PG không nhờ cậy, chúng sanh không nhờ cậy 
còn mình thì mang tiếng. Ngày xưa VN có 3 chùa Kỳ Quang, nêu để lại 3 cuỗn 
sách thì hôm nay mình hưởng nhờ chứ 3 cái chùa đó mình chẳng được hưởng cái 
øì hết. Nhiều người trách ông Phạm Công Thiện, chúng chửi ông sông vô trách 
nhiệm lung tung, nhưng phải nói cuôn “*Ÿ thức mới trong văn nghệ và (riết học ” 
của Ống ít ra để lại cho đời cái này cái kia. Nhiều người không quen biết Ông 
nhưng cũng được “ân triêm lợi lạc” trong khi ba cái chùa Kỳ Quang đó hình như 
tác dụng hơi ít. Bài kinh này nói sự thắng thua thành bại ở đời là lẽ thường tình, 
quan trọng nhất là chiến thăng chính mình, còn SỰ chiến thắng bên ngoài chỉ là 
trò dâu bề, là tắn tuông phủ du ảo hóa, có đó mắt đó, kẻ thắng thì gieo thù gIeO 
oán, kẻ thua thì chuốc đau khổ sâu hận một đời. Cái quan trọng là trở về đời sống 


153 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


tâm linh, trở về suối nguồn vi diệu của chánh pháp, sống trong hào quang từ bi trí 
tuệ của Đức Phật chặc ăn hơn. 


Quả báo luôn nhiều hơn nhân 


Bài kinh số 2 cũng y như bài kinh số 1. Cũng hai bên đánh nhau, cuối cùng đến 
tai Đức Phật, Ngài cũng nói một câu y như vậy: “Vì nghĩ đến tư lợi, Nên mới 
cướp hại người, Khi người khác cướp hại, Bị hại, lại hại người”. Kiến ăn cá cá ăn 
kiến, hại qua hại lại như vậy. 


“Người ngu nghĩ như vậy, 
Khi ác chưa chín muồi, 


Khi mình làm chuyện xấu mình khó ngờ được quả báo đắng như vậy, khi quả trỗ 
mới biết mùi, hôm nay mình giết người ta, mai mốt bị người ta giết lại. Hôm nay 
mình thắng người ta mai mốt người ta thắng lại, hôm nay mình làm người ta khô, 
mai mốt bị người ta làm khổ lại. Quả báo bao giờ cũng. nhiều hơn nhân, ví dụ như 
ngài Angulimala, vị này trước khi đi tu đã giết người đề lây lóng tay làm chuỗi 
đeo, giết non ngàn người, sau đó đi tu đắc A-la-hán. Trong kinh nói vị này lúc 
mới xuất gia bị người ta hành hung bạc đãi dữ lắm vì bị người ta thù. Trong suốt 
thời gian đó, dù bị đánh chửi nhưng đặc biệt ngài không gặp khó khăn về khất 
thực. Tuy bị đánh chửi nhưng thực phẩm cúng dường thì rất đầy đủ đôi dào 
phong phú. Đức Phật cho chư tăng biết là do thời xưa vị này trong đời Phật Ca 
Diếp cũng là một vị tỳ kheo, mỗi ngày đi bát, ăn còn dư chút đỉnh, ngải đồ phần 
dư cho con gì ăn được thì ăn, chỉ vỉ chút lòng lành đó mà đời đời kiếp kiếp sanh 
ra không thiếu đồ ăn. Nhân nhỏ mà cho quả lớn là vậy. Từ sau đó, sanh ra kiếp 
nảo vị này cũng phong phú đầy đủ thức ăn không thiếu. Có những nghiệp mình 
tưởng nhỏ nhưng cho quả lớn kinh khủng, ví dụ một vị tỳ kheo thời Đức Phật bị 
người ta tưởng lầm là trọng phạm của triều đình nên người fa bắt. Thời đó không 
có dấu tay, chỉ căn cứ thô sơ vật chứng nhân chứng, họ thấy mặt giống giống là 
họ bắt, họ dùng cực hình bằng cách lấy cây lao nhọn chọt từ đưới hậu môn lên 
trên đầu. Ngay lúc đó Đức Phật xuất hiện, Ngài thuyết giảng cho vị này, vị này 
dùng lời giảng đó mà hành trì Tứ Niệm Xứ và đắc quả A-la-hán niết-bàn ngay 
trên mũi giáo đó luôn. Chư tăng hỏi vị tỳ kheo chết đau đớn đó giờ đi đâu, Đức 
Phật nói là vị đó đã là vị A-la-hán trước khi mất. Chư tăng hỏi vì sao một vị A-la- 
hán tu hành thâm hậu mà chết thảm như vậy, Đức Phật dạy răng thuở xưa trong 
một kiếp sống quá khứ, vị tỳ kheo từng có trò chơi nghịch ngợm lẫy cái que chọt 
vào bụng con ruồi để chơi. Ngày xưa mình giết là con ruồi, giờ cái quả trổ gặp 


154 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


lúc mình là con người. Ngày xưa mình đập ruồi đập muỗi, mai này quả trổ có khi 
lúc mình mới vừa lên ngôi hoa hậu, vừa tân phong giáo hoàng, vừa đắc cử tổng 
thống ... khi đó chết lãng xet. Tôi nói thiệt, tôi là thầy chùa mà tôi không sợ luân 
hồi, tôi mê đời lắm, tôi ham chơi lắm. Sở dĩ tôi sợ luân hồi là vì tôi sợ có một cái. 
Chuyện lăn lóc cõi này qua cõi kia tôi không sợ, trong kinh nói bậc đại hiền trí 
dầu sanh ra cõi nào đi nữa, hễ còn luân hồi vị ấy đều chán, riêng tôi thì không, chỉ 
cần chắc ăn 100% đừng có đọa là tôi không niết-bàn đâu. Ví dụ như Tu-đà-hoàn 
thì chắc chắn không đọa mà cũng không luân hồi lâu, ở cõi Dục thì bảy kiếp là 
niết-bàn thôi. Với một người diệt trừ thân kiến thì không còn khả năng đam mê 
cuộc đời sâu sắc như người phàm nữa, vị Tu-đà-hoàn không còn khả năng sa đọa, 
và cũng không còn khả năng sanh tử lâu ngày nữa. Nếu quả thật có một lựa chọn 
làm một vị Tu-đà-hoàn không có sa đọa thì tôi không niễt-bàn đâu. Tôi ớn một 
cái là không có cuộc luân hồi nào mà không có sa đọa, đó là lý do tôi sợ, chớ tôi 
không có sợ luân hồi. Điều thứ hai là tôi biết tôi giống như nhiều người, lòng từ 
bi không có đủ chan hòa cho tất cả chúng sanh, tôi hiếu sát lắm. Tôi không sát 
sanh không phải vì tôi có lòng từ mà vì tôi sợ. “Hôm nay ta giết người, mai kia 
người giết lại”. Một ly nước sôi mình tráng ly rồi tạt âu, biết có trúng con gì hay 
không. Biết bao nhiêu côn trùng chết vì ly nước sôi của mình, tụi nó hôm nay là 
côn trùng không đáng øì hết, còn mình mai này trổ, lúc đời mình mới vừa lên 
hương thì lăn đùng ra chết, chết vì nước sôi, không đáng. Khi mình tạo nghiệp 
bất thiện mình sẽ có lúc mình hưởng quả. xấu nhưng không như một hiện tượng 
thiên nhiên trên trời rớt xuống, mà quả xấu này là khiến cho người khác vừa thây 
mặt mình họ muốn ra tay. Ví dụ như giờ tôi chửi, tôi nặng lời các vị, đời sau kiếp 
khác người khác gặp mặt tôi là muốn chửi, vô tình tôi đã gieo thêm nhân xấu cho 
người khác. Khi một người làm ác thì người này đã tạo ra một chuỗi bất thiện dải 
thăm thăm không có điểm dừng cho mình và cho người khác. Mình chửi người ta 
mai mốt người ta chửi mình thì mình phản ứng, như vậy mình gieo nhân mới, và 
cứ triền miên như vậy. Nghĩ như vậy mà ngán. Tôi không sát sanh không phải vì 
tôi có lòng đại bị, tôi cũng có một ít trong một ít trường hợp. Ví dụ tôi nghĩ, khi 
mình giết như vậy mình đã tạo ra phân ly xa cách cho chúng sanh mà mình 
không biết. Một con chim con cá, lẽ ra mẹ con chúng có nhau, mình sát sanh là 
mình tạo ra phân ly. Quả xấu của chuyện sát sanh là đời sau ngoài chuyện sa đọa, 
sẽ bị bịnh tật và thường xuyên gặp cảnh sanh ly tử biệt. Có những đứa bé năm 
tuôi, ba tuôi là phải xa mẹ xa cha, khi thì do cha mẹ l¡ dị li thân, bị mô côi, hoặc 
do hoàn cảnh, cha mẹ đem giao cho bà con coi sóc, từ nhỏ đã xa cha mẹ như vậy, 
lớn lên đi lấy chồng lấy vợ, làm ăn xa xứ, hoặc bỏ xứ ra đi biền biệt do quốc gia 
quốc sự. Cho nên có nhiều người, cả đời từ nhỏ đã nhớ thương, lớn lên cũng 


155 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


thương nhớ lìa xa người thân, lìa xa nơi chốn mình thương mến. Có người thì từ 
nhỏ cho đến già không biết thế nào là sanh ly tử biệt, đến khi đầu hai thứ tóc mới 
biết thế nào là tang chế trong nhà. Bên châu Âu này tôi biết có cặp vợ chồng quen 
nhau hồi nhỏ chung một làng, sau học chung tiêu học, chung trung học, vượt biên 
chung một tàu, rồi qua trại tị nạn ngẫu nhiên chung với nhau, và họ về châu Âu, 
lấy nhau sanh con, hiện giờ vẫn chưa rã. Họ nói: tụi con yêu nhau mà chưa bao 
giờ nhớ nhau, vì chưa bao giờ xa nhau. Tôi nghe mà bắt ham. Tôi đâu có gia đình 
nhưng ít ra tôi cũng biết thế nào là nhớ chứ, cảm giác đó dễ sợ lắm, vậy mà họ 
cũng không bị. Có người bảy mươi tuổi vẫn còn mẹ để gọi “má ơi”, đó là cái 
phước do không tạo nhân sanh ly tử biệt. Vì vậy, giết người sẽ bị người giết, làm 
cho người ta xa cách thì mình sẽ bị cách xa. Sống ở đời hễ có thắng thì có thua, 
có vui thì có buôn, có giết thì có bị giết. 


NGƯỜI CON GÁI (Mallikãsutta) 


Bài kinh này nói về nữ quyền. Một hôm vua Pasenadi vào hầu Phật nghe pháp, 
lúc đó trong cung cho người ra báo tin cho biết hoàng hậu vừa sinh công chúa. 
Vua nghe tin, không được vui. Không cần là vua, chỉ cần nhà giàu thì ai cũng 
muốn tải sản của mình được kế thừa bởi con trai, vì con gái là con của người 
khác. Người Tàu người Ấn ngày xưa đồng ý ý với nhau điểm này: “Nhất nam viết 
hữu thập nữ viết vô”. Mai nảy con gái vê nhà người ta sanh con, con của nó mang 
họ khác, chưa kế khả năng quán xuyến coi sóc thừa kế tài sản của đàn bà tệ lắm. 
Đàn bà ai làm sẵn cho ăn thì ok. Có câu này: đàn ông thành công là người có khả 
năng làm ra số tiền nhiều hơn nhu cầu của vợ mình xài; thành công của đàn bà là 
tìm ra được người đàn ông đó đề lấy làm chồng. Nghe câu đó là biết nữ là như 
thế nảo rồi. “Vàng thử đàn bà, đản bà thử đàn ông”. Tôi không kỳ thị người nữ, 
nhưng từ ngàn xưa người ta nói đàn bà giỏi là nội tướng, nhưng không được giỏi 
thì đàn bà chỉ biết ngôi hưởng thôi. Tôi biết một chuyện bên Thụy Sĩ này, có chị 
đó, học hành giỏi lắm, khi chị mua nhà, có rủ tôi đi chung với người nhà của chị, 
hai cái nhà y chang như nhau mà chị chọn cái nhà A mà không chọn cái nhà B. 
Tôi hỏi và nghe chị trả lời là tôi nhớ vua Pasenadi. Tôi hỏi sao cái nhà kia đất 
rộng, giá bằng nhau, vị trí y chang, mà chị lấy cái nhà bên này không có đất. Chị 
trả lời: sợ cắt cỏ, chăm sóc không nổi mệt lắm. Nghĩa là chỉ muốn cái gì gọn gọn 
nhỏ nhỏ, nằm trong khả năng chăm sóc của chị. Trong khi đàn ông con trai thì 
khác, họ sẽ nghĩ đi làm thêm một chút rồi thuê người fa cắt CỎ, CÓ đất thì mai mốt 
dễ bán hơn chứ. Một ông chính trị gia hoàn toàn có thê là một người si tình 
nhưng chuyện mê gái một đàng, làm việc là một nẻo. Còn người nữ rất khó 
không đem tình cảm chen vảo công việc. Họ chỉ có thê thành công trong chính trị 


156 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


khi họ là một người đàn bà máu lạnh, còn người đàn bà tâm sinh lý bình thường 
thì rât khó, tách rời công việc sự nghiệp ra khỏi tình cảm rât khó, trong khi đàn 
ông thì phân biệt rạch ròi tình cảm và công việc. 


Phụ nữ là mẹ của hiền thánh, trượng phu 


Từ xưa đã có truyền thống trọng nam khinh nữ, và vua Pasenadi cũng lọt vào 
đám đông đó. Lúc đó Đức Thế Tôn nói một câu mà không thê tuyệt vời hơn: 7£¡ 
sao lại coi thường người nữ trong khi họ có thể sanh ra những người con ngon 
lành. Thỉnh thoảng họ cũng có thể là những người vợ ngon lành. Nhưng chuyện 
người vợ ngon lành không quan trọng, mà quan trọng một chổ là tất cả những 
anh hùng, hào kiệt, quân tử, hiển thánh trong đời này đêu do đàn bà sinh ra. (Trù 
chư thiên thì không cần bà mẹ sanh ra mình), vì vậy phải dành cho họ một chút vị 
trí như là một thái độ trí ơn. Dầu øì họ cũng là cái hộp để đựng Iphone 6, mình 
quí cái iphone 6 thì phải tôn trọng cái hộp một chút. 


Bài kinh này ý nghĩa rất sâu, một người văn minh phải biết tôn trọng mọi người 
dù đó là nam hay nữ, ai cũng có giá trị riêng. Quí vị có nhớ bài kinh Đại Bát Niết 
Bàn. Lúc Thế Tôn sắp niết-bàn thì vua A-Xà-Thế mới cho hai vị sứ thần là 
Sunidha và Vassakara đến để gặp Đức Phật hỏi ý Ngài, ông biết Ngài sẽ không 
trả lời nhưng muốn nghe nhận xét của Ngài đề sau đó toan tính. Sứ thần nói: 
Bạch Thể Tôn, vua A-Xà-Thế muốn đánh xứ Wajjï mà ngần ngại, nên cử chúng 
con để thưa chuyện với Thế Tôn và xin lời dạy của Thế Tôn là nên đánh hay 
không nên đánh Đức Phật không trả lời nên đánh hay không nên đánh vì Ngài 
không muốn đặt mình vào thế phải chịu trách nhiệm về chính trị và an ninh quốc 
phòng của hai quốc gia. Ngài chỉ hỏi ngài Ananda, câu hỏi của Ngài mang ý 
nghĩa nhân văn sâu sắc vê tôn giáo và thế gian, gọi là bản tuyên ngôn nhân 
quyên, một cương lĩnh chính trị thông minh bậc nhất cũng được, một thái độ sống 
cũng được, một trách nhiệm của Bậc Đại giác đối với đời cũng được. Ngài hỏi: 
Ẩnanda có nghe nói người dân xứ Wajjì tôn trọng người lón tuổi, có hay không? 


Người dân xứ Vajì đối với phụ nữ rất lịch sự, tôn trọng, có đúng hay không? 


Người dân xứ Vajjì cái gì cũng lấy ý kiến của dân, lấy dân làm gốc, đúng hay 
không? 

Ananda thưa: Dạ thưa đúng. Ngài hỏi một số ưu điểm của xứ Vajjï mà hôm nay 
mình giật mình thây rõ ràng đó là ưu điệm của những xứ văn minh. Ví dụ như 
Mỹ, Đức, Pháp, Thụy Sĩ, họ rât galant, coi trọng phụ nữ, trẻ con người g1à được 


157 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


tôn trọng. Những xứ sở nào người yêu đuối được tôn trọng thì xứ sở đó được 
xem là xứ sở văn minh. Theo tinh thân đạo Phật, sự tôn trọng phụ nữ là cần có và 
cần thiết. Nội dung bài kinh này là sông ở đời, mỗi người có một giá trị riêng, 
không ai được quyên chà đạp aI, và người nữ dù họ có ra sao đi nữa họ cũng là 
mẹ của tất cả hiên thánh, quân tử, trượng phu trên đời, do đó chúng ta không thê 
mọi rợ mà cư xử với họ theo cách của Hồi Giáo. 


KHÔNG PHÓNG DẠẬT (Appamaäda) 


“Không phóng dật”: “Appamada'ˆ. Chữ “appamada' có một chuyện tôi nói hoài, 
trong thời gian ba mươi năm trời tôi sống ở VN tôi thấy một điều là chỉ có PG 
Nam Tông VN mặn mà với chữ “dễ duôi”. Tôi không biết chữ này ở đâu mà ra, 
có thể là mây ngài ngày xưa thích xài “hàng độc”. Nói chữ “dễ duôi' thì nhiều 
người không biết nhưng chữ “dễ ngươi' thì người ta biết. Tôi muốn xài chữ “dễ 
ngươi, nghĩa là khinh lờn. Ở đây vua A-Xà-Thế hỏi Đức Phật: Bạch Thế Tôn 
trên đời này, chuẩn mực đạo đức đề sống đời nhiêu quá sức nhiễu, có cách nào 
nói gọn lại được không? 


Có cách nào để cho thiên hạ thái bình nhà nhà người người được vui vẻ. Mục 
đích của ông là hỏi Đức Phật có cách nào đê thiên hạ nhà nhà an vui thái bình. 
Đức Phật trả lời: Cử có một chuyện thôi đó là không dê nguoi. 


Không dễ duôi (dễ ngươi) 
Theo Chú giải, không dễ ngươi là ba thiện nghiệp: bố thứ, trì giới, chỉ quán. 


Chỉ quán là lựa đề mục nào đó tập trung vào đó. Hít vô thở ra biết hít vô thở ra. 
Chỉ quán là quan sát mình đang đi đang đứng đang nằm đang ngồi, buổi đầu là 
vậy, sau đó biết mình đang đi mà có gì đó bực mình biết đây là tâm sân; đang đi 
mà biết tơ tưởng cái gì đó biết đây là tâm tham; đang đi mà nghe tiếng nhạc hay 
tiếng chiên xào øì đó thì biết đây là vọng tưởng, đó là quán. 


Bồ thí thì gồm có tài thí và pháp thí. Tài thí là chia sẻ vật chất mình có cho người 
khác. Hãy luôn nhớ rằng trái đất này nói chung, tài sản tánh mạng mình nói riêng 
giống như ngôi nhà đang cháy, khư khư mà ôm thì không được. Nhà cháy là phải 
đem đồ ra khỏi nhà, cách đem ra khỏi nhà hay nhất là bố thí. Nói như vậy không 
có nghĩa tôi xúi các vị ăn rồi cứ lo bồ thí không lo chuyện khác, và tôi càng 
không có ý kêu các vị cúng cho tôi. Nếu Phật tử hiểu đạo rồi sẽ thấy có 1001 lý 
do để mình bố thí. Mình không ăn đời ở kiếp với nó được, chết đề lại cho đời xài 


158 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


nó nói mình ngu nữa. Những gì mình có kiếp này là do đời trước mình bồ thí, chớ 
không phải tự nhiên mình sanh ra mình có. Đừng nghĩ tại mình học giỏi mình đi 
làm có job ngon rồi có tiền biết bao nhiêu người cũng muốn như mình mà họ 
không được, vì những cái mình có là do đời trước. Trước sau gì cũng bỏ lại hết 
mà đi thì nên đem theo một mớ giống như dọn đồ ra khỏi nhà cháy. Đời xưa kiếp 
trước mình đã làm gì đó mà kiếp này mình hưởng, vậy cũng nên để lại một mớ 
cho kiếp sau chứ. Đối với một người hiểu đạo mà nói thì đầu cho chuyện bố thí 
mà không đem lại quả báo thì cũng là chuyện phải làm là vì một người hiểu đạo 
thì không lý do gì khư khư ôm khi biết mọi thứ là phù du ảo hóa. Được gọi là tài 
sản vi đó là những phương tiện đáp ứng nhu cầu của mình, thí dụ bây giờ tôi cần 
Cơm gạo đề ă ăn, áo quần để mặc từ cái nhu cầu ăn, mặc ở, thuốc men, nảy sinh ra 
nhu câu tiền bạc. Từ nhu cầu tiền bạc nảy sinh ra chuyện tôi phải đi làm kiếm tiền 
và tích lũy tiền bạc trong các hình thức kinh doanh hay nhà băng, từ đó mới hình 
thành khái niệm tải sản, sở hữu chứ cái sốc nguyên thủy của khái niệm sở hữu là 
nhu cầu sông còn. Muốn có cái ăn mặc ở, thuốc men nên mình mới tích lũy tài 
sản, riết rỒi trong xã hội, trong thế giới loài người ai cũng coi đó là chuyện sanh 
tử tồn vong của mỗi người, thật ra nghĩ cho rốt ráo thì tài sản chỉ có một giá trị 
duy nhất là cung phụng con người. Một tài sản thông minh chỉ nhắm đến hai tác 
dụng: lo cho mình và hướng tới người khác. Tài sản chỉ biết đành đề lo cho bản 
thân mình thì chỉ phát huy một phần ý nghĩa và tác dụng của nó thôi. 


Trì giới là gì? 


Cái gì mình không muốn thì đừng gây cho người khác. Kỷ sở bất dục vật thi ư 
nhân. Có nhiều lý do đề người ta phải giữ giới. Giữ giới có ý nghĩa đầu tiên là 
không làm cái điều mình ghét lên chúng sanh khác, mình không muốn ai giết 
mình, cướp mình, lừa dối, giựt chồng giựt vợ mình, không muốn tiếp XÚC VỚI 
thằng say xin thì bản thân mình cũng phải như vậy. Có tám ngàn lý do đề mình 
giữ giới. Lý do thứ nhất: đối với một người hiểu đạo thì sẽ thấy tất cả những 
chuyện giới cấm mình làm đều là những chuyện không thể thực hiện đối với một 
người có nội tâm đạo đức. Lý do kế tiếp là vẫn đề quả báo. Tôi không có đủ lòng 
đại bi để thương chúng sanh, và cũng không đủ tàm để tránh ác nghiệp. Chỉ còn 
cái úy, vì sợ những điều này mà người ta không đám làm ác: sợ lương tâm cắn 
rỨt, SỢ tiếng đời dị nghị, sợ pháp luật trừng trỊ, sợ bị sa đọa trong đời sau kiếp 
khác. Sợ nhất là hai cái sau. Với những ai không đủ tự thẹn, không đủ liêm sỉ để 
tránh điều ác, không đủ lòng đại bi, thì cũng phải có chút sợ. 


159 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Thiên định: Chỉ và quán. Thiên Chỉ giúp cho mình được an định tư tưởng tập 
trung tỉnh thần. Ngọn lửa tập trung đúng mức thì sẽ tạo ra nhiệt độ cân thiết để 
làm việc. Khả năng nội tâm của mỗi người rất mạnh nhưng mình không tập trung 
tư tưởng, mình lăng xăng như con khỉ nên mình không làm ăn gì được với nội 
tâm của mình. Tất cả những thiên tài, danh nhân, hiền thánh trên đời này, sở dĩ họ 
được như vậy là vì họ có đời sông tinh thần rất ok, đời sống tinh thần đó đến từ 
khả năng tập trung tư tưởng. Thiền Quán là khả năng quan sát bản chất và hoạt 
động của mình. Bản chất của mình là: từ đâu mình đến, con người thật sự của 
mình là gì và đang sanh diệt ra sao. Đủ duyên thì thành thánh mà thiếu duyên thì 
tối thiểu cũng được an lạc hiện tiền, ø1eo duyên đời sau kiếp khác. Đó là lý do thứ 
hai bắt buộc chúng ta phải tu thiền Quán. 


Gom chung Đố fhí, trì giới, chỉ quán lại một chữ là appamada: không dễ ngươi. 
Vì mình biết được mình sẽ chết một cách bất ngờ nên mình bố thí, mình biết 
được rằng chuyện đời sau kiếp khác là chuyện rất là bất trắc nên mình phải bố thí, 
trì giới, tham thiền. Mình biết dòng sanh tử là nguồn khổ, nó cần được chấm dút, 
muốn chấm dứt thì phải là công đức, Ba-la-mật. Bồ đí trì giới chỉ quán là nguồn 
cho tất cả thiện pháp tích lũy cho đời sau kiếp khác, Ba-la-mật cũng phải có gốc 
từ đây. Có trí tuệ từ thiền Chỉ và thiền Quán người ta mới tin lý nghiệp báo, biết 
được chuyện tái sanh luân hồi, biết được lý nhân quả, Duyên khởi, Tứ đế. Không 
trì giới thì tội ác nào mình cũng làm. Một người có đời sông nội tâm sâu rộng thì 
không thê nào keo kiệt, khi thiếu phước bố thí thi tội ác nào mình cũng phải làm. 
Một anh nhà giàu chỉ làm ác khi anh ta muốn chớ không bị đây, còn anh nhà 
nghèo ngoài chuyện muốn ác thì còn trường hợp anh ta còn phải ác nữa. “Sợ nhất 
là kẻ anh hùng, thứ hai sợ kẻ có cùng liều thân”. Đói quá đầu gối phải bò. Hiểu 
bố thí là để đời sau sanh ra hưởng thụ thì rất là trẻ con. Người hiểu đạo thì không 
bón xẻn không cần nói tới quả báo. Nói về quả báo thì nhờ bố thí sẽ tạo cho mình 
tránh cái điều kiện mà ông bà hay nói là “cái khó nó bó cái khôn” giỏi cỡ nào đi 
nữa mà không có tiền thì cũng bị bế tắc. Cái phước bố thí quan trọng chỗ đó. Tây 
có cầu: là nguôn cho tất cả thiện pháp tích lũy cho đời sau kiếp khác, Ba-la-mật 
cũng phải có gốc từ đây. Có trí tuệ từ thiền Chỉ và thiền Quán người ta mới tin lý 
nghiệp báo, biết được chuyện tái sanh luân hỏi, biết được lý nhân quả, Duyên 
khởi, Tứ đề. Không trì giới thì tội ác nào mình cũng làm. Một người có đời sống 
nội tâm sâu rộng thì không thê nào keo kiệt, khi thiếu phước bồ thí thì tội ác nào 
mình cũng phải làm. Một anh nhà giàu chỉ làm ác khi anh ta muốn chớ không bị 
đây, còn anh nhà nghèo ngoài chuyện muốn ác thì còn trường hợp anh ta còn 
phải ác nữa. “Sợ nhất là kẻ anh hùng, thứ hai sợ kẻ cố cùng liều thân”. Đói quá 


160 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


đầu gối phải bò. Hiểu bố thí là để đời sau sanh ra hưởng thụ thì rất là trẻ con. 
Người hiểu đạo thì không bỏn xẻn không cần nói tới quả báo. Nói về quả báo thì 
nhờ bồ thí sẽ tạo cho mình tránh cái điều kiện mà ông bà hay nói là “cái khó nó 
bó cái khôn” giỏi cỡ nào đi nữa mà không có tiền thì cũng bị bế tắc. Cái phước bố 
thí quan trọng chỗ đó. Tây có câu: Đừng bao giờ tự hào dù nghèo mà tôi vẫn 
giỏi mà phải tự hỏi vì sao tôi giỏi mà tôi vẫn nghèo. Câu này đáng để mình 
phải suy nghĩ. Một người thành công ngoài xã hội là người tối thiêu phải biết lo 
chu đáo cho mình và người thân gần gũi của mình chớ còn không có khả năng 
kinh tế tài chính để chăm sóc bản thân và người khác thì chưa được gọi là người 
thành công. Đại phú do thiên, tiểu phú do cần, giàu nứt vách thì do nghiệp xưa, 
tiểu phú thì do mình siêng, siêng thì siêng nhưng không qua cái phước được. Có 
người vừa tài, vừa siêng vừa có lòng, nhưng thiếu phước thì cuôi cùng cũng 
không đi về đâu. Tôi rất là thương những người nghèo nên sẵn đây tôi nói luôn, 
làm ơn đừng bao giờ nghĩ răng phải giàu có mới là bố thí trì giới được. Trì gIỚI 
không cần tiền, còn bố thí thì khả năng đến đâu thì làm đến đó, liệu cơm gắp 
mắm, khéo ăn thì no khéo co thì âm, đừng có nghĩ mình nghèo không có gì cho. 
Một trái chuối, một ô bánh mì bẻ đôi thì cũng vô lượng công đức, nếu không thì 
cũng nên tạo điều kiện cho người khác bồ thí, tối thiêu nếu không tạo điều kiện 
được thì cũng có lòng tùy hỷ vui theo. Nghẻo thì bồ thí theo khả năng nghẻo, thật 
ra trên đời này không có cái nghèo nào đến mức không có cái để bồ thí. 


Bài kinh Không Phóng Dật tiếp theo (Kalyãnamitasutta, Kalyana (hiển thiện, 
lành, tốt), -mitta (bạn, thân hữu) bà con tự mình coi không cần giải thích. Quí vị 
còn nhớ bài kinh 38 Pháp An Lành không, câu kệ đầu tiên là “Không gần gũi kẻ 
ác. Thân cận người hiên thiện ”. Cái này quan trọng lắm, mình cứ tưởng chơi với 
bạn, gần gũi người này người kia không quan trọng, quan trọng là bản thân mình 
có tu tập hay không, chớ người kia liên quan gì mình. Nghĩ như vậy vừa đúng 
vừa sai. Đúng là nêu mình không có lòng tu hành thì ở gần Đức Phật cũng như 
không mà nếu mình có lòng tu hành thì ở xa Đức Phật hoặc không còn duyên gặp 
Phật cũng có thê tu tập được. Nhưng cũng không phải vì vậy mà chúng ta coi nhẹ 
tác động từ những người bên cạnh mình. Cái này không phải là chuyện nhỏ. Đức 
Phật dạy răng bạn lành bạn tốt có tác dụng nhất định đối với đời sông tinh thần 
của một con người, đừng coi thường điều đó. Mình phải có lòng tu mình mới tu 
được không có chuyện người khác tu giùm cho mình đầu nhưng đừng vì vậy mà 
coi thường môi trường bối cảnh điều kiện xung quanh. Ở xóm chải thì tanh cá ở 
làng nhang thì thơm trầm. Hôm nay ai về Chợ Lớn đi ngang đoạn đường Hải 
Thượng Lãn Ông gần chùa ông Bồn, đoạn gần tượng Không Tử, nhắm mắt cũng 


161 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


nghe mùi thuốc Bắc, đoạn đó là các tiệm thuốc Bắc tiếp nối liên tục, lọt vào đó 
thì tự nhiên nghe mùi thuốc Bắc phải nghĩ tới thuốc Bắc, nghĩ đến thầy thuốc 
Bắc, nghĩ đến các bài thuốc Bắc và nghĩ chuyện uống thuốc Bắc. Giống như đi xe 
đò ngang Phan Thiết, nghe mùi nước mắm, dầu mình không muốn cũng nghĩ đến 
nước mắm, nghĩ đến chuyện ăn nước mắm, nghĩ đến những người làm nước 
mắm, nghĩ đến chỗ làm nước nắm, nói chung là nhớ về nước mắm và tâm hồn 
mình lúc đó tràn ngập nước mắm... 


Minh ở gần người hiền người thiện cũng vậy, ở gần người thiền định thì rất dễ 
dàng nghĩ tới thiền định, nghĩ tới chuyện tu tập thiền định, nghĩ đến người tu 
thiền định, nghĩ đến phương pháp tu tập cao về thiền định. Trong Chú giải A-tÿ- 
đàm nói rõ thế này: muôn trau dồi thiện pháp nào (tín, tấn, niệm, định, tuệ) hay 
muốn trau dồi thất giác chi, năm quyên... thì chuyện quan trọng là mình phải ở 
gần người mạnh những cái đó. Mình muốn trau dỗi chánh niệm, đi đứng lúc nào 
cũng mindful tỉnh thức hết mà mình ở gần người lăng xăng lăng xăng chụp giựt 
thì rất khó. Trong khi đó mình nhìn thấy ngài Kim Triệu, ngài Pa Auk Sayadaw, 
những hành giả, thiền sinh trong các thiền viện, nhìn tướng đi của họ, thấy họ là 
mình nhớ tới chánh niệm liền. Thử đi, ai đi thiền viện thì biết, nhìn thiền sinh 
thiền sư là mình thấy liền, nhớ liền mình đang phóng dật, đang thất niệm, trong 
khi mình ở gần người đang thất niệm thì mình đâu nghĩ chuyện đó đâu. Bài kinh 
này nói rằng sông gần gũi người lành chỉ có lợi chứ không có hại. 7hà /à kẻ thù 
của người trí chớ đừng làm bạn với người thiểu trí. Con người mình phải ra làm 
sao mình mới thân cận được người trí, mình phải thế nào mới kết hợp mới tương 
thông liên lạc được với người đàng hoàng. Trước khi anh có được bạn lành thì 
bản thân anh phải là người lành. Khi ngài Änanda thưa với Đức Phật: Bạch Thể 
Tôn, con nghĩ một nửa đời tu này là gắn liễn với bạn bè. Đức Phật nói không 
phải một nửa mà là toàn bộ, vì chữ “bạn bè” ở đây Đức Phật nói theo nghĩa rộng 
là tất cả những người nào mình thường xuyên gặp gỡ thì đó là thầy bạn của mình; 
những đề tài suy nghĩ nào quần quanh trong đầu mình thì đó cũng là thầy bạn của 
mình. Trong kinh có chữ /anhàduiiyaka (kẻ làm bạn với ái): người suốt ngày cứ 
muốn ăn ngon mặc đẹp, nghĩ đến trai đến gái; người thường xuyên làm bạn với 
ái, sống gần gũi với ái dục. Trong điều kiện thế giới hôm nay có internet, báo chí, 
sách vở, cho dù mình đóng cửa không gặp ai nhưng mình cứ vùi đầu vào trong 
những thứ đó cũng gọi là mình đang có một số bạn bè, nếu là những cuốn sách, 
bài báo, websites hay thì đó là bạn lành, còn nếu là những trang web, bài báo tin 
tức tầm bậy thì đó là những người bạn xấu. Phải nhìn nhận rằng cái gì mình gần 
gũi nhất, mình thường xuyên tiếp xúc liên lạc nhất, thì đó chính là người bạn của 


162 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


mình. Người bạn nào mình thường xuyên tiếp xúc gần gũi mà lòng lành, thiện 
pháp, đạo tâm của mình phát triển thì đó được gọi là bạn lành, minh sư, thiện 
hữu. Còn cái gì mình càng tiếp xúc mà con người mình càng bệ rạc, hư đồn thì 
gọi là bạn xấu, thầy xấu. Bài kinh này sâu ở chỗ đó, toàn bộ Phật pháp của Đức 
Phật là Ngài thuyết giảng cho người có bạn lành chớ không phải thuyết cho 
người có bạn xâu, Ngài thuyết đạo này cho người nào thích thân cận người lành 
và sông trong điều lành, đó gọi là người có bạn lành. Còn người thích chơi với kẻ 
xâu, thích suy nghĩ chuyện bất thiện, thích làm chuyện bất thiện thì kẻ đó được 
gọi là kẻ có bạn xâu và kẻ đó không phải là đối tượng đề Đức Phật thuyết giảng 
chánh pháp. Đức Phật chỉ thuyết giảng chánh pháp cho ngưỜI CÓ mắt muốn nhìn 
thấy, có tai muốn lắng nghe, có trái tim phơi mở, có trí tuệ sắn sàng nhận thức 
chớ Ngài không thể nào thuyết pháp độ cho người vô duyên vô phần vô hạnh 
được. “Phật môn bất độ vô duyên nhân”. Muốn có bạn lành trước hết mình phải 
là người lành, mình mới có khả năng nhận thức được người lành; khi mình không 
phải là người lành người thiện thì mình không nghĩ đến chuyện gần người thiện, 
không tha thiết không mặn mà với người thiện và có gặp họ mình không biết vì 
không cùng tần số. Không biết password của người thiện thì làm sao vào account 
của họ. Ví dụ như Đức Phật thuyết pháp cho mình, Ngài nói mình đắc liền vì 
Ngài biết passcode của mình. Phải có khả năng liên thông với hiền thánh, mưa 
trên trời rơi xuống không phân biệt nơi chỗn nhưng không phải chỗ nào cũng đón 
nhận được lợi ích từ cơn mưa, sân xI măng hay tắm bạt thì sẽ khô đi sau đó, 
nhưng cơn mưa đồ xuống một miếng đất đã dọn sạch cỏ, đã gieo trồng hạt giống, 
thì mưa xuống là ân triêm lợi lạc. Nếu mình chưa dọn lòng thì mưa pháp trút 
xuống cũng như không, có gặp hiền trí thì mình cũng như muỗng trong nôi canh. 


KHÔNG CON (Pathamaaputtakasutta) 


'Pufta: 'con”. 'Apuffaka ` “tuyệt tự), không con kế thừa. Bài kinh này bà con tự 
đọc. Vua đi sung công gia tài của một ông triệu phú keo kiệt không tưởng tượng 
được. Trên đời này có bốn cách sử dụng tài sản: (1) Rộng với mình hẹp với 
người. (2) Rộng với người hẹp với mình. (3) Rộng với mình rộng với người. (4) 
Hẹp với người, hẹp với mình. Trong đời tôi, tôi gặp một sỐ người, bản thân họ 
không dám xài, xài gì cũng tiếc, sông đạm bạc tôi đa, nhưng khi đụng chuyện xài 
cho người khác thì họ xài rộng tay. lắm. Ông triệu phú này là hạng thứ tư, có 
không dám xài và cũng không muốn xài cho ai. Trong bài kinh này có một số chỉ 
tiết mình cần đề ý: Phải nhớ mình sẽ chết đề buông bỏ trước khi mình để lại trong 
vô thức, mọi thứ vuột khỏi tay mình. Bồ thí là buông ra một cách có ý thức. Bồ 
thí phải liệu cơm gắp mắm, nếu cho ra mà mình tiếc thì mai mốt đời sau sanh ra 


163 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


giàu có nhưng không dám hưởng. Phải nhớ điều này, đưa ra là đúng người đúng 
chỗ, đừng có cao hứng hứa tùm lum mà không thực hiện thì hèn quá, nhưng trao 
ra thì tiếc của. Có người cao hứng giữa đám đông nghe thầy trụ trì nói chùa cần 
tiền làm gì đó là xung phong tình nguyện, về nhà nghĩ lại thấy con xin Iphone 5 
mà chưa cho, giờ đưa cho chùa, không biết chủa có sử dụng đúng không, rôi 
nghe lời ong tiếng ve người ta nói vê chùa về Ông sư rồi tiếc của, rồi nghe nói có 
chùa khác nghèo hơn cần hơn vv.. nghĩ rồi tiếc số mình đã cúng, vậy là không tốt. 
Tốt nhất là làm xong nhớ lại hoan hi hoặc làm xong là quên luôn. Trao ra rôi nhớ 
lại lòng thấy tiếc là đại ky. Đức Phật dạy cuộc sống có ý nghĩa là sống có ta và có 
người. Có bốn cách sử dụng tài sản của người cư sĩ: 


-1⁄4 trả nợ cũ: lo cho cha mẹ và ân nhân của mình. 
-1⁄4 cho vay nợ mới: lo cho vợ và con, bạn bè. 
-1⁄4 đem liệng bỏ: xài cho bản thân mình. 


-⁄4 chôn đề dành: đem đi làm phước, dành cho đời sau kiếp khác. Ăn phải chừa 
cái hột đề đem đi trông. 


Có những người sống ở đời này như cái giếng hoặc cái hồ. Có những cái giếng 
cái hồ mà ý nghĩa của nó lợi lạc cho nhiều người. Có những người sự giàu có của 
họ giống như hồ nước đầy mà năm ở chỗ hoang sơn dã lãnh không giúp ai gì 
được. Giá trị một con người không phải nằm ở chỗ anh ta nhận được cái gì mà 
nằm ở chỗ anh ta trao ra cái gì. Không có gì buồn cho bằng sống trong cuộc đời 
phù du này mà cứ tự mình làm nô lệ cho những thứ mình có. Tôi nhớ tôi có đọc 
câu danh ngôn: Con người sanh ra là để được yêu thương còn đồ vật được tạo ra 
là để được sử dụng, nhưng thế giới hôm nay ngược lại, con người bị sử dụng còn 
tài sản thì được yêu thương. (People were created to be loved. Things were 
creafted to be used. The reason why the world is in chaos, is becqause things are 
being loved and people are being used). Và câu: Tiển bạc tài sản là nô lệ tốt 
nhưng là ông chủ xấu. Khi mình coi tài sản đề làm phương tiện làm việc thì nó là 
nô lệ tốt nhưng khi mình thờ tài sản trên đầu mình thì nó là ông chủ xấu, nó điều 
khiển mình thì con người mình hết xài rồi. 

Tóm lại nội dung bài kinh này: 

- Giá trị của một con người nằm ở chỗ anh ta trao ra cái gì chớ không phải nhận 
cái gì 


164 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


- Con người sanh ra là để được yêu thương và vật chất là để sử dụng chớ không 
phải ngược lại 


- Tài sản là nô lệ tôt nhưng là ông chủ xâu. 
- Trước khi trao ra phải “liệu cơm gắp măm” đê không có lòng hôi tiệc. 


- Một người hiểu đạo dầu không màng quả báo đời sau kiếp khác họ cũng vẫn bố 
thí một cách tự nhiên, làm thiện một cách phản xạ. Giống như một người mẹ 
thương con, con muốn là trao ra không nghĩ ngọi, biết con cần thì đưa ra. VỊ Bồ 
tát là người đối xử với chúng sinh bằng phản xạ, chúng sinh cân thì giúp, cần thì 
cho, Bồ tát nói, làm và suy nghĩ đối với chúng sinh băng phản xạ của thiện pháp 
tự thân không cân đong đo đếm như phàm phu 


Bữa nay là thứ Năm, xin hẹn các vị ngày thứ Bảy. Các vị biết tôi vui nhất là ngày 
nào không? 


Tôi vui nhất là ngày thứ Bảy, vì sau ngày thứ Bảy tôi nghỉ được rất lâu, nghỉ 
được Chủ nhật, thứ Hai. Có nhiêu khi mình có dịp mình làm điêu tôt cũng là cái 
vui mà có nhiêu khi mình né được cái điêu lành cũng là cái an lạc. 


165 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Bài giảng ngày 2-9-2014 PHÁM THỨ BA 
NGƯỜI (Pugøalasutta) 


Bài kinh Người có nội dung nói đến bốn hạng người có mặt trên đời này, dầu cho 
nhân loại bây giờ dân sô lên 7 tỷ người, mai này có lên 18 tỷ hay 50 tỷ thì cũng 
không năm ngoài 4 hạng người trong bài kinh này. 


Bồn hạng người 

Hạng I: chúng sanh sanh ra từ chỗ tối và cuộc sống hướng về bóng tối. 
Hạng 2: sanh ra trong bóng tối nhưng hướng về ánh sáng. 

Hạng 3: sanh ra trong ánh sáng nhưng hướng về bóng tối. 

Hạng 4: sanh ra trong ánh sáng và cũng hướng về ánh sáng. 


Theo tôi đoán có rất nhiều người liếc qua bài kinh này thì thấy bài kinh này quá 
dễ hiểu, nội dung bình thường không có gì đặc biệt, mà thấy bình thường người 
ta đây nó xuống tầm thường, mà tầm thường thì nó không đáng để lưu tâm. Thật 
ra, phải nói rằng là tất cả lời Phật đều đáng lưu tâm hết, chắng qua bải kinh A 
không hợp với khẩu vị của mình nên mình coi nhẹ. Chẳng hạn như sáng nay giật 
mình thức giấc chuyện đầu tiên tôi nhớ đó là cái chết, và rõ ràng trong Tăng Chi 
Bộ kinh, Đức Phật dạy răng: Theo tôi đoán có rất nhiều người liếc qua bài kinh 
này thì thấy bài kinh này quá dễ hiểu, nội dung bình thường không có gì đặc biệt, 
mà thấy bình thường người fa đây nó xuống tầm thường, mà tầm thường thì nó 
không đáng để lưu tâm. Thật ra, phải nói răng là tất cả lời Phật đều đáng lưu tâm 
hết, chẳng qua bài kinh A không hợp với khẩu vị của mình nên mình coi nhẹ. 
Chăng hạn như sáng nay giật mình thức giác chuyện đầu tiên tôi nhớ đó là cái 
chết, và rõ ràng trong Tăng Chị Bộ kinh, Đức Phật dạy rằng: Có một pháp môn, 
này các tỳ kheo khi mà được tu tập sung mãn kiên có thành căn cứ địa thì sẽ đem 
lại lợi ích lớn, quả báo lớn đó là pháp môn niệm chết. Nhiều năm về trước đọc qua 
câu kinh tôi thấy không có gì đề suy ngÌ†, tôi chỉ liếc mắt qua thôi, càng lớn tuôi 
thì tôi thấy lời kinh đó đáng được xem là thần chú hộ thân. Bao nhiêu cái toan 
tính phù hư ảo hóa trong cuộc đời này sẽ được dàn xếp êm đẹp, sẽ được đặt sang 
một bên không tiếp tục làm khô mình nữa chỉ vì một tâm niệm thường trực đó là 
mình sẽ ra đi bất cứ lúc nào, có tâm niệm đó sẽ giúp cho mình có một sinh phong 
(phong cách sống) bình thản rất đặc biệt mà những người bình thường không có 


166 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


được. Trong kinh 3§ Pháp An lành — Kinh Cát Tường, có bài kệ đầu tiên: “không 
gần người ác, thân cận người hiền”, bài kinh đó rất quan trọng. Thí dụ như bây 
giờ ai cũng biết mình sẽ chết, nhưng người thân cận mình lại quá đễ duôi, lâu 
ngày mình bị lây chớ không phải không. Quí vị tuyệt đối phải nhìn nhận chuyện 
đó, bắt buộc phải nhìn nhận, không ai có võ biền như vậy hết nhưng trong trường 
hợp này tôi nghĩ phải võ biền. Tôi chưa biết quí vị nghĩ gì nhưng tôi nghĩ răng quí 
vị phải chấp nhận điều đó, dù có tu pháp môn øì đi nữa thì người ở gần mình vân 
có tác động rất là lớn đối với mình. Thí dụ, với người trí thức là mình đã nề họ rồi 
vì họ lớn tuôi, họ sông nhiều năm trong cuộc đời dâu biển này. Đến 60, 70 ngoài 
họ vẫn còn dễ duôi, thong thả tà tà, ầu ơ ví dầu, tươi tỉnh yêu đời và họ có quá 
nhiều thời gian cho những chuyện tảo lao. Có lúc nào đó mình giựt mình thấy sao 
họ đễ duôi như vậy nhưng lâu ngày mình thấy chuyện đó không có gì lạ, rồi từ từ 
mình thấy hình như họ đúng, sống là phải yêu đời chớ. Dầu cho có tu thì tu trong 
màu xanh màu hồng chớ có đâu tu trong màu xám màu đen. Rồi từ từ mình thấy 
bình thường, sau đó chấp nhận và đồng thuận với họ, rồi mình đâm ra buông lơi 
mọi thứ. Nếu đừng bị người khác tác động tiêu cực thì chỉ riêng pháp môn niệm 
chết không thôi đã làm cho quí vị thay đôi rất nhiều. Tây có câu: “bài kinh đó rất 
quan trọng. Thí dụ như bây giờ ai cũng biết mình sẽ chết, nhưng người thân cận 
mình lại quá dễ duôi, lâu ngày mình bị lây chớ không phải không. Quí vị tuyệt 
đối phải nhìn nhận chuyện đó, bắt buộc phải nhìn nhận, . không ai có võ biền như 
vậy hết nhưng trong trường hợp này tôi nghĩ phải võ biền. Tôi chưa biết quÍ vỊị 
nghĩ gì nhưng tôi nghĩ răng quí vị phải chấp nhận điều đó, dù có tu pháp môn gì 
đi nữa thì người ở gân mình vần có tác động rất là lớn đôi với mình. Thí dụ, với 
người trí thức là mình đã nê họ rồi vì họ lớn tuôi, họ sông nhiều năm trong cuộc 
đời dâu biển này. Đến 60, 70 ngoài họ vẫn còn dễ duôi, thong thả tà tà, ầu ơ ví 
dầu, tươi tỉnh yêu đời và họ có quá nhiều thời gian cho những chuyện tảo lao. Có 
lúc nào đó mình giựt mình thấy sao họ dễ duôi như vậy nhưng lâu ngày mình 
thấy chuyện đó không có gì lạ, rồi từ từ mình thấy hình như họ đúng, sống là phải 
yêu đời chớ. Dầu cho có tu thì tu trong màu xanh màu hồng chớ có đâu tu trong 
màu xám màu đen. Rồi từ từ mình thấy bình thường, sau đó chấp nhận và đồng 
thuận với họ, rồi mình đâm ra buông lơi mọi thứ. Nếu đừng bị người khác tác 
động tiêu cực thì chỉ riêng pháp môn niệm chết không thôi đã làm cho quí vị thay 
đổi rất nhiều. Tây có câu: “Hãy học như mình sống mãi và sống như mình sẽ chết 
ngày mai”. Khổ ở chỗ là sách báo mình thường đọc mỗi ngày, những con người 
xung quanh mình thường gặp gỡ, tất cả những thứ “thường thường” đó, những 
thứ hàng ngày đó, sẽ tác động lên mình, vì vậy điều quan trọng là nếu quả thật 
mình có niềm tin nơi Phật pháp thì nên đề ý tránh giao du gần gũi với những 


167 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


người, những sách báo nào càng lúc càng làm cho mình tệ hơn. Đó cũng chính là 
điều tôi muốn nói trong bài kinh Người này. Có những người sinh ra trong bóng 
tối nhưng hướng về bóng tối, tức là sinh ra trong điều kiện eo hẹp khó khăn chật 
vật đáng buồn, không có gì sáng sủa (nghèo, túng, ít chữ nghĩa v.v...) nhưng kiểu 
sông của họ cũng không khá gì hơn, cũng hướng về bóng tôi. Ở đây Đức Phật ví 
dụ có những người sanh ra trong bối cảnh gia thế không có gì sáng sủa và trong 
bối cảnh không sáng sủa đó họ vẫn tiếp tục có lỗi sông, lối suy nghĩ cũng hướng 
về bóng tôi. Có biết bao nhiêu danh nhân trong cuộc đời này xuất thân từ gia 
cảnh bần hàn, bình thường nhưng phước nghiệp của họ khiến cho họ biết vươn 
lên, ngoi lên và trở thành danh nhân. Trong khi đó có biết bao nhiêu người sinh ra 
trong hoàn cảnh nảo thì coi đó là toàn bộ vũ trụ, toàn bộ thế giới không muốn 
ngoI lên nữa, bởi vì đã là vũ trụ thì ngoI đi đầu nữa, đơn giản như vậy thôi. Tôi 
từng có dịp đi vào những vùng sâu vùng xa ở nông thôn, tôi nhận ra một chuyện 
hết hồn, nghĩa là tâm lý chúng sanh sinh ra ở đâu thì họ nhắm mắt chấp nhận điều 
kiện sông ở đó như là một sự tất yếu và chấp nhận vô điều kiện. Họ không có sự 
nhìn lại để ngoi lên vượt thoát, họ không có khả năng đó, giống như con cá sanh 
ra trong chậu rồi coi đó là toàn bộ thế giới. Có người nghĩ đó là sự tri túc, sự an 
phận. Nghĩ như vậy là chết rồi, sự tri túc mà Đức Phật kêu gọi là đừng có đua đòi, 
đừng chạy vạy, đừng tung tăng kiếm tìm đời sống vật chất đòi hỏi nhiều quá, vì 
đời sống vật chất chỉ là điều kiện tối thiểu đề chúng ta duy trì đời sống sinh mạng 
của mình, không nên vì nó mà bôn ba quá nhiều. Tri túc không có nghĩa là chúng 
ta yên lòng an phận dậm chân tại chỗ với những thành tựu tâm linh tinh thần hiện 
có của mình rồi không chịu đi xa hơn nữa rôi nói đó là trị túc. Trĩ túc là không 
tham muốn hơn nữa về đời sông vật chất, chấp nhận vui vẻ an lạc trong điều kiện 
tối thiểu ở mức cần và đủ. Còn riêng đời sống tinh thần thì phải luôn luôn không 
ngừng đi lên đi tới, hướng đến chiều cao chiều rộng chứ không thể nào hiểu lầm 
tri túc là đẻ ra ở đâu thì vùi đầu trong đó. 


Sống trong bóng tôi mà hướng ra ánh sáng thì có những người do nghiệp cũ bây 
giờ sanh ra trong điều kiện bình thường không øì xuất sắc đặc biệt nhưng họ biết 
ngoi lên. Cái vươn lên ở đây không phải là chạy theo kiếm tiền nhiều, kiếm một 
chỗ ngồi trong xã hội mà là họ nâng cao nhân cách, nâng cao tầm nhìn, nâng cao 
nhận thức về đời sống, họ hiểu họ hơn và hiểu đời hơn, đó gọi là hướng về ánh 
sáng. Cách đây mấy hôm tôi có xem bài báo của một người Tàu viết về nước Mỹ 
và Trung Quốc, tựa là “Nước Mỹ không bao giờ băng chúng ta (Trung Quốc)”. 
Trong đó tác giả viết, nước Mỹ là một đất nước cù lần, củ chuối so với Trung 
Quốc rất nhiều, vì người Trung Quốc (cả VN ta nữa) là đẻ con ra là tập trung cho 


168 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


con đi học, và đi học thì phải hướng đến một vị trí quyền lực trong xã hội. Tại sao 
như vậy? 


Bởi vì mình sanh ra trong xã hội có tầm nhìn lạ lùng, đi học là phải hướng đến 
tước quyên, tước quyên thì đồng nghĩa với danh và lợi (tiền bạc). Trong khi đó 
người Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nhật, họ không coi chức vụ trong chính phủ là cần 
câu kiếm tiền. Nhận thức chỉ lệch một centimét và dẫn đến hệ quả cực kỳ nguy 
hại. Bên đây người ta học là để cầu kiến thức chuyên môn trước cái đã, ngay cả 
bác sĩ kỹ sư gì đó cũng không phải được hiểu như là ở những xã hội nông nghiệp 
như mình nghĩ. Bên đây người ta có một lý tưởng chính trị, có một hoài bão xây 
dựng xã hội. Ở Mỹ, người ta dân thân vào chính trường, làm nghị sĩ, thống đốc, 
tranh cử tông thống để thực hiện những hoài bão, những mối quan hoài về xã hội, 
để xây dựng một đất nước theo hướng mà họ thấy là đẹp, chớ không phải như 
mình chạy đủ đường để có cái băng cấp rồi lấy bằng cấp đó làm bàn đạp, làm cái 
thang đề leo lên chức vụ. để kiếm tiền. Trong khi đó, một chức vụ một ghế ngôi 
thì có tác dụng năm quyền sinh sát đất nước trong tay mà đề đi kiếm tiền là chết 
TỒi. Một chức vụ trong hệ thống chính phủ của một đất nước không phải là để 
kiếm tiền. Nếu hiểu như vậy là saI. Ở đây cũng vậy, hướng ra ánh sáng không 
phải là hướng đến cái chỗ người ta dồn đến nhiều ví dụ trở thành người nồi tiếng, 
được chú ý, mà ở đây là hoàn thiện bản thân, sông có nhân cách đàng hoàng hơn, 
có tâm nhìn sâu hơn rộng hơn chớ không phải hướng về ảnh sáng là nhìn về chỗ 
nổi tiếng. Trong nước có thực trạng rất đáng buồn đó là tuổi trẻ có chút nhan sắc 
dù nam hay nữ thì cứ là muốn nỗi tiếng. Cứ nghĩ là có nhan sắc là có tất cả, có 
thể làm người mẫu, có thê làm diễn viên miễn là xuất hiện trong phim là đủ trong 
khi quên một chuyện rất là quan trọng đó là những tố chất bắt buộc phải có của 
một diễn viên, không phải là vân đề nhan sắc. Các vị coi phim Hongkong hay 
Hàn Quốc sẽ thấy, người ta đóng phim trước hết ngoài lòng yêu nghệ thuật ra thì 
họ phải có khả năng nhập vai băng tâm trạng của vai diễn mình nhận, còn mình. 
sông. thiếu chiều sâu, thiếu văn hóa, thiếu vốn sông, : chỉ muốn nỗi tiếng, chỉ muốn 
có tiền, chỉ muốn lây được chồng giàu vợ giàu. Muốn có tiền, muốn hưởng thụ 
mà quên mất là muốn được cái đó thì phải là diễn viên thực thụ, mà diễn viên 
thực thụ nghĩa là phải có vốn sống, có văn hóa, có nhận thức, chớ không có phải 
là ăn mặc hở hang khêu gợi, gợi cảm gợi tình xong rồi nôi tiếng. Đó là nhận thức 
rất là bệnh hoạn. Người diễn viên thực sự khi diễn họ không nghĩ đến đồng tiền 
mà họ chỉ nghĩ đến lý tưởng cao nhất của nghề diễn viên đề rồi hóa thân, nhập vai 
bằng toàn bộ tâm tình thật sự của vai diễn mình đảm nhận. Đời sống ở đây cũng 
vậy, chúng ta hiểu lầm rất là nhiều, chúng ta tưởng hướng ra ánh sáng là chỗ mà 


169 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


thiên hạ cùng nhìn về, sai bét. Chúng ta là một diễn viên trong đời sống, chúng ta 
phải biệt những tô chất thật sự đê làm nên một diện viên chớ không phải hiệu sai 
như vậy. 


Người sống trong ánh sáng hướng về bóng tối là những người may mắn sanh ra 
trong điều kiện gia thế gia cảnh tốt nhưng không biết tận dụng hoàn cảnh đẹp đó 
đề đi lên, hoàn thiện bản thân mà chỉ biết vùi đầu hưởng thụ như một con chó nhà 
giàu. Có nhiều người gia cảnh của họ chỉ vừa đủ đề biến họ thành con chó nhà 
ø1àu, một con mèo ăn trong tô bằng bạc, một con chó được xích bằng sợi dây 
vàng 18k. Tắt cả những điều kiện về tài chính, về thể lực, về ngoại hình, ngoại 
diện, gia thế, tài sản đều phải được tận dụng một cách tích cực, thông minh để 
chúng ta có thể đóng góp nhiều hơn cho đời sống, cho xã hội, cho thế giới chúng 
sanh muôn loài, tất cả những điều kiện đó phải được tận dụng để chúng ta ngày 
một tốt hơn về nhân cách, về sinh phong, về nhận thức, bằng không thì chúng ta 
trở thành con mèo, con chó nhà giàu. Trong trường hợp trở thành một con chó, 
con mèo nhà giàu, Đức Phật gọi là sanh ra trong ánh sáng và hướng về bóng tối. 


Hôm nay có để ý một chút thôi về nhịp sống xã hội ở những xứ chậm tiến về văn 
hóa tâm linh chúng ta sẽ có dịp để thấy rất rõ bài kinh này, có biết bao nhiêu cô 
chiêu cậu âm sinh ra trong điều kiện gia thế rất tuyệt vời mà thay vì dành chút 
thời gian đi học (ngoại ngữ, computer chắng hạn) đề mở rộng vươn cao thì lại để 
tiền mua siêu xe. Tại sao tôi coi nặng ngoại ngữ? 


Thế giới bây giờ là thế giới phăng, không phải cách biệt quan san như ngày xưa, 
nhu cầu giao lưu giữa nước này nước kia, dân tộc này với dân tộc kia đã quá lớn 
quá sâu rộng. Các cô cậu bỏ tiền ra mua siêu xe, đua đòi, một thời gian thì chán 
không còn gì hứng thú thì chuyền qua chích hút. Đó là mẫu số chung, là kết thúc 
của tuổi trẻ CÓ tiền mà không biết đi đâu làm gì, ngay cả những diễn viên, những 
nhân vật tiếng tăm ở Holywood cũng bị trường hợp đó. Khi có tiền mà thiếu đời 
sông tinh thần, không có nhận thức đàng hoàng tử tế, tiền nhiều quá chỉ biết 
hưởng thụ, đến một lúc nào đó những hưởng thụ hơi tiêu cực thụ động (như ngôi 
trên du thuyền, máy bay riêng, siêu xe) đã chán, họ kiếm cái gì đó xốc nồi sống 
động hơn, đó là nghiện ngập chích hút; dính vào đó thì con trời cũng phải hư. 
Nhiều người đã bỏ mạng sa trường ngay trong điều kiện họ có, chết thảm vì 
nghèo thì còn thông cảm được, còn đây là chết thảm vì có quá nhiều điều kiện 
sông. Nói sâu xa hơn, ngay trong đời sông một tu sĩ, một cư sĩ cũng vậy, người 
không có điều kiện trau dồi Phật pháp thì không nói gì, còn có nhiều người có 
điều kiện trau dôi Phật pháp thì chính điều kiện đó làm cho họ trở nên ù lì. Trước 


170 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


đây kinh sách khó khăn, thỉnh được một cuốn kinh, quý vô cùng, tôi biết có 
những người ở lục tỉnh lên Sài Gòn chạy thắng vô Vạn Hạnh coi có sách mới ra 
hay không, rồi sau này họ chạy vô phòng phát hành Ấn Quang, Xá Lợi, Vĩnh 
Nghiêm, Huê Lâm, Dược Sư, để thỉnh sách, có được cuốn sách mới ra là mừng 
muốn chết vì có một thời gian đài bị ngăn sông cắm chợ, in được cuốn sách là 
khó vô cùng. Hồi đó có mẫy cuốn như Vô ngã là niết-bàn, những sách của HT 
Chơn Thiện, HT Thiện Siêu, ra được cuốn nào là đem về đọc ngẫu nghiền mừng 
lắm. Còn bây giờ những sách của HT Nhất Hạnh, Phạm Công Thiện In thoải mái, 
những sách dịch in tràn ngập thì đã đến lúc chúng ta không còn muốn đọc nữa. 
Một thời sách vở khó khăn chúng ta siêng học, còn bây giờ thì cứ online vào 
Google thì cái gì cũng có, từ đó làm biếng không còn muốn đọc nữa, đây là một 
tiếng chuông báo động và cũng là hồi chuông báo tử cho đời sống tâm linh của 
chúng ta. Thuở nào không có điều kiện đi chùa, øIờ có xe hơi luôn, thuở nào 
không có điều kiện đọc sách, ø1ờ có Internet luôn, thuở nào không có điện thoại 
bàn, bây giờ mỗi thành viên trong nhà đều có Iphone 5,6 muốn học đạo muốn 
nghiên cứu dễ vô cùng, nhưng khô thay, khi có hết rồi thì không thèm nữa, đó 
chính là lúc chúng ta chết trong vũng lầy điều kiện của mình. 


Hạng người sinh ra trong điều kiện ánh sáng và hướng về ánh sáng là những 
NgưỜi may mắn có gia cảnh xuất thân tốt và biết tận dụng một cách thông minh 
tất cả những điều kiện mình có để sống đẹp hơn. 


TÔ MẪU (Ayyikãsutta) 


Tổ mẫu, từ chữ Phạn là Ayyikã, (bà nội hoặc bà ngoại, grandma). Muốn hiểu sao 
hiểu, bà nội, bà ngoại gom chung. Tiếng VN mình thì phân rõ, bà nội bà ngoại, 
cố nội, cô ngoại. Tổ mẫu ở đây là bà ngoại của vua Kosala. Theo Chú giải, vua 
mồ côi mẹ hơi sớm, vua có nhiều điểm giỗng thái tử Tắt Đạt, mô côi mẹ sớm, hai 
người bằng tuôi nhau và hai người đều có đời sống tâm linh rất tuyệt vời. Vua 
Pasenadi là một vị minh quân và là người đại trí đại hiền, là vị Phật tương lai gần 
thành. Đàn ông lạ lắm, mồ côi mẹ sớm hay góa vợ sớm thường dễ trở thành danh 
nhân lắm. Mồ côi mẹ sớm thì trong sự cô quạnh lẻ loi đó, họ phải vươn lên đê 
thành danh nhân; còn mồ côi vợ thì họ sẽ rảnh tay, có vợ là có kinh nghiệm sông 
nhưng vợ phải đi sớm đề mình rảnh tay làm việc lớn. Khi bả ngoại mất vua 
Pasenadi buồn ghê lắm, trong Chú giải nói khi mẹ mất thì bà ngoại đóng vai bà 
mẹ giống như tâu nương của Bao Công. Bao Công mô côi sớm, bà chị dâu nuôi 
ông như là con nên ông gọi là tâu nương, một nửa là chị dâu, một nửa là mẹ. Còn 
với vua Pasenadi, mẹ mất sớm nên bà ngoại kiêm tông bí thư lẫn thủ tướng chính 


171 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


phủ. “Cha chết ô ôm chân chú, mẹ chết bú vú đì”. Vì tô mẫu vừa là mẹ vừa là 
ngoại nên khi mắt rồi vua rất buồn, vua nói răng đù bỏ ngai vàng cho bả ngoại 
sông dậy thì cũng bỏ. Đức Phật giảng cho vua nghe: 


Mọi chúng sanh sẽ chết, 
Mạng sống, chết kết thúc, 
Tùy nghiệp, họ sẽ đi, 

Nhận lãnh quả thiện ác, 

Ác nghiệp, đọa địa ngục, 
Thiện nghiệp, lên Thiên giới. 
Do vậy hãy làm lành, 

Tích lũy cho đời sau, 

Công đức cho đời sau, 

Làm hậu cứ cho người. 


Cái chết không ai lạ hết, nhưng khô chỗ cái gì mình thấy không lạ thì thấy bình 
thường, cái bình thường thì dễ bị đây xuống hạng tầm thường, thấy tầm thường 
thì không nhìn đến nữa. Nếu quí vị thật lòng tin Phật, thật lòng có chút đời sống 
tâm linh thì chỉ riêng chữ “Chết” đủ khiến cho quí vị trở thành người tốt, thành 
danh nhân, hay là gì đó, mình sẽ có đời sống tinh thần tốt hơn khi mình nhớ chữ 
“chết”. Đang giận ai đó thì chỉ cần nhớ Cái chết không ai lạ hết, nhưng khổ chỗ 
cái gì mình thây không lạ thì thấy bình thường, cái bình thường thì dễ bị đây 
xuống hạng tầm thường, thấy tầm thường thì không nhìn đến nữa. Nếu quí vị thật 
lòng tin Phật, thật lòng có chút đời sông tâm lĩnh thì chỉ riêng chữ “Chết” đủ 
khiến cho quí vị trở thành người tốt, thành danh nhân, hay là gì đó, mình sẽ có 
đời sống tỉnh thân tốt hơn khi mình nhớ chữ “chết”. Đang giận ai đó thì chỉ cần 
nhớ “sớm muộn gì cũng ra gò nằm, sớm muộn øì cũng vô hũ”. Cứ đọc câu đó 
suốt trong vòng năm năm, mười năm thì quí vị sẽ trở thành thứ gì đó rất là đễ sợ, 
muốn học giáo lý mà nhớ câu đó sẽ giỏi ghê lắm, muốn tu thiền mà nhớ câu đó 
thì cũng tiến bộ ghê lắm, không chỉ 16 tuệ mà lên tới 32 tuệ luôn. 


172 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Đức Phật dạy, giống như một vật được làm bằng gốm, ngày đầu tiên mà nó được 
hoàn tắt, nhìn thấy ánh nắng mặt trời, thì cũng kể từ giây phút định mệnh đó, nó 
đã chứa sẵn mầm chết trong nó. Đồ gôm hay sứ, sành cũng vậy. Nó luôn luôn 
trong tỉnh trạng chờ bể, giống như đất nước chúng ta, đường chờ hư, cầu chờ sập. 
Chúng ta may mắn sinh ra trong một đất nước phải nói là rất là minh triết, rất là 
triết học. Nghĩa là người dân luôn luôn đối diện thường trực với vấn đề hóc búa 
của nhân sinh, những vấn đề đã được một Bậc Đại Giác nhắc nhở hàng ngàn nắm 
trước, đó là tâm niệm vô thường. Cứ đi đường qua cầu là nhớ, nhớ liền, chúng ta 
có thể chết trên cái cầu này, đi Honda mà gặp ô gà là khả năng chết rất là lớn. 


THẺ GIAN (Lokasutta) 


Vua Pasenadi hỏi Đức Phật: Sao đời này khổ quá khô, đủ thứ lý do để mình khổ 
hết, xin Thế Tôn cho một câu trả lời gọn gọn cho dễ nhớ dễ hiểu, bây giờ thế gian 
khổ quá. Vì cái gì cuộc đời khô quá như vậy, vừa bắt tịnh vừa bất an. Đức Phật 
dạy rằng: Có ba pháp thôi: Tham, sân, si. Còn bây giờ nói đời quá khổ, bàn về xã 
hội chính trị nghe mênh mông rất mệt, chỉ cần nói gọn ba cái sốc thôi. Bản thân 
tôi và một vải người quen, lâu lâu mấy cái khớp sưng lên bóng lưỡng đau quá đến 
lúc nhiều khi bàn tay không năm lại được, cứ tưởng mình bị ung thư xương, gân 
hay cái gì nan y tuyệt chứng gần chết tới nơi, cứ nghĩ trong bụng nếu bàn tay cầm 
được cây viết là viết di chúc trối lại. Tới hồi khi biết ra là rất đơn giản, bác sĩ cho 
biết là dư acid uric, một loại độc chất lẽ ra được bài tiết theo đường nước tiểu 
nhưng do mình uống ít nước quá nên làm cho khớp mình sưng lên. Khi hiểu 
được nguồn cơn thì mình không còn ngại nữa, chỉ uống nhiều nước thôi. Tôi biết 
một vài người quen xanh lè xanh lét, đi đứng không được, chậm chạp lờ đờ như 
gần chết, ăn uông không được, từ chỗ sức khỏe yêu đâm ra suy nghĩ b¡ quan tiêu 
cực, mắt lờ đờ, tóc lưa thưa lớt thớt như xác chưa chôn, đến hồi hiểu ra thì lý do 
đơn giản, bị bao tử. Nghề của họ không cho phép nghỉ ngơi đúng cách mà ngồi 
nhiều đứng nhiều nên mới bị loét bao tử. Ăn không được, thiếu sức vv.. chỉ vì 
một chuyện thôi, đó là bao tử có vẫn đề. Cũng như có bà ra khai với bác sĩ sao rờ 
đâu cũng đau, đau cả người, bác sĩ chụp X quang, chụp cắt lớp rồi cuối cùng phát 
hiện ra và nói bà, bà chỉ đau đầu ngón tay thôi. Có bà nói bác sĩ: Sao tôi ngồi đâu 
cũng đánh rắm, đánh rắm không có mùi, và không có tiếng: bác sĩ nói: Tôi phải 
trị cho bà không những đường ruột mà còn phải trị cái lỗ tai và lỗ mũi nữa. 


Bài kinh này nói cuộc đời này khô quá mà nguôn ở đâu ra? 


173 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Đơn giản thôi, đó là do tham sân si. Tham là muốn tùm lum hết, muốn ở đâu thì 
có bất mãn ở đó. Kẻ nào càng có nhiều thương thích thì kẻ đó sẽ càng có nhiều 
bất mãn. Thương thích và bất mãn là hai tên gọi của tham và sân. S1 thì liên tục 
có mặt trong tham và sân, ở đâu có thương thích là ở đó có si, vì do không hiểu 
Tứ đề. Do vô minh trong Bốn Đề nên mới dẫn đến ba hành. Từ vô minh trong 
Bồn Đề mới dẫn đến thích cái này thương cái kia nên mới dẫn đến bất mãn, 
không thương không thích lấy cái Øì bất mãn. Muốn mà không được là khổ, mình 
muốn một tỷ mà cái mình được thỏa mãn là bao nhiêu. Những cái mình có rồi 
mình giữ được bao lâu? 


Minh không lìa bỏ nó, thì nó cũng lìa bỏ mình. Nói trắng ra như trong tình cảm 
nam nữ, mình không chán người ta thì cũng có ngày người ta chán mình. Tôi nê 
phục những người ly dục và vô cùng nê phục những người có cái gan hướng đến 
đời sông hôn nhân. Chúng ta không có bao nhiêu điều kiện để giữ lấy một cuộc 
hôn nhân tốt đẹp, chúng ta không có bao nhiêu niềm tin để giữ lấy một tình yêu. 
thưa bà con. Mặc dù bây giờ tôi độc thân, chả cần va chạm nhiều, tôi chỉ: cần hiểu 
theo lời Phật thôi, mình không chán người ta người ta cũng chán mình, rồi thì hai 
đứa cũng có một đứa đi trước. Bên cạnh người con gái mình thương có một tỷ 
đứa để mình so sánh và chung quanh mình có một tỷ người con trai để người đản 
bà của mình so sánh, làm sao trong chừng đó năm người đàn bà của mình hoặc 
mình không ngoại tình tư tưởng, thử hỏi những người như vậy có phải can đảm 
chê gớm lắm không. Vì vậy, ở đây chúng ta hãy nhớ rằng càng thương thích 
nhiều thì càng nhiều bất mãn, càng nhiều bất mãn thì cuộc đời càng khô và sỉ ở 
đây chính là vô minh trong Bốn Đề. Từ si mà tạo ra thương thích (tham) và ghét 
sợ (sân). 


CUNG THUẬTT (Issaftasutta) 


Cung thuật là nghệ thuật bắn cung (Issatta). Chữ “Issafta' còn có nghĩa nữa là 
'cung thủˆ- người chuyên. bắn cung. Bắt cứ chuyện gì trên đời này, nêu mình có 
lòng yêu nghệ, mình đi đến đầu đến đũa đến nƠI đến chốn thì cái gì cũng có chiều 
sâu đáng nê của nó. Ví dụ như chuyện đang rô, dệt thảm (chùi chân) hoặc nghề 
làm bánh, nấu xôi chè bán, nghề băn cung, nấu ăn, chưng hoa v.v.. . nếu yêu nghề 
thì cái gì cũng có chiều sâu chiều rộng của nó, còn nêu dễ hải lòng với nó thì đi 
không xa. 


Bên Tàu có một cung thủ rât giỏi, nôi tiêng bậc nhât của Trung Quôc một thời. 
Khi có người đên xin học, ông từ chôi, ông nói nghệ thuật băn cung của ông 


174 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


không dành cho người bình thường: người không năng khiếu hay không kiên trì 
là không theo được. Sau khi người học trò năn nỉ nhiều lần, ông đồng ý với điều 
kiện người học trò phải làm đúng theo lời ông dặn. Ông đưa cho người học trò 
hột đậu phộng và bảo: Con nhìn chừng nào đến khi cái hột này bằng trứng gà thì 
nói cho ta biết. Người học trò không biết tại sao nhưng cứ làm theo, một lát sau 
thưa thầy: Con thực sự đã thấy. Ông nói: Phải thực sự thấy mới nói, không được 
xạo. Người học trò nói: Con thây từng vết trầy xước nhỏ xíu trên hột đậu phộng 
như đang quan sát cái trứng gà. Ông thầy thay hột đậu phộng bằng hột đậu xanh 
và bảo người học trò tiếp tục nhìn đến khi hột đậu xanh to bằng trứng gà. Người 
học trò cũng quan sát và báo lại đã nhìn thấy hột đậu xanh to bằng trứng gà. Ông 
thay hột đậu xanh bằng hột mè và bảo người học trò nhìn đến khi nó to bằng cái 
trứng gà. Nhiều tháng sau người học trò báo cho ông thây biết là đã thấy hột mè 
to bằng trứng gà. Ông bảo học trò tiếp tục nhìn đến khi hột mè to bằng cái thúng 
thì báo cho ông biết. Người học trò tiếp tục nhìn đến một lúc nói răng cái hột mè 
to quá, to đến nỗi không thây bên kia hột mè là gì nữa như là nguyên cái thúng 
che trước mặt. Khi đó ông thầy lây cung ra và bảo tìm chỗ nào thây cái thúng là 
băn ngay vào giữa cái thúng. Tôi rất vừa ý câu chuyện này, vì nó rất giống kỹ 
thuật thiền Chỉ của PG. Mình muốn nhìn sâu, nhìn Tố vân đề gì thì phải tập trung, 
không có định đừng hòng có tuệ là vậy đó. Mình sông chết với nó, chìm sâu vào 
nó thì phát hiện ở nó một tỷ vẫn đề hay ho vô cùng, còn lăng xăng thì không học 
được gì hết. Ngay chuyện nhô tóc sâu, bắt chí cũng cần sự tập trung chú ý; đàn bà 
ngồi dưới bếp lượm gạo cũng cần sự tập trung tư tưởng. Tôi kể câu chuyện này 
chỉ vì tựa kinh thôi, chớ không mắc mớ gì bài kinh hết. 


Duyên sự của bài kinh này là một ngày kia vua Pasenadl nghe râm ran trong thiên 
hạ có tiếng đồn là các du sĩ ngoại đạo bị thất thu nặng nề. Họ không nhận được 
sự hỗ trợ của quần chúng nhiều như ngày xưa kê từ khi chư tăng đông đảo hơn. 
Những đại gia phú hảo, tướng lãnh, vua chúa, quận công tìm đến Phật pháp, tăng 
ni, Đức Phật nhiều. hơn đến với họ, từ đó nảy sinh ra môi oán hờn, từ oán hờn đó 
mới sanh ra một tiếng đồn không hay, nói răng “Sa-môn Gotama giành hết đệ tử 
của chúng tôi”, “Sa-môn Gotama hướng đến giải thoát nhưng trong cách nói của 
Sa-môn Gotama chỉ nhằm người ta cũng dường cho mình và cho đệ tử của mình 
thôi”. Vua nghe như vậy mới tìm đến thăm Đức Phật và hỏi hai câu mà chúng ta 
thấy trong chánh kinh: “Chỗ nảo, bạch Thế Tôn, bó thí cần phải đem cho? 


” “Bạch Thê Tôn, chỗ nào cho được quả lớn? 


175 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


” nghĩa là đối tượng nào, chỗ nào mình cần bồ thí. Đức Phật trả lời mà tôi có 
cảm giác Ngài đang trả lời cho bản thân tôi. Câu trả lời làm mình rất là bất ngờ. 
Ngài trả lời: “Mình hoan hỉ lúc nào, ở đâu, với ai thì lập tức bó thí làm phước 
ngay lúc đó”. Chớ nếu mà chờ thì con nước nảo cũng xuôi về Đông, cơ hội nào 
cũng đến với ta một địp nào đó thôi. Tâm thì vô thường, lúc thiện lúc ác, lúc rộng 
lúc hẹp mà ngồi chờ đúng dịp thì coi như lòng không còn như cũ nữa. Tiền bạc 
của mình lúc có lúc không, dòng đời thì luôn trôi chảy, tâm hồn mình cũng vậy, 
lúc hứng lúc không hứng, lúc rộng lúc hẹp, lúc muốn lúc không muốn, có lúc gặp 
người mình hoan hỉ có lúc gặp người mình không hoan hỉ. Chuyện đời không 
bao giờ chờ mình đâu, vì vậy khi vua hỏi thì Đức Phật trả lời hoan hỉ lúc nào làm 
ngay lúc đó, vì đó là cơ hội tốt nhất. Ví dụ bây giờ nếu tôi có ý tưởng muốn qua 
Miễn Điện gặp các vị Sayadaw thuộc lòng Tam tạng, tôi quì lạy cúng dường chai 
dầu ø1ó, khăn mặt, rồi vô học viện đông đảo chư tăng tôi lạy tôi xin cúng dường; 
xin hỏi thiệt, cơ hội đi Miễn Điện nếu tôi ở VN thì 10 năm tôi đi được máy lần, 
khi đi được thì cơ thể tôi còn khỏe mạnh hay không, điều kiện tài chánh lúc đó ra 
sao? 


Vì vậy khi hoan hỉ ở đâu lúc nào thì bèn ra tay lúc đó, nhưng nhớ chừng mực 
thôi, đừng hứng quá mà vung tay quá trán. Có hai chục triệu đề làm phước bèn 
cúng hết hai chục triệu rồi lúc nghe lời ong tiếng ve gì về chùa đó, trụ trì đó rồi 
bất mãn chán chường tồi tiếc nuối là bậy. Làm phước là tốt nhưng mà trước khi 
làm phước thì làm ơn phải hợp trí một chút, coi chuyện đó có đáng hay không, ví 
dụ nghĩ bụng xem với hai chục triệu thì việc 1n kinh với đúc tượng cái nào cần 
hơn, hỗ trị tăng ni bị bịnh hay hỗ trợ thực phẩm cho hành giả, hỗ trợ làm chùa 
hay hỗ trợ làm đường, ngồi nghĩ thử xem mình khoái cái nào và tại sao mình 
khoái cái đó. Đã trao ra thì không hối tiếc, tình đã cho đi không đòi lại bao giờ, 
ngay trong tình cảm nam nữ rất đỗi trần tục kia người ta còn không tiếc, thà bị gạt 
chớ không hối tiếc, tại mình thương quá mình ráng mình chịu, nói chỉ là trong 
đạo. Dầu có tiếng xấu gì đi nữa thì cứ nhớ thế này, chuyện quan trọng nhất trong 
cuộc bố thí này mình đã làm được là mình đã không ôm giữ sở hữu, mình dám bỏ 
ra đã là thành công lớn rồi, mình đã làm được điều mà không phải ai cũng làm 
được, và mình đã hoan hỉ trong lúc mình làm. Có người bố thí vì nghĩ đến quả 
báo đời sau kiếp khác, CÓ người bố thí đê cầu danh trục lợi, có người bố thí đề 
dạy cái tâm. Trong vô số kiếp luân hồi rồi mình đã có thói quen ôm, giữ, năm, 
níu, giờ mình biết đạo rồi mình phải buông ra. Giải thoát là buông ra, muốn giải 
thoát mình phải buông sở hữu trước rôi mai này mình mới buông được thói xâu, 


176 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


buông phiền não. Đi chùa nghe đánh chuông phải nghe là “buông”. Chớ nghe 
chuông lớn là “bon” mà chuông nhỏ là “chen” thì còn bon chen chưa khá. 


Câu hỏi thứ hai của vua “bố thí chỗ nào quả báo lớn”, Đức Phật nói rõ câu hỏi số 
một khác hắn câu số hai: “Thưa Đại vương, câu "Chỗ nào bố thí cần phải đem 
cho" khác với câu: "Chỗ nào cho được quả lớn". Thưa Đại vương, cho người trì 
giới được quả báo lớn. Cho người không giữ giới không được như vậy”. 


Chỉ có vị Chánh Đăng Giác mới trả lời như vậy vì Ngài thấy được vấn đề nghiệp 
lý. Hoan hỉ làm thì công đức lớn tuy nhiên trong những đối tượng bồ thí lại có 
nhiều hạng. Có những miếng ruộng tốt đã được dọn Cỏ mưa xuống thì sanh sôi 
phát triển nhưng ruộng xấu thì có quỳ lạy nó cũng căn cối. Tôi nhớ ngày xưa mỗi 
lần đi xe đò ngang cánh đồng miễn Trung tôi nhớ miền Nam. Ở miễn Nam có 
những cánh đồng người ta cắt lúa xong gôc rạ còn cao hơn năm tác, nghĩa là có 
những cây lúa cao vượt đầu người do đất tốt. Khi họ cắt thì phần gốc rạ còn lại rất 
dài, nên khi họ đốt thì thành tro thành phân, nếu không đốt để tự nhiên thì cũng 
thành phân, gốc rạ càng đài thì phân càng nhiều. Còn ở miền Trung, đất cằn cỗi 
nên khi cắt lúa thì phần gốc rạ không còn bao nhiêu. Đất xấu thì xâu hoài, đất tốt 
thì tốt hoài là như vậy. Phước điền ở đây cũng vậy, có những đối tượng mình 
gieo công đức nhỏ xíu mà hưởng ngàn đời không hết, còn có những mảnh ruộng 
thì cho thì nhiều mà quả nhận chắng được bao nhiêu. “*Cho rất nhiều song nhận 
chăng bao nhiêu; Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chăng biết...” là vậy đó. Cái quan 
trọng không phải là câu quả báo mà quan trọng là có địp để mình trao ra. Ở đây 
Đức Phật giải thích thêm: Giống như ở chiến trường đại vương lâm trận rồi lâm 
nạn và sắp sửa lâm chung, lúc đó đại vương cần ai? 


Cần một người vừa giỏi vừa gan! Chớ lúc đó gặp một kẻ chết nhát thì không xài 
được. Ở đây tùy chuyện mà nói, nói trên mặt tình cảm, thích chỗ nào hoan hỉ chỗ 
nảo thì tùy chỗ đó mà làm phước, còn nói trên mặt kỹ thuật, chỗ nào công đức 
lớn thì lại là chuyện khác. Ở trên chiến trường, thương ai cũng tốt hết, nhưng có 
những trường hợp mình phải nói khía cạnh kỹ thuật chớ không phải vì thương. 
Tại sao xứ sở cộng sản không phát triển được? 


Trong thiên hạ có biết bao nhiêu người tài, ở xứ sở phát triển thì người ta lấy tinh 
hoa (trong số một tỷ người) từ thiên hạ, còn xứ cộng sản thì lấy tinh hoa (trong số 
một trăm người) từ số những đảng viên. Nói chung là tinh hoa trong thiên hạ có 
cả tỷ, còn họ chỉ có một trắm để lựa chọn trong đó, họ tự bó hẹp họ. Ở đây về mặt 
kỹ thuật thì cách dùng người ở xứ tiên tiến không nặng vấn đề tình cảm “tôi thích 


177 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


anh” hay “tôi tin anh” mà là “anh có khả năng hay không”. Đức Phật nói, khi bố 
thí xét về mặt cảm xúc, tình cảm thì đúng, hoan hỉ chỗ nào thì làm phước chỗ đó, 
nhưng xét về mặt kỹ thuật thì khác, nếu nói công đức lớn thì phải xét khác. Bình 
thường muốn thương ai thì thương nhưng ra ngoài chiến trường thì không phải 
làm việc theo cảm tính mà phải làm việc theo kỹ thuật. Đức Phật nói: Người bỏ 
được 5 cái và thành tựu 5 cái thì người đó được xem là đối tượng cúng dường tốt 
và là phước điền hoàn hảo cho chúng sanh. 


Trí Phản Khán 


Bỏ năm cái là bỏ được 5 triền, chứng được thiền Chỉ, có được năm cái: ngũ uân 
pháp thân là hoàn tât thiên Quán. Ngài nói đôi tượng đáng cúng dường là bỏ 
được năm triên, tu Samatha (thiên Chỉ), có được năm cái là ngũ uân pháp thân. 


Ngũ uân có hai trường hợp: 
-- Ngũ uấn sắc thân là sắc, thọ, tưởng, hành, thức; 


- Ngũ uấn pháp thân là giới, định, tuệ, giải thoát (đạo và quả) và giải thoát tri kiến 
(trí tuệ Phản Khán). 


Trí tuệ Phản Khán (reviewing) là gì? 


A-tỳ-đàm giải thích, một người trí nhiều ngay khi đắc quả, họ dùng trí nhìn lại 
năm vân đê: 


1. Phản Khán đạo: nhìn lại đạo mình vừa đắc. 

2. Phản Khán quả: nhìn lại thánh quả mình vừa đắc. 

3. Phản Khán niết-bàn: nhìn lại niết-bàn mình vừa chứng ngộ. 

4. Phản Khán phiền não đã diệt: đã giải quyết xong phiền não nào rồi. 
5. Phản Khán phiền não dư sót: nhìn lại phiền não còn sót lại. 


Năm vấn đề này đem nhân với bốn tầng thánh (sơ, nhị, tam, tứ quả) thì thành 20, 
nhưng trong thực tế chỉ có 19, vì vị chứng A-la-hán xong họ không còn phiền não 
sót lại. Từ Tu-đà-hoàn cho đến A-na-hàm thì có đủ 5 Phản Khán, còn vị A-la-hán 
thì trí Phản Khán chỉ có 4 vì không còn phiền não dư sót. Tóm lại, bài kinh này 


178 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Đức Phật dạy rằng người đáng cúng dường nhất trên đời này là người bỏ được 
năm triền và có được năm Ngũ uấn pháp thân. 


VÍ DỤ HÒN NÚI (Pabbatũpamasutta) 


Trong Chú giải cho chúng ta biết một chuyện, cung điện của vua Pasenadi rất gần 
với chùa Kỳ Viên, nên chữ Pali là “dhuravihara': -sần chùa”, “sát bên chùa”, 
“hàng xóm của chùa”, “láng giềng của tăng ni”. Vì cung điện gần chùa nên có 
những ngày vua vào hầu Phật ba lần. 


“Esa ktra raJa divasassa tikkhattum bhagavato upatthanam gacchati”: Tương 
truyền rằng trung bình mỗi ngày vua đến hầu Thế Tôn ba lần, ““antarägamanãni 
bahũnipi honti” khoảng giữa thời gian của ba lần này nhiều khi có những chuyến 
đi ngoại lệ nữa. Chính vì gặp Phật quá thường nên vua Pasenadi thương Phật lắm, 
lý do cũng đơn giản là vì ông gần thành TÔI, Ông mến thiện pháp, đức lành của 
Thế Tôn. Tôi nghĩ có hai lý do mà tôi muốn sau kiếp này tôi vê Trời là: 1. Tôi 
muốn gặp những vị Thánh đề học được những gì tôi muốn. 2. Tôi muốn gặp 
những vị Thánh mà họ từng thấy Đức Phật, tôi sẽ năn nỉ họ cho tôi nhìn lại hình 
ảnh của Đức Phật, đó là con đường ngắn nhất mà tôi muốn chia sẻ với bà con. 
Ngay bây giờ nếu là cư sĩ, làm ơn ráng giữ bát quan. 


Bát quan có ba loại: 


1. Bát quan kiểu ngoại đạo, là có cái hạn chế không nghe nhạc nhưng coi phim 
được, không phạm tám giới cầm nhưng lòng thì coi như trớt quớt. 


2. Giữ giới kiểu như người chăn bò, không phạm nhưng trù hoạch toan tính ngày 
mai mình làm gì đó ăn cho ngon, kiêu như người chăn bò nghĩa là buôi sáng nhận 
hai chục con bò trông chiêu vê g1ao đủ bò cho chủ là thôi; 


3. Giữ bát quan kiểu bậc thánh, tức là giữ bát quan để trau dôi tam nghiệp, để 
thanh tịnh sáu căn, giữ bát quan này mới có thể đưa mình đi xa, lên cao được. Về 
trên đó gặp cả tỷ thánh nhân thuộc lòng Tam Tạng Chú giải như thế này, còn vị 
từng gặp Đức Phật thì có tám tỷ trên đó. Lên đó mình lạy họ và nói, ai từng gặp 
Thế Tôn thì cho tôi nhìn một lần. Trong kinh nói CÓ vị trưởng lão Upagutta muôn 
gặp Đức Phật, vị này đề nghị với vị Thọ Thần tuổi thọ cao ngày xưa đã từng thấy 
Thế Tôn, thánh chúng trong khu rừng xIn được nhìn thấy Thế Tôn. Vị thọ thần 
hứa cho sẽ cho Upagutta được nhìn thấy Thế Tôn với điều kiện là không được 


179 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


chắp tay. Một lát sau Upagutta thấy trong rừng hiện lên một vị ba mươi hai tướng 
tôt, sáu màu hào quang sáng lòa đi ra. 


Theo Chú giải, vua Pasenadi thăm Đức Phật nhiều lần trong ngày quá nên tùy 
tùng lúc đông lúc ít. Lúc bấy giờ có một đám cướp lớn bàn nhau là vua rất giàu 
khi thì đi đông cận vệ, khi thì ít, nên phục kích, nêu bắt được thì cướp hoặc bắt 
CÓC tống tiên. May mắn là trong đám đó có người mật báo cho vua là vua đang 
nằm trong tầm ngăm của nhóm người bất lương, sắp sửa là nạn nhân của một âm 
mưu. Vua mà biết được như vậy thì còn gì của, trong vòng ba giây vua điều quân 
đến bắt sạch không sót một mồng. nhưng vua ra tay hơi ác, “gặp Phật thì tu, gặp 
quỷ thì trừ”. Vua xử hết, xử băng cách “asannän sũlãnm ropäpetvä stilesu 
utfãäsesi.”, móc mắt hết, bắt mấy tên cướp ngôi gần nhau TÔI lấy mũi lao dài xiên 
qua hết giỗng như người ta nướng cá. Bên đây có món nắm, người ta lây que 
bằng tre hay inox, xiên qua một miếng nắm, một miếng hành một miếng ớt, xỏ 
từng xâu hơ trên lửa ăn ngon cực kỳ. Ở đây cũng vậy, vua xử bọn cướp bằng 
cách lấy trường thương xiên từng xâu cho chết. Ông nghĩ nêu không nhận được 
tin báo thì ông sẽ bị như vậy nên ông ra tay hơi cay cú. Ra tay xong ông đi chùa. 


Lúc đó Bậc Đạo Sư suy nghĩ như sau, “Atha sattha cintesi — ““sacaham 
vakkhamI, ˆmaharaJa, madise nama sammasambuddhe dhuravihare vasante taya 
evaripam dãrunam kammam katam, ayuttam te katanti”, ông này ở sần chùa, 
sông gần một vị Chánh Đăng Giác như ta mà vẫn ra tay tàn độc và cay cú như 
vậy, “athäyam rãjã mañku hutvã” nếu nói ra thì ông sẽ hồ thẹn (mañku) không 
nghe pháp được. Vì vậy nên Ngài nói đường vòng, không nói trực tiếp. 


ỞƠ đây các vị có biệt chữ “vu hồi” không? 


“Vu hồi” nghĩa là một thuật ngữ trong quân sự, kinh doanh, nghĩa là “đường 
vòng”, đi bên hông hoặc phía sau, không trực diện. Đức Phật muốn giúp ông 
nhưng không nói thăng, Ngài nói tránh qua một bên nhưng biết ông hiểu. Ngài 
hỏi: “Thưa Đại vương, Đại vương đi từ đâu lại? 


” “Bạch Thế Tôn, con rất là bận rộn với những sự việc các vua chúa bận rộn”. 
Vua trả lời là bận rộn nhưng thật ra ông mới đi giết người xong. Đức Phật nhắc 
ông bằng một câu hỏi: “Nếu biết mình sắp đối diện với cái chết thì việc đầu tiên 
quan trọng nhất đại vương sẽ làm gì? 


”. Gặp trường hợp mình, nghe vậy thì mình sẽ làm di chúc, trăn trối, từ giã bạn bẻ 
người thân v.v... còn vua thì không, ông là người có tu, ông nói: Nêu con biệt cái 


180 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


chết đang tiễn đến chỗ con thì con chỉ có một việc làm thôi đó là làm các công 

đức để bỏ túi con đi. Đức Phật nói: Đại vương đã suy nghĩ đúng rồi, cái chết là 
một đại họa không aI tránh được, nó là một kết thúc chắc chắn sẽ đến dù nhanh 
hay chậm. 


Đầu buổi giảng tôi có nói trong buổi giảng này chúng ta có cơ hội nghe nhiều về 
cái chết, tôi không biết từng người trong đây tu theo pháp môn øì, nhưng tôi chỉ 
nhớ trong kinh có bốn đề mục hộ thân (Ärakkhaka- kammatthäana). Bất cứ hành 
giả tu đề mục gì không cần biết nhưng mỗi ngày mở mắt dậy phải nhớ bốn đề 
mục này: I. Niệm Phật. 2. Niệm chết. 3. Bất tịnh quán. 4. Từ bị quán. 


4 đề mục hộ thân: 


Dầu các vị tu đề mục gì không cần biết, tu nhà, tu chợ, tu chùa, tu núi, tu rừng, tu 
đọt cây, tu hâm hô ... đêu phải nhớ bôn đề mục hộ thân: 


Niệm Phật: “Thế Tôn là Bậc Đại giác đã làm chuyện khó làm đã cho cái khó cho, 
đã nhịn cái khó nhịn nên thấy được pháp khó thấy chứng đắc pháp khó chứng 
đắc, ai ngài cũng thương, cái gì ngài cũng biết, đức lành nào ngài cũng có”. Tôi 
không đốt nhang trong nhà, độc lắm, rớt tro tàn, hoa tôi cũng kén, phải chưng hoa 
không rớt cánh khi héo, khô quắt lại đem liệng cho dễ. Khi chưng hoa tôi chỉ 
niệm có một câu như vừa rồi. 


Niệm chết: “vĩ đại như Phật cũng còn có lúc vê Kusinära nắm xuông”. 


Bắt tịnh quán: cứ nhớ rằng “thân này lúc đói là một cái túi rác, muốn hết đói thì 
phải thêm rác vào trong thùng rác này”, còn muốn quán chỉ tiết thì tóc lông móng 
răng da, mật đàm mủ máu mô hôi, phân, nước tiểu v.v.. 


Từ bị quán: “trên đời chỉ có hai hạng chúng sanh, người ác người khổ là đáng 
thương người lành thì đáng mến, đáng kính”. Thánh Gandhi của Ân Độ có câu 
rất hay: Thánh Gandhi của Ấn Độ có câu rất hay: “Hãy ghét điều ác nhưng hãy 
thương người ác”(Hate the sin, but love the sinner), sớm muộn øì họ cũng bị sa 
đọa. Không ai trên đời này chưa từng là cha mẹ của mình, chưa từng hy sinh tánh 
mạng cho mình, do luân hồi sanh tử nhiều đời vùi lắp kỷ niệm xa xưa nên ĐIỜ gặp 
nhau mà ghét nhau chớ đâu có ngờ được ngày xưa có một lần nào đó, cái chết 
của người đó làm cho mình chết điếng. Có ai ngờ người đó đang là một cái thằng 
râu ria xôm xoàm, xăm mình, lưu manh, mà trong nhiều kiếp quá khứ đó là một 
bóng hồng giai nhân trong lòng mà mình và nàng từng đau lòng chia tay nhau 


181 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 
trong một mùa chinh chiên... Từ bị quán là quán thây ai trên đời này cũng từng là 
người thân cũ của mình hết. 


Tới đây cũng hết một phẩm rồi, mừng lắm. Phẩm tiếp theo là nói về quí vị đó, 
phâm Ac Ma. Xmn hẹn lại mùa sau, xIn chào đại chúng. 
#NhậtKýChépBăngKinh; #Nh†Tường; #SưGiácNguyên; #TươngƯng2 


182 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Bài giảng ngày 4-9-2014 CHƯƠNG 4. TƯƠNG ƯNG ÁC MA 
KHÔ HẠNH VÀ NGHIỆP (Tapokammasutta) 


Một số chữ như chữ “mẹ”, #ná ”, trong nhiều ngôn ngữ giống nhau ở chỗ bắt đầu 
bằng chữ “M'. Ví dụ: mother, mutter; mãtã, mãtu (Pä]i). Chữ, trong nhiều ngôn 
ngữ giống nhau ở chỗ bắt đầu bằng chữ “M'. Ví dụ: mother, mutter; mãtã, matu 
(PãIi). Chữ “chết: morf, mareti, marana, mãra. Chữ ' Chữ ma" (trong chữ “ma 
quý) cũng từ tiếng Phạn là (trong chữ “ma quỷ') cũng từ tiếng Phạn là 
mara(nghĩa đen là 7 ;hẩn), động từ căn là ), động từ căn là mar (chết), (chết), 
mareti (làm cho người ta chết). Chữ Ác Ma trong kinh này có năm trường hợp: 
1. Pháp hành ma. 2. Tử thần ma. 3. Phiền não ma. 4. Ngũ uân ma. 5. Thiên tử ma. 


Pháp hành ma nghĩa là tắt cả mọi hiện hữu trên đời này đều là khổ, dầu cho 
chúng ta sanh ra ở cảnh giới nào, cảnh giới có đủ năm uẫn (Dục), I uân (Vô 
tưởng), hoặc 4 danh uân (Vô sắc), hễ có danh sắc, có năm uân là tự nhiên phải 
chịu cảnh sanh già đau chết. Hễ có danh sắc là có khổ, danh sắc còn có tên gỌI 
khác là pháp hành, pháp hữu vi. Hễ có một chút dấu vết của hiện hữu thì ở đó có 
sanh và diệt. Bản thân pháp hành có hai điểm đặc biệt: đo đuyên mà có, đã có thì 
phải mắt. 

Tại sao gọi là Pháp hành? 


Pháp hành: sankhara, (từ động từ) sankharoír: sự xây dựng (to build). Khi mới 
thành đạo, Đức Phật có cảm thán bài kệ này: 


Lang thang vạn kiếp luân hồi 

Tìm không gặp kẻ xáy ngôi nhà này 
Ôi! Đời sống thật buôn thay! 

Bèo mây bến cũ vẫn xoay lối về. 
Hối này anh thợ nhà kia, 

Rui mè kèo cột gấy lìa nát tan. 


Theo tôi đây là bài thơ tuy thơ mộng nhưng không sát với câu nguyên thủy của 
Đức Phật. Câu đó như thê này: 7zong bao nhiêu năm lang thang luân hồi trong 
nhiêu cõi ta chưa từn tháy căn cội, ta chưa tìm thấy gương mặt thát của cái gọi là 


183 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


sanh tử trầm luân. Bây giờ ta thấy rồi, ta đã nhìn thấy anh thợ đã ra công xây 
dựng ngôi nhà sanh tử cho ta là ai, gương mặt anh ta như thể nảo. Đời sông này 
có nhiều cách nói, trong đó có một cách mà Đức Phật ví dụ giống như ngôi nhà 
được xây dựng bởi nhiều thứ nhân duyên. Nói theo ngôn ngữ hiện đại đó là một 
chiếc xe, một cái máy computer được lắp ráp bởi vô số linh kiện thiết bị, dù đó là 
cái nhà hay cái xe. Gọi là pháp hành bởi mọi thứ do duyên mà có, và có rồi sẽ bị 
mắt, chính vì vậy mà được gọi là Pháp hành ma. 


Tử thần ma: cái chết, cũng được gọi là một thứ ma 


Phiên não ma: hễ còn tham sân sĩ, tà kiến, mạn thì còn bị chỉ phối, khô lên khô 
xuống chết được. Chưa nói đến khổ do quả: mình làm nghiệp bất thiện thì bị sa 
đọa, đói lạnh, bịnh hoạn, tù đày, tra tấn, đánh đập v.v..., chỉ riêng tham sân s1 mà 
xuất hiện thì bản thân người phàm đã khổ rồi. Chưa nói quả khổ, chỉ nói nhân bất 
thiện là đã khổ, cho nên ở đây phiên não được gọi là ma là vì vậy. Ngay lúc nó 
xuất hiện đã khổ mà cái quả xâu nó đem lại cũng khô. 


Ngũ uấn ma: giỗng như pháp hành ma, nghĩa là hễ còn có sắc, /họ, tưởng, hành, 
thức là còn có sanh già đau chêt, còn bị sâu bi khô ưu não, muôn không được, 
thương phải xa, ghét phải gân v.v... 


Thiên tử ma: đầy là tên gọi của vị Thiên vương chủ quản cõi trời Dục giới cao 
nhất. 


24 Cõi 


Có tất cả 31 cõi. Cõi đây là để phân biệt của loài nào thôi. Đúng ra chỉ có 24 cõi 
thay vì 31 như ta vân nghe. Tại sao chỉ có 24? 


Bởi vì nói 4 cõi đọa xứ chứ làm gì có 4 cõi đọa xứ. Địa ngục có cõi riêng, nhưng 
nøạ quỷ là không. Ba loài đọa xứ còn lại không có cõi riêng. 


-Nøạ quỷ ở cõi Tứ Thiên Vương một số, cõi Người một số, cõi Địa ngục một số 
chớ không có cõi ngạ quỷ. Trong Chú giải tạng Luật có ghi rõ trên trái đất này có 
một số vùng hoang sơn đã lãnh, ví dụ như ở Tân Cương bên Trung Quốc có vùng 
sa mạc tên là Moguicheng, người Việt mình dịch là Ma Quỷ Thành. Theo các 
nhà khoa học giải thích thì do nhiều điều kiện yếu tô thô nhưỡng, đất, gió, cát, 
cộng lại tạo nên hiện tượng ở đó cứ đêm xuống là du khách chỉ có nước chết 
điếng với những âm thanh ma hờn quỷ khóc. Vào youtube hoặc Google gõ 
Moguicheng để xem, đó là vùng sa mạc cực kỳ hoang vu, đêm xuống là nghe 


184 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


tiếng chó tru, người rên khóc ai oán não nùng dữ lắm. Các nhà khoa học cho rằng 
đó là hiện tượng thiên nhiên, nhưng trong Chú giải Luật tạng nói trên trái đất này 
có những vùng tập trung ngạ quỷ, hoặc một số đi lang thang các xóm nhà kiếm 
đồ dơ ăn như phân, mật đàm mủ máu, bông gòn bệnh viện. Có những loài đụng 
tới cái gì thì cái đó thành lửa, có loài đụng tới cái gì cũng thành đồ dơ. Có loài 
không phải khổ do đói mà khổ do lửa đốt, có loài thì khô vì hình phạt, đi đâu có 
mấy cái búa theo gõ liên tục và thường trực. 


Chữ “øe/a (người chết, người quá vãng) thường được Tàu dịch là ngạ quỷ. Chữ 
“ngạ' là bộ thực đứng trước, phía sau là chữ zgá(tô1), cộng lại thành chữ ngạ 
(đói). Nói tới ngạ quỷ là người ta nghĩ tới loài quỹ đói không có đồ ăn đi vất va 
vất vưởng, thật ra cái đói của loài ngạ quỷ chỉ là một trong vô số cái khô mà loài 
này chịu thôi. Trong Luật ghi rõ, khi sông sát sanh nhiều quá, khi chết nếu nghiệp 
nặng có thể đi xuống địa ngục, nhẹ một chút thì làm loài ngạ quỷ mang hình dáng 
kỳ hình dị tướng, và đi đâu thì có hừnh phạt tự có theo đó, giỗng như đi đâu thì 
búa dao tự động xuất hiện gõ bầm một cách automatic. Hoặc có loài có hình dáng 
như cục thịt, đi đầu là những con chim qua, diều hâu, bám theo mồ ăn. Những 
ông quan hối lộ, xử án oan án sai, những gian phu dâm phụ, những con cái bất 
hiếu nghịch thiên bội địa, lừa thầy phản bạn, nặng thì đi địa ngục mà nhẹ thì là 
loài này. Hình thức chịu khổ thì vô số chứ không phải chỉ đói hay lửa đốt không. 
Ngay cả Bồ tát đã được thọ ký vẫn có thể vì một ác nghiệp nào đó mà sanh làm 
ngạ quỷ, tuy nhiên Bồ tát đã được thọ ký rồi thì không bao giờ thành loài quỷ đổi: 
nghĩa là bị lửa đốt, bị dao đâm kiếm bằầm thì có chứ không bị đói, vì có những bồ 
thí Ba-la-mật của các ngài không để cho các ngài sanh thành loài này. Quỷ đói là 
do nghiệp bỏn xẻn, còn Bồ tát đã được thọ ký thì giỗng như có “miễn tử kim bài” 
đối với một số cảnh giới, ví dụ như không làm người nữ, hoặc không làm người 
mƠ hồ giới tính, không làm người bán khai mọi rợ, không sanh vào cõi Vô tưởng, 
Võ Sắc. 


-Bàng sanh (chim muông, thú vật nói chung) thì không có cõi riêng. 
-A-tu-la, không có cõi A-tu-la. Có hai loại A-tu-la: 


- A-fu-la thiên: thuộc về cõi Đao Lợi nhưng sông dưới đáy núi Tu DỊ, điều kiện 
sinh hoạt y hệt cõi Đao Lợi, có thê chứng đặc đạo quả. 


- A-fu-la đọa: thuộc bốn đọa xứ, sông ở địa ngục, cõi Người, Tứ thiên vương. 


185 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Có một số dân tộc trên thế giới này, gọi là dân tộc (thiểu số) nhưng họ không có 
đất nước riêng như Ê Đê, HˆMong, và có những dân tộc nói là người nước này 
nước kia ví dụ như người Mỹ chớ đâu có người Mỹ. Cha mẹ, ông bà, có tô của 
họ là người châu Âu. A-tu-la y như vậy, được kê là một loài đọa xứ nhưng không 
có cõi riêng. Chỉ có loài ở địa ngục có cõi riêng chớ 3 loài còn lại không có cõi 
riêng, mà là ở ké (như... Việt kiêu, khúc ruột ngàn dặm vậy thôi). 

Nói rằng có “4 cõi Vô sắc”, nghe quen tai vậy chớ ngẫm lại vô lý cực kỳ. Vô sắc 
là vô hình vô tướng làm gì có cõi. Nghĩa là 4 cõi vô sắc chỉ nói cho vui. Phạm 
thiên Vô sắc là chỉ có tâm chớ không có hình tướng nên không có cõi. Cõi như là 
cái nhà cho thăng Tý thăng Tèo ở chứ làm sao cât cái nhà cho làn khói hay tia 
sáng ở, hoặc không ai cât nhà đê chứa hôi ức kỷ niệm mà không có đô vật gì 
trong đó. Vì vậy ở đây 31 cõi, trừ ra bôn cõi Vô sắc không có, trong bôn đọa xứ 
chỉ có cõi Địa ngục, vậy trừ ra 7, chỉ còn lại 24 cõi. Trong 24 cõi đó, Dục giới 
gôm có: 

6 Cõi Dục Thiên gồm: 

1- Cõi Tứ Thiên Vương (thấp nhất): 

- Sông được 500 tuôi trời. 

- Tương đương 9 triệu năm cõi Người 

- Một ngày đêm ở đây bằng 50 năm cõi Người. 

2- Cốt Đao Lợi: 

- Sông được 1000 tuổi trời 

- Tương đương với 36 triệu năm cối Người. 

- Một ngày đêm ở đây bằng 100 năm cõi Người 

3- Dạ Ma: 

- Sống được 2000 tuổi trời. 


- Tương đương với 144 triệu năm cõi Người. 


- Một ngày đêm ở đây bằng 200 năm cõi Người 


186 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


4- Đâu Suất: 

- Sống được 4000 năm tuổi trời. 

- Tương đương với 576 triệu năm cõi Người. 

- Một ngày đêm ở đây bằng 400 năm cõi Người 
5- Hóa Lạc thiên 

- Sống được 8000 tuổi trời. 

- Tương đương với 2304 triệu năm cõi Người. 

- Một ngày đêm ở đây bằng 800 năm cõi Người 
6- Tha Hóa Tự Tại 

- Sông được 16000 năm tuổi trời. 

- Tương đương với 92]6 triệu năm cõi Người. 

- Một ngày đêm ở đây bằng 1600 năm cõi Người. 


Cõi Dục Thiên cao nhất của Ác Ma, sông được chín tỷ hai trăm mười sáu triệu 
năm nhân loại. 1600 năm cõi Người chỉ bằng một ngày đêm ở đây. Chính khoa 
học hôm nay cũng nhìn nhận đi càng xa bên ngoài càng có những vì sao, tinh tú 
mà thời gian ở đó không ngắn như trái đất mình mà dài hơn. Tôi chỉ nói cõi Dục 
Thiên cao nhất của Ác Ma, cõi này do Ác Ma làm vua (còn cõi Đao Lợi do Đề 
Thích làm vua). Ác Ma, nhân vật phá Đức Phật và chư thánh tăng liên tục, là vua 
cõi này. Trên cõi này là cõi Phạm Thiên thấp nhất: Phạm Thiên sơ thiên. 


Theo luật trời đất bao giờ cũng vậy, thế gian này luôn tồn tại các cặp đối lập: 
sáng tối, cao thấp, trăng đen, mập ốm, đẹp xấu, nam nữ, âm dương, nóng lạnh, 
mặt trăng mặt trời..vv. Hễ có thiện thì có ác, có Đức Phật thì có Ác Ma. Ma 
Vương là ông Thiên vương làm sếp cõi Dục Thiên cao nhất này. Theo trong kinh 
thì đây là nhân vật có nhiều quyền lực quyền năng có thể chi phối một số Phạm 
thiên. Muốn sanh về làm nhân vật này thì phước báu kinh hoàng lắm. Tu thì cứ tu 
mà làm ác thì cứ làm ác. Muốn sanh về đây khó hơn sanh về làm Đề Thích vì vua 
ở cõi này thì phước phải thật nhiều cỡ hạng nhất thiên hạ và tánh phải thật gian ác 
hiểm độc bậc thây. Tánh xấu thì làm sao có cửa đi lên được, vì vậy phải vào thời 


187 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


điểm đặc biệt nào đó ác nghiệp không chen vào trả quả được thì ngay lúc đó 
người đại phước này mới sanh về làm Ác Ma thiên tử. Tôi cũng còn là phàm, có 
người tôi ghét có người tôi thương, những người tôi ghét mà họ giàu có sung 
sướng tôi không có sợ, tôi sợ nhất là người tôi ghét mà họ làm phước. Đời sau 
sinh ra lơ mơ là mình ở dưới họ. Saddam Hussein, Gaddafi, Mao Trạch Đông, 
Fidel Castro... biết bao nhiêu người ghét sao họ không chết, càng độc tài thì càng 
sông dai dữ lắm là bởi vì nhằm kiếp đó họ hưởng phước lại thêm do cái nghiệp 
của chúng sinh khác phải chịu cảnh bị đè đầu đè cổ. Ác Ma là phước rất là nhiều 
nhưng tánh thiệt là ác. Một lúc nào đó nhằm ngay thời điểm tích tắc nào đó mà ác 
nghiệp không phát huy trổ quả thì người này mới có cơ hội cầm cái phước của 
mình đi về làm Ác Ma thiên tử. Người VN mình hay nói là “phước đức” chứ có 
người có phước mà không có đức, rất là đễ sợ. Thí dụ họ gặp Đức Phật, trong 
một giây phút ngắn ngủi họ thương quý cúng dường ngài một bữa cơm trong khi 
tánh tình của họ cực kỳ cả chớn, cực kỳ dễ ghét, lưu manh khó ưa, do họ “lỡ tay” 
cúng dường Đức Phật (dù là một trái cà, trái ớt, củ khoai, củ sắn), nhờ phước này 
họ sanh ra ngồi trên thiên hạ mà tánh chịu không nổi thì chết nƯỜi ta. Có những 
tay ở VN cũng hành thiền, bố thí, trì giới nhưng tánh xâu vô cùng, ăn rồi chọt 
người này nói xấu người kia làm cho thiên hạ đại loạn, ti về nằm trùm mền cười 
khúc khích một mình là dễ sợ lắm. Mai nảy quả trô không trổ ác nghiệp mà 
phước nhiều sanh ra làm Võ Tắc Thiên, Từ Hy Thái Hậu thì cũng chết người ta. 
Tạo đức là tánh phải sửa, cái gì thấy xấu phải bỏ. Tánh ganh tị nhỏ mọn, tánh 
nóng nảy bực dọc phải bỏ, bên cạnh đó phải bố thí trì giới tham thiền, sanh ra thì 
mới vừa có phước vừa có đức, có ngồi ngôi cao cửu ngũ không làm khổ mình 
khô thiên hạ. Những người làm phước mà tánh xấu không chịu bỏ thì đại họa cho 
thiên hạ, những người thấy được điều này họ sợ sanh tử lắm, bởi vì họ thấy rõ 
ràng trên đời này hạng này nhiều lắm, đi chùa làm phước mà tánh xấu không bỏ, 
mai này họ làm ông hoàng bà chúa thì mình chết với họ rồi, thấy họ làm phước 
nhiều bao nhiêu thì mình rầu bấy nhiêu. 


Ác Ma này ăn rồi thì cứ tìm người tu để phá. Độc đáo một điều là riêng Ác Ma 
này sau này sẽ thành Phật. Trái đất có năm vị Phật, vị đầu tiên tên là Kakusandha 
(Cù Lưu Tôn), trái đất này hoại thì xuất hiện trái đất khác, cứ thành trụ hoại diệt 
như vậy hoài không phải chỉ một trái đất này. Trái đất này thì có 5 vị Phật nhưng 
có những trái đất không có vị nào hết. Trong thời gian của vị Phật đầu tiên trên 
trái đất này, ngài Mục Kiền Liên là Ác Ma, ngài phá đạo tan nát. Ngài phá nhiều 
kiểu rất độc chiêu, ví dụ ngài dùng thần thông hóa hiện ra những ông sư mặt mày 
sáng sủa, ăn nói du đương ngồi trên mây, trên đọt cây, trên mặt nước thuyết pháp. 


188 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Bà con bu lại cúng dường, đạo phát triển quá chừng, chùa to tượng lớn, mây sư 
chìm đắm trong danh lợi rồi ngài chuyền qua chơi tông khác, ngài dùng thần 
thông hóa hiện ra những ông sư bầy hày bê bối, nhếch nhác say sưa án nhậu, chửi 
bới đi ngoài đường, làm sao mà cho đạo tanh bành, rồi ngày cuối cùng của ngài, 
ngài khiến cho một đứa bé liệng cục đá trúng bề đầu một vị Đệ nhất Thanh Văn 
của Phật Cù Lưu Tôn (tương đương với ngài Xá Lợi Phất). Khi Đức Phật 
Kakusandha đi bát, vị Đệ nhất Thanh văn đang đi theo sau bị đứa bé liệng cục đá 
bị bề đầu, Phật Kakusandha đang đi phía trước, Ngài dừng lại xoay nghiêng 
người nhìn đứa bé và nói: Ác Ma vừa tạo một trọng nghiệp. Ngài chỉ nhắc nhở 
vậy thôi nhưng do nghiệp đó nặng quá cứu không được, ngay trước mặt Đức Phật 
Kakusandha, Ác Ma (tức ngài Mục Kiên Liên) lập tức la đời sanh thăng xuống 
địa ngục, không cần check in không cần boarding gì cả. 


Ở đây cũng vậy, trong kinh nói từ lúc thái tử Tất Đạt chào đời ở Kapilavatthu là 
ông Ác Ma này đã theo dòm rồi. Ông Ác Ma theo dõi đứa bé này lớn lên làm sao, 
như thế nào, rình miết đến năm ngài 29 tuổi, ngài cưỡi ngựa đi xuất gia là Ác Ma 
hiện ra chận đường nói: Ngài trở về để làm Chuyển Luân Thánh Vương. Ngài nói 
không và đi luôn. Khi Ngài đi vào trong rừng, Ác Ma đi theo nhắc nhở xúi đại 
toàn chuyện tầm bậy tầm bạ không. Cuối cùng, đến khi Ngài thành Phật thì Ác 
Ma theo dõi Ngài đề coi Ngài có lỗi lầm nào trong tam nghiệp thân khâu ý hay 
không để tố giác, chỉ trích, đè biu. Dĩ nhiên suốt thời gian sáu năm khổ hạnh Ngài 
không lầm lỗi và sau khi ngài thành Phật thì càng thanh tịnh. 


Cái ác của Ác ma kinh hoàng lắm, một ngày đêm trên đó bằng 1600 năm cõi 
Người, nghĩa là trong khái niệm thời gian của Ác Ma thì từ ngày Đức Thế Tôn 
viên tịch đến bây giờ chưa được hai ngày đêm (vi hai ngày là 3200 năm). Thời 
gian Đức Phật hoằng pháp độ sinh là 45 năm, 4Š năm này so với Ác Ma ở cõi 
Tha Hóa Tự Tại thì chẳng là gì hết. Hạ thứ 7, sau khi thành đạo được 7 năm, Đức 
Thế Tôn thuyết giảng tạng A-tỳ-đàm trên cõi Trời để độ Phật mẫu thì thời gian 3 
tháng cối Người chỉ non 4 phút ở cõi Trời. Còn so với cõi Tha Hóa Tự Tại thì 4Š 
năm của Đức Thế Tôn chỉ là một . chớp mắt. Suốt thời gian Đức Phật còn tại thế 
thì Ác Ma không làm gì hết, ăn rồi cứ túc trực theo dõi Ngài để phá. Ác Ma thấy 
Ngài bỏ khổ hạnh, rồi Ngài thành Phật, Ác Ma xuống châm chích, nói rằng pháp 
khổ hạnh hay quá, giúp cho người ta được thanh tịnh. Chữ ?hznh niên ` ở đây 
được dịch hơi kỳ kỳ. Chữ “manava' (youth) chỉ cho những người tuôi trẻ sung, 
sức. Lúc đó, Ngài mới 35 tuổi thì Ác Ma nói: Người tuổi trẻ đang sung sức, sống 
tràn đây nhiệt huyết có lý tưởng thì pháp môn khổ hạnh hay chứ, pháp này sẽ 
kiểm chế bót, pháp hay vậy sao ngài bỏ, thiệt là tiếc, tu vậy là ấi ngược với đạo. 


189 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Đức Phật biết đây là Ác Ma nên Ngài trả lời: Pháp đó không có phải là pháp hay 
ho lợi ích gì, tu thì hướng đến giải thoát, còn tu khổ hạnh ép xác mà không nhận 
thức gì hết thì giống như chèo thuyên trên cạn. Đề ám chỉ những gì không có 
thật, ngôn ngữ thiền tông kêu là “lông rùa sừng thỏ ”, nghĩa là rùa làm gì có lông, 
thỏ làm gì có sừng, nên thành ngữ đó chỉ cho chuyện không có thật. Chuyện khó 
khăn thì ngôn ngữ thiền tông dùng câu: sơn (ượng hành thuyên, hải để tấu mã: 
nghĩa là ngựa phi dưới nước, chèo thuyền trên non. Nói cho đủ là '*Cao cao sơn 
thượng hành thuyên, thâm thâm hải đề tâu mã”. Mình không ngờ có sự trùng hợp 
là cách đây hai ngàn năm trăm năm trước hình ảnh đó Đức Thế Tôn đã sử dụng. 
Trong kinh có chỗ Đức Phật nói #¡ hành tỉnh tấn mà sai ' phương pháp giống như 
người cố ý nhóm lửa bằng khúc củi ướt. Có lòng tu mà tu sai, thầy nói sao trò 
nghe vậy, thầy nói bậy, trò nghe luôn, tu mà không nhận thức, cứ làm chuột bạch 
cho sư phụ, thay vì làm đệ tử thì làm nô lệ của thây, thây nói sao cũng nghe 
không dám nghi ngờ, tu vậy là tu sai phương pháp giông như có ý nhúm lửa bằng 
khúc củi ướt. Tại sao mình là người có tay có chân mà đề cho người ta dùng 
chính trị tôn giáo triết học xiềng xích mình mà không dám nghi ngờ, không dám 
thắc mắc? 


Đó là cái nghiệp nô lệ, nghiệp chím lồng cá chậu! 


Toàn bộ những đoạn sau là y chang như vậy không giải thích gì hết, Ác Ma cứ 
rảnh là xuống phá Thế Tôn, khi thì hiện thành con voi thật to xuống. dọa Đức 
Phật. Có một bài kinh tiếp theo là Ác Ma hiện ra những hình dáng rất gớm. VN 
mình có nhiều hình thức, nhiều chỗ lạnh quá, ban đêm đang ngủ thấy rớt xuống 
cái bịch nguyên cánh tay, nguyên cái chân, nguyên cái đầu, nguyên cái mình, 
từng thứ rớt xuống rồi ráp lại. Có lúc Ác Ma hiện cái này cái kia, có lúc thì Đức 
Phật nói cái gì thì Ác Ma nói ngược lại, nói châm chích, nói mỉa mai. Có những 
lúc Đức Thế Tôn đi kinh hành suốt đêm, trời rạng sáng Ngài nằm nghỉ, Ác Ma 
cũng không đê yên, xuống hỏi: “Sao ngài còn nằm ngủ, sao ngài ngủ như vậy, 
như kẻ chết nằm co. Sao trời mọc lên cao, mà ngài vẫn còn ngủ ””. . Giống ynhư 
thế giới loài người, có người nai lưng ra giúp thiên hạ, có người ăn rôi đi phá 
người khác, hại người khác mới vui. Có người đi chùa nghe pháp thì ít, nhưng 
lắng nghe chuyện người này người kia, rồi đi thọt, thấy người ta gây nhau thì 
khoái, sung sướng lạ lùng giống như nhập định. 


HOAN HỶ (Nandatisutta) 


190 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


“Rồi Ác ma đi đến Thế TT ôn; sau khi đến, nói lên bài kệ này trước mặt Tì hé Tôn: 
“Cha sung sướng vì con, Người chăn sướng vì bò, Người sướng vì sanh y, Không 
sanh y, không sướng ”.Cha sung sướng nhờ con, người chủ bò sung sướng nhờ có 
bò, người có thân sanh tử sung sướng nhờ thân sanh tử, còn không có thân sanh 
tử thì lẫy gì sung sướng? 


Đức Phật thấy Ác Ma nói ngược, Ngài trả lời: Cha mẹ thì khổ vì con cái, có bò 
trâu gia sản thì khó vì gia sản, người còn danh sặc (năm uán, l2 xứ, lồ giới...) 
thì khô vì danh sắc. 


BÌNH BÁT (Pattasutta) 


Bài kinh Bình Bát. “... 3) Lúc bấy giờ có nhiêu bình bát được đặt ra ngoài trời để 
phơi cho khô. 4) Rồi Ác ma biến hình thành con bò đực và đi đến các bình bát 
ấy. ” Gia tài mấy ông sư chỉ có bình bát, thời Đức Phật có hai loại bát, bát sắt và 
bát đất, hồi đó không có inox. Chư tăng hồi đó 99.9% xài bát đất nung, đi bát về 
họ rửa bát phơi ngoải sân rồi vô trong nghe pháp. Ác Ma hiện xuống thành con 
bò đi vòng vòng quanh phá mấy cái bát. Phá vậy mà mai mốt thành Phật, chắc 
lúc thành Phật cũng trầy vi tróc vảy vì phá quá sức phá. Có lúc tôi ngồi tôi nghĩ 
những chuyện xảy ra cho Đức Phật nếu đồ lên đầu mình chắc mình chịu không 
nôi, bị người ta độn bụng vu oan, bị người ta giết kỹ nữ vùi xác sau phòng, dùng 
ei thủ băn tên, lăn đá, gặp voi dữ, bị vu oan giá họa, đi bát bị chúng đi theo chửi 
„ tất cả những chuyện Đức Phật gặp trong đời hoằng pháp của Ngài mà đồ 
n đầu của mình chỉ có nước chết thôi. Còn Ác Ma mà mai mốt thành Phật thì 
chắc đoạn trường nữa. Đề Bà Đạt Đa khi thành Phật Độc giác chỉ sống có 7 ngày, 
thân hình chỉ như bộ xương, mở miệng ra mùi hôi cả thành phố chịu không nôi. 
Sống chỉ 7 ngày là niết-bàn tức khắc. Khi Ba-la-mật tròn đủ thì vẫn đắc đạo 
chứng quả nhưng quả xấu nhiều quá nên khi thành rồi mà không niết-bàn sớm thì 
thành đại họa cho người khác vì nêu người khác xúc phạm thì giống như họ đụng 
đến lửa. Quả xấu mà trổ thì vị này trở thành cơ hội cho người ta tạo nghiệp ác. 
Nàng Cinca độn bụng vu oan cho Đức Phật, Ngài không bị gì nhưng bản thân 
Cinca thì coi như mệt mỏi. Mỗi lần chúng ta làm nghiệp bắt thiện thì phải nhớ 
răng không phải một mình ta khổ mà đang gieo mầm khô cho một tỷ người khác, 
bởi vì mình làm nghiệp bất thiện mai mốt chúng gặp mặt mình là ghét, muốn 
đánh chửi, muốn vu oan. Khi họ làm hại mình thì họ ø1eo nhân mới còn mình 
hưởng quả cũ, cứ như vậy, diện mạo dòng luân hồi là như vậy. Hôm nay mình có 
chút sức khỏe, có tiền, có ngoại hình, muốn xe thì có xe, muốn nhà thì có nhà, 
muốn đi đâu thì đi, muốn nghe nhạc thì nghe, muốn coi phim thì coI, mình thấy 


191 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


luân hồi có gì đâu mà sợ, nhưng nêu tưởng tượng, ráng sông vài chục năm nữa 
thấy con cái cháu chắt đâu còn về thăm nữa, nói về thăm người già là tụi nó ngao 
ngán. Ở đây tôi vào thăm nhà già, bước vào trong đó xong trở ra tôi hỡi ôi. Nhà 
thì đẹp vô cùng, sạch vô cùng, sang vô cùng mả toàn cao thủ võ lâm mắt lờ đờ, 
nước mắt nước mũi chảy ướt ngực. Các cụ phản ứng y chang như con nít, lờ đờ 
không biết ai là ai, ngôi thì nghênh cổ sang một bên... thấy vậy mới ngán luân 
hồi. Đó là ở nước ngoài, chớ còn già mà ở trong nước thì đói lạnh, cả ngày có cái 
áo ấm hôi rình mặc hoài, cù là song thập khuynh diệp bôi lên, tới giờ con cháu 
cho một chén cơm ăn được không được thì mặc, nhà mái tôn trưa nóng, tiếng CÒI 
xe, bụi bặm... chết không được mà phải sông 92, 93 tuôi thì đúng là đa thọ đa 
nhục, vậy thấy luân hồi mới ớn. Đó là nói cõi Người chứ chưa nói những loài 
sông trong ống cống, sống trong bóng đêm. 


ĐOÀN THỰC (Pindasutta) 


Ở đây có bài số 8, Đoàn Thực (Pinda), ngài Minh Châu dịch sát. “Đoàn” nghĩa là 

'vo tròn”, thức ăn vo tròn. Người Ấn Độ nghe “pinda' là hiểu, nhưng người ngoại 
quốc no rất là kỳ. ˆPinda" nghĩa là “ahära : “thực phẩm” (food). Dịch “đoàn 
thực” nghe kỳ lắm, là '?hức ăn vo tròn”. Trên toàn thế giới, nước nào cũng có 
ngày lễ hội, câu chuyện bài kinh này xảy ra vào một ngày lễ hội, đó là ngày lễ 
Tình Nhân. Ấn Độ có ngày lễ Surachana, ngày này tương đương với ngày 
Oktoberfest (ngày lễ bia) của Đức. Ngày này uông rượu bia đã luôn. Theo trong 
kinh thì rượu này là surã meraya, (rượu ủ), lấy các loại trái cây để chung nhau lâu 
ngày lên men. Ấn Độ thời Đức Phật cũng có ngày lễ Tình Nhân (Sayamcarana), 
mấy cô cậu trao quà cho nhau, thăng Tèo con Lan thương nhau thì có cái gi mang 
ra trao cho nhau thí dụ thằng To đưa con Lan bịch xoài sống, con Lan trao lại 
bịch mắm ruốc... Theo lệ Đức Thế Tôn đi khất thực, có một nhóm (500 cô) thiếu 
nữ teenager nhìn thây Đức Thế Tôn hoan hỉ quá nên đem bánh tới, bánh của lễ 
hội (bánh chanapiva). Ngài thuyết pháp cho họ, và cả 500 cô đều đắc Tu-đà- 
hoàn. Lúc đó Ác Ma dùng thần thông khiến cho tất cả người dân trong làng đó 
làm lơ không cúng dường Đức Phật, để cho Ngài đói, nhưng cũng có người cúng 
cho Thế Tôn, họ cúng trước khi Ác Ma dùng thần lực chỉ phối tâm họ. 


Chư Phật có bốn điều bất khả xâm phạm: 
1. Hào quang (không vật gì cản được hết), 


2. Trí tuệ (không aI làm khó được), 


192 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


3. Sinh mạng (không ai có thê giết chết một vị Chánh Đắng Giác). 
4. Lợi lộc đã được nhắm đến Ngài thì không ai ngăn trở được (Uddissalabha). 
“Uddissa': “nhắm tới”, addressed. “JZbJa : “benefit. 


Ví dụ như có một món đồ và dự định cúng đường cho Đức Phật, bữa ăn này sẽ 
dành cho Đức Phật, ghế này là dành cho Đức Phật, khi người thí chủ có lòng nghĩ 
như vậy rồi thì cho dầu trời có sập xuống đi nữa món đó vẫn không bị hư và bằng 
mọi giá tự động bảo toàn một cách tự nhiên cho bao g1ờ đến tay Đức Thế Tôn mà 
thôi, không ai ngăn chặn được, gọi là Uddissalàbha. Bữa đó người ta không biết 
Đức Thế Tôn đi bát, nếu họ biết, họ nghĩ hôm nay Thế Tôn ngang đây họ sẽ cúng 
những thứ này thứ kia thì Ác Ma không thể nào ngăn trở được. Ví dụ như có một 
món đồ và dự định cúng dường cho Đức Phật, bữa ăn này sẽ dành cho Đức Phật, 
ghế này là đành cho Đức Phật, khi người thí chủ có lòng nghĩ như vậy rồi thì cho 
dầu trời có sập xuống đi nữa món đó vẫn không bị hư và băng mọi giá tự động 
bảo toàn một cách tự nhiên cho bao giờ đến tay Đức Thế Tôn mà thôi, không ai 
ngăn chặn được, gọi là Uddissalàbha. Bữa đó người ta không biết Đức Thế Tôn 
đi bát, nêu họ biết, họ nghĩ hôm nay Thế Tôn ngang đây họ sẽ cúng những thứ 
này thứ kia thì Ác Ma không thê nào ngăn trở được. Bồn điêu bắt khả xâm phạm 
này nằm trong bộ Miindapanhä (Mi Tiên vấn đáp). Trong bộ này có nhiều cái để 
mình học, không biết Phật tử có để ý đọc hay không, trong này có nói một thời 
kinh cầu an hay cầu siêu phải hội đủ những yếu tổ sau đây mới linh: 


Những yếu tô cần thiết khi cầu an hay cầu siêu 

1. Người tụng kinh phải lắng lòng, người nghe cũng vậy 

2. Không bị phiên não chỉ phối lúc nghe kinh. 

$3. Không bị trọng nghiệp quả khứ. 

Nghĩa là, người tụng phải lắng lòng, biết mình đang tụng cái gì, kinh Thất Giác 
Chị, Kinh Từ Bi, hay 38 Pháp An Lành, không biệt P4] nhưng khi tụng thì cũng 
biệt mình đang tụng kinh gì, tụng với tâm không câu danh không câu lợi. Người 
nghe phải lăng tâm, không tham không sân không S1, phải nghe với tâm thiện, 
tâm lành. Người VN có từ gọi là “bệnh cán”. Bệnh có nhiêu thứ, bệnh do sinh 
hoạt ví dụ đi năng đi mưa đi sương thì trúng nắng trúng gió, trúng mưa, bệnh do 


ăn uống không cân thận, bệnh do tai nạn, bị sưng bị sốt..vv. Nói tôi mới nhớ, 
tháng này của tôi giống như là tháng căn tháng hiệp gì đó, “bao nhiêu đời máu lệ 


193 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


tràn đây khóe mắt, ngàn ấau thương xin đồ hết về chùa ”, tôi đụng đâu đỗ máu 
đó, móng tay thì dập. Khiêng cái tủ dập tím ngón tay, đời cái bàn cũng dập, dập 
rồi sưng, sưng rồi sốt, bây giờ thì sắp qua cơn mê rồi. 


Ác Ma muốn phá Đức Phật và đã phá thành công, không ai cúng dường øì hết. 
Trong chánh tạng nói Ngài đi về với cái bát sạch, nhưng trong Chú giải thì nói có 
người cúng bánh cho Ngài. Ác Ma hỏi chọc tức: Không ai cúng dường cho ngài 
hết hay sao? 


Đức Phật trả lời, (chỗ này Sư Trưởng thi hóa câu trả lời, bản dịch của HT Minh 
Châu mà tôi rât thích): 
Hóa duyên phán sự phải hành 
Dù không vật thực tâm lành vẫn vui 
Pháp hỷ thiên định có rồi 

Tám an lạc như trời Phạm thiên 

Chú giải nói thêm một đoạn nữa, khi đó Ác Ma nói dôi: Thôi bây giờ ngài quay 
ôm bát trở vô đi thì con sẽ khiên người ta cúng dường cho ngài. 

Trong Chú giải có đặt câu hỏi: Thể Tôn trước khi ấi bát có biết hôm nay mình sẽ 
bị phá như vậy hay không? 

Chú giải trả lời là không; bởi vì Đức Thế Tôn nói riêng và chư Phật nói chung 
không bao giờ có suy nghĩ răng: 7a sẽ đi chỗ này đề nhận được cái này, ta sẽ đi 
chỗ kia để được nhận cái kia. Dù là nhất thiết trí nhưng cái gì Ngài không nghĩ 


tới thì Ngài không biết. Bữa đó Ngài không nghĩ, chỉ đến giờ là Ngài ôm bát đi 
thôi. 


Trong Chú giải nói rằng, giả dụ (supposed), nếu Đức Thế Tôn có ôm bát quay trở 
lại, thì Ác Ma sẽ tiếp tục phá lần nữa và lần này thì Ác Ma sẽ bị mạng chung tại 
chỗ chết tức khắc, vì vậy chỉ đi một lần thôi. Chư Phật không đi bát hai lần trong 
một ngày. 


NGƯỜI NÔNG PHU (Kassakasutta) 


Những bài kinh về sau của chương Ác Ma này chúng ta sẽ nhận ra một điều thú 
vị, Ac Ma là một bậc đại trí tuệ, mà chỉ có tánh cà chớn thôi, lại thâm hiệu Phật 


194 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


pháp, trí tuệ sắc bén, sâu rộng, chỉ có nghịch ngợm thích làm bậy, y như bác sĩ 
mà thích hút thuốc, uống rượu. Trong đại chúng tăng ni Phật tử mình loại này 
nhiều lắm, tin Phật nhưng trời ơi vẫn cứ trời ơi, giang sơn dễ đổi tính nết khó dời. 
Ác Ma ghê gớm lắm, ông giả làm người nông dân đến gặp Đức Phật và nói đi 
kiếm bò rồi hỏi Ngài có thấy bò hay không. Đức Phật biết người nông phu đó là 
ai nên hỏi: Ông đi kiếm bò, mà “bò” theo dụng ý của ông là cái gì. Thế là sau đó 
Ác Ma đối đáp với Đức Phật. 


“-- Này Sa-môn, mốt là của fq, sắc là của ta, thức xứ do mắt xúc chạm là của fa. 
Này Sa-môn, Ngài có thê đi đâu đê thoát khỏi ta? 


Này Sa-môn, tại là của ta, tiếng là của ta... Này Sa-môn, mi là của ta, hương là 
của ta... Này Sa-môn, lưỡi là của ta, vị là của ta... Này Sa-môn, thán là của fa, 
xúc là của ta... Này Sa-môn, ý là của ta, pháp là của ta, thức xứ do ý xúc chạm là 
của ta. Này Sa-môn, Ngài có thể đi đâu đề thoát khỏi ta không? 


12 


Sẵn đây nói luôn, sao trong kinh cứ nói nhiêu về mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sắc, 
thính, khí, vị, xúc như vậy? 


Lắng tâm một chút chúng ta sẽ thấy toàn bộ thế giới này chỉ năm trong con số 6 
này thôi, tức là nằm trong những øì mình thấy, nghe, ngửi, nễm, đụng và SUY 
nghĩ, không có trường hợp khác. Dù là văn hóa, tôn giáo, chính trị, xã hội, triết 
học... đều nằm lọt trong con số 6 này. Dù là ăn uống, bịnh hoạn, thuốc men, xe 
cộ, phỉ thuyền, hỏa tiễn tình yêu nam nữ, từ viện bảo tàng ra tới nhà hát, nhà 
hàng, nghĩa trang, sông biến, ... đều nằm gọn trong con số 6 này. Cho nên thế 
giới này có 6 cánh cửa để chúng ta nhận biết về nó, có lúc chúng ta nhận biết qua 
mắt, có lúc chúng ta nhận biết thế giới này qua tai, mũi, lưỡi, thân. Nhiều khi 
người ta nói mắt tai mũi lưỡi theo nghĩa bóng, kiểu như “đàn bà yêu bằng lỗ tai, 
đàn ông yêu bằng con mắt”. Ngày xưa còn bé tôi không hiểu, sau này hiểu thây 
đúng, thế giới này mỗi người có cách đến khác nhau. Nhiều khi đàn bà có thê 
chấp nhận một người đàn ông chẳng ra cái gì miễn là người đó biết hót, biết ru 
cho nó mùi. Đàn ông thì làm gì làm, ngó được thì mới thương, chớ nhìn mà 
không được rồi thì đù cho trí thức cỡ nào mây chàng cũng không phát bồ đề tâm 
được. Mỗi người có một cách cảm nhận thế giới, có con đường đến với thế giới 
này. Đây là lý do tại sao trong kinh cứ nhắc đi nhắc lại hoài 6 cửa, bởi đây chính 
là điện mạo, dung nhan của thế giới này. Cái biết của mình có ba: fưởng, thức, trí. 
. Cái biết bằng tưởng là ví dụ như mình biết đó là thằng Tèo không phải thằng 


195 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Tý, là hình vuông không phải hình tròn, màu tím không phải màu xanh v.v... cái 
biết dựa trên hồi ức kinh nghiệm tích lũy. là ví dụ như mình biết đó là thằng Tèo 
không phải thằng Tý, là hình vuông không phải hình tròn, màu tím không phải 
màu xanh v.v... cái biết dựa trên hồi ức kinh nghiệm tích lũy. Cái biết bằng thức 
là cái biết trực quan, trực tiếp của các giác quan, theo A-tỳ-đàm, con mắt của 
mình chỉ làm một việc chụp hình còn đánh giá là qua tiễn trình khác, gọi là 
process of mind (ciavirhi). Tình thần hay tâm lý của một người là sự ghép nối 
của vô số sát na tâm. Một thời gian nháy mắt hay khảy móng tay đủ cho hàng 
triệu sát na tâm xuất hiện. Cái nhìn chỉ là chụp hình thôi, còn biết đó là gì thì 
thuộc về tâm. Tâm có hai cách biết: biết bằng tưởng (hồi ức, kinh nghiệm cũ), 
biết bằng trí. ). Tinh thần hay tâm lý của một người là sự ghép nối của vô số sát 
na tâm. Một thời gian nháy mắt hay khảy móng tay đủ cho hàng triệu sát na tâm 
xuất hiện. Cái nhìn chỉ là chụp hình thôi, còn biết đó là gì thì thuộc về tâm. Tâm 
có hai cách biết: biết bằng tưởng (hồi ức, kinh nghiệm cũ), biết băng trí. Biết 
bằng trí nghĩa là biết đây là tốt là xấu, biết đây là thiện hay là ác, biết đây là 
chuyện nên làm hay không nên làm. nghĩa là biết đây là tốt là xấu, biết đây là 
thiện hay là ác, biết đây là chuyện nên làm hay không nên làm. Biết bằng hồi ức, 
ví dụ như khi đi học mình lấy bằng tiến sĩ thì toàn bộ cái biết của một tiến sĩ chỉ 
là cái biết của tưởng. Hồi ức, nhớ này nhớ kia, linh tính, giác quan thứ sáu gì 

đó.... đều năm trong con số 6 này. 99.9% nhân loại sống bằng tưởng. Ví dụ, hồi 
nhỏ mình không biết đó là cái tô, nhưng nhờ ba má gọi thì mình biết đó là cái tô, 
cái nhỏ hơn gọi là chén, cái biết đó là tưởng. Lớn lên đi học tiếng Tàu, tiếng 
Nhật, tiếng Anh, biết lái xe, biết sử dụng phấn son, biết mua tủ bàn giường ghé, 
biết thời gian, biết yêu đương hò hẹn... tất cả là tưởng. 


Có vô số những điều hôm nay ta biết được ta tưởng nó ghê gớm lắm, nhưng có 
ngờ đâu răng ở một thời điểm khác, không gian, thời gian khác thì cái biết đó 
không có giá trị. Ví dụ xưa ở Tàu một người phụ nữ muốn tô son thì lây phần đỏ 
bôi lên tờ giây, rồi muốn môi đỏ thì bập môi vào tờ giấy đó. Bôi lên rôi thì không 
dám ăn gì hết sợ trôi. Còn son đắt tiền bây giờ thì ăn sập nôi sập tiệm mà son 
không phai, kiss nhau từ sáng đến chiều mà phân không tan, không mất, như vậy 
kiến thức về mỹ phẩm của Tàu giờ hết giá trị rôi. Lôi nhớ một thời ở chùa VN, 
mây cụ ăn trầu .uông nước cái ly dính trầu thì tôi ớn muốn chết, tôi ở hải ngoại tôi 
thây mây cô uống xong cái ly mà tôi thấy VỆ, son nằm trên cái ly, chén trà tôi 
muôn khóc luôn. Tôi ngửa mặt lên trời cao nếu Chúa trời có linh khiến làm sao 
mà người ta làm son đừng để lại vết, ớn quá, tương truyền rằng sau này người ta 
đã khắc phục được chuyện đó. Cho nên cái biết của mình, mình cứ tưởng là nó 


196 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


hay lăm thật ra có những cái biết cần phải thay đổi theo thời gian. Phúc thay cho 
kẻ nào thấy được cái hữu hạn và tương đối của những øì mình đang sở hữu và bất 
hạnh thay cho kẻ nào suốt một đời khư khư ôm lấy một học thuyết, một chủ 
nghĩa, một chính sách, một đường lối mà cho rằng đây là chân lý tuyệt đối, là 
“sông có thê cạn núi có thể mòn song chân lý đó không bao giờ thay đổi” thì như 
vậy là chết rồi. Dòng đời luôn luôn thay đồi, luôn luôn trôi chảy về phía trước, tất 
cả mọi giải pháp chỉ là tạm thời dầu đó là giải pháp chính trị, văn hóa, tôn giáo. 
Chúng ta hoàn toàn có thê tin rằng nếu Đức Thế Tôn trụ thế thêm vài trăm năm 
nữa thì Đức Thế Tôn có vô vàn phương tiện, vô vàn những cách nói khác nhau 
về giáo lý cứu khổ chớ không phải chỉ bộ Tam tạng mà mình thấy bây giờ đâu. 
Ngay trong chuyện nấu ăn của mấy bà nội trợ, thật ra mình tưởng ghê gớm lắm 
nhưng cũng chỉ chừng đó nguyên liệu trộn tới trộn lui, cái mặn ít, cái mặn nhiều, 
cái nước ít, cái nước nhiều, cái kho cái xào rồi mình đối tên thôi. Đời sống luôn 
luôn thay đổi, và là một dòng chảy luôn biến tướng. Tất cả những biện pháp chỉ 
là giải pháp mang tính nhất thời, không có gì bậy bạ cho bằng cứ khư khư ôm 
chặt cái gì đó giông như câu chuyện thanh gươm rớt xuống sông mà đánh dấu nơi 
mạn thuyền. Thuyền cứ đi, sông cứ chảy mà cứ căn cứ vào vết khắc trên thuyền 
đề tìm thanh gươm. 


Sáu căn là 6 cửa ngõ đề chúng ta nhận thức thế giới và không có kiểu nhận thức 
nào được xem là tuyệt đôi hệt. Trong A-tỳ-đàm giải thích răng, có 3 trường hợp 
sở hữu các căn: 


1. Có đủ 6 căn. (có đủ mắt, tai, mũi lưỡi, thân, ý). 
2. Thiếu do nghiệp xấu(những người không đủ 6 căn). 


3. Không có do không cần. Phạm thiên hữu sắc chỉ có 3 căn là nhãn, nhĩ và ý căn. 
Họ chỉ có khả năng nghe, nhìn. Nói vậy không có nghĩa là mặt họ như tắm ván 
ép; họ y như mình, đẹp hơn mình, trong kinh nói hình dáng của họ là chuẩn của 
nam giới. Hình dáng đẹp của Đức Phật theo kinh nói là giống hình dáng của 
Phạm Thiên. Âm thanh của Đức Phật hay giống như tiếng Phạm âm 
(brahưnassara), giỗng như tiếng chim Ca Lăng Tần già (karavika), khi con chim 
này hót lên thì các con thú lớn quên săn môi, thú nhỏ quên sợ hãi trốn chạy. 
Phạm thiên không cần ngửi mùi, không cần nếm nhưng thân thể họ phải trọn vẹn 
đầy đủ, ngoại hình của họ vẫn tuyệt đẹp, chỉ không có các khứu giác, VỊ giác, và 
xúc giác. Khi các vị bị nghẹt mũi tôi nhìn vẫn thấy các vị bình thường nhưng chỉ 
bản thân các vị thấy cái mũi mình không xài nữa. Cðõi Phạm Thiên không có giới 


197 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


tính nam nữ, nhưng tất cả đều có hình đáng nam nhân. Ngoại hình họ tuyệt đẹp, 
thiên hạ đệ nhất mỹ nam, họ đã ly dục nên không còn nhu câu nếm, ngửi. XÚC 
chạm. Họ còn mắt tai để nghe pháp và tu thiền, xuống hầu Phật, trao đổi với 
nhau, chưa lìa bỏ tham ái đối với sắc pháp nên còn hai cái tối thiêu. 


THÓNG TRỊ (Rajjasutta) 


Có một lần Đức Thế Tôn suy nghĩ thế giới này toàn hôn quân bạo chúa ngôi trên, 
đè đầu đè cổ người ta. Ngài nghĩ có cách nào đó để cho người ta làm vua mà 
không ác với người dưới hay không. Ngài không nghĩ cho Ngài mà nghĩ cho 
người khác, Ngài nghĩ rất là nhanh chớ không phải như mình trầm tư cả ngày. Ác 
Ma mừng lắm, Ác Ma thấy suy nghĩ hơi có vẻ phàm tục và đây là cơ hội quá tốt 
nên lập tức xuất hiện xúi Thế Tôn làm vua liền: Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy làm 
vua ẩi, Thế Tôn mà muốn cái gì cũng được hết. Đức Phật trả lời: Ta nghĩ vì lòng 
đại bi thôi chớ một người như ta thì làm gì có chuyện muốn cái này muốn cải kia. 


Bồ tát Tất Đạt trước khi thành Phật đã có khả năng đắc Phi Tưởng Phi Phi 
Tưởng. Muốn đắc tầng thấp nhất, sơ thiền, là đương sự phải ly dục, không còn bị 
sắc đẹp, tiếng hay, vị ngon, mùi thơm cám dỗ nữa, đó là tầng thiền xoàng nhất, 
vậy mà đương sự phải ly dục nói gì các tầng cao hơn, nên ngay khi chưa thành 
Phật, Bồ tát Tất Đạt nếu muốn thì từ trần ngài sẽ sanh vào cõi Phi Tưởng Phi Phi 
Tưởng. Ở đó, với tâm tình của một người đặc thiền Vô sắc nhìn những Ác Ma 
thiên tử, Đề Thích giống như mình nhìn mấy con chuột chù, khi, dơi vậy (gớm 
muốn chết). Trong Chú giải nói rõ, cách yêu đương nam nữ ở các cõi trời Dục 
Thiên đã khác nhau rồi, cõi Đao Lợi, cõi Tứ Thiên Vương nam nữ sinh hoạt tình 
cảm như cõi người; cõi Dạ Ma chỉ ôm nhau rồi buông, cõi Đâu Suất chỉ nắm tay 
nhau là xong, ở cõi Hóa Lạc Thiên thì cười với nhau là xong, cõi Tha Hóa Tự Tại 
chỉ nhìn nhau bằng tâm ái nhiễm là xong, không cười với nhau vì cười cũng là 
quá thô thiên trần tục. Quí vị tưởng tượng đi, đã đạt đến mức như vậy thì nhìn 
mình ở dưới đây sẽ thấy tầm thường, trần trụi, chật hẹp, dơ bân cỡ nào. Vì vậy 
khi Ác Ma nói Ngài làm vua thì đối với Ngài không là gì cả, cái tầm của Ngài đã 
đi xa biền biệt sơn khê rồi. 


ĐA SỐ (Sambahulasutta) 

Một tỳ kheo đến thưa với Đức Phật: Chúng tôi đang ngôi hành thiền với nhau tự 
nhiên có ông Bà-la-môn già tới nói tu làm chi, hưởng đời cho đã. Đức Phật nói: 
Không phải ông Bà-la-môn nào hệt, đó là Ac Ma. 


198 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


SAMIDDHI (Samiddhisutta) 


Bài kinh Samiddhi cũng vậy, ngài Samiddhi đang ngồi thiền trong rừng, Ác Ma 
xuống phá nhưng chắng được gì cuối cùng cũng bỏ đi. 


GODHIKA (Godhikasutta) 


Theo Chú giải, Godhika là vị tỳ kheo bị trọng bịnh, bịnh nặng quá nên mới nghĩ 
bây giờ sông làm gì nữa, nên vị này quyêt định tự sát. VỊ này tu hành rât đàng 
hoàng tinh tân nhưng giờ bị đau đớn quá sức. 


3) Rồi Tôn giả Godhika sông không phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh cân, chứng được 
nhứt thời tâm giải thoát. Rôi Tôn giả Godhika lại thôi thât nhât thời tâm giải 
thoát ây.” 


Trong đây có chữ “thời giải thoát” (samayikam cefovimuii), chỉ cho thiên Chỉ. 
Ngài Godhika tu tập Chỉ Quán song tu, riêng thiền Chỉ có rồi mất, có rồi mất, 
mây lần như vậy, ngay lúc đó ngài bị trọng bịnh. Vì vậy ngài suy nghĩ thế này: 
Thiền ta có không khó nhưng ta giữ không dễ, bây giờ ta ráng tranh thủ làm sao 
mà trước khi ta chết ta giữ được cái thiền, lúc chứng thiền thì ta tự sát, tôi thiểu 
cũng về được cõi Phạm Thiên, ngài đã tính như vậy. 


'Aparihimajhäna `: “thiền chưa bị mất 
Parthmajhand :: “thiền bị hoại mất” 


Có những hành giả đắc cho nhiều nhưng khi chết thì chết băng tâm trạng của 
người 'parihìnajhàna,thiền đã bị hoại, ví dụ Đề Bà Đạt Đa. Có người thì vẫn giữ 
nguyên khi chết như là ông Asita Devila (A-Tư-Đà), Alãra Kalama (người dạy 
Bồ tát Tất Đạt đắc Vô sở hữu xứ), ông Uddaka Rãmaputta. (người dạy Bồ tát Tất 
Đạt đắc Phi Tưởng Phi Phi Tưởng), ba vị này giữ được thiền cho đến lúc chết nên 
Alãra sinh vào cõi Vô sở hữu xứ, hai người còn lại sinh về cõi Phi Tưởng Phi Phi 
Tưởng, họ sẽ sống trên đó suốt 84 ngàn đại kiếp. 


Godhika tính toán sẽ tự sát ngay khi đắc thiền đề về cõi Phạm Thiên, để chết 
ngay khi thiền không bị mất, khi đó thì sinh thú bảo đảm ứubaddhagari), không 
bị đọa. (Sinh thú: chỗ tái sanh) Những người như mình thì sinh /hứ bấp bênh 
(anibaddhagari), chết rồi không biết đi về đâu. Lúc đó Ác Ma quan sát nội tâm 
của Godhika và suy nghĩ thế này (càng đọc về sau càng thấy Ác Ma ghê gớm, nội 
công thâm hậu, nghiêng trời cái thế): Nếu công phu của ông Godhika thế này 


199 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


ráng tu tập chút nữa thì sẽ đắc A-la-hán, không quấy rồi ông lúc này thì ông sẽ 
đắc, đó là điều không nên xảy ra, giờ phải làm sao cản ông ta. Ác Ma biết nếu ra 
tay thì chưa đủ sức ngăn cản (pafibäheri) nhưng có một người có thể ngăn cản 
được là sư phụ của ông. Thế là Ác Ma tìm đến Đức Phật nói: Đệ Øử của n oài bây 
giờ tu hành ngon lành, không đắc gì hết mà còn muốn tự sát để tiếng lại. Lúc đó 
Đức Phật biết hết, ngài biết khi Ác Ma báo thì ngài Godhika đã dùng dao cắt 
họng (galanahi, larynX). 


'Gala ` “cô họng”, throat; 
'øa//aíi: “gầm", “trông”, “roar”; 


“øira : ca hát; “Gilafi ` nuốt, swallow. (Ca hát hay nuốt đều sử dụng cô, những 
chữ này có vẻ quan hệ với nhau) 

Theo luật, chữ “r” và “T” thỉnh thoảng là một. Chữ “v” và “b” cũng vậy. 

Sau khi ngài Godhika cắt cô họng thì ngài y cứ trên nền tảng nội tâm lúc đó, ngài 
quan sát cái khổ của ngài lúc đó từ thiền Chỉ, quan sát nội tâm băng trí tuệ thiền 
Quán và ngài đắc quả A-la-hán. Trường hợp đó thuật ngữ chuyên môn theo A-tỳ- 
đàm gọi là Sau khi ngài Godhika cắt cổ họng thì ngài y cứ trên nền tảng nội tâm 
lúc đó, ngài quan sát cái khô của ngài lúc đó từ thiền Chỉ, quan sát nội tâm bằng 
trí tuệ thiền Quán và ngài đắc quả A-la-hán. Trường hợp đó thuật ngữ chuyên 
môn theo A-ty-đàm gọi là “đặc đạo chí mạng ” (samasis!). “Sama : cùng lúc, 
đồng thời, spontaneous; “s77”: cái đầu, head. 


Đắc đạo chí mạng 


Nghĩa là việc đắc đạo được kết thúc cùng lúc với chuyện gì đó gọi là đắc đạo tột 
mạng, đặc đạo chí mạng (samasIs1) 


Có ba trường hợp Có ba trường hợp sa/nasisa: 

- riyäpathasamasisr: vừa kết thúc một động tác thì cũng cùng lúc chứng đạo 
- roøasamasisr: khi bệnh hết thì cũng vừa chứng đạo 

- jwifasamasisr: chứng đạo trong lúc tắt thở. 


Trong kinh nói trường hợp như ngài Änanda, tọa thiền rồi kinh hành, suốt đêm 
ngài đi thiên hành, đi tới đi lui, sau đó ngài ngôi, ngôi rôi đi, đi rôi ngôi, mệt mỏi 


200 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


lắm. Tới gần sáng, thấy quá sức rồi ngài nằm nghỉ, trong kinh nói ngài vừa 
nghiêng người xuống trong chánh niệm thì ngài chứng quả A-la-hán. Ngài là 
hành giả 24/24. trong thiền đường hay ngoài thiền đường giống nhau, chớ không 
phải kiểu buổi sáng ngôi với đại chúng 8-10 giờ sáng, giải lao ăn cơm xong hai 
giờ lên ngồi tiếp đến 6 giờ chiều, rồi ra khỏi thiền thất tận hưởng hương đồng gió 
nội. Trong kinh nói trường hợp như ngài Änanda, tọa thiền rồi kinh hành, suốt 
đêm ngài đi thiền hành, đi tới đi lui, sau đó ngài ngồi, ngồi rồi đi, đi rồi ngồi, mệt 
mỏi lắm. Tới gần sáng, thấy quá sức rồi ngài nằm nghỉ, trong kinh nói ngài vừa 
nghiêng người xuống trong chánh niệm thì ngài chứng quả A-la-hán. Ngài là 
hành giả 24/24. trong thiền đường hay ngoài thiền đường giống nhau, chớ không 
phải kiểu buổi sáng ngồi với đại chúng 8-10 giờ sáng, giải lao ăn cơm xong hai 
giờ lên ngồi tiếp đến 6 giờ chiều, rồi ra khỏi thiền thất tận hưởng hương đồng gió 
nội. Hành giả bậc thượng là trước mặt đại chúng hay về phòng riêng một mình, 
giống nhau, đi ăn hay đi restroom giống nhau, tắm rửa hay đánh răng súc miệng 
giống nhau, bất cứ ở đâu cũng luôn luôn chánh niệm. trừ lúc ngủ thôi. Buổi Sáng 
mà bàn chân chạm mặt đất là chánh niệm suốt cho đến khi nào chìm vào giắc 
ngủ. Toàn tâm toàn ý dồn hết mọi thứ cho một việc duy nhất: chánh niệm. là 
trước mặt đại chúng hay về phòng riêng một mình, giỗng nhau, đi ăn hay đi 
restroom giống nhau, tăm rửa hay đánh răng súc miệng giống nhau, bất cứ ở đâu 
cũng luôn luôn chánh niệm, trừ lúc ngủ thôi. Buổi sáng mà bàn chân chạm mặt 
đất là chánh niệm suốt cho đến khi nào chìm vào giấc ngủ. Toàn tâm toàn ý dồn 
hết mọi thứ cho một việc duy nhất: chánh niệm. Hành giả bậc trung là ngoài giờ 
hành thiền ra thì làm toản việc hữu ích: tụng kinh, thuyết pháp, quét dọn vệ sinh, 
những sinh hoạt hoàn toàn vô hại, hỗ trợ cho tu tập. là ngoài giờ hành thiền ra thì 
làm toàn việc hữu ích: tụng kinh, thuyết pháp, quét dọn vệ sinh, những sinh hoạt 
hoàn toàn vô hại, hỗ trợ cho tu tập. #ành giả bậc hạ là hành giả theo đồng hồ, vô 
trong thiền đường trước mặt mọi người thì chánh niệm thắng lưng lim dim còn 
bước ra khỏi thì đi chợ, sọi phone, lên thư viện đọc sách, hoặc tán gẫu, chiều đến 
giờ thì vào ngồi tiếp, kiểu như tu hành có giờ, giờ theo Phật, giờ theo ma. 


Hành giả bậc thượng là người có thê chứng - jyapafhasamasisr: vừa kết thúc 
một oaI nghi, một động tác thì cũng cùng lúc chứng quả. Rogasamasisr: theo dõi 
một chứng bệnh nào đó khi bệnh hết thì phiền não cũng tan theo. .J7Wi/4sanss1s1: 
(ngài Tịnh Sự dịch là đắc đạo tột mạng nhưng tôi thấy hơi lạ với người Việt nên 
sửa lại “chí mạng”). Năm ngoái năm nay tôi in hai cuỗn A-ty-đảm, tôi có làm thử 
một đề nghị là trong đó có những chữ tôi dịch mới đi nhưng tôi vần trân trọng đề 
chữ Pãli bên cạnh và nếu cần cũng kèm một thời thưa rất lễ phép đó là vì sao tôi 


201 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


đê nghị chữ này, chớ không phải người xưa đi làm sao người sau đi như vậy 
không có một sự nhìn lại thì cũng uông. Nêu thê hệ trước mình mà cũng ù lì như 
vậy thì cũng nản lăm, thê giới luôn luôn đi tới mà. 


Ông Godhika sau khi cắt cô họng rồi thì lấy nỗi đau đó làm đề mục. Trong kinh 
nói do nghiệp quá khứ, nghiệp tự sát nhiêu đời chớ không phải một kiệp nên bây 
giờ sinh ra thích nghĩ đên chuyện giải quyết băng cách đó. 


Tự sát do hai nhân 


Tự sát do hai nhân: thói quen, cộng với nghiệp sát. Nếu chỉ có nghiệp sát thì chỉ 
yếu thọ và bịnh hoạn, nhưng cộng với thói quen nhiều kiếp thích giải quyết vấn 
đề bằng cách / kết trúc. Có nhiều người giận là thích làm khổ người khác, xô 
bàn đập ghế, mắng chó chửi mèo, có người thì họ không có khuynh hướng bạo 
lực nhưng giải quyết bằng cách tự bạc đãi. 


Hai cách giải tỏa ân ức: bạo lực trên người khác và tự bạc đãi bản thân. 


Tôi có biết một cô Phật tử, mỗi lần giận là làm bếp rất nguy hiểm, cổ cầm con 
dao bắm mạnh vào cái lưỡi cho chảy máu cho chông cô can, con cô can; hoặc øõ 
đầu vô tường, chờ có ai ở đó mà thương mình đữ dẳn thấy thì mới làm như vậy. 
Có người trút giận bằng cách bạo lực với người khác. Đây là một khuynh hướng 
tâm lý, theo trong kinh nói cái gì trên đời này cũng do thói quen, (thường cận y), 
cái gì xuất hiện quá hai lần thì dễ thành thường cận y. Tây có câu: Đừng coi nhẹ 
suy nghĩ thoáng qua trong ‹ đâu, lặp lại nhiêu lần thì sẽ thành hành động; hành 
động lặp đi lặp lại nhiễu lân sẽ biến thành thói quen, và thói quen thì trở thành số 
mệnh, định phận của chúng ta. Nếu mình là hành giả Tứ Niệm Xứ, có học A-tỳ- 
đàm thì phải nhớ khi có một suy nghĩ nào thoáng qua, một mình mình, mình 
cũng phải tự nói: Bậy nghen, cái đó làm hại người nghen! Chăng hạn mình giận 
ai đó quá định viết email chửi, nễu mình hành động, người ta phản ứng lại thì 
chuyện sẽ dây dưa biết chừng nào cho hết, vì vậy nếu kiềm chế được thì nên 
kiềm. Tôi chọn cho mình pháp môn tự kỷ ám thị, lòng tôi thật sự chưa tới cảnh 
giới đó nhưng tôi tự ép tôi. Câu thần chú là “rước sau mình cũng chết 

nehen ”,nhớ câu này có cái lợi ghê gớm lắm. Dù trong lòng mình không muốn 
nghĩ như vậy nhưng kệ, cứ ép, lâu ngày sẽ quen. Ai hỏi kiếp này mong đắc chứng 
øì thì tôi nói chỉ mong là bớt sợ chết, và chúng chửi thì bớt giận là mừng lắm rồi 
và trước giờ chết thì chết chán chớ đừng chết sợ. Ráng suy tư sống như thế nào 
đó đề mình chết chán chứ đừng chết sợ. Chết chán nghĩa là hết tha thiết gì rồi, tốt 
hơn là chết sợ, chết sợ là chết còn tiếc nuối. Krishnamurti nói: “Cái chế không 


202 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


đáng sợ bằn Ơ Sự SỢ chết ”. Và một câu nữa của tổng thống Mỹ Theodore 
Roosevelt “ Không có gì đáng sợ bằng chính lòng sợ hãi ”. Vì vậy, mình phải tâm 
niệm một điều: Tôi phải ra đi băng sự nhàm chán chứ không phải băng sự sợ hãi. 
Nếu các vị là người chí thân chí ái của tôi, mà tôi nhìn các vị run bắn người tái 
mét, năm chặt tay tôi đỗ mô hôi lạnh mà kêu tôi cứu thì tôi thấy không xong tồi, 
dầu đó là mẹ ruột của tôi mà tôi thấy bả mất kiểu đó chắc là lòng tôi không yên. 
Cái tôi muốn là quí vị ra đi trong sự thanh thản. Mình phải thấy đã đến lúc bỏ 
món đồ cũ xài đồ mới, bây giờ mình đang trên đường ra phi trường, bay về 
phương trời mình muốn, mình sẽ có nhà mới, có một bối cảnh mới, có bè bạn 
láng giêng mới, có đời sông mới vui vẻ hơn, đẹp đề hơn, phải có niềm tin như 
vậy, đề củng có niềm tin đó thì mỗi ngày mình phải sống nhẹ hơn, tốt hơn. Nước 
có ba thê đặc, lỏng, khí; nước ở thê lỏng luôn luôn tìm chỗ thấp chuI xuống, nước 
ở thể khí luôn có khuynh hướng tự bốc lên cao. Khi mình sống bằng tâm hồn nhẹ 
nhàng, hơi thở mình vừa dứt thì mình bốc hơi; còn sống tiểu tâm, ích kỷ, nhỏ 
mọn, tham lam thì tâm nặng lắm, giống nước ở thê lỏng, kiếm chỗ thấp chui 
xuống. Một làn khói thuốc cũng bốc lên, nồi nước sôi mà hở nắp thì nước bay lên 
trên. Hãy biến tâm mình nhẹ nhàng thành nước ở thể khí chớ đừng thành thê 
lỏng, không cần tụng niệm gì cũng bốc lên trên. Tu học càng nhiều thì càng tốt 
nhưng phải nhớ chừng chừng những cái căn bản nhất đó đề đối diện với một 
ngày mai không lẫy gì sáng sủa vì chúng ta đù muốn dù không thì cũng đang già 
mà. 


BẢY NĂM (Sattavassãnubandhasutta) 


Ác Ma có nhìn nhận rằng đã theo dõi Thế Tôn suốt nhiều năm nhiều tháng nhưng 
không thây lôi lâm của Thê Tôn. 


CON GÁI CỦA MA VƯƠNG (MãradhTtusutta) 


Chúng ta phải ghi nhận một điều là ba nàng này xuất hiện trước Đức Phật sau khi 
Ngài thành đạo. Trong khi đó những người Phật tử VN thì đọc tùm lum mà sợ 
kinh cắn không dám nghiên cứu, ai viết gì đọc cái đó. Chẳng hạn như đến bây gIỜ 
mà còn vô số người VN tin rằng thái tử Tất Đạt xuất gia năm 19 tuổi, không biết 
lấy vợ hồi nảo nữa, trụ thế 49 năm, tọa thiền 49 ngày trước khi thành đạo, đây là 
những con SỐ không thể nào tào lao hơn được! Bởi vì theo lịch sử Đức Phật, Bồ 
tát Tất Đạt năm 16 tuổi lập gia đình. Hăm chín tuổi có đứa con đầu lòng, một 
ngày trước khi xuất gia. Ngài đi tu 6 năm, thành đạo năm 35 tuổi, trụ thế 45 năm 
nữa là 80 tuổi. Bên Tàu chế làm sao mà thành xuất gia năm 19 tuổi, trụ thế 49 


203 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


năm, tọa thiền 49 ngày trước khi thành đạo. Bên kinh điển Pã|i thì con số 49 ngày 
này là sau khi thành đạo. Sau khi thành Phật Ngài không ăn uống suốt bảy tuần 
lễ, có lúc Ngài ngồi ở gốc cây, có lúc Ngài đi, suốt bảy tuần lễ như vậy. 99.9% 
người Việt Nam biết đạo sơ sơ mở miệng ra là cứ nói ngôi thiền 49 ngày thành 
đạo. Người Việt mình bị lời nguyễn của tụi Chân Lạp khi diệt chủng họ là sau 
này về tôn giáo và chính trị thì người VN mình sẽ dốt nhất hành tinh. Lịch sử 
chứng minh, người VN thông minh học giỏi vô cùng nhưng đụng đến tôn giáo và 
chính trị thì chỉ là những kẻ nô lệ và là con chuột bạch cho thiên hạ mà thôi. 
Người VN có một tỷ người thông minh vô cùng nhưng đặc biệt đừng bao giờ có 
cao vọng đụng chạm đến tôn giáo và chính trị, nghĩa là thà cứ dốt đặc đi, đụng vô 
là làm tầm bậy. Trong khi người ta có biết bao nhiêu vị giáo chủ: Osho, 
Krisnamurti, còn mình thì sáng tác mấy cái đạo địa phương lạ lắm không giống 
ai. Kinh điển Phật pháp có sẵn không chịu tu, cứ chế ra nửa Tây nửa Tàu không 
giống ai. Nghe tôi nói vậy các vị có thể nghĩ là tôi bài xích, bây giờ có internet có 
Google đề quí vị kiếm chứng mà, hờn giận nhau làm chi. Có chỗ nói ba cô con 
gái của Ma Vương xuất hiện trước khi Ngài thành Phật, đó là sai. Cha của ba cô 
này (Ma Vương) xuống phá Ngài lúc Ngài chưa thành Phật là đúng. Còn ba cô 
này xuất chiêu mỹ nhân kế là sau khi Ngài thành. Mỗi cô hóa hiện ra một cách, 
nhưng cuối cùng thấy không xong thì đi mất. Ba cô này là phước báu đầy mình 
chớ không phải tầm thường. Theo trong kinh chúng tôi được biết, các cõi Dục 
Thiên thấp thấp như cõi Tứ Thiên Vương, Đao Lợi, Dạ Ma có thể nhờ bồ thí trì 
giới lai rai mà lên được, nhưng từ Đâu Suất trở lên thì phải bát quan trai ngon 
lành. Bát quan trai mới được sanh về cõi Dục Thiên bởi vì người dục nhiều thì 
thiện tâm ít, thiện pháp yếu, người tu bát quan là người giảm dục, hơn nữa cõi 
càng cao thì đời sông của họ càng vi tế, nêu hưởng dục nhiều quá, lòng thô nặng, 
lên đó không nổi. Muốn sanh về trên đó thì lòng dục phải nhẹ mỏng, thiện tâm 
phải mạnh, càng vi tế, thiện càng nhiều chừng nảo, ác càng mỏng chừng nào, dục 
càng ít chừng nào thì cơ hội đi lên mới lớn. Tôi đã nói, trên cõi Tha Hóa Tự Tại, 
tiên nam tiên nữ chỉ nhìn nhau bằng tình cảm bên trong là xong, trong khi cõi Tứ 
Thiên Vương và Đao Lợi họ bày tỏ tình cảm như cõi Nhân Loại, cõi Dạ Ma ôm 
nhau, cõi Đâu Suất chỉ cầm tay nhau, cõi Hóa Lạc Thiên chỉ cười với nhau, cõi 
Tha Hóa Tự Tại thì không còn cười nữa, hễ còn cười là còn quá thô thiên, quá 
trần tục, “anh đi lộn chỗ rồi, ở đây chúng tôi không có nham nhở như vậy.. .”. 
Bởi vậy, phiền não càng mỏng thì cơ hội đi lên mới lớn. Trong đời sống của mình 
cũng vậy, kẻ nào phàm ăn tục uống, đời sống nặng nề hưởng thụ thì đầu óc khờ 
dữ lắm; bớt ăn bớt mặc, bớt dành thời giờ cho những chuyện ruồi bu thì cái đầu 


204 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


mới nhẹ nhàng. Có người hỏi triệt gia Socrate: Tại sao phụ nữ già trẻ đẹp xáu ai 
cũng coi nặng chuyện trang điêm ? 


Ông trả lời: Người ta không có nội dung thì người ta phải lo cái hình thức chứ 
sao. Khi mình không có nội dung thì tự nhiên mình nặng về hình thức. Tôi biết 
một số Phật tử nữ, tôi bực họ đến mức mà không thể nào đồng thuận với họ cái 
quan điểm về cái đẹp, bữa đi công chuyện về đói gần chết mà cô cứ sắp cái dĩa xà 
lách cho đẹp làm tôi muốn điên lên luôn. Năng về hình thức là quên đi cái nội 
dung, phải quan tâm cái gì mình cần và phân biệt cái gì mình thích. Bỏ đi những 
cái thừa đó là bí quyết điêu khắc của điêu khắc gia nổi tiếng Rodin, tu theo Phật 
là bỏ cái thừa. Cái gì làm khổ mình khổ người, không an lạc, thì phải bỏ. Có 
những người ra đường cứ mắt cả giờ đồng hồ phấn son áo quân cứ tưởng người 
ta nhìn mình, ai thèm nhìn làm chi, mình có phải là đẹp, tiếng tăm, lẫy lừng BỊ 
Cái túi xách mà tôi thương nhất là túi vải. Túi vải nón vải có bề gì mình lót ngôi, 
khi kẹt thì lau tay được, lại dễ giặt, tôi thích những món đồ nhiều trong một. Đối 
với tôi đẹp không phải là tiêu chí mà đa dụng là tiêu chí. Mai này bà con đi Miến 
Điện hành thiền sẽ nhớ da diết buồi nói chuyện sáng nay của tôi, khi đi xa trong 
điều kiện sông khó khăn chật hẹp như vậy bà con hãy nhớ lận theo những món 
nào thực sự cân thiết. Tôi đâu có giàu nhưng căn răng lận theo cái mền ni lông, 
rất mỏng nhưng nhét được trong túi áo, trùm bí hơi là ấm. Tôi có cái bếp cồn nhỏ 
xíu, đi đâu cứ ra tiệm thuốc Tây mua chai cồn, đêm lạnh thèm miếng nước nóng, 
miếng trà, miếng sữa, cứ cho chút cồn vào là có ngay bình nước nóng. Phải như 
vậy, đời sống phải thật tiện. Kẻ giàu nhất trên đời không phải là người cái gì cũng 
có, mà chính là kẻ có được cái gì cũng ok. Vì vậy Đức Phật dạy 
“santuffhiparamam dhanam ”, trì túc là tài sản tối thượng là chỗ đó. Khả năng 
thích nghi của mình chính là tài sản lớn nhất của một con người. Bây giờ chín 
rưỡi rồi, xin hẹn bà con mùa sau. 


205 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Bài giảng ngày 6-9-2014 CHƯƠNG 5. TƯƠNG ƯNG TỶ KHEO NI 
ALAVIKA (Alavikãsutta) 


Bữa nay mình học trọn một chương luôn Tỳ Kheo Ni. Chương này trong Chú 
giải không nói gì đặc biệt, bà con đọc chánh văn của kinh tạng tự hiểu không có 
gì khó. Toàn bộ nội dung của chương này nói một điều thôi: Ác Ma Thiên tử đã 
hiện xuống quấy tầy phá rối các vị tỷ kheo ni sống thiền tịnh độc cư một mình ở 
chỗ thanh văng. Từ chuyện này dẫn đến chuyện khác, đó là ở đời này mà mình có 
đi làm ăn cướp chắc chăn mình cũng có bạn, có chích hút, say sưa, trộm cướp lừa 
đảo, chắc chăn mình cũng có bạn, và đĩ nhiên trong thiên hạ cũng có vô số người 
chống đối thù ghét và pháp luật cũng trừng trị mình. Bên cạnh đó, ngược lại, 
mình tu hành đàng hoàng, có nhân cách có đạo đức, làm chuyện tốt đẹp cũng có 
người chống mình. Tôi muốn nhân chương này xin các vị lưu ý ý, đừng thắc mắc 
vì sao mình tu hành đàng hoàng mà đời trù dập bạc đãi làm khổ mình thế này. Hễ 
có mặt trong đời sống là chúng ta phải chấp nhận những khía cạnh tương phản. 
Nếu thằng ăn cướp mà có bạn được thì người hiền cũng có kẻ thù là chuyện tự 
nhiên. Ở đây người ta tu hành không chọc phá ai hết mà cũng có người ghét đó là 
chưa kế đến chuyện dòng chảy luân hồi sẽ xuôi theo ác pháp, bất thiện, xuôi theo 
bản năng phàm phu của chúng sanh. Trong khi mình tu hành là đi ngược lại hết, 
ngược nước, ngược gió, nên bị những thử thách, trở ngại, trở lực ngăn chặn thì là 
chuyện bình thường và cực kỳ dễ hiểu. Ngay cả chuyện tu hành thời buôi này, 
hoặc thời Đức Phật cũng vậy, khi mình kêu gọi người ta mê tín dị đoan, cúng bái, 
lừa đảo buôn thần bán thánh thì chắc chắn gặp phải vô số phản ứng chống đối từ 
thiên hạ nhưng cũng có một tỷ người ủng hộ mình. Nếu mình chủ trương tu hành 
giới luật thanh tịnh thiền định tinh tắn thì cũng có một tỷ người ủng hộ mình và 
một tỷ người chống đối mình. Mình ngồi yên không làm gì hết thì không thấy øì 
hết, chứ bung ra làm thì biết thân ngay, khởi xướng phong trào tu học đàng hoàng 
một chút thì bị chống phá đủ điều. Mở cái room hát karaoke thì nhiều người ủng 
hộ mình nhưng cũng nhiều người chống đối mình. 


Bài kinh đầu tiên là bài kinh ÄJavikã. Tỷ kheo ni ÄJavikã sau khi đi bát xong về 
tìm chỗ thiền định thì Ác Ma xuất hiện, nói một câu trớt quớt: Người ta tu hành 
mục đích đề giải thoát, nhưng nói thiệt cho bà biết, bà đừng buồn nghen, chuyện 
đó làm gì có mà hướng tới, sanh ra thì già bịnh chết, ai cũng vậy. Người tù cầu 
giải thoát thì mong ra khỏi tù, để tự do sung sướng, đó mới là lý tưởng của người 
tù. Còn ở đời, lý tưởng giải thoát là sao, tu hay không tu cũng giống nhau, tu cho 


206 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


lắm thì cũng giả chết, không tu cũng già chết, giải thoát hay xuất ly chỉ là chuyện 
tào lao, lừa đảo chớ làm øì có. 


Các vị trong room này là những người học Phật, tin Phật, nghe câu đó thì biết là 
câu tào lao. Nhưng quí vị hãy tưởng tượng nhiều lúc trong đời mình chỉ cần một 
câu nhẹ nhẹ vậy thôi cũng ảnh hưởng rất lớn đến nội tâm mình. Cho nên, câu đầu 
tiên trong kinh Kiết Tường 38 Pháp An Lành Đức Phật dạy lìa kẻ ác, gần người 
lành là vậy đó. Ngay bây giờ mình đang ngon lành mình thấy câu nói đó là xúi 
đại, nhưng lúc nào đó, cái tâm mình cũng giống như cơ thể VậY, CƠ thể lúc khỏe 
thì không sao hết, nhưng lúc yếu rồi thì một chút sương, một chút gió, một chút 
nắng, một chút đồ ăn bậy bạ, một chút sinh hoạt phi thời thì lập tức lăn ra bịnh 
liền. Nội tâm mình cũng vậy, có những lúc mình không chánh niệm thì không 
lường trước được đâu, có lúc những tác động từ người ngoài, từ một hình ảnh 
mình nhìn thấy, một câu nói mình nghe được, sẽ ảnh hưởng mình ghê gớm lắm. 
Một câu nói nhẹ nhàng thôi, ví dụ mình muốn dịch, muốn in kinh, có người cười 
mỉm, phán câu nhẹ nhàng: 7 mình tu học còn chưa xuế mà nói gì chuyện đi 
hoằng pháp, ai thật sự có lòng học đạo tự tìm đến hay hơn, mình in một núi kinh 
ai đọc, tốn tiễn tốn CÔng tốn thời gian, thời này có ai đọc đâu, muốn gì thì viết bỏ 
lên internet chớ mác gì đi in cho mệt. Họ phán một hai cầu đủ làm mình chùn 
lòng chớ không phải không, nhưng việc gì mình thấy cần thiết thì mình cứ làm. 
Sống dẫm lên dư luận mà đi là chuyện không nên nhưng trở thành nạn nhân của 
dư luận, của thị phi, thành một chiếc lá trong dòng chảy cũng không nên. Cái khó 
của đời tu cũng là chỗ đó mà cái khó của đời sống cũng là chỗ đó. Ở đây tỷ kheo 
ni Alavikä nghe vậy trả lời: Sao lại nói kỳ vậy, Phật dạy có mà, chính ta là người 
chưng ngộ thì làm sao sự giải thoát lại là không có được. Biết mình đã bị nhận 
diện, Ác Ma thất VỌNØ, biến mắt. 


SOMA (Somäsutta) 


Tỷ kheo ni Soma cũng bị phá như vậy, bằng một câu nói khác làm cho nản, chán. 
Ac Ma nói: Chuyện tu hành khó chớ không phải dê, người ta người nam làm 
chưa xuê nói gì là người nữ. Có ý tu làm chỉ, nữ thì chỉ biết làm nội tướng nội trợ 
là được rồi. Ồ đây trong chánh văn, Ác Ma nói với bà tỷ kheo ni Somä thê này: 
“Địa vị khó chứng đại, 

Chỉ Thành nhân chưng đạt, 


Trí nữ nhán hai ngón, 


207 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Sao hy vọng chứng đạt? 


2 


Trong tiếng VN, chữ “hai ngón” là tiếng lóng có nghĩa là “móc túi”, “ăn cắp”. 
Trong tiếng Pã|i, chữ “hai ngón” mà Ác Ma dùng chỗ này là 1 ahpiiiiBRiitiff 
có nghĩa là cái trí chỉ vừa đủ câm kim chỉ làm chuyện may vá thôi. Trí “hai ngón” 
này chỉ cho đản bà vì ám chỉ cho chuyện may vá, đàn ông thì sức vóc ngon lành 
đời non lấp biên, khiêng vắc cưu mang gông gánh những chuyện trọng nhậm 
trong trời đất này, đàn bà tối đa chỉ làm được chuyện may vá sử dụng hai ngón 
tay là đủ rồi. Nếu không đọc Chú giải thì mình cũng đoán mò ra được, đoán mò 
hai ngón là việc gì đó nhỏ xíu. Bà trả lời: “Nữ ánh chướng ngại gì, Khi tâm khéo 
Thiên định ”. Tâm tư người nữ đồng ý có vấn đề thiệt nhưng hoàn toàn không có 
trở ngại cho một người chứng ngộ. Bà nói rằng: Người còn bận tâm chuyện nam 
nữ để phân biệt kỳ thị thì còn thấp kém lắm. Ác Ma hãy đi tìn những người đó 
mà nói chuyện cho cân xứng ngang bằng chớ đừng đem chuyện nam nữ ra nói 
với một người như ta. Chỉ có những trường hợp đặc biệt: Chuyên Luân Vương, 
Đề Thích, Ma Vương, Phạm Thiên, Chánh Đăng Giác thì không có người nữ thôi 
chứ nếu nói khả năng chứng ngộ Tứ Đề chấm dứt sanh tử thì nam nữ (tam nhân) 
đều có khả năng giống nhau. 


GOTAMI (Kisagotamnsutta) 


Gotami ở đây là bà Kisã Gotami. Ác Ma rất độc, nhìn vào tâm tư khuynh hướng 
tâm lý của mỗi vị tỷ kheo ni mà dùng câu nói khích tướng châm chọc khác nhau. 
Ác Ma rành lắm, ở mỗi vị tỷ kheo n1, Ác Ma chọn câu châm chích có tác dụng 
thâm độc tùy người. Ác Ma nói với bà Kisã Gotam: 


“§Sqo nàng như mắt CON, 
Một mình, mặt ứa lệ. 
Hay một mình vào rừng, 
Để tìm đàn ông nào? 


2 


Thấy nàng ngồi một mình trong rừng, ngồi im lặng không nói không cười, (ngôi 
một mình không lẽ ngồi cười, huống là một vị thánh nữa), Ác Ma nói là buồn. 


208 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Trong kinh kẻ rất là nhiều lần có những vị Trời hoặc những vị cư sĩ thấy Thế Tôn 
hoặc chư tỷ kheo ngôi trong rừng thường hỏi một câu giông nhau: Ngài ngồi một 
mình, có gì buôn không 2 


Ngài và các vị thánh trả lời giống nhau: 7ø mất gì mà ta buôn, ta được gì mà fa 
vui. Cũng như có ông Bà-la-môn hỏi ngài Xá Lợi Phât: Ngài có sợ chết không? 


Ngài Xá Lợi Phất đáp không, thì lại hỏi nữa: Ngài có chán sống không? 


Ngài Xá Lợi Phát trả lời: không. Thể là ông Bà-la-môn hỏi: Không sợ chết mà 
cũng không chân sông thì phải hiểu thê nào ? 


Ngài Xá Lợi Phất đáp: Ta không ham sống cũng không Sợ chết, ta chỉ không 
muốn trái còn xanh mà phải rụng, những ngày tháng ta sống đây chỉ chờ nhân 
duyên hội đu là ta đi thôi. 


Bà Kisã Gotami tên đời chỉ là Gotami. K¿sở nghĩa là gầy ốm (skinny). Bên tăng 
thì có ngài Mahakappmna, làm vua nhưng tạng người ốm ôm xanh xanh mét mét 
suốt đời. Bà Kisã Gotami cũng vậy, thời đó có nhiều người tên Gotami, tỷ muội 
trong đạo tràng gọi là Kisã Gotami để phân biệt các Gotami khác. Mình cũng 
vậy, hay gắn thêm ngoại hiệu nào đó đề phân biệt với những người khác. Giống 
như ngày xưa truyện của Duyên Anh có những nhân vật như Hoàng Ghita, Dũng 
Đa Kao... đại khái là thêm một chút xíu ngoại hiệu. 


Trước khi đi tu bà Kisã Gotami có chồng nhưng gia đình bà không có thương, 
không trọng bà, họ chỉ coI nặng đứa con trai của bà thôi, nên bà xem toàn bộ cuộc 
đời của bà là ván bài đánh cược trên cuộc đời đứa con, ây thế mà đứa con lăn 
đùng ra chết. Hãy tưởng tượng tâm tình của một người mẹ trẻ mất đi đứa con duy 
nhất thì khổ cỡ nào, mà khổ nỗi đứa con đó còn có ý nghĩa khác kinh hoàng hơn, 
đó là chỗ dựa duy nhất bên nhà chồng. Bà bồng xác con đi tìm thầy tìm thuốc. 
Đứa bé đã chết rồi mà bông xác đi thì được gì. Có người thương tình chỉ bà về 
chùa Kỳ Viên gặp Thế Tôn là vị Toàn Giác, cái gì Ngài cũng làm được, ai Ngài 
cũng thương, đến gặp Ngài biết đâu ngài có cách. Bà đến gặp Thế Tôn và quì 
khóc xin cứu giùm đứa con trai. Đức Phật không từ chối, Ngài nói bà đi tìm một 
ít hạt cải ở nhà nào không có người chết đem về Ngài sẽ làm thuốc cứu. Bà đem 
con vô nghĩa trang đề đó, rồi đi từng xóm từng làng đề tìm nhà ai không có người 
chết. Người ta nói với bà hạt cải thì không thiếu, nhưng gia đình dòng họ không 
có người chết thì không có. Lúc đó bà mới hiểu ra không phải chỉ một mình con 
bà chết mà tất cả thiên hạ đều phải chết và chính mình sau này cũng sẽ chết. Hiểu 


209 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


vậy bà đem xác con đi chôn và trở lại đi xuất gia, chứng quả A-la-hán, bà trở 
thành vị Etadagga pamsukilika - Đệ nhất phấn tảo y (y dính bụi dơ, “pamsu': 
“bụi”), vị này suốt đời này không nhận y may từ cư sĩ và cũng không chính mình 
lựa chọn kiếm tìm vải mới để may y mà chỉ dùng một loại vải duy nhất là vải 
lượm, lượm ở đống rác, nghĩa trang, nhà quàn xác, nơi bốc mộ... miễn là còn 
nhuộm được. Hạnh phân tảo y, đối với bản thân, nếu mình còn phàm thì được 
tính ly tham, đồng thời được giản tiện trong đời sống, và đối với đời thì tăng niềm 
tin cho người khác, cho người ta thấy thân này là bất tịnh, giỗng như vết thương, 
vết thương thì băng bó vải gì cũng được chớ không cần phải đồ tốt đồ đắt tiền. 
Hạnh này là một trong 13 hạnh đầu đà, có vị thọ trì đủ 13 hạnh, có vị thọ chỉ một 
hoặc hai hạnh. Bên tăng có một vị tên là Mogharajä vị này cũng là Đệ nhất phân 
tảo y. Chính vì Ác Ma biết bà Gotami có chuyện đời đau lòng nên mới nói một 
câu thâm ác như vậy: So mặt buồn vậy, bộ con chết hay sao, hay võ rừng kiếm 
đản ông? 


Ác Ma khơi lại vết thương lòng, còn chọc ngoáy xúc phạm nữa. Bà đã là A-la- 
hán nên bà biết, bà trả lời: Con cũng xong rôi, chồng cũng xong rồi, không còn 
thích gì hết, thứ lon ton như ông thì không nghĩa lý gì với ta hết. Ác Ma nghe vậy 
biến mắt. 


VIJAYA (Vijayäsutta) 


Vijayäã là một mỹ nhân trước khi đi xuất gia. Ác Ma thấy vậy nên xuống phá, nói 
như thê này: 


Nàng vừa trẻ, vừa đẹp, 
1a vừa trẻ, vừa xuán, 
Với cung đàn năm điệu, 
Nàng cùng ta vui hưởng. 


Vậy đó, thấy người ta đẹp xuống quyên rũ người ta. Phá chơi vậy thôi. Bà biết là 
Ac Ma nên bà mới trả lời: 


Sạc, tiêng, vị, hương, xúc, 


Làm cho ý đam mê, 


210 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Ta nhường lại Ác ma, 
Ta đâu có cần chúng. 
Với thân bắt tịnh này, 
Dễ hư hoại mong manh, 
Ta bực phiên, tủi hồ, 
Dục ái được đoạn tán. 
Họ sanh hưởng sắc giới, 
Chúng vọng vô sắc giỏi, 
Thiên chưng an tịnh ấy, 
Mọi nơi, mê ám diệt. 


Bà nói: năm trần làm cho người ta thích nhưng mấy cái đó ta để lại cho ngươi 
chớ ta không cần nữa, với tắm thân vừa dơ dáy tanh hôi, mong mạnh dễ hư hoại 
này ta bỏ không kịp chớ thích cái gì, chẳng những ta chán thân này, chán năm 
đục trần còn chán luôn sắc và vô sắc thì sá gì những điêu ngươi nói, ta chứng 
được Phi Tưởng Phi Phi Tưởng mà ta còn buông kỉa. Với một người như bà, 
chứng được Phi Tưởng Phi Phi Tưởng tồi thì cái gì bà cũng chán hết. 


UPPALAVANNA (Uppalavannäsutta) 


Uppalavamna là nhân vật đặc biệt, trước khi đi xuất ø1a cũng là một thiên hạ đệ 
nhất mỹ nhân. “Uppala : “hoa súng”; “van : "màu sắc”. Khi vừa được sanh ra 
thấy màu da trắng hồng như hoa súng nên cha mẹ đặt tên cho nàng là 
Dppalavanna. Gia đình giàu có nhưng không muốn lây chồng, nàng đi xuất gia 
và trở thành tỷ kheo ni Đệ nhất thần thông bên Ni. Mỗi vị Phật Chánh Đăng Giác 
có hai vị đệ nhất thần thông, và hai vị đệ nhất trí tuệ, một bên Ni và một bên 
Tăng. Đệ nhất thần thông và đệ nhất trí tuệ bên Tăng thì phải tu một a-tăng-kỳ và 
100 ngàn đại kiếp, riêng bên Ni thì chỉ tu 100 ngàn đại kiếp thôi. Điều trớ trêu là 
cả hai vị Đệ nhất thần thông Tăng và NI của Đức Thế Tôn đều bị đại nạn hết. Vị 
đệ nhất thần thông bên Tăng, ngài Mục Kiền Liên cuối đời bị cướp băm vằm tan 
nát như tương hột. Dao với búa 500 lưỡi mà thay nhau bằm, bọn cướp biết ngài 
có thần thông nên được tụi ngoại đạo dặn kỹ là phải bằầm cho nát nếu không là sẽ 


211 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


còn sống. Còn nàng Dppalavanna đi xuất gia rồi cũng là Đệ nhất thần thông, 
nhưng do nghiệp xưa trong sô những người theo đuôi ngày trước có một cậu 
thanh niên tên là Nanda, thấy nàng đi tu lòng không đành nên đợi lúc thích hợp, 
bữa đó nàng đi bát về, thanh niên này trốn trong phòng và cưỡng hiếp nàng. Biết 
đây là nghiệp nên nàng phải chấp nhận. Vì xúc phạm một vị A-la-hán đang nhập 
định, nên thanh niên này vừa ra khỏi tầm mắt của nàng đã bị đất SỤP, kiểu như hồ 
tử thần (sinkhole), hố này tự xuất hiện do nghiệp bất thiện của Nanda. Trong kinh 
nói #rái đất này gánh được núi non nhưng không gánh được tội lỗi của con 
người. Thanh niên Nanda này chết tại chỗ và đọa xuống A-tỳ địa ngục. 


Cách đây không lâu, khoảng đầu năm 2004 tại Florida, Mỹ, có một anh thanh 
niên đang ngủ trong nhà, không biết do nghiệp cũ thế nào mà căn phòng của anh 
ta bị sinkhole, đất sụp, lọt thăng xuống sâu 6 mét. Anh ta chết liền tại chỗ và bị 
vùi bởi những thứ sụp đồ. Mắt một hai ngày mới đem anh ta ra được. Đang nằm 
ngủ mà bị rơi xuống 6 mét làm sao chịu nối. 


Ác Ma hiện xuống phá nàng bằng cách khen đẹp: Đẹp vậy mà ở trong rừng 
không sợ hay sao. Nàng trả lời: 1a có thê biển mắt, ta có thê đứng giữa hai hàng 
lông mỉ của ngươi mà ngươi không tháy ta. 


CALÄ, UPACÄLÄ VÀ SISUPACÄLA 


Calã, Upacalãa, Sisupacalä, ba vị này là ba người em gái ruột của ngài Xá Lợi 
Phât. Gia đình ngài có 7 người đắc A-la-hán. Một là ngài Upatissa (Sãriputta), 
Khadrra Revata, Upasena Vangantaputta, Mahacunda, Cala, Upacala, S1supacala. 


Ngài Xá Lợi Phất trước khi đi tu có tên là Upatissä, mẹ của ngài tên là SãrI, nên 
ngài có hai tên, một là Upatissa, hai là Sariputta (nghĩa là “con của bà Sàr1”), ngài 
có người em trai tên là Revata. Trong ngày cưới vợ của người em nảy, theo tục lệ 
người Ấn hồi đó, người đứng ra đại diện chúc phúc cho đôi vợ chồng là người 
cao tuôi nhất trong dòng họ, là bà ngoại 120 tuổi của ngài Xá Lợi Phất. Ngài 
Revata nhìn thấy bà ngoại mình 120 tuổi lưng còng má hóp tóc bạc da nhãn, so 

sánh với vợ mình, nghĩ một lúc nào đó vợ mình giông bà ngoại, ngài thây Oải và 
nói muốn... vô bụi chút xíu, ngài trỗn mắt tiêu ngay trong ngày hôn lễ rôi đi xuất 
gia. Ngài Xá Lợi Phất đã dặn chư tăng: Bái cứ ai mà nói em trai của tôi đi tu thì 
các vị hãy nhớ rằng quyên huynh thể phụ, tôi là anh cả, em của tôi mà đi tu thì 
động ý cạo đâu không cần phải có sự động ý của cha mẹ. Lần lượt 6 người em đi 
tu hết, chỉ cần nghe nói em ngài Xá Lợi Phất là cạo đầu tuốt luốt hết. Ngài Revata 
bỏ đám cưới đi tu và ngài có hạnh Đệ nhất Ân lâm #1adagga Arannika 


212 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


(Arannavasl). “4ranna ` (Pa]i)= ranya (S6: “rừng = “Lan Nhã'". “Wasi `: 
“người ở”. “4rannavasĩ : “người ở rừng”. 


Có một số một chữ mình đọc mà không biết, có ai từng đọc Chú Lăng Nghiêm 
không? 


Bài kệ dẫn nhập của Chú Lăng Nghiêm có câu: ”7huần nhã đa tánh khả tiêu 
vong, Thước ca ra tâm vô động chuyên ”. Người VN mình đọc miệt mà nhiêu 
người không biệt điêu này: 


Sunnãia (hư không): Thuần nhã đa 
a/ira (kim cương): Thước ca ra 


Trong kinh Tàu, họ nói để nguyên đọc cho linh, chú mà dịch huych toẹt ra thì còn 
øì linh. Quí vị vào google đánh chữ này “5⁄zangamamanfra translafion ” cậc VỊ 
sẽ tá hỏa luôn, nghĩa là Chú Lăng Nghiêm mà quí vị đọc từ đó đến giờ, có nghĩa 
hết chứ không phải không có, mà tại vì bên VN mình một là không biết tiếng 
Phạn, hai là bị nhồi nhét “ngũ bất phiên” (5 trường hợp không nên dịch trong đó 
có thân chú là không nên dịch) nên mù tịt không biết trong đó nói gì, chớ thật sự 
nội dung Chú Lăng Nghiêm đó là lễ bái Tam Bảo chư Phật mười phương: Coøn 
xin đảnh lễ Đức Thể Tôn, đảnh lễ các đẳng Như Lai, mười đòi, mười tắm hướng, 
mười phương, đánh lễ Tây phương Phật A Di đà, đông phương Dược Sư Lưu Ly 
quang, đánh lễ các vị A-la-hán, A-na-hàm, Tu-đà-hoàn, con xin đảnh lễ luôn các 
vị thân Siva, thân Vishnu của Bà-la-môn giáo, các vị cứ vào internet mà tìm thì sẽ 
thấy. Bài kệ dẫn nhập là: “Thuần nhã đa tánh khả tiêu vong, Thước ca ra tâm vô 
động chuyên”, nghĩa là dẫu cho hư không kia vẫn còn có thể bị thay đổi, ví dụ có 
thay đổi thì lòng con vẫn như kim cương kia vậy không thay đổi. 


Ngài Revata khi xuất gia trở thành Đệ nhất Lan nhã tỷ kheo, có lần Đức Thế Tôn 
đến thăm, vì có lòng thương mến anh em huynh đệ ngài dùng thần thông biến 
cho trú xứ của ngài rất tiện nghi để chư tăng sinh hoạt thoải mái trong mây ngày. 
Sau khi chư tăng đi về, có những vị phàm tăng đi đồn rằng em ngài Xá Lợi Phât 
tu ân lâm mà sướng hơn cung vua. Trong kinh nói lúc đó may mãn là có mấy vị 
tỷ kheo còn phàm, đi quên đồ đạc, (thật ra là Đức Thế Tôn cô ý khiến cho những 
vị này bị quên), quay trở lại lấy thì hết hồn khi thấy toàn rừng rậm hoang vu mỊf 
mù không lối đi, đồ bỏ quên thì máng trên nhánh cây. Họ thấy chỗ mẫy ngảy nay 
mình ở là hoang sơn dã lãnh ma thiêng nước độc, tiện nghi trước đây chăng qua 
do chư thiên hoặc tôn giả Revata hóa hiện. 


213 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Mahäãcunda là vị sa di đầu tiên của PG, vị này về sau theo ngài Xá Lợi Phất. Đêm 
cuối cùng ngài Xá Lợi Phất tịch, bà mẹ ngài Xá Lợi Phất (cũng là mẹ của 
Mahãcunda ) đi thiêu xác con, ngài Mahacunda nhặt xá lợi bỏ vào tắm vải lược 
nước, đặt vào bình bát của ngài Xá Lợi Phất và bưng bình bát đó về. Trong bài 
Phật sử Diễn ca của Sư Trưởng có ghi: 


Một bữa nọ trên đường Xá vệ 
Có sadi lâm lũi tìm về 

Anan trông thấy sinh nghỉ 
Hỏi ra mới biết sư về bảo tang 


Bữa trước thấy ngài Xá Lợi Phất đảnh lễ từ biệt Đức Phật mà đi, ngài Ananda đã 
khóc một trận rôi, mấy ngày sau thấy ngài Mahacunda về đeo hai bình bát là thấy 
thua luôn rồi, biết bình bát kia là của ai rồi. Ngài Mahãcunda vào: Bạch Thế Tôn 
đáy chính là xá lợi của tôn giả Xá Lợi Phát. Đức Phật cầm lên và đọc một loạt 
bài kệ rất dài, đại ý: Này các tỷ kheo hãy nhìn ngắm những phân xả lợi, Xương 
trăng có màu tuyệt đẹp như ngọc trai này, của mội vị Đệ nhất trí tuệ, đệ tử của 
Như Lai, một vị sông trọn một đời ly dục, thiểu dục tri túc, một đời trí tuệ, vị tha, 
sống có lòng kham nhân độ lượng như mặt đất, như lửa, như gió, một đời không 
cưu mang cái gì ngã và ngã sở, một đời chỉ sống trong ánh sảng trí tuệ, một đời 
Chỉ nghĩ đến chúng sanh...vị đó bây giờ không còn nữa. Bài dài lắm, đọc xúc 
động lắm, nhờ vậy mới biết xá lợi của ngài Xá Lợi Phất rất là đẹp, màu như ngọc 
trai vậy. 


Người em trai thứ ba của ngài Xá Lợi Phất là Upasena Vangantaputta. 
(Vangantaputta nghĩa là “con trai của ông Vanganta`). Một bữa đi bát về ngài 
ngôi vá y và bị rán cán, với chánh niệm tỉnh giác của vị A-la-hán lục thông tam 
minh tứ tuệ phân tích ngài biết hôm nay hết tuổi thọ và sẽ ra đi với nọc rắn này, 
nếu chết trong hang sẽ ám ảnh những người khác nên nói với ngài Xá Lợi Phất 
nhờ người khiêng ra khỏi hang. Ngài Xá Lợi Phất khen ngài Upasena sắp ra đi 
mà mặt mày các căn sáng đẹp, ngài Upasena trả lời từ lâu đã không xem thân này 
là của mình nên đến giờ phút này vẫn an lạc. Một cuộc đối thoại của hai anh em 
vào thời khắc sanh ly tử biệt như thế chỉ có thể có ở những bậc thánh! 


Ngài Mahãcunda cũng là một trong những vị có đặc ân đặt biệt. Có lúc ngài là thị 
giả của Đức Phật. Có lân Đức Phật bị bệnh, Ngài bảo ngài Mahacunda đọc cho 


214 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Ngài nghe bài kinh Thất Giác Chi. Thời Đức Phật, khả năng trí nhớ của chư tăng 
rất là đáng nề. Đức Phật giảng xong bài kinh nào, khi cần nhắc lại, Ngài nói điều 
này ta đã nói trong bài kinh đó rồi, đã nói bao nhiêu năm rồi v.v... Khi ngài 
Mahãcunda đọc bài kinh Thất Giác Chi, Đức Phật nghe xong thì Ngài hết bịnh. 
Với lòng hoan hỉ Ngài thấm thía nội dung kinh, và những gì Ngài nói thì chư 
Phật quá khứ cũng đã nói y hệt vậy, không thê nói khác. Vì vậy Ngài biết Ngài 
đang nghe lại những điều Ngài đã nói. Giống như nhà thơ nghe người ta ngâm 
thơ của mình vậy, nhưng tuyệt đối không bằng một phần tỷ của trường hợp này. 
Ở đây Ngài nghe lại bài kinh Ngài đã giảng bằng cái hiểu của một vị Chánh Đắng 
Giác. Với niềm hoan hỉ đó, pháp hỉ đó đã là một liệu pháp chữa lành bệnh của 
Ngài. Chỉ ngài Mahacunda được đặc ân đó chớ không phải ai cũng được. 

Ngoài bốn anh em trai còn có ba người em gái nữa, cả ba đều là thánh ni A-la- 
hán. Ác Ma xuống phá ba vị này, nói tầm bậy tầm bạ và ba bà trả lời lại. 


SELA (Seläsutta) 


Bài kệ Selã rất là hay. Ác Ma lâu lâu cũng cho người ta biết chút ít về mình. “Rồi 
Ác ma muốn làm Tỷ-kheo-ni Sela run sợ... nói lên bài kệ với Tỷ-kheo-ni Sela: 


Bởi vì bong bóng này, 
Được tạo tác làm ra, 

Ai là người sảng tạo, 

Bong bóng như huyễn này? 
Từ đâu bong bóng sanh? 
Đi đáu bong bóng diệt? 


Câu này đọc không giống như câu phá, mà giống như câu hỏi đạo, một câu thách 
thức. Tôi từng kê trong room một câu chuyện rôi đên khi đóng room ra ngoài tôi 
nghĩ không biệt mình nói vậy người ta có hiệu không. CGiông như hôm qua, tôi 
đang ở trong một gia đình này, có một chị trong nhà thây tôi bệnh, chỉ chăm sóc 
thuôc men cho tôi. Tôi nghĩ bụng mình phải trả ơn chị. Tôi nói: 

- Tôi có giảng mấy lân thiên quán chị còn nhớ không? 

- Dạ nhớ, dạ nhớ. Sự muốn nói cái chỉ? 


215 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


- Chị có biết chán danh sắc là sao không? 
Tôi có giảng chị nghe về hành xả tuệ chị nhớ không? 
- Dạ nhớ, dạ nhớ. 


Tôi nói trong ba cái khổ (khổ khổ, hành khổ, hoại khổ) hành giả buổi đầu chỉ sợ 
cái khổ thôi, đối với cái lạc thì hành giả còn phân biệt, thấy cái khô là cái khó 
chịu, cái lạc là cái dễ chịu, nên hành giả nói riêng và người tu Phật nói chung 
buổi đầu vì sợ khổ nên cũng Sợ điều ác, vì ác đẻ ra khô mà. Người tu buổi đầu 
mới trình độ sợ khổ thôi, tu một thời gian thấy cái lạc phủ du thì họ chán luôn cái 
thiện. Vì chán lạc nên cũng chắn điều thiện, đến trình độ này mới gọi là hành xả 
tuệ, nghĩa là nhìn pháp hữu vi thấy cái thiện cái ác hay cái khô cái lạc đều giống 
nhau, đều là hữu vi hết. Hải thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác có câu này: Tôi nói 
trong ba cái khổ (khổ khô, hành khổ, hoại khổ) hành giả buổi đầu chỉ sợ cái khổ 
thôi, đối với cái lạc thì hành giả còn phân biệt, thấy cái khô là cái khó chịu, cái lạc 
là cái đễ chịu, nên hành giả nói riêng và người tu Phật nói chung buổi đầu vì sợ 
khô nên cũng sợ điều ác, vì ác đẻ ra khô mà. Người tu buôi đầu mới trình độ sợ 
khổ thôi, tu một thời gian thấy cái lạc phù du thì họ chán luôn cái thiện. Vì chán 
lạc nên cũng chán điều thiện, đến trình độ này mới gọi là hành xả tuệ, nghĩa là 
nhìn pháp hữu vi thấy cái thiện cái ác hay cái khô cái lạc đều giống nhau, đều là 
hữu vi hết. Hải thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác có câu này: Thiện điệc lãn vỉ hà 
huống á ác. Phú phi sở nguyện khởi ưu bắn. (Thiện lành còn làm biếng làm, nói gì 
đến cái ác. Giàu mà ta không ham thì sợ chỉ cái nghèo). Thiện ác giàu nghèo đối 
với ông cái nào cũng nản. Tôi thấy năm nào VN cũng đi xin chữ thầy đồ đăng 
báo Tết, mây câu này mới nên treo mà không chịu treo. 


Thế rồi hôm qua tôi nói với chị, buổi đầu mình mới tu mình chỉ sợ khổ nên mình 
mới sợ cái ác nhưng chưa đạt đến trình độ chán danh sắc đâu, đến một lúc nào đó 
mình thấy cái lạc cũng khổ, cũng là vô thường vô ngã, và cái thiện mình làm 
cũng không. băng cái tâm như trước đây nữa. Trước đây mình làm thiện vì cầu 
công đức, câu về cõi này cõi kia, bây giờ mình làm thiện vì thứ nhất đó là Ba-la- 
mật, và thứ hai là chính vì chán danh sắc nên không muốn giữ của nữa, đó là bố 
thí, khi mình chán danh sắc thì kham nhẫn, hành xả dễ làm hơn. Đó là phản ứng 
tự nhiên của tâm lý người tu, đó mới thật sự là hành xả tuệ. Tôi nói xong rồi hỏi 
chị có hiểu không mà chị vẫn mơ hồ: “Dạ cũng hiểu”. Tôi về mà suy nghĩ hoài, 
người như vầy thì phải rồi, phước họ tới đó thôi. Cái tôi muốn nói ở đây là câu 


216 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Ác Ma hỏi bà Selã: Cới £hân này là bong bóng, phù du; ai đã tạo ra cái bong 
bóng phù du này? 


Bà trả lời: Do các duyên các nhân. 


Tôi muôn kê ở đây là cầu chuyện mà tôi vôn tâm đặc: Có người đên gặp vị thiên 
sư, thây vị thiên sư thôi tắt cây nên người đó hỏi: “La fát rồi đi về đâu? 


”. Vị thiền sư trả lời một câu mà tôi rất là mê: “Cử cần biết nó từ đâu đến thì biết 
nó đã về đâu ”. Tôi quá sức chịu câu trả lời đó. Ở đây, khi Ác Ma hỏi tắm thân 
phù du này do ai tạo ra, thì bà Selã trả lời y hệt vị thiền sư: Do nhân duyên tạo ra, 
duyên mà thành thì tụ, duyên hết thì tán, lục tụ lúc tăn. Đủ duyên thì có, mãn 
duyên thì mất theo. Chữ “pháp hành' tiếng Tàu dịch chưa đủ thỏa mãn ý nghĩa. 
Tiếng Pall “Sankhara nghĩa là “cái gì đó được tạo tác”, động từ là “Sankharofi ` 
“tạo tác”. Đức Phật nói thân này giống như căn nhà được cái này cái kia ráp lại, 
toàn đồ ráp. Cung A Phòng thời nhà Tần cháy bảy ngày bảy đêm cũng là cái nhà 
ráp mà cái chòi lá chăn vịt của anh nông dân miền Tây Nam bộ, bị một tàn thuốc 
là đủ cháy ra tro cũng là đồ ráp. Vì vậy ở đây pháp hữu vi được gọi là “Sankhàra” 
nghĩa là “được fạo đựng ˆ. Khi nghe bà đáp vậy, Ác Ma biết gặp phải “thứ đữ” rồi 
nên biến mắt. 


VAJIRA (Vajirasutta) 


Các vị kiết tập sư đời xưa, đã gom những bài giống nhau vào một góc, bài trước 
là bài Sela và bài sau là bài VaJira cũng giống nhau. Ác Ma xuống hỏi bà: 4i fgo 
ra cải gọi là chúng sanh, ở đáu tới, sẽ đi về đáu ? 


Bà Vajirä trả lời: Làm gì có chúng sanh, cái chúng sanh mà ông nói cũng giống 
như cải gọi tên là chiếc xe vậy. Cải thùng được gọi là chiếc xe ngụa, xe bỏ là bởi 
vì do nhiễu món phụ tùng linh kiện lắp ráp nên mà tạo thành. Cái mà ông gọi là 
chúng sanh chỉ do năm uẩn gom lại. Kế từ bây giờ ông phải bỏ suy nghĩ đó đi, 
không có cái gì gọi là chúng sanh mà tất cả là do sự lắp ráp của năm uẩn mà ra. 


Chúng ta đã học hết chương Tỳ Kheo Ni. Hai chương cuối rất đáng đề học thuộc 
lòng băng tiếng Pãli. Nếu tôi có học trò đệ tử người thân người thương mà có trí 
nhớ tốt, hỏi học gì thuộc lòng để tụng kinh mỗi ngày, tôi sẽ không cho họ đọc 
mây kinh lễ bái Tam Bảo mười phương ba đời, oai lực chư thiên ... mà nên học 
kinh tụng mấy bài này, nhất là bài Nhất Dạ Hiền Giả, tôi cho là đáng tụng mỗi 
ngày, chớ không nên đọc mấy bài “xin cho được sống lâu, sắc đẹp, giàu có, sung 


217 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


mãn, ...v.v...”, tôi nghe ở VN đọc mấy bài đó hoải tôi thấy khó chịu lắm. Nguyên 
cái bài đó đọc toàn là chúc không à, được phát tài, được thạnh lợi tùm lum hết. 

Có người sẽ cho là tôi phạm thượng báng bổ các vị tiền nhân, tiền bối, nhưng 
không phải là xưa bày rôi nay làm, đó là hồi xưa các vị ấy cũng đáp ứng nhu cầu 
của đa sô quân chúng. Theo tôi thấy bên Thái Lan, họ có hai cuôn kinh tụng khác 
nhau, một cuôn cho tỷ kheo và một cuốn cho sadi. Đặc biệt là cuốn cho tỷ kheo 
toàn những bài kinh này. Chỉ lấy cuốn kinh cho tỷ kheo này lận lưng vào núi là tu 
được rồi. Còn mình thì suốt ngày ê a cầu cái này cái kia. Tại sao như vậy? 


Có cung mới có cầu, đây là do Phật tử chịu trách nhiệm nữa nhen, vì Phật tử 
muốn những thứ đó nên mấy sư mới đọc. Đúng ra phải được học mấy bài kinh 
này, và thư pháp trong nhà nên treo những câu như thế này, chăng hạn như: tôi 
nghe ở VN đọc mấy bài đó hoài tôi thấy khó chịu lắm. Nguyên cái bài đó đọc 
toàn là chúc không à, được phát tài, được thạnh lợi tùm lum hết. Có người sẽ cho 
là tôi phạm thượng báng bồ các vị tiền nhân, tiền bối, nhưng không phải là xưa 
bày rồi nay làm, đó là hồi xưa các vị ấy cũng đáp ứng nhu cầu của đa sô quần 
chúng. Theo tôi thấy bên Thái Lan, họ có hai cuôn kinh tụng khác nhau, một 
cuốn cho tỷ kheo và một cuốn cho sadi. Đặc biệt là cuỗn cho tỷ kheo toàn những 
bài kinh này. Chỉ lấy cuỗn kinh cho tỷ kheo này lận lưng vào núi là tu được rôi. 
Còn mình thì suốt ngày ê a cầu cái này cái kia. Tại sao như vậy? 


Có cung mới có cầu, đây là do Phật tử chịu trách nhiệm nữa nhen, vì Phật tử 
muốn những thứ đó nên mấy sư mới đọc. Đúng ra phải được học mấy bài kinh 
nảy, và thư pháp trong nhà nên treo những câu như thế này, chăng hạn như: 
“Muốn biết ngọn lửa tắt rồi về đâu, hãy nhớ nó từ đầu đến”, cũng giống như 
bên Tàu có câu: “, cũng giống như bên Tàu có câu: “Muốn tháo nút dây phải 
hỏi người nào đã cột nên nó”, hoặc “, hoặc ““Té ở đâu thì đứng lên từ chỗ đó”. 
Xong buổi sáng nay rồi, xin chúc quí vị một ngày đẹp và hẹn nhau vào ngày thứ 
Ba. 


218 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Bài giảng ngày 9-9-2014 CHƯƠNG 6. TƯƠNG ƯNG PHẠM THIÊN 
THỈNH CÂU (Brahmäyãcanasutta) 


Sáng nay mình học chương Phạm Thiên, chương này có nhiều chuyện đề nói nên 
chắc có lẽ là học không nhiều kinh như mấy bữa trước, chỉ học vài bài thôi. Bài 
đầu tiên là bài Thỉnh Cầu, theo ý của tôi là chữ “Brahmayäcana' dịch là “Phạm 
Thiên câu pháp hoặc 'Phạm Thiên thỉnh pháp”. (*“Yãcana `: 'yêu cầu". 'Brahmä : 
'Phạm thiên). Trong đây ghi rõ, chư Phật ba đời ngay sau khi thành Phật, vị nào 
cũng có suy nghĩ giỗng nhau là không muốn đi hoằng pháp, với một lý do là 
trong một thời gian (nói theo mình bây giờ) vài giây đông hồ, cái pháp mình 
chứng ngộ rất là khó thấy, khó đắc, giờ đem nói cho người khác nghe giống như 
là chuyện hoài công. Hôm nay có nhiều người trong chúng ta cứ tưởng là mình 
biết được chút ít Phật pháp rồi nói Phật pháp dễ, thật ra cứ tưởng tượng thiên hạ 
ai cũng thích hưởng thụ, ai cũng thích thu gom, ai cũng thích sở hữu, giờ mình 
nói ngược lại kêu người ta buông bỏ hết, đừng thích cái này cái kia, đừng bất mãn 
ghét sợ này nọ, kêu người ta từ bỏ sở hữu, sông theo kiểu tri túc tùy duyên không 
tầm cầu ước vọng, không mong đợi gì ở đời sông hết, chỉ nghe mấy chữ đó là 
thấy ớn rồi, đi hoằng pháp nói những chuyện đó là đi ngược dòng đời, nghe là đã 
thấy khó rồi. Thí dụ như đối với Phật tử ngày nay, Phật tử lâu năm thứ thiệt hay 
thứ dỏm dỏm cũng phải thấy một điểm giống nhau đó là nếu một tháng mình 
kiếm được 10 ngàn hay 20 ngàn độ la là thấy quá hay quá giỏi, rồi tự nhiên thấy 
mình quá bận rộn, đời sông có nhiều chuyện để làm, quá nhiều cái để đam mê, 
bỗng có ai đó kêu mình mỗi tháng thọ bát quan trai tám ngày, dành thời giờ để 
thiền định nghe pháp, suy tư, kinh điển, tôi nghĩ chuyện này rất là khó, khó ghê 
lắm, không phải dễ đâu, dù đây không phải là chuyện ghê gớm, chỉ là mỗi tháng 
tám ngày bát quan, dành thời giờ thiền định, đọc sách kinh điển. Mỗi tháng mà 
mình có thể thu nhập 10 ngàn 20 ngàn đô la nghĩa là xong rồi đó, khỏi tu hành gì 
hết, chuyện già chuyện bịnh chuyện chết là chuyện xa vời, nói chi là những vị 
Trời, họ sông hàng mây chục triệu năm, mây trăm triệu năm, mấy tỷ năm, sống 
cả một hai đại kiếp trái đất, làm sao họ tu nồi. Khó lắm. Trên đời này có bốn hạng 
người: Hạng biết quá nhiều nên thấy chuyện gì cũng dễ. Hạng biết quá nhiều nên 
thấy chuyện gì cũng khó. Hạng không biết gì hết nên nhìn đâu cũng thấy dễ dàng, 
hạng không biết gì hết nhìn đâu cũng khó khăn. Bốn hạng này đều trật lắt hết. Dù 
biết nhiều hay biết ít chỉ cần cho rằng cái gì cũng dễ là sai. Dù biết nhiều hay biết 
ít mà cái gì cũng nói là khó, là sai, phải nhìn nhận là có chuyện khó có chuyện dễ, 
miễn là đủ duyên. Trong suy nghĩ thoáng qua, Đức Phật nghĩ chuyện pháp của 
Ngài đắc chứng rất là khó. Không khó sao được, tu mây chục a-tăng-kỳ mà sao 


219 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


không khó. Lúc đó một vị Phạm thiên thỉnh ngài hoằng pháp. Thỉnh Ngài phải là 
Phạm Thiên. Theo Chú giải, Phạm Thiên là chúng sinh cao cấp nhất trong Tam 
giới, chúng sanh Vô Sắc thì không nói, không có hình tướng, chúng sanh Vô 
Tưởng thì không có tâm, cuối cùng còn lại Phạm Thiên hữu tâm. Những Phạm 
Thiên hữu tâm là những chúng sanh cao cấp nhất trong Tam giới, họ thỉnh Ngài 
mới đúng tầm của Ngài, và những loài khác biết được thì mới thấy pháp là đáng 
quí đáng kính, người được thỉnh phải là vị Phật. Các vị hãy thử tưởng tượng hôm 
nay một vị sư có người đệ tử là Tổng thư ký LHQ hay là Tổng thống Mỹ hay tối 
thiểu cũng là một ông tỷ phú nào đó cỡ như là BIll Gate hay Warren Buffett mới 
linh, chứ còn một ông thầy không chùa miều, không bằng cấp, mà đệ tử không 
tiếng tăm thì ông ấy khó ăn nói lắm. Hôm nay đệ tử của HT Nhất Hạnh là kỹ sư, 
bác sĩ, luật sư... một rừng, cho nên khi đạt đến mức độ như bây giờ HT đi hoằng 
pháp rất dễ. Nhưng có một điều ngậm ngùi là ở ngoài đời hay trong đạo, khi 
người ta lên tới đỉnh rồi thì đã đến lúc người ta phải buông hết mà đi như HT Hộ 
Giác, HT Khánh Anh, HT Minh Tâm, HT Nhất Hạnh, trong nước thì có HT 
Thanh Tứ, HT Thanh Từ. Khi đã đến mức danh lợi như ý thì cũng đã đến lúc giũ 
áo mà đi. Trong một bải viết của tôi có nói răng mùi thơm của trái cây chín là 
mùi tử khí của nó. Con người cũng vậy, danh lợi quyên lực tiền bạc của mình 
cảng nhiều thì những thứ đó chính là mùi tử khí của mình. Trái mít, sầu riêng, 
xoài, ôi mà thơm nghĩa là nó gần đi về đất rồi. Thức ă ăn cũng vậy, khi đang nâu 
mà nghe mùi thơm muốn ăn là sắp chín và cũng là sắp chia tay trần thế này rồi. 
Danh lợi của một người chính là mùi tử khí của họ, mùi càng nhiều thì đi càng lẹ. 


Phạm Thiên thỉnh Phật lý do là vậy, tất cả chư Phật trong ba đời quá khứ vỊ lai 
đều như vậy hết, thuyết pháp là đều phải có người mời thỉnh đàng hoàng chớ 
không tự đi. Vị Phạm Thiên này tên là Sahampati. Đời Phật Ca Diếp, Sahampati 
vốn là một vị tỷ kheo tên là Sahaka chuyên tu thiền định, chứng được A-na-hàm 
và chứng được sơ thiền, bạn thân của tỷ kheo Jotipäla (Bồ tát Thích Ca). Tắt cả 
chư Phật sau khi thành đạo đều bỏ ra bảy tuần lễ đề thiền định và suy tư về giáo 
pháp mà mình đã chứng đắc và sau này mình sẽ thuyết giảng. Suốt bảy tuần đó 
các Ngài không ăn uống øì hết, Đức Phật Thích Ca cũng vậy, đây chính là điểm 
đặc biệt của các Ngài. Với một cơ thể thông thường của mình bảy tuần lễ mà 
không ăn thì chịu không nỗi, trong khi chư Phật thì không sao. Đức Thế Tôn của 
chúng ta sau bảy tuần lễ không ăn thì được trời Đề Thích xuống cúng dường cho 
Ngài một loại trái tên là Osadhaharitaka. Sẵn đây tôi cũng nói luôn, trừ những 
loại trái quá là phổ biến ai cũng biết thí dụ như amba (xoài), kadali (chuối), kolira 
(dừa) thì nên dịch, còn những loại thú, trái, chĩm, hoa quá đặc dị chỉ có thời xưa, 


220 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


nói ra cũng không ai biết, mà mỗi quyên tự điển dịch một cách, tôi nghĩ trường 
hợp đó không nên dịch. Khi mình ráng tìm chữ để dịch thì có cái lợi để người ta 
hình dung, chứ để tên một trái lạ hoắc thì người ta mơ hò, nhưng trong trường 
hợp đó thà mơ hồ tốt hơn, mình dịch không đúng trái đó thì dễ làm người ta hiểu 
sai vẫn đề. Ví dụ như có vị ráng dịch chữ này ra là trái “duốc núi”, nhưng mà 
theo tôi Đức trời Đề Thích là một nhân vật có thần thông sao lại cúng Đức Phật 
trái này mà không cúng trái khác. Đức Phật là người Ân Độ, không lẽ đức trời Đế 
Thích không biết thức ăn thích hợp với Đức Phật. Tôi nghĩ đây là trái ngon, trái 
quý mà cũng là trái thuốc. Theo trong kinh mô tả đây là một loại thuốc, ăn vào bổ 
dưỡng và giúp chữa trị bệnh hoạn, trái này chắc là mình không có, phải hiểu 
ngầm như vậy. Cố găng dịch thì sẽ làm cho người ta hiểu sai, theo tôi biết “duốc 
núi” là một loại thuốc nam, nhưng tôi nghĩ trong bối cảnh này Đức trời Đề Thích 
cúng dường một loại trái thuốc, trái quí hiếm nào đó đề Đức Phật phục hồi sức 
khỏe sau 7 tuần không ăn. Theo Chú giải, sau bảy tuần, đến tuần lễ thứ 8 Phạm 
Thiên thỉnh Phật. Đế Thích dâng trái này cho Phật sau đó thì Phạm Thiên mới 
xuống thỉnh Ngài độ sinh. 


Trong chánh văn chỉ tả Phạm Thiên xuống lễ Phật thỉnh Phật thuyết pháp nhưng 
thật ra SahampatI xuông thỉnh Phật cùng với 10 ngàn Phạm Thiên khác không 
phải đi một mình. 


Nếu đọc phớt qua bài kinh, chuyện chỉ là vậy thôi, nhưng bài kinh này cho mình 
một nội dung. Nếu có người hỏi tôi rút ngắn điều không được nói rõ trong bài 
kinh này thì tùy lúc mà tôi sẽ nói những nội dung khác nhau. Chẳng hạn như sáng 
nay, khi mở bài kinh này ra nói chuyện với bà con tôi nhắm tới nội dung này: 
1.Mình phải sống như thể nào, phải trang bị chuẩn bị như thế nào để lòng mình 
luôn biết trân quý điểu thiện. 2.Phải sống như thế nào để luôn luôn có khả năng 
sẵn sàng nghĩ đến người khác. 


Mặc dù trong kinh chỉ nói chuyện Phạm Thiên thỉnh pháp, nhưng mình thấy 
trong hằng hà sa số vũ trụ biết bao nhiêu người mà tại sao không ai nghĩ đến 
chuyện lưu tâm tới Phật, suy nghĩ tới Phật, thỉnh Phật thuyết pháp để độ sinh. Có 
người được chỉ điều thứ nhất thôi, biết trân quý điều thiện nhưng không biết nghĩ 
đến người khác. Mặc dù trong kinh chỉ nói chuyện Phạm Thiên thỉnh pháp, 
nhưng mình thấy trong hăng hà sa số vũ trụ biết bao nhiêu người mà tại sao 
không ai nghĩ đến chuyện lưu tâm tới Phật, suy nghĩ tới Phật, thỉnh Phật thuyết 
pháp đề độ sinh. Có người được chỉ điều thứ nhất thôi, biết trân quý điều thiện 
nhưng không biết nghĩ đến người khác. Đời sống đẹp nhất chính là đời sống chia 


221 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


sẻ. Giá trị của một người không phải ở chỗ người đó có được gì mà bao gồm cả 
khả năng người đó có thể chia sẻ được gì cho người khác. Chỉ vì chuyện chia sẻ 
này mà một người tu tạo Ba-la-mật nhiều a-tăng-kỳ để trở thành một vị Chánh 
Đăng Chánh Giác. Phật Độc Giác không có khả năng chia sẻ như một vị Chánh 
Đăng Giác. Thử tưởng tượng, tôi mới trúng số độc đặc 300 triệu đô la, tôi mua du 
thuyên, villa, máy bay riêng, mua tất cả những đồ đắt tiền quí hiếm tôi xài cho 
một mình tôi, tôi hưởng 40 năm nữa rồi tôi lăn đùng ra chết, hỏi thiệt quí vị, đời 
sông như vậy có giúp được gì cho người khác hay không, có để lại dấu ấn gì cho 
thiên hạ hay không? 


Tôi nghĩ là không. Trong khi đó mỗi tháng tôi chỉ bỏ ra 100 đồng theo khả năng 
tài chính của tôi, hỗ trợ những vị tu học hoặc những thiền viện nào đó ở Miễn 
Điện hay Tích Lan, tôi làm như vậy suốt 40 năm, ít ra cái đóng góp của tôi cho 
đời rõ ràng, và cái chết của tôi sẽ là một sự mất mát không nhỏ cho những cá 
nhân hay những đoàn thể, những tổ chức, thiền viện nào đó. Giá trị của một 
người nằm ở chỗ biết chia sẻ, có khả năng trao ra cái gì. Ở đây mình thấy, Phạm 
Thiên SahampatI biết trân quí điều thiện, biết chánh pháp là khó tìm khó gặp, ông 
biết nghĩ đến người khác. Chuyện Phạm Thiên làm, mở ra cho mình một khơi gợi 
đặc biệt quan trọng là phải sống như vậy. Nhìn quanh thấy thiên hạ không mấy 
kẻ có được hai cái này: trân quí điều thiện và biết nghĩ đến người khác. Đừng 
nghĩ mình là Phật tử thì mình trân quí điều thiện, chưa chắc! Do bà ngoại đi chùa, 
nên má đi chùa, má đi chùa nên con đi chùa nên thành Phật tử, hoặc do bản thân 
mình có hôn quan tang tế có chuyện gì đó nhờ cậy chùa miều tăng ni rồi mình 
dần dần trở thành Phật tử hồi nào không hay, hoặc bạn rủ đi chùa thập tự, cúng 
vu lan cô hồn tháng 7 tháng 10 gì đó rồi từ từ mình quen chùa, thấy vô chùa vui 
rồi thành Phật tử luôn, rồi lâu lâu ai rủ đi chùa dâng y, Phật đản mình cũng đi rồi 
tưởng mình Phật tử chớ lòng mình không tha thiết. Tôi còn biết tuyệt đại đa số 
Phật tử VN (hơn 90%) cho mình cái quyền dốt Phật pháp và cho răng chuyện 
nghiên cứu kinh điển là chuyện của tăng ni, mình cứ việc đi làm lụng nuôi chồng 
con cha mẹ, cất nhà lầu, mua xe hơi sung sướng, lâu lâu quăng ra một mớ làm 
phước là đủ rồi, cũng nghe pháp, In kinh, đúc tượng, đúc chuông là đủ rồi. Như 
vậy là không phải. Trong biển đời sanh tử, trong hành trình trầm luân, tăng nI và 
cư sĩ giống hệt nhau, không khác nhau øì hết. Ai cũng phải có trách nhiệm y hệt 
nhau, giới luật thiền định như nhau, pháp học pháp hành như nhau. Thường là 
người ta nghĩ cư sĩ dốt Phật pháp không ai nói gì, tăng mi dốt Phật pháp thì hơi 
kỳ, nhưng đó là về mặt xã hội chớ còn về mặt tâm linh tôn giáo thì trách nhiệm tu 
học của tăng ni và cư sĩ không khác gì nhau. 


222 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Nội dung bài kinh Phạm Thiên cho mình cái ý: sông là phải trân quý điều thiện, 
trau dồi điều thiện chứ không phải đó là trách nhiệm của riêng người nào hết. 


CUNG KÍNH (Gãravasutta) 


Đọc bản dịch Việt của ngài Minh Châu trong chỗ này sẽ thấy giống như Đức Thế 
Tôn không có khả năng sống một mình: “2) Trong khi Thế Tôn thiên tịnh độc cư, 
tư tưởng sau đây được khởi lên: "Thật là khó khăn khi mà sống không có chỗ nào 
đề mình cung kính, đề mình nghe lời”. Đây là một bằng chứng hùng hồn để cho 
bả con thấy rằng nghiên cứu kinh điển mà chỉ biết lệ thuộc vào bản dịch của 
người khác nguy hiểm như thế nào. Ngày xưa khi tôi đọc chỗ này tôi cũng thấy 
khó chịu, một vị Chánh Đắng Giác mà lại suy nghĩ như VẬY: “thật là khó khăn `. 
Nói theo kiểu mình bây giờ là phải nói như vầy: “Chuyện sống ở đời mà tiếng 
có chỗ nào cho mình tôn trọng cũng không phải là đơn giản ”. Ö đây là Ngài nói 
cho thiên hạ chớ không phải nói cho Ngài. Khó khăn ở đây không phải là khó 
khăn cho Ngài mà là Ngài nói chung cho thiên hạ. Ví dụ bây giờ quí vị tưởng 
tượng một ông tỷ phú đang ngồi phơi năng ngoài sân thèm một ly nước cam, 
hoặc hộp thuốc lá mà cô hầu thì ở trong bếp, villa thì rộng quá, ông kêu thì cô 
không nghe, ông nghĩ như thế này: “Nhà mênh mông thế này mà có một "người Ở 
bắt tiện quá “hoặc ˆ 'khổ quá, nhà mênh mông mà có một cô giúp việc thì khổ 
quá, chắc phải kiếm thêm ba người nữa mới đủ ”. “Khô quá” ở đây không phải là 
cái gì khổ sở, khó chịu, đau đớn. Người ta đắc sơ quả là đã không thèm nghĩ như 
vậy, vị Tu-đả-hoàn thì đã không có cái suy nghĩ kiểu “sống mà không có chỗ nảo 
đề mình nghe lời, đề mình tôn kính, khổ quá ”.Tu-đà-hoàn đã không thèm tồi, bởi 
vì chữ “nhập lưu' (Sofapamna) có nghĩa là đã đi vào dòng chảy, nói hơi kỳ chứ vị 
Tu-đà-hoàn khỏi có tu hành gì cũng đắc A-la-hán nữa, bởi vì người không còn 
thân kiến nữa thì đi đâu. Người không còn thân kiến thì đâu còn chỗ nào chứa 
trong Tam giới này, trễ lắm là 7 kiếp nữa tự động dứt điểm. Sơ quả còn như vậy, 
nói gì là một vị A-la-hán Chánh Đắng Chánh Giác. Vì vậy suy nghĩ của Đức Thế 
Tôn ở đây là vậy đó, suy nghĩ này là suy nghĩ dẫn đầu cho suy nghĩ thứ hai: 
“Không ai trong Tam giới vô lượng vũ trụ này bằng ta về giới về định về tuệ nói 
chỉ là hơn ta đề ta thờ là thây xem là bạn. Ta chỉ có thể làm thây người khác, còn 
người làm bạn với ta đã không cở”. Đây là sự thật chớ không phải là kiêu mạn 
kiêu ngạo, còn mình, đừng có mà bữa nào ngôi một mình cũng suy nghĩ như vây: 
Phật pháp cỡ như mình là không cần kiếm thầy. Nghĩ như vậy là tào lao, ngã 
mạn. Suy nghĩ này chỉ có ở vị A-la-hán. Bài kinh này cho mình ý nghĩa: . Nghĩ 
như vậy là tào lao, ngã mạn. Suy nghĩ này chỉ có ở vị A-la-hán. Bài kinh này cho 
mình ý nghĩa: tôn kính pháp. 


223 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Tôn kính pháp 
Tôn kính pháp có hai nghĩa: 


- Đối với vị A-la-hán không còn chuyện gì để làm nữa thì tôn kính pháp ở đây là 
nghĩa là các ngải thấy rằng pháp chính là thế ĐIỚI sông duy nhất của người thiện 
người lành, sống trong fín tấn niệm định tuệ, sông trong Bát chánh đạo, sông 
trong bốn niệm xứ, đó là thê giới sống duy nhất của một người lành. Vị A-la-hán 
không có thế giới tâm linh nào ngoài chánh pháp. Sống như vậy được gọi là sống 
tôn kính pháp. 


- Đối với phảm phu, “tôn kính pháp” còn có nghĩa thứ hai đó là “hành trì”. Đức 
Phật đã nhiêu lân nói: 


1. Đệ tử của ta phải là kẻ thừa tự pháp chớ không phải là kẻ thừa tự tài vật. 1a 
đạy sì, ta hành trì cải gì, ta đề lại cái gì thì đó là chính là tài sản cho các ngươi 
chớ không phải là những thư vật chất danh lợi quyên lực khác. 


2. Cách cúng dường Như Lai cao quí nhất, ý nghĩa nhất, long trọng nhất đó 
chính là hành trì theo lời dạy của Nhưự Lai 


3. Khi sắp viên tịch, Ngài dạy: Đừng nghĩ các ngươi không còn thây khi ta ra đi, 
những gi ta đã dạy các ngươi chính là thây của các ngươi sau khi ta không còn 
Hữa. 


Dựa vào ba điều trên chúng ta thây rằng Ngài kêu gọi đệ tử của Ngài lòng Dựa 
vào ba điều trên chúng ta thấy rằng Ngài kêu gọi đệ tử của Ngài lòng ôn kính 
pháp thông qua sự thông qua sự (hấu hiểu và hành trì chảnh pháp. Phải hiểu như 
vậy chớ không phải tôn kính pháp là bỏ tiền ra thỉnh năm bảy bộ kinh về, bọc bìa 
da, chữ mạ vàng, mua cái tủ thiệt tốt bỏ hết vào đó khóa tủ lại, trên tủ để bức 
tượng Phật, mỗi ngày đốt ba cây hương quỳ lạy sói trán rồi nghĩ là tôn kính pháp. 
Tôi biết Phật tử VN mình khoái mây vụ đó lắm. Đi chùa mà nghe nói in kinh là 
khoái lắm, bỏ tiền ra ấn tống, xong rôi đem về cất tủ. Đọc thì sợ mồ hôi tay bất 
tịnh, chạm vô trang kinh bất xứng bắt kính, nên quí Phật quí pháp quá không dám 
dùng bàn tay bất tịnh của mình chạm vô kinh, sợ phạm thượng nên bỏ tủ đóng 
cửa lại rồi quì lạy hoài chừng nào chết thì thôi. Tôn kính là phải tìm hiểu thấu đáo 
ý nghĩa rồi hành trì. Có lần chư tăng đang giảng đạo trong hội trường của chùa, 
Đức Phật đứng bên ngoài, Ngài đợi xong thời pháp mới gõ cửa bước vào, Ngài 
nói: 7ø đã nghe trọn vẹn thời pháp của ngươi và ta chờ xong rồi mới bước vào. 


224 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Nhiều vị nghe Đức Phật nói như vậy nói: Bạch Ti hé Tôn chúng con sảm hối 
chúng con không biết Thế Tôn đứng ngoài cửa, nếu biết chúng con không nói 
nhiều như vậy.Chúng ta thấy, vị Chánh Đăng Chánh Giác, Pháp vương, Đạo sư 
ba cõi Trời Người đôi với với chánh pháp còn như vậy, còn chúng ta ngày nay rẻ 
rúng lắm, có khi chúng ta còn coI trọng người hơn trọng pháp, coI nặng ông pháp 
sư, ông hòa thượng, ông trụ trì hơn Phật pháp, ngày nay mình sông ngược là chỗ 
đó. Ngài Xá Lợi Phất là Đệ nhất trí tuệ, vậy mà đệ tử của ngài là sa di 7 tuổi 
thuyết pháp mà ngải ngồi nghe rất là tôn kính. Trong luật tỳ kheo qui định rõ ràng 
người thuyết pháp không thể nảo đứng trong khi người nghe ngồi. Người nghe 
đang ngồi mà mình không có chỗ ngồi cao hơn họ thì cũng không nên thuyết 
pháp. Họ đang đi với mình, họ đi đàng trước, mình đi đàng sau, mình không nên 
thuyết pháp. Đó là lòng tôn kính pháp. Mình kính cái gì mình được cái đó. Ông 
Liễu Tôn Nguyên, một trong bát đại danh gia đời Đường Tổng có một câu đáng 
lưu ý: Người thích cái gì thì chúng sẽ tự qui tụ. Lôi biết nhiều người trong room 
này không đồng ý ý câu này nhưng tôi rất thích và đồng ý câu này. Có những người 
thích chơi đồng hồ cũ hoặc thích xe đạp cũ, khi họ có lòng thích tha thiết như vậy 
thì trong túi luôn có những khoản tiền nhỏ nhỏ để dành, để thấy ở đâu có họ quơ 
về. Chính vì họ thích nên họ để ý ở đâu có, chỗ nào bán, chỗ nào không chịu bán, 
họ đến tìm cách rước về. Phật pháp cũng y chang như vậy, mình có lòng cầu 
pháp thì nay mình biết cái này mai mình biết cái kia. Người tha thiết học đạo thì 
khi họ mở một trang sách đời là họ thấy trong đó có nhiều câu dẫn đến Phật pháp 
hoặc nội dung y như Phật ngôn, hoặc mở trang kinh ra thì sẽ thích chỗ này thích 
chỗ kia. Người như vậy xem kinh sách, được tiếp xúc với tăng ni giỏi thì không 
bổ bề ngang cũng bồ bề dọc. Người thờ ơ như gỗ đá dầu cho ngôi giữa đám đông 
A-la-hán cũng không được gì, như cái sân xi măng, như tâm ni lông mưa xuống 
trớt quớt. Mình phải chuẩn bị con người mình như thế nào để những thứ đó tự nó 
tìm vê. Ở gần người nói pháp thì tự nhiên mình cũng có cái gì đó bỏ túi. Tự tỉm 
về ở đây là cơ hội nào hoàn cảnh nào điều kiện nào cũng có dịp đề mình tiếp cận 
với những thứ đó. Hãy nguyện đời nào kiếp nảo sinh ra gặp người hiền gặp người 
trí là mình biết lắng nghe, tất cả những điều đó được gọi là tôn kính Pháp. 


PHẠM THIÊN (Brahmadevasutta) 

Có một vị tỷ kheo tên là Brahmadeva. VỊ này đi xuất gia rồi đắc A-la-hán. Nhưng 
người mẹ của vị này thì không thèm biệt con mình theo a1, tu hành gì, bà suôt 
ngày cứ quì lạy Phạm Thiên. Phạm Thiên bên Ấn Độ thời đó — và cả bây giờ - 


được coi là đẳng chí tôn vô thượng, đối tượng cao siêu nhất, thờ lạy sẽ được 
phước báu và mai mốt sẽ được về bên cạnh. Giống như ở VN, mấy người không 


225 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


có tôn giáo, không đạo gì hết, chỉ có thờ trời thờ ông bà, trước nhà có cái bàn 
Thiên (bàn thờ giống như chùa một cột giữa sân); họ kiếm cái chai rồi cắm bông 
Trang cúng, bông này dễ kiếm, tên lại “Trang nghiêm”, sáng trưa chiều ra thắp 
hương. Vị Phạm Thiên Sahampati trong bài kinh này thấy người mẹ tảo lao quá, 
con thì đắc A-la-hán, mà mẹ thì đi thờ Phạm thiên nên ngài xuông nhắc bà: Bà có 
của qui trong nhà, một vị đại hiển thánh nhân trong nhà mà không biết, đi lạy tào 
lao thiên tướng gì đâu. Bài kinh này cho mình nội dung: hãy biết trân quý những 
gì đáng trân quý, chúng ta không có nhiều tâm tư tình cảm thời gian đề đi thờ lạy 
những thứ tào lao thiên tướng. Vì truyền thống, thói quen, tập tục, cảm xúc cá 
nhân người ta tìm đến những thứ không ra gì hết, đây chính là tâm tình của phần 
đông thiên hạ. Bữa nào gác chân lên trán suy nghĩ đi, chính bản thân mình cũng 
khó thoát những điều này. Mình thần tượng thờ phượng tôn kính theo đuôi thứ gì 
đó, coi chừng chỉ là cảm xúc cá nhân mà thôi. Hiếm khi mình ngồi nghĩ lại vì sao 
mình đam mê thờ phượng những thứ đó. Không bao nhiêu người chịu khó ngồi 
nhìn lại vì sao mình ghét, vì sao mình thích cái đó. Đây là một thái độ sống rất 
bình tĩnh, sáng suốt: hãy nhìn lại xem sư phụ mình đang theo, pháp môn mình 
đang theo, trò chơi sở thích mình đang theo đuổi có thật sự cần thiết, nên hay 
không nên. Hãy nhìn lại bản thân mình, giá trị của một người không phải là anh 
ta đang đi trên con đường nào mà giả trị là anh ta biết rõ anh ta đang ở đâu, anh ta 
nhận thức gì về con đường dưới chân mình ngay lúc này. Còn con đường dưới 
chân của anh ta không đủ để nói gì. Vào một buổi chiều sau 1275, mọi người 
đang đứng trên câu Bình Triệu hóng mát, một cô gái nhảy xuống cầu tự tử, có 
ông cán bộ tóc trắng đang đứng hóng mát, nhảy theo cứu cô. Khi ông lóp ngóp 
lên bờ, mọi người nhào đến phỏng vân: Động cơ nào khi một người già tuổi cao 
sức yếu nh ông mà nhảy xuông cứu trong khi thanh niên người ta còn không 
đám. Ông vuốt nước trên mặt rôi trả lời: Tô cha thăng nào xô tao xuống. Thật ra 
là ông không có ý nhảy xuống cứu mà ông bị người ta đây lọt xuống. Mình cũng 
vậy, nhiều khi mình đi chùa học pháp mình cứ tưởng mình hay, thật ra mình bị ai 
đó đây mà mình không biết. Thí dụ má nhờ mình chở đi, hoặc bạn rủ mình đi, lâu 
ngày quen dần mình tưởng mình là Phật tử. Thực ra con đường dưới chân mình 
đang đi — con đường đạo ấy, nhiều khi không phải do chính mình nhận thức bản 
thân rồi chọn mà đi, mà do người khác họ xúi họ đây. Hãy lưu ý cái cảm xúc cái 
tâm tình của mình, nhiều khi nó che mờ lý trí của mình, mình chọn cái gì đó 
không phải do nhận thức, do lý trí mà do thích hoặc do tránh né cái gì đó, do 
mình ghét cái A mình chọn cái B. Nội dung quan trọng của bải kinh này: sống 
trong đời sông phải có nhận thức, phải biết tại sao mình thích cái gì, mình ghét 
cái gì. Mình phải hoàn toàn chịu trách nhiệm con đường mình đang đi. 


226 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


BAKA (Bakabrahmasutta) 


Trong đây không nói rõ lý do của tên Baka nhưng trong tiếng Pä|i, chữ “baka' 
nghĩa là “con cò”; giống như chữ “cinca' là “cây me”, nàng Cinca sinh ra đưới gốc 
me nên được đặt tên là Cinca. Cinca là một phụ nữ không cha không mẹ, trong 
kinh nói là “thấp sanh”, tự xuất hiện ở dưới gốc cây me, người ta lượm nàng dưới 
gốc me. Ở đưới Miên tương truyền ngày xưa có ngôi chùa phía trước có cây me, 
người ta gọi trụ trì là Hòa thượng cây me. HT giận quá kêu người ta đốn cây me 
đi, người ta đốn xong còn gôc, người ta kêu là HT gôc me, HT giận quá cho 
người bứng luôn gốc, còn lại hố, người ta gọi là HT hồ me. HT hối hận thà kêu 
cây me còn dễ nghe hơn hồ me. 


Ông Baka này nhiều đời liên tục sanh lên sanh xuống các cõi Phạm thiên, giờ ông 
không còn nhớ được những kiếp mà ông làm người hay sa đọa ở cõi nào, chỉ nhớ 
những kiếp sanh làm Phạm thiên thôi. Từ đó ông có suy nghĩ: Chỗ này là chỗ 
thường trụ, mình chết đi sống lại cũng trở về chỗ Phạm thiên thôi. 


Trong kinh Phạm Võng nói rõ tà kiến có nhiều trường hợp: 


I- Do người ta cộng ghép lý lẽ này nọ để suy diễn. “7øk#z “suy diễn”. Giống 
như mây triết gia bây giờ: Karl Marx, Friedrich Engels, Vladimrr Lenin, Arthur 
Schopenhauer, Immanuel Kant, Friedrich Nietzsche tất cả những triết gia đó là 
ngôi tưởng tượng suy diễn, nhất là những ông có chút ít kiến thức khoa học, có 
đọc sách tôn giáo, đọc tiểu thuyết, rồi cộng thêm những suy nghĩ cá nhân và kinh 
nghiệm sống, với những cái nghe được từ bạn bè xã hội v.v..., cũng lập nên 
trường phái triết học tư tưởng. Nguy hiểm nhất là những vị đắc thiền, đắc thần 
thông, rõ ràng họ thấy như vậy, họ thấy mình là người ly dục sống thanh khiết, 
chính mình có thần thông, không phải nghe ai nói. Những vị đắc thần thông nhớ 
lại họ thấy TÕ trước kiếp này mình không có tâm, vì họ từ cõi Phạm thiên Vô 
tưởng sanh xuống. Phạm thiên Vô tưởng sống 500 đại kiếp mà sức nhớ của một 
người phàm đắc thần thông tối đa là chỉ 40 đại kiếp. Phàm cao cấp như Bồ tát thì 
được 80 đại kiếp trái đất. Người không phải là Bồ tát thì khi đắc thiền nhớ tối đa 
40 đại kiếp, nếu nhớ lại kiếp mình sanh vào cõi Vô tưởng thì không thể nhớ được 
500 kiếp, từ đó mới sanh ra tà kiến, nghĩ là trước đây tôi không có, hoặc tôi có 
nhưng không có tâm. Nguy hiểm ở chỗ là người càng trí thức chừng nào một khi 
họ hiểu sai thì chỉ có trời cứu. Người ít học có tà kiến, có hiểu sai về chính trị văn 
hóa còn có người chỉnh sửa; còn mây người có học mấy năm đại học, có lợi là 
bằng đại học là chìa khóa để mở cửa nhiều căn phòng trong cuộc đời này cho 


227 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


mình, nhưng thỉnh thoảng chính học hàm học vị đó cũng là cánh cửa ngăn chặn 
mình đi vào với đời. Dù mình có tám cái băng tiến sĩ đi nữa thì mình cũng chỉ là 
người giỏi về tám lĩnh vực đó thôi, chỉ là giỏi thôi, chớ không có lĩnh vực nào 
mình đi đến nơi đến chốn. Không có người nào đủ thâm quyền, tư cách nói rằng 
“tôi hiểu hết mọi sự”. Ví đụ mình là một nhà sinh vật học, có tám cái bằng tiến sĩ 
liên hệ với ngành sinh vật học, mình có dám chắc mình am tường tất cả hoa lá 
cây cỏ chung quanh mình không. Giả định mình là tâm của hình tròn, trong bán 
kính 100 mét mình có thể biết hết tật cả cây cỏ trong đó không, biết được bao 
nhiêu về chúng, chăng hạn như cây ôi, chúng thuộc họ gì, tên La Tỉnh là gì, thành 
phân hóa chất, dược tính đông y của chúng là gì, đảo sâu mãi rồi cũng phải có 
điểm dừng. Cho đến hôm nay các nhà khoa học vẫn đồng ý với nhau một điểm 
đó là rất có thể những bài thuốc chữa trị ung thư và sida đang nằm loanh quanh 
trong mấy loại cây rất quen thuộc, trong vườn nhà mình. Vẫn đề là nó là chất gì, 
ở trong cây gì. Có trường hợp nữa đó là hai thứ tầm thường cộng lại ra thứ phi 
thường. Chắng hạn giả dụ như có một ngày nào đó người ta cho mình biết thành 
phân chiết suất từ lá mơ cộng với thành phần chiết suất từ lá ôi sẽ thành bài thuốc 
trị ung thư, sĩ da tuyệt vời. Nghĩa là có tám cái bằng tiến sĩ về sinh vật học chưa 
chắc đã biết tới nơi tới chốn. Cứ y cứ vào bằng cấp học vị của mình rồi cho mình 
là chí tôn thiên hạ, là cái rồn của vũ trụ là trật lắt. Tà kiến của ông Baka ở đây là 
ông thấy ông là chí tôn vô thượng, cái ông đang có là số một. Bải kinh này không 
chỉ đơn giản nói về sự kiêu ngạo của một cá nhân mà nói về tâm bịnh của tất cả 
phàm phu chúng ta: luôn luôn thỏa mãn với cái mình đang có. 


Có một số khái niệm sống mà mình hiểu lầm: hào sảng (rộng rãi) không phải là 
hoang phí, ¿iếr kiệm không phải là hà tiện. Có nhiều người tôi quen, theo tôi nhận 
xét họ hiểu lầm chỗ này. Trong đời sống, họ mơ hồ giữa hào sảng và hoang phí, 
tiết kiệm và hà tiện. Tri túc và kiêu mạn, hai chữ này nghe như không có họ hàng 
gì. Tri túc là biết đủ, trong đời sống vật chất, cái gì ở mức cần và đủ là thôi chớ 
không đòi hỏi thêm. Nhưng ở một số lĩnh vực khác như là tu tập, không được 
nghĩ tu bao nhiêu đó đủ rôi, học nhiêu đó đủ rồi, biết nhiêu đó đủ rôi, cái đó 
không phải tri túc. Đối với đời sống tâm linh tỉnh thần thì càng sống thiện càng 
tốt bởi nội tâm phàm phu chúng ta có một tỷ vẫn đề phải giải quyết bằng thiện 
pháp. Chúng ta có được bao nhiêu thiện pháp? 


C1Iữ giới được bao nhiêu? 


Thiền định được bao nhiêu? 


228 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Học pháp được bao nhiêu? 
Suy tư được bao nhiêu? 
Kham nhãn từ tâm hành xả ly dục được bao nhiêu? 


Chỉ có A-la-hán mới hết chứ còn phàm là còn một tỷ vấn đề cần giải quyết băng 
thiện pháp. Vì vậy thiện pháp có bao nhiêu cũng không đủ. Điều kiện để trở 
thành Chánh Đăng Chánh Gñác, nói rộng là 30 Ba-la-mật nói hẹp là chỉ có hai: 
1.Tinh tấn bắt thối. 2. Không bao giờ biết đủ trong thiện pháp. (kusaladhammesu 
asanfuithiia). Tĩnh tấn Đất thôi là không khó khăn trở ngại nào làm cho Ngài chùn 
chân nản chí, hoàn cảnh nào cũng đi tới. Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng 
Ngài chỉ có một con đường đi tới. Còn mình thì sao, muỗi mòng nẵng gió nóng 
lạnh đói khát hoặc bực mình hờn giận ai đó mình cũng có thê buông bỏ lý tưởng 
mình đang theo đuổi rất dễ. Trong thiện pháp mình là những đứa trẻ rất đễ hờn 
dỗi, rất đễ bỏ cuộc nản chí. Nhưng vị Bồ tát Chánh Đẳng Giác thì không như vậy, 
đường đời chông gai cỡ nào Ngài vẫn cứ đi, trong mọi điều kiện Ngài luôn luôn 
tìm cách lách né đề đi, chọn cách tốt nhất để đối mặt giải quyết những khó khăn 
để đi tới, không nản chí, đó là tinh tấn bất thôi. Ngài không bao giờ biết đủ trong 
thiện pháp, nhiều khi chỉ vì một đời sống phạm hạnh, bỏ mạng Ngài cũng không 
tiếc; thậm chí chỉ vì để nghe một câu pháp ngữ Ngài có thê bỏ cả tính mạng. Còn 
mình đối với chánh pháp thì không tha thiết như vậy, làm ác bao nhiêu cũng thấy 
ít, làm thiện bao nhiêu cũng thấy nhiều, còn Ngài ngược lại, làm thiện bao nhiêu 
cũng thấy ít, làm ác bao nhiêu cũng thấy nhiều, đó là lý do người ta thành Phật 
còn mình thì xin làm đệ tử Ác Ma, Ác Ma cũng không thèm dòm vì Ác Ma là 
thiên vương, đệ tử Ác Ma cũng phải phước báu dữ dội lắm mới được. 


Theo Chú giải, ông Baka tự thấy mình giỏi mình hay, trường sanh bắt lão..., ông 
chỉ hơi tào lao một chút đó chứ kiếp trước ông là người rất dễ thương, từng là đạo 
sĩ đắc thiền, cứu giúp cho rất nhiều người bị nạn. Có lần đó ông ngồi bên bờ sông 
nhìn nước chảy mạnh cuỗn phăng phăng, ông suy nghĩ: ước ở đây nhiều và 
mạnh thể này trong khi đó có nhiễu chỗ không có một giọt mà uống. Giỗng như 
chiều hôm qua tôi đang đi ngang dòng sông trong xanh ở biên giới Thụy Sĩ, mới 
nhìn tôi thích nhưng nhìn một lát tôi phát sợ, lỡ lọt xuống đây là xong, rồi nghĩ 
sông sâu sông đẹp chắc có cái này cái kia bên dưới, có Dạ-xoa, Long vương bên 
dưới, nước xanh biếc đẹp lắm, đẹp nhìn một hồi phát sợ, giống như người đẹp 
quá mình nhìn mình nghĩ không phải là người. Khi ông đạo sĩ tiền thân của Baka 
nhìn dòng nước như vậy, nghĩ như vậy, rồi bằng thần thông ông thấy trên sa mạc 


229 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


cách đó khá xa có đoàn thương buôn lạc đường thoi thóp thiếu nước, ông dùng 
thần thông đem nước đến cho họ. Lần khác ông nghe tiếng kêu khóc của một 
ngôi làng, tiếng người bỏ chạy la hét sợ hãi, biết làng bị cướp, ông dùng thần 
thông hiện ra một đoàn quân rất đông đề cướp tưởng lính triều đình đến nên bỏ 
chạy, nhờ đó làng tránh bị thảm sát. 


Trong bản tiếng Việt có câu rất dễ hiểu lầm: Đoạn kệ số 8 “8aka: Nếu Ngài là 
Thế Tôn, Tì Fhấy được sự bắt tận,”. Xem bản Pä]i thì chỗ này không phải là “thấy 
được sự bất tận”. Ananfadassr là người có trí tuệ vô hạn, có tầm nhìn vô lượng, 
tầm nhìn không giới hạn, không hạn chế, “ama” nghĩa là 'kết thúc” (end, ende), 
“điểm dừng". “4nara ` “vô tận”, “không điểm kết thúc", “không điểm dừng”ˆ. Câu 
trên phải được dịch lại là: “Nếu ngài là Thế Tôn là vị toàn giác, có một trí tuệ 
không hạn chế thì... ” 


“Nếu Ngài là Thế Tôn, Thấy được sự bắt tận, 
Ngài vượt qua, chỉnh phục, Sanh già và sâu muộn, 
Giới hạnh thuở xưa ấy, Nào ích gì cho con” 


Ông Baka nói với Đức Phật: Nếu ngài là một vị Phật có tâm nhìn không giới hạn, 
ngài đã vượt qua mọi đau khô thì xin ngài nói lên cho mọi người biết rõ ngày xưa 
cơn ra sao. Chữ “giới hạnh” ngài Minh Châu dịch gọn từ chữ “ ƒafasilavaffan ` 
Vafasilavaffa nghĩa là pháp môn hành trì, hạnh lành nào mình thường làm. Ví dụ 
mấy bà cụ không biết chữ nghĩa gì hết, mắt kèm nhèm, tai nghe không rõ, sáng 
nảo cũng vô chùa rửa chén quét sân coi đó là công đức cuối đời của mình gọi là 
vafasilavaffa; một ông sư chuyên tâm học đạo, thiền định, cũng là 
vafasilavaffacủa người đó. Vô chùa làm thư ký, đánh máy, làm số sách cho chùa 
cũng gọi là afasilavarfa; công đức nào người ta coi nặng và sông nhiều với nó 
được gọi là vafasilavafIa. Ỏ đây ngài dịch vatasilavatta là “giới hạnh" thì nghĩa 
hơi hẹp, phải dịch là đời sống, kiểu sông cách sông hạnh lành nào mà người ta 
thường xuyên. (* za ': hạnh lành hay nếp sông tâm linh thường nhật của một 
người. “J⁄2a ° là trách nhiệm, bồn phận.) 


Đức Phật biết ông Baka này muốn cho người khác biết nên Ngài kế lại cho người 
ta nghe ngày xưa ông này đã tạo tác những công đức như vậy v.v..., quí vị tự đọc 
tiêp. Hôm nay phải đi sớm, xin hẹn quí vị ngày thứ Năm. 


230 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Bài giảng ngày 13-9-2014 Sáng hôm nay mình sẽ học trở lại bài kinh bị 
dang dở hôm trước. 


Một ngày đó Đức Phật biết rằng có một vị Phạm thiên tà kiến cho răng không ai 
tới được chỗ của mình hết. Đức Phật biết có một vị Phạm Thiên có suy nghĩ như 
vậy, điều đó không tốt, khi sống chìm sâu trong cảnh giới nào đó mình cho cảnh 
giới đó là số một, không còn biết gì tới cái khác, không còn biết gì tới ai khác, 
đây là một thái độ tâm lý mà trong kinh gỌI là: “4bhimivesa ` “thiên kiến”, “cố 
chấp”; 'Jdamsaccabhinivesa `: “ngoan cỗ”, cho rằng chỉ có cái này là chân lý, 
ngoài ra đều không chấp nhận được. Nói gọn là “4b/inivesa”, còn nói cho đủ là 
'lđamsaccabhinivesa.. °ldam ` “cải này”; “sacca : “sự thật”, “chân lý". 
'Jdamsaccabhinivesa Tà thuật ngữ trong kinh gọi thái độ cho đây là số một. 


Phải nói rằng, nếu không có Phật pháp chúng ta có lẽ không có cơ hội nhìn ngắm 
lại bản thân mình qua những góc cạnh tốt, xấu, sâu sắc và quan trọng đến như 
vậy. Hôm trước chúng tôi có nói, mỗi người có một điểm tựa, có nhiều điểm tựa 
rất là vớ vẫn tào lao nhưng đối với mình đó là cả một cảnh giới một vũ trụ và 
mình chìm sâu gắm chặt vào trong đó, không nghĩ đến chuyện thoát ra, và nghĩ 
đó là tất cả. Ví dụ như điểm tựa nhan sắc, những người có nhan sắc cả ngày họ cứ 
loay hoay trong đó thôi, không có gì quan trọng hơn nhan sắc của họ. Có người 
coi nặng đồng tiền, khi có chút đỉnh tiền bạc, không biết họ làm nghề gì nhưng 
bản thân họ xem nhân cách, kiến thức hay đạo đức v.v... không quan trọng, quan 
trọng đối với họ là có đồng tiền trong tay, ăn to nói lớn huênh hoang khoác lác, 
coi ai không ra gì. Người nhan sắc, kẻ có tiền, người có học vị lấy đó làm điểm 
tựa, còn người không có học vị thì ÿ có kiến thức chuyên môn gì đó hoặc có 
quyên lực trong xã hội, chức vụ trong chính phủ, hoặc tiếng tăm v.v... Mỗi người 
có điểm tựa, mà nguy hiểm nhất, theo lời một nữ thi sĩ người Anh, Edith Sitwell 
nói một câu tôi rất thích: Phải nói rằng, nếu không có Phật pháp chúng ta có lẽ 
không có cơ hội nhìn ngắm lại bản thân mình qua những góc cạnh tốt, xâu, sâu 
sắc và quan trọng đến như vậy. Hôm trước chúng tôi có nói, mỗi người có một 
điểm tựa, có nhiều điểm tựa rất là vớ vận tảo lao nhưng đối với mình đó là cả một 
cảnh giới một vũ trụ và mình chìm sâu gắm chặt vào trong đó, không nghĩ đến 
chuyện thoát ra, và nghĩ đó là tất cả. Ví dụ như điểm tựa nhan sắc, những người 
có nhan sắc cả ngày họ cứ loay hoay trong đó thôi, không có gì quan trọng hơn 
nhan sắc của họ. Có nĐƯười COI nặng đồng tiền, khi có chút đỉnh tiền bạc, không 
biết họ làm nghè gì nhưng bản thân họ xem nhân cách, kiến thức hay đạo đức 
v.v... không quan trọng, quan trọng đối với họ là có đồng tiền trong tay, ăn t0 nói 
lớn huênh hoang khoác lác, coi ai không ra gì. Người nhan sắc, kẻ có tiền, người 


231 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


có học vị lây đó làm điểm tựa, còn người không có học vị thì ÿ có kiến thức 
chuyên môn gì đó hoặc có quyền lực trong xã hội, chức vụ trong chính phủ, hoặc 
tiếng tăm v.v... Mỗi người có điểm tựa, mà ¡nguy hiểm nhất, theo lời một nữ thi sĩ 
người Anh, Edith S1twell nói một câu tôi rất thích: “Thằng ngu thì tôi còn gượng 
chịu đựng được, chứ đứa kiêu ngạo với cái ngu của mình thì tôi bó tay!”11]/Tôi 
có lấy câu đó làm đề tài viết bài tản mạn trong trang web Nam Tông. Có nhiều 
khi chúng ta phải cắn răng chấp nhận sự thật rất là khó nghe, đó là bản thân mỗi 
người luôn luôn có những điểm tựa, kế cả những điểm tựa đó nó chẳng là gì 
trong mất thiên hạ, miễn sao đối với mình quan trọng là được rồi; chính từ chỗ 
này nảy ra cái mà Đức Phật gọi là Abhinivesahoặc ldamsaccabhinvesa. Tôi cũng 
đã nói nhiều lần là chỉ có người biết Phật pháp, chỉ có hành giả Tứ Niệm Xứ mới 
có địp thấy ra một điều rất là thú vị và cũng rất là quan trọng đó là tất cả những øì 
mình ghét, tất cả những gì mình thích đều đáng phải được xét lại hết. Bởi tất cả 
những thứ mình thích mình ghét ở đời đều có ý nghĩa giá trị rất là tương đối, đời 
sông tính thân của chúng ta có rất là nhiều điểm tựa mà điểm tựa nào cũng phủ du 
hết. Do điển nghiệp, môi trường sống, khuynh hướng tâm lý mới dẫn đến chúng ta 
thích hay ghét cái gì đó. Nếu mình thấy được ba cái này, mình mới có dịp chịu 
khó ngồi xét lại, thì ra những thứ mình theo đuôi cả đời nhiều khi rất là buồn 
cười. Mình thờ phụng một lý tưởng tôn giáo văn hóa hay chính trị nhiều khi khởi 
đi từ nguyên cớ rất là buồn cười, trẻ con. Người Ý thì thích ăn món đó, người 
Pháp thích uống món đó, người VN thích sử dụng món đồ đó, thí dụ như VN 
thích áo dài, nón lá. Xét một cách hôn nhiên thì đúng rồi, tôi là người Việt, tôi 
phải yêu cái quốc hôn quốc túy của tôi, nhưng nếu nói sâu xa một chút thì từ đâu 
có cái quốc hồn quốc túy này? 


Tại vì chúng ta đầu thai, tái sanh vào bụng của một người mẹ VN, từ đó chúng ta 
lớn lên và chấp nhận văn hóa VN, chúng ta như một con cá trong cái bể kính 
mang tên VN, từ đó chúng ta thích áo dài, thích nón lá, thích áo bà ba. Ngày xưa 
chúng ta thích áo tứ thân, áo dài khăn đóng, guốc mộc, chưa kể những thức ăn 
thức uống những kiểu sinh hoạt rất là VN. Nhân bài kinh này tôi nhân mạnh điều 
này: đừng coi nặng điểm thương điểm ghét của mình, tất cả những thứ đó rất là 
phù du trẻ con. Ngài Ajahn Chah có một lời đặn cho mình: mới dẫn đến chúng ta 
thích hay ghét cái gì đó. Nếu mình thấy được ba cái này, mình mới có dịp chịu 
khó ngồi xét lại, thì ra những thứ mình theo đuổi cả đời nhiều khi rất là buồn 
cười. Mình thờ phụng một lý tưởng tôn giáo văn hóa hay chính trị nhiều khi khởi 
đi từ nguyên cớ rất là buồn cười, trẻ con. Người Ý thì thích ăn món đó, người 
Pháp thích uống món đó, người VN thích sử dụng món đồ đó, thí dụ như VN 


232 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


thích áo đài, nón lá. Xét một cách hồn nhiên thì đúng rồi, tôi là người Việt, tôi 
phải yêu cái quốc hôn quốc túy của tôi, nhưng nếu nói sâu xa một chút thì từ đâu 
có cái quốc hôn quốc túy này? 


Tại vì chúng ta đầu thai, tái sanh vào bụng của một người mẹ VN, từ đó chúng ta 
lớn lên và chấp nhận văn hóa VN, chúng ta như một con cá trong cái bể kính 
mang tên VN, từ đó chúng ta thích áo dài, thích nón lá, thích áo bà ba. Ngày xưa 
chúng ta thích áo tứ thân, áo đài khăn đóng, guốc mộc, chưa kể những thức ăn 
thức uống những kiểu sinh hoạt rất là VN. Nhân bài kinh này tôi nhắn mạnh điều 
này: đừng coi nặng điểm thương điểm ghét của mình, tất cả những thứ đó rất là 
phù du trẻ con. Ngài AJahn Chah có một lời dặn cho mình: Đừng quá tỉn vào 
cảm xúc bản thân. Đừng hành động theo cái thích cái ghét của mình, ngài 
dặn hãy tự cảnh giác cảnh tỉnh bản thân, đừng để mình quá nặng lòng với cảm 
xúc của bản thân, điều đó thường khi hại nhiều hơn lợi. Hãy chịu khó nhìn lại 
mình, tu Phật là nhìn lại mình. Tôi nhớ hôm trước tôi có nhắc câu nói của ông 
Rodin: Nghệ thuật, bí quyết điêu khắc tượng là bỏ đi cái thừa. Xét lại chuyện tu 
học của chúng ta cũng y hệt như vậy, bỏ đi cái thừa, cái không cần thiết. Trước 
hết là mình bỏ cái hại (tức là giữ giới), từ từ bỏ cái gì không có lợi, đi thêm bước 
nữa là chỉ thực hiện toàn điều có lợi thôi. Đức Phật nhìn thấy vị Phạm thiên có tà 
kiến như vậy nên Ngài xuất hiện và Ngài biết với sự xuất hiện của Ngài sẽ kéo 
theo sự xuất hiện của các vị đại đệ tử và chính sự xuất hiện này sẽ làm vị này thay 
đổi quan điểm cô chấp của mình. Cuối cùng thì vị Phạm thiên này đã từ bỏ cô 
chấp của mình. Nội dung bài kinh nếu mà hiểu như vậy sẽ sâu hơn nhiều lắm chứ 
không phải chỉ là một câu chuyện kê. 


PHÓNG DẠT (Brahmalokasutta) 


Bài kinh Phóng Dật cũng y hệt như vậy, cũng không có gì phải giải thích hết. Bài 
kinh trước kê chuyện năm vị đại thánh, bài kinh sau kê chuyện hai vị Phạm Thiên 
nội dung giống hệt nhau. Tức là cũng có một vị Phạm Thiên cô chấp cho rằng 
mình là số một, được hai vị Phạm Thiên khác đến nhắc nhở. 


“3) Rồi hai Bích-chi Phạm thiên Subrahmaä và Suddhavasa đi đến Thế Tôn. Sau 
khi đến, họ đựng mỗi người dựa vào mmỘt cột cửa. “ 

'Bích-chi”, tiếng Päli là “Pacceka'. Bích-chi là âm Tàu chớ không phải dịch, 
giống như Hoa Thịnh Đốn (Washington). Bích Chỉ là trong Päli giải thích là 
'ekacari ` (kẻ độc hành), còn đi đâu mà có nhiều kẻ đồng hành thì gọi là 
“parisacari (kẻ sông bầy đàn, sống chung tập thể, kẻ lữ hành có bẻ bạn). Thí dụ 


233 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


trong kinh nói có ba bậc giác ngộ: 1. Chánh Đăng Giác, không cần thầy nhưng 
có thê làm thầy cho người khác. 2. Thanh văn giác nghĩa là bản thân cần có thầy 
mới giác ngộ được, và bản thân mình có thể độ cho người khác đắc quả giống 
như mình. 3. Đóc giác Phát hay Bích Chị Phật (Pacceka Budha), tức là không 
cần ai làm thầy mà bản thân mình cũng không làm thầy ai. Tức là trên thì không 
có thầy mà dưới thì cũng không có trò, chỉ có bạn thôi. Có những vị Độc Các 
sanh ra nhằm lúc có nhiều vị đặc Độc Giác như họ thì có bạn, còn không thì trước 
sau chỉ có một mình. Gọi là ban là vì lúc đó trong thế giới này có chỗ tốt nhất là 
ngọn núi nào đó, ví dụ trái đất này có ngọn núi Gandhamadana chỗ đó tập trung 
các vị Phật Độc Giác. Gọi là bạn cho vui vậy thôi chớ các vị vẫn sông một mình 
trong hang hay tịnh thất riêng, vị này không phải là điểm tựa cho vị kia, vì vậy 
gọi là Bích-chi, còn chúng ta thì trên phải có thầy dưới phải có bạn. Những vị 
Phạm Thiên gọi là Bích- chi thường xuyên ở một mình không có bè bạn chung 
quanh, không có người lớn hơn cũng không có người nhỏ hơn, đây là những chú 
thích trong Chú giải, chữ Bích-chi Phạm thiên quí vị sẽ gặp rất là thường trong 
kinh. 


KOKALIKA (Kokälikasutta) 


Trong tiếng Việt các chữ “vô hạn", “vô lượng”, “vô biên", “vô số” nghĩa khác nhau 
nhưng trong Pa]I thì có chung một từ là “aøpameyya ` với Ÿ nghĩa là “không thê 
đo đêm, cân, đong”. 


Chúng ta biết rằng Devadatta (Đề Bà Đạt Đa) là em ruột của bà Yasodhara (Da 
Du Đà La), nói theo vai về ngoài đời, Devadatta là em vợ của thái tử Tất Đạt. Sau 
khi thái tử Tất Đạt xuất gia thành Phật thì Devadatta cũng xuất gia theo. Thời 
gian đầu ông tu hành rất tốt, đắc được thần thông, sau đó vì nhiều lý do: 1. Sự oan 
trái từ nhiều đời đối với Bồ tát. 2. Khuynh hướng bắt thiện. 3. Một số tiền nghiệp 
bất thiện của Bồ tát bây giờ là Đức Phật. Khi Ngài chưa thành Phật, Ngài cũng là 
người phàm như chúng ta, tu nhiều hơn chúng ta, nhưng có những kiếp sống làm 
những điều bất thiện. Nghiệp bát thiện đó đến lúc đề lại quả báo ngay khi Ngài 
thành Phật. Trong kinh nói, có nhiều trường hợp gọi là tai nạn trong đời của Ngài 
không phải ngẫu nhiên mà do nghiệp xấu trong đời trước. Bên Bắc Tông, họ vẽ 
Đức Phật riết rồi bây giờ mình thây Đức Phật không còn là một con người bình 
thường nữa mà giống như ông thần ông thánh trên mây. Mahayana gọi những tai 
nạn của Đức Phật là những trường hợp thị hiện độ sinh, kể cả việc Ngài khô 
hạnh, nhập thiền, ăn cơm, uống nước, đi đứng v.v... tất cả đều là thị hiện, vì một 


234 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


mục đích nào đó Ngài cô tình làm như vậy. Còn theo Nam Tông, có ba điều 
khiên Ngài trở thành một bậc đại giác: 


Bi đức: Ai ngài cũng thương, giỗng như một người mẹ đối với con, nhưng tình 
thương còn hơn cả người mẹ, người mẹ còn nôi giận đôi với con chứ Đức Phật 
thì không. 


Tịnh đức: đức lành nào Ngài cũng có, đệ tử của Ngài thì Đệ nhất đầu đà, Đệ nhất 
trí tuệ, Đệ nhất thần thông v.v... những đệ nhất đó chỉ là con số lẻ của Đức Phật. 
Trước mặt một tỷ người hay trong rừng sâu chỉ một mình Ngài, trước sau Ngài 
luôn luôn là như vậy. Thế Tôn nói sao thì làm vậy, làm sao thì nói vậy, từ đêm 
Thành đạo đến đêm niết-bàn, trước mặt muôn người hay một mình cũng vậy, 
không sai khác. 


Trí đức: cái gì Ngài cũng biết. Ngài biết : cái gì Ngài cũng biết. Ngài biết bản 
chất và sự vận hành của các pháp bao gồm Người và Cõi. Ngài biết bao gồm 
Người và Cõi. Ngài biết cái gì làm được và không làm được.Làm được với 
Làm được với cách thức ra sao, thòi điểm nào. 


Biết được bản chất và sự vận hành của các pháp cũng giống như biết rõ một 
viên thuốc được bảo chế ra sao, có thành phần được tính dược lý như thế nào, tác 
động như thế nào vào cơ thê khi uống: nhìn một cái cây biết rõ nó như một nhà 
sinh vật học biết sự phát triển của cây như thế nào. Ngài nhìn chúng sanh cũng 
vậy, Ngài biết chúng sanh này do vô minh duyên hành, hành duyên thức.. 

người này đã tạo nghiệp gì và khuynh hướng tâm lý ra sao, có khả năng EiE ngộ 
hay không, nếu có khả năng giác ngộ thì phải nói điều gì để hợp với họ, còn nếu 
không thì có nhờ câu nói của mình mà gieo duyên lành kiếp sau cho họ hay 
không, nếu được thì nói gì đề đề lại ấn tượng tốt cho họ. 


Biết rõ chuyện gì làm được hay không làm được, khả năng này Thanh văn có hạn 
chế. Ví dụ, có một lần ngài Maka Kassapa xả định trong hang núi, thấy mây con 
đơi treo tòn teng trong hang, ngài nhìn mây con dơi và suy nghĩ: cuộc sông của 
chúng sinh này tăm tôi mù mịt quá, không biết bao giờ chúng mới hết kiếp đơi. 
Suy nghĩ như vậy, ngài dùng vị lai trí (gnagafaisafñania) của ngài quán xét, thấy 
500 kiếp sống liên tục sau này chúng vẫn tiếp tục làm dơi, chết trở lại làm dơi 
suốt năm trăm kiếp. Lúc đó Đức Phật xuất hiện, Ngài nói việc quán sát này năm 
ngoài khả năng của một Thanh văn. Trong kinh nói có cái mà hàng Thanh văn và 
Độc Giác không thê nào truy ra được đó là “Bã/asưmsãra : “dòng luân hồi của kẻ 
ngu thiếu duyên giác ngộ”. : dòng luân hồi của kẻ ngu thiếu duyên giác ngộ”. 


235 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Người tin lý nhân quả và lý tam tướng dù ở mức hạn chế nhất cũng không thể 
sinh tử quá 80 a-tăng-kỳ đại kiếp. Trong ba hạng Phật, hạng lâu nhất là Chánh 
Đăng Giác. Chánh Đăng Giác có 3 hạng: Hạnh trí tuệ tu Ba-la-mật trong 20 a- 
tăng-kỳ, hạnh đức tin 40 a-tăng-kỳ, hạnh tinh tắn 80 a-tăng-kỳ. Một người tin lý 
nhân quả và lý tam tướng cũng không thể sinh tử quá 80 a-tăng-kỳ cho dù họ có 
nuôi nguyện trở thành Chánh Đẳng Giác hạnh tỉnh tấn thì S0 a-tăng-kỳ phải đứt 
điểm. Còn dòng luân hồi của kẻ ngu thì không biết đến bao giờ mới hết. Độc 
Giác thấy được hai a-tăng-kỳ trước và sau. Chí thượng Thanh văn (hai vị hai bên 
trái phải của Đức Phật, như ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiên Liên) thấy được một a- 
tăng-kỳ trước và sau. 47 vị đại thanh văn thì thấy được 100 ngàn đại kiếp trước 
và sau. Các vị La-Hán còn lại thì bất định, nhiều ít tùy căn cơ cá nhân. Phàm phu 
thông thường chỉ nhớ tối đa là 40 đại kiếp, Bồ tát thì S0 đại kiếp. Dòng luân hồi 
thì hằng hà sa số, riêng chư Phật Chánh Đăng Giác thì không có giới hạn khi nhớ 
về quá khứ hay xét đến vị lai. Ví dụ có nhiều chúng sanh lâu quá Ngài xét ba 
ngày ba đêm, hoặc một trăm năm không thấy người đó giác ngộ. Tuy nhiên nói 
vậy thôi, trong Chú giải có ghi rõ: Hàng Thanh văn nhớ quá khứ hay xét vị lai 
theo cách thứ lớp là dò từ từ theo thứ tự từng kiếp dần dần còn chư Phật thì có thê 
biết trực tiếp nhanh hơn và xa hơn. Vị Chánh Đăng Giác muốn biết kiếp thứ bao 
nhiêu của ai đó như thế nào thì thấy liền. Theo Chú giải nói vị Thĩinh văn giống 
như người cầm đèn dầu hoặc cầm cây đuốc, ví dụ như muốn biết căn nhà sô 8Š 
sơn mảu gì, như thế nào, thì phải đi từ từ nhà số 1, 3, 5... cho đến căn nhà số 85 
rồi cầm đèn rọi. Riêng vị Chánh Đăng Giác thì giống như tia chớp, chớp tới đâu 
thấy tới đó, (giống như rọi đèn pin là thấy). 


Ông Devadatta do oan trái nhiều đời với Đức Phật, cộng với Đức Phật cũng từng 
tạo nhiều nghiệp bắt thiện trong vòng luân hồi (nếu Ngài không có nghiệp bất 
thiện này thì Devadatta, Phạm Thiên, Đề Thích, Ma vương cũng không phá được 
ngài, nêu mà có nghiệp quá khứ thì Phật lực hay oai lực của Ngài cũng không thể 
che chắn được). Tôi nói ra nhiều người sốc, nhưng không thê không nói, tôi là tu 
sĩ PG mà không tin chuyện cầu an cầu siêu cho lắm. Người bình thường thuở 
bình sinh có sự tu tập trau dồi thiện pháp, khi họ bị bịnh hoặc qua đời mình cầu 
an cầu siêu cho họ thì còn chút hi vọng. Khi họ đang nằm ngắc ngoải, mình tụng 
kinh họ hiểu ba chớp ba nháng cũng được, còn khi họ chết rồi sanh làm loài 
chúng sinh khuất mặt khuất mày, thành phi nhơn quanh quần ở chỗ cũ, thí dụ thôi 
chứ hiếm lắm, chết rồi mà quân quanh thì hiếm, quân quanh là do không có 
nghiệp thiện đặc biệt (đi ngay về trời) hoặc nghiệp ác đặc biệt (đi ngay vê cõi đọa 
xứ), nêu không thì ra đi biền biệt rồi. Theo trong kinh, khi mình tụng kinh cầu 


236 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


siêu hồi hướng cho họ, chỉ có một số rất ít trường hợp người quá vãng nhận được 
phước của mình nhưng với điều kiện họ phải biết để hoan hỉ với sự hồi hướng 
của người làm phước. Chỉ trường hợp này mới có thê nhận được phước hồi 
hướng, nghĩa là mong manh vô cùng. Vì tôi biết điều này nên tôi không tin lắm, 
mà nói ra thì đụng chạm tùm lum, người ta đang tràn ngập niềm tin, mình nói ra 
thì cũng hơi tàn nhẫn, chứ thiệt trong chỗ thân tình thì tôi cũng kề tai nói nhỏ là 
niềm hi vọng đó mong manh vô cùng. Một chuyện nhỏ xíu, ai cũng thấy nhưng 
khổ một chỗ bị thiên kiến (zbhnivesa) mà không chịu lìa bỏ thiên kiến đó, cứ vô 
chùa là nghe “làm phước đi con, hồi hướng đi con, cho thân nhân quá có đang 
chờ đợi mình, tốt lắm ...”. Có một chuyện quí vị phải thấy, lúc mình còn sống, 
mình nhìn thấy người ta làn phước mình có hoan hỉ hay không, có vui hay 
không? 


Thường là người ta chỉ vui với việc phước của bản thân hay của người thân mình 
thôi. Ví dụ cô Lan và cô Cúc không bà con gì nhau, cô này có hoan hỉ khi nhìn cô 
kia làm phước không? 


Khó lắm. Ngay khi mình còn sống ngon lành, đang tỉnh táo còn trẻ, còn khỏe, 
mình còn không tùy hỉ được thì mai này chết rồi sanh vô cảnh giới không phải 
loài người thì mình có biết gì đâu. Khi ta mang hình hài hình sương bóng khói, 
tâm tình cảm xúc của chúng ta hoàn toàn không giống như lúc chúng ta làm 
người, bởi vì tư tưởng, cảm xúc của chúng ta bị trói buộc gò bó trong thân người 
này. Chỉ có hành giả mới thấy được điều này, ngồi yên mới thấy, cái tâm mình bị 
nhốt trong cục thịt này. Lễ Ta nếu như cái thân cái tâm nó nằm riêng nhau thì 
mình thông minh lắm, khổ nỗi cái tâm bị nhốt trong cái thân này. Cái tâm đang 
suy nghĩ ngon lành, chỉ cần nghe con ruồi bay ngang lỗ tai, con muỗi bu vào mặt 
là phóng tâm, cơn gió lạnh thôi ngang làm cho mình rùng mình là cái niệm của 
mình bị tắt, cái định của mình bị tan loãng liền. Mang hình hài quá sức cụ thể 
điển hình này, cái tâm tư tình cảm chúng ta bị ảnh hưởng hết sức nặng, mai này 
sanh làm phi nhơn thì sao, hình sương bóng khói, đi xuyên qua vách tường, núi 
non, mặt nước mặt đất không cản trở mình được, trong hình hài như vậy thì tâm 
tư tình cảm mình còn dị biệt hơn nhiều. Ngay khi mang hình hài này, chúng ta 
còn không màng đến chuyện người khác làm phước hồi hướng, thì thử hỏi mai 
này chúng ta ra đi rồi thì sao. Cái quan trọng là ngay bây giờ tự cầu an cầu siêu 
cho mình, ngay khi mình còn có thể làm được, đừng có trông đợi vào người khác, 
lý do đơn giản thôi, đó là lòng tùy hỷ của mình ít quá. Trên đời này không có gì 
tàn nhẫn cho bằng mấy ông gian thương đã nghĩ ra cái trò giấy vàng bạc. Mấy 
ngàn năm qua người Tàu, người Việt đã đốt không biết bao nhiêu tiền cho 


237 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


chuyện vớ vần đó, trong khi ngay chuyện làm phước hồi hướng có hy vọng nhiều 
hơn còn bị xem là rất đỗi mong manh nói chỉ là chuyện đốt vàng mã. Cả đời làm 
ác, thân nhân chết rồi, không biết làm phước mà chỉ biết mua nhà cửa, xe hơi, 
người mẫu, iphone... bằng giấy về đốt. Tôi không tin chuyện cầu an cầu siêu là 
vì như vậy đó. Còn Phật lực thì sao, ngay cả Đức Phật còn bị nạn, huồng chi là 
chúng ta. Nói chuyện niệm Phật được thoát nạn tôi cũng không tin lắm, tôi chỉ tin 
một phần triệu ở trường hợp khi mình nghĩ đến phước báu của Ngài, mình tùy hỷ, 
thì nhờ tùy hỷ đó mình có thêm công đức. Nói là nói gượng thôi, điều quan trọng 
nhất là cầu nguyện lúc tai nạn không phải để thoát nạn mà là để mình có sự bình 
tĩnh rồi tự mình tìm cách thoát nạn. Ngồi máy bay mà thấy chao thấy sụp, mình 
run, tất nhiên tôi cũng run chứ, nhưng tôi nghĩ mình chỉ là hạt bụi, nếu trên 
chuyến bay này mình có chuyện øì thì hạt bụi trở về với đất với gió. Mình là 
chiếc lá me nhỏ bé trôi bồng bềnh trong biển đại bi của chư Phật. Ai Ngài cũng 
thương, Ngài không còn nữa để theo dõi tai nạn của mình, nhưng nếu Ngài còn 
thì mình chỉ là chiếc lá trong biển đại bi của Ngài. Cái quan trọng nhất là hãy nhớ 
mọi thứ như là làn chớp, mình không thấy không tin, mình cứ nghĩ mình là cái gì 
đó quan trọng. Mình chỉ là sự ghép nối chớp nhoáng của danh và sắc, mình đã 
từng chết nhiều lần trong đời sống này chớ không phải lúc đó mới chết. Mấy cái 
này phải tập luyện thường xuyên chứ đợi tới lúc đó mới tập thì muộn rồi. Hãy 
nhớ hai câu này: mà không chịu lìa bỏ thiên kiến đó, cứ vô chùa là nghe “làm 
phước đi con, hồi hướng đi con, cho thân nhân quá cố đang chờ đợi mình, tốt lắm 

..”. Có một chuyện quí vị phải thấy, lúc mình còn sông, mình nhìn thấy người ta 
làm phước mình có hoan hỉ hay không, có vui hay không? 


Thường là người ta chỉ vui với việc phước của bản thân hay của người thân mình 
thôi. Ví dụ cô Lan và cô Cúc không bà con gì nhau, cô này có hoan hỉ khi nhìn cô 
kia làm phước không? 


Khó lắm. Ngay khi mình còn sống ngon lành, đang tỉnh táo còn trẻ, còn khỏe, 
mình còn không tùy hỉ được thì mai này chết rồi sanh vô cảnh giới không phải 
loài người thì mình có biết gì đâu. Khi ta mang hình hài hình sương bóng khói, 
tâm tình cảm xúc của chúng ta hoàn toàn không giống như lúc chúng ta làm 
người, bởi vỉ tư tưởng, cảm xúc của chúng ta bị trói buộc gò bó trong thân người 
này. Chỉ có hành giả mới thấy được điều này, ngồi yên mới thấy, cái tâm mình bị 
nhốt trong cục thịt này. Lễ Ta nếu như cái thân cái tâm nó nằm riêng nhau thì 
mình thông minh lắm, khổ nỗi cái tâm bị nhốt trong cái thân này. Cái tâm đang 
suy nghĩ ngon lành, chỉ cần nghe con ruồi bay ngang lỗ tai, con muỗi bu vào mặt 
là phóng tâm, cơn gió lạnh thôi ngang làm cho mình rùng mình là cái niệm của 


238 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


mình bị tắt, cái định của mình bị tan loãng liền. Mang hình hài quá sức cụ thể 
điển hình này, cái tâm tư tình cảm chúng ta bị ảnh hưởng hết sức nặng, mai này 
sanh làm phi nhơn thì sao, hình sương bóng khói, đi xuyên qua vách tường, núi 
non, mặt nước mặt đất không cản trở mình được, trong hình hài như vậy thì tâm 
tư tình cảm mình còn dị biệt hơn nhiều. Ngay khi mang hình hài này, chúng ta 
còn không màng đến chuyện người khác làm phước hôi hướng, thì thử hỏi mai 
này chúng ta ra đi rồi thì sao. Cái quan trọng là ngay bây giờ tự cầu an cầu siêu 
cho mình, ngay khi mình còn có thể làm được, đừng có trông đợi vào người khác, 
lý do đơn giản thôi, đó là lòng tùy hỷ của mình ít quá. Trên đời này không có gì 
tàn nhẫn cho bằng mấy ông gian thương đã nghĩ ra cái trò giấy vàng bạc. Mấy 
ngàn năm qua người Tàu, người Việt đã đốt không biết bao nhiêu tiền cho 
chuyện vớ vân đó, trong khi ngay chuyện làm phước hồi hướng có hy vọng nhiều 
hơn còn bị xem là rất đỗi mong manh nói chỉ là chuyện đốt vàng mã. Cả đời làm 
ác, thân nhân chết rồi, không biết làm phước mà chỉ biết mua nhà cửa, xe hơi, 
người mẫu, iphone... bằng giấy về đốt. Tôi không tin chuyện cầu an cầu siêu là 
vì như vậy đó. Còn Phật lực thì sao, ngay cả Đức Phật còn bị nạn, huống chi là 
chúng ta. Nói chuyện niệm Phật được thoát nạn tôi cũng không tin lắm, tôi chỉ tin 
một phần triệu ở tường hợp khi mình nghĩ đến phước báu của Ngài, mình tùy hỷ, 
thì nhờ tùy hỷ đó mình có thêm công đức. Nói là nói gượng thôi, điều quan trọng 
nhất là câu nguyện lúc tai nạn không phải để thoát nạn mà là để mình có sự bình 
tính rồi tự mình tìm cách thoát nạn. Ngồi máy bay mà thấy chao thây sụp, mình 
run, tất nhiên tôi cũng run chứ, nhưng tôi nghĩ mình chỉ là hạt bụi, nêu trên 
chuyến bay này mình có chuyện øì thì hạt bụi trở về với đất với gió. Mình là 
chiếc lá me nhỏ bé trôi bồng bềnh trong biển đại bi của chư Phật. Ai Ngài cũng 
thương, Ngài không còn nữa để theo dõi tai nạn của mình, nhưng nếu Ngài còn 
thì mình chỉ là chiếc lá trong biển đại bi của Ngài. Cái quan trọng nhất là hãy nhớ 
mọi thứ như là làn chớp, mình không thấy không tin, mình cứ nghĩ mình là cái gì 
đó quan trọng. Mình chỉ là sự ghép nối chớp nhoáng của danh và sắc, mình đã 
từng chết nhiều lần trong đời sống này chớ không phải lúc đó mới chết. Mấy cái 
này phải tập luyện thường xuyên chứ đợi tới lúc đó mới tập thì muộn rồi. Hãy 
nhớ hai câu này: Cái chết không đáng sợ bằng lòng sợ chết. Không có øì đáng 
sợ cho bằng chính lòng sợ hãi. Và câu này của tôi tặng, quí vị nên thuộc lòng: 
Và câu này của tôi tặng, quí vị nên thuộc lòng: Nếu có phải chết trong tuổi già 
bịnh thì nên chết bằng sự nhàm chán hơn là chết trong sự sợ hãi tiếc nuối. 
Muốn chết trong sự nhàm chán thì chỉ có một cách thôi: Phật pháp. Chỉ có Phật 
pháp mới cho mình chết trong sự nhàm chán. Cái thân này mình bỏ nó là phải rồi, 
nó dơ rồi, 1à, xấu, ôm Xương xấu, phải hướng đến cái øì khác tốt hơn. Tôi không 


239 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


xúi các vị nghĩ đến luân hồi, nhưng ít ra các vị cũng biết mình có khả năng đắc 
chứng hay không, mình không phải là thánh nhưng mình cũng mơ hồ chớ, mình 
thấy mình không phải là thánh thì thôi đi qua cõi khác tốt hơn. Muốn chết trong 
sự nhàm chán thì chỉ có Tứ Niệm Xứ thôi. Không có gì bậy bạ cho bằng đợi đến 
một cái tuôi nào đó mới tu Tứ Niệm Xứ. Người nào nghĩ rằng đến một tuôi nào 
đó mới tu Tứ Niệm Xứ thì người đó có ba cái bậy. 


3 sai lầm khi hẹn ngày tu Tứ Niệm Xứ 
1. Mình có thể chết sớm. Tin răng mình có thê sống tới già là bậy. 


2. Pháp môn này có thể tụ tập ngay bây giờ và không đòi hỏi điêu kiện gì hết. 
Người hẹn đến đề sau này mới tu Tứ Niệm Xứ là hoàn toàn không hiểu Tứ Niệm 
Xứ là cái gì. Chính vì không hiểu là gì nên mới để mai mốt tu. Tứ Niệm Xứ 
không phải là pháp môn bắt quí vị phải bỏ gia đình, nhà cửa công việc đề tu, Tứ 
Niệm Xứ chỉ là sống tỉnh thức. Trước đây mình cười mà không biết mình cười, 
mình giận mà không biết mình giận, ăn uống đi đứng mà không biết, giờ mình 
làm những việc đó mà mình biết. Trong đời tôi, tôi biết ba bốn trường hợp, có 
những vị tăng ni đi tu lúc lớn tuổi, nói với sư phụ: Con lớn tuổi rồi, con không 
học hành øì hết, xin sư phụ cho con tu thiền. Mới nghe thì thấy bình thường, nghĩ 
sâu nghĩ xa thì thấy câu này bậy tứ bề, nghĩa là vị này xem việc tu thiền là lựa 
chọn thứ hai; bậy nữa là không hiểu pháp thiền là gì. Không hiểu pháp thiên là gì 
thì làm sao mà tu. Ít ra phải biết danh là øì, sắc là gì, tâm bắt thiện là gì, kiêu mạn 
là sao tà kiến là sao, hợp trí là sao, từ tâm là sao vv.. . dốt øì thì đốt, cũng phải 
biết sơ sơ căn bản, chớ nói giả rồi không nhớ gì hết xin tu thiền nghĩa là coi rẻ 
pháp thiền và không biết pháp thiền là gì. Tứ Niệm Xứ không phải là một pháp 
môn đòi hỏi vô thiền viện, phải có đồng phục, phải có dụng cụ pháp khí đặc dị, 
nó chỉ là đời sống bình thường mà tỉnh thức thôi. Be mindful! Chỉ vậy thôi. 
Không đòi hỏi các vị làm cái gì hết, sinh hoạt thế nào thì giữ nguyên thế ấy, dĩ 
nhiên bớt được thì tốt, theo nguyên tắc: (1) Người hẹn đến để sau này mới tu Tứ 
Niệm Xứ là hoàn toàn không hiểu Tứ Niệm Xứ là cái gì. Chính vì không hiểu là 
øì nên mới để mai mốt tu. Tứ Niệm Xứ không phải là pháp môn bắt quí vị phải 
bỏ gia đình, nhà cửa công việc để tu, Tứ Niệm Xứ chỉ là sông tỉnh thức. Trước 
đây mình cười mà không biết mình cười, mình giận mà không biết mình giận, ăn 
uống đi đứng mà không biết, giờ mình làm những việc đó mà mình biết. Trong 
đời tôi, tôi biết ba bốn trường hợp, có những vị tăng ni đi tu lúc lớn tuổi, nói với 
sư phụ: Con lớn tuôi rồi, con không học hành gì hết, xin sư phụ cho con tu thiền. 
Mới nghe thì thấy bình thường, nghĩ sâu nghĩ xa thì thấy câu này bậy tứ bề, nghĩa 


240 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


là vị này xem việc tu thiền là lựa chọn thứ hai; bậy nữa là không hiểu pháp thiền 
là gì. Không hiểu pháp thiền là gì thì làm sao mà tu. Ít ra phải biết danh là gì, sắc 
là gì, tâm bất thiện là øì, kiêu mạn là sao tà kiến là sao, hợp trí là sao, từ tâm là 
sao vv... dốt gì thì dốt, cũng phải biết sơ sơ căn bản, chớ nói già rồi không nhớ gì 
hết xin tu thiền nghĩa là coi rẻ pháp thiền và không biết pháp thiền là gì. Tứ Niệm 
Xứ không phải là một pháp môn đòi hỏi vô thiền viện, phải có đồng phục, phải 
có dụng cụ pháp khí đặc dị, nó chỉ là đời sông bình thường mà tỉnh thức thôi. Be 
mindful! Chỉ vậy thôi. Không đòi hỏi các vị làm cái gì hết, sinh hoạt thế nào thì 
giữ nguyên thế ấy, dĩ nhiên bớt được thì tốt, theo nguyên tắc: (1) 7u hành là bỏ 
bớt điểu có hại, (2) bỏ điêu không lợi ích, (3) thực hiện điều lợi ích. Nói gọn lại, 
tu tập là bỏ đi cái thừa. Bỏ đi cái hại là bỏ sát sanh trộm cắp, nói dối, sân hận, 
hen tức... Bỏ bằng cách nào? 


Biết nó là nó là bỏ. Dòm mặt nó, nhìn thăng vô mặt nó, là bỏ. Ví dụ các vị vốn 
có xích mích với thằng Tèo thằng Tý, chợt nghĩ tới nó là bực, thế là tự nói: Cái 
này không nên nghenl Buổi đầu, biết nó là nó thì nó không mắt đâu, biết mình 
đang bực mình, vẫn tiếp tục bực, không mất, nhưng lâu ngày một tuần hai tuần, 
một tháng hai tháng, một năm hai năm, bảo đảm 1000% là bỏ được. Miễn là có 
cái gan nhìn thăng nó biết nó là nó, không mắc cỡ. Có nhiều người làm bậy thì 
không tàm quý, mà khi tu thiền thì tàm quý với cái tu thiền của mình, đó là tảo 
lao. Thấy cái gì xấu phải biết thẹn, biết sợ. Nhưng phải có cái gan nhìn cái xấu 
của mình, ví dụ, hôm bữa nó chửi tôi thì bây giờ làm sao tôi thương được, đó là 
chuyện tự nhiên. Nhưng đối với một hành giả thì không có chuyện gì là tự nhiên. 
Chuyện họ chửi mình là chuyện của họ, còn hôm nay mình nhìn họ mà mình bực, 
mình nỗi nóng, phải có cái gan nhìn nhận đây là bất thiện. Một vị đại sư Tây 
Tạng nói câu rất hay: Nói gọn lại, tu tập là bỏ đi cái thừa. Bỏ đi cái hại là bỏ sát 
sanh trộm cắp, nói dối, sân hận, ghen tức... Bỏ bằng cách nào? 


Biết nó là nó là bỏ. Dòm mặt nó, nhìn thăng vô mặt nó, là bỏ. Ví dụ các vị vốn 
có xích mích với thằng Tèo thằng Tý, chợt nghĩ tới nó là bực, thể là tự nói: Cái 
này không nên nghenl Buổi đầu, biết nó là nó thì nó không mắt đâu, biết mình 
đang bực mình, vẫn tiếp tục bực, không mất, nhưng lâu ngày một tuần hai tuần, 
một tháng hai tháng, một năm hai năm, bảo đảm 1000% là bỏ được. Miễn là có 
cái gan nhìn thăng nó biết nó là nó, không mắc cỡ. Có nhiều người làm bậy thì 
không tàm quý, mà khi tu thiền thì tàm quý với cái tu thiền của mình, đó là tảo 
lao. Thấy cái gì xấu phải biết thẹn, biết sợ. Nhưng phải có cái gan nhìn cái xấu 
của mình, ví dụ, hôm bữa nó chửi tôi thì bây giờ làm sao tôi thương được, đó là 
chuyện tự nhiên. Nhưng đối với một hành giả thì không có chuyện gì là tự nhiên. 


241 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Chuyện họ chửi mình là chuyện của họ, còn hôm nay mình nhìn họ mà mình bực, 
mình nỗi nóng, phải có cái gan nhìn nhận đây là bất thiện. Một vị đại sư Tây 
Tạng nói câu rất hay: Khi người ta chửi mình đó là việc xấu của người ta, nhưng 
khi mình nổi giận với người ta thì bây giờ là việc xấu của mình. Nó chửi mình là 
chuyện của nó nhưng đừng biến nghiệp xấu của nó thành chuyện của mình. 


3. Tu phút nào an lành phúf đó. Tu niệm xứ một ngày thì mình được an lạc một 
ngày, sao lại hẹn, sao lại từ chôi sự an lạc của mình. 


Những điều tôi vừa nói trên là minh giải cho bài kinh. Nội dung bài kinh 
Kokalika này là ông Devadatfta vì oan trái với Đức Phật nên khi Ngài thành Phật, 
ông theo phá Ngài, và có một người ủng hộ chính là ông Kokãlika. Ông 
Devadatta là người chống Thế Tôn và Kokälika là một đệ tử lớn của ông 
Devadatta luôn luôn ủng hộ sư phụ của mình. Từ đó mới xảy ra chuyện, một 
ngày kia, ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đi đến một nơi (janapada), chỗ đó 
tỷ kheo Kokãlika cũng đang trú ngụ. Lần đó ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên 
đến ghé ngang cùng với 500 vị tỷ kheo. Hai vị đặn ngài Kokälika: Mùa an cư này 
chúng tôi sẽ ở lại đây nhưng hiển giả đừng cho ai biết vì chúng tôi không muốn 
bắt cứ một sự lui tới nào của thiên hạ hết. Ngài Kokalika đã đồng ý. Các ngài chỉ 
ở đó thôi, còn đi khất thực thì không phải chỗ đó. Chú giải ngắn nhưng tôi nói 
nhiều vì tôi đem các bài kinh liên hệ ngài Kokãlika gom lại một. Đến ngày ra hạ 
sau ba tháng an cư, ngài Xá Lợi Phất nói: Ngày mại chúng tôi sẽ đi. Ngài 
Kokälika suy nghĩ: Bữa nay ngày cuối cùng có thể nói cho người khác biết được. 
Ngài được dặn đừng nói trong mùa an cư nhưng hôm nay có thê báo cho Phật tử 
biết được. Ngài Kokãlika ra phố nói với Phật tử rằng: Năm nay chúng ta có 
phước, có hai vị chí thượng thanh văn về nhập hạ. Phật tử hỏi: Sao ngài không 
cho chúng tôi biết có hai vị đó, chúng tôi không hè biết mặt, chỉ nghe đôn thôi. 
Ngài Kokälika nói: Các vị vào trong chùa không thấy hai vị mặt mày sáng trưng 
ngôi ở vị trí cao nhất hay sao. Chính là hai vị đó. Phật tử nghe vậy kéo vào, lúc 
đó ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên suy nghĩ mình là những tỷ kheo, những 
đồ có được cho mình là từ lời kêu gọi của một tỷ kheo khác, cái này không hợp 
luật, nói với nhau như vậy, hai vị quyết định không nhận sự cúng dường đó. Thấy 
hai vị từ chối, tỷ kheo Kokãlika rất là khó chịu: Nếu không nhận thì cho lại tôi 
chớ sao lại đi từ chối. Đó là chuyện bực thứ nhất của ngài Kokalika. 


Chuyện bực thứ hai là vài tháng sau khi hai vị Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất có 
địp trở lại nơi chôn này, Phật tử biệt nên kéo nhau cúng dường rât nhiêu, lân này 
các ngài lại nhận. Khô một chồ là lân này do hơi bât tiện vê trú xứ nên sau khi hai 


242 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


vị nhận xong thì không giữ và đem cho các vị khác, trong đó lại không có phần 
của tỷ kheo Kokalika. 


Chuuyện thứ ba là khi hai vị này đến chỗ Devadatta thuyết pháp, thuyết pháp 
xong thì 500 vị tỷ kheo trong hội chúng đều đắc Tu-đà-hoàn hết và bỏ về với Đức 
Phật không ở với Devadatta. Hội chúng của Devadafta từ mấy trăm vị giảm 
xuống còn mười mấy vị thôi, trong đó có Kokälika. 


Ba điều đó cộng lại làm cho Kokälika ghét cay ghét đăng ngài Xá Lợi Phất và 
Mục Kiền Liên. Từ đó Kokàlika đi tuyên truyền: ai ông đó mà tu hành gì, ác 
đục, vò vĩnh vậy thôi, không phải là thiểu dục tri túc gì đâu, lúc thì mình tưởng tu 
hành thanh đạm không nhận cúng dường của cư sĩ, thật ra họ lựa lúc nào tốt thì 
lấy, còn đô không vừa ý thì không nhận, nặng vệ hưởng thụ chớ không tu hành 
trong sạch như mọi người ngh1. 


Ở đây có chuyện hơi tâm linh một chút, bà con tin được thì tốt, không tin thì... 
thôi, coi như gió thôi qua tai. Trong Chú giải Pháp Cú nói rằng mình niệm Phật 
được vô lượng công đức là bởi vì khi nệm Phật nói riêng và niệm Tam bảo nói 
chung mình tưởng đến đức lành của hiền thánh ba đời. Khi niệm Phật thì mình 
suy xét Thế Tôn là gì, Chánh Đăng Giác là gì ... (xem thêm Thanh Tịnh Đạo). 
Người giỏi Phật pháp có nhiều cách để suy tưởng về Đức Phật. Đừng niệm Phật 
với ý cầu thoát nạn mà niệm Phật đề quán xét ý nghĩa thì rất nên. Nếu niệm Phật 
mà đem lại công đức lớn thì có lòng bất mãn với hiền thánh nghiệp cũng rất 
nặng, cũng giông như khi thấy người ta làm phước mà tùy hỉ thì công đức rất lớn 
mà nếu lòng bực bội khó chịu thì quả rất nặng. Lòng vui theo thì công đức lớn, 
còn khó chịu thì tội cũng nặng 


Vì vậy khi Kokãlika nghĩ về hai vị Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên với tâm bất 
thiện, nghiệp rất nặng. Nhưng do Phật lực (chư Phật có điểm đặc biệt, là trong 
tầm nhìn của Ngài không có gì có thể xảy ra, tai nạn không xảy ra trong ánh mắt 
của Ngài) nên khi ông Kokãlika vào thưa với Đức Phật: Bạch Thế Tôn người ta 
nói hai vị đó tu hành tốt chớ con không tin, hai vị đó thích hưởng thụ, dc dục. 
Đức Phật nói: Không nên nói vậy, hai vị đó không phải như ngươi nghĩ đâu. 
Được nhắc ba lần nhưng ông Kokãlika vẫn không từ bỏ ác cảm đối với hai vị 
thượng thủ, khi ông đi khỏi tầm mắt của Đức Phật, ông bị nổi chứng bệnh rất lạ, 
người nông thôn VN gọi là bệnh căn bệnh nghiệp, loại bệnh này không chữa 
băng thấy thuốc thông thường được. Tôi nhớ ngày xưa ông ngoại tôi có dạy rằng 
có những trường hợp, có những ngày ky mình không có châm cứu được, phải 


243 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


tính ngày, tính tuổi của người bịnh, tôi còn nhớ cái bài ““nhứt sám hối bồn thân”, 
ngày đó muốn châm cứu được bịnh nhân phải biết thắp nhang sắm bình bông, 
cúng người khuất mày khuất mặt mới châm cứu được, “nhì tả thần ly gián” là có 
ngày những người khuất mặt phá người bịnh. Đó là đông y, không liên quan gì 
đến PG, nhưng tôi muốn nói có những cái bịnh do sinh hoạt không hợp lý, trời 
năng Ø1Ó mưa Sương mình ra ngoài là bịnh, hoặc sinh hoạt thất điều như làm gì 
đó quá nặng hoặc ăn rồi nằm hoài bụng to, hoặc ăn không chừng mực, nhưng có 
trường hợp bịnh do nghiệp cũ nghiệp xưa gọi là b„»h căn. Ông Kokälika do mang 
tâm thù hận nên bị nghiệp bịnh đó. Ông cũng có phước đặc biệt là có những vị 
Phạm Thiên xuống nhắc nhở cho. Theo trong kinh nói thật ra ông theo Devadatta 
nhưng lại là đệ tử thọ giới của trưởng lão Tudu (có nơi ghi là Turu), vị này chứng 
Tam quả sau đó từ trần sanh về Phạm cung. Chính vì tình thầy trò nên vị này mới 
xuất hiện để nhắc nhở Kokãlika và lúc đó Đức Phật còn tại thế nên chư thiên lên 
xuống bình thường. Và chuyện thứ ba phải lưu ý là trong Chú giải ghi rõ, khi ông 
Kokälika đi vào hầu Phật và thưa điều bất mãn đối với hai vị tôn túc, Đức Phật 
khuyên ông nên bỏ suy nghĩ ác cảm đó đi, vì đối với bậc hiền thánh, niệm tưởng 
họ bằng tín tâm thì công đức vô lượng còn nghĩ nhớ đến họ bằng lòng bất mãn thì 
tội khô cũng vô lượng. Nhắc ba lần không nghe nên người ông mọc ra những cái 
mụt. Lúc đó có những vị Thiện thần hộ pháp, Địa cư thiên, nghe được chuyện, 
truyền miệng nhau là Kokãlika đang bị bệnh như vậy do nghiệp xấu, tiếng đồn 
lên cõi Thiên Vương, Đao Lợi và các cõi rất xa. Trong kinh cho mình biết có 
những trường hợp xảy ra ở địa cầu này và chư thiên truyền miệng nhau, chúng ta 
không có thiên nhĩ thông và nghe được chuyện nên không ngờ rằng họ rất thường 
xuyên đề ý những sinh hoạt của loài người và họ có những trao đổi, những dư 
luận những phê phán, bình phẩm. thị phi về đời sống của loài người. Vì vậy các 
vị xuống nhắc ông đừng nuôi tư tưởng đó. Lúc đó hai vị tôn túc Mục Kiền Liên, 
Xá Lợi Phất còn sông nên có tác động đến việc lui tới của các vị Phạm Thiên. 
Còn ngày hôm nay ai có ác cảm với ngài Xá Lợi Phất thì cũng không ai xuống 
làm øì, vì phước của mình yêu quá và nếu họ có xuống mình cũng không biết. 
Thành công lớn nhất của Bà-la-môn giáo là họ viết cuỗn Kinh Duy Ma 
(Vimalakirti), trong đó họ nguyễn rủa ngài Xá Lợi Phất không còn cái gì hết. Họ 
thành công là quyền kinh này lọt vào PG Bắc Truyền đề rồi đến hôm nay tất cả 
đệ tử Bắc Truyền khắp thế giới từ Tàu, Nhật, Mông Cổ, Tây Tạng, VN chửi ngài 
Xá Lợi Phát không còn manh giáp nào hết. Đánh giá ngài là độn căn hạ trí, tiêu 
nha bại chủng v.v.... Kinh Duy Ma ra đời vào thế kỷ thứ nhất trước Tây Lịch, và 
Pháp Hoa ra đời vào thứ 7 sau Tây Lịch, các nhà viết sử nói sự ra đời của kinh 
Pháp Hoa là một sự hòa giải. Trong Duy Ma hình tượng ngài Xá Lợi Phất bị bôi 


244 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


vậy một cách phũ phàng, xem ngài ngu dốt trẻ con tầm thường không ra gì hết, 
nhưng trong Pháp Hoa, bảy thế kỷ sau, viết lại kinh khác, trong đó ghi lại sau này 
ngài Xá Lợi Phất được thọ ký thành Phật, Devadatta cũng thành Phật. Hôm nay 
nếu bà con nghi ngờ tôi cho rằng tôi có ác cảm với Bắc Tông và nói có hơi bài 
xích thì tôi xin giới thiệu các vị một địa chỉ để vào xem, đó là cuốn Sen Nở Trời 
Phương Ngoại của sư ông Làng Mai Thích Nhất Hạnh. 


Một loạt các bài kinh liên tục tôi gom hết giảng chung một bài nói về ông 
Kokälika, trong đây có một câu rất quan trọng: Một loạt các bài kinh liên tục tôi 
gom hết giảng chung một bài nói về ông Kokälika, trong đây có một câu rất quan 
trọng: Mỗi người sinh ra với một cái búa trong miệng. Lưỡi của mình chính là 
lưỡi búa. Lưỡi búa đó có chặt đứt cuộc đời mình hay không là do mình sử dụng 
lưỡi búa thôi. Có những phát biểu đem lại lợi ích, có những phát biểu chỉ làm hại 
mình như cải búa, khéo dùng thì được việc, còn không khéo dùng thì chỉ có hại 
cho mình. Dùng lưỡi nói điều bất thiện giống như lấy búa chặt chân mình. Bên 
Tàu có câu, khi thấy mình làm gì bậy, người ta khuyên: Đừng tự lấy đá đập chân 
mình. Có vị Phạm thiên Tudu thầy cũ của Kokãlika biết ông bị bịnh sau chết sanh 
về địa ngục. 


“11) Rồi Tý-kheo Kokàlika do bệnh này bị mệnh chung. Bị mệnh chung, Tỷ- 
kheo Kokàlika sanh trong địa ngục Sen hồng..” 


Ở đây có điểm tranh cãi giữa các vị viết Chú giải, CÓ VỊ nÓI rằng có địa ngục tên 
là Paduma: Sen Hồng, có vị nói rằng chữ Sen Hồng ở đây là tên một con số. 

Theo vị này là ông Kokälika vẫn sanh vào A-Tỳ nhưng trong một thời gian dài có 
số năm được gọi là Paduma. Giống như tiếng Việt, chữ “ba” có nhiều nghĩa: cha, 
tên số, sóng (thu ba, phong ba), chữ “zøăm” cũng vậy có nhiều nghĩa: con số, đơn 
vị thời gian 12 tháng, 365 ngày. Paduma có nghĩa tên của loài hoa sen hồng, và 
cũng là tên con sô mà vị tỷ kheo Kokälika trải qua ở ngục A Tỳ. Ấn Độ có nhiều 
loại sen, có loại sen bên Bắc Tông đem về trồng đặt tên là Sen Di Đà, hoa không 
to, chỉ bằng một nửa sen thông thường nhưng 40 cánh, có sen xanh (thanh liên), 
sen trăng, sen hồng. Vậy là xong những bài kinh liên hệ với ông Kokàlika. 


PHẨM THỦ HAI 


SANAMKUMARA —- THƯỜNG ĐỎNG TỬ (Sanaikumãrasutta), 
DEVADATTA (Devadattasutta) 


245 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Vị Phạm Thiên này kiếp trước đắc thiền từ lúc còn là thiếu niên sau đó mất sớm 
sanh về cõi Phạm thiên và có hình dáng của một cậu bé nên được các Phạm 
Thiên khác gọi là Sanamkumara, nghĩa là “cậu bé tóc đào”. Vì lòng kính Phật 
nên vị này xuống đọc bài kệ tán thán Đức Phật. Nói theo quan điểm xã hội Ấn 
Độ thời nảy, trong các dòng dõi, vua là số một, nhưng theo tinh thần Phật pháp, 
khắp cả thế gian này số một là chỉ cho vị Chánh Đắng Giác. 


Một loạt các bài kinh liên hệ với Kokalika tôi không giảng hết thì quí vị tự đọc 
hiểu nhen. Không phải tôi cô ý bỏ sót mà vì xét thấy: 1. Nội dung trong chánh 
kinh không có gì giải thích thêm. 2. Trong Chú giải không nói gì hết, chỉ giải 
thích địa danh. Chăng hạn trong đây có câu “khi xảy ra chuyện Devadatta và 
Kokalika thì Phạm Thiên SahampatI có xuống hầu Đức Phật và đọc bài kệ: Cáy 
chuối có buông thì sắp chết, cây lau có bồng thì sắp chết, con ngựa có mang thì 
không chạy nhanh được nữa, con người bắt thiện khi có chút danh lợi thì đời họ 
tàn. Tôi có nói và viết về điều này, tôi gọi là “tử khí”, một trái cây bắt đầu thơm 
thì đó mùi tử khí báo cho nó biết sắp rụng về đất, nội dung bài viết dựa vào bài kệ 
này. Không Tử có nói đời người có 3 cái bất hạnh: 


1- Tuổi trẻ thành công sớm. nghĩa là chưa kịp có kinh nghiệm đời thì do may 
mãn được cái này cái kia, không còn mở lòng ra đề học hỏi nữa. 


2- Ti uổi rung niên mắt vợ. Trung niên mất vợ thì coi chừng về già không có con, 
còn nếu đã có con rồi thì ai nuôi dạy con, không lẽ bỏ cả đời ra nuôi dạy con. 


3- Tuổi già không con cháu. 


Ý thứ nhất cũng gần giống như trong Phật pháp, khi có chút danh chút lợi thì 
99% con người không mở lòng ra học hỏi nữa. Trang Tử cũng nói: Chổ thấp nhất 
trên mặt đất và mênh mông nhất trên trái đất là biển, vì biển thấp nhất nên biển 
đón nhận hết nước mọi nơi đồ về, con người biết mở lòng mình ra biết sống 
khiêm tốn thì cơ hội học hỏi điều hay thiên hạ nhiều hơn là trở thành cái gò, 

ngọn đôi, cao không bằng ai mà chỉ vừa đủ để không chứa được nước. 


ANDHAKAVINDA (Andhakavindasutta) 


Đọc trong đây thấy Phạm thiên Sahampati thường xuyên lui tới hầu Phật. Bài 
kinh Andhakavinda theo tôi thì cũng không có gì nhắc nhở ở đây hệt, mặc dù 
Chú giải dài nhưng toàn những gì quí vị đã biệt. Phạm Thiên nói điêu mình tâm 
đắc. 


246 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Hãy ở chỗ núi non, 

Xa vắng các xóm làng, 

Hãy sống đời giải thoái, 

Từ bỏ các kiết sử ! 

Nếu tại đấy không đạt 
Điểu Ông ưa, Ông thích, 
Hãy sống giữa chúng Tăng, 
Hộ trì, giữ chánh niệm, 


Và bộ hành khất thực, Vị Sahampati nói lại kinh nghiệm tu học của mình ngày 
xưa, tu có hai lựa chọn: Lựa chọn thứ nhất mà ông cho là tốt nhất đó là nên tìm 
đến sống chỗ thanh văng viễn ly đề độc cư thiền định. Nếu trường hợp như mình 
không thích hợp với đời sống viễn ly độc cư thì trở về sống chung với chư tăng 
miễn là sống ở đâu đi nữa cũng phải là tu tập. 


Nếu tôi có thê, tôi đề nghị bài kệ này của Phạm Thiên Sahampati đắng để vào 
trong mục công phu môi ngày, vì có nội dung tương đối bao quát và mang tính 
định hướng. Nó mở ra cho mình một gợi ý rất lớn là mình phải làm những øì. 
Trước hết là khuyên mình hãy ở chỗ thanh văng một mình để tu tập, tuy nhiên 
nếu ở chỗ đó không được thì trở về sông chung với đại chúng, nhờ vào sự gia trì 
sự tiếp sức của đại chúng thì chúng ta sẽ được tốt hơn. Đây cũng là lý do vì sao 
mà người ta có các thiền viện. Khi mình đến học với thiền sư, mình trình pháp, 
vài tháng mình trở về tu một mình được rồi, vì sao năm nào cũng chạy qua thiền 
viện? 


Là bởi vì có những người họ biết hết đường đi lối về tu tập như thế nào, nhưng ở 
nhà một mình họ thấy khó, ít nhất là về mặt tâm lý, không tập trung. Một vài 
người quen của tôi đi Miền Điện, Thái Lan về kể, ở nhà mình phòng sang trọng 
sạch sẽ, muốn ăn uống øì thì bước ra nhà bếp, trong khi bên kia thì nóng nực, ăn 
uống hạn chế, thiếu vệ sinh, nhưng chỉ cần biết rõ mình đang ngồi trong thiền 
đường với thầy với bạn thì tự nhiên an tâm, khỏe lạ lùng. Vì vậy, có những người 
hợp với ở một mình nhưng có những người cần sự gia trì tiếp sức chung quanh 
của thầy của bạn. 


247 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


ARUNAYVA TI (Arunavafisutta) 


Chúng ta biết rằng trong quá khứ có vô số chư Phật đã ra đời và đã viên tịch, 
trong tương lai cũng có vô số chư Phật sẽ ra đời và sẽ viên tịch. Hiện tại thì ngay 
trong trái đất này có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, dâu Ngài đã niết-bàn rồi nhưng 
giáo pháp của Ngài vẫn còn đó. Ở đây có chuyện hơi tế nhị thế này, cách đây 
không lâu có một Phật tử nhắn tin cho tôi nói rằng: ,% Trưởng muốn biết là ngay 
bây giờ trong trái đất này không có Đức Phật nào hết, chỉ có xả lợi và Tam Tạng 
thôi, và chung quanh mình cũng vậy, mười ngàn thể giới thì không có, còn bên 
ngoài có hay không? 


Tôi gọi là chuyện tế nhị vì chuyện đó Sư không hỏi tôi. Vì đang giảng bài kinh 
này tôi cho là có điểm liên quan nên cũng sẵn mượn đây tôi nói luôn. Bên kinh 
điển Pã|i Nam Tông có điểm rất là độc đáo, đó là có những điều không được nói 
rõ cụ thể nhưng lẫy nội dung tổng quát của toàn bộ Tam Tạng nói chung thì ta có 
ngay một câu trả lời. Quí vị hỏi tôi bên ngoài trái đất này có Phật hay không, tôi 
biết câu trả lời sẽ gặp nhiều sự chống đối, nhưng tôi vẫn không thể giấu được. Tôi 
tin chắc 1000% là bên ngoài phạm vi một ngàn tỷ vũ trụ. 


2 


Kotisafasahassa - một ngàn tỷ). 'Koíi: "mười triệu”, “s2/asahassa - một trăm 
ngàn". Tông cộng lại chúng ta có 12 con SỐ zerO, tức là một ngàn tỷ. Theo trong 
kinh, đây là một phạm vĩ hoạt động của một vị Chánh Đăng Giác. 


Chữ “thế giới” (Ioka) ở đây có hai nghĩa: 
1/ Ám chỉ thế giới loài người hoặc 31 cõi (chính xác là chỉ có 27 cõi). 
2/ Một trong ba hệ thê giới: fiểu thiên, trung thiên và đại thiên 


-Tiểu thiên: gồm 1000 mặt trời, trăng, mỗi thứ đều là 1000. Ví dụ 1000 cõi Bắc 
Cu Lô Châu, 1000 cỡi Đao Lợi, 1000 cõi Đâu Suất... 


- 2000 tiêu thiên là một ng thiên thế giới. 

- 3000 trung thiên thế giới là một đạ¡ £hiên thê giới. 

Có vô số cái gọi là đại /hiên thế giới như vậy. Đây là kiến thức Phật học, đoạn 
này là chánh tạng chứ không phải Chú giải. Điều đặc biệt là Đức Phật không bao 


Ø1Ờ nói điều gì mâu thuẫn với khoa học, trong khi Chú giải thì thỉnh thoảng có. 
Khi nói về vũ trụ quan, cách nói của Ngài không đi ngược lại khoa học. 


248 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Bài kinh Arunaväti nói về một vị Phật quá khứ. Nhân nói về vị Phật quá khứ này 
tôi nói luôn về vũ trụ quan và sự ra đời của chư Phật. Quá khứ thì có vô SỐ, không 
ai bàn, tương lai cũng vô số không ai bàn, còn hiện tại thì trong kinh cũng không 
nói rõ nhưng tôi căn cứ vào những øì đọc trong kinh, trong Chú giải và cả chánh 
tạng. Các vị có thể không có suy nghĩ giống như tôi nhưng có thê đi tìm hiểu nơi 
các vị tôn túc đáng tin cậy khác như là ngài Hộ Pháp, ngài Tịnh Giác. 


Đức Phật kê lại câu chuyện xưa, trong kinh không nói duyên sự tại sao Đức Phật 
giảng kinh này. Trong trái đất này có năm vị Phật, vị đầu tiên là Cù Lưu Tôn 
(Kakusandha), vị thứ hai là Câu Na Hàm Mâu NI (Konagamana), vị Phật thứ ba 
là Phật Ca Diếp (Kassapa), vị Phật thứ tư là Cổ Đàm (Gotama), vị thứ năm là 
Metteyya sẽ thành Phật Di Lặc sau này. Trước khi trái đất này hình thành thì có 
một trái đất khác có Phật và có những trái đất không có Phật, tiếc là mình ở xa 
quá mình không nói chuyện với nhau bằng hình ảnh được nêu không thì các vị sẽ 
không thắc mắc chỗ này. Tôi chỉ nói hy vọng mong manh là các vị hiểu thôi, 
nghĩa là có vô số các thái dương hệ, tôi đặt tên A, B, C, D, F. Thái dương hệ A, 
tồn tại được một thời gian rồi mắt, trong thời gian mắt thì đề lại một khoảng 
trống, tại khoảng trống đó một thời gian sau lại xuất hiện cái khác. Còn những 
thái đương hệ khác không nhằm lúc hoại thì vẫn tồn tại, và khi nào mắt rồi thì để 
lại khoảng trống, về sau xuất hiện cái khác trong khoảng trông đó. Trái đất này 
cũng vậy, trước khi trái đất này hình thành thì cũng có những trái đất khác, tạm 
gọi là cũng ở vị trí trái đất này bây giờ, trong đó có một trái đất có vị Phật tên là 
Sikhi. Vị này có hai vị đệ tử Thượng thủ Thanh văn: Abhibhu, Đệ nhất trí tuệ như 
ngài Xá Lợi Phất và vị thứ hai là Sambhava đệ nhất thần thông như ngài Mục 
Kiền Liên. Bài kinh này là nói đến vị Đệ nhất trí tuệ Abhibhũ. Ngài Abhibhu đi 
theo Bậc đạo sư của mình lên cõi Phạm Thiên và vâng lời thuyết pháp cho Phạm 
Thiên nghe. Sau khi ngài Abhibhu thuyết pháp cho Phạm Thiên xong, ngài xin 
phép Đức Phật SikhI cho ngài dùng thần thông để nói câu kệ cho một ngàn thế 
giới đều nghe được hết. Một ngàn thế giới gồm một ngàn mặt trăng, một ngàn 
mặt trời nghe được hết. Trong Chú giải đặt câu hỏi: Làm thể nào để một ngàn thể 
giới nghe được bài kệ của mình? 


Trước hết ngài nhập thiền băng đề mục màu xanh để khiến mọi nơi trở nên tối 
mịt rất nhanh trong giây lát, rồi ngay sau đó, nhập định bằng đề mục màu trắng 
để tạo ra ánh sáng. Từ sự sáng tối bất thường này đã tạo ra sự chú ý của muôn 
loài và ngay lúc đó vị trưởng lão mới nói bài kệ như ta thấy trong chánh kinh. Bài 
kệ này cũng là một trong những bài kệ tôi thuộc lòng, bài kệ rất đẹp: 


249 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Hãy đứng dậy, lên đường, 
Hãy dấn thân Phật giáo. 
Hãy đánh bại Ma quán, 
Như voi phả chòi lá. 

Ai trong pháp luật này, 
An tru không phóng dật, 
Đoạn tận vòng sống chết, 
Sẽ chẳm di khổ đau. 


Với câu hỏi của Sư trưởng, Sư trưởng muốn các vị cho sư trưởng một bằng 
chứng nào nguồn tài liệu nào xác nhận hay phủ nhận chuyện ra đời của một vị 
Phật khác vào ngay bây giờ ở một vũ trụ khác. Tôi căn cứ vào những bài kinh mà 
tôi được biết vì trong kinh không có chỗ nào nói rõ, lý do không nói rõ là sẽ gây 
hoang mang, bởi vì ngay giáo pháp của Đức Phật trước mặt mình mà mình không 
chịu tu và lo nghĩ đến cảnh giới khác làm chi. Trong kinh nói rõ răng: dù chư: 
Phật quá khứ hiện tại vị lai có ra đời ở đâu, vào lúc nào thì nội dung giáo lý vẫn 
giống y hệt nhau. Nghĩa là cũng 37 pháp trợ Bồ đề nhưng tùy cơ duyên của 
chúng sanh trước mặt mà mỗi một người được hướng dẫn theo cách nào. Giáo 
pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trước mặt, mình không tu mà đi tìm cõi này 
cối nọ làm chi. Trong thời gian hoằng pháp các vị đã gieo duyên với mình, và rất 
nhiều chúng sanh ở đây, biết rõ mình muốn cái gì và các vị Bồ tát ở những nơi 
chốn xa xôi khác chỉ gieo duyên với người của họ, theo tôi nghĩ như vậy. Trong 
kinh có nói trường hợp có những vị có duyên đắc với Thanh văn thì Đức Phật 
không ra sức; Ngài biết trường hợp người nào đắc quả dưới sự hướng. dẫn của 
Ngài thì Ngài giúp, còn biết ai gặp Ngài mà không được gì thì Ngài để các vị đệ 
tử thực hiện việc tiếp độ. Ở đây Sư Trưởng muôn có bằng chứng, tôi trả lời một 
câu rất gọn: Khi nói “có vô lượng thể giớ?" là đủ rồi. Còn khi mình trả lời 'không' 
nghĩa là mình đã chấp nhận thế giới này có giới hạn. Câu trả lời tốt nhất cho câu 
hỏi này là hai gạch đầu dòng dưới đây: 


- Phạm vi hoạt động của một vị Phật chỉ có 1000 tỷ vũ trụ. 
- Xin nhớ rằng có vô lượng thể giới. 


250 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Bên Bắc Tông sở dĩ họ đi xa đi sâu bởi vì có những vị tô sư thấy những chỗ bỏ 
ngõ trong chánh kinh, họ nghĩ thêu dệt thì có lợi chớ không có hại, còn Nam 
Tông thì bỏ ngõ không nói tới. 


BÁT NIẾÉT BÀN (Parinibbãanasutta) 


Bài kinh Parinibbhäna không có gì phải chú thích. Bài kinh này chỉ kế lại văn tắt 
giây phút cuôi cùng mà Đức Phật niêt-bàn thôi. Bà con nhìn vào chánh kinh 
chánh kinh bản tiêng Việt đoạn sau đây: 


“3)...Ra Không vô biên xứ, Ngài vào Thức vô biên xứ. Ra Thức vô biên xứ, Ngài 
vao Vô sở hữu xứ. Ra Vô sở hữu xứ, Ngài vào Phi tướng phi phi tướng xứ. 


4) Ra Phi tướng phi phi tưởng xứ, Ngài vào Vô sở hữu xứ. Ra Vô sở hữu xứ, 
Ngài vào Thức vô biên xư. Ra Thức vô biên xư, Ngài vào Không vô biên xư. Ra 
Không vô biên xứ, Ngài vào Thiên thứ tư..... ` 


Trên đây là bản dịch của ngài Minh Châu nhưng trong bản Pali thì không phải 
như vậy. Bản Pal]i như sau: 


“Sau khi xuất khỏi Phi Tưởng Phi Phi Tưởng xứ Ngài nhập thiền Diệt thọ tưởng 
định (sañavedayitanirodha samapdffi). 


(Đầu đoạn thứ tư trong bản Päli): Xuất khỏi thiền Diệt Ngài nhập trở lại Phi 
Tưởng Phi Phi Tưởng sau đó xuât khỏi rôi nhập Vô sở Hữu Xứ” 


Trong bản tiếng Việt đã bỏ đi phần thiền Diệt. Trong bản chánh kinh chỉ kế Ngài 
vô Sơ thiền, ra Sơ thiền, lên Nhị thiền, lên rồi đi xuông hai đợt. Nhưng trong Chú 
giải cho biết không phải hai đợt mà là hai mươi bốn ngàn tỷ lần 
(catuvisatikofisatasahassa). Nghĩa là nhập xuất Sơ thiền chừng ấy lần, Phi Tưởng 
Phi Phi Tưởng cũng chừng ây lần. Nói chung là mỗi loại định được nhập xuất hai 
mươi bốn ngàn tỷ lần rồi lần cuối cùng sau khi xuất khỏi Tứ thiền Sắc giới Ngài 
lập tức viên tịch. 


Dù cho chư Phật hay một chúng sanh bé mọn như con ong cái kiến 

( Kưmthakipiilika : là những loài nhỏ xíu bé mọn tầm thường vô danh nhất) cũng 
đều kết thúc đời sống bằng khổ đề vô ký. Ai cũng mạng chung bằng tâm quả 
giống. nhau. Trước đó tục sinh bằng tâm nào thì cuối đời sẽ mệnh chung băng tâm 
đó. Đầu đời nó có tên là tâm tái tục (Pafisandhicifa), cuôi đời nó có tên là tâm 


251 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


mệnh chung (Cuicira). Tâm này do tiền nghiệp quá khứ mà có, vì là tâm quả 
nên không thiện cũng không ác, gọi là vô ký (4byaka1a). 


Ở bài kinh này có những điểm lưu ý: 


- Số lần Đức Phật nhập và xuất thiền nhiều lắm mà trong chánh kinh kê rất ít. 
Ngày xưa lúc còn sinh thời, ngài Tịnh Sự dịch là hai triệu bôn ức. 


- Hôm nay ta có Internet, có ngài Hộ Pháp, ngài Tịnh Giác, đây là những địa chỉ 
có thể hỏi, nếu bà con nào ở Miễn Điện thì quá khỏe. Trong thời gian coi kinh 
sách có điểm nào kỳ kỳ thì ghi trong số tay, ghi thi phải có xuất xứ đàng hoàng. 
Người Việt mình ăn chơi thì kỹ chớ mấy vụ này thì âu lắm, nhất là Phật tử, không 
mặn mà trong chuyện nghiên cứu. Phật tử VN tốt bụng nhất thế giới, không cân 
tìm hiểu Phật pháp mà vẫn một lòng thương kính tăng ni, mấy xứ khác thì chỉ 
thương kính tăng mí khi nào người ta giỏi Phật pháp. Vì vậy Phật tử VN mình 
Phật pháp dỗt đặc nhưng hào sảng tốt bụng vô cùng, sẵn sảng quì lạy dưới chân 
tăng ni và sẵn sàng nuôi những người mình hoàn toàn không biết gì hết. Xong bài 
kinh, xIn gặp lại nhau ngày thứ Ba. 


252 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Bài giảng ngày 16-9-2014 CHƯƠNG 7. TƯƠNG ƯNG BÀ LA MÔN 
DHANANJANI (Dhanañjãnrsutta) 


Trong chương Tương Ung Chư Thiên có những bài kệ được giải thích đầy đủ 
những bài kệ đó được nhắc lại nguyên văn trong chương Bà-la-môn này. Xem 
phớt qua thì thấy có trùng lặp, nhưng nếu người có lòng nghiên cứu thì họ phải 
mang ơn những cái trùng đó, điều đặc biệt trong kinh là có những câu kệ, những 
vẫn đề được Đức Phật nhắc đến nhiều lần. Ví dụ như khi nói đến những người có 
nhiều khẩu nghiệp bất thiện thì Đức Phật thường nhắc đi nhắc lại một câu kệ thôi, 
đó là những người sanh ra với cái búa trong miệng, cái búa đó khéo dùng thì đem 
lại nhiều lợi ích, nếu không khéo dùng thì nó sẽ đem lại nhiều bắt lợi, tai hại, khổ 
báo cho mình. Khi nói trường hợp khzm nhân thì Ngài thường nhắc đi nhắc lại 
câu kệ là: Người bị người khác xúc phạm, chọc giận, nếu không nồi giận thì sẽ 
được xem như là người thầy (y sư) chữa bệnh cho cả hai, chữa bịnh cho mình và 
cho người khác. Một bài kệ nữa Ngài nói rằng, khi người khác chọc giận mình 
mà mình nồi giận là vô tình mình khiến cho đối phương được mãn nguyện, họ 
được thành công như ý họ muốn. Đó là những câu kệ được nhắc đi nhắc lại trong 
những tình huống tương tự, tôi cho rằng đây là điều lợi cho mình: dễ nhớ hơn. Dĩ 
nhiên, với những người có ác ý thì họ cho ráng tại sao Đức Phật không phong 
phú, không giàu có đến mức ở mỗi trường hợp Ngài nói những câu khác nhau. 
Theo chúng tôi nghĩ thì khác, không cần thiết. Nếu Ngài thấy rằng vẫn dùng cách 
nói đó mà có tác dụng lợi ích hiệu quả tương đương thì điều đó có lợi cho đệ tử, 
những người thọ trì lời đạy của Ngài dễ nhớ. Băng chứng là trong văn hóa VN 
mình cũng vậy, có vô số những câu ngạn ngữ, những câu châm ngôn được người 
ta nhắc đi nhắc lại mà hiệu quả vẫn không kém. Ví dụ “mộï lần sợ tốn, bốn lần 
không đủ ”, “tính già ra non”v.v... tác dụng vẫn không đôi mà có cái lợi là người 
ta có được những công thức dễ nhớ đề đời. 


Nội dung của chương Bà-la-môn này là nhắc đến nhân duyên xuất gia của một số 
vị Bà-la-môn trong một dòng họ mang chung họ Bharadvãala. 


Trong bài kinh đầu tiên chúng ta thấy có một bà tín nữ DhananjämI, bà này có thói 
quen mỗi lần giựt mình là niệm Phật. Ở đây có chuyện đáng đề mình lưu ý, VN 
mình có một câu thôi: “Nưmo Buddhaya ` dịch ra là Mô Phật. Đúng ra chữ Mô 
Phật không phải là dịch mà là âm, “Mô” đọc tắt của Pä|i, theo luật Päli là cách 
thứ tư. Riêng chữ Mô Phật này nhiều vấn đề thú vị lắm, Phật tử Nam Tông người 
Việt mình chỉ biết Namo Buddhaya, nhưng trong Chú giải có chữ thứ hai tương 


253 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


đương cũng là “mô Phật: Nœmo Buddhassa (con xin đảnh lễ Đức Phật, con xin 
hướng lòng cung kính đến Đức Phật), như mình tụng kinh bải Namo Tassa, trong 
đó xài toàn cụm “assaˆ. Vậy chúng ta có hai cách niệm là Nưmo Buddhaya và 
Namo Buddhassa. Trong Chú giải Kinh Tự Hoan Hỷ (Sampasadaniya Sutta) 
(Trường Bộ Kinh) còn có câu niệm thứ ba mà tôi thích hơn Namo Buddhanam, 
(con xin kính lễ Trong Chú giải Kinh Tự Hoan Hỷ (Sampasãdaniya Sutta) 
(Trường Bộ Kinh) còn có câu niệm thứ ba mà tôi thích hơn Namo Buddhanam, 
(con xin kính lễ Chư Phật). Mỗi lần giựt mình là bà Dhananjam “Mô Phật ” . Ông 
chồng bà theo Bà-la-môn giáo nên rất ghét điều này. Bà này không phải nói liệu, 
mỗi lần bà giựt mình là bà nhớ Phật bà thấy yên tâm hơn, bà là thánh nữ Tu-đà- 
hoàn. Chú giải của kinh Dhanan]jam! có cầu nệm “Namo Buddhassa”, còn xưa 
ø1ờ người Việt mình có cầu “Namo Buddhaya”, “Namo Buddhanam”. Làm ơn 
nhớ chỗ này, niệm Phật không có nghĩa là xin Phật hộ trì gia hộ cho mình. 
Chuyện đó là trật lất, là vô lý, bản thân Đức Phật khi gặp nạn thì nạn đó của Ngài 
cũng là tiền nghiệp quá khứ của Ngài, Ngài tránh cũng không được. Bài kinh 
trước tôi có nói, bên Bắc Tông nói trường hợp Thế Tôn gặp nạn đều là cô ý thị 
hiện, cố ý thọ nạn để nhân đó có cớ dạy đạo cho chúng sanh. Kinh Nam Truyền 
không nói như vậy, Thế Tôn vĩ đại vì Thế Tôn có tuệ giác, không thầy chỉ dạy, 
Thế Tôn vĩ đại vì Thế Tôn có thê độ cho người khác được giác ngộ sinh tử, Thế 
Tôn vĩ đại vì Thế Tôn có lòng thương chúng sanh vô bờ vô hạn, ai Ngài cũng 
thương, Thế Tôn vĩ đại vì đức lành nào Thế Tôn cũng có, tuy nhiên Thế Tôn 
cũng là một con người bình thường, cũng đói ăn khát uống, cũng bị nóng bị lạnh, 
cũng bệnh hoạn già chết, cũng bị tai bay vạ gởi, cũng bị thị phi, bị xúc phạm, bị 
người đời hãm hại đủ cách. Không phải vị Phật nào cũng bị số lượng nạn giống 
nhau. Có vị cuộc đời hoăng pháp rất là suôn sẻ, chăng hạn như Phật Di Lặc sau 
này, bởi vì thời gian Ngài tu Ba-la-mật lâu quá, Ngài tu hạnh tinh tấn nên chậm. 
Bước lên xe mà trước khi bước lên chân dính bùn, đi một cuộc hành trình quá dài 
thì bùn sẽ rớt từ từ và cuối cùng khô rớt hết, phủi phủi là sạch. Trong khi đó 
người bước lên xe chân dính bùn mà đi đoạn đường quá ngăn thì bùn rớt chưa 
hết, vị Bồ tát hạnh trí tuệ giống vậy, họ đi quá nhanh, chỉ một phần tư thời gian 
của người ta nên khi thành Phật chắc chăn có những vấn đề còn tồn đọng chưa 
giải quyết, đó là nghiệp cũ, chuyện không có øì lạ hết. Đức Phật gặp nạn mà 
không tránh được nói chi là mình, vì vậy đừng bao giờ nệm Phật mà nghĩ mình 
thoát nạn. Bản thân Đức Phật không tránh được huông chi mình. Nếu mình niệm 
Phật không tránh nạn được thì mình đâm ra nghi ngờ Đức Phật rồi bất mãn nghĩ 
Ngài không có linh, vậy là sai. Ngài là ông bác sĩ, mình không thể đem hình bác 
sĩ về treo trong nhà réo tên ông bác sĩ cho hết bịnh, đó là chuyện tầm bậy. Ông 


254 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


bác sĩ chỉ giúp cho mình một giới hạn chừng mực nảo đó thôi, còn chuyện ăn 
uống kiêng khem điều độ đúng mức sinh hoạt hợp lý là chuyện của mình. Chưa 
kế không phải bịnh nhân nào cũng chữa hết bịnh. Thời Đức Phật đâu phải ai Ngài 
cũng giúp cho người ta đắc quả A-la-hán giống nhau đâu, căn cơ nhân duyên tiền 
kiếp mỗi người khác nhau chứ. Nghĩ niệm Phật đề Phật độ trì là bậy, còn hiểu 
Phật là người ban phước tha tội lỡ niệm không linh thì trách Ngài hay sao. Nếu 
niệm Phật hết nạn thì mình trả lời làm sao về vấn đề nhân quả với tiền nghiệp của 
mình? 


Vì vậy, nệm Phật là nhớ tưởng đến Ngài trong mọi tình huồng để lòng mình 
thanh thản hơn, niệm Phật là nệm ơn đức của Ngài để mình nhớ hạnh của Ngài 
mà tu, người thường xuyên niệm Phật theo cách này thì lòng chắc chắn thanh 
thản nhiều lắm, an lạc đữ lắm. Ví dụ, mình cứ nhớ Ngài là người không có giận 
hờn, không nhỏ mọn ích kỷ, là người ai Ngải cũng thương, Ngài có cõi lòng rộng 
mở, Ngài là bậc đại trí, không câu chấp thiên kiến, không câu nỆệ một chiều hay 
cực đoan cuồng tín, Đức Phật là sự đối lập với những điều đó. Mỗi lần nhắc đến 
chữ Phậ: mình nhớ Ngài là người đối lập với tất cả những bất thiện ở đời. 


Hai vợ chồng bà Dhananjani, mỗi người theo một đạo, bà theo đạo Phật, chồng 
bà theo Bả-la-môn nhưng rất dân chủ, ông nói: Đà có quyên mời Đức Phát và 
chư tăng vê nhà để cúng dường, lÔi Cũng có quyên mời mấy ông thây Bà-la-môn 
của tôi VỀ cúng đường. Tuy vậy ông chơi không có đẹp, theo Chú giải, khách của 
ông đến nhà bà tiếp đón lịch sự, còn ngày nào bà thỉnh Đức Phật và chư tăng về 
là ông tránh mặt từ sáng sớm. Ông có dặn: Môi lần thây của tôi tới thì bà đừng có 
“liệu ” mà nói “Mô Phật”, nhưng bà vẫn không làm được điều đó, nên ông rất 
giận. Vì vậy ông không cảm mến được Đức Phật, tuy nhiên là một người trí thức, 
ông tới gặp Đức Phật và đọc bài kệ đại ý nói: 7ó khổ tâm quả, tôi bực mình quá, 
giờ bỏ cái gì cho hết khổ tâm hết bực mình. Vậy mà bản dịch tiếng Việt đọc vô 
lạnh người quá: 


Sát vát gì, được lạc? 
Sát vật gì, không sâu? 
Có một pháp loại gì, 
Ngài tản đồng sát hại, 


Tôn giả ŒGotama? 


255 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Đức Phật biết rõ tánh ông này nóng, sân, nên Ngài trả lời: Bỏ được tánh nóng là 
yền thôi. Chúng ta vẫn biết với trăm người đến hỏi Ngài câu này thì chắc chăn 
Ngài có nhiều cách trả lời khác nhau, với ông Bà-la-môn này thì Ngài trả lời hãy 
bỏ tánh nóng thì sẽ an lạc, nhưng với người khác có thể Ngài sẽ trả lời đừng thích 
nữa thì bớt khổ, đừng tham nữa thì hết khổ, bỏ mạn đi đừng coi nặng mình nữa 
thì hết khổ. Mình cứ tự coi mình là cái chén cái tô kiểu nên dễ bề, bây giờ cứ tự 
nghĩ mình là sợi tóc, cọng rơm, tờ giấy thì không dễ bị gãy, vỡ hay tôn thương. 
Tu là biến mình thành ra cọng rơm, sợi tóc, tờ giấy. Có vô số câu trả lời cho ông 
chồng bà Dhananjäni. Sau khi nghe được câu trả lời vậy, ông đã xin đi tu. Chúng 
ta cũng đừng lấy làm lạ vì sao chỉ nghe đơn giản một câu vậy mà đi tu, ông này là 
người đại căn đại duyên đã tu quá nhiều kiếp, ông giống như con gà con trong 
trứng vào ngày sắp nở, chỉ cần sự giúp đỡ nhẹ nhàng là bung ra. Hơn nữa ông đã 
gặp một vị Chánh Đăng Giác. Tôi phải nói thật với bà con một chuyện là chúng 
ta hôm nay vô phước không có dịp gặp bậc hiền thánh, bậc Đại giác. Nhìn gương 
mặt của họ, nhìn cách họ câm quạt lên để quạt xuống thôi, nhìn cách họ mỉm. 
cười thôi, nhìn cách họ cầm một món đồ nảo đó, nghe giọng nói, thấy ánh mắt 
của họ là đủ để mình đảo lộn càn khôn rồi thưa quí vị. Trong đời tôi may mắn có 
gặp được những vị tôn túc trưởng lão, lúc được gặp thì tôi còn trẻ, tôi gặp được 
ngài Hộ Tông, ngài Giới Nghiêm, ngài Hộ Giác, ngài Ấn Lâm, ngài Tịnh Sự 
v.v... rất nhiều, nói chung là trong các vị trưởng lão tôi chỉ hụt gặp hai vị đó là 
ngài Bửu Chơn và pháp sư Thông Kham. Tất cả những hình ảnh đó ngày xưa 
mình cũng có quý nhưng bây giờ ngôi nhớ lại phong cách, phong phạm của các 
vị ấy là hình ảnh tuyệt đẹp cho đời tu của mình. Tôi có gặp ngài 
Nandamalabhivamsa là Viện trưởng trường đại học Theravada ở Yangon, phong 
phạm lạ lùng lắm, một người cư sĩ lớn tuổi, đi tu cũng tóc bạc đắp y nhưng nhìn 
hoàn toàn không giống một ông hòa thượng trưởng lão cao tăng thạc đức thạc 
học, mình quỳ đảnh lễ mà cứ muốn lấy trán gõ dưới bàn chân của họ. Một bậc 
đại giác như Đức Phật, gặp được Ngài thì thấy chuyện gì cũng nhỏ hết. Trong 
đạo tôi cũng gặp những người cư sĩ có chồng có vợ ngoài đời nhưng tự nhiên tôi 
thấy xấu hồ, dù họ rất là bình thường không phải đắc đạo gì hết, vì niềm tin của 
họ quá trong sạch và họ là người quá kiểu mẫu. quá mát mẻ. Người của thời nay 
còn như vậy nói chị là bậc Đại giác như Đức Phật. Ông Bả-la-môn Bhãradvaja 
này tu nhiều kiếp rồi, lại gặp Đức Phật nữa, câu nói của Đức Phật đúng thời điểm 
duyên lành của ông chín muồi nên ông đã đắc A-la-hán. 


PHỈÍ BÁNG (Akkosasutta) 


256 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Cũng trong dòng họ BhaãradvaJa có một ông khác, ông này trong Chú giải nói là 
khuyết danh. Trong kinh ghi là Bà-la-môn Akkosaka Bhãradvãja, Akkosaka đây 
không phải là tên mà là các vị kiết tập sư gọi những người đi chửi bới người khác 
(abuser) làm tôn thương người khác. Ông này ghét Phật đến mức ông soạn một 
bài vè 500 câu có vần có điệu đàng hoàng đề nguyên rủa Đức Phật tan nát, ông 
này cũng có khiếu thơ ca văn nghệ. Chính từ chỗ này Người ta mới gọi ống là 
Akkosaka (chửi có nghè). Bài kinh này không có gì khó hiểu. Ông tới gặp Đức 
Phật và nói những lời nói không tốt đẹp, ác ngữ, phỉ báng và nhiếc mắng, nhưng 
cuối cùng rồi cũng xin xuất gia. Quí vị thấy ông nào cũng là Bhãradvãja thì cũng 
giống như họ Nguyễn, Lê, Trần, Phạm vậy thôi. Lễ ra không dịch cái tên riêng, 
nhưng không dịch cũng uống. '8ãra : “gánh nặng” (burden). '2v/a : “sanh hai 
lần? (twice born), chữ này có hai nghĩa: 


1. Con chim hoặc loài sanh ra từ trứne(lần sanh thứ nhất là chim mẹ sanh ra 
trứng, lân thứ hai là trứng nở ra chim). 


2. Dong đối Bả-la-môn. Vì sao? 


Bởi vì đạo Bà-la-môn nói rằng gia1 cấp Bà-la-môn sinh ra từ miệng Phạm Thiên, 
vua chúa Sát-đề-ly sinh ra từ ngực của Phạm Thiên, thương gia doanh nhân sinh 
ra từ đầu sôi của Phạm Thiên, nô lệ sinh ra từ bàn chân của Phạm Thiên. Giống 
như nho giáo bên Tàu, họ gọi vua là thiên tử, họ thần thánh hóa, do văn hóa văn 
minh mông muội nên họ bịa ra nhiều chuyện. Kiểu như Lê Lợi anh hùng áo vải, 
Triệu Khuông Dẫn, Lưu Bang, muốn cho dân tin mình mới cho đệ tử chôn lén 
bia đá có ghi chữ rồi đào công khai, công bố những câu như sắm ký, đồn rằng cơ 
trời đã báo có minh quân xuất thế, kêu gọi nhân dân ủng hộ thì đời này sẽ được 
thịnh trị thái hòa v.v... Ngày xưa cũng có một thời tôn giáo và chính trị là một cặp 
bài trùng đi gạt người ta. Tôn giáo mà Karl Marx, Engels chửi thật ra không liên 
quan øì PG, mà tôn giáo đó chính là đạo Chúa. Có chuyện rất là kỳ, có rất nhiều 
đại gia bên VN dịch chữ “churcñ' là “nhà thờ”, chớ thật ra “church” còn có nghĩa 
là “giáo hội” hay là “tòa thánh Vatican”. Trong nhiều sách tiếng Việt sau 75, chữ 
“church” này thường được dịch là “nhà thờ”, nhưng thật ra có nhiều trường hợp 
phải hiểu nó là giáo hội hay tòa thánh Vatican nếu viết hoa. Có một thời tôn giáo 
và chính trị là một cặp bài trùng để mà nắm quyền sinh sát thiên hạ trong tay. Ở 
đây khi Bà-la-môn Ân độ đưa ra giáo thuyết quái gở như vậy, họ nói Bà-la-môn 
là con chánh tông của Phạm Thiên sanh ra từ miệng Phạm Thiên. Họ nói họ là 
%Dva7đ vì đời họ có hai lần sanh, một lần do mẹ sanh ra, lại được Phạm Thiên 
sanh ra một lần nữa, về mặt tinh thần là lần sanh thứ hai. Chữ 7v-/z này cũng gợi 


257 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


ý nhiêu chuyện hay hay, nếu mình là người dài hơi già chuyện thì có một tỷ vẫn 
đề đề nói trong đó, giông như lật cuốn tự điền thì chữ “ca”, “cá” “cà”, “ma”, 

“má”, “mà” v.v... mỗi chữ thì không biết bao nhiêu vấn đề đề nói chuyện với 
nhau. Có vậy mình mới thấy cái biết của mình trong trời đất này rất là ít, có đề ý 
như vậy mình mới biết tại sao có bậc đại trí như ngài Xá Lợi Phất, tại sao có vị 
Toàn giác như Đức Phật. Từng hạt cát trong trời đất này đã chứa trong đó vô vàn 
những vấn đề mình biết và không biết, vô vàn những vấn đề mình cần biết và 
không cần biết, vô vàn những vấn đề biết có lợi và biết có hại, vô vàn những vẫn 
đề mà mình biết sẽ đem lại hoa hay gai, nước mắt hay nụ cười. Vì vậy đừng bao 
giờ cho rằng ta giỏi rồi, ta biết đủ rồi, ta biết nhiều rồi. Điều gì tốt bao nhiêu cũng 
là ít, là thiếu; điều xấu thì bao nhiêu cũng là nhiều cũng là dư, đây là câu thần chú 
đáng ghi nhớ. 


Còn một nội dung nữa của bài kinh này đó là người ta đi tầm đạo, cầu đạo giải 

thoát, gặp bậc Đại giác, người ta lắng nghe, rôi giác ngộ, còn vị này đến với Đức 
Phật băng những lời chửi rủa. Đời sông có hai mặt đen trắng, tốt xấu, lạnh nóng, 
tối sáng thiện ác, thương ghét v.v... Giác ngộ và giải thoát khác nhau ở chỗ nào? 


Có lúc người ta tìm về chỗ sáng, có lúc người ta tìm về chỗ tối, có lúc mình thấy 
ghét cái gì đó, có lúc mình thấy thích cái gì đó, vẫn đề của đời sống chỉ là sự chọn 
lựa. Có một thời ông quay lưng lại với Phật, quay lưng lại với ánh sáng, một lúc 
ông nhìn lại. Buổi đầu ông chửi Đức Phật, ông quay lưng lại ánh sáng, sau ông 
lắng nghe Ngài, khi biết lắng nghe là đã hồi đầu thị ngạn. Đời tu cũng vậy, một 
thời gian dài mình khổ tâm vì mình quay lưng lại ánh sáng, chống đối lại chân lý. 
Nhưng có những người suốt đời không nhận ra điều đó, họ không có đủ duyên để 
nhận ra. Trong văn hóa, tôn giáo, chính trị, họ không có khả năng phân biệt cái gì 
đem lại cho mình niềm vui, sự an lạc, không đủ khả năng phân biệt cái gì đem lại 
cho mình nỗi khổ niềm đau. Đời sống là sự chọn lựa, trong muôn người tại sao 
mình thương người này, mình ghét người kia, mình ghét con vật này mình thích 
con vật kia. Chọn không khéo thì mình khổ, chọn khéo thì mình vui. Người ta nói 
đời con gái 12 bến nước trong nhờ đục chịu, riêng tôi sửa lại câu đó, đời người có 
12 ngàn bến nước, nam nữ đực cái trông mái giống nhau y chang. Đừng nói chỉ 
đàn bà con gái lớn lên lấy chồng là 12 bến nước, nói vậy nghèo lắm, sinh ra ở đời 
mang thân người là mình có 12 ngàn bến nước. Riêng chuyện bầu cử cũng là 
chọn bến nước, theo đạo nào, chọn bạn nào, cũng là bến nước. Về văn hóa, mình 
thích văn hóa nào cũng là sự chọn lựa, thích chơi cây kiếng, chơi xe, tiền cổ, bài 
bạc cũng là sự chọn lựa. Chiều sâu bài kinh này năm ở chỗ đời sông này là sự 
chọn lựa, chúng ta suốt đời mãi hoài chối bỏ quay lưng với một số vấn đề, và tìm 


258 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


vê sông chết với một sô vân đê, mà tât cả chỉ là sự chọn lựa của mình thôi, bài 
kinh này nêu có thê đặt tên thì tôi đặt tên là Hói đáu thị ngạn 


ASURINDAKA (Asurindakasutta) 


Ông Asurindaka đi đến, cũng có những lời không tốt đẹp, ác ngữ, phi báng và 
nhiếc măng Đức Phật. Đức Phật trả lời: 4¿ xúc phạm mình, nếu mình không giận 
thì chăng những mình đem lại lợi ích bản thân mình mà còn lợi ích cho người 
khác nữa, là làm “y sư cho cả hai ”. Khi người ta nỗi giận là bản thân người ta 
đang bị bịnh. Theo tâm lý học hiện đại, cơn giận là một cơn điên ngắn, mỗi lần 
nỗi giận là mỗi lần chúng ta lên cơn. Theo Phật pháp thì khi mình thích hay ghét 
một cái gì đó thì bản thân cái thích ghét đó là một giấc chiêm bao. Tôi biết tôi nói 
điều này bà con nhiều người sốc. Đức Phật nói thích hay bất mãn điều gì đó là 
mình đang hiểu lầm. Trong cái nhìn rốt ráo thấu suốt của một bậc thánh thì trên 
đời này không có gì để thích hay ghét hết. Trên đời này không có người nào đáng 
ghét mà chỉ có hai hạng người là đáng thương và đáng yêu. Đáng yêu là người 
thiện và đáng thương đáng tội nghiệp là người bắt thiện. Tiếng Việt thì có nhiều 
trường hợp /ươngvà yêu đồng nghĩa, nhưng đáng thương với đáng yêu thì khác 
nghĩa. Khi mình bất mãn hờn giận a1 đó là mình đang trong một cơn điên ngắn. 
Đức Phật dạy khi mình bị xúc phạm, bị tấn công, mình không bị tốn thương thì 
ngay lúc đó mình là thầy chữa bệnh cho mình và cho cả đối phương (y sư cho cả 
ha¡). Cầu kệ này được Đức Phật nhắc tới nhắc lui nhiều lần trong những tình 
huồng tương tự. Câu kệ này như là một công thức sông ở đời, đáng được xem là 
câu kinh nhật tụng để mình ghi nhớ tâm niệm mỗi ngày. Đời sông này là cõi thị 
phĩ, làm sao mình không bị thị phi một cách trực tiếp hay gián tiếp được. Tôi nói 
hoài là tự kỷ ám thị hay ghê lắm. Tôi cứ tâm niệm một điều “sắp đi rồi”. Nếu tôi 
không có Phật pháp thì tất cả những gì tôi tưởng tượng ra về đời sông và về bản 
thân tôi đủ để làm cho tôi điên hay muốn nhảy lầu, Nhờ niệm nhớ về cái chế mà 
rất là hay. Ở đây tôi hoàn toàn không khoác lác huệnh hoang gì về công phu tu 
hành, tôi chỉ muôn nói rằng những thị phi hay buồn phiên nảo đến với tôi, tôi nhớ 
về cái chết rất thường trực, không đề tu hành gì, mà chỉ để tự cứu. Cái nhớ này rất 
có lợi, nếu không nhớ thì có tám trăm thứ phiền chực chờ đồ trên đầu mình. Đức 
Phật đại bị đại trí, Ngài không phiền não, còn riêng chuyện của mình thì mình có 
nhiều cách tâm niệm, tôi thì chọn niệm cái chết. Mỗi lần nỗi cơn điên tôi tâm 
niệm, mình sắp đi rồi, người làm phiền mình cũng sắp đi. Chỗ ở hiện tại của tôi 
cách khoảng chừng 200 mét là nghĩa trang. Nghĩa trang đẹp lắm, nhưng đẹp cỡ 
nảo cũng là nghĩa trang, rất đìu hiu cô quạnh. Những ngôi mộ là những miếng đá 
đẹp cách mặt đất khoảng một tắc với chân dung người đã khuất. Thuở nào còn 


259 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


sông bao nhiêu vật lộn với đời sông, lo cho vợ chồng con cái, kiếm tiền thanh 
toán hóa đơn. Rồi một ngày ra ngoài gò nằm một mình, dòng đời vẫn trôi, thế 
giới tiếp tục vận hành đi về phía trước còn mình đã là kẻ xuống tàu ở lại — nói về 
thân xác thôi. Tái sinh thì đi về phương trời khác, tiếp tục vòng quay trùng phục 
và tái hiện mà trong kinh Phật gọi là Samsara. 


BILANGIKA (Bilangikasutta) 


Ông Bilangika cũng y như vậy, không thích Phật, bực quá tới gặp Đức Phật. Cái 
này tôi có gặp rồi, tôi có gặp những cư sĩ họ không có tin đạo nhưng vì do họ chở 
người nhà tới chùa, không lẽ ngồi ở ngoài hoải, về sau nắng gió mưa sương họ 
cũng vô chánh điện, chỗ pháp thoại họ ngồi, họ bực mình lắm, trông cho mau 
xong đề về, có người do người nhà rủ, cũng bực mình nhưng phải ngồi. Giống 
như có người bị điếc nhưng được ông xã bà xã hoặc người quen rủ đi hòa nhạc, 
không đi cũng kỳ, sợ người ta biết mình điếc, vô thấy ông nhạc trưởng cầm cây 
đũa huơ huơ cũng ráng trông cho xong rồi về. Ở đây cũng vậy, ông Bilangika đến 
nhưng bực mình ngồi yên như nằm vạ, không ngờ Đức Phật hiểu được lòng ông 
và Ngài nói cho ông nghe một câu kệ, nghe xong ông đi xuất gia. Nguyên 
chương này toàn là như vậy thôi. Những ông Bà-la-môn trong cùng một dòng họ, 
bất mãn với Thế Tôn nhưng được Ngài cảm hóa nên đã đi xuất gia và chứng quả 
A-la-hán. 


Tại sao trong kinh nói gặp Phật ra đời là một điều khó? 


Hôm nay chúng ta có kinh điển, có chư tăng, có Phật tử, có bạn đạo, nhưng làm 
øì thì làm, cái may mắn nhất trong dòng sinh tử là gặp một vị Phật, Ngài biết rõ 
mình như thế nảo, Ngài biết mình cái cần gì, một câu thôi. Cho nên có một đoạn 
kinh mà khi đọc tôi rất xúc động, đó là Chú giải của kinh Đại Bát Niết Bàn kế 
răng vào đêm cuối cùng khi Đức Thế Tôn sắp viên tịch, chư thiên trong vô số vũ 
trụ tìm về chiêm ngưỡng Ngài, ken cứng với nhau trong phạm vị 12 do- tuân 

vuông. Đức Phật nói với ngài Ananda : “Đêm nay thiên chúng về nghe Như Lai 
nói chuyện lần cuối đông đến nỗi không còn một chỗ trồng nào có thể chọt cây 
km” , BIÔng như bột mà nén trong ông tre vậy. Vì có vô sô những vị Trời ngày 
trước biết Bồ tát vừa đản sinh và sẽ thành Phật, họ tự nghĩ sẽ đến hầu Ngài khi 
Ngài thành Phật, nhưng vì họ sống lâu quá, khái niệm thời gian của họ là thời 
gian dây thun. Người VN mình cũng toàn là sanh từ cõi Phạm Thiên xuống: 
người Mỹ người Nhật người Anh, từ Tokyo cho đến New York tranh thủ ráo riết 
lắm riêng người Việt mình thì một ly cà phê có thê uống tà tà bốn tiếng đồng hồ. 


260 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Cả thế giới người ta đầu tắt mặt tối, còn dân VN mình giống chư thiên một điểm 
là coi thời gian không ra gì hết. Câu nói cuối cùng của Ngài: “#andadãni, 
bhikkhave, amantayami vo, vayadhamna sankhaãra, aqppamadena sampadetha, 
“Này các tỷ kheo, đây là lời dạy cuối cùng của ta cho các ngươi, các pháp hữu vi 
là vô thường, hãy tinh tấn chớ có đễ đuôi”. Nói xong Thế Tôn lập tức nhập vào 
Sơ thiền xuất Sơ thiền, nhập vào Nhị thiền xuất khỏi Nhị thiền, nhập vào Tam 
thiền... cứ như vậy là hai mươi bốn ngàn tỷ lần và rồi lập tức viên tịch. Khi ánh 
năng mặt trời chưa ló dạng, Ngài ra đi. Lúc đó họ mới tá hỏa, thuyền đã rời bến 
mà giờ con mới chịu tới đây, chỉ nhìn bóng đò đi, thấy màn sương phủ mờ bánh 
lái trên sông. Mình thì hai ngàn năm trăm năm sau mới biết Phật pháp, không biết 
là xui hay may khi mình là dân VN, vẫn tiếp tục tả tà như “những ngày xưa thân 
á1”. 

Những người Bà-la-môn BharadväjJa này rất bất mãn nhưng chỉ cần gặp được 
Ngài là Ngài biết họ nghĩ cái gì rồi. Nhiều lần tôi nói, mình muốn dùng cái 
Iphone, laptop của người ta phải biết password của người ta, cũng vậy, đối với 
chư hiền thánh mình cũng phải biết passcode của họ mới liên thông với họ được, 
còn không thì tủ kinh chỉ là tủ kinh. Đức Phật là Đức Phật, Ngài ở phương trời 
của Ngài, mình ở phương trời của mình. Đề tìm con đường về với Phật thì mình 
phải nhìn về cùng một hướng mà Ngài đã nhìn. Ngài kêu gọi sự nhàm chán sinh 
tử, cho đến bao giờ mình chưa thây sợ sự hiện hữu của mình trên đời này thì ngày 
đó mình không cần thiết phải đến với đạo. Ngày nào mình chưa thấy sợ thì chưa 
hiểu được lời Phật đâu. Có người hỏi tôi “sao nghe giảng hoài mà không muốn đi 
tu”. Tôi trả lời một câu thôi: ƒ? các vị chưa thật sự thấy. mình bịnh nên các vị thấy 
thây thấy thuốc không cân thiết Nếu tìm đến với đạo để lấp đây khoảng (rồng, để 
tiêu khiển giết thì giờ, đề có tuổi trẻ bớt cô đơn, đề tuổi già bót hìu quạnh, để có 
những giây phút Khuây khỏa qua đường như nghe một bản nhạc như đi dự nhạc 
hội... nêu như vậy thì tôi xin báo trước Phật pháp chẳng giúp được gì đâu. Phật 
pháp là một bài thuốc chỉ gây hứng thủ, thú vị đối với người nào thấy mình là 
bịnh nhán, thấy Sợ bịnh. Càng coi kinh càng ngộ được một điều, tin Phật không 
phải là chuyện dễ, hiểu Phật thì càng khó hơn, bởi vì chúng ta chưa đến lúc, hoặc 
không phải lúc thấy sợ sự hiện hữu của mình trong cuộc đời. Nếu chúng ta có 
chút niêm tin thì sẽ thấy răng đời sống này là mong manh, tắt thở rồi không biết 
mình sẽ đi về đâu. Có người suy nghĩ rất đơn giản rằng: Ôi đào, chết thì mai mốt 
tính, hơi đáu, thiên hạ có bao nhiêu tỷ người có ai nhớ tới chuyện đó, thế giới vẫn 
đi về phía trước, trải đất vẫn quay, mặt trời vấn lặn và vẫn mọc, mặt trăng đúng 
ngày lại đến, đúng ngày lại đi, trời đất vẫn y vậy vận hành, biết đạo hay không 


261 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


biết đạo, bận tâm cho máy thì cũng vậy thôi. “. “Paralokabhayadassavi” là biết 
ưu tư khi nghĩ về đời sau kiếp khác. “Para : “khác”; “bhaya : “sợ hãi”; “dassavi ` 
thấy”; 'oaraloka `: 'đời sau kiếp khác”. Từ bé khi tôi nhìn lên trời đêm, bằng suy 
nghĩ trẻ con, tôi nghĩ không biết cái vô cùng vô tận này dẫn về đâu không lẽ là 
khoảng không như vậy hoài. Lớn một chút, tôi nghĩ về tôi, thân phận một kiếp 
người, không lẽ mình thích cái này thích cái kia mình gom thu chất đống rồi cuối 
cùng khi đi bỏ lại hết hay sao, nghĩ vậy mà buôn vì tôi thích nhiều thứ lắm, đến 
tuổi này tôi cũng còn thích nhiều thứ lắm. Chưa có gì tàn nhẫn cho băng khi các 
vị bước vào trong tiệm đồ cũ của Thụy ST, khi đi du lịch các vị rất nên tìm trên 
internet chỗ nào có Broki-land, Brockenhaus, đi một lần cho biết, các vị có thê 
tìm thấy ở đây bắt cứ thứ gì trong đời sống mình cần đến, nhiều thứ đẹp giá trị 
cực kỳ, có những bộ bàn ghế năm bảy ngàn đô la, trong đây chỉ bán từ mấy chục 
đến vài trăm. Hoặc quí vị đi ra nghĩa trang, đẹp lắm, gân Zurich. Nghĩa trang nằm 
kế bên bờ hồ, đẹp đến nỗi mình ghen tị với người chết, tại sao anh chết rồi mà 
choán làm chi cái chỗ quá sức đẹp vậy. Rồi thì cũng buông, buông hết mà đi, 
không biết đời sau kiếp khác mình đi về đâu, có thê làm con trùn con dễ dưới 
cống, có thể về xứ Châu Phi xa vời nghèo đói nóng nực để ở, có thể về vùng đầm 
lầy nước đọng muỗi mòng ở châu Á hoặc tuyết giá quanh năm ở châu Âu hoặc 
vùng xương rông sa mạc ở Nam Mỹ. Đủ rôi, chúng ta sẽ gặp lại nhau vào ngày 
thứ Năm. 


262 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Bài giảng ngày 18-9-2014 AHIMSAKA (Ahimsakasutta) 


Một vị Bà-la-môn cũng trong dòng họ Bhãradvãja đi đến gặp Đức Phật. Trong số 
những vị Bà-la-môn của chương này, ông này là hiền nhất, ông không tới phiền 
nhiều Đức Phật, ông tới chào hỏi đàng hoàng và tự giới thiệu tên là Ahimsaka. 
Chúng ta biết rằng ngài Angulimala, vị trước khi đi xuất gia, giết thật nhiều người 
để lấy lóng tay xỏ xâu đeo trên trên cô, vị đó cũng có tên là Ahimsaka (nghĩa là 
“vô hại”, harmless). Đối với người khác, có lẽ Đức Thế Tôn không nhắc nhở tên 
đó ra làm chi, nhưng đối với ông Bà-la-môn này, xét thấy cơ duyên của ông phải 
được nghe Ngài nói nghĩa tên của ông thì ông mới giác ngộ được. Đây là điểm 
đặc biệt của vị Chánh Đắng Giác so với vị Thanh văn. Vị Thanh văn hoặc nói 
chung những người không phải bậc Toàn Giác thì thuyết pháp cho người ta dựa 
vào cái mình muôn nói; một phân là đánh giá nhận xét người ta nhưng phần lớn 
là ở phía mình, mình muốn nói gì thì đem ra nói cho người ta nghe. Riêng vị 
Chánh Đăng Giác thì không, Ngài không nói điều gì đó chỉ vì đó là ý ngài muốn, 
mà Ngài dựa vào căn cơ khuynh hướng tâm lý túc duyên nhiều đời của đối tượng 
trước mặt, đây là điểm đặc biệt. Vì vậy thật là may mắn thay cho ai trực tiếp gặp 
Đức Phật, thật phúc cho ai gặp được vị Chánh Đăng Giác, ngay cả .øặp được ngài 
Xá Lợi Phát thì cơ hội giác ngộ cũng rất cao, nhưng cũng không băng gặp VỊ 
Chánh Đăng Giác, vì Ngài là người có cặp mắt nhìn thấu ba cõi, tâm lòng nghĩ 
suốt ngàn đời. Khi Ngài nhìn ông Ahimsaka này, nhìn rõ túc duyên nhiều đời của 
ông, nên Ngài trả lời thế này: 7ền của ông - Ahimsaka đẹp lắm, nghĩa là Vô Hại, 
nhưng phải nhớ một điêu, sống ở đời quan trọng là phải chính danh. Chính danh 
là chữ bên Nho giáo, có nghĩa là chức danh của một con người phải tương ứng 
với con người đó, đĩ nhiên là nói cái tên đẹp. Đặt tên con cái là Kiệt là Dũng cũng 
vì cha mẹ muốn cho con được dũng, được kiệt. Nhưng muốn chưa đủ, phải dạy 
cho nó trở thành người hào hùng. Con gái cũng vậy, đặt tên Hạnh tên Trinh, 
nhưng phải dạy cho nó đúng như cái tên mình muốn. Sống đúng với cái tên đẹp 
của mình là khá lắm rồi, chính danh là vậy. Trong Nho giáo có câu chuyện, có 
người hỏi Không Tử: Thiên hạ đại loạn, làm sao trị an thiên hạ trong khi từ mỗi 
cá nhân cho đến gia đình, xã hội quốc gia, đủ thứ vấn đê? 


Không Tử trả lời rất đơn giản: Quân quân, phụ phụ, thân thần. Được gọi là vua 
phải làm trọn phận vua, xứng đáng chữ vua. Người cha trong nhà phải đáng mặt 
người cha. Thần thần nghĩa là bề tôi phải sống xứng đáng chức danh của mình. 
Mỗi người trong xã hội chỉ cần sống làm tròn trách nhiệm chức danh của mình, 
người nào Ïo việc nây thì xã hội sẽ yên. Một tu sĩ hay một tăng m1, một cư sĩ, một 
thầy giáo, học sinh, làm tròn trách nhiệm của mình là xã hội được nhờ rồi. Nội 


263 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


dung bài kinh này là như vậy. Đức Phật nói: Ông có cái tên là Bất Hại, hãy sống 
làm sao đừng . Được gọi là vua phải làm trọn phận vua, xứng đáng chữ vua. 
Người cha trong nhà phải đáng mặt người cha. Thần thần nghĩa là bề tôi phải 
sông xứng đáng chức danh của mình. Mỗi người trong xã hội chỉ cần sống làm 
tròn trách nhiệm chức danh của mình, người nào lo việc nây thì xã hội sẽ yên. 
Một tu sĩ hay một tăng n1, một cư sĩ, một thầy giáo, học sinh, làm tròn trách 
nhiệm của mình là xã hội được nhờ rồi. Nội dung bài kinh này là như vậy. Đức 
Phật nói: Ông có cái tên là Bất Hại, hãy sống làm sao đừng làm phiền người 
khác. Chữ “làm phiền” trong kinh này nghĩa rất là sâu. 


Sông vô hại 


Sống vô hại nghĩa là 7hân vô hại, khẩu vô hại và ý vô hại. . Thân vô hại nghĩa là 
tay chân của mình không làm gì phương hại đến người khác. Người không biết 
đạo thì cứ nghĩ cướp của đốt nhà giết người thì mới hại người fa, nghĩa không sai 
nhưng rất là yêu. Chỉ một cái nhìn của mình, một nụ CƯỜI, liếc mắt của mình 
cũng có thể làm người khác tôn thương chớ không cần phải ra tay ra chân. Người 
sông băng tâm hồn vô hại thật sự thì không làm chuyện lớn chuyện nhỏ nào làm 
thương tổn người khác dù ít dù nhiều. nghĩa là tay chân của mình không làm gì 
phương hại đến người khác. Người không biết đạo thì cứ nghĩ cướp của đốt nhà 
giết người thì mới hại người ta, nghĩa không sai nhưng rất là yêu. Chỉ một cái 
nhìn của mình, một nụ cười, liếc mắt của mình cũng có thể làm người khác tốn 
thương chớ không cần phải ra tay ra chân. Người sống bằng tâm hôn vô hại thật 
sự thì không làm chuyện lớn chuyện nhỏ nào làm thương tôn người khác dù ít dù 
nhiều. Khẩu vô hại là chỉ một câu nói làm cho người khác bị sốc, bị SỢ, giận, 
buôn, khó chịu thì cũng không nói. Kỷ sở bắt đục vật thỉ nhân, cái gì mình 
không muốn thì đừng làm cho người ta. Không cần người ta phải chửi mình chỉ 
cần người ta nói móc, nói cạnh khóe xa gần là mình đã khó chịu. Đối với người 
khác cũng vậy, một câu nói làm cho người khác khó chịu, sợ hãi tức giận ghen 
tuông v.v... tránh được càng nhiều càng tốt, bởi tâm hồn mình làm sao mình mới 
nói ra như vậy. cái gì mình không muốn thì đừng làm cho người ta. Không cần 
người ta phải chửi mình chỉ cần người ta nói móc, nói cạnh khóe xa gần là mình 
đã khó chịu. Đối với người khác cũng vậy, một câu nói làm cho người khác khó 
chịu, sợ hãi tức giận ghen tuông v.v... tránh được càng nhiều càng tốt, bởi tâm 
hồn mình làm sao mình mới nói ra như vậy. Ý vô hại nghĩa là dù thân và khâu 
mình không làm øì hại người khác nhưng trong lòng mình thỉnh thoảng có những 
suy nghĩ bực mình. Trong kinh nói rõ, kẻ hờn giận bực mình người khác đầu tiên 
là tự đốt cháy mình, giống như mình tung bụi ngược gió. VN có câu “ngậm máu 


264 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


phun người dơ miệng mình”, đối phương chưa biết gì nhưng tự mình làm khổ 
mình trước rồi. Tây Phương có câu hay lắm: nghĩa là đù thân và khẩu mình 
không làm gì hại người khác nhưng trong lòng mình thỉnh thoảng có những suy 
nghĩ bực mình. Trong kinh nói rõ, kẻ hờn giận bực mình người khác đầu tiên là 
tự đốt cháy mình, giỗng như mình tung bụi ngược gió. VN có câu “ngậm máu 
phun người dơ miệng mình”, đối phương chưa biết gì nhưng tự mình làm khổ 
mình trước rồi. Tây Phương có câu hay lắm: Mỗi một phút giận là đang hoang 
phí sáu mươi giây hạnh phúc. Ngày trước tôi đọc câu này tôi khó chịu, sau ngó 
lại thì đúng như vậy. Một giây mình sông băng tâm bất thiện cũng đã là đau khô, 
một phút mình sông bằng tâm bắt thiện thì mình mất 60 giây hạnh phúc. Đó là lý 
do vì sao Đức Phật dạy mình sông vô hại. Sống vô hại nghĩa là không nghĩ ngợi, 
hành động, nói năng điều gì làm thương tôn, phương hại đến lợi ích của mình và 
của người khác 


BỆN TÓC (Jatäsutta) 


Bài kinh này đã học rồi. Ông Bà-la-môn Jatabhãradväja đến gặp Đức Phật. Ja/Z 
= jaiila: người có đầu tóc dài quấn lại thành cuộn lớn trên đầu như một số tín đồ 
Hòa Hảo hay Cao Đài ở VN ta. Dĩ nhiên cách cuộn hơi khác một chút, nhìn hình 
trên internet thấy khác một chút nhưng đại khái như vậy. Câu kệ mà ông 
Jatabharadväja hỏi: Bạch Thể Tôn, ở đời này ai cũng sống trong những ràng 
buộc, con hỏi ngài làm sao mình tháo gỡ được? 


Đây là một câu hỏi rất hay, nếu tôi gặp được Đức Phật, đây cũng là một trong 
những câu hỏi mà tôi sẽ hỏi; hoặc câu “con bỏ cải gì con thêm cải gì mà con 
được an lạc, con bớt đau Khô 7”, đó là những câu quan trọng. Đức Phật trả lời vắn 
tắt, chúng ta đã học ở chương đầu: đó là những câu quan trọng. Đức Phật trả lời 
văn tắt, chúng ta đã học ở chương đầu: Người có trí là người biết và tin hai vấn 
đề: tam tướng và nhân quả. Người biết và tin hai vẫn đề này sẽ lây chúng đề 
làm nên táng tu tập tam học: . Người biết và tin hai vẫn đề này sẽ lấy chúng đê 
làm nên tảng tu tập tam học: giới, định, tuệ. Giới là thân không làm điều quấy, 
khẩu không nói điều quấy. Định: tâm an trụ vào một trong 40 đề mục không để 
bị lãng xăng, giống như ngọn lửa để thoải mái thì ánh sáng và sức nóng phân tán, 
nếu tập trung lại thì sẽ sáng hơn, nóng hơn. Tâm mình cũng vậy, tu thiền Chỉ là 
øom tâm vào đề mục: niệm Phật, niệm hơi thở, niệm đất, nước lửa gió, xanh vàng 
đỏ trắng v.v... Người không tu nghe cái này buồn ngủ hoặc mơ hồ vẻ tác dụng lợi 
ích của nó, họ sẽ hỏi, tu mà tập trung tư tưởng làm chi. Một học trò giỏi là học trò 
có khả năng tập trung tư tưởng, không aI trên đời này làm được việc lớn mà 


265 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


không có khả năng tập trung tư tưởng. Đầu óc phân tán lăng xăng thì không làm 
được việc gì hết. Chuyện đơn giản nhất là xắt củ hành, chanh, ớt mà đầu óc lãng 
đãng là đã đút tay, nói chi việc quan trọng hơn chi l¡ hơn như lái xe, đi đứng 
ngoài đường. Làm gì cũng phải cần có khả năng định tâm tập trung vào việc đang 
làm. Tuệ là biết rõ bản chất của mình và của thế giới này là gì, biết rõ sự vận 
hành của nó ra sao, biết thân này gồm 6 đại: đất, nước, lửa, gió, hư không và 
thức, thiện ác, buồn vui. Thiện là nhân của vui, ác là nhân của khổ. Khi vui thì 
biết đây là quả của thiện quá khứ, khi bực bội thì hiểu ngầm đây là quả của ác 
quá khứ, khi nào thấy tâm bắt thiện thì biết đây là nhân của khổ tương lai, biết 
tâm mình có lành thiện thì biết đây là nhân của vui tương lai. Hãy nhớ câu thần 
chú: là biết rõ bản chất của mình và của thế giới này là gì, biết rõ sự vận hành của 
nó ra sao, biết thân này gồm 6 đại: đất, nước, lửa, gió, hư không và thức, thiện ác, 
buôn vui. Thiện là nhân của vui, ác là nhân của khô. Khi vui thì biết đây là quả 
của thiện quá khứ, khi bực bội thì hiểu ngầm đây là quả của ác quá khứ, khi nào 
thấy tâm bắt thiện thì biết đây là nhân của khổ tương lai, biết âm mình có lành 
thiện thì biết đây là nhân của vui tương lai. Hãy nhớ câu thần chú: Thiện đời này 
là nhân của vui đời sau, vui đời này là quả của thiện đời trước, khổ đời này 
là quả của ác đời trước, ác đời này là nhân của khô đời sau.Trong toàn bộ 
thân tâm mình chỉ có bôn thứ: zhiện, ác, buồn, vui. Còn về hoạt động thì làm cái 
gì biết rõ cái đó, pháp môn thiền quán. văn tắt chỉ có nhiều đó thôi. Buổi sáng thò 
chân xuống ĐIường, biết chân chạm đất, đi vô nhà tắm đánh răng súc miệng, biết; 
tay cầm bàn chải cầm cái khăn, biết. Thực hành được như vậy đời sông các vị sẽ 
an lạc hơn và cái an lạc này hoàn toàn không thẻ chia sẻ cho người khác được. 
Người có trí là người biết được tin được lý nhân quả và lý Tam tướng, lẫy đó để 
tu tập Tam học; người như vậy thì ràng buộc nào tháo cũng ra, đủ duyên thì thành 
Thánh tháo ngay đời này, vô duyên thiếu phước thì cũng là gieo duyên giác ngộ 
cho đời sau; chuyện quan trọng là phải nhớ Tam tướng và nhân quả, đây chính là 
nội dung của bài kinh này. 


SUDDHIKA (Suddhikasutt(a) 


Bài kinh này bà con tự coi cũng được. Thời gian trước, buôi đầu của lớp Tương 
Ưng Bộ, tôi giải thích từng chữ từng chữ, sau đó tôi nghe phản ảnh là số người 
bận tâm đến từng chữ đó không nhiều, muốn giới thiệu cho người quen mà họ 
nghe không nỗi, vô nghe toàn là ngôn ngữ học, bây giờ tôi chỉ lấy nội dung kinh 
thôi, vì số người nghe trong room trực tiếp không nhiều, còn người quen của họ 
nghe lại thì nhức đầu. 


266 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Ở đây chúng ta thấy chữ “#ana có nghĩa là “chú thuật”, nghĩa đen là “thầm thì”, 
“lâm râm' (bùa chú). Hai người nói với nhau chuyện gì đó mà với âm lượng vừa 
đủ cho họ nghe không cho người khác nghe gọi là man/a. Vô chánh điện hay chỗ 
thờ phượng nghe người ta khẩn nguyện gì đó mà mình nghe không rõ cũng gọi là 
manra. Từ thầm thì lâm râm, mana còn có nghĩa là “bùa chú”, “chú thuật, “bộ 
trưởng”, “thượng thư', (ngày xưa gọi là “thượng thư”, giờ gọi là “bộ trưởng `). 
Ngày xưa trước mặt vua không ai nói lớn, muốn bàn thảo gì trước khi nói lớn cho 
vua nghe thì họ chỉ nói nhỏ với nhau. Ngày xưa vua thì muốn chém ai thì chém vì 
vậy trước mặt vua các quan bàn bạc với nhau phải nói nhỏ nhỏ, do vậy gọi là 
'manfa '. 


Đức Phật dạy, dù có tụng đọc bùa chú gì đi nữa, dù có sanh ra trong một gia đình 
Bà-la-môn chính thống nhưng nội tâm bất tịnh, lừa dối thiên hạ thì cũng không 
được gọi là Bà-la-môn. Trong khi đó nếu mình xuất thân tầm thường, không gia 
thế nhưng một khi là vị Sa-môn chuyên tâm tu học, tĩnh tấn dũng mãnh thì vẫn 
xứng đáng với danh xưng Bà-la-môn. Một bài kinh khác Đức Phật dạy, xuất thân 
của một người không quan trọng bằng lý tưởng sống và kiểu sống hiện tại của 
người đó. Lý tưởng sống nghĩa là khi họ khoác áo cạo đầu họ nhắm tới cái gì, 
kiểu sống là giờ họ đang làm gì, đang sống ra làm sao. Đức Phật ví giỗng ngọn 
lửa cháy từ khúc gỗ loại gì không quan trọng, miễn là hễ nó cháy được thì ngọn 
lửa luôn giống nhau dù lửa đốt từ cây trầm hương hay cây mít, cây xoài. Nội 
dung bài kinh này là như vậy. Tây cũng có câu tương tự: Chiếc áo không làm nên 
thầy tu. Nghĩa là phẩm chất của một tu sĩ không phải được quyết định từ điều 
kiện bên ngoài mà chính từ nội hàm của vị đó. Những bác sĩ được đào tạo có bài 
bản trường lớp bằng cấp giống nhau nhưng tâm hồn của họ khác nhau, có người 
đáng gọi là lương y, có người thì chỉ đáng được gọi là thầy thuốc thôi. Lương y là 
người tốt bụng, có thiện tâm đối với bệnh nhân. Còn người nảo nghĩ làm nghề 
bác sĩ nhiều tiên nên ráng đi học đề lẫy mảnh bằng thì đó chỉ là thầy thuốc hoặc 
bác sĩ thôi chớ chưa hắn là lương y. Tu thì cạo đầu đắp áo gọi là thầy chùa, tăng 
ni, nhưng được gọi là chơn tăng thì không phải dễ. 


AGGIKA - THỜ LỬA (Aggikasutta) 

Bài kinh này nội dung hệt như vậy. “4gø¡ ` “lửa. “4gø/ka ˆ “người thờ lửa”. Hôm 
nay ở lran và tại bang nào đó ở Hoa Kỳ có hồ ga thiên nhiên cháy hàng ngàn 
năm. Ở Iran có đạo Bái Hỏa Giáo, họ thờ lửa. Đạo này là gốc của Minh GIáo 
trong Ÿ Thiên Đồ Long Ký. Ngày xưa có những người thờ con bò, chó, con trâu, 
con heo, đất đá, cây cỏ... nhưng cũng có người thờ lửa. Lửa có cái đặc biệt: 


267 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


- Chỉ nhìn thấy nhưng tay không thê sờ chạm nắm bắt. 


- Ngọn lửa là thứ vật chất sạch sẽ nhất trên trái đất này, nước có thê dơ chứ ngọn 
lửa thì không, họ hiêu như vậy. 


- Lửa là hình ảnh gần gũi nhất với cái gọi là siêu hình. Siêu hình mà không thấy 
thì quá trừu tượng. Lửa là thứ vật chất gần với siêu hình nhất, chỉ thấy mà không 
sờ chạm năm bắt được. Người ta tin đó là hình thức hiện hữu gần gũi nhất của 
thần thánh. 


Những người thờ lửa, họ cứ châm dầu mãi, hết thế hệ này đến thế hệ khác không 
cho ngọn lửa tắt. Hôm nay chúng ta biết Phật pháp, không chịu học, không chịu 
hành trì suy tư, không thâm thía Phật pháp, mai nay sinh ra sa đọa không nói gì, 
mà mang thân người, gặp đạo gì cũng theo được hết, đã không đi nhanh mà còn 
phí thời gian nữa. Có một chuyện đáng buôn, có nhiều Phật tử tôi quen, khi quan 
sát họ tôi thấy nếu tăng ni mà dạy tầm bậy tầm bạ họ cũng không biết, dạy cái gì 
họ cũng nghe, ngay cả bây giờ có internet có đủ điều kiện tra cứu mà họ cứ nhắm 
mắt nghe. Aggika Bhãradvãja nói lên bài kệ với Đức Phật: 


“Vị đầy đủ ba minh, 
Thiện sanh và nghe nhiều, 
Minh hạnh được trọn vẹn, 
Hãy thọ món ăn này!” 


-ij/a':“Ba minh 'ở đây ám chỉ cho ba cuốn Veda (Rig Veda, Atharvaveda, 
Yajurveda) của Bà-la-môn giáo. “Đầy đủ ba minh ” tức là thông suốt giáo lý Bà- 
la-môn, ông này biết xuất thân của Đức Phật là vua, có học hành bài bản, ông 
thích Ngài ở chỗ đó, “7hiện sanh” ở đây ý nghĩa là gia thế dòng dõi của Ngài cao 
quí. “Nghe nhiễu ° là học hỏi nhiều, kiến thức rộng. Ông Aggika Bhãradvãja này 
biết Đức Phật là dòng dõi vua chúa, kiến thức rộng, nên đem thức ăn cúng cho 
ngài. Ngài nói với ông ta rằng giá trị con người không phải nằm ở chỗ họ biết cái 
gì, xuất thân ra sao, đọc tụng bùa chú gì, mà quan trọng là họ sông như thế nào, lý 
tưởng sống của họ ra sao. Nếu một mình mình không có đạo tràng, không có 
người giảng thì mình đâu có siêng đọc những kinh này, cũng đầu có dành thì giờ 
để suy tư những điều này. Nhờ những lớp học như thế này mình có dịp nhìn lại 
nhiều vấn đề mà lẽ ra mình đã bỏ lơ. Những bài kinh này tuy trùng nhưng nhấn 
mạnh một điều: là học hỏi nhiều, kiến thức rộng. Ông Aggika Bhãradvãja này 


268 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


biết Đức Phật là dòng dõi vua chúa, kiến thức rộng, nên đem thức ăn cúng cho 
ngài. Ngài nói với ông ta rằng giá trị con người không phải nằm ở chỗ họ biết cái 
gì, xuất thân ra sao, đọc tụng bùa chú gì, mà quan trọng là họ sông như thế nào, lý 
tưởng sông của họ ra sao. Nếu một mình mình không có đạo tràng, không có 
người giảng thì mình đâu có siêng đọc những kinh này, cũng đầu có dành thì giờ 
đề suy tư những điều này. Nhờ những lớp học như thế này mình có dịp nhìn lại 
nhiều vẫn đề mà lẽ ra mình đã bỏ lơ. Những bài kinh này tuy trùng nhưng nhấn 
mạnh một điều: Giá frị của một người năm ở Lÿ tưởng sông và kiểu sống của 
họ.Mỗi một ngày mình nhìn xem mình sông ra sao, không. cần phải tu sĩ mới suy 
xét, cư sĩ cũng phải xem mình sông ra sao, có phải mình sông như cải máy hay 
không, án rôi đi làm, đi làm về lây tiền ăn. Đi làm để có tiền, tiền để sông, sông 
đề đi làm... Sống đây là có cái nhà, có mấy bữa ăn, cứ lòng vòng nhiêu đó suốt 
cuộc đời, đến lúc về hưu, con cái lớn hết, mỗi đứa một phương, còn hai vợ chồng 
nếu chưa rã thì còn hai người sống với nhau trong căn nhà, nhà chờ cũ, mình chờ 
chết. Rồi lúc nào đó một trong hai người ra đi trước, người còn lại thì một là con 
cái thương thì đưa về chăm sóc, còn không thì đưa vô nhà già. Không gì phũ 
phảng bằng cái đó, hồi đó mình nhà cao cửa rộng bây giờ thì ở trong phòng như ở 
tù, môi ngày nhìn ra cửa số, mắt kèm hèm không thấy đường, chỉ nghe tiếng xe 
chạy, tiếng gió thôi lao xao. Ai tới thăm thì mừng, đó là chưa lẫn, còn lẫn rôi tệ 
hơn nữa, đầu không nhớ ; gì như con nít, cƠ thể thì đau nhức mỏi chỗ này chỗ nọ. 
Lúc ngài Hộ Giác còn sông, tôi ở gần ngài mấy năm thỉnh thoảng sáng chiều Đặp 
ngài hỏi ngài có cần cạo gió xoa bóp gì không, ngài lúc nào cũng nói là khỏe lắm. 
Suốt mấy năm trời ngài chưa bao giờ cân tôi cạo gió. Vậy mà những năm cuối 
đời, lúc tôi ở Florida vê thăm ngài, ngồi chút xíu, ngài nói không giầu diễm: 
“Giác Nguyên, bóp giùm thây chỗ này, đau quá”. Ở gần ngài mới là biết ngài 
không bao giờ muốn làm phiền người khác vậy mà ngài nhờ bóp giùm vì ngài 
đau. Rồi ngài lẫy hai bàn tay diễn tả: hãy tưởng tượng đây là khớp, ngày còn trẻ 
còn có dịch nhờn, giờ khô queo rồi, hai khớp cọ vào nhau làm sao chịu ni. 
Không cần bệnh øì hết, chỉ cần đầu khớp xương bị khô mà cọ vào nhau thì đau 
tới óc rồi. Vì vậy phải để ý mình sống như thế nảo, ngày đó cũng sắp tới TÔI. Có 
nhiều bữa tôi hứa vào giảng, tôi thức khuya nên tôi buồn ngủ quá sức, chỉ cần bóc 
cái máy lên gởi mẫy chữ “hôm nay bị bịnh” là ngủ thêm một tiếng nữa, nhưng 
giờ tôi có một cách chữa rất là hay, nghĩ đến cái chết là tỉnh liền. Càng về sau này 
tôi càng lúc càng thấm thía niệm cái sự chết. Nếu niệm Phật không xong là niệm 
sự chết. Ai chửi mình, mình cũng niệm sự chết, phải tập! Sẽ có một ngày chỉ cần 
nghe thấy chữ “chết” là mọi cơn giận, thích thú đam mê nào cũng lắng xuống hết. 


269 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Chữ “chết thật sự làm cho tôi sốc. Càng lớn tuổi chữ “chết” có tác dụng ghê gớm. 
Niệm “chêt” là cỡ nào đi nữa cũng lăng xuông hệt. 


Ở đây có một người hỏi tôi rủi không chêt êm ái mà ngât ngư mây năm thì phải 
làm sao. Tôi chỉ có hai câu trả lời thôi: 


1. Bản thân tôi nhiều năm nay, tôi thường có một lời nguyện 1. Bản thân tôi nhiều 
năm nay, tôi thường có một lời nguyện “con không mong giàu có sung sướng 
tiếng tăm, chỉ mong được chết sạch, chết ê êm và chết tỉnh”. Tôi chỉ niệm 3 điều 
đó thôi, chết sạch thì đừng có bài tiết mất tự chủ hôi hám mình gớm mà người ở 
gần cũng gớm, chết êm là không có quằn quai giấy giụa, gào thét. Ở Houston tôi 
có biết một anh Phật tử bị ung thư ruột, tới gần chết thì chỉ bò lết và rồng. Chết 
tỉnh thì đừng hôn mê nói nhảm nói mớ. Tôi từng đi thăm người bệnh lúc cuối 
cùng nói mê nói tầm bậy, hơn nữa còn sợ mình tiết lộ cơ mật bình sinh. 


2. Hãy đề tiền nghiệp và hiện nghiệp giải quyết. Tiền nghiệp là nghiệp quá khứ 
mình không can thiệp được, còn hiện nghiệp là ngay bây giờ mình phải có kiểu 
sông thiện hơn và khoa học hơn. Thiện hơn là đừng nói, đừng làm, đừng suy nghĩ 
những gì có cái hậu quả gây hại cho bản thân hay cho người khác. Sống khoa học 
là gồm 5 điều: thuốc men, ăn uống, vận động, dưỡng khi, tỉnh thân đàng hoàng 
một chút. Đừng sống như mình thích mà phải sống như mình cần. 7#„ốc men: sử 
dụng đúng mức, không lạm dụng, không dư không thiểu. Ăn uống: cân thận, 
không phải thích gì ăn đó; người châu Á mình toàn thích đồ độc: đồ chiên, xào, 
nướng. Một ký thịt nướng cháy tương đương với 200 điễu thuốc trong khả năng 
gây ung thư. Mì gói Thái, Nhật cũng độc không kém. Vận động:mỗi ngày phải 
dành thời gian đốt mỡ trong người của mình. „ỡng khí: đừng tưởng nhà cao 
cửa rộng là đủ dưỡng khí, vẫn có bụi hoặc khí độc tỏa ra từ cỏ, nhà bếp, lò gas... 
những thức ăn thừa dính trong bếp lò mỗi lần nóng lên tỏa khí rất độc. 7ïnh thần: 
hướng thượng và lạc quan, sông thiện theo lời Phật. 


SUNDARIKA (Sundarikasutta) 


Trong kinh nói rằng, bối cảnh bài kinh này diễn ra vào một ngày mùa đông lạnh, 
Đức Thế Tôn đang ngôi thiền ngoài rừng. Trong Chú giải nói Đức Phật biết ông 
Sundarika có thành kiến với những người không có tóc vì vậy khi ngồi thiền Ngài 
lấy y trùm kín người từ trên xuống. Lẽ ra biết mình đang ở trong khu vực có 
người, một Sa-môn không trùm kín vậy, nhưng Ngài biết ông này không thích 
người không có tóc, và biết ô ông có đủ cơ duyên giác ngộ, sau này đi xuất gia, nên 
Ngài mới làm một việc mà nếu trong kinh không nói thì mình không bao giờ biết. 


270 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Sau khi cúng bái xong ông Sundarika nhìn quanh xem ai có thể ăn được đồ cúng 
này, bỏ thì uông, ông nghĩ đồ cúng là đồ linh thiêng. Từ xa ông thây Đức Phật 
trùm đầu, ông không thấy rằng Ngài không có tóc, khi ông lại gân, Ngài tháo y 
xuống, ông liền thấy khó chịu, muốn quay lui, nhưng nhìn hảo tướng của Ngài, 
ông suy nghĩ lại: Trong giới Bả-la-môn của mình cũng có người không có lóc 
váy. 


Ở Ấn độ mà không tóc cũng bị thành kiến giống như mình thấy ai đó xăm mình. 
Nhìn thấy người xăm mình là tôi có thành kiến, hoặc thấy người đời mà cạo đầu 
tôi khó chịu lắm. Bây giờ qua đây thấy Tây, người lịch sự, có án học, xăm mình 
hay cạo đầu tôi không còn ác cảm, chớ hồi ở VN tôi thành kiến với những người 
như: đàn bà hút thuốc, đàn ô ông xăm mình, hoặc không tu hành gì hết mà cạo đầu, 
tôi nhìn là tôi đánh giá họ thấp mặc dù tôi không phải là cao, nhưng tôi nghĩ họ là 
người không đàng hoàng. Ông Sundarika cũng là người thành kiến như vậy, 
nhưng sực nhớ trong những người đàng hoàng cũng có người cạo tóc. Ông hỏi 
xuất thân Ngài như thế nào, gia đình Ngài thuộc tầng lớp nào. Ngài không thèm 
nói xuất thân của mình: Đờng hỏi về vấn đê xuất xứ gia cảnh của một người, 
quan trọng là người đó hiện giờ đang sống bằng lý trưởng gì, hành trì ra sao, 
cũng giống như lửa đối từ loại củi nào đi nữa, miễn nhen lên . chảy rốt. Ông Bà-la- 
môn nghe thích quá đem thức ăn cúng cho ngài. Chúng ta biết vị tỷ kheo chỉ có 
một trường hợp duy nhất đó là đi khất thực người ta cúng cái gì mình nhận cái 
đó, chứ còn nói theo luật thì vị tỷ kheo không nhận thực phâm nảo có từ chuyện 
nói năng một cách trực tiếp. Mình thuyết pháp, một lúc nào đó người ta mang 
chai dầu viên thuốc nào đó thì không sao, còn ngay lúc đó vì câu nói của mình 
người ta cho mình một món ăn thì theo luật là không tốt. Hôm trước mình có học 
bài kinh Kokãlika, ngài Xá Lợi Phát, Mục Kiền Liên đặn không cho ai biết mình 
nhập hạ, vào ngày cuối, ngài Kokãlika có nói cho Phật tử biết, ngài Xá Lợi Phất 
biết vật thực này do Kokalika nói mà có được nên ngài từ chối không nhận. Nếu 
thật sự xuất gia cầu giải thoát thì tất cả những gì thuộc về nhu cầu vật chất của 
mình chỉ là cần (chỉ nhận những gì không thể thiếu, ví dụ thuốc men, đôi dép) và 
đủ (không dư, cần bao nhiêu lấy bây nhiêu chứ không đề dành) mà thôi. Đối với 
người thật sự sợ sanh tử câu giải thoát thì chuyện sở hữu tài sản chỉ là gánh nặng 
thôi, vì sống nay. chết mai, tu sĩ nguyên thủy thì không dính mắc đời đời kiếp kiếp 
một chỗ ở nào hết, nếu mỗi lần xê dịch mà mang cả đống đồ đạc theo thì không 
xong rồi, ai đám chứa mình. Vì vậy ở đây Đức Phật trả lời: 


Ta không có hưởng thọ, 


271 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


V1 tụng hát kệ chủ,... 
...Đác Đại Sĩ vẹn toản, 
Cung dường phải khác biỆt. 


Nghĩa là phải do niềm tin thật sự, do hiểu biết mà cúng đường, chớ không phải do 
người ta nói gì đó mà mình cúng. Chúng tôi có thể nói rằng, rất nhiều bài kệ 
trong những phẩm mình vừa học rất đáng đề bả con học thuộc lòng. Thứ nhất là 
nội dung giáo lý rất căn bản, và thứ hai là càng về sau vô sâu những chương khác, 
bảy ngàn mây trăm bài kinh, những bài kệ này được lặp lặp lại rất nhiều lần. Nếu 
hôm nay quí vị thuộc lòng mấy câu kệ này thì cũng như đã thuộc lòng một phần 
của Tam Tạng, vì những câu này được lặp đi lặp lại như công thức của giáo lý. 
Một trong những bí quyết của các vị học Tam Tạng ở Miễn Điện là gom những 
câu kệ gồm những đoạn kinh giống nhau, đặt thành ký hiệu. ví dụ a14, cho bài kệ 
này: 


Ta không có hưởng thọ, 
Vì tụng hát kệ chủ, 
Thường pháp không phải vậy..., 


Đoạn kệ này, tôi gấp không dưới ba chục lần. Rồi đoạn kệ “„ổï người sinh ra với 
cái búa trong miệng ”, kỹ hiệu b42; đoạn người ta nghe pháp xong hoan hỉ nói: 
“Bạch Ti hê Tôn giông như người dựng lại những gì ngã xuông, đem ánh sáng về 
nơi chổ tối... ” đặt ký hiệu f23. Rồi người ta học ký hiệu vậy thôi, bộ Tam tạng 
øom lại còn chút xíu nên mình không biết vì sao người ta nhớ hay như vậy. Dĩ 
nhiên, phải nhìn nhận là một sức nhớ cũng kinh hồn lắm chớ không phải khơi 
khơi mà thuộc mấy ký hiệu này được đâu. 


Khi Ngài không nhận, ông Bà-la-môn hỏi giờ phải làm sao, Ngài bảo đi tìm chỗ 
nào không có chúng sinh rồi đồ xuống đó. Trong kinh nói, Ngài biết cái gì hướng 
đến Đức Phật rồi thì đó là món đồ đặc biệt. Hơn nữa, những món ăn nào thí chủ 
nhăm đến Đức Phật thì chư thiên đã bỏ thực phẩm của họ vào trong đó. Chỉ có 
Đức Phật và các vị Lục thông mới có thể tiêu hóa được thức ăn chư thiên 
(amatarasa). Khi ông Bà-la-môn SundarIka BharadvaJa nhận chìm vật cúng vào 
trong nước thì thấy nó sôi lên, ông hết hồn. Nguyên đoạn kệ bên dưới rất hay, 
Đức Phật nói rằng: Lửa chỉ là một hiện tượng thiên nhiên, chỉ có thể đốt cháy tiêu 
lủy những cái gì thuộc về vật chất bên ngoài, chớ nếu nói ngọn lửa là thanh tỉnh, 


272 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


ngọn lửa đốt cháy những điễu cấu uễ dơ bẩn thì cũng chưa đủ bởi vì nó chỉ đốt 
chảy được cải bên ngoài mà thôi. Trong đầy có đoạn rât thơ mộng: 


Này Ba-la-môn kia, 

1a từ bỏ củi lứa, 

Ta chỉ nhen nhằm lên 

Ngọn lứa từ nội tâm, 

Ngọn lửa thường hằng cháy, 
Thường nông cháy nhiệt tình. 
Ta là bác La-hản, 

Ta sống đời Phạm hạnh. 


Nghĩa là, tát cả những gì mà các ngươi cúng bái ta đã từ bỏ lâu rồi, ngọn lửa mà 
ta đốt lên là lửa trong nội tâm của ta, ngọn lửa thiêu hủy được tham sân sỉ, ngọn 
hứa đem lại ảnh sảng soi rọi cho nội tâm của ta là ngọn lửa ta thường nhen nhúm 
mỗi ngày trong lòng của mình. Những ngọn lửa ngoài đời thì chỉ để xài bên 
ngoài. Người tu là người đốt lửa, tu là hành trình đốt lửa, đốt đề thiêu hủy những 
øì cần thiêu hủy, những øgì bất thiện; để đem lại ánh sáng, cho mình và cho người. 
Lửa ở đây là sự thiêu hủy những bất tịnh và đem lại hơi ấm, ánh sáng. Bốn tác 
dụng của ngọn lửa: đun nóng, thiêu hủy, hơi ấm, ánh sáng. Tất cả những pháp 
thiện mình tu trong lòng của mình cũng có bốn tác dụng như vậy. Đưn nóng là 
làm chín muỗi những giả trị. 7/êu Jy là loại bỏ đi những gì bất thiện hại mình 
hại người. ơi ấm là khả năng sống trong cô quạnh và độc cư, hơi ấm không để 
cho mình bị lẻ loi cô quạnh lạnh lẽo nữa, người không có thiện pháp e sợ phải 
sông một mình, người không có thiện pháp không thể an lạc với riêng mình, 
người không có thiện pháp không kham nỗi tuổi già quạnh hiu của mình. Chỉ có 
Phật pháp mới đem lại cho mình hơi ấm. Không có ánh sáng thì mình mò mẫm 
đi trong bóng tối nhân gian. Chỉ có hiểu biết và niềm tin vào điều thiện mới cho 
mình thấy rõ đường hướng sống và hành động. Ánh sáng giúp cho mình không 
rơi vào hoàn cảnh “Bây giờ tôi phải làm sao đây? 


Bây giờ tôi phải an trú vào cái gì? 


273 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


BAHUDHITI (Bahudhrtarasutta) 


Có một ông Bà-la-môn dòng họ Bharadväja, bị mất bò, đi kiếm bò. Gặp Đức 
Phật, vừa thấy Ngài là ông mừng. Có một chuyện các vị bắt buộc phải nằm lòng, 
cho dù các vị đang nghe tôi đây có là tỷ phú hay ăn mày, già hay trẻ không cần 
biết, chỉ cần biết là toàn bộ vũ trụ bao la chỉ có hai thứ hạnh phúc: Hạnh phúc đến 
từ việc mắt cái gì và được cái gì đó. Nội dung quan trọng của bài kinh này là nhắc 
cho mình nhớ rằng bên cạnh hạnh phúc là cái được, còn có thứ hạnh phúc là 
không có cái gì đó. Ví dụ, có hai anh chàng A và B đứng cầu nguyện trước tượng 
Chúa. Anh A câu xin đánh bài thăng: Nếu trước tuổi 50 con có mười triệu là mãn 
nguyện rồi. Anh B thì cầu xin: Xin Chúa cho con thiếu nợ 100 đồ la. Anh A ngạc 
nhiên hỏi vì sao lại cầu nguyện như vậy, anh B nói: ƒì giờ đây tôi đang nợ 50 
ngàn đồ la. Với anh A, hạnh phúc đến từ việc được, còn với anh B thì hạnh phúc 
đến từ cái mất (mắt cái nợ). Ở bài kinh này, ông Bahudhiti bị mất một bầy bò 
mười bốn con, khi đi kiếm bò, thấy Đức Phật ngồi im lặng, ông nói: 


Với vị Sa-môn này 

Không có mười bốn bỏ, 

Nên không thấy sảu mươi (ajjasatthi) 
Do vậy được an lạc... 


Nghĩa bài kệ này là vị Sa-môn này không có bò nên không có cảm giác bị khổ 
tâm khi mất bò. Ông Bà-la-môn bị mất bầy bò này đã một tuân lễ rồi, hôm nay là 
ngày thứ bảy, trong sáu ngày qua ngày nào ông cũng đi tìm, chính vì mắt của nên 
từng ngày trôi qua ông đều ghi nhớ rõ hết. Trong khi đó ông nhìn thấy Đức Phật 
an lạc, ngày tháng có trôi qua bao nhiêu Ngài không bận tâm. Một người sống an 
lạc như lữ khách bên bờ sông thì nước sông có trôi bao nhiêu cũng không quan 
trọng. Một bài thơ tôi rất là thích: 


Cháy đi sông ơi 
Băn khoăn làm gì 


Rồi sông đãi hết 


274 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Anh hùng còn chỉ. 


Chuyện đời luôn bị cuốn phăng về phía trước, không có gì ở yên, có nắn ná thì 
cũng không nắm giữ được gì. Hình ảnh đẹp của một vị tu sĩ chân chánh là một lữ 
khách bên dòng chảy của cuộc đời, nhìn ngắm nó trôi đi mà không tưởng tiếc quá 
khứ, không hoài vọng tương lai. Ông Bà-la-môn thấy Đức Phật không bị mắt tài 
sản nên sông được an lạc như vậy khi ngày tháng trôi đi không phải nhớ từng 
ngày. Gia đình có người thân mất thì các vị mới thấy, mình nhớ từng ngày, từng 
tuần thất thứ năm thứ bảy, những năm tháng đó ám ảnh kinh hoàng lắm. Tôi từng 
sông qua những ngày tháng đó tôi biết, khi mình có chuyện buồn mình ngày 
tháng nó lê thê lắm, mình nhớ rất rõ chuyện đó xảy ra vào thứ bảy tuần trước, bây 
giờ là weekend thứ nhì, thứ ba, thứ tư rồi ... Khi mình sống chuyên tâm, không 
có gì ám ảnh, thì năm tháng không phải là vấn đề. Bài kệ này là ông Bà-la-môn 
tán thán Ngài, vì Ngài không có cái gì nên Ngài an lạc, và Ngài cũng xác nhận 
điều đó: Đúng. Ta không có cái gì ì hết nên ta được an lạc. Bài kinh này tất đài 
nhưng ý nghĩa thì ngăn gọn. Dầu ngắn gọn nhưng vô cùng quan trọng và vô củng 
câp thiết cho một đời sống tu tập: Hạnh phúc trong đời này đến từ một trong hai 
nguôn: từ chuyện được cải gì đó hoặc từ chuyện không còn cái gì đó. Thì ra cái 
có và cái không đều là một gương mặt của đời sông. Thường ta chạy theo cái có, 
nhưng quên răng nếu bỏ bớt cái gì đó thì ta cũng an lạc hơn. Ở bên Thụy Sĩ tôi 
biết, thỉnh thoảng trong nhà áo quần nhiều quá do đi shopping, cái nào không 
dùng nữa họ đem biếu tặng cơ sở từ thiện. Ngay trường học người ta để cái tủ sắt 
to, ai có giày đép hay áo quân cũ thì đem bỏ đó để người ta đem đi cho xứ nghèo. 
Một xã hội như vậy rất hay, tạo điều kiện cho người ta mua sắm và cũng tạo điều 
kiện cho người ta buông bỏ những gì không còn muốn giữ nữa. Đời sống còn là 
một sự vay mượn, một sự luân lưu. Nhịp sông phải luôn luôn thay đôi, tài sản 
cũng vậy. Đồng tiền sống phải khác đồng tiền chết, đồng tiền sống là được huy 
động cho những kế hoạch làm ăn. Một xã hội có nhận và có cho thì đời sông mới 
trọn vẹn. Đời sống tinh thần cũng vậy, phải có nhận vào, có trao ra. Điều tôi tâm 
đắc ở bài kinh này là: không phải lúc nào hạnh phúc cũng đến từ cái có mà hạnh 
phúc còn đến từ cái không. Không phải lúc nào hạnh phúc cũng đến từ chỗ mình 
nắm giữ cái gì đó trong tay mà đôi khi hạnh phúc đến từ sự buông bỏ, mở rộng 
bản tay ra, mở rộng cõi lòng ra. Không có gì bậy bằng thương thích một người 
hay một vật bằng cách siết chặt lấy nó, thân này của mình còn không giữ được 
huồng chị là vật ngoài thân. Tôi nhớ hoài câu chuyện một anh Phật tử bị tai nạn 
xe nát mắt cái chân, vào bệnh viện người ta thay cho anh ta một cái chân của một 
người mới chết vừa hiến xác. Đêm về anh nhìn cái chân thấy xa lạ vì chân của 


275 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


người khác và sợ hãi vì đó là chân của người đã chêt giờ năm trong cơ thê mình. 
Anh ngủ không được, chạy đi tìm sư phụ. Thiên sư hỏi: Tạ? sao con sợ? 


Anh ta nói: Cái chân này không phải của con. Sư phụ hỏi: Vậy cải côn lại có 
đúng là của con hay không? 


Anh ta trả lời: Dạ là của con. Sư phụ nói: Nếu chân kia là của con thì tại sao nó 
lại bỏ con mà đi, cái còn lại rồi thì cũng không chắc nó sẽ ở lại với con suốt đời 
đáu, vậy con sợ cải gì, con sợ cái chân kia vì nỗ không phải của con, nhưng thật 
sự toàn bộ cái thân con nó cũng không phải là của con, chỉ vì lâu nay con nghĩ 
nó là của con rồi Cột tám con vào nó thôi, Hỗ có thể bỏ con đi bất cứ lúc nào. Vì 
vậy, hạnh phúc trên đời này không phải là lúc nào cũng khư khư nắm giữ, mà 
quan trọng là biết dùng cái mình có một cách đúng lúc, đúng chỗ, đúng việc. Tôi 
không hề kêu gọi bà con quăng bỏ mọi thứ bà con đang có trong tay, nhưng quan 
trọng là tôi kêu gọi bà con quáng bỏ mọi thứ trong nội tâm của mình, nghĩa là 
ngay từ bây giờ phải ý thức răng . Vì vậy, hạnh phúc trên đời này không phải là 
lúc nào cũng khư khư nắm giữ, mà quan trọng là biết dùng cái mình có một cách 
đúng lúc, đúng chỗ, đúng việc. Tôi không hề kêu gọi bà con quăng bỏ mọi thứ bà 
con đang có trong tay, nhưng quan trọng là tôi kêu gọi bà con quáng bỏ mọi thứ 
trong nội tâm của mình, nghĩa là ngay từ bây giờ phải ý thức răng cái gì thương 
thích nhất có thể lìa bỏ ta mà đi hoặc ta la bỏ nó mà đi. Đây là tâm niệm rất 
quan trọng cho người Phật tử. Tôi hứa câu này sẽ giúp cho các vị an lạc ghê lắm, 
hơn chú Lăng Nghiêm, hơn Chú Đại BI. Hẹn gặp lại bà con ngày thứ Bảy. 


276 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Hình ÏI và Sư Giác Nguyên cách đây 3Š năm.jpg 


277 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Bài giảng ngày 20-9-2014 PH⁄4M CƯ SĨ 

CÀY RUỘNG (Kasibhãradvãjasutta) 

'Kasi - "cày ruộng”, động từ căn “Kas : “cày”. Trong tiếng PAlI có chữ “akasa : 
“hư không” (space). Có chô giải thích “Hư không là chỗ mình không thê cày xới 


được”, giống như trong kinh nói lúc sắp niết-bàn Đức Phật có giảng một câu kinh 
(4 cái Không, Kinh Pháp Cú): 


Trên lu: không không từng có dấu chân chim. 

Ngoài bát thánh đạo không có thánh nhán. 

Vạn hữu không thể nào có sự vĩnh cửu. 

Chư Phát không hệ có sự dao động. 

(Kinh Pháp Cú 255, Phẩm Phật Đà) 

Akaãseva padam natthi, 

samano nafthi bahire. 

Sankhara sassata nafthi, 

natthi buddhanamin71ta. 

Sở dĩ tôi nhắc câu kệ này vì có liên quan đến chữ “hư không". Sở dĩ tôi nhắc chữ 
“hư không” vì có liên quan đên chữ Kas (cày). Sở dĩ nhắc đên chữ cày vì đang 


học bài kinh ông Bà-la-môn cày ruộng. Nghe qua giống như lạc đề nhưng tôi 
đang giảng “liên khúc”. Hãy tập nhìn một chữ nhưng thây ra cả trăm chuyện. 


Theo Chú giải, ông Bà-la-môn này sau khi trở thành Phật tử một thời gian thì 
xuất gia và chứng A-la-hán. Một lần ông gặp Đức Thế Tôn trong lúc đang chuẩn 
bị hướng dẫn người làm cày ruộng, ông nói: “Tôi có làm mới có ăn, còn ngài sao 
không làm gì hết mà cứ ẩi xin hoài vậy”. Trong chánh kinh chỉ ghi như vậy, 
nhưng trong Chú giải thì nói ông này là một người đại trí, ông nói vậy chỉ vì 
muốn nghe Phật nói điều øì đó. Dĩ nhiên tôi đâu gặp Phật nhưng trong đời tôi gặp 
một vài người, nhiều khi tôi cũng bịa ra điều gì đó hỏi đề tôi được lắng nghe. Tôi 
nhớ một chuyện xảy ra trong đời tôi, vào năm 1993, tôi gặp HT Minh Châu trên 
sân Vạn Hạnh. Tôi chào và tôi tiếc lắm, con người này một câu nói cũng đáng. 


278 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Tôi nhớ tôi có hỏi một câu: Bạch ngài, một tăng sinh Nam Tông trẻ như con nên 
chuẩn bị cái gì. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ câu nói của ngài, ngài suy nghĩ rất 
nhanh. Ngải nói: Nếu là Nam Tông, ngoài tiếng Pali thì sư nên học tiếng Đức. 
Kinh điển Nam Tông tiếng Đức rất nhiêu và phong phú hơn cả tiŠng Anh nữa. 
Tôi nghĩ đây là một câu nói không phải nói qua loa mà là một sự thấm thía trao 
truyền nói bằng cả tinh thần trách nhiệm, làm tôi nhớ, đến bây giờ. Tôi nghĩ rằng 
tôi có một cái tính (tạm gọi là tốt) là tôi hiếu học và rất trân quí người tài. Hồi đó 
tôi từng ở Lê Quang Định và thường gặp cụ Bùi Giáng. Muốn nghe cụ nói 
chuyện thì phải biết “lịch làm việc” của cụ. Sau 10 giờ sáng mà quán nhậu mở 
cửa thì cụ sẽ say bí tỉ tới khuya, trước 10 giờ sáng thì cụ còn tỉnh lắm. Thỉnh 
thoảng gặp cụ ngoài đường, một vài lần tôi đưa cụ qua đường. Những lần như 
vậy tôi hỏi “bác muốn đi đâu ”, bữa thì ông nói muốn đi Già Lam, bữa thì nói 
muốn đi chùa Dược Sư, ông thường la cà những chùa đó vì sách vở nhiều, những 
lúc đó tôi hay tranh thủ hỏi này hỏi kia. Tôi kê chuyện đó là ý muốn nói, ông Bà- 
la-môn Kasi BhaãradvaJa cũng vậy, nhìn Đức Phật là ông nghĩ con người này sẽ 
có cái gì đó hay ho nói cho mình nghe, và muốn được nghe Đức Phật nên ông 
mới hỏi câu trên. Đức Phật trả lời: Có chớ, fa có cày ruộng chớ, nhưng fa cày 
theo cách của ta. Lòng tin là hạt giống, khổ hạnh (sự tinh tấn) là mưa. Trí tuệ là 
cái cày, Tàm Úy là cán cày, Ý căn là dây cột... 


Chú giải giải thích “ý căn” (mano) là từ đồng nghĩa với chữ “tâm' (cittam). Tâmở 
đây là chỉ cho Tâm Như Ý Túc, nói theo A-tỳ-đàm là các tâm đồng-lực, các tâm 
thiện-hiệp-thế hoặc thiện- siêu-thế. Trước khi thành Phật, Ngài dùng tâm đại- 
thiện-dục-giới, sau khi thành rồi Ngài sông phần lớn bằng tâm-tố, tâm làm những 
việc lẽ ra phải làm bằng tâm đại-thiện, nhưng tâm đại-thiện thì để lại quả báo còn 
tâm-tố thì chỉ có làm nhưng không để lại kết quả cho đời sau. 


Bài kinh này hay là ở nhiều lớp (slice). Lớp đầu tiên, giỗng như một cách nói 
mẹo, Đức Phật nói mình cũng làm ruộng, làm ruộng ở đây chỉ cho sự tu tập. Ngài 
vốn là vua, Ngài đâu cần phải cày bừa cuốc xới, đồ mô hôi, dù Ngài ở ngoài hay 
trong đạo, Ngài cũng không phải động tay với công việc nặng nhọc. Nhưng ở đây 
Ngài nói Ngài vần cày ruộng là ý muôn nói Ngài vần sông xứng đáng với sự 
cúng dường của cư sĩ, không phải là người đến giờ thì ăn còn ngoài ra thì trùm 
mên ngủ, mà Ngài đã sống xứng đáng với sự cúng dường của nhân thiên. Đó chỉ 
là lớp đầu tiên. Nằm sâu bên dưới, thật ra, nói một cách phũ phàng, cũng trong 
Tương Ung này, Đức Phật xác nhận răng ngày nào còn có mặt trong Tam giới thì 
ngày đó từng người trong chúng ta dù phàm hay thánh vẫn cứ là người nông phu 
trên cánh đồng sanh tử mà thôi. Vì trên cánh đồng đó người nông phu phải “đồ 


279 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


mồ hôi sôi nước mắt”, có khi phải đồ cả máu đề đổi lấy hạt thóc lúa trên cánh 
đồng, “Ai ơi bưng bát cơm đây, dẻo thơm một hạt đẳng cay muôn phần”. Chỉ đề 
có một hột cơm trên mâm ăn thì bao nhiêu mồ hôi phải đồ ra. Dù phảm hay thánh 
hễ có mặt trên cối đời này, chúng ta luôn là những nông phu. Có điều, có người 
thì có tiền thuê nhân công, công cụ phương tiện làm việc hiện đại, thu hoạch 
nhiều, người thì không có đất phải đi làm tá điền, khi trừ hết nợ nần thì không còn 
là bao, đó là nói theo nghĩa đen. Còn nói theo nghĩa bóng, hễ có mặt trong Tam 
giới này, có người phải đi tu thiền mới về được cõi Phạm thiên, phải làm được 
các phước thiện bằng tâm Thiện Dục Giới thì mới về được các cõi Nhân Thiên 
dục giới còn không thì sau khi sống băng các tâm bắt thiện, (cũng là một cách cày 
xới, nhưng là cách cày xới thất bại) thì sẽ dẫn về các đọa xứ. Chung quy lại, hễ 
còn có mặt trong cõi Tam giới này thì vẫn từng phút từng giây, từng ngày từng 
tháng, từng năm từng thời đoạn trong đời sống đều phải liên tục cày xới. Dù cho 
có trùm mền nằm thiêm thiếp, bán thân bất toại, năm bất động, ngay cả trong 
phút đó anh vẫn là nông phu tiếp tục cày xới trên cánh đồng sinh tử bằng những 
gì anh nghĩ trong đầu. Nói theo A-tỳ-đàm, dầu tay, chân, miệng mình không làm 
VIỆC nhưng hễ còn tâm thức thì rõ ràng là đang gieo nghiệp, nghĩa là đang cày 
bừa cuôc xới chuẩn bị mùa thu hoạch nảo đó cho kiếp sau, đó là nói về phàm. 

Nói về thánh, hễ còn mang thân ngũ uân này thì vị đó còn phải chấp nhận sự sanh 
và diệt của danh sắc, nếu là vị thánh đó còn ở cõi Dục giới, nhất là cõi Người, còn 
mang thân này vị đó còn phải chịu đi đứng, tắm rửa, vệ sinh thân thể, quét nhà, 
v.v... Tôi không phải là thiền sư, không phải là hành giá, nhưng thính thoảng khi 
đứng trong phòng t tắm mà thấy mệt, mỗi ngày phải chăm sóc cục nợ mấy chục ký 
lô này mệt quá, mỗi ngày phải cho nó ăn, nó đau nó nhức, nó nực nó lạnh, nó 
ngứa nó tê... cứ như vậy mà phải hầu nó từ sáng đến chiều, đó là cày chứ còn gì 
nữa. Đầu phải cày là cứ phải đi làm lụng kiếm tiền mua miếng cơm manh áo, thật 
ra cứ còn tâm thân này thì còn là nông phu. Đọc phớt qua thì thấy bài kinh này 
Đức Phật tìm dịp đề thuyết giảng chánh pháp, nhưng chiều sâu của bài kinh này 
là: Bài kinh này hay là ở nhiều lớp (slice). Lớp đầu tiên, giống như một cách nói 
mẹo, Đức Phật nói mình cũng làm ruộng, làm ruộng ở đây chỉ cho sự tu tập. Ngài 
vốn là vua, Ngài đâu cần phải cày bừa cuốc xới, đỗ mô hôi, dù Ngài ở ngoài hay 
trong đạo, Ngài cũng không phải động tay với công việc nặng nhọc. Nhưng ở đây 
Ngài nói Ngài vần cày ruộng là ý muôn nói Ngài vần sông xứng đáng với sự 
cúng dường của cư sĩ, không phải là người đến giờ thì ăn còn ngoài ra thì trùm 
mên ngủ, mà Ngài đã sông xứng đáng với sự củng dường của nhân thiên. Đó chỉ 
là lớp đầu tiên. Nằm sâu bên dưới, thật ra, nói một cách phũ phàng, cũng trong 
Tương Ung này, Đức Phật xác nhận răng ngảy nào còn có mặt trong Tam giới thì 


280 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


ngày đó từng người trong chúng ta dù phàm hay thánh vẫn cứ là người nông phu 
trên cánh đồng sanh tử mà thôi. Vì trên cánh đồng đó người nông phu phải 'đồ 
mồ hôi sôi nước mắt”, có khi phải đồ cả máu đề đôi lấy hạt thóc lúa trên cánh 
đồng, “Ai ơi bưng bát cơm đây, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần”. Chỉ để 
có một hột cơm trên mâm ăn thì bao nhiêu mồ hôi phải đồ ra. Dù phàm hay thánh 
hễ có mặt trên cõi đời này, chúng ta luôn là những nông phu. Có điều, có người 
thì có tiền thuê nhân công, công cụ phương tiện làm việc hiện đại, thu hoạch 
nhiều, người thì không có đất phải đi làm tá điền, khi trừ hết nợ nần thì không còn 
là bao, đó là nói theo nghĩa đen. Còn nói theo nghĩa bóng, hễ có mặt trong Tam 
giới này, có người phải đi tu thiền mới về được cõi Phạm thiên, phải làm được 
các phước thiện bằng tâm Thiện Dục Giới thì mới về được các cõi Nhân Thiên 
dục giới còn không thì sau khi sống băng các tâm bắt thiện, (cũng là một cách cày 
xới, nhưng là cách cày xới thất bại) thì sẽ dẫn về các đọa xứ. Chung quy lại, hễ 
còn có mặt trong cõi Tam giới này thì vẫn từng phút từng giây, từng ngày từng 
tháng, từng năm từng thời đoạn trong đời sông đều phải liên tục cày xới. Dù cho 
có trùm mêền năm thiêm thiếp, bán thân bất toại, nằm bất động, ngay cả trong 
phút đó anh vẫn là nông phu tiếp tục cày xới trên cánh đồng sinh tử bằng những 
gì anh nghĩ trong đầu. Nói theo A-tỳ-đàm, dầu tay, chân, miệng mình không làm 
VIỆC nhưng hễ còn tâm thức thì rõ ràng là đang gieo nghiệp, nghĩa là đang cày 
bừa cuôc xới chuẩn bị mùa thu hoạch nào đó cho kiếp sau, đó là nói về phàm. 

Nói về thánh, hễ còn mang thân ngũ uân này thì vị đó còn phải chấp nhận sự sanh 
và diệt của danh sắc, nếu là vị thánh đó còn ở cõi Dục ĐIỚI, nhất là cõi Người, còn 
mang thân này vị đó còn phải chịu đi đứng, tắm rửa, vệ sinh thân thể, quét nhà, 
v.v... Tôi không phải là thiền sư, không phải là hành giả, nhưng thính thoảng khi 
đứng trong phòng t tắm mà thấy mệt, mỗi ngày phải chăm sóc cục nợ mấy chục ký 
lô này mệt quá, mỗi ngày phải cho nó ăn, nó đau nó nhức, nó nực nó lạnh, nó 
ngứa nó tê... cứ như vậy mà phải hầu nó từ sáng đến chiều, đó là cày chứ còn gì 
nữa. Đâu phải cày là cứ phải đi làm lụng kiếm tiền mua miếng cơm manh áo, thật 
ra cứ còn tâm thân nảy thì còn là nông phu. Đọc phớt qua thì thấy bài kinh này 
Đức Phật tìm dịp đề thuyết giảng chánh pháp, nhưng chiều sâu của bài kinh này 
là: hể còn có thân này, chúng ta còn là những nông phu. Người ác, thiện, phàm 
phu, thánh Hữu học, thánh La Hán, đều là nông phu. VỊ La-Hán thì không còn 
làm thiện làm ác, không còn vật lộn với đời sông như phàm phu và Hữu học 
nhưng họ vẫn phải làm gì đó trong kiếp sống này trước khi niết-bàn vì vẫn còn 
đối diện với danh sắc. Chỉ từ cõi Dục Thiên trở lên thì vị La-Hán tương đối nhàn, 
chứ La-Hán ở cõi Người này thì cũng còn phải tự chăm sóc bản thân, ăn uống, 
thuyết pháp, bị nhức mỏi v.v.... Cũng trong Tương Ưng Bộ kinh cũng có một bải 


281 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Đức Phật từng nhắc rằng thức tái sanh là hạt giống, tham ái là sự mầu mỡ trên 
cánh đồng, cõi luân hôi chính là cánh đồng. Lây bài kinh đó cộng với bài kinh 
này thì phải nói là tuyệt vời. Ngài nói pháp tu để trở thành người như Ngài bây 
giờ thì niễm tin là hạt giống, tỉnh tấn là mưa, trí tuệ là cái cày, tàm úy là cán cày, 
tâm là dây cột, chánh niệm là lưỡi cày, thân khẩu đêu được hộ trì giông như sự 
chừng mực của người nông phu trong việc điều khiển lưỡi cày, trong từng bước 
chân của mình. Không biết ở đây các vị có ai thấy qua hình ảnh một người đang 
cày ruộng chưa, chắc cũng có? 


Tôi từng có địp quan sát một người cày bằng trâu, cày bằng bò, và cày bằng 
máy. Không trường hợp nào không có sự chừng mực, đi một đường, quay trở lại 
phải hoàn toàn chính xác. Ở đây cũng vậy, Ngài nói thân nghiệp và khẩu nghiệp 
của Ngài đều đã được hộ trì là như vậy. Trước khi thành Phật, Ngài huân tu các 
hạnh lành: tín, tắn, niệm, định, tuệ, tàm, úy; bảy pháp sức mạnh của thánh nhân, 
được xem là bảy món nông cụ của một người nông phu. Dầu cho mình không 
phải là thánh thì mình cũng vẫn là người đang cày xới. Do vô minh trong tứ để 
nên mới có ba hành, ba hành chính là nghề nông trong Tam giới. Không biết khô, 
tập, diệt, đạo là gì nên mới dẫn đến ba hành, giông như con bò khát nước mà đi 
uống nước muối vậy. “Chúng sanh già chết khổ sâu, bởi do pháp lậu dẫn đầu vô 
minh”. Khi khổ quá mới tìm lỗi thoát: sát sanh, trộm cắp tà dâm nói dối (phi phúc 
hành), khá hơn chút thì làm phước dục giới như bố thí, phục vụ, nghe pháp (phúc 
hành dục giới), ráng tu thiền đề đắc chứng Sơ Nhị Tam Tứ thiền Sắc giới (phúc 
hành sắc giới), hoặc tu tập đề lìa bỏ thiền Sắc hướng đến thiền Vô Sắc (bất động 
hành). Phi phúc hành dẫn sanh về 4 đọa xứ. Phúc hành dẫn sanh về cõi Dục 
Thiên và Phạm thiên ngũ uân. Bắt động hành dẫn sanh về cõi Phạm thiên Vô Sắc. 
Hết tuổi thọ mãn kiếp rồi thì vẫn quay xuống trở lại như cũ, tiếp tục vòng quay 
như ngày xưa, nên trong kinh nói vòng luân hồi có nhiều chữ gỌI: L) “samsara : 

'sự lặp lại”, 'ngựa quen đường cũ”. 2) 'cakkavøfia - “vòng quay" (cakka: bánh xe). 
Có mặt Hồng đời này mỗi người đều là nông phu hết, nhưng làm ruộng theo cách 
khác nhau, có người làm ruộng đề kiếm sống qua ngày, có người làm ruộng đề có 
được nhà cửa, có người làm ruộng để trở thành tỷ phú. 


Làm ruộng có hai cách, có người /vm ruộng để bỏ ruộng (Đó là những vị Bồ tát, 
Độc Giác, Thanh Văn giác, Chánh Đăng Giác, người fa làm thiện, tu tập hạnh 
lành đề lỉa bỏ Tam giới) và có người âm ruộng để ở lại với ruộng, làm ruộng đề 
có tiền mua ruộng, mua ruộng rôi tiếp tục làm ruộng. Ở miền Tây VN có nhiều 
người làm ruộng nhưng đào hồ đào ao đề có tiền cho con cái du học rồi bỏ ruộng 
luôn. Mình thì là những nông phu nghèo không có tầm nhìn nên cứ làm ruộng 


282 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


mua ruộng rồi tiếp tục làm ruộng. Sau khi nghe giảng bài kinh này, ông Bà-la- 
môn hoan hỉ quá trở thành Phật tử, và vợ con ông cũng vậy. Trong kinh nói ông 
này rât giàu. 


Sinh hoạt thường nhật của Đức Thế Tôn 


Chú giải của kinh Kasibhãradvãja nói hơi nhiều về sinh hoạt thường nhật của Thế 
Tôn. Trong Chú giải có nói rõ một ngày Đức Thế Tôn sinh hoạt như thế nào. 
Trước bữa ăn, sau bữa ăn, đầu hôm, giữa đêm, rạng sáng Ngài làm gì. Bữa nào 
Đức Thế Tôn nhìn thấy bữa nay Ngài cần đi độ sinh một mình hoặc đi với riêng 
ngài Änanda thì bữa đó Ngài đóng cửa hương thất đến giờ khất thực chớ không 
thông báo, chư tăng biết thì tự đi. Còn hôm nào Ngài muốn đi chung với chư tăng 
thì đến giờ khát thực cửa mở, chư tăng tập trung ở đó chờ đề đi chung với Ngài. 
Sau giờ trưa, Đức Thế Tôn có nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi đây không phải là 
nằm ngủ mà ! Ngài tọa thiền, thường là nhập thiền Quả. Mình nghe chữ “nhập hay 
“hóa hiện thần thông' thì nghĩ chắc là cái gì ghê gớm lắm, phải ngồi xếp bằng, tập 
trung tinh thần v.v... Không phải vậy, chữ thần thông tiếng Päli là “¿41 ”, từ động 
từ “/"ari ` nghĩa là 'muốn”. Quí vị nghe mấy sư tụng kinh chúc phúc có câu này: 
nghĩa là 'muốn”. Quí vị nghe mấy sư tụng kinh chúc phúc có câu này: “ijjhitam 
patthitam tumham khippameva samijjhatu”; nghĩa là điều gì quí vị, mong 
mỏi (0Jhitam), ước nguyện (paírhitam) hãy sớm được thành tựu. Thần thông đây 
chỉ là 'muôn" thôi, với một người đã chứng được ngũ thông, hoặc ngũ thiền Sắc 
giới, nhưng phải là người có sự thuần thục. Có người đắc ngũ thiền chỉ để đắc 
thôi, có người đắc ngũ thiền nhưng hạn chế về đắc ngũ thông, có vị đắc thiên 
nhãn nhưng không đắc thiên nhĩ thông, hoặc cũng đắc ngũ thông nhưng thiên 
nhãn của A khác B. Trong Chú giải có ghi, sau khi Đức Thế Tôn Niết-bàn, có 
một vị La-Hán buôồi sáng đánh răng nghe một tiếng “rắc”, nhìn lên thấy hai sa-dI ở 
trên nhánh cây mà nhánh cây đó gãy, đang đánh răng vậy mà ngài vẫn kịp nhập 
thiền rồi hóa thông (thật ra nói dài vậy, chớ chỉ là ngài “muốn” )„ nhìn lên ngài chỉ 
chú nguyện “hãy được an lành ” thê là họ đáp nhẹ ; nhàng như một cánh bướm. 
Tôi nhớ một bài kinh, có người đến hỏi: Bạch Thế Tôn muốn trở thành La-Hán 
thì phải làm sao ? 


Đức Phật trả lời: 7u tập Tứ Niệm Xứ! VỊ ấy hỏi: Khi đắc A-la-hán rồi, gảnh nặng 
đã đặt xuống, không còn chuyện gì đê trau dối nữa, thì an tru trong cải gì? 


Đức Phật trả lời: ẩn tiếp tục an trú trong Tứ Niệm Xi Chỉ vậy thôi, không gì 
khác, bởi vì đó là sự an trú tối thượng, tối hậu. Một người không còn phiền não 


283 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


nữa hoặc người đã hiểu được đạo thì vị ấy thấy rằng trên đời này không có chỗ 
nảo an trú tuyệt vời hơn là Tứ Niệm Xứ, biết rõ răng mọi thứ diễn ra như thế nào. 
Vị này sau khi xuất gia xong thì chứng A-la-hán. Sau giờ ăn thì Đức Thế Tôn 
nhập thiền quả hoặc an trú chánh niệm. Buồi chiều có cư sĩ đến nghe pháp, Ngài 
thuyết pháp cho đại chúng, có chư tăng ngôi ở đó. Buổi tối ngài thuyết pháp riêng 
cho chư tăng. Buổi khuya ngài trả lời câu hỏi cho chư thiên, Phạm thiên xuống. 
Rồi nghỉ một chút, rạng sáng Ngài dùng Phật nhãn quan sát hôm nay aI sẽ là 
người Ngài độ, bằng cách nào, cần sự có mặt của ai đó thì Ngài sắp xếp, hoặc là 
đi một mình. 


UDAYA (Udayasutta) 


Theo tôi, đây là một trong những bài kinh hay nhất trong Tam tạng. Một lần đó 
Thế Tôn đi khất thực, ngài đến nhà của một ông Bà-la-môn Udaya. “2aya nghĩa 
là “mặt trời mọc” (sunrise). Đúng ra là cái tên không cần dịch, nhưng cũng tiện 
đâu nói đó cho bà con biết thêm được một chữ, mai mốt có con đi chùa mà muốn 
cho con mình có tên Pal]i giống như bên Cơ Đốc có tên thánh, hoặc vô facebook, 
biết nhiều chữ đặt nickname cũng hay. Tôi có khuynh hướng thay vì đặt pháp 
danh cho Phật tử, tên nào thấy hay hay mình giữ nguyên Pãli đặt cho họ thôi. Ví 
dụ trong Pã|i có chữ “viszk:z (mỹ nhân, giai nhân). Trong tiếng Pä|i là 
visesasakhä, ghi tắt là visäkhä. Sakhä là tử chỉ, cây có nhánh cũng gọi là sãkhã. 
Tay, chân, đầu cũng gọi là sz&ha, người nào mặt mũi đẹp, tay chân đẹp thì gọi là 
“yisãkhã '. Người nào tên Diễm cũng có thê dịch là ƒ7sãkhä. Tôi nhớ có cô Phật 
tử ở VN, được sư phụ đặt tên là Karunä (bi). Cổ gặp tôi bên Trung Quốc, cổ thích 
chữ Karuna nhưng con gái mà tên Bi thì kỳ, tôi suy nghĩ một lát, tôi dịch ra cho 
cô cái tên, mà đến bây giờ tôi vẫn thích “A⁄ẩn Nhi ”. Chữ Sucarita có vị dịch là 
“Thiện Hạnh”, nếu là học trò của tôi, tôi sẽ dịch là Hạnh Tử, Hạnh Quân hoặc 
Hạnh Nhị, rất là dễ thương, nữ tánh, chữ Hạnh là đủ rồi không cần thiện. Chữ 
Hạnh nằm trong tên người ta thì đã là thiện rồi, không lẽ ác hạnh. Sucarita dịch là 
Hạnh Tử, nghe tên rất là Nhật, thảy vô một bộ kimono cầm cái sushi là thấy Nhựt 
Bồn tồi. 


Bài kinh này hay ở chỗ này, ông Ddaya này sau khi cúng dường Thế Tôn xong 
rồi nói: “Thấy người ta cho được rồi cứ tới hoài”. Chỉ có Thế Tôn, Ngài là con 
voi ngoài trận, bao nhiêu lăn tên mũi đạn hứng hết, cũng giống như trước 75 ra 
trận người ta cứ kiếm lính truyền tin mà bắn trước, vì anh này còn là mình còn bị 
pháo kích mệt nghỉ. Ngày xưa ra trận là người ta nhìn con voi, vì con voi bự nhất, 
nguy hiểm nhất, và thường voi chở sếp cho nên người ta nhằm vào con voi. Đức 


284 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Thế Tôn cũng là chỗ nhắm của thiên hạ, vì lòng độ sinh mà Ngài phải dắn thân, 
đối diện với đủ thứ hạng người thiên trời địa đất, Ngài đâu có được gì, chỉ vì lòng 
đại bi. Nhiều lúc đọc kinh tôi thấy Ngài bị người ta đối xử tệ, tôi có cảm giác 
Ngài giống như bà mẹ già đi giữa lửa đạn du côn du đãng tìm đứa con lưu manh 
hỗn hào phạm thượng rồi đưa nó về săn sóc cho nó. Ngài cũng đi vào nơi dơ bân 
để đem con về, tôi từng thấy hình ảnh trong sách, trong phim những người mẹ 
nuôi con bị điên, đứa con phun vô mặt, bôi dơ dáy, đánh chửi mẹ, mà người mẹ 
thì hết lòng lau mặt đút cơm cho con và cười với nó. Chỉ có vị Chánh Đăng Giác 
mới làm như vậy thôi. Người mẹ chỉ có thê vĩ đại với riêng con của mình, riêng 
vị Chánh Đẳng Giác thì tất cả chúng sanh trên đời ai đó có duyên với Ngài thì lập 
tức Ngài chịu cực chịu khô, vì vậy ngài được gọi là Điều ngự trượng phu 
(Purisadamrmnasarathi). 


Sau khi ông Udaya mắng Thế Tôn và nói “thấy xin được xin hoài”. Đức Phật trả 


lời: “Ca đáu, người như ta đáy là cuôi cùng, người như ông mới là “hoài `. 
Chữ “hoài ` này mới là dành cho người như ông. ` °Punappunam ` “hoài hoài”, 
“liên tục” (again and agam). 


Lân này và lần khác 
Nóng phu đi làm ruộng 
Lân này và lần khác 
Hành khất đi xin ăn 
Lân này và lần khác 
Người lành được bồ thí 
Lân này và lần khác 
Người bố thí sanh thiên 
Lân này và lân khác 
Người nuôi bò lấy sữa 
Lân này và lần khác 
Bỏ mẹ tìm bò con 


285 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Lân này và lần khác 
Phàm phu đi tải sanh 
Lân này và lần khác 
Người ta sanh rồi tử. 


Chữ ˆ Punappunamn được lặp lại 14 lần, rất là đặc biệt. Ngài nói: 7ø kiếp này là 
hết rồi, còn ông mới là hoài, hết kiếp này đến kiến khác. Luân hồi là sự tái hiện, 
sự trùng phục, ngựa quen đường cũ. Tôi nhớ đầu năm nay tôi có viết bài tản mạn 
tựa là “Ngựa quen đường cũ”. Toàn bộ đời sống của chúng ta, toàn bộ nền văn 
minh của nhân loại cũng chỉ là “ngựa quen đường cũ”. Tất cả niềm vui nỗi buồn 
của chúng ta trong cuộc đời này cũng chỉ là “ngựa quen đường cũ” , mỗi ngày 
chúng ta tắm giặt, ăn uống, vệ sinh, buồn vui, khóc cười, đi đứng, giao thiệp, làm 
lụng tích lũy, hưởng thụ, ưu tư, lo lắng đều là “punappunarn`, cử lần này lần khác, 
cứ mãi hoài liên tục như vậy. Chỉ riêng bài kệ này thôi đã là cương lĩnh giáo lý 
của đạo Phật, là diện mạo dung nhan của Tam giới. Chỉ riêng bài kệ này thôi với 
14 lần lặp lại chữ punappunam đã nói rõ toàn bộ hành trình sinh tử của chúng 
sanh trong Tam giới. Cứ mỗi lần cầm đũa ăn, múc nước tắm, cứ nhớ, lại thêm 
một lần nữa ta làm chuyện này, còn bao nhiêu lần nữa ta làm chuyện này? 


Những người có lòng quan hoải về xã hội, những người làm chính trị, họ mong 
lập nên một thiên đường ở thế giới nảy, ai cũng mong thế giới này tốt hơn, đó là 
chuyện quá tuyệt vời, nhưng nêu trái đất này hoàn hảo như những chính khách 
tâm huyết, những người ưu thời mẫn thế mong đợi, bằng chủ nghĩa nào đó đã 
biến cả thế giới này trở thành tuyệt vời như cõi trời Đao Lợi, rồi thì sao, sống hết 
tuôi thọ rồi cũng chết. Trên cõi Đao Lợi người ta sông 36 triệu năm, rồi thì Sao, 
tan loãng như một làn khói, đi theo nghiệp của mình. Gần hơn một chút là cõi Tứ 
Thiên Vương, 9 triệu năm, hết 9 triệu năm đó thì tiếp tục hành trình mù mịt 
không có gì chắc chăn, lẫy gì có thể tin cậy được. Ỏ đời có hai sự lặp lại: /ấp /a¡ 
để quần quanh và lặp lại để giải thoát. Điều lành cần lặp đi lặp lại để huân tu 
(tích lũy) thiện pháp đề mà đi. Có người tích lũy tài sản để mà ở, có người tích 
lũy thiện pháp để mà đi giống như những loại người làm ruộng ở bài trước. Tất 
cả chúng ta ở đây, đã có vô số lần chúng ta sanh làm Phạm thiên Phi Tưởng Phi 
Phi Tưởng, vô số lần chúng ta là những vị Chuyên Luân Vương, Đề Thích, Ma 
Vương, vô số lần chúng ta vào ra A ty Địa ngục như thái tử vào cung, vô số lần 
làm dòi bọ, trùn dễ, tôm cua, vô số lần chúng ta sông nhoi nhúc trong hầm cầu 
ống cống, vô số lần chúng ta là dã hạc trên núi cao, là kinh ngư ngoài biển cả 


286 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


v.v... rồi thì sao, giờ chúng ta ngồi đây. Chuyện trước mắt là chúng ta tiếp tục 
punappunan, lặp đi lặp lại, lặp lại với lòng câu giải thoát thì không lặp lại nữa. 


Đây là một bài kinh rất tuyệt vời. “Trên cánh đồng sinh tử, người vất sữa tiếp tục 
vắt sữa đời này qua đời khác. Trên cánh đồng sinh tử, bò mẹ đi tìm bò con bò con 
đi tìm mẹ. Trên cảnh đông sinh tử người hành khất tiếp tục ăn xin... ”. Tôi nghĩ 
bài kinh này được dịch lại thơ mộng một chút, đáng được xem là một bài nhạc 
đạo. Nói ra thì đau lòng, chưa bao giờ chúng ta phải nhìn nhận người Phật tử VN 
có một loại nhạc đạo mà phải xài chữ “kinh hoàng”. Đúng ra những bài này rất 
đáng được những nhạc sĩ Phật tử dịch lại, không biết tiếng PalI cũng không sao, 
cứ dựa vào bản dịch này viết lời lại, giống như Dòng sông xanh, Mùa thu chết, 
Bến Thượng Hải, Dạ Khúc, Sad MovIe v.v... người ta chỉ lấy melody và một Ít 
lyric thôi. Với tôi, bài này đáng được xem là bài thần chú đề tâm niệm mỗi ngày. 
Nội dung thơ mộng của bài này đáng được trở thành một nhạc khúc PG tất tuyệt. 


DEVAHITA (Devahitasutta) 


Trong Chú giải nói rằng Đức Thế Tôn thường xuyên bị chứng đau lưng, do hậu 
quả của sáu năm khổ hạnh. Trước khi thành Phật Ngài là người rất thông minh, 
làm gì thì Ngài làm tới nơi tới chốn, khi Ngài muốn đi tu thiền với hai sư phụ, sư 
phụ chỉ nói sơ là Ngài đắc liền. Đến lúc Ngài khổ hạnh, Ngài nghĩ là thân này 
phải bị hành hạ, đày đọa, vì Ngài quá thông minh nên Ngài nghĩ ra nhiều cách để 
phá thân này cho nó hư. Do tiền nghiệp, Bắc Tông thì gọi là thị hiện, là lòng đại 
bi, nhưng thật ra do tiền nghiệp ngày xưa Ngài có một suy nghĩ bất kính đối với 
Phật Ca Diếp, ngài nói vị này chậm chạp lắm, chắc là đắc quả chậm. Chỉ có suy 
nghĩ bất kính như vậy thôi, mà Ngài suy nghĩ như vậy là do hiểu lầm. Khi Phật 
Ca Diếp giảng đạo cho người chậm, đã dùng cách nói tương ứng với trình độ 
người đó, đó là cái thiện xảo của Ngài, giống như khi mình tiếp xúc với một 
người nông dân ít học, dùng từ ngữ cao siêu hình ảnh mắc mỏ họ không hiểu, 
phải đem chuyện đồng ruộng lúa nước ra đề nói với họ. Nếu xui có Phật tử nào 
đó nghe chuyện lại cho là mình dốt khi nghe mình nói toàn chuyện ruộng đồng. 
Khổ ở chỗ là tưởng giảng sư đó dốt nhưng thật ra người ta đang tùy duyên. Chỉ vì 
lòng bất kính mà Đức Phật đã phải trải qua thời gian khổ hạnh 6 năm, trong khi 
chư Phật khác chỉ trải qua tối đa 10 tháng, 3 tháng, 1 tháng hoặc 7 ngày tượng 
trưng thôi, ví dụ nhịn ăn một ngày, năm trên đất một ngày, nghỉ tắm hai ngày, chỉ 
thử một chút cho có vậy thôi. Còn đức Bồn sư của chúng ta thì thực hành cái nào 
ra tới cái đó, Ngài từng vì pháp khổ hạnh mà Ngài ốm đến mức mà rờ bụng đụng 
lưng, rờ lưng đụng bụng, cảm nhận được cả phía trước. Ôm đến mức mà hai 


287 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


mông như móng con lạc đà, hai mắt trông như hai cái giếng, các hảo tướng biến 
mắt hết. Ngài ốm đến mức mà nhiều vị Trời cứ nghĩ Ngài sẽ chết. Còn ở dơ thì 
Ngài lẫy phân bò bôi khắp người, Ngài ăn phân bò, đi tiêu ra rồi ăn trở lại. Không 
phải Ngài không biết dơ mà vì Ngài muốn theo đuổi tất cả các pháp môn ở đời, 
muôn giác ngộ đề trở thành vị Chánh Đăng Giác. Nếu coi kinh mà coi không kỹ 
chỉ coi phần Ngài đã thành đạo thì không còn gì để nói, hãy coi lại lần nữa đi, sẽ 
thấy Ngài vĩ đại ngay cả trước khi thành Phật. Từ một ông hoàng muốn øì cũng 
có mà vô trong rừng nằm ngủ gôi đầu lên những bộ xương, những ngày mùa 
đông thì không mặc gì hết, xuống suối lạnh ngâm, ngày mùa hè thì Ngài ngồi 
phơi nắng, ăn thì nhịn đói hoặc ăn toàn đồ dơ. Khi phát hạnh viễn ly thì Ngài phát 
nguyện trong suốt thời gian đó sẽ không gặp ai, có lần đang ngồi giữa trưa nắng 
chang chang, gặp bóng người chăn bò Ngài phải bỏ đi xa hơn. Hạnh nào Ngài 
cũng làm tới nơi tới chốn, vì vậy khi thành Phật rồi hậu quả là Ngài mang nhiều 
chứng “bệnh hậu”. Trong bài kinh này Ngài đang bị bệnh “va/ehabadika ` (“bệnh 
do g1óˆ) ngài Minh Châu dịch là “phong khí”. Theo Chú giải, Ngài bị bệnh do hậu 
quả của 6 năm khô hạnh, lâu lâu bệnh hoành hành một lần. Ngài hỏi ngài 
Upaväna “Này Upavãna, Ông có thê tìm cho Như Lai một ít nước nóng được hay 
không? 


” Bà con không biết Luật thì sẽ ngạc nhiên tại sao cái gì cũng đi xin. Trong kinh, 
có lúc quí vỊ sẽ thấy ngay cả vị Phật Độc Giác khi cần miếng đất sét cũng phải 
đến chỗ thợ gốm mà xin. Theo trong Luật, những vị thánh La-Hán và những tỷ 
kheo phàm giữ giới trong sạch thì không đào đất, không đốn cây nhồ cỏ, không 
nhóm lửa, sợ làm chết chúng sinh. Khi mình nhóm lửa thì chết biết bao nhiêu 
chúng sanh, vì vậy vị tỷ kheo giữ luật cho tròn thì né được vô số ác nghiệp. Chỉ 
riêng việc tạt nước sôi, đốn cây nhồ cỏ thì mình đã xâm phạm quyền lợi của vô số 
chúng sanh, những loài nhỏ bé hoặc những loài khuất mặt mình không thấy. 


Ngài Upavana này là ai? 


Trước khi ngài Ananda làm thị giả thì Đức Phật có nhiều thị giả lắm, mỗi vị chỉ 
làm một thời gian ngắn rồi xin Đức Thế Tôn ra đi, hoặc bỏ đi, hoặc vị nào đắc A- 
la-hán thì Đức Phật không để cho họ tiếp tục phục vụ Ngài nữa. Upavana là một 
trong những vị thị giả đó, ngay cả khi có ngài Änanda rồi thì thỉnh thoảng có 
những nơi chốn đặc biệt không có mặt ngài Änanda thì cũng có những vị khác lo 
cho Đức Thế Tôn, lo là vì lòng tôn kính, chư tăng không muốn Đức Thế Tôn 
chạm tay vào một SỐ chuyện. Nếu nói tâm linh một chút, Đức Thế Tôn có phước 
của một Chuyên Luân Vương, tất cả đệ tử nhìn thấy Ngài là họ muốn làm một cái 


288 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


gì đó cho Ngài, họ không muốn Ngài phải động tay động chân. Trong Chú giải 
nói thêm, thời Thế Tôn còn tại thế, kế cả những vị fÿ kheo sông cách xa ngàn vạn 
dặm trong rừng sâu núi thăm, ở nhiều quốc độ khác nhau, hễ Thế Tôn còn sông, 
chỗ nào họ ở cũng có một chỗ ngồi sẵn, (giống như mình đặt cái bàn thờ vậy) dầu 
họ nghĩ cơ hội mà Đức Thế Tôn đặt chân đến là vô cùng hiếm hoi. Một người 
như Thế Tôn muốn có mặt thì nháy mắt Ngài sẽ xuất hiện, dù không dám tin 
Ngài sẽ đến nhưng họ vẫn chuẩn bị một chỗ xứng đáng cho Ngài ngồi. Tôi đọc 
điều đó mà sốc, mình sống trong một thời điểm mà mình có thê hy vọng gặp Đức 
Phật, chỉ cần mình có cái duyên đặc biệt thì Ngài sẽ xuất hiện ngay chỗ của mình. 
Ngài Upaväana này là một trong những vị thị giả của Thế Tôn, khi Thế Tôn niết- 
bản, vị này câm quạt quạt cho Thể Tôn. Lúc đó chư thiên đến kín mít 12 do- tuần 
như bột nén trong ông sậy. Chư thiên muốn nhìn thấy Thế Tôn lần cuối củng, 
nhưng ngài Upaväna đứng quạt hầu nên có những vị chỉ thấy cái lưng của ngài 
Upaväna mà không thấy Thế Tôn. Đức Phật bảo ngài Upavãna đứng tránh sang 
một bên đừng đứng trước mặt Như Lai. Upavana lúc này đã là vị A-la-hán, 
nhưng ngài Änanda không biết vậy. Chúng ta biết điều này đặc biệt hoan hỉ nè: vị 
tỷ kheo nào được Đức Thế Tôn cho phép ở cạnh Ngài thì vị đó không phải là 
người tầm thường, vị đó không thê bất tịnh về giới, vị đó không thê nào có vẫn đề 
về niềm tin. Đừng hiểu lầm là Thế Tôn xua đuôi ngài Upaväna này. Năm trăm vị 
tỷ kheo đứng bên cạnh Thế Tôn phải là những bậc long tượng công đức rất nhiều 
đời. Đức của Ngài nóng lắm, nếu mình là người đàng hoàng thì mình sẽ được ân 
triêm lợi lạc, ở gân thì mát lạnh suốt ngày còn nêu mình là người bất thiện thì ở 
gần nóng chịu không nỗi. Ngài Ananda thắc mắc vì sao không cho paväna quạt 
hầu, Đức Phật nói: Đêm nay có vô số thiên chúng về hầu Như Lai, Upavãna đứng 
như vậy sẽ làm cho nhiêu người họ phiên. Trong Sumaủgalaviläsini, Chú giải 
Trường Bộ của Kinh Đại Bát Niết Bàn còn nói một chuyện thú vị, thiên nhãn của 
chư thiên có thể nhìn xuyên thấu núi non nhưng không thể nhìn xuyên qua Tôn 
giả Upaväna. Bởi vì thời Phật Ca Diếp, ngài Upavãna này là một Thọ thần, ngài 
tự nguyện bảo vệ một ngôi tháp xá lợi của Phật Ca Diếp với thiện ý ý rằng không 
để cho ai có lòng phá hoại đặt chân đến, với lòng đó nên đời đời kiếp kiếp sanh ra 
cái øì của ngài thì không thể bị trộm mắt, bản thân ngài là một bức tường thành 
thần thông thiên nhãn không thể nhìn xuyên qua được. Ngài Upavãna không có 
nguyện như vậy nhưng do phước mà đẻ ra những cái duyên như vậy. Ví dụ như 
bây giờ mình chỉ bố thí cúng đường trai tăng, đời sau sinh ra giàu có, nhưng do 
tâm của người bồ thí, có người sanh ra giàu có nhưng phải do động tay động 
chân, còn có người sinh ra kiểu tập âm, vừa ra đời thì có nguyên núi tài sản chờ 
sẵn rồi, như kiểu đẻ bọc điều, như con trai ông Huỳnh Phi Dũng (Dũng Lò vôi) 


289 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


mới có chút xíu mà thừa hưởng tài sản kinh khủng. Có những đứa bé ở Mỹ vừa 
sanh ra đời đã cõng nợ, cái nhà ba má nó ở chưa trả nợ xong, nêu mai này ba má 
nó chết thì nó phải ôm cái nợ đó trả tiêp. 


Ngài Upavana đi ra ngoài làng đến trú xứ của Bà-la-môn Devahita (vì ngài biết 
có thể nhờ được ông này), ngài ôm bát đứng im lặng. Bà-la-môn Devahita hỏi 
ngài cần gì, và ngay lập tức cho người đem nước nóng tới cho Đức Thế Tôn. Đọc 
bài kinh này mình thấy có nhiều điều đặc biệt: tỷ kheo không nhúm lửa, cách xin 
thì rất đễ thương, đi đến trước nhà người ta đứng im lặng và chờ người ta hỏi. Vì 
sao ngày xưa có những vị cư sĩ sẵn sàng chết vì đạo? 


Bởi vì ngoài chuyện họ nhìn thấy chư hiền thánh, các vị Chí thượng Thanh văn, 
thì chỉ riêng các hành trạng của tỷ kheo nguyên thủy đủ làm cho người ta chết 
được. Phải là người chơn tâm chơn tu câu đạo giải thoát mới có thể sống được 
kiểu sống nguyên thủy như vậy, ôm bát im lặng đứng, và không xin gì đặc biệt, 
nhiều lắm là thuốc chữa bệnh thôi. Chú giải nói rằng ông Devahita vui lắm, ông 
suy nghĩ: Hôm nay ta vừa làm một trọng nghiệp thiện, những gì ta nghe về Thế 
Tôn là Thiện Thệ, Thế Gian Giải, là Vô thượng Điều Ngự Thiên Nhân Sư... con 
người vĩ đại đó hôm nay đã bị bịnh và đệ tử vị đó đến chỗ ta xin nước nóng, chỉ 
nghĩ đến đó ông đã lạnh xương sống. Nói Đức Phật thì quá cao chứ nếu Phật tử 
VN nột ngày nào đó thấy có một ông thầy đứng trước nhà mình hỏi xin một hộp 
cù là để về cạo gió cho HT Thanh Từ hoặc HT Nhất Hạnh, thì quí vị nghĩ sao? 


Một vị danh tăng như vậy mà mình có dịp củng dường chai dầu gió thì hạnh 
phúc biết bao nhiêu, huống chi đây là bậc Đại giác. Ông vui lắm, và hỏi Thế Tôn 
một cầu gần như thừa: “Người nào đáng để bồ thí, bố thí cho ai quả báo nhiễu 
nhái”. Trước khi hỏi ông đã biệt câu trả lời nhưng vì hoan hỉ mà hỏi và muôn 
nghe Ngài xác nhận lân nữa. Ngài trả lời: 

Ai biết được đời trước, 
Thấy Thiên giỏi, ác thú, 
Đoạn diệt được tải sanh, 
Tì hàng trí, bậc Máu-HI. 
Nên bố thí vị ấy, 

Bồ thí được quả lớn. 


290 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Cung dường phải như vậy, 
Cung kính phải như vậy. 
Thế nào làThế nào là “biế/ được đời trước ”? 


Biết bằng túc mạng minh, khả năng nhớ được đời trước biết được đời sau, phải 
là vị đắc ngũ thiên. Muôn đặc ngũ thiên thì việc đầu tiên tôi thiêu là phải ly dục, 
lia xa năm triên cái. 


Hiệu chuyện luân hôi có 3 cách: 


1. Nhớ quả luân hồi bằng túc mạng mình: Nghĩa là biết rõ họ hành tánh tướng 
ngày xưa, sanh ra ở đó bao lâu, mặt mũi, buôn vui, ra sao, hôi đó làm vua, cách 
mây kiêp làm ăn mày ...vv 


2. Biêt nhân luán hồi băng sanh tử mình: Biệt rõ nghiệp nào dân đên, tại sao kiêp 
đó làm ăn mày, nghiệp nào đã khiên làm vua... 


3. Biết rõ nhân quả bằng tuệ quản. Trong Chú giải Vô Ngại Giải Đạo ghi rằng 
bất cứ một cái nhớ nào về quá khứ hay cái biết nào về kiếp sông tương lai cũng 
chỉ là cái nhớ về năm uân, cái nhớ về danh sắc. Điều này thì người học A-tỳ-đàm 
thì đương nhiên hiểu. 


Cái biết trong bài kệ này “4i biết được đời trước, Thấy Thiên giới, ác thú, Đoạn 
diệt được tải sanh, Tì hàng trí, bậc Mđu-nï ” là như vậy. Tôi đọc một câu chuyện, 
có bốn vị tỷ kheo đang ngồi trong rừng, một vị sư huynh lên tiếng hỏi: ##ynh đệ 
có thấy gì hay không? 


Một người đáp: Tôi đâu có thấy gì đâu. Người thứ hai cười: Một nữ sơn thân 
bông con đi ngang. Người thứ ba nói: Chẳng những bông con mà côn có lòng tôn 
kính với mình. VỊ sư huynh trả lời: Chỉ là danh sắc thôi! Ở đây chúng ta thây có 
nhiều cái biết khác nhau, vị thứ nhất thì không thấy gì hết. Bốn vị này. là biểu 
tượng cho 4 hạng người sông trong đời này: có người không biết gì hết, có người 
thì cái biết của vừa đủ đề sông ở đời nhưng có người cái biết của họ khả dĩ dẫn 
tới giải thoát. 


Tôi nói một chuyện hơi lạc đê chút, các vị nhìn cái chữ này: “china”. Chữ này 
năm một mình thì nghĩa khác, nhưng cộng với chữ “ware” thì thành chữ 
“chinaware” (đồ gốm). Vì sao tôi chọn chữ này đề ví dụ? 


291 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Vì chữ “chína” xuất phát từ chữ “Chin” (Tần). Ngày xửa ngày xưa cách đây 200 
năm về trước, khi nghiên cứu lịch sử Trung Quốc (TQ) người Tây phương gọi 
TQ là nước Tần. Đời Tần là lần đầu tiên là TQ được thống nhất nên họ gọi TỌ là 
nước Tần; Nước Tần trong tiếng Pháp, Đức, Âu Mỹ nói chung đọc là Chin, từ đó 
mới thành chữ China trong tiếng Anh, Mỹ. Có một thời gian rất dài, đường hàng 
không không có, người ta đi ngã đường bộ - Con Đường Tơ Luụa, đi ngang qua 
ngã Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ là trạm nỗi giữa châu Á và châu Âu. Bằng con 
đường này thì tơ lụa, hương liệu, đồ gốm sứ của TQ mới đến được châu Âu. Có 
một thời ở châu Âu thì chỉ có quí tộc đại gia mới có khả năng xài đồ gốm sứ của 
TQ. Ngày xưa, chữ 71ng Quốc biểu tượng cho cái gì đó sang trọng xa hoa tiện 
nghi, còn hôm nay, chữ TQ ám chỉ cho cái gì đó nguy hiểm, giả trá, độc hại. Vì 
vậy khi mình nhìn chữ “chinaware” thì thấy chữ này có nhiều lớp nghĩa: I/China 
là Trung Quốc; 2/China là Tần; 3/Khi nhìn chữ chinaware thì mình không cần 
nhớ đến TQ không nhớ đến Tần nữa mà chỉ nhớ đây chỉ cho đồ gồm sứ. Ví dụ 
như “Thuốc Tây” là Tây phương chứ không phải là do người Pháp làm, hoặc như 
chữ “dép Nhật”, ngày xưa người Việt biết loại đép này từ người Nhật, TIgười 
Nhật có mặt ở VN rất ngắn nhưng sau đó thì người nào ở VN cũng biết loại đép 
nảy và dù ai làm cũng gọi là dép Nhật, dép này không còn mang ý nghĩa địa lý 
nữa, mà chỉ mang nghĩa là dép kẹp. Một vân đề phải được hiểu qua nhiều lớp, ví 
dụ như nói tới luân hồi phải hiểu qua nhiều lớp. Biết luân hồi bằng túc mạng 
minh cũng là biết, biết bằng sanh tử minh cũng là biết, biết băng trí tuệ quán cũng 
là biết. Giông như chữ China ở đây có nhiều cách hiểu: Tân, nước TỌ, đô gốm. 
dù nghĩa “đồ gốm” vốn xuất phát từ chữ “Tần” nhưng tùy cái biết của mình, sức 
của mình tới đâu mình biết tới đó thôi. 

Trong bài kệ này Đức Phật xác nhận: người nảo thành tựu viên mãn Chỉ Quán, 
thì là đối tượng xứng đáng để cúng dường. 
MAHASALA (Mahäsälasutta) 


Bài kinh này kể về ông Bà-la-môn giàu có tin con, đem tất cả cho con, rồi đến khi 
có được tiền bạc rồi nó không dòm mặt nữa. Chuyện này ngày xưa đã có rồi, 
thương con thì không thương mù quáng. Bài kinh này có hai ba lớp nghĩa: 


1. Con là con của mình trên hình hài, chớ tâm tánh nó năm ngoài khả năng của 
mình. 

2. Con mình dầu gái hay trai, khi lớn lên thì thuộc về người dưng, trai nghe lời 
vợ, gái nghe lời chông, đừng hòng nghĩ nó tiêp tục là con của mình. 


292 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


3. Cái sâu của bài kinh này: bắt cứ cái gì trên đời này cũng đều có vô số cách để 
lìa bỏ chúng ta. Mọi ước muốn nắm níu đời này đều rất bấp bênh không có điểm 
tựa. 


Con mình sanh ra chắc gì là của mình, mạng này của mình nay còn mai mắt, 
mạng của mình mình còn không tin được thì tin ai được nữa. Bên Mỹ trường hợp 
này nhiều lắm, tại thành phố Jacksonville tôi ở có hai vợ chồng ngày xưa đi vượt 
biên qua đây vừa đi học vừa đi làm, để dành mây trăm ngàn đồ la trong nhà băng. 
Con cái thấy cha mẹ già, nắn nỉ òn ï giao hết cho nó. Ông bà ấy nghĩ là mình già 
đâu cần nữa, con nó muốn thôi thì chia cho nó. Chia vừa xong thì chúng trở mặt 
liền, ở với đứa con nào lâu thì chúng nói tiền chia đều sao lại ở với nó, rồi người 
con này kiếm cớ đây qua hết người con kia. Cuối cùng thì ông bố chết, còn bà 
mẹ. Con cái xô đây riết cuối cùng bà về ở với thằng út nhưng con dâu út tệ vô 
cùng. Một lần nó gây làm sao mà hất rớt hũ xương cốt của ông bố chồng. Bà ngã 
bệnh, đưa thuốc không uống, để dành tự sát. Đứa con trai ân hận về VN đúc 10 
tượng Quan Âm để sám hối với mẹ. Tôi không hiểu trên đời này sao có người thơ 
ngây như vậy. Tôi đang giảng đạo tôi không nói chuyện đời mà đang nói chuyện 
rất là đạo đó, tôi không xúi quí vị đa nghi, tôi không xúi quí vị sông mắt niềm tin 
với người thân, nhưng phải nói là có cả trăm ngàn cách đề chúng ta mất niềm tin 
nhau. Không phải người ta xấu, nhưng vì người ta ở trong hoàn cảnh. Cái sâu của 
bài kinh này là nhắc nhở chúng ta một điều: đời sống vốn bắt trắc, đừng dại khờ 
giao phó những vận đề sinh tử của đời mình vào tay một người nào hết. Đời sống 
vốn bất trắc, hãy cần trọng đề không nghi ngờ và không thất vọng, về ai hết. Đó là 
nguyên tắc sông của tôi, để suốt đời này mình không hờn trách thất vọng với ai 
hết. Đừng quá hồn nhiên, vô tư, nhẹ dạ. Bồ tát, nhìn phớt qua mình thấy Ngài rất 
hồn nhiên vô tư, cái gì Ngài cũng biết, nhưng vì lòng đại bi với chúng sanh mà 
Ngài cố ý làm một bà mẹ khờ đề cho con nó vui. Yếu người đừng đi nắng, không 
có khả năng buông bỏ thì đừng có giả ngu, cứ trọn niềm tin vào người thân rồi 
đến một lúc nào đó bật ngửa hận đời hận người thì càng không nên; bản thân 
mình còn không tin được thì làm sao tin được người khác. Không tin ai hết để 
không thất vọng về ai hết. Ông này có bao nhiêu tiền bạc cho con hết để rồi cuối 
cùng con nó bỏ ông. Đọc bài kinh này thương ông thì ít mà giận Ống thì nhiều bởi 
vì con gái thì có chồng, con trai thì có vợ, chúng nó nghe lời nhau chớ mắc gì 
nghe lời mình. Dầu cho thằng rể hay con dâu có tốt đi nữa thì phía bên gia đình 
nó có tám trăm quân sư ngồi sau lưng nó. Tiền bạc tài sản ai mà không ham, 
chuyện vậy mà nghĩ không ra, sống bạc đầu ăn bao nhiêu cơm gạo của trời đất, đi 
mòn chân mà không thông minh. Đời sông của mình không thể nào nhắm mắt 


293 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


giao phó cho người khác được hết. Một cư sĩ đi chùa cũng không nên nhằm mắt 
nhắm mũi tin vào lời hướng dẫn của thiền sư này thiền sư kia, một tác giả hay 
một soạn giả nào đó, không nên nhắm mắt nhằm mũi tin cậy vào người đã quy y 
cho mình, ban cho mình cái pháp danh. Kinh điển sờ sờ ở đó, tăng sĩ trùng điệp, 
bạn đạo đầy ra đó, sao cứ đút đầu vô thờ phượng một thần tượng nào đó, có phải 
là dại khờ lắm không. Ngay cả Đức Thế Tôn trước khi viên tịch Ngài đã nói: Kñ¿ 
ta đã ra đi, những Pháp và Luật nào ta đã thuyết giảng đó chính là thầy của các 
ngươi, chỉ điều đó mới tin được, ngoài ra không tin cái gì hết. Trong Tăng Chi Bộ 
kinh, phần 3 Chi, Đức Phật dạy có ba cái bất lợi khi thờ phụng cá nhân: cư sĩ thờ 
phụng một vị tỷ kheo nào đó khi vị đó qua đời thì niềm tin mình bị thối thất. Có 
nhiều Phật tử, mở miệng ra là nói mình qui y với ngài Hộ Tông, qui y ngài Giới 
Nghiêm, khi vị đó qua đời thì nhìn những vị sư khác như rác vậy, khỏi đi chùa 
luôn. Còn nếu như ông thầy hoàn tục hay ông thầy đó phạm giới bị tăng chúng sỉ 
vả, thì mình sốc. 


Ngày xưa ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên có đệ tử thương quí đặc biệt, nhưng 
trong lòng họ không chỉ có hai ngài đó mà còn có Đức Phật, có Tăng bảo mười 
phương ba đời nữa. Ở đời chỉ có Tam Bảo là mình tin được, chớ không tin được 
Cái ØÌ hết. Từ chuyện đời tôi mới nói qua chuyện đạo, cái thân mình, mình cũng 
không tin cậy vào sức khỏe của mình được, hôm nay nó như vậy ngày mai nó lại 
khác. Bệnh ung thư lạ lùng lắm, có nhiều người từ lúc phát hiện bệnh đến lúc 
chết chỉ có hai ba tháng thôi. Bây giờ mình đang ngon lành sáng nào mình cũng 
tập thể dục, thử máu ok, đường ok, mỡ ok, tim gan phèo phôi ok nhưng điều đó 
không có nghĩa là cái mạng mình ok, bởi vì chiều mai nghe đau thôn thốn, đến 
bác sĩ nói ung thư ruột thì mình chỉ có nước đi mua hòm thôi. Vì vậy, không tin 
được cái gì hết, đối với niềm tin Tam Bảo cũng không nên tin bừa bãi, đối với 
sức khỏe, tình cảm cũng không nên tin bừa bãi, còn đối với con cái nếu chấp 
nhận đủ gan làm ăn mày thì giao hết cho nó, còn chưa đủ gan thì thương chừng 
mực. Thương con thì thương kiểu Tây đó, con cần thì cha mẹ ĐIÚp, Ø1aO hết cho 
con thì không. Phải nói câu phũ phàng, quí vị có trây trét tại chỗ phân nước tiêu 
hôi thối cỡ nào đi nữa không thành vân đề, miễn là người fa biết quí vị còn lượng 
tài sản lớn, không ai bỏ quí vị đâu. Không có gì ngu cho bằng đem chuyện sanh 
tử của mình đặt vào tay người khác cho dù đó là mẹ ruột. Mẹ ruột thì không hại 
mình nhưng lỡ mẹ lăn đùng ra chết hoặc mẹ mình bị người ta gạt thì tính sao. Tôi 
tin là mẹ tôi không bao giờ có ý hại tôi hay gạt tôi, nhưng tôi không tin là mẹ tôi 
không bao giờ bị gạt. Ý của bài này là không tin được cái gì trên đời này ngoài 
Tam Bảo. Từ sức khỏe, tuổi trẻ, tài sản cho đến tình cảm mình cũng không tin. 


294 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Ngài Ajahn Chah cũng nói ngay cả những cảm xúc buồn vui của mình, mình 
cũng không nên tin, vì mình thích hay ghét cũng vì những lý do hệt sức trẻ con 
vớ vân. Tứ Niệm Xứ là gì? 


Là không hoài vọng, không thương thích ghét sợ cái gì hết, mà Tứ Niệm Xứ là 
biết rõ danh sắc là gì, chúng đang vận hành và hoạt động ra sao. Tứ Niệm Xứ là 
chỉ cần biết rõ Ngày xưa ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên có đệ tử thương quí 
đặc biệt, nhưng trong lòng họ không chỉ có hai ngài đó mà còn có Đức Phật, có 
Tăng bảo mười phương ba đời nữa. Ở đời chỉ có Tam Bảo là mình tin được, chớ 
không tin được cái gì hết. Từ chuyện đời tôi mới nói qua chuyện đạo, cái thân 
mình, mình cũng không tin cậy vào sức khỏe của mình được, hôm nay nó như 
vậy ngày mai nó lại khác. Bệnh ung thư lạ lùng lắm, có nhiều người từ lúc phát 
hiện bệnh đến lúc chết chỉ có hai ba tháng thôi. Bây giờ mình đang ngon lành 
sáng nào mình cũng tập thê dục, thử máu ok, đường ok, mỡ ok, tim gan phèẻo 
phôi ok nhưng điều đó không có nghĩa là cái mạng mình ok, bởi vì chiều mai 
nghe đau thốn thốn, đến bác sĩ nói ung thư ruột thì mình chỉ có nước đi mua hòm 
thôi. Vì vậy, không tin được cái gì hết, đối với niềm tin Tam Bảo cũng không nên 
tin bừa bãi, đối với sức khỏe, tình cảm cũng không nên tin bừa bãi, còn đối với 
con cái nêu chấp nhận đủ gan làm ăn mày thì giao hết cho nó, còn chưa đủ gan 
thì thương chừng mực. Thương con thì thương kiểu Tây đó, con cân thì cha mẹ 
ĐIÚP, 81aO hết cho con thì không. Phải nói câu phũ phàng, quí vị có trây trét tại 
chỗ phân nước tiêu hôi thối cỡ nào đi nữa không thành vẫn đề, miễn là người ta 
biết quí vị còn lượng tài sản lớn, không ai bỏ quí vị đâu. Không có gì ngu cho 
băng đem chuyện sanh tử của mình đặt vào tay người khác cho đù đó là mẹ ruột. 
Mẹ ruột thì không hại mình nhưng lỡ mẹ lăn đùng ra chết hoặc mẹ mình bị nØười 
ta gạt thì tính sao. Tôi tin là mẹ tôi không bao giờ có ý hại tôi hay gạt tôi, nhưng 
tôi không tin là mẹ tôi không bao giờ bị gạt. Ý của bải này là không tin được cái 
øì trên đời này ngoài Tam Bảo. Từ sức khỏe, tuổi trẻ, tài sản cho đến tình cảm 
mình cũng không tin. Ngài Ajahn Chah cũng nói ngay cả những cảm xúc buồn 
vul của mình, mình cũng không nên tin, vì mình thích hay ghét cũng vì những lý 
do hết sức trẻ con vớ vần. Tứ Niệm Xứ là gì? 


Là không hoài vọng, không thương thích ghét sợ cái gì hết, mà Tứ Niệm Xứ là 
biết rõ danh sắc là gì, chúng đang vận hành và hoạt động ra sao. Tứ Niệm Xứ là 
chỉ cần biết rõ bản chất và hoạt động. . Bản chất là biết mình chỉ có bốn thứ thôi: 
thiện, ác, buôn, vui. Thiện đời này là nhân cho cái vui đời sau, vui đời này là quả 
của thiện đời trước, bất thiện đời này là nhân cho cái khổ đời sau, khổ đời này là 
quả của cái bất thiện đời trước. . Thiện đời này là nhân cho cái vui đời sau, vui 


295 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


đời này là quả của thiện đời trước, bắt thiện đời này là nhân cho cái khổ đời sau, 
khổ đời này là quả của cái bất thiện đời trước. /Jog/ động: làm gì biết nây, ăn 
uống nói cười tăm rửa đi đứng buồn vui, mọi thứ đang diễn ra như thế nảo biết rõ 
như thế đó. Chỉ tin được Tam Bảo, tin Tam Bảo chính là tin vào tác dụng của Tứ 
Niệm Xứ chứ không phải tin răng lạy Phật thì có phước Ngài sẽ hộ trì cho mình 
còn chư tăng thì cầu an câu siêu cho mình. Người có niêm tin vào Tứ Niệm Xứ là 
người có niêm tin vào Phật, Pháp, Tăng, vì Phật là người dạy Tứ Niệm Xứ, Tứ 
Niệm Xứ chính là Pháp, Tăng chính là những người hành trì Tứ Niệm Xứ ở hình 
thức rốt ráo nhất. Ngoải ra, không tin gì trên đời hết, đó là chính là nội dung bài 
kinh chúng ta đang học, bài kinh Mahasala. Hẹn các vị vào ngày thứ Ba. 


296 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Bài giảng ngày 23-9-2014 MANATTHADA (Mãnatthaddhasutfa) 


Hôm nay trời bên đây rất là lạnh, lạnh chê lắm, các vị vào trong weather.com chỗ 
tôi ở Waldshut-Tiengen sẽ thấy lạnh kinh khủng. Tôi đang nằm ngủ ngon, tôi 
chiêm bao thấy có Phật tử chở tôi đi quẹo chỗ quanh bị xe tải tông, nhìn mặt 
người lái xe máu không, tôi đau miệng một chút, giựt mình dậy vừa lúc alarm 
kêu, không biết là chư thiên kêu mình dậy thuyết pháp hay là điềm hay do mình 
phóng dật. Chư thiên kêu vậy thì ghê quá, hoặc có ai đó đang nghĩ tới mình bằng 
tâm sân hay sao đó. Ok, hôm nay chúng ta học tiếp bài kinh Mãnatthaddha. Tôi 
có được phản hồi là Phật tử hỏi tôi sao chương này tôi giảng không kỹ bằng mây 
chương khác, có nghĩa là tôi chỉ liếc qua nội dung rồi giảng chớ tôi không chú 
thích từng chữ. Tôi có trả lời là mấy chương đầu tiên quí vị Phật tử phải làm quen 
với vô sô những vấn đề mà tôi nghĩ rằng quí vị chưa có dịp đề biết, còn đã nghe ở 
chương trước rồi thì chương sau tôi chỉ nói phớt qua thôi. Có thể người góp ý 
không theo dõi những chương trước nên họ mới thắc mắc như vậy. Nhưng đồng 
thời nghe họ nói như vậy tôi thấy vui, thì ra mình mới đi một quãng đường ngăn 
thôi mà đã có nhiều vấn đề mình đã có dịp trình bày cho Phật tử rồi. Nếu quí vị 
theo đuôi được mây chương mà có nhiều chuyện tôi tin chắc quí vị đã nghe tôi 
nói rồi thì có nghĩa quí vị đã học tương đối nhiều rồi đó. Tôi nói sơ sơ bởi vì 
mình đã nói rồi, lẽ ra quí vị phải vui, thấy tôi sơ sải thì các vị phải hiểu tại sao tôi 
sơ sài. Sáng nay mình học bài kinh nói về một vị Bà-la-môn có lòng kiêu ngạo. 
Chuyện này chúng ta thấy thường lắm, có biết bao nhiêu người đến với đạo tràng, 
pháp hội với nội tâm tự đại, tự thị, tự mãn, nhất là những người có chút học vị, có 
chỗ đứng trong xã hội, có chút tiền bạc, đi đâu cũng thấy mình là cái rốn của vũ 
trụ. Bài kinh này trong Chú giải cũng không nói øì đặc biệt, chỉ nói một chì tiết 
nhỏ, sở dĩ ông này có tên Mãnatthaddha vì ông coi trời bằng vung (“z„ãna `: “ngã 
mạn”) ông không từng biết tôn trọng ai hết. Trong đời tu của tôi, tôi cũng có dịp 
gặp một vài cư sĩ như vậy, chăng hạn ở Vũng Tàu VN tôi cũng có biết một 
người, sau này ra bên ngoài này cũng. biết một vài người có tánh giống như vậy. 
Minh không biết họ dựa vào cái gì, tiền bạc thì cũng của ăn của để chứ đâu phải 
số một của hành tinh đâu, học thức thì cũng tú tài, chứ chưa đại học, nói theo 
Nguyễn Du thì “gia tư nghỉ cũng thường thường bậc trung”, không biết mắc 
chứng øì mà kiêu ngạo không tưởng nồi. Tôi nhớ hôm trước có một bài kinh tôi 
đã giảng qua (bài kinh Baka), khi giảng bài kinh đó tôi có nói một chuyện, mỗi 
người sinh ra trong đời, sơ sây một chút thì mình đễ ôm ấp nắm níu một điểm tựa 
nào đó đề thấy mình cao siêu, chăng hạn như mình có thê tựa vào chút nhan sắc 
của mình, có ai khen mái tóc đẹp quá, con mắt đẹp quá, tướng ngon lành, có đứa 


297 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


con gIỎỏi v.v... thì mình đã col trời bằng vung. Thật ra, nghĩ tới nơi tới chốn, tại 
sao vị A-la-hán không còn ngã mạn, nói theo A-tỳ-đàm về mặt kỹ thuật, thì ngài 
không còn tâm sở ngã mạn, thì lấy øì ngài ngã mạn. Còn theo cảm xúc mà nói thì 
một con người mà biết rõ mình là ai, biết rõ những thứ mình có là gì, chung 
quanh mình là cái gì, biết rõ thiên hạ là gì, cái thiên hạ có là gì, thì ngã là ngã chỗ 
nào. Những người nào mà họ tự thấy họ hay hoặc cái mà họ có là hay thì chúng 
ta hoàn toàn có thê tin rằng trong cái thấy của người này chắc chắn có vẫn đề. Tôi 
nhớ một câu chuyện rất tào lao mà e răng bà con trong room quên câu chuyện đó, 
cái anh chàng nghĩ mình là hạt thóc, sợ bị con gà ăn nên chui vào tủ áo mà trốn. 
Gia đình chở tới bệnh viện, sau một thời gian dài, anh ta được xuất viện, nhưng 
sau đó gia đình lại chở vào bệnh viện, chỉ vì anh ta thấy mình không phải là hạt 
thóc nữa nhưng anh ta lại sợ mấy con gà không hiểu điều đó. Câu chuyện này sâu 
sắc ghê lắm. Ban đầu anh ta nghĩ mình là thóc, sau khi nghe bác sĩ giải thích thì 
hiểu răng mình là con người, nhưng trong lòng anh ta vẫn có điểm bất an. Hình 
dáng của anh ta như vậy mà lại so với hạt thóc. Còn trọng lượng của anh ta mây 
chục ký lô mà con gà là bao nhiêu ký lô làm sao có thể nuốt được anh ta, vậy mà 
anh ta vẫn cứ ngờ ngợ, lan man, mơ hồ. Mình học cho đã về duyên sinh, duyên 
hệ, lộ tâm, tam tướng, nhân quả, đi học thiền VN, thiền Miến, thiền Thái Lan 
lung tung hết nhưng thật ra trong đáy lòng của mình vẫn còn cái ngờ ngợ. Chư 
Phật không thể nói sai được, Thế Tôn giờ đã niết-bàn rồi, chung quanh mình 
không còn hiền thánh nữa, chung quanh mình toàn thứ trời ơi không, chung chạ 
với họ lâu ngày mình bị nhiễm, bản thân mình đã là một đống phàm tâm rồi, 
chung quanh mình cũng không có ai là người sống buông xả, thế là mình quay 
trở lại phàm tâm phàm tánh của mình. Tôi tin chắc một điều với cái phàm tâm 
này, mình ở gần Đức Phật, gần các bậc hiền thánh hoặc gần những người có tánh 
buông xả thì cũng đỡ lắm. Trong Chú giải kinh Tứ Niệm Xứ nói răng muốn trau 
dồi Giác chỉ nào thì phải ở gần người mạnh về giác ch đó. Muốn trau dồi Niệm 
giác chi thì phải gần người chánh niệm thuần cô. Muốn trau dồi Hỷ giác chi phải 
gân người có Hỷ giác chị thuần có. Dĩ nhiên ở gần họ mà bản thân mình có 
những trau dôi khác nữa chớ không phải không. Muốn có Trạch pháp giác chi 
phải sần người có Trạch giác chi mạnh, muốn trau dồi Định giác chi thì phải gần 
người có Định giác chi mạnh, chớ còn nếu muốn trau đồi mà ở một mình mình 
hoặc lại thân cận những người có tánh khí đi ngược lại Giác chi mình cần trau dồi 
thì trong trường hợp đó rất khó khăn. Bữa hôm chúng ta đã học bài kinh đó rồi, 
ngài Ananda sau khi nghe Đức Phật giảng một đoạn, ngài nói: Bạch T' hé Tôn con 
nghĩ rằng một nửa hệ thông phạm hạnh này được thiết lập trên tình pháp hữu, 


298 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


pháp lz. Đức Phật nói không phải. Này 4nanda, ta nói rằng toàn bộ hệ thống 
phạm hạnh này được thiết lập trên tình pháp hữu. Nghĩa là sao? 


Nghĩa là những thầy bạn nào mình thường gần gũi thân cận, họ có một vai trò tác 
động rất là quan trọng không thể phủ nhận. Bạn lữ, bạn lành ở đây có hai nghĩa: 
1.Người: thầy và bạn, những người chúng ta thường tiếp xúc gặp gỡ, trò chuyện; 
2. Những øì chúng ta thường gặp gỡ lăng nghe, suy tư, chiêm nghiệm, chìm sâu 
trong đó, những cái đó vẫn gọi là bạn. Vì vậy, Đức Phật dạy toàn bộ hệ thông 
phạm hạnh này được thiết lập trên tình bạn là chỗ đó, và trên những gì mà chúng 
ta thường cọ xát. Nhân ông Bà-la-môn kiêu ngạo tôi nói luôn qua chuyện khác 
mà tôi cho rằng rất là cần thiết. Ông và chúng ta có điểm giống nhau đó là do 
hiểu lầm mà thấy mình là “cái gì đó”. Tại sao thiên hạ có thê lấy được nhau, xem 
nhau là tri kỷ, cưới nhau về cưu mang nhau một đời? 


Là vì hiểu lầm! Đúng ra mình chắng hiểu được ai hết, kể cả mình, nhưng mà đối 
với cái người đó, do mình nhìn mặt họ, nghe âm thanh của họ, nụ cười của họ, 
tiếng nói tiếng hát của họ, mình thấy thương, mình tập trung chú ý về họ, khi 
mình tập trung chú ý thì sự hiểu lầm càng nâng cao, nhân lên. Hiểu lầm là vì 
mình cứ nghĩ đến những cái hay của họ không thôi, thế là mình đến với nhau và 
chấp nhận nhau một đời. Thật ra mình thương hoặc thù oán một người nào đó 
hoàn toàn là đo hiểu lầm. Tôi biết tôi nói điều này nhiều người không đồng ý 
nhưng tôi vẫn cứ nói: một sự quan tâm đến người khác bằng tâm bắt thiện dù để 
hét hay đề thương thì tôi đoan chắc rằng đó là do hiểu lầm. Một vị A-la-hán 
không quan tâm ai một cách vô ích, không có chú ý đến ai mà không có lý do. Ví 
dụ nếu có thê độ được người nảo đó thì ngài độ. Nếu nghĩ về mình, về người hay 
vật nào đó để mà thương hay ghét thì 100% đó là do sự hiểu lầm, đó là do chúng 
ta quan sát đối tượng bằng sự hiểu lầm, kế cả chúng ta nghĩ về mình đề mà kiêu 
ngạo cũng là sự hiểu lầm, bởi vì hiểu đúng thì không có như vậy. Nếu mình nhìn 
đối tượng bằng sự hiểu đúng, bằng sự nhận thức ngon lành thì tôi bảo đảm ngàn 
phân trăm là chúng ta không có gì để mà thương mà thích hay ghét sợ. 

Khi ông Mãnatthaddha này có tâm kiêu ngạo, từ đó diễn ra một cuộc đối thoại 
giữa ông và Thế Tôn, ông chưa nói gì hết mà nghe câu nói của Đức Phật, ông đã 
hết hồn. Ngài nói tánh kiêu ngạo không tốt. Nghe vậy ông biết rằng Ngài đã hiểu 
ông, và ông nói: Con có lòng quy ngưỡng ngài. Ông thể hiện bằng cách quì 
xuống hôn bản chân của Đức Phật. 


PACCANIKA (Paccanikasutta) 


299 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


“PaccaniXa `: “ngược ngạo”. Ở đây ai học về Duyên hệ, các vị có nhớ môi duyên 
có ba phân: 


L. “Paccayäa ` “năng duyên'. 
2. °Paccayuppanna ` “sở duyên". 


3. “Paccamka : Ngài Tình Sự dịch là “địch duyên". Địch là ngược. Theo tôi, chữ 
này tôi không dịch là “địch duyên", tôi thích dịch là TggoạI hơn, vì nó không là 

'iăng” cũng không là “sở”, cũng không có gì đối chọi với “năng' với “sở” hết. Có 
nhiều khi quí vị thấy tôi như lạc đề nhưng nhân chuyện A thì tôi nói thêm chuyện 
B, sợ mai mốt quên. 


Ông này có tật hay nói ngược. Hạng người này tôi cũng đã gặp rồi, không muốn 
biết gì hết mà cứ đợi người ta nói ra là nói ngược, hoặc có hạng người nữa là 
không biết gì hết, ngôi chung với người khác khi được hỏi thì không trả lời, đợi 
người ta nói trước rồi lẫy của người ta tô sửa đắp đôi đúc kết làm của riêng. 


300 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Bài giảng ngày 25-9-2014 NAVAKAMMIKA (Navakammikasutta) 


Nava ° “mới”. Chữ này cũng hay, có những chữ na ná nhau trong các ngôn ngữ 
khác giống như đi ra từ một gốc vậy (new, nouveau, neu). 'Kawnika ': 'công 
vIệc”. “Navakammika ` 'xây dựng” (công việc làm mới). Trong tạng Luật hoặc 
trong sách Thiền của PG Nam Tông rất thường có chữ “navakammika” này: 
Hành giả nên tránh trú xứ nào có navakamnika.Nếu có lòng phục vụ thì tốt, còn 
có lòng trau đồi chánh niệm, chuyên tu thiền định mà có mặt ở những chỗ này rất 
là phiền, tối ngày cứ nghe đập rầm rằm, cạy gỡ, đập phá, hoặc có những chỗ 
người ta đang xây mình tới ngồi yên coi cũng kỳ mà tham gia thì làm sao tu. 
Trong tạng Luật thì ưu tiên cho vị tỷ kheo nào đang gánh trách nhiệm 
navakammika. Ví dụ như tỷ kheo nuôi bệnh, tỷ kheo đang gánh vác 
navakammika xây dựng chùa chiền thì có những đặc quyên, đặc ân, đặc lợi. 


Theo trong Chú giải, ông Navakammika là một người thợ làm nhà, ông đi vào 
trong rừng để tìm những loại gỗ tốt về làm đồ gia dụng cho người ta để kiếm 
sông. Dĩ nhiên mình phải hiểu ngầm khái niệm về lâm sản môi trường hồi đó 
không giống như bây giờ. Hồi đó đất vẫn rộng như bây giờ nhưng người ít, và 
không có phương tiện máy móc đề làm việc hiệu quả như bây giờ nên việc phá 
rừng không trầm trọng như ngày nay. 

Ông Navakammika đang làm việc trong khu rừng, nhìn thấy Đức Thế Tôn đang 
ngồi thiền, ông đến hỏi: Người ta có công chuyện mới vô rừng, ngài vô đây có 
một mình ngôi kiểu này thấy híu quạnh vậy, có chuyện gì làm, có gì vui mà ngài 
vô đây. Đức Phật nhìn thấy căn cơ túc duyên ông này thích hợp với cái gì nên 
Ngài mới xoay quanh một chữ thôi: ' Đức Phật nhìn thấy căn cơ túc duyên ông 
này thích hợp với cái gì nên Ngài mới xoay quanh một chữ thôi: “rừng?. Ngài nói 
cho ông một bài kệ rất ngắn và hàm súc. Câu trả lời của Đức Phật đọc vô bản Pa] 
thì hay vô cùng: 

“Na me vanasmmữmn karanyamafhi, 

Ucchinnamulam me vanam visukam; 


Svaham vane nibbanatho visallio, 


Eko rame aratn vippahayä ` tí. 


301 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Ở đây có chữ rất là hay đó là chữ ““nibbana” (niết bàn). Chữ niết-bàn có nhiều 
cách định nghĩa: 


Ni: không: vana: vết thương. (“nibbana': không còn thương tích nữa) 

Ni: ra khỏi; vana: khu rừng (nibbana: ra khỏi khu rừng) 

Ni: không, hết, không còn; vaøna: dệt vải, kết sợi, xe chỉ. (nibbana: thất chức). 
Đức Phật nhắc tới nhắc lui nhiều lần chữ “vana” 


Ngài trả lời: Ta không có chuyện gì trên rừng hết. “Rừng” ở đây có nhiều nghĩa. 
Nói theo nghĩa thông thường thì “rừng” là chỗ nhiều cây cối thiên nhiên tự mọc 
tự lớn, không ai chăm sóc, nhưng hàm ý sâu hơn, “rừng” nghĩa là thế gian này, là 
cuộc đời sinh tử này: 


“Na me vanasmim karanyamarihi, ” Ta không còn chuyện gì để làm trong rừng 


“Ucchinnamularn me vanarm visukam ”; Với ta thì không còn cái gì gọi là rừng 
nữa 


“Svaham vane nibbanatho visallo ”, bởi ta không còn một chút thích thú nào 
trong cái gọi là rừng. Câu này còn một cách hiệu nữa là: tât cả cây côi không còn 
nữa. 


Lên 


Chữ “Wanatha có hai nghĩa: “nêm đam mề'; “sự rậm rạp” 


¬ ~9} 


Eko rame aratin vippahayä' tí”. Ta sông một mình và không còn vui cũng 
chăng còn buồn 


Tắt cả chúng ta có mặt trong cuộc đời này giống như những người bộ hành hay 
những người lữ khách đang có mặt trong khu rừng. Chúng ta có nhiều chuyện đề 
làm trong đó vì chúng ta còn thích cái này ghét cái kia. Chúng ta còn ưa thích 
hạnh phúc, còn ghét sợ đau khô nên chúng ta còn nhiều chuyện để làm. Từ một 
con kiến con ong con mối, cho đến con voi con cọp, con người giàu nghèo sang 
hèn, giỏi đở, tất cả bắt đầu một ngày mới là phải lao vào cày xới trên cánh đồng 
sinh tử để kiếm sống. Hôm trước Ngài nói về cánh đồng, hôm nay Ngài nói vê 
khu rừng, cũng với ý đó, tất cả chúng ta bắt đầu một ngày mới bằng sự tần tảo 
trên đồng hoặc trong rừng đê sông để tồn tại. Cho dù chúng ta có giàu có đến 
mấy, sang cả tiếng tăm quyên lực đến mấy, cho dù không phải vật lộn với miếng 


302 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


cơm manh áo nhưng phải nhìn nhận rằng từng ngày chúng ta vẫn cứ vật lộn với 
đủ thứ để mà sống. Dù chúng ta là tổng thống hay tỷ phú, hay đứa bé đánh giày 
trên phố, mỗi ngày cái đầu chúng ta không yên vì chúng ta phải đối phó với cái 
thích và ghét. Chính vì phải đối phó như vậy nên cả đời mình mãi là nông phu 
trên cánh đồng sinh tử, mãi hoài là người đi trong rừng làm việc để tồn tại và 
mưu sinh. Với Thế Tôn, với một vị A-la-hán thì chuyện thích ghét không còn 
nữa. Đây là hai mặt đối lập của một đồng tiền, nụ cười ở đâu nước mắt ở đó, 
thích ở đâu ghét ở đó, thương ở đâu sợ ở đó. Đối với một vị không còn sanh tử 
nữa thì vị ấy không còn lý do gì để thích hay ghét bất cứ điều gì trên đời này nữa 
hết. Và tôi muốn nói đi nói lại một điều, ngay bây giờ các vị thấy không cần, 
nhưng một ngày nào đó tóc bạc nhiều hơn các vị sẽ thấy thấm, đó là toàn bộ 
những gì mình thích, mình mê, mình thương trong cuộc đời này nó vô nghĩa, 
ngây ngô, trẻ con, không tưởng nồi, bởi vì động cơ, nguyên nhân, lý do, cơ sở, 
nên tảng dẫn đến mình thích hay ghét cái gì đó là do: 


1/ Tiền duyên đời trước đây mình vào hoàn cảnh sống trong hiện tại, trong hoàn 
cảnh buộc chúng ta phải chọn cái này hoặc chọn cái kia. Ví dụ nghiệp đây tôi về 
làm một đứa bé ở miền Tây Nam Bộ VN thì tự nhiên tôi phải thích chuyện nặn 
đất, lội sông, hái trái, chăn trâu v.v... Nghiệp đầy tôi về thành phố châu Âu hay 
Nam Mỹ thì tự nhiên tôi phải thích hợp với những nơi đó. 


2/ Khuynh hướng tâm lý bản thân. Ví dụ nhiều đời tôi thích sát: câu cá, đá dế, 
chăn nuôi lầy thịt v.v... giờ sanh ra tôi thích những việc đó. 


3/ Hoàn cảnh hiện tại. Túc nghiệp không cũng chưa đủ, khuynh hướng tâm lý 
cũng chưa đủ, dù túc nghiệp đây tôi vê VN, vê ở phô mặt tiên, thì không thê nào 
có điêu kiện sát sanh như một đứa bé nhà quê. 


Phải đủ 3 duyên trên cộng lại thì mới khiến cho mình thích cái này ghét cái kia, 
mình cứ tưởng đó là hay ho ghê gớm, dệt mộng về nó, nhưng thật ra bản thân 
những thứ mình thích đó không phải là hằng số bất biến mà hoàn toàn tùy thuộc 
vào 3 duyên trên. Chính vì thích nên còn ghét, mình thích sạch nên ghét dơ và 
hét luôn những con gì từ chỗ đơ ra (gián, chuột, ruồi) và ghét những nơi đầm lầy 
nước đọng... Từ chỗ đó mà cái này có cái kia có, cái này không thì cái kia không, 
cái này sanh cái kia sanh, cái này diệt thì cái kia diệt là chỗ đó. Đó là lý do ngài 
Xá Lợi Phất khi nghe câu kệ: “Vạn pháp do duyên sanh, vạn pháp do duyên diệt, 
bậc đại Sa môn, đạo sư của tôi đã nói hết về duyên sanh duyên diệt của vạn 
pháp... ” chỉ nghe như vậy ngài thấy ra toàn bộ giáo lý duyên khởi, giáo lý Tứ 


303 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Đệ, và ngài đặc Tu-đà-hoàn. Ngài thây rõ ràng đời sông này là sự thừa tiêp của 
cái trước và cái sau, cái sau không phải là cái trước, cái trước không phải là cái 
sau nhưng kêt nôi với nhau băng nguyên tắc nhân quả. 


Vì vậy ở đây Thế Tôn nói rõ: Ta không có chuyện gì để làm ở khu rừng đó hết vì 
ta không còn cái gì để ta thích cũng không còn cái gì để ta ghét, ta không phải 
theo đuôi và không trồn chạy cái gì. Cái gọi là rừng đối với ta cũng không còn 
nữa, vì những yếu tố tạo nên khu rừng đó không còn nữa. “Yếu tố” ở đây là chữ 
“vanatha {sự đam mê, rậm rạp). Từ đó mới có chữ mbbanafha(m + vanatha). 


Quí vị nhớ ghi câu này: Chú giải kinh Navakammika của Tương Ung Kinh có 
một định nghĩa rất sâu, rất sát, rất rộng và rất hay về chữ “Nibbana'. Trên đầu 
giường của tôi luôn có cuốn số tay và cây bút chì, mỗi khi tôi đọc sách ban đêm, 
có gì tôi hay ghi vào trong đó. Tôi có cái ba lô, trong đó có nước uỐng, thức ấn 
khô, tôi mang theo khi đi trên xe lửa. Lúc nào trong ba lô cũng có cuồn giấy trăng 
để tôi ghi và trong ipad lúc nào cũng có phần note để ghi chú. 


“Nibbanathoti nikkilesavano ”:ra khỏi khu rừng phiền não 


Bài kệ này sâu là ở chỗ đó: Ta không còn chuyện gì để làm trong rừng vÌ cái gọi 
là rừng đối với ta không còn nữa. Rừng không còn nữa vì những yêu tố tạo nên 
rừng cũng không còn nữa. Nói rốt ráo là ta không còn thích và không còn bất 
mãn cái øì nữa. 


KATTHAHARA (Katthahärasutta) 


Ông này cũng vào trong rừng, cũng thấy Đức Phật ngồi trong rừng. Bà-la-môn 
giáo là thờ Phạm thiên, trong đời của người Bà-la-môn chia ra nhiều giai đoạn, 
giai đoạn thứ nhất là: 1/Gahattha (giai đoạn cư sĩ); 2/Brahmacari (Phạm hạnh). 
Triết lý sống, nhân sinh quan của Bả-la-môn hay lắm. Ở đây mình không nói đến 
phương diện tri kiến rốt ráo của Phật pháp mà nói theo thế gian thì nền văn minh 
của Ân Độ cao hơn vượt khỏi TỌ rất là xa. TỌ thì trong lý tưởng nhập thế, dân 
thân phục vụ xã hội thì người ta theo đạo Không để làm quan, để có chức quyền, 
tiền bạc, mặt mũi tiếng tăm cho mình và cho dòng họ. Khi vê già hoặc bất đắc chí 
thì họ quay sang Lão Trang hoặc PG. Hoặc trở về chùa như Tô Đông Pha, hoặc 
tuy lớn tuổi có vợ con nhà cửa nhưng trở thành cư sĩ chìm sâu trong việc nghiên 
cứu Phật pháp, hoặc trở thành nhà văn, nhà thơ, nhà tư tưởng chìm đắm trong 
những suy tư của Lão Trang. Tư tưởng Lão - Trang chỉ lòng vòng có mấy cuốn: 
Nam Hoa Kinh của Trang Tử, Đạo Đức Kinh của Lão Tử, Dương Tử Liệt Tử 


304 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


(lấy tên tác giả làm tên sách) mấy cuốn này nên đọc. Nếu một người có học A-tỳ- 
đàm, học thiền quán, học Phật pháp nói chung, đặc biệt là A-tỳ- -đàm, bằng tâm 
hồn của một người Phật tử tin Phật và phải có kiến thức tương đối nền tảng về 
Phật pháp một chút, nếu có làm một cuộc rong chơi trong trần thế này thì nên đến 
thăm viếng ba bộ sách này. VN mình có bản dịch của cụ Nguyễn Hiến Lê, các vị 
sẽ thấy đây là chỗ ấn náu tinh thần rất dễ thương, rất minh triết, rất thú vị. Người 
Tàu ngày xưa học chữ ra làm quan, lúc về già hoặc bất đắc chí thì chui vào trốn 
lánh trong ba bộ sách này. Trong khi đó người Ấn Độ lại khác, người Bà-la-môn 
Ấn Độ tuổi trẻ sống trong giai đoạn Gahattha (Gahanghfa là “nhà', nghĩa là còn. 
sông dựa vào nhà cửa, thế tục), họ chủ trương là có tài sản, có con cái nối dõi, về 
mặt này họ giống người Tàu. G1a1 đoạn sau thì họ hơn người Tàu, họ chủ trương 
một nửa đời trước sống đề duy trì thế giới này nhưng một nửa đời sau là để dành 
cho thế giới tâm linh, để dành cho sự trở về hợp nhất với Phạm Thiên. Theo tín 
ngưỡng Bà-la-môn giáo mỗi chúng sinh trên trái đất, vũ trụ này nói chung, chính 
là một mảnh vụn được lấy ra từ đại ngã của Phạm Thiên, ngài là toàn bộ vũ trụ, 
và từng người trong vũ trụ này chính là những mảnh vụn được lẫy ra từ đại ngã 
đó, mỗi cá thê là một tiểu ngã. Khi chúng ta chết nêu đủ duyên đủ phước đủ công 
đức thì chúng ta trở về nhập một với nơi chốn xuất phát của mình đó là Phạm 
Thiên. Đề trở về với nguồn gốc của mình thì phải tu tập công đức, hàm dưỡng 
các đức tánh, bởi Phạm Thiên là sự trong sạch, sự cao đẹp và chân thiện mỹ; 
muốn trở về hợp, nhất thì phải sạch sẽ mới ráp với ngài được, còn nêu mình vẫn 
còn dơ bân thì tiếp tục là những mảnh vụn trôi dạt đời này kiếp khác, chỗ này chỗ 
nọ, làm chó làm heo, làm trâu làm ngựa, ăn mày, kỹ nữ ăn cướp lưu manh du 
đăng v.v.. . khổ dữ lắm. Vì vậy phải ráng tu tạo công đức, hàm dưỡng đức tánh đề 
trở về với nguồn gốc xuất phát của mình, đây là giai đoạn Phạm hạnh: 
Brahmacari. Đây là chữ gốc, trước khi Thế Tôn ra đời thì ““Bralưnacar?” mang 
nghĩa “sự hành trì đề trở về với Phạm Thiên”, vậy mới gọi là 'Phạm hạnh”. Từ khi 
Thế Tôn ra đời, Ngài định nghĩa khác: “bralzna' là “thánh nhân”. Ngài vẫn xài 
nghĩa cũ (Phạm Thiên) và có thêm nghĩa mới “thánh nhân”. Ngay cả chữ 
Brahmanatrước đây người ta hiểu theo nghĩa là “Bà-la-môn' (những người theo 
tư tưởng Bà-la-môn giáo) nhưng khi Ngài ra đời thì Ngài dùng theo nghĩa cũ và 
thêm nghĩa mới là “thánh nhân”. Cả Phạm Thiên cũng cho một nghĩa mới là chỉ 
cho thánh pháp, thánh đạo, cho chánh pháp và cũng có nghĩa là “thánh nhân'. 
'Brahmacari` là con đường hành trì đề trở thành Phạm Thiên. Ngài dùng nghĩa 
cũ nhưng thêm một nghĩa mới, cũng giống như hôm nay chúng ta biết chữ “file', 
ngày xưa có nghĩa là “hồ sơ”, và tên một loại cá (file fish: cá nóc gai). Từ khi có 
computer ra đời thì chữ “file” mang thêm nghĩa khác. Từ khi có computer chữ 


305 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


“delete° mang thêm nghĩa khác, nhìn thây nó là mình lập tức nghĩ đến computer 
liên. Trước khi Thê Tôn ra đời thì có nhiêu chữ được dùng rôi nhưng khi Ngài ra 
đời Ngài cho những chữ đó thêm nghĩa mới nữa. 


Ông Bà-la-môn thuộc dòng họ Bhãradvãja vào trong rừng thấy Đức Phật và mặc 
nhiên nghĩ chắc Đức Phật cũng vào rừng để tu tập kiểu như ông là để mai mốt trở 
về hợp nhất với Phạm Thiên. Đức Phật nói: Với một người như ta không còn một 
đam mÊ ước vọng gì hế, ta không còn chỗ để đi rửa, kiếp này là kiếp chót rôi. Ta 
không như các ngươi sống ở đây còn mong đi về chỗ này chỗ nọ. Mọi hiện hữu 
của danh sắc, mọi hiện hữu của uẩn, xứ, gIỚI, để là sự lặp lại tẻ nhạt, vô ích, mệt 
nhoài mà ta đã làm tới lui quả nhiêu lần rồi, giờ ta chắn rồi, cội rê ồ sanh tử đã cắt 
bỏ. Bài kinh trước nói về chữ “rừng”, 'nibbana, bài kinh này nói về “dòng sanh 
f `, cũng tương đương như vậy, nghĩa là toàn bộ dòng sanh tử của mình chỉ là sự 
lặp lại. Thí dụ như bây giờ một chính khách nào đó, một tổ chức, một cá nhân 
nào đó biến trái đất này trở thành thiên đường, thì sao? 


Thì bảy tỷ người trên trái đât này không cân phải lo lăng miềng cơm manh áo 
nữa, rôi thì sao? 


Xe cộ, máy bay, cân là có, rôi thì sao? 


Sống hết trăm tuổi rồi thì cũng trở về đất. Cho dù chúng ta sống hết một tỷ năm, 
hết một tỷ năm rồi cũng trở VỀ đất, TÔI cũng lặp đi lặp lại. Đầu ai muốn chết yếu 
đúng không, ai cũng muốn mình sông lâu; giả dụ môi người sông 100 tuổi, 
thương ai được ở gần người đó, muốn món đồ gì thì được món đô đó, rồi thì sao? 


Cứ ăn, ngủ, thức dậy, đi đứng năm ngôi, cười nói, buôn vuI, xong rôi ngủ. Cứ 
như vậy cứ làm tới làm lui, lặp đi lặp lại hêt ngày này qua tháng khác, rôi đề làm 
cái gì? 


Tôi biết tôi nói vậy nhiều người sẽ nói là tại vì thầy chùa nên nói chuyện nghe bi 
quan. Tôi bảy cho các vị một cái kế, một cách tu lạ lắm, nhiều vấn đề mình nhìn 
mình không thấy nhưng khi nhìn người ta mình mới thấy. Trong mỗi buổi giảng 
tôi thường bày cho các vị một số cái mà các vị không thích nhưng đó là kinh 
nghiệm cá nhân. Có nhiều chuyện mình làm không thấy bậy, không thấy kỳ 
nhưng mình nhìn người khác là thấy bậy liền. Vì vậy tu thiền quán là mình phải 
quan sát mình như mình quan sát người khác. Bây giờ mình nhìn thấy một người 
nào đó, họ giàu thiệt là giàu, có kẻ ăn người ở hầu hạ, sáng chạy bộ đi đánh 
tennis, ra biển ăn uống, họ chỉ chắp tay sau lưng, có người hầu hết, vợ chồng con 


306 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


cái Vui vẻ cả ngày, tối giường cao nệm êm chăn â âm nằm ngủ, xong sáng ra lại bắt 
đầu ngày mới, thấy kỳ cục lắm. Nếu sống không lý tưởng tính thần thì cũng 
giống như mấy con chó nhà giàu thôi. Tôi biết tôi nói nặng, hơi ác, nhưng thật ra 
là vậy, giống y như chó nhà giàu, giống chim chuột trong cũi bằng vàng vậy đó, 
đó là tôi đang nói là sướng đó. Chưa nói tới khổ, phải vật lộn với miếng cơm 
manh áo lúc trời còn mờ mờ đất. Hồi nãy tôi đang ngủ sướng biết bao nhiêu, trời 
lạnh muốn chết, đắp cái mền, nghe tiếng alarm reo, bật dậy đi đánh răng súc 
miệng rửa mặt, ra ngồi đây mở cái room. Có làm gì đâu, chỉ đi ra ngôi nói chuyện 
thôi mà thây mệt, lát nữa ăn sơ sơ rồi trưa đi học, sướng muốn chết luôn vậy đó 
mà còn thấy ớn huồng hồ chi những người đi làm xa muốn kịp xe lửa 7 giờ sáng 
là 5 giờ phải dậy rôi, dỡ thức ăn đem theo. Vài bữa nữa tuyết lên tới đầu gối, phải 
mang bốt cao tới đầu gỗi đi ra ngoài ga, trỜI đầy tuyết, lạnh như cắt, lập cập, 
nhanh tay thì cầm được ly cà phê, trễ là thôi, rồi ôm ba lô ngủ gà ngủ gật. Tôi đã 
từng đi chuyến tàu khuya, ai trên tàu cũng ngủ gà ngủ gật. Cái cảm giác có những 
người ngôi ăn bánh mì, bẻ bánh mì mà mình nghe thấy, họ coi báo mình cũng 
nghe, cái âm thanh đó, cộng với bên ngoài tuyết rơi, trời chưa kịp sáng, cảm giác 
đó lạ lắm. Tôi nghĩ nếu cứ vậy mà lặp đi lặp lại nhiều đời nhiều kiếp thì dễ sợ 
quá. Vậy mà, ông Bà-la-môn này cứ tưởng luân hồi là hay, thật ra nó là sự lặp lại 
mệt nhoài và tẻ nhạt. Tiếp theo là bài kinh Nuôi Dưỡng Mẹ 


NUÔI DƯỠNG MẸ (Mãtuposakasutta) 
Ông Bà-la-môn Mãtaposaka này đi làm lụng cực khổ để về nuôi dưỡng mẹ. 


Máaia `: mẹ. Nhiêu ngôn ngữ trên thê giới chữ “mẹ” đêu là chữ M: “z/r, 
Tnaman, Tnother ` 


osaka `: “người nuôi dưỡng”. 'poseii” (động từ): 'nuôi dưỡng ai đó”. Từ gốc: 
“pos “nuôi dưỡng”. Có một định nghĩa trong kinh “uposatha' dịch là “trưởng 
tịnh”, “trưởng” nghĩa là “nuôi lớn". ˆuposathaˆ nghĩa là nuôi dưỡng, nuôi lớn sự 
thanh tịnh trong tâm hồn của mình. Còn chữ “bồ tát” là âm. Theo tôi biết thì 
người VN mình từ đó đến giờ cứ kêu là “bát quan”, “bát quan trai”. Lâu lắm mới 
nghe chữ “⁄»osaha` nhưng thường là chư tăng chứ cư sĩ Ít biết chữ này. Đối với 
chư tăng, Uposatha là ngày giới, ngày rằm, ngày ba mươi, ngày chư tăng tỷ kheo 
sám hối, tụng giới bốn. Thọ bát quan trai có thể sanh thiên, vì một người thọ bát 
quan trai trong một ngày đêm có tám điều giống như vị A-la-hán: Vị La-Hán suốt 
đời không sát sinh, người thọ bát quan trai trong ngày đêm đó không sát sanh. VỊ 
La-Hán suốt đời không hành dâm, không nói dối, không uống rượu thì người cư 


307 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


sĩ trong ngày thọ bát quan trai cũng không hành dâm, không nói dối, không uống 
rượu. Vị La-Hán suốt đời không có ăn sái giờ sau mười hai giờ trưa sau khi mặt 
trời đứng bóng, vị La-Hán suốt đời không có thưởng thức thích thú trong ca vũ 
nhạc kịch, trong chuyện sử dụng trang điểm hương liệu mỹ phẩm thì người cư sĩ 
thọ bát quan trai trong ngày đêm đó cũng không ăn sái giờ v.V... 


Ông Bà-la-môn này đến gặp Đức Phật, ông biết Ngài có chuyện đề nói cho mình 
nghe nên mới đem chuyện ông cho là tâm đắc nhất ra nói. Đọc bản tiếng Việt thì 
rối nhưng bản tiếng Päli thì sáng trưng: “ahafñhi đhammena Dhiltlkaim 
pariyesami, dhammena bhikkhain pariyesiva mafapilaro posemi ”: con dùng 
phương thức hợp pháp đề kiếm sống, rồi cung dưỡng cha mẹ. 


'đhammena : hợp pháp, đúng pháp, không làm chuyện tà mạng, không sông bằng 
nghề giựt dọc, lừa đảo, lẫy của phi nghĩa. Bản tiếng Việt hơi cầu kỳ: ““con tìm 
món ăn thiết thực theo thường pháp”, trong khi đó bên bản Päli chỉ là 'đhammena 
bhikkham'. 


“bhikkham”: thực phẩm. 


“dubbhikkham”: thời điêm khó tìm thực phẩm, (ví dụ lũ lụt, mưa bão, núi lửa, 
thât mùa...) 


Đức Phật tán thán: Đứng rồi, làm như vậy là đúng, người như vậy trước mặt 
được hiển thánh ở đời tán thán ngợi khen, về sau lìa bỏ thân này cũng sẽ được về 
trời, hưởng lạc. Một người cư sĩ đúng nghĩa dĩ nhiên phải đi kiểm sống chớ đâu 
ai nuôi mình, vì vậy, tất cả những tài sản người cư sĩ kiếm được phải chia làm 
bốn phẩn[ 1]: 1.Trả nợ cũ; 2.Cho vay nợ mới; 3.Liệng bỏ hồ sâu; 4.Chôn để dành. 
Người cư sĩ sử dụng tài sản như vậy, sống như vậy mới là sống đúng pháp. Sống 
đúng như vậy thì có thê ra đi bất cứ lúc nào, ra đi trong sự thanh thản không tiếc 
nuối sợ hãi. Mình mang tiếng cư sĩ bởi mình có thọ tam qui ngũ giới, có làm lễ 
qui y, có pháp danh, mình có một sư phụ cụ thể điển hình nào đó, rảnh rảnh thì 
ghé chùa một chút, bát quan trai tiện thì thọ không tiện thì thôi, nghe pháp thì 
cũng tùy duyên, có ai nói thì nghe không nói thì thôi, cũng tùy duyên chớ không 
tha thiết kiếm tìm để lắng nghe, cái gì cũng tùy duyên hết. Khi thiện pháp đối với 
mình không phải là lẽ sống, không quan trọng đến mức chiếm một phần thời gian 
trong đời của mình thì đến lúc hữu sự, đau buôn hay sợ hãi, lúc bấy giờ chánh 
pháp làm sao giúp được mình vì bình thường mình đâu có nhớ. Quí vị phải nhớ 
một chuyện quan trọng, cái gì mình thường tâm niệm, cái đó mới là của mình, 
còn cái gì lâu lâu nhớ tới một lần thì không phải của mình. Giống như con ngựa 


308 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


mình thường cởi, thường huấn luyện, gặp chuyện mình tót lên nó mới chạy, bình 
thường mình bỏ cù bơ cù bất, khi có chuyện leo lên thì nó đá cho chết. Chuyện tu 
hành cũng y như vậy, bình thường mình nghe pháp coi kinh cho có vậy thôi chớ 
mình không đưa vào trong máu trong tủy của mình, không đưa vào đời sống của 
mình thì khi đụng chuyện khó lòng lắm, đó là lý do vì sao mình phải nhờ cậy đến 
chuyện cầu an cầu siêu, chứ một người cư sĩ mà có đời sống Phật pháp ngon lành 
thì chuyện cầu an cầu siêu không quan trọng bởi có nhiều lý do: 1. Không ai cầu 
an cầu siêu cho mình hay băng mình. 2. Mình có thê ra đi bất cứ lúc nào, làm gì 
có tăng ni sẵn đó mà câu an tụng niệm cho mình. 


“Sống theo pháp” của ông Bà-la-môn này mang nghĩa rất nghèo, nghĩa là không 
giựt đọc lừa đảo ai hết, chỉ dùng mồ hôi nước mắt đề đổi lấy miêng ăn về nuôi 
dưỡng cha mẹ. Đối với người cư sĩ, chữ *đhammena` ở đây rất sâu, nghĩa là Thất 
thánh sản (tín, thí, giới, văn, tàm, úy, trí). 


Thất thánh sản 

- Tín: niềm tin dựa trên trí tuệ. 

- Thí: sự trao ra ba thứ (tài thí, pháp thí, vô úy thí). 

- Giới: xuất gia giới 227 hoặc 311, 105; hay cư sĩ giới: 5, 8, 10 giới. 


- Văn: sự lắng nghe chánh pháp. Trong Tăng Chi Bộ kinh dạy rõ: Lắng nghe, ghi 
nhớ, hiệu, nhận thức, hành trì một cách tôn kính, còn nghe lớt phớt thì không phải 
là văn. 


- Tàm: biết thẹn với chính mình; quí vị có thấy kỳ không, khi gặp chuyện hữu sự 
thì câu chư thiên, khi làm bậy thì quên mật chư thiên đang nhìn mình, phải biệt 
thẹn với điêu này. 


- Ứy: biết sợ. Có bốn cái sợ: 1. Sợ căn rứt: (Khi làm chuyện øì đó thì nghĩ cả đời 
này ngủ không yên) 2. Sợ tiếng đời (sợ làm cái gì đó người ta nói chết). 3. Sợ 
pháp luật. 4. Sợ sa đọa. Tàm Úy là một cặp, ở đâu có tàm ở đó có úy. Hôn trằm 
thụy miên là một cặp. Có rất nhiều chuyện nếu nói là cắn rứt thì cũng không 
đáng, thí dụ như bây giờ nhiêu muôi quá, mình đập cái bốp cho xong chớ việc gì 
phải đi bắt mệt. Đập con muỗi có gì đâu mà căn rút, có ai biết đâu mà sợ tiếng 
đời, pháp luật cũng đầu có ai trừng trị việc này, nhưng lại sợ sa đọa. Trong kinh, 
có vị tỷ kheo thời Đức Phật bị người ta hiểu lầm là tên tội phạm đang bị truy nã, 
người ta nhìn mặt rồi bắt ngài, lây cây lao xỉa từ hậu môn ngược lên trên. Trước 


309 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


khi vị này chết Đức Phật đã xuất hiện và nói một câu, vị đó hành và đắc A-la-hán, 
đó là vị A-la-hán viên tịch trên mũi lao. Chư tăng hỏi một vị có phước báu có thê 
trở thành A-la-hán như vậy mà sao chết thê thảm. Đức Phật nói tiền kiếp vị này là 
đứa bé giết ruồi bằng cách lấy que tăm xiên qua với cái tâm thích thú. Chuyện 
những người bị đá đè, bị xe đụng dẹp lép do nhiều nguyên nhân mà mình có thể 
nghĩ trong đó có thê là đo nghiệp đập muỗi đập ruôi. Do mình đập cho nên đời 
sau mình bị chết theo cái kiêu xẹp lép vậy đó. Cách đây mấy hôm tôi có coi một 
cái tin trên internet thấy ghê quá, một cô ở miền Bắc mang thai tám tháng, bị xe 
tông làm sao mà đứa bé văng ra ngoài luôn. Cô thì bị nát bét mà đứa con văng ra 
trước nên còn nguyên vẹn. Nhiêu cái chết cũng ghê lắm, nên sợ là sợ như vậy đó. 
Úy là sợ sa đọa, sợ khổ báo về sau. 


- Trị: trí Nhân Quả và trí Tam Tướng. 


Trí về nhân quả là biết không việc làm nào của phàm phu mà không để lại hiệu 
ứng. Có một vị thiền sư người Mỹ, khi được người ta nhờ định nghĩa văn tắt về 
nghiệp báo của đạo Phật, ngài nói: Nothing is nothing. Không có gì là zero hết, 
nghe câu đó thấy có vẻ rất là kỳ, nói theo toán thì không có việc gì là vô nghiệm 
hết. Một người không học A-tỳ-đàm không biết rằng chỉ lấy tay gãi thôi, đó là 
nghiệp. Khi mình bị ngứa là tâm sân, gãi cho đã là tâm tham. Tâm tham chính là 
tâm bắt thiện. Tham xuất hiện trong giai đoạn đông lực (Javana) trong một tâm lộ. 
Javana hiệp thế của phàm phu thì dứt khoát phải để lại quả trong kiếp sau. Mỗi 
tâm lộ có một giai đoạn Javana, Javana ở đây là giai đoạn thiện hay ác của một lộ 
tâm. Đối với vị La-Hán thì chỗ này không thiện không ác, còn chúng ta thì mỗi 
một lộ tâm như vậy ngay giai đoạn Javana hoặc là tham hoặc là sân đều đề lại 
nghiệp hết. Người học đạo phải biết không có việc làm nảo của mình mà không 
để lại kết quả; một là nó để lại quả liên hệ đến thân, hai là nó đề lại quả liên hệ 
đền tâm. 


Tam tướng: phải hiểu rằng mọi thứ ở đời này, hễ có mặt là có lúc biến mắt, có 
sinh ra thì có lúc biến diệt. Không việc làm nào không để lại hậu quả. Mọi thứ do 
nhân quả (nhân duyên, nghiệp báo) mà có, chính bản thân nó có thể vừa là quả 
của một chuỗi mắc xích nào đó và cũng có thê là nhân cho một chuyện khác. 
Hiểu được điều này thì người Phật tử sẽ có sự cần trọng và sống trách nhiệm hơn. 
Ví dụ, tôi chửi các vị, đó là nhân, khi các vị chửi tôi thì đó là quả, nhưng mọi sự 
chưa kết thúc ở đó. Đời trước tôi chửi người ta nên đời này tôi bị người ta chửi 
lại. Khi tôi bị người ta chửi, tôi có phản ứng. Một vòng quay mới lại được bắt 


310 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


đầu. Chưa hêt, đời trước tôi chửi người khác giờ quí vị nhìn mặt tôi quí vị muôn 
chửi, thê là quí vị øgIeo nghiệp mới. 


Cái gì có mặt thì bắt buộc phải biến mất, đó là vì lý do rất khoa học chớ không 
phải là tôn giáo. Đừng hiểu là tại vì Phật nói, Phật tạo ra. Trong Tương Ưng kinh 
Đức Phật dạy: Dù các đẳng Như Lai có ra đời hay không thì luật tam tướng vô 
thường khổ vô ngã luôn luôn là như vậy. Lý do mọi sự tồn tại trong vô thường rất 
khoa học: một đứa bé không thể năm hoải trong bụng mẹ, nó phải đi ra, màu da 
của không phải đỏ hoài mà phải sậm lên. Màu da đỏ của nó gặp năng gió mưa 
sương thì mới giống như màu da người lớn, xương cốt của nó cũng răn chắc cứng 
cáp hơn để dần dần trở thành thanh niên, thiếu nữ; đi thêm một chuỗi năm tháng 
nữa thì mới ra trung niên và sau thành ông già bà già. Trên đời này không có cái 
gì đứng yên kể cả những vật thê như khoáng chất, kim loại. Những phân tử vật 
chất trong một miếng kim cương hay miếng vàng cũng luôn biến động không 
ngừng. Trong kinh nói có hai vô thường: wic¡ (thấy được) và avici(không thấy 
được). Một vũng nước thấy lúc sáng trưa nắng nước bốc hơi dần, một người 
trước đây da đẻ mịn mạng đẹp đẽ giờ nhăn nheo đó là vô thường thấy được. Một 
cái bàn bằng gỗ tốt nếu mình không có ý phá hoại thì năm năm sau vẫn thấy nó 
như không thay đổi, đó là vô thường không thấy được. Nhưng dù thây hay không 
thấy thì trước sau nó vẫn luôn luôn vô thường, mọi thứ luôn luôn bị đây về phía 
trước dù muốn dù không. Theo khoa học thì mọi sự tôn tại chỉ là quá trình tiêu 
thụ năng lượng và chuyển đổi bản chất, giai đoạn sau phủ nhận giai đoạn trước. 
Ví dụ giai đoạn dậy thì phủ nhận giai đoạn trẻ con trước đó, giai đoạn trưởng 
thành phủ nhận giai đoạn dậy thì, giai đoạn trung niên phủ nhận giai đoạn thanh 
niên, giai đoạn lão niên phủ nhận giai đoạn trung niên. Vì vậy trong bộ 
PatIsambhidamagga ngài Xá Lợi Phất có nói thê này: Vô thưởng, khổ, hiểu theo 
nghĩa thể gian thì nó găn liên với cảm thọ. Ví dụ khô ở đây có nghĩa là ưu của 
tâm hoặc khổ của thân, đây chỉ là khổ khốtrong 3 khổ. Câu người đời thường hay 
ói: “Trời ơi, sao mà tôi khổ quá”, “Thế gian này là biển khổ”, cái khổ đó là khổ 
khó chỉ một phần ba cái khổ mà Đức Phật nói. Khổ khổ: sự có mặt những gì làm 
mình khó chịu. #oại khổ: sự vắng mặt của những gì làm mình dễ chịu. #ảnh 
khổ: tất cả sự có mặt của vạn hữu đều do chư duyên mà có - sự lệ thuộc nhân 
duyên chính là khô. Các vị ngồi bình tâm một chút mới thấy nó nản, chuyện các 
vị ngồi ở đây nghe tôi nói chuyện đừng nghĩ là đơn giản là “tôi muốn và vì tôi có 
cái máy”. Nghĩ vậy là sai, có đến ba ngàn tỉ nhân duyên để quí vị có thể ngồi đây 
nghe tôi nói chuyện. VN mấy ngày nay cáp quang trục trặc, quí vị đâu có nghe 
được, chỉ cần tôi không giảng thì quí vị cũng đâu nghe được. Các vị không có 


311 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


nhức đầu đau lưng tiêu chảy, gia đình chồng con, nhà cửa công ăn việc làm 
không có vấn đề mới vào nghe được. Chỉ cần đang ngồi boss gọi vào công ty giải 
quyết công việc đột xuất là phải tức tốc đi liền, hoặc cơ thể có đau bệnh øì đó 

, CÓ tới ba ngàn tỉ nhân duyên, sự lệ thuộc duyên đó không phải dễ. Chỉ cần 
nhức răng hoặc hạt bụi nhỏ xíu lọt vô mất thì các vị không còn có thê suy nghĩ 
làm việc gì được hết. Đừng nói hạt bụi là nhỏ, một hạt bụi lọt vào mắt là bằng 
mọi giá phải lấy nó ra, nó còn năm trong mắt là không thể suy nghĩ, quyết định 
hay suy tư gì được. Người Phật tử hiểu được Tam tướng là hiểu được vô thường, 
khổ. Khổ ở đây không phải chỉ là sự khó chịu mà còn bao gồm luôn cả sự bức 
bách, thúc đầy, ép buộc (pilana, pilita). Dầu muốn dầu không mọi sự ở đời luôn 
luôn bị ). Dầu muốn dầu không mọi sự ở đời luôn luôn bị đây về phía trước: 


- Cái øì mình không muốn tự động nó phải có mặt 
- Những thứ mình thích có lúc nó phải biến mất 


- Vạn sự ở đời phải lệ thuộc nhân duyên, không a1 có thê cưỡng lại được, cho dù 
bậc Chánh Đăng Chánh Giác. 


Có thân là phải chịu già, chịu đói, chịu khát, chịu nóng, chịu lạnh chịu đau, chịu 
nhức. Chư thiên thì không bị già, đói khát, đau nhức... nhưng họ bị thân tâm luôn 
sanh diệt và càng lúc càng bị đây gần về cái chết. Chết rồi thì bát trắc, họ đọa đi 
đâu nào ai biết. Đừng nói là về trời trở lại, họ có tu hành gì đâu mà về trời trở lại. 
Minh sông mấy chục năm có chút xíu tiên mà chỉ lo hưởng thôi, "huống chi họ 
sông mấy chục triệu năm muốn gì được nấy thì làm sao mà tu nồi. Sống hết tuôi 
trên cõi Trời thì mọi thứ trở thành bất định và bất trắc. Trong thời gian mình 
mang thân người mình còn có cơ hội gieo duyên giác ngộ, mình còn nhìn thấy 
cảnh sanh ly tử biệt, nắng nóng, mưa dầm, lầy lội, côn trùng. ..những hình ảnh đó 
còn làm cho mình sợ sanh tử, còn trên cõi Trời thì thơm ngát mát lạnh, ánh sáng 
như ý, nhiệt độ như ý, cái gì cũng như ý thì cơ hội chán sợ sanh tử không có. Cði 
Người tuy khổ thiệt, sống băng tâm sân thấy thê thảm thiệt nhưng ít ra không kéo 
dài sanh tử. Cái ghê gớm nhất là sống bằng tâm tham, muốn kéo dài sanh tử. Kẻ 
thù của sanh tử không phải là nỗi khô mà chính là niềm vui. Nỗi khổ là cơ hội tốt 
để người ta chán sợ sanh tử và có ý muốn thoát khỏi, còn sống quá nhiêu đam mê 
thi khả năng ghữm sâu gắm chặt càng nhiêu. Nếu tôi kêu các vị đừng làm phước 
thì kỳ, nhưng nêu làm phước mà không cầu giải thoát thì tạo ra quả lành, mà quả 
lành thì gắn mình vào dòng luân hồi đữ dăn hơn làm ác. Làm ác cũng có cái hay, 
nói cái hay thì cũng kỳ, nhưng quả khổ cũng có cái hay là làm cho mình chán sợ 


312 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


sanh tử, còn làm thiện cho quả lành làm mình thấy ngọt ngào, chính ngọt ngào 
làm mình thây sanh tử có lý do. Tiêp theo là bài kinh Bhikkhaka 


BHIKKHAKA (Bhikkhakasutta) 


Tôi muốn thông qua lớp học này gởi đến quí vị những nhận thức mới, mới ở đây 
không phải là do tôi sáng tác, mới ở đây là quí vị nên có một cái nhìn kêt hợp mà 
mình là cư sĩ mình không có dịp thầm thía. 


'Bhikkha `: “thực phâm'. 
'Bhikkhaka' = 'Bhikkhu `: “người đi xin ăn". 


Ông Bà-la-môn Bhikkhaka này cũng sống bằng hạnh khát thực. Ai hôm nay đi về 
Ấn Độ sẽ thấy hình ảnh rất đẹp, Ân Độ là xứ đủ thứ tôn giáo, tôn giáo nào cũng 
có thể tồn tại trên đất Ân Độ. Khi anh đã là tu sĩ, không cần biết đạo nào, hễ anh 
đi ăn xin là anh không có đói. Ví dụ mình theo đạo A, gặp ông theo đạo B mà đi 
ăn xin mình cũng có thể đem cho ống được. Cái xứ VN mình, phải nhìn nhận 
cũng là vùng đất tín ngưỡng nhưng phải nói là không bằng một góc của Ấn Độ 
về mặt sinh sôi tôn giáo. Ân Độ thì đạo gì cũng có, bây giờ mấy người trong 
room này qua Ân Độ chế ra cái đạo gì cũng được, không lâu thì mau cũng có đệ 
tử, nhưng phải nhớ là đừng làm gì phạm pháp và đừng chế ra cái gì chỏi lại văn 
hóa bản địa. Chỉ cần bảo đảm hai điều này thì ở Ân Độ quí vị muốn lập đạo gì 
cũng được. 


Ông Bà-la-môn này cũng theo đuôi một lý tưởng tôn giáo nào đó, rồi đi ăn xin. 
Thấy Thế Tôn cũng đi khất thực, ông đến hỏi Ngài: Ngài khát thực con cũng khất 
thực, giữa hai người đâu có gì khác nhau. Ông nghĩ đơn giản quá. Giống như 
hôm nay mình ra đường thấy hai người mang kính, người thì cận bắm sinh, người 
thì do đọc sách nhiều, nhìn thì thấy cả hai giống nhau, nhưng có thê người thì 
không biết chữ còn người thì đầy chữ. Đức Phật trả lời: Khác nhau chứ, không 
phải ai ăn xin cũng gọi là khất sĩ. Ö đây Ngài nói chữ “vissan đhammam”, ngài 
Minh Châu dịch là “pháp độc”. 


Visa `: “chất độc” (poisson), “issz ': 'khó ngửi( theo Chú giải là Duggandha 
nghĩa là khó ngử!). 

Đức Phật nói không phải ai ăn xin cũng giống nhau vì những người có sở hành 
“khó ngửi” thì không gọi là tỷ kheo, ai lìa bỏ tập khí sanh tử nói chung thì người 
đó mới được gọi là tỷ kheo. Bài kinh này với người không học Phật pháp thì đọc 


313 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


vô hiểu không nổi: “4i sống ở đời này, Từ bỏ các phước báo, Đoạn trừ mọi ác 
pháp, Hành trì theo Phạm hạnh ` nghe tât là căng. Trong bản Pall thì sáng trưng: 


“Yodha puññañca päpañca, bãhivã brahmacariyarm ”(Ai sống lìa bỏ các nhân 
sinh tử, gôm cả thiện ác, hướng đên Niệt Bàn, thì người đó mới được gọi là tỳ 
kheo) 


“brahimacariyam 7; Phạm hạnh. Tu tập hướng đến niết-bàn thì gọi là Phạm hạnh, 
còn hướng đên quả báo nhân thiên thì không phải là Phạm hạnh, chỉ gọi là “thiên 
hạ Là) 


Có học Phật pháp mới hiểu chỗ này chớ không thì thấy lạ. Phật pháp lúc nào 
cũng dạy chúng ta làm lành lánh dữ, sao ở đây lại kêu gọi lạ lùng như vậy. Đây là 
điều rất độc đáo của đạo Phật, bước đầu dạy mình bó thí trì giới, nhưng bước thứ 
hai thì cho mình biết rằng tất cả công đức có hai khía cạnh cần phải hiểu: 


- Công đức thì chỉ dẫn đến sự tái sanh các cõi nhân thiên, nêu so với sự sa đọa thì 
sự tái sanh lên cõi nhân thiên tôt hơn. 


- Nêu so với Niệt Bàn thì các cảnh giới nhân thiên vân còn là đáng sợ 


Lúc đầu vô chùa thì được dạy là “làm phước đi, để hướng đến cõi nhân thiên” 
nhưng khi họ đi vô chùa một thời gian lâu mình “kề tai nói nhỏ” cho họ biết một 
chuyện nữa: Hồi đó đến giờ anh bây hầy quá, chuyện bậy nào anh cũng làm, nên 
anh phải làm lành lánh dữ, nhưng bây giờ tôi cho anh biết thêm bước thứ hai, 
chuyện quan trọng là anh phải câu giải thoát đừng có sanh tử nữa. Bởi vì so với 
sa đọa bốn cõi khô thì nhân thiên tốt hơn, còn nêu so Với sự vô sanh của niết-bàn 
thì cảnh giới nhân thiên vẫn còn đáng sợ. Y như đời sông thường ngày mình thấy, 
con nít buổi đầu phải ráng đi học đề lớn lên có nghề nghiệp tiền bạc, nhưng sẽ có 
lúc nào đó trong đời khi tám chín chục tuổi thì mới thây sinh mạng của mình 
đáng hơn hết thảy. Đời sông là sự quân quanh, khi còn nhỏ có sức khỏe, tuôi trẻ, 
nhan sắc, đem bán rẻ máy thứ này đề đổi lây đồng tiền, đến một lúc nào đó khi có 
đồng tiên rồi thì dùng tiền đi mua ngược lại sức khỏe. Ngồi nghĩ lại mà thấy 
ngán, tuổi đẹp nhất của con người thì đi hành hạ đày đọa nó. Các vị ra ngoài ga 
xe lửa ngậm ngùi lắm, biết bao nhiêu nam thanh nữ tú cơ bắp sức khỏe cường 
tráng, họ vào trong SỞ, đóng cửa lại, ngôi. trước computer, họ vùi chôn “xác bướm 
cành khô nơi đáy mộ”, nhan sắc đó, cơ bắp đó, đem vô trong sở ngôi trước máy 
tính, mây chục năm sau, nhan sắc xệ xuông, về hưu rồi mới lấy tiền đi tập fitness, 
chạy bộ, yoga, dưỡng sinh uống thuốc uống sâm, đông trùng hạ thảo, ai bảy tầm 


314 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


bậy tầm bạ gì cũng uỐng, còn giai đoạn đẹp nhất thì bán đi, bán sức khỏe đi để 
đôi lấy tiền, có tiền rồi thì mua ngược lại cái mình đã bán. Vì vậy Đức Phật dạy 
rằng: đã còn sanh tử thì còn khổ, thiện ác lúc bấy giờ đều trở thành gánh nặng 
hệt. 


SANGARAVA (Sangãravasutta) 


Ông Bả-la-môn Sangarava này, không phải là đệ tử của ngài Änanda, ông coi 
ngài như một người bạn thân. Trong Chú giải gọi là g/h/sahaya (bạn cư sĩ). Có 
những vị cư sĩ mên thương một vị sư mà không muôn coi họ là sư phụ và bản 
thân họ cũng không coi họ là người đệ tử cư sĩ, giống như Tô Đông Pha và Phật 
Ấn vậy. Quí vị có nhớ hai người này không. Thời nay văn minh quá, rồi 
computer sách báo nhiều quá, có nhiều chuyện cũ bà con không có thì giờ để đọc. 
Tôi năm nay mới bốn mươi ngoài mà tiếp xúc với Phật tử VN tôi có cảm giác 
mình già lắm. Ví dụ như nhiều người bây giờ không còn thời gian để biết đến Tô 
Đông Pha, Nguyễn Du, Lưu Vũ Tích, Liễu Tôn Nguyên, Lý Bạch, Đỗ Phủ... 
nữa. Có lần nói chuyện với một nhóm Phật tử, tôi có đọc câu thơ mà họ mở to 
mắt nhìn tôi vì họ không hề biết trong khi ai đọc sách thiền thì cũng biết hết: 
“Thiên giang hữu thủy thiên giang nguyệt, Vạn lý vô ván vạn lý thiên ”. (Ngàn 
sông ngàn nước ngàn trăng hiện, bao dặm không mây mấy dặm trời). Nghĩa là 
lòng mình càng mở ra chừng nảo thì thế giới sống của mình càng rộng ra chừng 
đó. Tôi đọc lại cho họ chép, họ nói họ chưa từng biết câu đó, tôi giựt mình nghĩ 
chắc mình già rồi, những cái mình biết thuộc về dớp trước rồi. Phật Ân là một HT 
mà Tô Đông Pha thương ghê lắm. VN cũng nhiều, có những người không bái 
tăng vi sư, họ chỉ coi là bạn. Ông Bà-la-môn Sangãrava này đối với ngài Ananda 
cũng vậy. Ông theo hạnh “đakasuddhika `: tạm dịch là “thánh tây' (tin là tắm có 
thể rửa tội được), ông tin là tắm nước sông có thể hết tội. Ông Cập Cô Độc có 
một cô nữ tÌ tên là Punnã ra ngoài sông lấy nƯỚC, thấy người fa tắm lặn ở dưới, cô 
hỏi: Trời lạnh thế này tôi bất đắc dĩ phải xuống sông lấy nước, còn mấy người 
làm gì mà ngâm mình dưới nước lạnh vậy. Người ta trả lời là ngâm cho hết tội. 
Cô nói: Nếu ngâm hết tội vậy mấy con cá tôm dưới nước hết tội sao. 


Ở đây, ô ông Bà-la-môn này cũng tin như vậy, ngâm mình dưới nước thì bớt phần 
nảo tội lỗi, bớt phần nào ô trược, về Trời về cõi Phạm thiên nhanh hơn. Tin như 
vậy là tà kiến. Khi Đức Phật hỏi vì sao ngâm nước như vậy, ông Bả-la-môn trả 
lời ban ngày ông làm ác nghiệp gì thì chiều ông tắm đề gội sạch ác nghiệp ấy. 
Đức Phật nói với ông: Không có một cách nào làm sạch nội tâm của một con 
người ngoại trừ hành trì chành pháp. Có một bài kinh đã học, Đức Phật dạy: Đời 


315 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


sống Phạm hạnh chính là phép tắm không cần nước. Ở đây Ngài dạy nội dung 
cũng y như vậy: Chánh pháp là ao hồ, giới là bến nước tắm. Giới ở đây gồm ba: 
Giới thân, giới khâu và giới ý. Việc gì hại mình hại người trong đời này đời sau 
và do phiền não tác động thì không làm, không nói, không nghĩ đến, gọi chung là 
giới. Đang lái xe, đang lặt rau, đang quét nhà, có tư tưởng gì mang nội dung hại 
mình hại người thì phải biết liền, tự nhớ chừng: “cái này bậy nhen”, vậy là giữ 
giới ý. Có câu nói này phải thuộc lòng: Ở đây Ngài dạy nội dung cũng y như vậy: 
Chánh pháp là ao hồ, giới là bến nước tăm. Giới ở đây gồm ba: Giới thân, giới 
khẩu và giới ý. Việc gì hại mình hại người trong đời này đời sau và do phiền não 
tác động thì không làm, không nói, không nghĩ đến, gọi chung là giới. Đang lái 
xe, đang lặt rau, đang quét nhà, có tư tưởng gì mang nội dung hại mình hại người 
thì phải biết liền, tự nhớ chừng: “cái này bậy nhen”, vậy là giữ giới ý. Có câu nói 
này phải thuộc lòng: Đừng xem nhẹ một suy nghĩ nào, bởi nó được lặp lại 
nhiều lần sẽ biến thành hành động. Hành động nhiều lần sẽ biến thành thói 
quen, nhân cách và nhân cách tạo ra số phận chúng ta. 


Có những suy nghĩ lặp đi lặp lại sẽ biến thành hành động, ví dụ các vị không 
thích tôi, nếu đúng là một người Phật tử, khi các vị không thích tôi, các vị nói 
“đây là ác cảm”, vậy là đủ rồi; mỗi lần nghĩ về tôi các vị thấy khó chịu, các vị nói 
“đây là ác cảm, không cần thiết”. Các vị không thích thì thôi chứ không nhất thiết 
phải nhớ về tôi để bực mình, nếu mỗi lần các vị bực mình, rồi nghĩ thêm tại sao 
lại bực mình, cứ nghĩ thêm như vậy lâu ngày biến thành hành động, gặp tôi các vị 
sẽ háy nguýt, đánh chó chửi mèo, dẫn mâm, xáng chén v.v... Tại sao phải đi xa 
như vậy, chỉ cần nghĩ về tôi mà khó chịu, quí vị nói: “không nên, thành kiến, ác 
cảm”. Không nên đào sâu khoét rộng. Giới thân, giới khẩu, giới ý là chỗ đó, cứ 
nghĩ chuyện gì hại mình hại người đời này và đời sau và do phiền não tác động 
thì không làm. Đó là bài kinh Sangãrava. Mai mốt chúng ta sẽ gặp lại ông 
Sangarava này trong một bài kinh khác, ông đến hỏi Đức Phật: Bạch 7; hê Tôn tại 
sao hồi con còn trẻ học cải gì cũng dễ nhớ mà khó quên mà bây giờ tuổi giả học 
cải gì cũng khó nhớ mà dễ quên. Đức Phật giải thích rằng: Có nhiều lý do để một 
người bị tình trạng đó, tuy nhiên nói theo tinh thần tu học thì hành giả phải nhớ 
răng giây phút nào mà tâm mình bị 5 triỀn cái chi phối tác động ảnh hưởng thì sẽ 
tạo ra tình trạng khó nhớ dễ quên. Ví dụ khi tâm mình khi bị sân hận giống như 
nước đang sôi mình không nhìn mặt mình trong đó được; tâm mình đang tham 
dục thì giống như nước đang bị nhuộm màu; tâm đang hôn thụy buồn ngủ thì 
giống như nước bị rong rêu; tâm đang phóng dật thì giống nước đang bị gió thôi 
øợn sóng lăn tăn. Tâm bị năm triền cái tác động chi phối thì giống hệt như mặt 


316 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


nước bị cặn cáu, bị sôi, bị gió thối, bị rong rêu. Cũng vậy, nội tâm càng thanh tịnh 
thì cảng sáng suốt, dễ hiểu, dễ nhớ vấn đề hơn. Người hỏi câu hỏi đó chính là ông 
Sangãrava, hôm nay trong bài kinh này không phải là câu hỏi đó mà là vẫn đề 
khác, đó là câu hỏi về rửa tội của ông. 


KHOMADUSA (Khomadussasutta) 


Khomadussa : “vải bông sợi" (linen). Linen mặc mát như cotton vậy, khó ỦI, 
nhăn, nhưng mặc thì thâm mô hôi. 


Bài kinh này, theo Chú giải, buôi sáng hôm đó Đức Thế Tôn nhìn thấy cơ duyên 
của mây ông Bà-la-môn này, Ngài muôn tê độ nhưng biệt ráng họ là những người 
còn thành kiên. 


“Lúc bấy giờ các Bà-la-môn gia chủ ở Khomadussa đang tụ họp tại hội trường 
để giải quyết một vài vấn để và trời đang mưa nhỏ hột.” Mưa này không phải là 
hiện tượng thiên nhiên mà là do thần thông của Đức Phật. Trong Chú giải nói 
răng, Ngài suy nghĩ: Nếu vô nhân vô duyên mà ta đi vào trong đó thì không tiện 
(aphaãsukadhafukarn), không thoải mái cho hai bên. Cho nên “¿km karaan 
paficca ” bây giờ ta phải dựa vào nhân duyên nào đó, “2sankamissami ` ta mới 
vô trong đó được; “adthanavasena vufthữúm uppadesi”, Ngài chú nguyện khiến 
cho trời vần vũ và mưa xuống lâm râm. Mọi người tưởng là hiện tượng thiên 
nhiên nhưng đây là do thần thông của Đức Phật. Vì sao Ngài không làm mưa 
lớn? 


Mưa lớn thì sẽ khiến Ngài bị ướt và Ngài thì không muốn đảo lộn trời đất ảnh 
hưởng chúng sanh khác, Ngài muốn tạo ra một cái duyên nhỏ không ảnh hưởng 
nhiều. Với một Phật lực như Ngài, Ngài chú nguyện cho mưa rơi xuống. Ngài 
đang đi bát, trời mưa nên Ngài có cớ bước vào trú mưa trong hội trường đó. Lý 
do làm mưa đơn giản là vì chỗ người ta đang hội họp, Ngài bước vào không tiện. 
Trong kinh nói vì Ngài là vị vua nên Ngài cư xử đẹp lắm. Một lần đó có vị đang 
thuyết pháp trong hội trường, thuyết pháp vừa xong họ nghe tiếng gõ cửa, có 
người ra mở cửa thấy Đức Phật, Ngài nói: Lành thay, các tỷ kheo khi gặp nhau 
đã thuyết giảng chánh pháp. VỊ pháp sư đó quì xuông: Bạch T' hế Tôn, nếu biết 
Thể Tôn đứng ngoài cửa thì con đã không nói nhiều như vậy. Ngài cho biết: Như 
Lai đợi ngươi nói xong mới gõ cửa. Câu chuyện chỉ mây hàng chữ nhưng đáng 
đề suy nghĩ. Một vị pháp vương mà hành xử như vậy đó thì mình nghĩ lại mình 
giông a1? 


317 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Ở đây cũng vậy, dù Ngài đến đề độ người ta nhưng cũng phải có một duyên sự 
đẹp, Ngài chỉ chú nguyện nhẹ nhàng cho trời mưa để có cớ bước vào. Các ông 
Bà-la-môn ngồi ở trong thấy Ngài thì bực. Quan niệm văn hóa tín ngưỡng của Ấn 
Độ thời đó coi thường người không có tóc. Hôm trước tôi có nói, giông như VN 
mình vậy đó, trước ngày xa quê, tôi nhìn mấy thanh niên đầu trọc, xăm mình, phụ 
nữ hút thuốc là tôi ác cảm, mây người Ấn Độ này cũng vậy, cái ác cảm của họ 
chê hơn của tôi, tôi chỉ thành kiến VỚI Người đời cạo đầu thôi, còn tu sĩ thì chuyện 
bình thường, còn đối với mấy người Ân Độ này thì bất cứ ai cạo đầu họ đều 
không thích, vì vậy họ nói câu rất nặng mà bản dịch Việt của HT Minh Châu thì 
không nặng, không phải ngôn ngữ của đời sông bình thường: “Những Sa-môn 
đâu trọc ấy là ai? 


Và họ có thể biết gì về quy tắc của hội trường? 


”. Đọc bản Päli thì sáng lắm: “Cái thứ đầu trọc này biết cái gì mà tới đây chỗ 
của người ta đang hội họp ”. (Sabhadhamma : “hội họp). 


Câu trả lời của Đức Phật rất là tuyệt vời: “Nesã sabhã yattha na samii sanfo ”,chỗ 
nào không có người hiền trí thì chỗ đó không đáng được gọi là chỗ họp mặt. (Tôi 
thì dịch nặng hơn: Nếu không có người đảng mặt thì mọi sự họp mặt chỉ là sự tập 
rung của bây đản nào đó mà thối). Được gọi là một cuộc hội họp thì phải là có 
sự có mặt của những bậc hiền trí, mà không thể nào có hiền trí nếu không có 
người biết nói tiếng người (trong đây gọi là “nói đúng pháp ). Hoặc là: Không thể 
nào gọi là họp mặt nêu ở đó không có con người đáng mặt, mà con người đáng 
mặt phải là người biết nói tiếng người, muốn nói tiếng người thì anh phải có nhân 
cách của một con người. Đây là dịch “nặng” đề ....bị người ta chém đó. Còn dịch 
nhẹ là: Hội trường chỉ là hội trường khi có người hiền trí, chỉ gọi là hiền trí khi 
biết nói đúng pháp, muốn nói đúng pháp phải lìa bỏ phiền não. Dĩ nhiên trong 
trường hợp khác Thế Tôn sẽ có một tỉ cách nói khác, nhưng trong trường hợp này 
nhìn rõ vào căn cơ của những người trước mặt Ngài thấy cách nói này là tốt nhất. 
Sau khi nghe Ngài nói xong họ xin qui y với Ngài, họ nói: Giống hệt như dựng 
lên những gì bị ngã xuống, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem ánh sảng vào 
trong bóng tối, đúng vậy, hôm nay Thể Tôn đã giúp chúng con mở mắt hiểu ra 
được vấn đề... Hội trường chỉ là hội trường khi có người hiển trí, nếu không thì 
chỉ là sự họp mặt của bảy đàn, bao nhiêu tiếng bàn bạc chỉ là tiếng vo ve của loài 
ong loài muôi loài ruôi thôi. 


318 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Được gọi là hội trường phải là sự có mặt của người hiền trí. Hiền trí phải là người 
nói đúng pháp; đúng pháp là lợi mình, lợi người đời sau kiếp khác; muốn được 
nói năng như chánh pháp thì phải là người có nhân cách đúng pháp: lìa bỏ ba 
phiền não. Đó chính là nội dung của bài kinh Khomadussa 


[I1] Xem bài Xan Tham giảng ngày 8-6-2014 


319 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Bài giảng ngày 27-9-2014 CHƯƠNG 8. TƯƠNG ƯNG TRƯỞNG LÃO 
VANGISA 


Hôm nay chúng ta học qua chương mới đó là chương Trưởng Lão Vang1sa. Các 
vị có thời gian thì vào trong Tăng Chi Bộ kinh, Pháp Một Chi, tức là phần đầu 
của Tăng Chi Bộ Kinh, chương Người Tối Thắng, sẽ thấy nói đến 47 trưởng lão 
Tăng và 13 vị trưởng lão NI, tổng cộng là 60 vị, đại đệ tử của Đức Phật. Mỗi vị 
sở trường một biệt hạnh và thắng hạnh. Thí dụ ngài Xá Lợi Phát là đệ nhất trí tuệ, 
ngài Ananda là đệ nhất đa văn, ngài Mục Kiền Liên đệ nhất thần thông. Trong đó 
có một nhân vật rất là độc đáo đó là Vangrsa, đệ nhất ứng khẩu (patibhana). Ngài 
nhìn thấy một sự kiện gì đó thì ngài lập tức có ngay một bài kệ đề mà trình bày, 
mô tả lại sự kiện đó, nhanh như vậy. Vị này có thân thế rất là đặc biệt, kinh nói 
sao thì chúng tôi nhắc lại như vậy, bà con xem thêm trong 1nfernet và tìm hiểu 
thêm về ngài, ở đây tôi chỉ nhắc sơ thôi. Trước khi xuất gia, ngài Vangsa là một 
vị Bà-la-môn rất đặc biệt vì ngài sở hữu một khả năng rất đặc đị, đó là khi ngài gõ 
ngón tay vào cái đầu lâu (sọ người) thì ngài có thể biết người đó hiện giờ đi tái 
sanh vê đâu, bao xa. Ngài rất nôi tiếng về khả năng đặc dị này. Lần đó khi cơ 
duyên chín muồi, ngài tìm đến với Đức Phật và Đức Phật đã dùng thần thông tìm 
một cái sọ của vị La-Hán để trước mặt của VangTsa và nói nếu ngươi có tài thì 
tìm nơi tái sanh của vị này xem sao. Ngài Vangïsa lấy ngón tay gõ và đọc thần 
chú, ngài gõ hoài, đồ mô hôi ra mà không cách nào đoán được chỗ đi tái sanh của 
chủ nhân cái sọ đó. Trong kinh nói ngài đỗ mồ hôi, và hỏi Đức Phật. Đức Phật 
nói: Ngươi làm gì có thê tìm được, người ta có thì mới tìm được chứ người ta 
không còn chỗ đi nữa thì làm sao tìm. Ngài Vangisa từ đó quyết lòng đi xuất gia, 
vì ngài thấy những cái biết của ngài chỉ là phù phiếm trong khi có những cái biết 
khác cao hơn, lợi ích hơn, thiết thực hơn. Vì vậy ngài có 1001 lý do để từ bỏ hết, 
đi xuất gia theo Đức Thế Tôn, sau đó trở thành vị đại thanh văn có biệt tài cũng 
đặc dị nhưng không dính dáng øì tài cũ hết, đó là đệ nhất ứng khâu. Có thê nói 
ngài Vangsa là đệ nhất thi sĩ của PG, bởi vì những nhà thơ chúng ta biết được 
xưa giờ từ Đông Phương sang Tây Phương nhiều lắm là họ giỏi chữ nghĩa và thi 
tứ dạt dào cảm xúc, họ chỉ nói lên được tâm tình tục lụy buôn vui, yêu thương sầu 
hận của thế nhân, và chỉ kế lại câu chuyện của những giọt nước mắt sanh tử. Còn 
ngài thì có khả năng của một nhà thơ xuất chúng, những vẫn thơ của ngài đi ra từ 
tâm tưởng của một người cầu đạo giải thoát, những dòng thơ này đọc vào sẽ thây 
đường ra chớ không phải đường vào quần quanh nữa. Nếu xét vào khía cạnh rốt 
ráo của chuyện tu tập thì trong hàng tỉ tỉ năm mới có nhà thơ đặc dị như thế này, 
một nhà thơ chỉ nói một nội dung lý tưởng duy nhất đó là con đường giải thoát. 


320 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Bản thân nhà thơ đó cũng là một vị thánh mặc dù trong chương này chúng ta thấy 
có nhiều bài kinh lúc đó ngài còn phàm. Sau đó ngài là vị thánh La-Hán đệ nhất 
về khả năng ứng khẩu và ngài cũng là một vị La-Hán hoàn hảo (ở mức Thanh 
Văn) có đầy đủ tất cả lục thông, tam minh và tứ tuệ vô ngại, ngài cũng đã tu tập 
100 ngàn đại kiếp. Thời gian tu tập của ngài tương đương Ananda, Ca Diếp, 
Rahula. Nguyên chương này nói về ngài và gần như chương này nói về đời ngài 
thì đúng hơn, kế những chuyện từ đầu tới đuôi, chỉ không kê chuyện ngài có khả 
năng kỳ lạ đó thôi. Quí vị vào google gõ chữ này ““vangisa skull” để đọc thêm. 
Chúng ta quay lại bài kinh số I. 


XUẤT LY (Nikkhantasutta) 


“Một thời Tôn giả VangTsa trú ở Alavi, tại ngôi đền ở Aggàlava, cùng với Tôn 
giả Nigrodha Kappa, là vị giáo thọ sư. 


2) Lúc bấy giờ, Tôn giả VangTsa là tân Tỷ-kheo, xuất gia chưa bao lâu, được ở lại 
đề coI ngôi tịnh xá.” 


Ở đây ngài Minh Châu không dịch chữ mà ngài dịch nghĩa. 


“Viharapala' là “người coi chùa”. Trong Chú giải có nói rõ lúc đó ngài là 
“avassika': “chưa có hạ nào”. 


32, 66 


“pattacTvaraggahane akovido”: “sử dụng y bát chưa rà 


2, 6vy2, É 


“patta”: “bát”; “cIvara'”: “y'; “øahana': “sử dụng” (taking, using); “akovido": “chưa 
rành" (kovido: skIllful). 


Các vị trưởng lão mới nói thế này: “ãvuso, imãni chattupãhanakattarayatthiãdini 
olokenfo nisidä' ti” thôi thì hiền giả hãy ngồi ở đây đi, đừng đi đâu hết, ra ở chùa 
để coi sóc giày đép, đù quạt của chư tăng giùm. Các vị hỏi tôi cái này ở đâu mà 
có, xin thưa, chư tỷ kheo nguyên thủy không hè có tài sản tư hữu, nhưng có một 
vài món chư tăng có quyền sử dụng như là sở hữu cá nhân, còn vài món được 
dùng như là của tập thể, y chang như miền Bắc của mình năm 45-54 vậy, cái đợt 
mà người dân không sở hữu chiếc xe đạp nào hết, ở đầu làng người ta chất vài ba 
chiếc xe đạp, ai có chuyện thì lấy đi, đi xong về để xe trở lại chỗ cũ, TBƯỜI Sau 
cần thì lấy xe đó đi. Dần dần bắt đầu có cái tư hữu âm thầm len lỏi riết rồi bây giờ 
có tư bản đỏ giàu ngút trời. Chư tăng nguyên thủy buổi đầu cũng chỉ sở hữu 
những món rất hạn ché, ví dụ cái quạt cá nhân, không phải tất cả các chất liệu đều 
được xài, như lông thú, lông chm, thú hiếm đất tiền không xài được, hoặc có độc 


321 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


tố, hoặc có hình thức không dễ coi đối với Sa-môn thì không được dùng. Tỷ kheo 
nguyên thủy không được mang dép, chỉ được mang dép khi bị bệnh thôi, khi bị 
cảm thì đi chân không sẽ lạnh xương sông. Dù, lộng to quá thì thuộc về tăng, (tập 
thể), chỉ dùng cho các vị trưởng lão trong trường hợp đặc biệt nào đó, còn tỷ kheo 
nguyên thủy thì “chuyên chính vô sản, chí công vô tư”, thật lòng không muốn tư 
hữu sở hữu cái gì riêng tư hết, thật lòng cầu đạo giải thoát thì không có một phần 
tỉ lý do nào đề nghĩ đến chuyện sở hữu hết vì chuyện quán thể trược, quán hơi 
thở, từ bi quán bất tịnh quán đã hết thời gian rồi, thời gian đâu chăm sóc bảo trì 
những món sở hữu; giống như người biết mình ung thư kỳ cuối làm gì có chuyện 
ưa thích kiếm tìm bảo trì duy tu món gì nữa. Tôi đặc biệt chú ý bài báo viết về đời 
sông và ngày tháng cuối cùng của những tử tù, tôi rất muốn biết những người đó 
trước khi chết họ có những biểu hiện tâm lý đặc biệt như thế nào và cũng thử đặt 
mình vào hoàn cảnh đó xem sao. Tôi đọc thấy bữa cơm cuối cùng dành cho tử tủ, 
chỉ có một ít và rất hiễm những tử tủ có đề nghị hay yêu cầu đặc biệt cho bữa ă ăn 
cuối cùng của mình. Yêu cầu thì yêu cầu vậy thôi nhưng họ không chạm đũa nổi 
vào bữa ăn được. Sau bữa ăn này, súc miệng xong xuôi thì họ sẽ ngồi chế điện, bị 
tiêm thuốc độc, bị đưa ra dựa cột ngoài trường bắn. Năm Cam chăng hạn, ông ta 
thường bị dời trại vào lúc rạng sáng, những lần dời trại trước ông còn vui vẻ, còn 
đêm cuối cùng dời trại thì thái độ ông khác hắn, sáng hôm đó ông tỏ ra ít nói. 
Những người bạn tủ khác còn lăng xăng, còn ông thì với kinh nghiệm dày dạn 
cuộc đời, ông biết sáng nay đi trả án, thái độ ông trầm lặng lạ thường. Tôi kể 
nhiều về chuyện này là ý muốn nói, thật sự một người câu đạo giải thoát thì y như 
vậy, khi một người tử tù thu dọn những vật dụng cá nhân, trong tâm trạng đó thì 
ai xin gì họ cũng cho, không hề tiếc và không cần phân biệt món nào tốt món nào 
xấu. Mình thì sao, mình chưa bao giờ chịu nghĩ rằng mình sẽ ra đi mặc dù chuyện 
đó có thể xảy ra trưa nay, chiều nay hoặc sáng sớm ngày mai. Chưa bao giờ mình 
thử sông bằng tâm trạng của người tử tù, hay sống qua tâm trạng của người bị 
mắc nan y tuyệt chứng không thầy không thuốc nên mình không tin trên đời này 
có những người thật sự không màng tư hữu. Ngài Vangisa được giao trách nhiệm 
ở lại coi tịnh xá. Lúc đó chùa có nhiều nam nữ Phật tử vào ra, có những người nữ 
ăn mặc không đoan chánh, thấy ngài cũng còn trẻ nên liếc háy cười nói không gìn 
giữ ý tứ khiến ngài động tâm. Nhưng vốn là người thâm hậu nên ngài tự trách và 
tự tỉnh bằng cách ứng khẩu một bài kệ: 


Với ta đã xuất gia, 


Bỏ nhà, sống không nhà, 


322 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Tâm tư nay chạy loạn, 
Khởi lên từ đen tối. 

Con nhà bậc thượng lưu, 
Thiện xảo trong cung pháp, 
Ngàn người bắn tứ phía, 
Vẫn không bỏ chạy loạn. 
Nếu phụ nữ có đến, 

Dầu nhiều hơn, đông hơn, 
Sẽ không não loạn ta, 


Ngài xác định mình là một cung thủ, một chiến sĩ, biết mình đang có vấn đề. Đặc 
biệt trong PG có một pháp môn độc đáo: “chánh nệm”, biết rõ vẫn đề đang đến 
với mình là mình đã giải quyết một nửa rồi. Đó là chánh niệm yếu đó, khi mình 
biết rõ vấn đề gì đang xảy đến thì mình đã giải quyết một nửa rồi, một nửa còn lại 
tùy thuộc vào yếu tố khác ví dụ như Ba-la-mật, hoặc chánh niệm mạnh hay yếu. 
Việc đầu tiên phải nói rằng là tham hay sân, đối với lý tưởng PG là khi nhận diện 
được chuyện gì đang xảy ra thì đã giải quyết được một nửa. Đây là điểm độc đáo 
của PG nói chung và pháp môn Tứ Niệm Xứ nói riêng. Ví dụ như bây giờ mình 
sợ ma, mình không biết là đọc kinh hay niệm Phật là hết sợ hay không không 
biết, nhưng việc đầu tiên là hành giả biết rất rõ mình đang hoảng hót, biết rõ tâm 
sân (lòng sợ hãi) đang có mặt, khi ý thức được như vậy là hành giả đã giải quyết 
được một nửa vấn đề rồi. Một nửa còn lại còn tùy thuộc vào bao nhiêu chuyện 
khác, Ba-la-mật, thê trạng, hoàn cảnh chung quanh của mình. 


Bài kệ này không có gì đề nói. Chỉ có một chữ tôi muôn quí vị học, bữa trước bài 
kính Navakammikasutta có nói nhiêu và rât hay về chữ Nibbana. Trong chương 
này có chữ rât là hay: 


“nibbapana' (danh từ): “sự dập tắt, 'sự làm nguội lạnh" 


“nbbapeti” (động từ): “làm cho mát lạnh", “làm cho nguội lạnh” một thứ đang 
nóng, “dập tắt” một ngọn lửa. (distinguishing, coolness). Đây là chữ rât đáng nhớ, 
đáng học, “nibbana" là một thuật ngữ quan trọng của PG mà Phật tử Nam Tông 


323 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


không được âm a âm ớ. Sẵn đây tôi nói luôn, có hai hiều lâm rât lớn mà chín 
chục triệu người VN có lẽ chưa được một phân ngàn người biệt chuyện này. 


Thứ nhất, chữ Vu Lan Bồn trong tích Mục Liên Thanh Đề không có trong kinh 
điên PalI vì cực kỳ vô lý: 


1. Đã là La-Hán thì không bao giờ có chuyện khóc, thất VỌNØ, bất mãn trước một 
sự kiện nào đó 


2. Đã là La-Hán thì không có chuyện đem thức ăn ở cảnh giới này sang cảnh giới 
kia nài ép người ta ăn, đàng này ngài Mục Kiên Liên đem thức ăn cõi người 
xuông địa ngục mời mẹ ăn, mẹ ăn không được thì ngài khóc. 


3. Một Phật tử sơ cơ cũng biết khi người thân bị sa đọa thì cách tốt nhất phải hồi. 
hướng, vậy mà vị La-Hán lục thông như ngài lại không biệt làm sao phải chạy về 
hỏi Phật. 


Người đời sau viết thêm để cường điệu lòng đại hiếu của ngài. Bên Nam Tông thì 
cuối đời ngài Mục Kiền Liên phải viên tịch do bị thảm sát, xác ngài bị băm nát 
như tương. Ngài có cái chết không đẹp như vậy vì kiếp xưa ngài từng là người 
chồng nhu nhược thiếu trí, nghe lời vợ mà phạm lỗi giết cha mẹ. Từ đó nhiều đời 
ngài bị sa đọa địa ngục cứ sanh lên là bị chết thảm. Kiếp cuối cùng gặp được Thế 
Tôn, trở thành vị Đệ nhất thần thông rồi cũng vẫn phải trả nghiệp lần chót và bị 
người ta thảm sát. Bên Bắc Tông thì khác, người ta dựng chuyện bà Thanh Đề 
lấy thịt chó làm nhân bánh bao cúng dường cho mấy vị sư khất thực. Đây là một 
tình tiết rất là VN, rất là TQ, vì khái niệm giết chó làm thịt rất xa lạ với những 
dân tộc khác chăng hạn như Án Độ. Câu chuyện này đọc kỹ thì tình tiết trong đó 
không có bóng dáng gì của Ân Độ, câu chuyện dường như xảy ra tại VN thì phải. 


Chuyện thứ hai là Kinh Duy Ma bên Bắc Tông chửi ngài Xá Lợi Phất không còn 
non nước nào hết, ngược lại bên Nam Tông, ngài là một vị huynh trưởng của 
tăng đoàn. Nếu chuyện chí hiểu thì tất cả La-Hán đều chí hiểu hết. Hiếu là lòng tri 
ân, người hiền trí trú mưa trú năng dưới gốc cây khi ra đi không nỡ bứt một chiếc 
lá nói chỉ là ơn sinh thành đưỡng dục mang mình vào đời của cha mẹ, người hiền 
trí nào không biết tri ân. Thánh nhân luôn có điểm đồng, vị nào cũng có lòng tri 
ân, chỉ là khác nhau điều kiện thể hiện mà thôi. Trong kinh Nam Tông nói ngài 
Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên đều chí hiểu như nhau hết, mà chăng qua là kiếp 
cuối gia đình của ngài Mục Kiền Liên tà kiến khó độ, chỉ độ quyến thuộc xa xa 
thôi chớ bả con nội thuộc không độ được, vì vậy phần ngài Mục Kiên Liên tế độ 


324 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


quyền thuộc không được nói nhiều. Chỉ nói nhiều về ngài Xá Lợi Phất, ngài tFỞ 
vê độ trong nhà, ngài là một trong bảy người đều là vị A-la-hán hết, cuối đời ngài 
trở về tế độ cho mẹ của ngài, khi bà đắc quả Tu-đà-hoàn chỉ trong vài phút sau 
ngài viên tịch niết-bàn. Chí hiếu thứ hai là trong kinh kế một lần ngài ở trong am 
thất, một nữ ngạ quý đi đến xác nhận là mẹ cách đó kiếp năm trước của ngài, 
đang khô lắm. Chính ngài đi vào thành khất thực đem về cúng dường chư tăng để 
hồi hướng công đức cho ngạ quỷ này hết khô. Chính ngài biết rất rõ làm sao để 
cứu lấy người mẹ quá khứ của mình. Bà mẹ này bị đọa vì kiếp trước bủn xin keo 
kiệt, bạc đãi người nghẻo, vì vậy sa đọa trong thân ngạ quỹ. Bắc Tông họ không 
hề nói gì về chuyện này mà lại thế vào chuyện ngài Mục Kiền Liên. Còn chuyện 
ngài Ca Diệp được Đức Phật trao truyền y bát chánh pháp nhãn tạng đề làm đệ 
nhất tô thiền tông thì đó là chuyện của đời sau, còn bên Nam Tông có chuyện 
tương tự nhưng không phải là chuyện trao truyền y bát gì hết mà Đức Thế Tôn 
biết vị này về sau sẽ trở thành người đệ nhất về hạnh đầu đà nên ngài đối lá y 
đang mặc cho ngài Ca Diếp giống như một cách khích lệ, Như Lai là bậc Chánh 
Đăng Giác mà còn đi nhặt vải bó xác đề về làm y mặc. Chính gốc tích của lá y đó 
đã là một trong những nguồn tác động khiến cho ngài Ca Diếp lập 13 hạnh đầu 
đà, trong đó có hạnh phấn tảo y, nghĩa là không nhận y người ta may sẵn, không 
nhận vải từ tay thí chủ đàng hoàng mà chỉ sử dụng vải nhặt vải lượm ở tha ma mộ 
địa đồng rác lề đường mà thôi. Vậy mả bên Bắc Tông diễn dịch là trao truyền V 
bát. Quí vị tưởng tượng vải gì mà truyền từ đời Phật qua đến đời Ca Diếp rồi ngài 
Änanda rồi sau đó 28 VỊ tổ Ấn Độ cộng 6 ông tổ của Tàu nữa, một cái vui nữa, 
Đức Phật là người Ân Độ, y của ngài mặc theo kiêu Nam Tông, Ấn Độ, truyền 
đến thời Lục tổ thì thành kiểu Tàu. Quí vị đưa tôi bộ veston mà tôi truyền đến đời 
cháu xơ gì đó thành bộ sorreé thì có động trời không, chưa kê kích thước. Ai có đi 
TQ thì biết tắt cả danh lam cô tự TQ đều thờ Phật Di Đà, và Phật TQ thì mặc y hạ 
tới ngực, cột dây lòng thòng, ngực phơi chữ vạn, trên vai khoác tấm vải nhỏ cỡ 
khăn tắm của mình. Các vị tưởng tượng lấy cái xà rông mặc ở cái kiểu xâu nhất 
xâu hơn kiểu Miền Điện nữa, mặc lên tới ngực, giông mấy bà già VN đi tắm 
quấn cái khăn răn vậy. Trên vai thì choàng miếng vải nhỏ. Hai tay hai chân trống 
chỗ nào thì vòng vàng kim cương mã não hồ phách gắn đây trên đó. Vậy mà bao 
nhiêu thế hệ cứ xúm nhau chấp nhận cái chuyện đó. 


Khi ngài VangTsa phát hiện ra nội tâm của mình có vận đề ngài lập tức phản tỉnh 
và khi đó ngài giải quyết được năm mươi phần trăm vấn đề và đây cũng chính là 
kinh nghiệm tu học của chúng ta. Tiếp theo là bài kinh Arati. 


ARATTI (Aratisutta) 


325 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


'Arati: 'bất mãn”. HT Minh Châu dịch theo bản Hán Tạng là “bất lạc”, chữ này 
theo tiếng Việt hiện đại dịch là “bất mãn" thì đúng hơn, bằng chứng là bên dưới 
chính ngài Minh Châu cũng nhắc lại chữ này mà ngài dùng chữ “bất mãn”. Chữ 
“bất lạc” nói ra trong tiếng Việt có người hiểu nhưng nghe hơi là lạ. Giống như 
bắt tôi mặc xà rông Miền Điện thì hơi chỏi. Miễn Điện gọi xà rông là cái lung, 
tôi nói vậy thôi chứ thật ra, hôm tôi đi Miễn Điện tôi có viết bài Văn Minh Xà 
Rông, tôi thích ghê lắm. Trên đời này không có gì hay bằng cái xà rông hết, vì cái 
xà rông là miếng vải, mình có thê dùng nó làm nhiều việc, có thê dùng nó làm 
khăn tăm, làm khăn trải nằm. Nếu mình có hai cái xà rông thì một cái mình mặc, 
một cái mình vắt lên vai, trời lạnh mình cũng có thể che âm được, lỡ đi ngang 
gặp chó dữ mình cũng có thê tự vệ chút ít được, lỡ cần mua gạo mua thức ăn 
mình túm lại cũng được. VN mình ngày xưa ở Nam bộ, các cụ thường có khăn 
răn vắt vai hay vô cùng, đi tắm cũng nó, gặp chó đữ cũng nó, trời lạnh quấn cổ 
cũng nó, gặp cấp cứu bó tay bó chân gì cũng nó, đựng gạo đựng trái cây cũng nó, 
hay lắm. Dĩ nhiên lá y của Đức Phật cho mình mình không được lạm dụng nhưng 
phải nhìn nhận lá y là một trong những trang phục tôi cho là đẹp nhất và tiện 
dụng nhất trên hành tinh này. Lá y dùng được nhiều cách lắm, đĩ nhiên là dùng 
cho cá nhân mình thôi, đừng làm øì bị dơ và biến màu. Không được sử dụng vào 
việc gì bất xứng ví dụ như là trải đưới đất là không có được nhưng trải trên 
giường thì được, dùng cho mình thôi chứ không dùng cho người khác được. Dại 
khái là sử dụng y phục trong hình thức tắm vải thì rất là tiện. 


Bài kinh thứ hai cũng có nội dung y bài kinh số một, ngài Vangsa phát hiện đang 
bị dục tình chi phối. Dục tình khác với tình dục nhen, dục tình là những cảm 
tưởng về nam nữ thôi ở mức tình cảm chứ chưa lên tới mức tình dục. Tôi nhớ 
trong mấy nhà dòng, chủng viện của Cơ Đốc Giáo ngày xưa (bây giờ hết rồi) để 
một câu như thể này: “Đừng bao giờ một, không nên hai, tốt nhất nên từ ba trở 
lên” bằng tiếng La Tĩnh trên mây cái cửa từ phòng này qua phòng kia liên thông 
với nhau, người ngoài không bao giờ hiểu. Các chúng sinh ở một mình dễ bị rơi 
vào những trường hợp như là trầm cảm vì trong bốn bức tường đó buôn lắm. Ai 
đọc sách xem phim về những dòng tu kín nữ, buôn hơn tu viện PG nữa, bên PG 
có giáo lý nên có đường thoát, bên đó thì chỉ có thánh kinh, và nội dung thánh 
kinh không đủ để giải quyết vấn đề tâm lý của con người. Tôi biết tôi nói đụng 
chạm rất nhiều người nhưng không thê không nói, nội dung thánh kinh không đủ 
đề đối phó với những vấn đề trùng điệp của chúng sinh đâu. Chưa kể là giáo luật 
bên đó đâu phải là một bậc thánh như Đức Phật chế định, mà là do phàm phu, 
nên đù là học thức cỡ nào đi nữa cũng có những bất cập. Vì vậy chủng sinh sống 


326 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


một mình dễ có vấn đề ví dụ bị trầm cảm hoặc rơi vào con đường tự giải quyết 
bản thân chắng hạn như là thủ dâm. Tốt nhất đừng bao giờ một là như vậy đó, thứ 
hai là không nên hai, nếu mấy cha mà ở từng cặp thì dễ dẫn đến đồng tính luyến 
ái. Chuyện này rất đễ xảy ra chắng những ở các chủng viện Cơ Đốc Giáo mà 
trường chuyên Phật Học ở Thái Lan cũng có xảy ra, tận mắt tôi nhìn trong ký túc 
xá của trường Mahachulalongkorn Thái Lan mười mấy vị tăng sinh là gay. Cách 
đi đứng cách cười cách nói của họ diễn ra trước mặt mình, nghe tiếng nói phía 
sau tôi quay lại nhìn mà hết hồn: mang dép tím, giày tím, dù tím, khăn cột ngang 
người màu xanh lá cây, đi đứng õng eo, độn ngực, nhìn rất kỳ cục, cũng do sự 
chung đụng cọ xát không hợp lý, vì vậy cần thận nghen. Đời tu đừng tưởng dễ, 
khó lăm, ở một mình có vân đề của một mình, ở hai có vấn đề của hai mà ở đông 
cũng có vấn đề của đông, khó nuốt lắm chớ không phải đễ, đời tu là âm dương 
thất điều (không có quân bình). Ở đây ngài phát hiện ra mình có vấn đề nên ngài 
bèn lập tức phản tỉnh. 


KHINH MIỆT KẺ ÔN HÒA (Pesalasutta) 


Cũng hơi khó khăn cho tôi mỗi lần tôi nói ra sự thật. Có những sự thật nói ra ok 
nhưng có sự thật nói ra sẽ làm người ta khó chịu, ví dụ tựa kinh này. Chữ Pessala 
này dịch “kẻ ôn hòa” thì kẹt cho tôi quá. 


Thiện giới 

“pesala°=“susila”: “thiện giới. Vậy mà ngài Minh Châu dịch là “kẻ ôn hòa". Thiện 
giới là người có giới luật trong sạch. Nó từ chữ “Parisuddhisila”: “thanh tịnh giới”, 
_Ariyakantasila`: giới được thánh nhân khen ngợi quí kính. Giới được thánh nhân 
khen không phải là giới bình thường, giới đó phải là trong sạch, không bị hoen ô 
tì vết đã đành rôi mà lý tưởng của người giữ giới phải là cầu giải thoát. Các 
trường hợp giới trong sạch: 

1. Trong sạch nhưng thiếu lý tưởng giải thoát (parisuddhisila) 

2. Trong sạnh và có mục đích giải thoát (ariyakantasila) 

3. Giới được thánh nhân hay hiền trí thương quý (ariyapemasila, panditapiyasila) 


(ariya)pemastla = “pesala' : thiện giới. 


“Pesala” nghĩa là 'thiện giới' là chữ đặc biệt trong PG, nhìn vào không thấy chữ 
“thiện”, cũng không thây chữ “giới”, nhưng lại có nghĩa là thiện giới. 


327 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


“patibhana” trong Hán Tạng dịch bằng hai chữ “biện tài”, “ứng khẩu'. Tôi chọn 
chữ 'ứng khẩu' là vì 'ứng khâu” bao luôn cả “biện tài” nhưng biện tài không hắn 
có ứng khâu. Biện tài có thể là người lý luận cứng, chặt chẽ, nhưng chưa hăn 
nhanh như ứng khâu, vẫn còn phải căn móng tay suy nghĩ. Ứng khâu thì chạm vô 
là bật ra, muốn là có ngay giống như móc từ trong túi ra vậy. Giống như Nguyễn 
Xuân Phát khen Trịnh Công Sơn viết nhạc dễ như người ta lây từ túi áo, một cách 
khen rất độc đáo. Ở đây, ngài Vangrsa là vị có biệt tài đặc đị đó là nhìn thấy sự 
kiện gì đó là lập tức ngài có ngay một bài kệ rất hoàn chỉnh, rất đài về sự kiện đó. 
Khô nỗi ở đây chúng ta không phải là người Ma Kiệt Đà, tiếng Pã|i không phải là 
tiếng mẹ đẻ của mình nên mình thấy kệ nào cũng là kệ, mình không biết cái nào 
hay hơn cái nào. Người ngoại quốc hiểu được một bài thơ lục bát đã mừng rồi 
chớ làm gì mà họ biết phân biệt được lục bát của A khác B cỡ nào. Ví dụ tôi tặng 
quí vị bài thơ sau đây của Bùi Giáng: 


Con ruôi là giống hiểm nguy 

Cái chân của nó rất vi trùng nhiêu. 

Minh thấy ai là người VN đọc câu thơ này là chịu không nổi nhưng người ngoại 
quôc học tiêng Việt hiêu được câu này họ mừng, họ nói họ đã hiêu được thơ VN, 
nhưng người VN đọc thi chịu không nôi. Hoặc là có ông đó thích làm thơ mà làm 
thơ không nồi, đêm đó trời trăng sáng, ông ra ngoàải sân đốt trầm ngồi nghĩ được 
có một câu: “Đêm nay trắng sáng mông lung”, cái câu là thấy không hay rôi, 
thằng con chạy ra hỏi “Ba ơi ba để cái mùng ở đâu”. Ông nói, thẳng này hay, bô 
nó làm câu lục, nó làm câu bát. Nếu nói trên thơ lục bát thì thấy thơ hai cha con 
cũng được rôi đó, nhưng người ngoại quôc thì họ hiệu nhưng không phân biệt hai 
câu này với câu Kiêu khác nhau cái gì. 

“Tưởng bây giờ là bao giờ 

Rõ ràng trước mắt còn ngờ chiêm bao” 

Hoặc là: 

Ừ thôi mắt biếc bồ câu 

Vàng tơ sợi nhỏ xin hầu kiếp sau 


Em vê mây thê kỷ sau 


328 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không 
Ta đi còn gửi đôi dòng 

Lá rơi có dội ở trong sương mù? 

BG 


Một người ngoại quốc không thể nào tưởng tượng đem so câu thơ của ông ở trên 
với mây cầu thơ của Bùi Giáng, Cung Trầm Tưởng. Rất tiếc tiếng Pã]i của mình 
không đủ đề mình thấy cái xuất sắc của ngài VangIsa, cách ngài xài chữ nó điệu 
cỡ nào, mình chỉ là vịt nghe sâm vậy thôi. Trong kinh Pháp Cú nói rằng tu là một 
quá trình phát hiện tự thân, là chuỗi hành trình phát hiện cái gì mình đã làm và 
chưa làm (katamakatam: done, undone), là quá trình phản tỉnh, phản ảnh bản thân 
mình. Ngày kia, ngài VangTsa phát hiện thấy mình có lòng kiêu ngạo và ngài biết 
tự thẹn. Suốt cái chương này nói quá trình tự tỉnh của ngài VangIsa. Đụng chuyện 
mà biết nhìn lấy mình là khá, còn người nào mà cứ chìm sâu đợi người ta nhắc 
cũng không thèm nghe là hết thuốc chữa rồi. Bậc hiền trí thật sự là người có khả 
năng biết nhìn lại mình. Những người tập luyện yoga, khí công, dưỡng sinh, võ 
thuật, múa bụng (belly dance) khỏe mạnh hơn người bình thường không phải chỉ 
đơn giản là vì cơ thê họ vận động thường xuyên mỗi ngày năng lượng được đốt 
cháy, mà vì một chuyện vô cùng quan trọng đó là chỉ có những người đó họ mới 
chịu khó đề ý đến bản thân nhiều. Họ để ý kích thước vòng bụng, ăn cái gì uống 
gì, thời gian tập luyện bao nhiêu, cơ thể có gì lạ v.v..., chỉ có họ mới để ý, chớ 
còn dân công sở đi làm về muộn tối tắm rửa ăn cơm ln lên giường ngủ, sáng mờ 
đất xách túi đi tiếp, kiểu người như thế này là bịnh đã đời luôn, bịnh gì trong 
người không hè biết. Dân công sở là dân tự sát chậm đó vì họ không có thì giờ để 
nhìn lại họ. Người tu là người có khả năng tự tỉnh, ở đây ngài Vangsa thấy mình 
giỏi thiệt, mình có tài ứng khâu hay thiệt. 


Trong Chú giải nói, ngài nghĩ: “kim me mahallaka? 


” Ông nảy tu lâu hơn mình mà ông được cái gì, “Na etesam pã|ï”Tam Tạng cũng 
không biết, “na afthakathã”Chú giải Tam Tạng cũng không biết gì hết, “na 
padabyañJanamadhurata” chữ nghĩa trớt quót, “amhakam pana” còn mình thì sao 

“palipI atthakathap1” chánh tạng, Chú giải “nayasatena nayasahassena 
upatthatrˆti” mới tu mình có thê hiểu trăm ngàn cách, một chữ có thể chẻ ra làm 
tám lần, nói ngược nói xuôi gì cũng hiểu. Đó là suy nghĩ bắt thiện. 


329 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Chúng ta biết ngài Buddhaghosa người viết Chú giải và phiên dịch Chú giải Tam 
tạng, ngài giỏi lắm, giỏi nhiều thứ tiếng, tính thông Tam Vệ Đà, ngài là một học 
giả bậc nhất PG hậu thời, ngài chỉ thua mấy vị A-la-hán tuệ phân tích tuệ vô ngại 
thôi. Ngài đi bát sau lưng sư phụ, sư phụ dạy hết Tam Tạng cho ngài, vậy mà 
ngài nghĩ bụng, sư phụ có nhiêu đó thôi, không có hơn nữa đâu. Lúc đó đang đi 
bát, sư phụ đừng lại nói: Đừng nghĩ như vậy nghe, không có tốt. Ngài hết hồn, 
ngài mới biết cái thuộc lòng của ngài chưa đi tới đâu hết, ông sư phụ của ngài 
chẳng những thuộc lòng Tam Tạng mà còn biết ngài nghĩ cái gì nữa. Quá dễ sợ 
như vậy. Khi về ngài sám hồi: Con trẻ người non dạ, sư phụ bỏ qua cho con lần 
sau không có nữa. Sư phụ nói: Chuyện giận thì không, nhưng tha lỗi thì không 
dễ, vì đó là lỗi lớn, giờ chỉ có một cách là ngươi đi làm chuyện øì đó cho đạo. 
Thế là ngài mới gởi học trò qua bên Tích Lan đề dịch kinh. Lúc đó kinh điển 
được viết bằng chữ Tích Lan cổ. Cho nên hôm nay nếu có người nảo đó hỏi tôi 
nên học cái gì, thì tôi sẽ nói mình tu theo PGNT thì ngoài tiếng Pã|i ra mình thử 
học tiếng Tích Lan cổ xem sao đề mình tiếp cận với nguồn kinh điển được xem là 
cận nguyên thủy nhất. Ngôn ngữ thứ hai là Miền Điện, kinh sách Miễn Điện 
nhiều lắm. Tại Shwedagon, đại tháp dát vàng của Miến Điện, bảo tháp nằm trên 
ngọn đôi có bốn cửa đi lên (Đông, Tây, Nam, Bắc), cửa Đông là lối đi ¡bằng cầu 
thang từ trên đại tháp xuống phố có nhiều tiệm sách. Sau đúng nửa thế kỷ chèn ép 
của quân đội chuyện 1n ân của Miễn Điện rất hạn chế, chư tăng cần sách chỉ đem 
đi photo thôi, nên nay những nhà sách nằm dọc theo ngõ hướng Đông của 
Shwedagon đầy sách Miễn Điện. Thời tôi đi cách đây hai năm thì toàn sách 
photo, tội nghiệp lắm, tự điển Pã]|i cũng photo, những cuốn sách về Duyên khởi 
cũng photo, Vị diệu pháp sơ trung cao, những cuôn về Lộ tâm rất dày, cũng 
photo. Tôi muốn nói là sách ở Miễn Điện là một rừng. Tiếng Miến Điện mà biết 
nói biết nghe được thì tốt, nhưng đọc hiểu được thì tiếp cận được một rừng kinh 
điển. Sẵn đây tôi nói luôn, ở đâu ra, kinh gì nhiều dữ vậy? 


Ở bên đó có quá nhiều vị thạc đức, thạc học tính thông Tam tạng và Chú giải, họ 
đúc kết những cái biết về Tam tạng làm nên tảng và đưa ra những nhận xét riêng 
tư về những vấn đề bị bỏ ngỏ trong kinh điển truyền thống, cứ mỗi lần họ đưa ra 
vài nhận xét riêng tư như vậy ta có ngay một cuốn sách. Lịch sử PG Miễn Điện 
có không dưới hai nghìn năm, các vị tưởng tượng xem sách vở của họ nhiều đến 
mức nào. Thí dụ ngài Ledi Sayadaw từng có một tiểu luận '(Paramidipam) rất đầy 
đủ về Bồ Tát Đạo theo tỉnh thần Nam Tông. Đây là một vẫn đề bị bỏ ngõ, nếu ai 
đọc kinh tạng Nam Truyền sẽ thấy ra một chuyện, chữ “Bodhisatta' (Bồ tát) 
'parami' (Ba-la-mật) đều rất hiếm khi xuất hiện và chỉ thấy nhắc đến trong bộ 


330 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


phận non trẻ nhất của Tiểu Bộ Kinh. Cuốn Uttamapurisa đipanT: manual on the 
øreatest of mankind thì dày hơn tiểu luận kia, xin vào trang namftong.org xem về 
ngài Ledi Sayadaw ở phân tiểu sử danh tăng Phật Giáo do TT Toại Khanh biên 
soạn. Tôi không quảng cáo về tôi nhưng đến bây giờ tôi chỉ thấy chỉ mỗi trang 
namtong.org có phần tiêu sử đầy đủ nhất về ngài Ledi Sayadaw, cũng như cho 
đến hôm nay tôi chưa từng thấy một tiêu sử nào trên Internet kể cả tiếng Anh kể 
về đời của Tô Mạn Thù đầy đủ hơn bản tiêu sử Tô Mạn Thù của tôi. Nói vậy 
không có nghĩa là tôi giỏi mà vì tôi đúc kết nhiều bài và gom thành một bài khá 
dài. Có những sự thật dù gạt nước mắt mà nói cũng phải nói, đừng nghĩ người ta 
nói ra là người ta khoe, chuyện đó có gì đâu mà khoe. Kinh sách Miến Điện thì 
nhiều vô kê nhưng đặc biệt người ta không viết loạn quan loạn quân như mình, 
mình thích viết gì thì viết, không cần Tam Tạng hay Chú giải gì hết, thích thì cứ 
viết, ai đọc chết ráng chịu, không có hội đồng kiểm duyệt. VN lầu lâu xuất hiện 
những trường hợp như thầy Thông Lạc hay có những vị như thầy Chơn Quang, 
Phước Tiến chăng hạn, phủ nhận một số kinh của Bắc Tông như Kinh Dược Sư, 
Kinh Địa Tạng, coI nhẹ vấn đề cầu an cầu siêu v.v..., PGVN thì cũng có giáo hội 
nhưng những hiện tượng bộc phát thì không kềm chế được. Trong khi đó theo tôi 
biết PG Thái Lan PG Miền Điện thì không, táng m đông trùng điệp nhưng những 
công trình viết lách biên soạn đều có cặp mắt săm soi rất kỹ của giới học thuật 
chuyên môn nên không có loạn quân loạn tướng như mình. 


Cho dù chúng ta giỏi cách mây đi nữa, hãy thử tưởng tượng thì trước sau gì 
chúng ta cũng chết, ngoài nghĩa trang có biết bao nhiêu người giỏi hơn chúng ta 
gấp triệu lần. Giỏi cho lắm cũng chết. Thứ đến là cái biết của nhân loại thời này 
sẽ trở thành cô lồ sĩ so với cái biết của nhân loại thời đại khác. Trong vũ trụ bao 
la này, điều chúng ta biết so với điều không biết còn nhỏ hơn hạt cát so với sa 
mạc vì hạt cát hữu hạn, sa mạc rộng cách mây cũng hữu hạn, người ta còn tính ra 
diện tích sa mạc, hữu hạn trên hữu hạn, tử và mẫu số đều là hữu hạn. Điều mình 
không biết thì vô hạn, vô lượng, chúng ta lẫy gì để tự đắc tự kiêu tự đại về cái biết 
của mình. Cái biết của mình thời đại này hoàn toàn là trò cười cho cái thời đại 
khác. Hôm nay mình coi mấy chiếc máy bay, chiếc tàu của đầu thế kỷ 20, mình 
không tưởng tượng hồi đó nó tệ vậy, trong khi thời đó nó là đỉnh cao văn minh. 
Nói về đạo, cho dù chúng ta có tỉnh thông kinh điển cách mấy phải nhớ giùm hai 
VIỆC: 


-Nếu Thế Tôn còn sống, Tam tạng không dừng lại ở đây. Tất cả những gì chúng 
ta học là những cách Đức Phật diễn đạt vê con đường giải thoát chứ không phải 
môi bài kinh là một chân lý tuyệt đôi. Tùy nhân duyên môi người mà Đức Phật 


331 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


đem tỉnh thần Tứ đề diễn dịch theo cách khác nhau. Nếu Thế Tôn còn tại thế hôm 
nay thì Ngài có tám trăm năm chục triệu bài kinh rồi. Đừng dại khờ đến mức tự 
kiêu về kiến thức Phật pháp, vì Phật pháp là những viên thuốc trị bệnh, phàm phu 
là người bị bệnh, không có người nào đầu óc tỉnh táo mà đi khoe nhà mình nhiều 
thuốc lắm, mình uống nhiều thuốc lắm. 


-Điểm độc đáo của PG là chỗ này: Ở ngoài đời một cậu bé học tiêu học kiêu ngạo 
cách mấy, miễn học giỏi thì vẫn đậu trung học, một thanh niên, đậu trung học, 
kiêu ngạo cách mây, miễn học giỏi thì vẫn có thê lên đại học. Một người lên đại 
học dầu kiêu căng cách mấy vẫn có thê lẫy bằng MA, BA, miễn là giỏi. Nhưng 
trong Phật pháp không như vậy, khi anh đã có lòng kiêu ngạo thì toàn bộ những 
cái anh học chỉ năm lại ở mức độ trí văn mà thôi, vì một người trí tư ngon lành thì 
họ không tìm ra lý do nào đề tự hào tự kiêu tự mãn hết. Vì vậy cho mình giỏi là 
một hành động biến mình mãi mãi nằm ở mức trí văn, chỉ có người có trí tư là 
người biết vượt thoát khỏi cái học của mình rồi đi vào cái suy tư sâu sắc, rồi từ đó 
mới có thê hy vọng lên đến trí tu, có nghĩa là cái biết thông qua thực chứng trải 
nghiệm. Ngoài đời mình có kiêu ngạo cách mây miễn là giỏi thì học vị nào mình 
cũng có thể đạt tới, trong đạo thì không vậy, khi anh thấy anh hay anh giỏi là chết 
rồi. Anh thấy anh giữ giới quá trong sạch, anh thấy thiền Chỉ thiền Quán - đặc 
biệt là thiền Quán - của anh quá hay, quá ngon lành thì lúc đó là anh đang tụt 
không thắng. 


ANANDA (AÄnandasutta) 


Theo Chú giải, “äyasmã anando mahãpuñño sambhãvito” ngài Ananda là bậc đại 
phước, “tam raJarajamahamatfädayo nimantefvä antonivesane nisidäpenti”, ngài 
được rất nhiều lời mời từ những đại gia cư sĩ, đại gia quí tộc gồm vua chúa, đại 
thần mời mọc đến tư gia, tư đinh, hoàng cung để cúng dường, 
“Sabbalankarapatimanditäp! 1tthiyo”, ở đó có tới cả tỉ g1ai nhân tú lệ túc trực. Đời 
xưa người ta có tiền thì thiếu gì người hầu. Bây giờ tôi có tám tỉ đô la, thì trong 
nhà cũng chỉ có bà xã tôi, nói bà xã tôi thì quí vị hình dung mặt mũi bả chỉ đỡ 
hơn tôi một chút thôi, ngày xưa mà có tiền thì muốn mua bao nhiêu giai nhân nô 
lệ, muốn mua bao nhiêu giai nhân tú lệ cũng được hết. Ngày nay có tiền thì mở 
tiệc tùng mời diễn viên ca sĩ về đề họ làm cho bữa tiệc nhà mình thêm màu sắc 
rồi phong bì bao thơ cho họ mệt muốn chết luôn. Ngày xưa nhà giàu thì thiếu gì 
người. Như trong sách kể, ông Tô Đông Pha có lần bị biếm chức về vùng đất xa, 
người bạn tới tiễn, tặng ông một con ngựa quí, nói rằng: bạn bè thân thiết không 
có gì tặng ông, tôi nghĩ ông cần một con ngựa tốt. Tô Đông Pha nói: Ngài có lòng 


332 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


nghĩ đến tôi, tôi đi xa không có gì tặng ngài, ngài tặng tôi một món quà cho người 
đi, tôi xin tặng ngài món quà cho người ở lại vậy. Thế là Tô Đông Pha đem cô 
hầu đẹp lắm tặng lại cho ông quan kia. Cô này tủi thân: Thì ra trong mắt ngài, 
một đại gia, một thi hào một văn hào, tưởng đâu ngài có cái nhìn khác người ta, ai 
ngờ ngài coi con như một món hàng hóa đôi ngang với con ngựa. Nói xong vì 
đau lòng quá cô đập đầu chết. Chuyện này không biết có hay không, nhưng cho 
mình biết răng ngày xưa phũ phàng như vậy đó trong giới nhà giàu. Trong kinh 
nói ngài Vangrsa lúc đó mới là vị tân thọ tỷ kheo, mà đi chung với vị trưởng lão 
vào nơi có nhiều giai nhân như vậy, ngay lúc đó ngài kịp thời nhận ra nên ngài 
mới phát lộ (transparency, minh bạch, bạch hóa). Chữ “phát lộ” này rất hay. Một 
bệnh nhân muốn hết bệnh thì chuyện đầu tiên phải đi đến bác sĩ, giao hết cho bác 
sĩ muốn khám, nội soi, siêu âm.. .thử hết tất cả các xét nghiệm cận lâm sàng miễn 
sao họ lục lọi mọi ngóc ngách trong cơ thể mình đề biết vẫn đề gì đang Xảy ra 
cho mình. Trong nhà mình càng nhiều những chỗ tối thì gián, chuột, kiến, mối 
tha hồ hoành hành. Trong một đất nước cũng vậy, có quá nhiều vùng cấm thì vẫn 
đề của đất nước đó sẽ rất là nhiều. Một đất nước được xem là tiến bộ văn minh thì 
không có góc khuất nào mả cơ quan điều tra và cơ quan truyền thông không có 
thể chạm tới. .Những quốc gia có vần đề là những quốc gia mà cơ quan điều tra và 
cơ quan truyền thông là cánh tay nối dài của chính phủ trung ương nên có cả tỉ 
vùng cắm mà cơ quan điều tra và cơ quan truyền thông không chạm tới được. 
Trong khi đó, theo tinh thần PG thì tất cả mọi sự ở đời chỉ có thê được giải quyết 
theo con đường duy nhất đó là minh bạch hóa, phơi bày, phát lộ. Trong Luật nói 
tỷ kheo mỗi nửa tháng gặp nhau để có bao nhiêu lỗi đem nói ra cho hết, mình tự 
thấy thì trình với Tăng để sám hối, mình không thấy thì xin huynh đệ thầy tô nhắc 
nhở giùm, moi ra cho mình biết. Đó được gọi là lễ phát lộ. Đúng ra chữ này là 
dịch ý chớ không phải dịch nghĩa, chữ ˆuposatha” học hôm qua là “trưởng tịnh" 
nhưng Tàu họ cũng có công khi nghĩ ra chữ “phát lộ (patidesana) không phải từ 
chữ “uposatha°như nhiều vị hiểu lầm. Chư tăng tỷ kheo sau ngày nhập hạ, có cái 
ngày gọi là 'paväranä" (requirement, request, yêu cầu, đề nghị, tự tứ). “Xin bạch 
với chư tăng, trong ba tháng an cư vừa qua nêu các vị thấy tôi có lỗi lầm øÌ xin 
nói cho tôi biết, tôi sẽ lập tức sám hối ngay bây giờ và tại đây”; còn mỗi nửa 
tháng thì gọi là “uposatha°, nhưng việc phát lồ thì gọi là patidesana,nói ra hết 
những điều về mình. Bài kinh này sâu ở chỗ nói lên tỉnh thần quan trọng của Phật 
pháp là muốn được giải quyết rốt ráo thì tất cả các vấn đẻ cần phải bạch hóa, kể 
cả vấn đề của bản thân mình. Tiếc là cho đến nay chúng ta chưa có một đạo tràng 
như vậy cho tăng ni cư sĩ nói chung, mọi người ở đó hoàn toàn thử sống một 
tháng hay ba tháng trong tính thần tự giác, nếu mình có suy nghĩ không hay gì về 


333 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


đối phương thì dám tới nói thắng: Thưa cô, thưa chị, thưa anh hôm qua tôi thấy 
cô đóng cửa hơi mạnh tay, tôi nghĩ là một động tác nhắm đến tôi, nhưng về thì 
nghĩ không phải, tôi xin lỗi là tôi có suy nghĩ như vậy v.v... Nếu thử được như 
vậy hay lắm, chỉ có những con người toàn tâm toàn ý mới vào đạo tràng như vậy 
được. Theo tôi biết là trong số những người tôi quen có không dưới hai mươi 
nØƯỜi điều kiện tâm lý đủ trung thực và minh bạch để có mặt trong một đạo tràng 
như vậy. 


Ngài Änanda xác nhận thế này: Ngài Änanda xác nhận thế này: “Chính vì điên 
đảo tưởng, Tâm Ông bị thiêu đốt, Hãy từ bỏ tịnh tướng, Hệ lụy đến tham dục, 
Nhìn các hành vô thường, Khổ đau, không phải ngã, Dập tắt đại tham dục, Chớ 
để bị cháy dài; Hãy tu tâm bắt tịnh, Nhứt tâm, khéo định tĩnh...”. ““Tu tâm bất 
tịnh” là tu bất tịnh quán. 


Điên đảo tưởng 


“Viparita” = “Vipallasa": điên đảo tưởng. Hai chữ này vô cùng quan trọng bởi vì 
nay mai gì đi tu thiền, đọc sách thiền hay đọc sách A-tỳ-đàm chăng hạn như bộ 
Patisambhidamagga (Vô Ngại Giải Đạo) Tam Tạng cuốn 31, trong đó chữ 
“Vipallasa này được nhắc tới nhắc lui cả tỉ lần. này được nhắc tới nhắc lui cả tỉ 
lần. Điên đảo tưởng là trong những cái vô thường thì nghĩ là thường, trong cái 
đau khổ thì thấy nó là lạc, trong cái vô ngã thì thây có cái tôi, trong cái bất mỹ bất 
tịnh thì thấy có thiện có mỹ, còn gọi là điên đảo kiến. Sẵn đây nói luôn, bản dịch 
của ông Nguyễn Văn Ngân có nhiều vận đề vì người dịch có vẻ như chưa từng 
đọc qua Kinh Tạng, thiếu dụng ngữ trầm trọng. Vì quá sức kẹt, không có bản 
dịch nảo nên tôi mới đề nghị quí vị tìm đọc bản của ông. Nếu tôi không lầm thì 
cho đến hôm nay ở VN có khoảng 4 cuốn dịch hoặc soạn của bản này: 


- Bản dịch của TT Pháp Chất chùa Nguyên Thủy, Cát Lái 
- Bản dịch thứ hai là của Nguyễn Văn Ngân, 
- Bản thứ ba là hình như của TT Thiện Minh chùa Bửu Quang; 


- Bản thứ tư là Bản Toản Yếu của Sư Trưởng, TT Thích Hoằng Pháp. Trong chỗ 
nhận xét của tôi thì bản Toản Yếu này là bản đáng đọc nhất, bà con có thể liên lạc 
trực tiếp với TT ở chùa Bửu Đức Biên Hòa hoặc Sư Pháp Nhiên chùa Siêu Lý 
Sài Gòn đề có được bản này mà tôi cho rằng rất đầy đủ. Nếu ai trong nước làm 
được điều này thì công đức vô lượng: là bản thân mình đánh máy hoặc thuê ai đó 


334 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


đánh máy rồi thì phát hành trong dạng sách in hoặc ebook, hoặc đưa lên trang 
web nào đó, bản đó rất đáng đọc. Trong đó có nói về điên đảo tưởng, thường lạc 
ngã tịnh, quán vô thường, quán khổ và quán vô ngã, đặc biệt là bất tịnh quán. Bộ 
Patisambhidamagga này có bản Päli trong đó nữa chứ không phải do sư, thầy nào 
đó sáng tác, trong kinh nói là của ngài Xá Lợi Phất. Ngài Änanda nói ngài 
Vangrsa: Chính vì điên đảo tưởng chấp vào thường lạc ngã tịnh nên tâm của hiền 
giả bị đốt nóng. Vì vậy hiền giả phải tu tập Tam tướng quán vô thường, vô ngã và 
đặc biệt là bất tịnh quán nhờ vậy hiền giả mới được an lạc. 


Thêm chuyện quan trọng nữa ở đây đó là chữ “manabhisamaya", ngài Minh Châu 
dịch là “quán sâu kiêu mạn” trong khi “abhisamaya”có nghĩa là “liễu trí, “thấu 
suốt”, 'chứng ngộ”. Không đọc kinh tạng, không học A-tỳ-đàm thì chữ ngã mạn 
(mãna) thường được hiểu một cách hẹp và cạn. 


Ngài Ananda dạy ngài VangTsa hãy nhớ lìa bỏ điên đảo tưởng, hãy quán vô 
thường và đặc biệt là hãy tu thân hành niệm (kayagatasatI) xem thêm trong kinh 
Thân Hành Niệm số 1 19 Trung Bộ Kinh để hiểu thêm. Nói chung, Thân Hành 
Niệm có nội dung của thân quán niệm xứ. 


Chúng ta nhớ một chuyện rất là xúc động, sau khi Thế Tôn đã niết-bàn rồi, ngài 
Xá Lợi Phát và Mục Kiền Liên cũng không còn nữa, ngài Änanda nói rằng: Bậc 
đạo sư nay đã không còn nữa, các huynh đệ tôn túc khả kính đáng mến cũng 
không còn nữa, ngày nay bạn bè còn lại của ta chỉ có Thân hành niệm mà thôi. 
Các vị hỏi tôi ở đâu có câu này, xin thưa đó là Trưởng Lão Tăng Kệ, kiếm mục 
về cuộc đời của ngài Änanda. Quí vị sẽ hỏi sao ngài Ananda đã đắc A-la-hán rồi 
còn Thân hành niệm? 


Người cầu đạo giải thoát an trú ở trong Tứ Niệm Xứ nói chung hoặc trong thân 
hành niệm nói riêng, nhưng khi đắc rồi họ cũng an trú trong bao nhiêu đó thôi, vì 
bản chất thế giới là trong bốn niệm xứ. Thánh nhân luôn luôn sống trong sự thấu 
suốt thế giới, cũng có nghĩa rằng họ đang sống trong sự tỉnh thức về bản chất của 
thế giới, mà sự tỉnh thức về bản chất của thê giới chính là niệm xứ vậy. Một 
người chưa đặc A-la-hán thì cũng phải nhờ pháp môn Tứ Niệm Xứ, mà đắc rồi 
thì nội tâm suốt ngày cũng sống trong Tứ Niệm Xứ. Đi đứng nằm ngồi, thân thọ 
tâm pháp, vô thường, khổ, vô ngã biết rõ, suốt ngày có bao nhiêu đó thôi. Còn là 
phàm thì lây bốn niệm xứ làm đường đi, chứng thánh rồi thì lẫy đó làm pháp an 
trú, làm cảnh giới lai văng. 


KHÉO NÓI (Subhãsitasutta) 


335 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Bài kinh này mà nói tới nơi tới chốn thì tám tiếng đồng hồ. Nếu nói ngắn gọn thì 
ba giây thôi. Thôi bây giờ nói ba giây đi. “Subhasitaˆ nghĩa là “thiện thuyêt”, 
“thiện ngôn. 


Mới đọc qua thì thấy không có gì hết, nhưng bài kinh này sâu vô cùng, sâu hơn 
biển. Con người của anh như thế nào thì anh mới có thê phát biểu được như vậy. 
Nghe như vậy tôi biết nhiều người khó chịu. Nói như vậy không phải pháp sư là 
người tu hành ngon lành. Chưa chắc, bởi vì các lẽ: 1. Họ nói theo kinh hay nói 
theo những gì họ chứng ngộ. 2. Ngoài giờ nói ra thì tinh thần của họ có những gì. 
Tôi nói như vậy rào trước để thấy rằng tôi không hề có ý nói rằng tôi tu hành 
ngon lành, tôi đang nói qua ý khác: thế nào một người thiện ngôn theo lời Đức 
Phật dạy. 


Thiện ngữ 
1. Thiện thuyết (Subhãsita) 


Chỉ có người lành mới có tâm lành đề nói lời lành. Vì vậy nói đời tu là để trau dồi 
lời lành thì cũng không saI. 


Hiểu chánh ngữ là một trong Bát Chánh Đạo thì nghèo quá. Chánh ngữ, nói đơn 
giản là có ý tránh xa 4 ác ngữ. Định nghĩa sâu rộng hơn thì chánh ngữ là lời nói 
nào có nội dung dẫn đến 10 chánh: chánh kiến .... chánh định, chánh trí, chánh 
giải thoát. 


Minh thường nghe định nghĩa “chánh ngữ nghĩa là không nói lời ác”. Sai. Một 
đứa bé còn bú bình thì đâu biết nói dối, đâu biết nói lời đâm thọc, nói lời thô ngữ. 
Minh thường nghe định nghĩa “chánh ngữ nghĩa là không nói lời ác”. Sai. Một 
đứa bé còn bú bình thì đâu biết nói dối, đâu biết nói lời đâm thọc, nói lời thô ngữ. 
Không phạm giới chưa hắn là giữ giới mà g1ữ giới là có ý không phạm giới trong 
hoàn cảnh lẽ ra là phạm giới. Ví dụ buổi chiều đói quá mà mình bát quan trai 
mình không ăn, đó mới gọi là giữ giới. Còn ăn no lúc 12 giờ rồi, đến 12h 45 mình 
không nhét nồi vào bụng nên không ăn thì không phải là giữ giới. Đàn ông con 
trai, người ta đưa phấn son mình nói bát quan mình không xài là sai, vì không bát 
quan mình cũng đâu có đụng tới mây thứ đó. Không nói 4 lời ác chưa chắc là 
chánh ngữ mà chánh ngữ là sự cô ý không nói 4 lời ác. 


Không nói bôn lời ác gôm: không nói dôi, không nói độc ác, không nói đâm thọc, 
không nói phiêm luận. Không phiêm luận nghĩa là nội dung nói không tào lao, 


336 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


không năm ngoài lý tưởng giải thoát. Có ý nói lời có nội dung giải thoát mới gọi 
là Không phiếm luận nghĩa là nội dung nói không tảo lao, không nằm ngoài lý 
tưởng giải thoát. Cố ý nói lời có nội dung giải thoát mới gọi là lìa phiếm luận chứ 
không phải trùm mền ngủ thì gọi là không phiếm luận. Có khả năng phát biểu 
bằng từ tâm thì mới gọi là chứ không phải trùm mền ngủ thì gọi là không phiếm 
luận. Có khả năng phát biểu bằng từ tâm thì mới gọi là lìa ác ngữ, thô ngữ. Thấy 
lỗi trong dối trá, thấy trân quý sự thật trong lời nói thì mới gọi là . Thấy lỗi trong 
dối trá, thấy trân quý sự thật trong lời nói thì mới gọi là lìa vọng ngữ. “Không 
nói” là chưa đủ. . “Không nói” là chưa đủ. Anh phải là người lành mới có đủ tâm 
lành đề nói lời lành, còn nói rằng anh không nói gì hết mà gọi là chánh ngữ là sai. 
Tịnh khẩu theo lời Phật không có nghĩa là hạnh tu nghêu sò ốc hến mà là bốn 
nguyên tắc trên. Thu thúc nhãn căn không có nghĩa là dùng vải đen bịt mắt như 
kiểu tử tù. Nếu nói tịnh khẩu là im lặng không nói gì hết thì người câm, con nít 
chưa biết nói là tịnh khẩu và tử tù dùng vải đen bịt mắt là thu thúc nhãn căn hay 
sao. Thu thúc nhãn căn không có nghĩa là phá hủy nhãn cầu, thu thúc nhĩ căn 
không có nghĩa là phá hủy thần kinh thính giác, thu thúc tỷ căn không có nghĩa là 
phá hủy thần kinh khứu giác, thu thúc thiệt căn không có nghĩa là phá hủy thần 
kinh vị giác, thu thúc thân căn không có nghĩa là biến mình thành bán thân bất 
toại không cảm xúc, thu thúc ý căn không có nghĩa là uống thuốc ngủ để ngủ say 
cho khỏi suy nghĩ. còn nói rằng anh không nói gì hết mà gọi là chánh ngữ là sai. 
Tịnh khâu theo lời Phật không có nghĩa là hạnh tu nghêu sò ốc hến mà là bốn 
nguyên tắc trên. Thu thúc nhãn căn không có nghĩa là dùng vải đen bịt mắt như 
kiểu tử tù. Nếu nói tịnh khẩu là im lặng không nói gì hết thì người câm, con nít 
chưa biết nói là tịnh khẩu và tử tù dùng vải đen bịt mắt là thu thúc nhãn căn hay 
sao. Thu thúc nhãn căn không có nghĩa là phá hủy nhãn cầu, thu thúc nhĩ căn 
không có nghĩa là phá hủy thần kinh thính giác, thu thúc tỷ căn không có nghĩa là 
phá hủy thần kinh khứu giác, thu thúc thiệt căn không có nghĩa là phá hủy thần 
kinh vị giác, thu thúc thân căn không có nghĩa là biến mình thành bán thân bất 
toại không cảm xúc, thu thúc ý căn không có nghĩa là uống thuốc ngủ để ngủ say 
cho khỏi suy nghĩ. Có ý lìa xa điều xấu mới gọi là thu thúc, mới gọi là tu tập. 
Không phạm giới chưa chắc là giữ giới, nhiều vị nghĩ rằng không giữ tiền là hay, 
xin nói rõ: cần thận chỗ đó, bởi vì tôi biết bên Thái Lan có nhiều vị có đệ tử “hầu 
cận” (bên Miền Điện gọi là kappiya), đi đâu người ta cúng đường thì chỉ tay qua 
người kế bên, thế là Phật tử đem bao thơ đó nhét vào ông sư hay cư sĩ hầu cận 
bên cạnh, còn mình thì tự cho là mình là nguời không giữ tiền, rồi khi về hỏi hồi 
nãy người ta cúng bao nhiêu, cái đó không tốt; hoặc quan tâm sao cái thằng giữ 
tiền dạo này nó xài hay nhiều, ở đâu nó có vậy ta; vụ này không được. Tôi kế nhỏ 


33/7 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


nhỏ chuyện này, tôi vào trong thiền viện Cheithya Mahasi ở Yangon tôi gặp vị 
phiên dịch cho thiền sư, tôi nhớ tôi có cúng bao thơ cho ngài, ngài nói ngài không 
được phép touch (chạm) vào đồng tiền, ngài kêu tôi đặt lên trên bàn thờ, trên đó 
có cái đĩa có nhiều bao thơ trên đó; sau đó ngài đứng dậy mở tháp thờ xá lợi cho 
tôi coi, ngài khoe ở đây có thờ xá lợi, để tiền trong dĩa này thì không tốt. Tôi hơi 
thất vọng là vì sao ngài làm hai động tác, luật không cho tỷ kheo giữ tiền là vì 
Đức Phật thấy tài sản tư hữu tuyệt đối là không nên, tỷ kheo giữ tiền ít được thì sẽ 
giữ tiền nhiều, giữ tiền nhiều thì sẽ nghĩ đến chuyện sở hữu tải sản lớn. Việc giữ 
tài sản sẽ nảy sinh ra hai nhu cầu: kiếm tìm và bảo trì. Một tỷ kheo mà có nhu cầu 
kiếm tìm và bảo trì vật chất thì tàn đời rồi, bỏ nhà nhỏ đi tìm nhà lớn thôi. Đó 
chính là vì sao Đức Phật không cho giữ tiền, nêu cầu đạo giải thoát thì không có 
lý do gì đi kiếm tiền hết. Nói như vậy không có nghĩa là tôi chê tiền nghen. Khi 
giữ giới không cầm tiền bạc thì phải hiểu lý do tại sao, tôi nghĩ không lẽ vị này 
dốt nhưng giữ giới theo kiểu vui vui chủ trương là không có chạm, anh đưa tôi thì 
anh cứ đề trên tủ thờ của tôi đi, chắc vị này có vấn đê, tôi không tin vị này hiểu 
sai giới không g1ữ tiên nhưng cách giữ giới này chưa rốt ráo lắm. VN mình có 
cách nói này vui, muốn nói xấu ai thì thường bắt đầu câu: “Tôi nói không phải 
nói xâu” nhưng khi mình biết thằng Tèo mà nó bắt đầu nói câu đó thì nó sẽ chửi 
thằng Tý không còn nước non gì, hoặc là, “Tôi nói nào ngay, cái gì có thì nói, cái 
nào phải thì thôi...”, họ mà “đề pa” bằng câu này thì sau đó là một loạt chửi 
người ta ở phía sau. Người Việt mình còn một chiêu nữa cũng độc không kém: 
“Tôi nói xin đừng có buồn nghen...” là mình biết nghe xong là phải buồn. Rào 
trước cho yên tâm đề tha hồ nói. Những trường hợp đó không được gọi là thiện 
ngữ. Theo Chú giải: 


“Pisunadosarahita': lìa bỏ tất cả những vấn đề đi ra từ lời đâm thọc.Tôi cô ý dịch 
rất dài là tại vì không thể gọn hơn được. Có nghĩa là nhiều khi không hắn là lời 
đâm thọc nhưng kiểu nói gần như là đầm thọc, có nội dung của đâm thọc, phải lìa 
bỏ luôn. Ví dụ người ta hỏi chuyện đó có hay không, nếu nói cho người ta tan 
nhà nát cửa thì mình cũng ngại, nhưng mình cũng lòng vòng sao đó mục đích cho 
tanh bành té bẹ ra. Đó cũng gọi là đâm thọc, dầu không nói nhưng nói gián tiếp 
cũng gọi là đầm thọc. 


Samphappaläpadosarahita: : lìa bỏ những vấn đề đi ra từ phiếm luận. 
Pharusälikarahita: : lìa bỏ lời ác ngữ, nói bằng sân tâm hay hại tâm 


2. Nói thuận pháp (dhammamyeva bhãsati): nói theo tinh thần chánh pháp. 


338 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


3. Nói lời ái ngữ bằng từ tâm ( piyamyeva bhãsati) 
4. Nói lời chân thật vì yêu sự thật, ghét sự dối trá (saccamyeva bhãsatI) 


Chỉ có người yêu sự thật, ghét sự dối trá mới có thê nói được lời chân thật. Chứng 
thánh nhân là thấy được sự thật nên muốn thành thánh phải yêu sự thật, mặc dù 
sự thật trong Tứ đề không phải là sự thật trong đời sống. Sự thật trong đời sông, 
có nói có, không nói không, sự thật này không phải là sự thật lúc mình chứng ngộ 
nhưng có điểm giống nhau: nó là bản chất rốt ráo của vẫn đề. 


Vì còn có thương thích ghét sợ nên mới có bất mãn, không ưa người này người 
kia. Ai hiểu đạo thì biết rằng đời chỉ có 2 hạng người đáng thương và dễ thương 
thì làm sao có kẻ nào để ta nói lời ác. Thánh Gandhi có nói: “Hate the sin, but 
love the sinner”. Hãy ghét điều ác nhưng hãy thương lấy người ác. Dĩ nhiên, 
mình không phải là thánh Gandhi, mình làm câu này không nồi, nhưng phải nhìn 
nhận đây là câu nói rất tuyệt vời mà con người có, thể nghĩ ra. Hãy tưởng tượng 
nếu là người thân của mình mà họ đi Cướp của giết người hãm hiếp phụ nữ, con 
cái mình nghiện ngập chích hút, mình thây thương thấy tội nghiệp không, thương 
chứ. Chỉ vì kẻ thủ ác không phải là người thân của mình nên mình mới ghét chớ 
đúng ra chuyện trên đời theo cách nhìn của Đức Phật thì chỉ có hai hạng chúng 
sinh thôi: hạng đáng thương (người ác) và đễ thương (người thiện). Đề Bà Đạt 
Đa, Cinca là người đáng thương, ngài Ananda, Xá Lợi Phát, Mục Kiền Liên, Ca 
Diếp là người dễ thương. Có người Ngài nhìn bằng tâm bi, có người Ngài nhìn 
bằng tâm hỉ, có người Ngài nhìn bằng tâm từ. Người có từ tâm, họ nhìn người 
khổ đau hay ác độc bằng tâm bi mẫn, nhìn người hiền thiện hay hạnh phúc bằng 
tâm hỷ. Nhìn người ác biết họ đang gieo nhân khổ. Nhìn người khô biết họ đang 
hái quả ác. Nhìn người thiện biết họ đang gieo nhân vui. Nhìn người hạnh phúc 
biết họ đang hái quả lành. Hiểu được bài Kinh Thiện Thuyết từ những khía cạnh 
này mới thấy bài kinh này sâu. Xin hẹn ngày thứ Ba.#NhậtKýChépBăngKinh; 
#SưGiácNguyên; #Nh†Tường; #TươngUng2 


339 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Bài giảng ngày 1-10-2014 SARIPUTTA (XÁ-LỢI -PHÁT) 


Sáng nay mình học kinh Xá Lợi Phất, trong Chú giải kinh này không nói gì 
nhiều, bởi vì Phật tử nhìn bản tiếng Việt cũng thấy không có gì khó hiểu. Ngài Xá 
Lợi Phất thuyết pháp cho đại chúng nghe bằng một cách nói lưu loát rõ ràng và 
giọng nói dễ nghe minh bạch. Ngài Vangrsa tận tai nghe, tận mắt chứng kiến hình 
ảnh đó và ngài có lời tán thán. 


Thiện xảo đạo phi đạo 


Chữ đáng lưu ý: ˆ“magøamaggassa kovido', HT Minh Châu dịch là “thiện xảo đạo 
phi đạo ,đây là một vân đề lớn. Một người tu học, nếu quan tâm, chỉ riêng chữ 
này cũng đáng đề mình suy nghĩ. “Thiện xảo đạo phi đạo” là biết rõ cái gì nên và 
không nên, biết rõ cái gì đúng và sai, tùy theo trình độ của mỗi người mà thiện 
xảo này khác nhau. Ngày mình chưa biết Phật pháp, một là mình thích cái gì 
mình làm cái đó, thiện ác bất phân. Khá hơn một chút, tuy không biết Phật pháp 
nhưng mình cũng còn biết cái gì là đạo đức, cái gì là bất nhân bất nghĩa, cái gì là 
vi phạm pháp luật, xã hội lên án. Có lần tôi kể quí vị nghe câu chuyện khi tôi về 
thuyết. pháp ở Bến Tre, ngoài vườn chôm chôm, có ông cụ ngoài tám mươi tuổi 
nói thế này: Một đời của tôi làm lành lánh đữ, nên giờ tôi có đi cũng yên tâm tồi, 
ông bà giả để lại miếng đất, tôi chí thú làm ăn, lớn lên có vợ có con, làm tròn 
trách nhiệm người chồng người cha, láng giềng thì tôi cũng không có lỗi lầm với 
ai, không vi phạm pháp luật, giờ già ngồi nhớ lại cũng vui, một đời tôi không làm 
gì ác. Năm đó tôi còn trẻ nhưng tôi giựt mình, tôi biết hàng triệu người VN cũng 
nghĩ như ông, sống như vậy là quá ngon lành rồi. Tôi nói: Nếu ông ngôi nghĩ kỹ 
lại, cái mà ông nói là thiện chỉ là vân đề pháp luật và dư luận thôi, còn chuyện 
ông nói rằng ông là người tốt, thật ra ông chỉ tốt với cha mẹ, vợ con, gia đình thôi 
chớ có bao giờ ông có biết nghĩ tới người khác ngoài gia đình bé nhỏ của ông hay 
không. Chuyện đó là không có rồi đó, nói chỉ là tắm lòng của ông đối với loài 
chúng sinh không phải con người, đối với tiêu thú là ông càng không biết. Khi 
mình chưa biết đạo, chuyện phân biệt thiện ác, nên và không nên rất là hạn chế. 
Tới ngày mình biết đạo, mình vô chùa mình cúng chút ít, thỉnh thoảng có dịp thọ 
bát quan trai, thỉnh thoảng nghe pháp tụng kinh bố thí cúng dường phục vụ tăng 
ni chút ít việc nặng nhọc gì đó, mình nghĩ là đủ, nhưng chưa tới đâu hết, phiền 
não của mình là một núi, còn nỗ lực công đức của mình chỉ là lẫy cái móng tay 
khèu thôi, không thấm thía vào đâu hết. Vì vậy việc cho răng những công đức đó 
là đủ thì quá vội. Đạo phi đạo đặc biệt lắm, khi mình chưa biết đạo thì mình chỉ 
biết những øì liên hệ dư luận, pháp luật để mình tránh thôi, người khá hơn chút 


340 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


thì không làm øì để cắn rứt lương tâm. Tiêu chuẩn đạo đức ở mỗi người khác 
nhau, có việc A thấy được mà B thấy không được, ví dụ có người thấy chuyện 
đánh vợ mắng con là bình thường, còn có người thì thấy việc ra tay với đàn bà thì 
không nên, chỉ chút xíu vậy đã khác nhau rồi. Trong đạo cũng vậy, mình đi xuất 
Ø1a, CạO đầu đắp y, sau năm hạ mười hạ mình thành đại đức, thượng tọa, hòa 
thượng rồi từ từ mình có chùa, có năm ba chục Phật tử, mỗi nửa tháng có buổi 
giảng cho Phật tử đến cúng dường rồi ai chết mình đi làm đám cầu siêu, ai bị 
bịnh, tân gia đầu năm đầu tháng mình cầu an, ai tới chùa mình biết cái gì nói cái 
đó, cứ tiếp tục như vậy thì năm chục năm ba chục năm cũng là tu thôi, nhưng thật 
ra chưa tới đâu hết, còn phải có trách nhiệm với pháp học pháp hành nữa, biết 
năm ba điều luật để giữ mình cũng chưa đủ, còn phải biết luật để giải quyết 
những vấn đề của tăng sự, giáo hội nữa. Như vậy cũng chưa đủ, bản thân còn 
phải biết căn bản về giáo lý, duyên sinh duyên hệ. Còn pháp hành nữa, phải biết 
kiến thức căn bản về Tứ Niệm Xứ, thiền Chỉ thiền Quán, chớ còn nghĩ là mình 
chẳng làm gì phạm giới thì được rồi, là chưa đủ. Có một ngàn lẻ một chuyện phải 
làm. Chỉ nói riêng chuyện hành giả được cảm giác hỷ lạc, thây lâng lâng nhẹ nhẹ 
mát lạnh thì nghĩ là đủ rồi, tự hào tự đắc cho mình đã chứng rôi cũng chưa được. 
Trong thiền quán có từ đặc biệt lắm, khi mình chưa biết đạo thì mình chỉ biết 
những gì liên hệ dư luận, pháp luật để mình tránh thôi, người khá hơn chút thì 
không làm gì để cắn rứt lương tâm. Tiêu chuẩn đạo đức ở mỗi người khác nhau, 
có việc À thấy được mà B thây không được, ví dụ có người thấy chuyện đánh vợ 
mắng con là bình thường, còn có người thì thấy việc ra tay với đàn bà thì không 
nên, chỉ chút xíu vậy đã khác nhau TỒI. Trong đạo cũng vậy, mình đi xuất Ø1a, CạO 
đầu đắp y, sau năm hạ mười hạ mình thành đại đức, thượng tọa, hòa thượng rồi từ 
từ mình có chùa, có năm ba chục Phật tử, mỗi nửa tháng có buổi giảng cho Phật 
tử đến cúng dường rồi ai chết mình đi làm đám cầu siêu, ai bị bịnh, tân gia đầu 
năm đầu tháng mình cầu an, ai tới chùa mình biết cái gì nói cái đó, cứ tiếp tục 
như vậy thì năm chục năm ba chục năm cũng là tu thôi, nhưng thật ra chưa tới 
đâu hết, còn phải có trách nhiệm với pháp học pháp hành nữa, biết năm ba điều 
luật để giữ mình cũng chưa đủ, còn phải biết luật để giải quyết những vẫn đề của 
tăng sự, giáo hội nữa. Như vậy cũng chưa đủ, bản thân còn phải biết căn bản về 
giáo lý, duyên sinh duyên hệ. Còn pháp hành nữa, phải biết kiến thức căn bản về 
Tứ Niệm Xứ, thiền Chỉ thiền Quán, chớ còn nghĩ là mình chắng làm gì phạm giới 
thì được rồi, là chưa đủ. Có một ngàn lẻ một chuyện phải làm. Chỉ nói riêng 
chuyện hành giả được cảm giác hỷ lạc, thấy Jâng lâng nhẹ nhẹ mát lạnh thì nghĩ 
là đủ rồi, tự hảo tự đắc cho mình đã chứng rôi cũng chưa được. Trong thiền quán 
có từ “đạo phi đạo tri kiến tịnh”nghĩa là nếu hành giả tu đúng pháp môn Tứ Niệm 


341 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Xứ, hành giả sẽ thành tựu nhiều pháp tánh rất là đặc biệt, ví dụ như thấy trí tuệ 
mình sáng ra, thấy đức tin Phật pháp mãnh liệt hơn, thấy sức tinh tắn mạnh mẽ 
hơn, thấy thân thê mình có những niềm an lạc mà trước đây chưa bao giờ có. 
Thậm chí có người cảm nhận như là ánh sáng hào quang từ cơ thê mình nữa. Tất 
cả những cái đó được xem là cạm bẫy của người tu (Tùy phiền não quán). Nếu 
lây riêng ra mà nói, tu hành mà huệ sáng Ta, SỨC tinh tấn mạnh ra, niềm tin thuần 
có vững vàng hơn thì đúng là tốt nhưng nếu mình bám vào đó và thấy mình đắc 
chứng gì đó thì đó là sai, vượt qua được cái này biết đó là đồ giả, là cõi tạm, quán 
trọ, biết như vậy là đạo phi đạo tri kiến tịnh. Chỉ riêng việc biết rõ cái gì nên cái 
gì không nên, cái gì tốt, cái gì xấu, chỉ riêng cái chữ này không thì nói không biết 
bao nhiêu phút rồi. Ngoài đời hiểu “đạo phi đạo”theo nghĩa khác, ngay cả những 
người đời với nhau đã chênh lệch, đã sai biệt nói chi là trên đường tu của tăng n1 
Phật tử, trong giới hành giả thiền Chỉ thiền Quán. Từng bước từng bước, miễn là 
còn phàm chưa là thánh thì chúng ta phải luôn luôn và liên tục phát hiện Ta cái gÌ 
cần phải vượt qua, cái gì cần phải sửa đôi, cái gì cần phải thêm, cái gì cần phải 
bớt. Đời tu hành nếu mà phải nói gọn thì có thể nhắc lại câu nói của ông Rodin: 
Tôi đem về một hòn đá, một khúc gỗ, bỏ đi những chỗ thừa, cái còn lại là tác 
phẩm điêu khắc. Bí quyết này nghe đơn giản nhưng rất là sâu. Thậm chí Nê 
Thẩm, một danh họa TQ đời nhà Tống, ông cũng có một nguyên tắc hội họa rất 
độc đáo, một trong những lời nhắc nhở của ông để lại cho người sau trong đó có 
câu như thế này: Khi bắt đầu vẽ vào bức tranh người ta chỉ quan tâm chỗ nào 
mình có thê đặt cây cọ vào, và khi ngắm tranh, người ta chỉ quan tâm chỗ nào 
được vẽ, chỗ nào có mực, nhưng như vậy chưa đủ, mình phải quan tâm chỗ trống 
còn lại của bức tranh nữa. Ví dụ như bây giờ mình vẽ một người ốm, nét mực của 
mình thay vì ở điểm A thì phải nằm ở điểm B thì người đó mới ôm được, chớ nét 
mực hơi mạnh tay một chút, hơi nhòe ra một chút, hơi rộng ra một chút thì người 
đó mập ra mất rồi đâu còn đẹp nữa. Muốn vẽ Quan Công, Trương Phi, Lý Quỳ 
thì bắt buộc chỗ râu phải đậm, mực nhiều hơn một chút thì mới ra hàm râu của 
họ, nghĩa là chăng những phải quan tâm đến chỗ đặt cọ vô mà còn quan tâm chỗ 
trông còn lại, cái chỗ trống đó mới cho phép mình liên tưởng cái nảy cái kia, một 
khoảng trời, một mặt hồ, mặt sông mặt biển. Khi vẽ bức tranh phải có cái nhìn 
toàn diện, chỗ này phải có mực, chỗ này không nên có mực.... Trong đường tu, 
thái độ đó gọi là đạo phi đạo, thiện xảo là chỗ đó. 

Quay lại ngài Xá Lợi Phất, dĩ nhiên đạo phi đạo của ngài Xá Lợi Phất sâu và rộng 
gấp triệu lần so với người khác. Lẽ ra chỗ đó người ta hỏi mình, mình chỉ nói tới 
đó thôi, mình biết tới đâu mình nói tới đó. Cái biết ngài Xá Lợi Phất rộng hơn 


342 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


mình nên ngài lựa chọn, cân nhắc nhiều hơn mình. Chỉ riêng chuyện nói ngài 
phải suy tính nói như thế nào đề cho người này hiểu nhanh hơn, đễ nhớ hơn. Nói 
như thế nào đề tất cả những vấn đề liên quan phải được trình bày rốt ráo không bị 
bỏ sót, người như vậy được gọi là thiện xảo trong đạo phi đạo, nghĩa là chỗ này 
nên nói, chỗ này nên nói nhưng không phải lúc này, không phải cho người này, 
không phải cho trường hợp này, không phải cho chỗ này, không phải cho hoàn 
cảnh này, không phải cho thời điểm này, ngay trong việc nên nói còn phải lựa 
chọn nói chi là những điều không nên nói ra. Đạo phi đạo thiện xảo là chỗ đó. 
Đạo phi đạo tối thiểu có ba bước: 


-Bước một: phân biệt tôt và xâu đê lánh ác chọn thiện. 
-Bước hai: khi giữ lại cái thiện rôi thì xem xét hoàn cảnh nào nên và không nên. 
-Bước ba: trau chuôt, trong những cái nên thì phân biệt cái nào tôt hơn. 


Nếu người tu chỉ hiểu sâu chữ đạo phi đạo này thì đã thành thánh rồi. Bài kinh 
này sâu từng chữ như vậy. Đạo ở đây là lý lẽ. Trong lĩnh vực này thì ngài Xá Lợi 
Phất dĩ nhiên không bằng Đức Phật, vì vậy trong việc độ sinh ngài Xá Lợi Phất 
vẫn còn có chỗ không chắc vì cái biết của ngài không được như cái biết của Đức 
Phật - bậc Toàn Giác. Khi người ta xuất gia, ngài Xá Lợi Phất biết tánh tình 
người ta như vậy phải nói cái này phải dạy cái này mới thích hợp với họ, thật ra 
có khi ngài thấy không tới. Trong kinh có kể trường hợp ngài Xá Lợi Phất dạy 
thiền cho đệ tử suốt ba tháng mà không thấy thành tựu chút xíu nào hết, ngài đem 
đệ tử đến trình Đức Phật và nói rằng: Con dạy cho người này ba tháng rồi, người 
này rõ ràng huệ căn cao, ngộ tánh khá, thông minh sắc sảo tinh ý nhanh nhạy, con 
đã dạy đề mục bất tịnh mà người này không thấm gì hết, chuyện này chưa từng 
xảy ra. Đức Phật bảo ngài Xá Lợi Phất đề đệ tử đó ở lại rồi chiều đến đưa về. 
Trong kinh có chỗ kê rộng có chỗ kê hẹp, có chỗ nói Đức Phật cho vị này một lá 
y mới rồi dắt đến nhà của một Phật tử đã thỉnh Đức Phật từ lâu lắm đến đó thọ 
trai, xong xuôi Ngài dắt vị nảy ra hồ sen của chùa Kỳ Viên, nơi đó có những đóa 
sen còn kín nụ, đang hàm tiếu hoặc đã mãn khai, và bảo ngồi ở đó ngắm cảnh. 
Các vị tưởng tượng có aI được như vậy không, đến viếng chùa mà vị trụ trì đối 
xử với mình được như vậy là đại phúc đại hạnh TỒI, huống chị đây là vị Chánh 
Đăng Chánh Giác, dắt cho đi ăn ở nhà đản tín đại gia, về rồi dắt ra hồ sen ngắm 
cảnh. Hôm nay các vị về Ân Độ, hồ sen đó dĩ nhiên không còn nữa. Từ trong 
hương thất, Đức Phật quan sát nội tâm vị tỷ kheo ngồi bên ngoài và biết vị này 
đang chú ý đến hoa sen, Ngài dùng thần thông làm cho đóa sen đó từ hàm tiếu 


343 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


đến đại đóa rồi cuối cùng rụng từng cánh chỉ còn gương sen, gương sen từ màu 
xanh lá cây nhạt chuyền sang đậm dần rồi từ từ úa vàng, khô dân lại quắt queo và 
gãy gục xuống hỗ. Tất cả quá trình đó diễn ra trong thời gian rất ngắn, làm cho 
tâm vị tỷ kheo này dao động thấy sự kỳ lạ và kinh cảm cái vô thường, vị này đã 
chứng quả A-la-hán. Buổi chiều hôm đó ngài Xá Lợi Phất đến Đức Phật bàn giao 
người học trò và nói rằng chuyện nên làm đã làm rồi. Ngài Xá Lợi Phất biết rằng, 
vị này vốn làm thợ bạc chỉ quen với những thứ đẹp đẽ tinh khiết, hưởng thụ ăn 
ngon mặc đẹp, tự hào về làn da, sức vóc của mình, ngài nghĩ vị này thích hợp với 
đề mục bắt tịnh đề bỏ đi những tham ái đó, nhưng ngài Xá Lợi Phất không nghĩ 
răng trong căn cơ vị này có chút vẫn đề. Sức nhớ của ngài Xá Lợi Phất có thê nhớ 
Vô SÔ kiếp của vị tỷ kheo này, nhưng ngài không đủ sức để biết trong những sự 
kiện diễn ra trong đời quá khứ của vị nảy, sự kiện nào để lại ấn tượng như thế nào 
trong con người này. Về mặt này ngài Xá Lợi Phất không bằng Đức Phật. Ví dụ, 
tôi biết rõ quí vị là một người đã từng đi tám chục quốc gia, tÔI biết rõ quí vị xuất 
thân giàu có, từng ăn bao nhiêu thức ăn trên các thành phó trên thế giới, đã ăn 
món øì của nước nào, khô nỗi, chiều nay các vỊ đến nhà tôi, dù cuộc đời các vị tôi 
rất là rành, nhưng nếu không phải là người chí thân làm sao tôi biết các vị thích 
món øì đề đãi chiều nay. Không phải tôi không biết cuộc đời các vị, tôi đã theo 
dõi các vị 40 năm nay rồi, các vị đi đâu làm gì với ai, ăn gì mặc gì, tôi nhớ hết, rõ 
hơn cả quí vị nữa, nhưng khổ một nỗi, nếu không thể là chỗ chí thân chí ái làm. 
sao tôi biết trong số hàng ngàn thức ăn quí vị đã ăn trong tám chục quốc gia mây 
chục năm qua, món nào là món ruột của quí vị. Ngài Xá Lợi Phất cũng vậy, sức 
nhớ sức hiểu của ngài là vô hạn, là đỉnh trong hàng Thanh văn, nhưng khổ nỗi, 
biết rõ đời người ta từng chỉ tiết nhưng để rút ra nhận xét cốt lõi thì khó lắm, nếu 
không phải là mẹ con vợ chồng bạn bè chí thân chí thiết. Sẵn đây tôi nói dư thêm 
một chuyện về sự khác biệt giữa ngài Xá Lợi Phất và Đức Phật. Đạo vi đạo nghĩa 
là bỏ ác tìm thiện, bước hai là trong cái thiện còn có cái nên và không nên, điểm 
này có sự khác biệt giữa A và B nên ngài Vangisa nhìn thấy ngài Xá Lợi Phất là 
con người xuất sắc. Chỗ đó gặp mình là mình không nói được như vậy nhưng 
con người nảy, trong hoàn cảnh đó, trong đề tài đó đã nói được như vậy, đã tránh 
được chỗ cần tránh, đã phô diễn hiển bày chỗ cần phô diễn hiển bày, cần nói sâu 
cần nói rộng. Chính vì vậy ngài đặc biệt hoan hỉ xin phép ngài Xá Lợi Phất cho 
ngài được phát biểu, tán thán Xá Lợi Phất băng câu kệ này. Bài kệ này sâu là sâu 
chỗ đó, ngài Vangsa thấy rõ ngài Xá Lợi Phát. Chú giải có nói thêm là âm thanh 
của ngài Xá Lợi Phất rất hay, rất đặc biệt. Thời gian tu tập Ba-la-mật của vị Độc 
Giác gấp đôi ngài Xá Lợi Phất, gấp đôi vị thượng thủ Chí thượng Thanh văn, tuy 
nhiên kiếp chót của vị Độc Giác thì có thể là một người nghèo khó thậm chí 


344 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


khuyết tật về cơ thể, khuyết tật chớ không phải tàn tật bẩm sinh. Ví dụ như bị tai 
nạn øì đó nên bị khuyết lõm các căn, hoặc có thể xuất thân nghèo khó nên có 
ngoại hình nhân dáng khó nhìn. Nhưng vị Chí thượng Thanh văn thì không như 
vậy, vì vị này là một phần tô điểm cho vị Chánh Đắng Giác nên duyên nghiệp tự 
nhiên mà hai vị này chỉ có hai chỗ xuất thân thôi (nói theo xã hội Ân Ðộ) đó là 
Bà-la-môn và Sát đề lị. Nghĩa là đại gia hoặc danh môn vọng tộc chớ không phải 
xuất thân tầm thường, và nhân dáng hai vị này cũng không phải tầm thường, phải 
hơn người, vì hai vị này là tô điểm cho vị Chánh Đăng Giác, là sứ giả, đại diện 
tiêu biểu hàng đầu cho vị Chánh Đăng Giác, cho nên có một số đặc điểm trong 
đời tư hai vị này hơi đặc biệt. Chú giải trong kinh Niệm Xứ có nói đường tiêu hóa 
của vị Phật Độc Giác và hai vị Chí thượng Thanh văn có những điểm giống nhau. 
Trong đường tiêu hóa của phàm phu mình có đàm mật máu tùm lum thứ nên 
mình đi bài tiết có mùi bất tịnh hơn là những vị Độc Giác và Chí thượng Thanh 
văn. Vị Chánh Đắng Giác thì khỏi nói rồi. Nói nôm na là trong ruột già của các vị 
ấy chỉ có mật, không có những dịch chất thừa thãi như người bình thường. Người 
thường trong ruột già có máu, có đàm, làm cho tanh, thối, nhưng vị chí thượng và 
Độc Giác không có, vì vậy cơ thể hai vị này không có mùi bất tịnh như những 
chúng sinh khác. Chuyện này hơi tôn giáo một chút người không phải là Phật tử 
nghe có thê khó chấp nhận, nhưng trong kinh nói không lẽ tôi bỏ bớt, mình ghi 
nhận vậy. Các vị hỏi tôi có tin không, tôi trả lời, tôi biết cái gì mà tin hay không, 
nhưng đối với tôi thì có một số chuyện nếu có thì không có gì lạ, bởi vì người ta 
tu nhiều quá mà. Đêm qua tôi đọc báo thấy Angelina Jolie tặng cho chồng, Brad 
Pitt, cái đồng hồ 3 triệu đô la. Cách đây mấy năm cũng trong sinh nhật Brad Pitt, 
Angelina Jolie suy nghĩ không biết tặng cái gì bèn mua đại miếng đất có cái thác 
nước đẹp lăm để tặng. Ngẫu nhiên tôi coi báo mà thấy chớ không phải tôi đam 
mê theo dõi gì vụ này, cách đây mấẫy năm cũng trong một dịp sinh nhật khác, 
Angelina Jolie cũng tặng cho Brad Pift chiếc mô tô 250 ngàn đô la. Tôi muốn nói 
øì qua chuyện đó? 


Kẻ ăn không hết mà người lần không ra, vì sao, cũng đêm hôm qua tôi đọc bài 
báo, có ba mẹ con nghèo đến mức cả ba ăn chung một gói mì tôm chia nhau, 
trong khi đó vợ tặng chồng món quả sinh nhật ba triệu đô la. Tôi cười một mình, 
nếu tôi được một nửa cái này thì tôi đã có một miếng đất tuyệt vời bên Miễn 
Điện. Tôi có một tỷ đô la tôi sẽ đem hết về Miễn Điện. Tôi không ham làm chủ 
nhưng tôi muốn có một chỗ cho người VN tại Miến Điện. Thái Lan thì tôi không 
nghĩ, Tích Lan thì người Việt mình không lui tới thường, Ân Độ thì nếu có tôi sẽ 
làm một cơ sở bên đó cho Phật tử tăng mi lui tới ở đó, nhưng đặc biệt là Miễn 


345 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Điện, nếu có tiền thì làm một chỗ cho Phật tử tăng ni VN lui tới, kiếm chỗ nào 
thiền viện tập trung nhiều nhất, làm một khu vườn có tường chung quanh, trong 
đó trồng cỏ Nhật, nhà lá thiệt gọn thiệt sạch, lỗi đi trải sỎI, môi sáng chiều tăng ni 
Phật tử qua bên thiền viện hành thiền với NgƯỜI fa, tối về chỗ mình sinh hoạt. 
Nhưng mà rồi thì sao, chuyện đó bây giờ vân chỉ là giấc mơ thôi, trong khi người 
ta lẫy ba triệu mua cái đồng hồ. Tôi muốn nói rằng, những người như ngài Xá 
Lợi Phất, cái phước của ngài giàu quá, trí tuệ của ngài cách mình xa lắm, còn như 
mình học trước quên sau, nói không hiểu, hiểu rồi không nhớ, nhớ rồi làm không 
nồi, còn ngài thì không như vậy. Mình không có dịp đề học chánh pháp, mà có 
dịp thì cũng không có hiểu, hiểu rồi cũng không nhớ bao nhiêu, nhớ rồi không 
hành được bao nhiêu, mà có hành thì kết quả cũng không bao nhiêu, mà kết quả 
thì cũng chưa đi được bao xa. Xong bài kinh Xá Lợi Phất, giờ qua bài kinh Tự 
Tứ. 


TỰ TỨ (Pavãranäsutta) 


“Pavärana': “tự tứ”, “yêu cầu”, “đề nghị” (require, asking). Mỗi mùa an cư sau khi 
kết thúc, chư tăng tỷ kheo tối thiểu là hai vị trở lên làm một tự tứ. Vị này nói vị 
kia: Trong ba tháng qua tôi có nói gì làm gì sư thấy không hay cần phải sửa chữa 
xin nói cho tôi biết đề tôi sám hối, sửa chữa, thay đối không như vậy nữa. Lời đề 
nghị này gọi là Pavarana. 


Thời Đức Phật cũng vậy, sau mùa an cư, Đức Phật và chư tăng cũng làm tự tứ 
với nhau. Chúng ta thấy rõ ràng ở đây, chính Đức Phật buổi đâu Ngài cũng tham 
dự với chư tăng, sau đó Ngài không tham dự nữa. Trong kinh nói, buôi đầu ngày 
lễ Bó tát mỗi nửa tháng, Đức Thế Tôn cũng tham dự với chư tăng nhưng sau đó 
Ngài không tham dự nữa, bởi nhiều lý do, buôi đầu chỉ có thánh, sau đó có phàm 
phu phức tạp nên Ngài không làm chung nữa, không tụng ĐIỚI nữa. Trong kinh 
nói rõ, đức độ của Ngài rất lớn, Khi Ngài tham dự trong buổi này nêu có những 
phàm phu bắt tịnh mà giấu, một tỷ kheo phạm giới mà cố ý có mặt trong những 
tăng sự như vậy thì đức độ của Ngài sẽ làm cho người đó không chịu nôi. Tiếng 
Päli là gọi là “muddham phaleti sattavidham”: đầu bê bảy mảnh. Nếu vị phàm 
phu bất tịnh về giới luật cỗ ý có mặt trong một tăng sự có Thế Tôn tham dự thì sẽ 
bị đầu bê bảy mảnh. Vì lòng đại bi nên Thế Tôn không còn dự nữa. Buổi đầu, 
mỗi ngày giới thì chính Ngài tụng giới, từng điều từng điều, rồi Ngài hỏi chư 
tăng: Các vị có trong sạch hay không? 


346 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Nếu mình thấy mình có vấn đề thì cứ sám hối, nếu im lặng thì có nghĩa là các vị 
đã trong sạch không còn gì để nói nữa. Nhưng về sau đã xảy ra một sự kiện, trong 
một kỳ bố tát, khi chư tăng đã tụ hội đầy đủ, Đức Thế Tôn không tụng giới. Ngài 
Ananda thỉnh Đức Phật: Bạch Thế Tôn, tăng chúng đang chờ đợi Thế Tôn tụng 
giới. Đức Phật dạy rằng: Hội chúng không thanh tịnh, ta không tụng giới. Lần thứ 
hai và lần thứ ba, ngài Mục Kiền Liên cũng có mặt trong hội chúng đó liền suy 
nghĩ vì sao Thế Tôn nói hội chúng không thanh tịnh. Với thần thông của ngài, 
ngài nhìn thấy vị tỷ kheo đó, liền nắm tay vị này đem ra ngoài và đóng cửa lại. 
Lúc đó Đức Phật dạy rằng: Kể từ nay về sau các ngươi làm với nhau, Như Lai 
không tham dự trong buồi tụng giới thế này nữa. 


Ở đây chúng ta thấy trong buôi tự tứ này có mặt Thế Tôn, Ngài vẫn làm theo luật, 
Ngài vân hỏi răng: Trong thời gian qua, trong ba tháng vừa qua, các tỷ kheo có gì 
cân phải nói, cần phải phàn nàn về chuyện ta nói ta làm hay không. Biêt rắng 
không có nhưng Ngài vân phải hỏi, vì đó là Luật. Chư tăng xác nhận là không. 
Đên phiên ngài Xá Lợi Phât ngài cũng làm tự tứ như vậy: Bạch Thê Tôn, bạch 
chư tăng, trong ba tháng qua con có gì xin được nhắc nhở. Đức Phật nói: Ngươi 
không có gì hêt, thậm chí năm trăm tỷ kheo có mặt trong hội chúng này toàn là 
thánh nhân.Ngài nói rõ trong đây có 60 vị là Bậc tam minh, 60 vị Lục thông, 60 
vị là Câu giải thoát, còn lại là Tuệ giải thoát. Đầy là những chữ không thê không 
giải thích. 

Tam mnnh, lục thông, tuệ giải thoát 

Tam minh (tevIJJ3) 

- Túc mạng minh:khả năng nhớ lại quả sanh tử. (Nhớ lại kiếp trước làm cái gì, 
vua, ăn mày, thây tu, gIàu nghèo đẹp xâu, thọ yêu, cao thâp trăng đen v.v...) 

- Sanh tử minh:khả năng nhớ lại nhân sanh tử (nhớ rõ do làm cái gì mà bị như 
vậy, được như vậy) 

- Lậu tận minh:khả năng diệt nhân sanh tử (biết rốt ráo lý Tứ đế, thấy rằng vạn 
hữu do duyên sinh và cái gì đã sinh thì phải diệt. Đầy là nhận thức phải có, luôn 
luôn có ở một người chứng đạo. Yam kiñc1 samudayadhammam sabbantam 
nirodhadhammam: Tât cả các pháp ở đời đêu do nhân duyên tạo ra chớ không 


phải ngẫu nhiên, và đã sanh ra thì phải có lúc biến mất. Cùng lúc thấy rõ lý Nhân 
quả và Tam tướng đó chính là nội dung của Tứ đê. 


347 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Muốn chứng tam minh tối thiểu phải đắc ngũ thiền sắc giới. 
Lục Thông (chalabhiñña): 


Cũng Tam minh này mà cộng thêm Tha tâm thông thì đọc hiểu được tâm người 
khác. Tha tâm thông, đọc hiểu được tâm người khác. Thiên nhãn thông, khả năng 
thấy được những gì mắt thường không thấy được, nhỏ nhất, xa nhất, mờ nhạt 
nhất. Thiên nhĩ thông, nghe được các loại âm thanh mà tai thường không nghe 
được. Cũng phải đắc tối thiêu Ngũ thiền Sắc giới mới có được lục thông. Có 
những vị thánh chỉ đắc Tam minh, chỉ nhớ được quả sanh tử, nhớ được nhân sanh 
tử và đoạn mầm sanh tử, biết rõ kiếp trước, vì đầu bị vậy v.v... biết tùm lum vậy 
nhưng con răn hay con cóc vô trong phòng thì không biết làm sao đuổi ra. Có vị 
chê hơn, chăng những thấy được, nhớ được như vậy mà còn có nhiều khả năng 
khác nữa. 


'chalabhiññã': “6 thắng trí”, chính là “lục thông” 
“ubhatobhagavimutta'”: “cầu giải thoát”. 
Ubho = ubhato = ubhaya: câu (cả hai, both) 


Câu giải thoáttrong kinh này, Chú giải ở đây giải thích như thế này nhưng chỗ 
khác có thể khác một chút. Câu giải thoát ở đây là chứng Phi tưởng, chứng thiền 
Vô sắc, nhàm chán Sắc pháp do chứng thiền Vô sắc, nhàm chán danh pháp do 
chứng đắc Tứ đạo. Trong khi những vị khác chỉ nhàm chán danh sắc do một cách 
duy nhất là chứng Tứ đạo. Riêng người nhiều Ba-la-mật thì có thêm cách thứ hai. 


Kết quả cuối cùng giống nhau y chang thôi. Giông như từ Sài Gòn đi về Mỹ Tho, 
nhà nghèo đi bằng xe cũ rẻ tiền, nhà giàu đi bằng xe limousine (một loại Xe nội 
thất đây đủ tiện nghi sang trọng, có tủ lạnh, minibar..). Đặt chân cũng xuống Mỹ 
Tho giông nhau, nhưng phải nhìn nhận kiểu đi của anh nhà giàu rườm rà một 
chút, nhưng cuối cùng cũng tới ngã ba Trung Lương quẹo vô vườn hoa Lạc Hồng 
ngôi ngó sông Tiền CIang giống nhau y chang, có thể khác chút là một TRƯỜI 
xuông uông nước lạnh hoặc có trái dừa, còn anh kia thì khăn lạnh, kẻ hầu người 
hạ, nhưng cuối cùng thì cả hai thì đều hết khát, no bụng giống nhau. 


Như vậy, câu giải thoát ở đây là vị La-Hán chứng thiền Vô sắc. Nên nhớ, có 
trường hợp chỉ chứng thiên mà không có thônghay minh nào. 


348 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Tuệ giải thoát: (paññavimutta) là sukkhavipassaka, chỉ chứng quả không có thiền. 
'Sukkha': “khô” (dry). °Vipassaka°: 'quán chiếu đơn giản” (merely vipassana). 
Chỉ có tu thiền Quán rồi đắc quả hết phiền não chớ không có được gì thêm nữa 
hết, gọi là sukkhavipassaka(thiền khô). 


Tinh thần rốt ráo của bài kinh và cũng là của PG nói chung là sự minh bạch, bạch 
hóa (transparency). Pavarana là trong nhà mình muốn không có chuột không gián 
thì không có chỗ nào âm ướt tối tăm mà mình không biết tới. Nhà mà nghe mùi 
mốc mùi hôi có bụi có chuột là mình biết trong nhà có những góc chết, góc khuất 
mà gia chủ không đề mắt chạm tay tới, nếu từng ngóc ngách trong nhà mà được 
quan tâm làm gì có bụi, có kiến, có gián. Trong cơ thê mình cũng vậy khi đi bác 
sĩ, bác sĩ bạch hóa cơ thê mình, không còn góc khuất nào hết đề tìm ra cho bằng 
được lý do nào mình bị bệnh. Trong xã hội, trong thành phố mà có những nơi 
cảnh sát không lui tới thì chỗ đó là ô hút chích trụy lạc. Trong chính phủ có 
những vùng cấm đặc biệt mà truyền thông cũng như cơ quan điều tra không 
chạm tới được thì đó là cái ô độc tài, tội ác. Cho nên, Phật pháp muốn cho khá thì 
người tu phải có sự bạch hóa, có gan nhìn về những góc khuất của mình. Ví dụ 
mình biết rõ đó là sự kiêu mạn, biết đó là ái dục, chớ không thể nào nói rằng “nói 
cha mẹ thương con bằng tâm ái là không đúng, con tôi trách nhiệm tôi phải lo”, 
rồi mình bảo đó là tâm từ, mình không có gan nhận đó là tham ái. Nói chung là 
mình không có cái gan rọi đèn tuệ vào những góc khuất của mình. Có nhiều 
chuyện tu học phải có cái gan mới làm được, thí dụ mình thấy mình không phạm 
giới, mình ngon lành, nhưng phải có cái gan thây răng việc không phạm giới 
chưa đi tới đâu hết, không phạm giới chưa chắc là giữ giới, chưa chắc là mình có 
tu, mà chăng qua là trong hoàn cảnh đặc biệt nào đó mình không phạm giới thôi. 
Lâu lâu mình nghĩ, trong nửa tháng qua tôi không có phạm øì hết, mình cứ tưởng 
mình ngon, nhưng thật ra trong điều kiện mình đâu có làm gì để phạm, làm gì 
cũng có thị giả kế bên làm sao phạm. Phải có cái gan bạch hóa, phải soi rọi như 
người đi quét nhà, không có góc khuất nào không lùa chỗi vào, không đưa ố ống 
hút bụi vào. Tất cả phải được soi rọi giải quyết, dứt khoát, toàn triệt, triệt để và 
tuyệt đối, pavärana có nghĩa là như vậy. 


Ngài Vangsa thấy hình ảnh vị Chánh Đắng Chánh Giác ngôi giữa có 500 vị tỷ 
kheo chung quanh toản những bậc thánh tuyệt đối thanh tịnh, ngài hoan hỉ và 
cảm hứng, ngài xin phép Thế Tôn cho ngài đọc bài kệ. Giống như mình trong 
buổi họp mặt thấy vui quá, móc cái phone ra: xin phép bà con cho tôi chụp tắm 
ảnh nghen, lâu quá mới có dịp chư tăng Phật tử tu họp vui quá. Ngài Vang1Tsa 
thấy hình ảnh đẹp quá nên muốn lưu lại bằng một bài kệ. 


349 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


MỘT NGÀN VÀ NHIÊU HƠN (Parosahassasutta) 
“Parosahassa': trên 1000 (over thousand). Quá nghìn. 


Lần đó Đức Phật và chư tăng tụ họp với nhau. Đức Phật thuyết giảng cho đại 
chúng nghe, buôi giảng đó làm cho đại chúng rât là hoan hỷ. Ngài Vang1sa nhìn 
hình ảnh đó đọc bài kệ tán thán. 


Con số này quan trọng: 1250 vị tỷ kheo. Đây là con số rất nồi tiếng trong đạo 
Phật. Trong lần đại hội thánh tăng năm đâu tiên cũng là con sô 1250 vị. 


“addhatelasasata": 1250 
“addha”: một nửa 
“terasa'='telasa" 13 
“sataˆ: I00 


Khi nói năm 1945, người Anh Mỹ sẽ nói mười chín — bốn lăm (nineteen forty- 
five); người Đức nói mười chín lân trăm - bôn lăm (neuzehnhundert 
funfundfunfsig) 


“Terasasata°13 lần 100. “Addhaterasa” = “addhatelasa': 13 thiếu một nửa. Mười 
ba lần một trăm tức là 1300. “A ddhaterasasata°là mười ba lần một trăm thiếu một 
nửa (“một nửa” của một trăm), tức một ngàn hai trăm năm mươi (1250). Giống 
tiếng Đức halb acht (Halb: một nửa. Acht: tám. Halb acht: 7h30, tức là thiếu nửa 
ø1ờ là § ø1ờ) 


Tôi thấy con số 1250 là con số nỗi tiếng trong PG, mà cách hình thành của nó 
cũng hơi kỳ cục nên chia sẻ cho bà con biết. Quí vị nào gần tháp xa chùa thì thôi, 
ai rảnh rảnh mà nhớ được thì nhớ cũng hay. Người ta nói, dốt một chuyện chỉ có 
xấu chớ không có tốt, biết thêm một chuyện chỉ có tốt chớ không có xấu. Tôi 
thấy con số 1250 là con số nồi tiếng trong PG, mà cách hình thành của nó cũng 
hơi kỳ cục nên chia sẻ cho bà con biết. Quí vị nào gần tháp xa chùa thì thôi, a1 
rảnh rảnh mà nhớ được thì nhớ cũng hay. Người ta nói, đốt một chuyện chỉ có 
xâu chớ không có tốt, biết thêm một chuyện chỉ có tốt chớ không có xấu. Trong 
nhà Phật có hai cái vô minh là không biết chuyện đáng biết và biết chuyện không 
đáng biết. Có người thêm cái thứ ba là biết chưa đến nơi đến chốn. Tôi thấy 
không cần, cái thứ ba này năm trong cái thứ nhất rồi. 


350 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Ngài VangIsa thấy hoan hÿ quá nên xin phép Đức Phật đọc bài kệ tán thán. Đức 
Phật hỏi thê này: “Km nu te, vang1Tsa, ma gathayo pubbe parivitakkita, udahu 
thanasova tam patibhanti” t1? 


” Có suy nghĩ trước hay là ứng khẩu tại chỗ? 

Ngài Vangfsa trả lời: Dạ ngay tại chỗ này con nghĩ ra chớ không tính toán trước. 
“pubbe parivitakka”: “có suy nghĩ trước'. 

“parivitakkãa”: sự suy tư 

“thãnaso patibhati”: ứng khâu tại chỗ. 

“thãna': “địa điểm". 

“thãnaso': “ngay tại chỗ” 

“bhã” (verbal root): “phát ra”. (ánh sáng hay âm thanh) 


“abha': “ảnh sáng”. Trong tiếng Việt có chữ “pha” là “rọt”, “soi”, đọc lên nghe cũng 
giông chữ “bha'. 


Theo Chú giải, sở dĩ Đức Phật hỏi như vậy là vì ngài muốn nhân dịp này ngài tán 
thán cho mọi người biết khả năng đặc biệt của ngài Vangisa. Một lần khi Đức 
Phật đi thuyết pháp ở trên cõi trời Đao Lợi, các Phật tử hỏi ngài Mục Kiền Liên là 
Thế Tôn đang ở đâu. Ngài Mục Kiên Liên suy nghĩ: Có tôn giả Anuruddha (A- 
Nậu-Đà-La) Đệ nhất thiên nhãn ở đây, ta hãy cho mọi người biết rõ khả năng đặc 
biệt của vị này. Gặp trúng người phàm, cái nào mình chứng tỏ mình được là mình 
gom hết, nhưng thánh nhân họ oải rồi, họ có cái tánh đặc biệt là vui với cái hay 
cái giỏi cái đẹp của người khác, còn phàm phu không có khả năng này nên đời 
đời kiếp kiếp ở dưới sình. Thánh nhân lạ lùng như vậy đó. Ngài Mục Kiền Liên 
suy nghĩ cực nhanh và nói: Có tôn giả đệ nhất thiên nhãn ở đây không hỏi mà lại 
hỏi tôi. Lúc đó ngài Anuruddha biết rõ ngài Mục Kiền Liên muốn như vậy, ngài 
trả lời một cách khiêm tốn cho mọi người biết Thế Tôn đang ở đâu. Ở đây cũng 
vậy, Thế Tôn muốn mỌI người biết rõ khả năng của ngài VangIsa nên mới hỏi 
“có chuẩn bị trước hay ứng khẩu”, và ngài Vangìsa trả lời là “thãnaso patibhati” 
ứng khâu tại chỗ. Xong rồi, giờ qua bài kinh Kondañỡña. 


KIÊU TRÂN NHƯ (Kondaññasutta) 


351 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Annäsi Kondañña:Kièu-trằn-như. Ngày bà Maya sinh Bồ tát thì vua Tịnh Phạn 
cho mời 108 Bà-la-môn tướng số giỏi nhất đến xem tướng thái tử Siddhattha, sau 
đó chỉ giữ lại 8 vị để hỏi riêng. Ngài Kondañña trẻ nhất trong số đó và là người 
duy nhất nói rằng Bồ tát chắc chắn sẽ thành Phật. Bảy người kia nói phân hai: 
hoặc làm đại để hoặc làm đại thánh. Cùng học tướng số như nhau nhưng mỗi 
người có một sở trường riêng. Các vị kia y cứ vào tướng tốt của thái tử, nói là 
ngài có thể ở ngoài đời làm đại đé, đi tu sẽ thành bậc đại giác. Riêng ngài 
Kondañña căn cứ vào những nét đặc biệt và nói rằng thái tử có tướng đại đề 
nhưng có những nét riêng chắc chắn sẽ đi tu. Phong thủy cũng vậy, ở Thái Bình, 
người ta mời thây phong thủy về đề tìm đất cất cái đình. Ông thầy leo lên cây cô 
thụ xem xong rôi nói cất chỗ này con cháu sẽ đời đời khoa bảng đỗ đạt. Nhưng 
khi cất xong xuôi rồi thì trong làng làm ăn thua lỗ thất bát tả tơi cuối cùng dắt 
nhau đi ăn mày tới giờ. Thái Bình bây giờ có cái làng ăn mày. Khi làm ăn thua lồ 
người ta mời ông thầy khác về hỏi lý do sao đang làm ăn ngon lành mà giờ như 
vậy. Ông thầy này lại leo lên cây cổ thụ rồi xuống nói: Ông thầy kia coi lộn rồi. 
Ông thây dân làng thích khoa bảng thì ống lựa cái đất khoa bảng cho; thây Cái ØÒ 
đất kế bên hồ nước thì tưởng là cái bút với cái nghiên mực ông nghĩ là cất cái 
đình ở đây sẽ được khoa bảng, nhưng hóa ra hình dáng đó không phải là bút 
nghiên mà là cái bị với cái gậy. Hãy tưởng tượng nếu bút nghiên thì con cháu đời 
đời khoa bảng mà bị gậy thì đi ăn mày là phải rồi. Tôi kế cho quí vị nghe không 
phải là chuyện cười mà muốn nói là chỉ cần khác nhau một chút thì vận mệnh sẽ 
thay đôi. 


Sau khi ngài Kondañña biết chắc chắn thái tử sẽ đi tu thành Phật thì ngài bỏ nhà 
đi tu và chờ đợi. Thái tử 35 tuổi mới thành Phật, thì 35 năm trước đầu trẻ nhất thì 
Kondañña cũng 18 tuổi. Lúc ngài Kondañña gặp được Phật thì cũng đã trên năm 
mươi tuổi rồi. Tại sao ngài Kondañña có tên là Annäsi Kondañña? 


Lúc đó trong cõi Người này Đức Thế Tôn là người duy nhất hiểu được lý Tứ Đề, 
khi ngài giảng vừa xong bài kinh Chuyển Pháp Luân thì ngài biết ngài Kondañña 
đã đắc quả Tu-đà-hoàn ngay tại chỗ rồi, vì vậy ngài mới cảm hứng: “AnnasIvafa 
bho kondanno”, thì ra Kondañña này đã hiểu rồi. (Annasi = understood, đã hiểu 
rồi). Sau đó ngài Kondañña xuất gia và đắc quả A-la-hán. 


Trong room có người hỏi: Ông đạo sĩ nào gặp thái tử thì khóc? 


Đó là đạo sĩ Asita đặc Phi Tưởng Phi Phi Tưởng và là sư phụ của vua Tịnh Phạn. 
Sau khi thăm thái tử về thì tuần sau ông mắt và sinh về cõi Vô Sắc. 


352 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Người ta hay nói Phật thành đạo, thật ra phải nói là Bồ tát thành đạo. Bồ tát thành 
đạo rằm tháng Tư. Rằm tháng Giêng năm sau là đại hội thánh tăng, hai vị 
Thượng thủ Thanh văn xuất gia. Hai vị này lớn tuổi hơn, khi Thế Tôn 35 tuổi thì 
hai vị thượng thủ đã 39 tuổi. Một hội chúng quá hùng mạnh khi từ sư phụ đến đệ 
tử chưa có ai quá 40 tuôi. Sau khi có hai vị thượng thủ rồi, ngài Kondañña xét 
thấy bắt tiện khi phải nhận sự kính lễ của hai vị này (hai vị này đã tu Ba-la-mật 
một a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại kiếp, riêng ngài Kondañỡña chỉ tu 100 ngàn đại 
kiếp mà thôi) nên ngài quyết định về núi độc cư. Chỗ ở của ngài trên Himalaya 
vốn là trụ xứ của chư Phật Độc Giác ngày trước. Trong kinh nói nơi đó rất đẹp. 
có rất nhiều voi, bầy voi này như là đệ tử chăm sóc hầu hạ ngài. Sau một thời 
gian khá dài, 12 năm, ngài không đến hầu Phật. Đến lúc sắp viên tịch, ngài xuống 
núi đánh lễ xin từ biệt Thế Tôn. Lúc đó tóc ngài đã bạc trắng. Người ta nhìn thấy 
đại lão tăng quắc thước, mái đầu bạc trắng, (“pandaras1sa'`: đầu bạc trắng) đảnh lễ 
Đức Phật, dùng miệng hôn bàn chân Đức Phật: “Bạch Thế Tôn con là 
Kondañña”, một hình ảnh quá đẹp. Tại sao ngài đảnh lễ và phải xưng tên như 
vậy? 


Vì có nhiều người không biết ngài là ai, ngài muốn nói cho họ hoan hỉ. Ngài 
xưng tên để người ta biết và thêm niềm tin. Khi người ta nghe tên ngài là nôi da 
gà liền. Đại chúng xúc động, có người khóc, vì họ thấy tôn túc đã bắt đầu có 
người sắp ra đi, ngài quay lại nói: 


-“Mã socittha, mã paridevittha”, đừng buồn tủi đừng khóc nữa “buddhã vã hontu 
buddhasavaka va”, Đức Phật còn đó, các vị đại thánh Thanh văn còn đó, chuyện 
chỉ phải khóc, chỉ nhớ rằng “uppannä sañkhãrã abhijjanakã nãma natthT” tất cả 
pháp hữu vi có mặt, đã sinh ra thì phải biến hoại. 


Ngài lễ Phật xong thì “vehãäsam abbhuggamma” bay lên hư không và đi về núi. 
Ngài nhập thiên Quả suôt đêm, rạng sáng hôm sau thì chính thức miêt-bàn. Tât cả 
hoa cỏ trên Tuyêt Sơn hôm đó đêu héo rũ (onatavinata) 


Thiên Vương Đề Thích cho một vị Thiên tử (vissukamma) xuống lo việc xây 
dựng khẩn cấp bằng thân thông một lều trại rộng 3 do-tuần đề chư tăng về dự lễ 
tang trưởng lão, do mây con voi phục vụ. Ngài Anuruddha thuyết pháp và chư 
tăng tụng Phật ngôn suốt đêm (*sabbarattim': suốt đêm). Đây là một đám tang 
giông đám tang của mình nhất, có thuyết pháp, có tụng kinh, nhưng tụng ở đây 
không phải để “đăng Phật quốc” mà là tỏ lòng tôn kính một bậc đại lão tăng hàng 


353 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


đầu của PG, đồng thời đây là dịp đề chư thiên về nghe pháp. Người về dự tang 
gôm có 500 vị La-Hán, Dục Thiên và vô sô Phạm Thiên. 


Có một chuyện sẵn đây nói luôn, trong kinh điển Pä|i nói Đế Thích có Thiên tử 
Vissukamma để nhờ cậy sai khiến xây dựng này nọ khi cần thiết, vào Google để 
tìm hiểu thêm về nhân vật này. Ví dụ, nếu Đề Thích thấy một vị A-la-hán sông 
trong rừng không có chỗ ở, ngài sẽ nói với vị Vissukamma: Hãy xuống dưới đó 
làm chỗ ở cho người ta, và làm sao cho thích hợp. VỊ Thiên tử này sẽ xuống và 
suy tính: Ngài này xuất gia và ở một mình, giờ cần một chỗ ở là bao nhiêu, để 
ngài không bị mang tiếng là quá sang trọng, quá tiện nghĩ; một chỗ ở có chỗ đi 
kinh hành, có chỗ ngôi thiền, có hỗ nước sạch đẹp v.v.... Vị Vissukamma thuộc 
hạng chuyên gia, vô địch trong việc tính toán này. Tại sao tôi nói nhiều về nhân 
vật này? 


Vì Bà-la-môn giáo (Brahmanism) có nhân vật Vishnu là thần Kiến Tạo, tương 
đương với Vissukamma bên PG. Có sự liên quan về ngôn ngữ học (linguistic) 
giữa hai tên gọi của nhân vật này. Buỗi đầu là chữ Vishnu, về sau từ khái niệm 
Vishnu của Ma Kiệt Đà người ta mới dựng nên Thần Kiến Tạo (Vishnu), còn 
Siva là thần Hủy Diệt. Nói cho đủ thì Brahma là sáng tạo, VIishnu là bảo trì, S1va 
là chuyên phá hoại. Hiểu theo kiểu bình dân thì ba vị thần này có thực, còn theo 
triết học Bả-la-môn thì ba vị thần này tượng trưng cho ba giai đoạn sinh - trụ - 
diệt của vạn vật, có sanh ra thì phải có biến mất. Sẵn giảng bài kinh này tôi nói 
luôn cho bà con học thêm cái mới. Vishnu được nói là thần Kiến Tạo nhưng thật 
ra cái gì hư hao thì vị này sửa chữa, bảo trì. Họ nói phải có đủ 3 vị này thì thế giới 
mới có mặt. Nếu không có Siva phá hoại thì mọi sự sẽ đứng yên; cái cầu, con 
đường phải hư người ta mới làm cái mới. Muốn có cái mới thì cái cũ phải có vấn 
đề, thế giới này là sự thăng trầm, thay đổi, luân lưu, nói gọn là: doanh hư, tiêu 
trưởng, phù trầm (chìm nỗi, phát triển, còn mắt, lên xuống). Ai học vật lý thì thấy 
âm thanh và ảnh sáng theo đường gợn sóng (wave), có đỉnh có đáy, tương ứng 
bên Dịch lý của Tàu là âm và dương: lên là đương, xuống là âm. Phải có lên 
xuống, có âm dương mới làm nên sự tồn tại của vạn hữu và kinh Phật gọi là sự vô 
thường. Trên thế giới này vốn không có đường thắng tuyệt đối, mặt đất cũng hình 
cong. Thước đo của thợ mộc bây giờ là thước laser, họ theo đường thắng màu đỏ 
của ánh sáng đó mà vạch. Ba vị thần trong Bà-la-môn giáo chính là sự tượng 
trưng cho ba giai đoạn sinh - trụ - diệt của thế giới. 


Sau khi hỏa táng ngài Kondañña xong xuôi, đám tang rất hoành tráng và điều đặc 
biệt xúc động là mây ngàn con voi phục vụ trong đám tang này. Ngày hôm sau 


354 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


chư tăng thu gom xá lợi đem về trình Phật. Ngài cầm xem xong và duỗi cánh tay, 
một ngôi bảo tháp màu bạch ngân (rajata, silver) xuất hiện và chính tay Đức Phật 
an trí xá lợi ngài Kodañña vào đấy. (Giống bên Bắc Tông, khi Đức Phật giảng 
kinh Pháp Hoa, lúc đó có tiếng “lành thay” và xuất hiện một cái tháp Đa Bảo...). 
Đoạn này trong Chú giải: 


“Punadivase” ngày hôm sau “arunuggamanavelayameva” vào lúc bình minh 

“citakam nibbapetväa” đài hỏa táng đã rụi tàn rồi ““sumanamakulavannänam 
dhatinam parIsavanam puretva” chư tăng đã thu gom xá lợi của ngài Kodañña. 
Những phần xá lợi có màu hồng đỏ như hoa lài, hoa lài màu trắng nhưng nhìn kỹ 
có phần màu hồng phấn ở trên. Chư tăng đem xá lợi đó “satthu hatthe 
thapayImsu” đặt vào tay của Đức Phật. “Sattha dhatuparIsavanam gahetva”, Đức 
Phật sau khi nhận lấy xá lợi đó, “pathaviyä hattham pasäresi”, ngài duỗi cánh tay 
ra hướng về mặt đất, ““mahãpathavim bhinditvã” đất mở ra, 
“raJatabubbulasadisam cetiyam nikkhami”, một ngôi bảo tháp màu bạc xuất hiện. 
“Sattha sahatthena”, chính tay Bậc đạo sư “cetiye dhatuyo nidhesi” an trí xá lợi 
vào ngôi tháp đó. 


“sahatthena': “tự tay” 
“dhatuyo nidhesi”: “an trí xá lợi” 
“cetiye”: “vào ngôi tháp đó”. 


Sự kết thúc bi tráng và buồn của một vị đại thánh, suốt đời chỉ vì là một người 
biết chuyện thôi mà bỏ hết mọi thứ đi vào núi sống với một bây voi và cuối cùng 
ra đi trong một chiều thu trên đỉnh Bạch Mã Sơn. 


MOGGALLANA (Mogsallanasutta) 


“Mogsallana°: Mục-kiền-liên. Một ngày đó, ngài VangTsa quan sát thấy có năm 
trăm vị La Hán đang ngồi hầu Phật. Nhìn thấy ngài Mục Kiền Liên đang quan sát 
nội tâm của năm trăm vị La-Hán tỷ kheo, ngài VangTsa hoan hỉ quá bẻn xin phép 
Đức Thế Tôn cho đọc lên bài kệ tán thán. 


Trên internet người ta mới vừa cho mình một cuốn sách, đó là cuốn “VangIsa: An 
early Buddhist poet”(Vangisa, thị sĩ PG sơ thời). Bà con ai dịch cuốn này thì 
công đức vô lượng, cuốn này có thê mua trên amazon.com. Hình như có bản pdf 
và cho free download. 


355 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


GAGGARA (Gaggarasutta) 


Gaggarä là một địa danh rất nôi tiếng của PGNT, đây cũng là nơi có cuộc kiết tập 
Phật ngôn đầu tiên nhưng không được kể. Thường thì ta chỉ nói đến kỳ kiết tập 
đầu tiên ở hang Sattapanna do ngài Ca Diếp chủ trì. Cuộc kiết tập ở Gagøaräã 
không được kề là bởi vì trong suốt 45 năm hoằng pháp của Đức Phật và chư tăng 
lúc Đức Phật còn tại thế, kinh điển là do tùy duyên mà thuyết giảng. Bởi vì buỗi 
sáng Đức Phật gặp một ông vua, Ngài giảng một thời pháp, buồi trưa Ngài gặp 
một kỹ nữ, Ngài giảng một thời pháp, buôi chiều Ngài gặp thằng ăn cướp, Ngài 
giảng một thời pháp, bữa nay gặp học giả, ngày mai gặp người không biết chữ, 
tạng Diệu Pháp ngài giảng trên cõi trời hạ thứ 7 để báo ơn bà Maya đồng thời tế 
độ hàng tÿ thiên chúng. Tạng Luật là những học giới Đức Phật quy định cho tăng 
ni, không liên quan gì Phật tử hết, tạng Kinh là những pháp thoại tùy duyên Ngài 
thuyết pháp cho các đối tượng khác nhau. Ngài chỉ nói chứ Ngài không có viết. 
Bên Bắc Tông, Trí Khải đại sư, tổ sư thiên thai tông Trung Quốc, nØƯỜi đầu tiên 
đưa ra học thuyết Ngũ Thời thuyết giáo. Tức là thời đầu Ngài thuyết kinh gì cho 
hàng Đại thừa bồ tát, thời nào Ngài thuyết kinh Tiểu thừa cho hàng Thanh văn 
v.v... Bên Nam Tông thì toàn bộ thời giảng của Đức Thế Tôn không có tính cách 
trình tự như vậy mà là tùy duyên hóa độ cho các đối tượng khác nhau. Lúc mới 
thành đạo sau 7 năm thôi, Ngài đã thuyết tạng Diệu Pháp. Mấy chục năm về sau 
Ngài lại thuyết những đề tài khác mềm hơn. Cũng ngay thời điểm mới vừa thành 
đạo, Ngài thuyết đủ hết, kinh Vô Ngã, kinh Tứ Diệu Đế, kinh về Lửa, kinh về 
Sáu Căn, rõ ràng là không phân biệt thời kỳ mà chỉ có tùy đối tượng mà Ngài 
giảng cao thấp, sâu rộng. 


Khi Phật ngôn được thuyết giảng cho nhiều hoàn cảnh, nhiều đối tượng khác 
nhau như vậy, lại không có chữ viết, nên rất rời rạc, chư tăng mỗi người thọ trì 
được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Lúc bấy giờ ông Nigantha Nataputta là một giáo 
chủ trong Lục Đại Môn Phái của Jina (Kỳ Na Giáo) (đừng nhằm Lục Đại Môn 
Phái của Kim Dung nhen, mà là của Ấn Ðộ), trong sáu ông, quan điểm của ông 
này gần giống như Phật Giáo. 


“Jina': “Kỳ na” = “Mahavrra”: đại hùng 

“Nigantha' (Tàu âm là Ni Kiền Tử): nghĩa là “không có gì trói buộc”. Họ chủ 
trương thuyêt nghiệp báo và kêu gọi sông hôn nhiên như cây cỏ chim muông đê 
trở vê với thiên nhiên. Ong Nigantha này trước khi mât gọi một người đệ tử và 
nói: Ta đã một đời sai lâm, vạn hữu đêu là vô thường nhưng ta không muôn làm 


356 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


nhiều người phải thất vọng, muốn họ có niềm vui để hành đạo tu hành theo ta nên 
đã nói có một linh hồn bất biến, nhưng thật ra Sa-môn Cù Đàm nói mới đúng: hễ 
có sanh thì có diệt, sau khi ta đi thì con hãy về với Ngài. Câu chuyện về Nigantha 
đã làm nguồn cảm hứng cho tôi viết câu chuyện Lãng Minh. Lãng là sóng, minh 
là tiếng vang. Trước khi mất, ông Nigantha này muốn giải tán đạo của ông. 
(Giống như ngày xưa ông Jeddu Krishnamurti khi người ta mời làm giáo chủ 
Thông thiên học, hội Ngôi Sao Đông Phương). Biết đệ tử không đành lòng nên 
chính ông phải gây sự chia rẽ, vì vậy sau đó ông gọi thêm người đệ tử thứ hai và 
nói ngược lại với những gì đã nói với người thứ nhất. Đây là chuyện sau cùng mà 
ông làm, ý ông muôn là giải tắn môn phái, nếu không giải tán được thì cũng làm 
suy yếu cái môn phái mà ông nhận ra là tào lao. Phải nói đây là tắm lòng rất là 
đẹp của ông. Ông không có cái gan đề về với Phật, nhưng trước khi đi ông đã đề 
lại trái bom hẹn giờ đề phá hủy công trình mà ông biết là tào lao. Thế là sau khi 
ông đi rồi hai người đệ tử trưởng phó mâu thuẫn nhau, đệ tử một số theo Phật, 
một số ở lại chia ra làm hai nhóm: Setambara (bạch y) và Digambara (thiên y: lõa 
thể, tout nude, naked). Muốn biết thêm thì vào google đánh chữ “sadhus” (hiền 
g1ả) hoặc “naked sadhus”. Họ chủ trương như vậy vì họ nói còn mặc vải là còn 
quá trình sát sinh và tốn mồ hôi công sức của người khác, còn may cắt là còn sát 
sinh. Họ cất nhà sao cho có những luông gió thối vào tự sạch, khỏi quét nhà; ăn 
mặc ở và thuốc men đều ở mức độ tôi giản, minimum; nghĩa là càng bày ra 
chừng nào càng hại đời chừng đó. Nhóm thứ hai thì quan điểm nhát hơn một 
chút, trụi lủi cũng kỳ, nam mới tu được, nữ hồng tu được, họ g1ữ lại màu trắng 
(bạch y), vì đó là màu rốt ráo sau cùng, màu trắng tự nhiên không phải nhuộm, 
không thêm không bớt gì hết. “Gantha' là “dính mắc”, “Nigantha°(Ni-Kiền-Tử) là 
“không dính mắc”. Giáo chủ tên là Jina (Tàu âm là Kỳ Na) = Jain, nên còn gọi là 
đạo Jain, Kỳ Na Giáo. 


Khi ngài Xá Lợi Phất thây cảnh Nigantha chết rồi và đệ tử chia phe rẽ phái nên 
ngài suy nghĩ, mai này Thế Tôn cũng sẽ có lúc ra đi và lúc đó đệ tử của Đức Phật 
cũng sẽ tan đàn xẻ nghé. Ngài Xá lợi Phất xét thấy nhiều kinh quá dài, khó nhớ, 
nên đã giảng kinh Thập Thượng (Dasuttarasutta), trong Trường Bộ, bên bờ hỗ 
Gaggarä ở Campä. Nội dung kinh là thu gọn toàn bộ giáo lý vào một kinh, tất cả 
được sắp xếp theo hệ thống số đếm, từ nhỏ đến lớn, thí dụ Danh Sắc là hai, Tham 
Sân Sĩ là ba, Tam Tướng là ba, Tứ Diệu Đề, Tứ Như Ý Túc là bốn v.v... rồi để 
vào nhóm theo hệ thống số 2, 3, 4... Dị bản của kinh đó là Kinh Phúng Tụng 
(Sangitisutta), chữ “Sangiti' này được dịch là 'Kiết Tập°. Đúng ra nên dịch là 
Kinh Kiết Tập (thu gom) nghe mới quen, nhưng trong Hán Tạng người ta dịch là 


357 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Kính Phúng Tụng nên ngài Minh Châu dịch theo. Trong Trường Bộ Kinh, hai 
kinh này (Kinh Phúng Tụng và Kinh Thập Thượng) được xếp cạnh nhau, được 
giảng tại bờ hồ Gaggarä, Campä. Chỉ có tên địa danh này thôi mà cho ra một 
rừng vấn đề ni tiếng. 


Lúc bấy giờ ngài Vangisa thấy hình ảnh Đức Phật ngồi giữa chư tăng đẹp quá 
nên ngài xin phép Thế Tôn cho ngài đọc một bài kệ cảm hứng, và Chú giải cũng 
không nói gì nhiều. Trong chánh kinh có câu Lúc bấy giờ ngài Vangsa thấy hình 
ảnh Đức Phật ngồi giữa chư tăng đẹp quá nên ngài xin phép Thế Tôn cho ngải 
đọc một bài kệ cảm hứng, và Chú giải cũng không nói gì nhiêu. Trong chánh 
kinh có câu “Giữa đại chúng ấy, Thế Tôn chói sáng vượt bậc về quang sắc và 
danh xưng”. 


“Vanna”: “quang sắc” (vẻ ngoài màu da và hảo tướng) 
“Yasa”: “danh xưng”. ám chỉ cho uy phong của Ngài, có đại chúng vây quanh 
VANGISA (Vangfsasutta) 


Bài kinh này nói về ngài Vangsa. Sau khi ngài đi xuất gia và chứng quả không 
bao lâu, ngài đọc bài kệ nói về bản thân mình, và xác nhận có một thời mê thơ, 
bây giờ hết rồi, chỉ dùng thơ đề nói về đạo, chuyên tải chánh pháp mà thôi, không 
như ngày xưa nữa. “Kaveyya': “thi, thơ” (poem). “Kavi”: “thi sĩ” (poet) 


Đọc cái này tôi mới nhớ câu chuyện của Sơn Nam ngày xưa, có ông võ sư dạy võ 
cho đám thanh niên. Về sau khi Tây đánh VN, thấy Tây có súng ông, tối tân, ông 
buồn, kêu thanh niên học trò tới nói: Ngày xưa tưởng mình học võ đề giúp đời 
cứu nhân độ thế, giờ thời buổi súng ống, võ thuật không xài nữa, trường côn thì 
không thê dùng đem đi đánh giặc, nếu mấy con thích thì đem gậy đi chẻ củi nấu 
cơm coi như đóng góp của thây. Tôi đọc mả ngậm ngùi cho cái thời mạt của Nho 
học, thời mạt của nên văn hóa cổ xưa. Tôi đọc bài kệ Vang1sa này tôi chợt nhớ 
Sơn Nam, ở đây cũng vậy, ngài nói “ngày xưa ta có một thời mê thơ ta đi lang 
thang làm một du sĩ, nhưng thôi bây giờ ta đã về với Phật rồi thì những dòng thơ 
xưa bây giờ chỉ dùng đề chuyên tải diễn đạt chánh pháp chứ thơ đã chết trong 
lòng từ thuở ây rồi. Cư sĩ, tu sĩ mà ham làm thơ thì nên đọc lại đời của nhân vật 
này, giờ đây chỉ dùng thơ đề nói đạo. 


Bài kinh này chỉ kế về đời ngài Vangisa, cách đây một trăm ngàn đại kiếp, ngài 
gặp Phật Padumuttara, thấy vị Phật đang tán dương người đệ tử Đệ nhất về ứng 


358 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


khẩu, ngài mới làm phước nguyện đời sau mình cũng được vậy, nhờ vậy mà đến 
đời Phật Thích Ca, trải qua 100 ngàn đại kiếp luân hồi, tu tạo Ba-la-mật, ngài 
sanh ra làm con của một du sĩ (paribbaJaka: religious wanderer). Du sĩ là người 
lang thang theo một lý tưởng tôn giáo nào đó. Hiện giờ ở Âu Mỹ cũng nhiều lắm, 
họ tin Chúa nhưng không vô nhà thờ, họ không ở nhà mà lang thang sống bờ 
sông bụi, xin ăn; họ có từng đi làm, nên họ sông bằng bảo hiểm trợ cấp xã hội. 
Họ nghĩ phải sống như vậy mới gần với Chúa hơn. Ân Độ hồi đó cũng vậy, họ 
thờ ông Thần ông Táo gì đó rồi sống lang thang. (“paribbajaka”: 'nam du sĩ, 
“paribbajika”: “nữ du sĩ'). Một ông nam du sĩ đi lang thang gặp nữ du sĩ cũng lang 
thang, hai tâm hồn lớn gặp nhau, hai trái tim cùng đập một nhịp, họ đã cùng nhìn 
về một hướng, tay năm tay và đi lang thang, cuối cùng sinh ra ngài Vangisa. 
Ngoài chuyện học được tật cả những kinh nghiệm tranh luận tôn giáo triết học 
thừa hưởng của cha mẹ, ngài còn học thêm một món gọi là “độc chiêu bí kíp”, đó 
là bộ môn thần chú sọ người (chavasisamanta) 


'Chavã': “xác chết” (corpse) 

“Sisa”: “đầu' (head, skull) 

“Manta': “bùa chú” (charm) 

'chavasisamanta: thần chú sọ người. 

Nếu ai đi xa quá thì thôi, còn tái sanh gần thì ngài gõ vào cái sọ và biết tái sanh ở 
đâu, khi gặp Phật thì ngài xin đi xuất gia và thành vị Đệ nhất ứng khâu rồi trở 
thành A-la-hán. Bây giờ cũng tám rưỡi rồi, tôi đã giảng hai tiếng rưỡi đồng hồ, 


ráng cho xong giờ đã xong rôi, chảo các vỊ, xin gặp lại nhau vào ngày thứ 
Năm.#NhậtKýChépBăngKïnh; #SưGiácNguyên; #NhjTường; #TươngƯng2 


359 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Bài giảng ngày 2-10-2014 CHƯƠNG IX. TƯƠNG ƯNG RỪNG 
VIÊN LY (Vivekasutta) 


Có một chuyện mà tôi nghĩ rằng phải mất chút xíu thời gian để nói ở đây, đó là 
có những người trong room mà tôi e rằng họ cũng có hơi chút khó chịu, hơi chút 
phản cảm khi nhìn thấy chương này toàn nhắc đến chư thiên, thấy có vẻ như 
huyền hoặc khó tin. Thôi thì tôi dành thời gian ba nốt nhạc đề nói về chuyện này. 
Ở đây chúng ta trên mười tám tuôi hết và tối thiểu cũng có tú tài để mình biết một 
hai chuyện hơi sơ đẳng, hơi căn bản, đó là vạn vật trong trời đất này có nhiều thứ 
nhiều loại, và trong đó không phải cái gì mình cũng có thê dễ dàng thấy nghe 
theo cách thông thường. Ví dụ như mình thấy sự tồn tại và sự vận hành của các vi 
hạt vật chất như là điện tử (electron), quang tử (photon), phân tử (neutron), dù rất 
nhỏ nhưng nó cũng vận hành theo quỹ đạo (orbit) nhất định như mặt trăng, mặt 
trời, trái đất vậy. Cái sự vận hành, hoạt động của những vi hạt vật chất đó nhỏ đến 
mức mình khó có thê hình dung ra, tưởng tượng ra, nhưng nó thật sự vẫn tồn tại. 
Rồi thì những hình thức như là vi trùng (virus), vi khuẩn, (bacteria) máy thứ tạm 
gọi là loài vi sinh, loài nào bắt đầu bằng chữ micro phải sử dụng đến những 
phương tiện rất hiện đại tối tân mình mới có thể thấy được. Chưa hết, có thể có 
những thứ vật chất trong đời sống thường ngày của mình mà trọng lượng kích 
thước của nó cũng rất nhỏ nhiệm. Khi mua gạo, mua thức ăn, mua trái cây, người 
ta cân bằng cân tấn cân tạ, cân yến, nhưng mua vàng hay thuốc bắc thì cân bằng 
cân tiêu ly, loại cân để cân những thứ nhỏ xíu. Vạn vật trong trời đất này có vô 
vàn những thứ mà chúng ta không thể dễ dàng nhận biết bằng mắt, băng tai, bằng 
mũi bằng những giác quan thông thường. Chư thiên là một hình thức tồn tại của 
những chúng sinh năm ngoài khả năng nhận biết của mình, chỉ đơn giản vậy thôi. 
Nếu các vị có hỏi tôi chư thiên và những chuyện siêu hình có hay không, tôi trả 
lời, mình không thể chứng minh là có, nhưng cũng không thê chứng minh là 
không, vì vậy đừng có bác. Tôi chỉ rào nhẹ nhẹ vậy thôi, đối với những aI có chút 
nghi ngờ khi nghĩ về chư thiên, thiên nhân, những loài khuất mặt,thì nhớ chừng 
nhiêu đó thôi, đó chỉ là những loại chúng sinh chia sẻ không gian với mình một 
cách dễ thương nhất mà mình không ngờ được. Theo mô tả trong kinh, có loại 
chư thiên gọi là Samacitta Deva có thể cộng sinh hàng trăm vị trong một hạt đậu. 
Chuyện cũng đáng suy nghĩ, nhóm chúng sinh tạo nghiệp giống nhau, suy nghĩ 
giống nhau, hành trạng giống nhau, khi sanh vào loài nào đó thì cộng trú với nhau 
một cách dễ dàng. Vì họ là sắc tế nên họ có thể đễ dàng sống chung với nhau 
trong một không gian cực kỳ nhỏ bé, hạn chế, hạn hẹp mà chúng ta không tưởng 
được. Ai có đọc sách về hải đương học thì mới biết có những luồng cá đi thành 


360 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


một khối tròn có đường kính cả trăm mét vậy. Người Nhật có phương tiện máy 
móc họ phát hiện ra những luồng cá như vậy và đưa ra đánh giá là luồng cá này 
đủ lớn đề đánh bắt hay không, như một mẻ lưới và không biết bao nhiêu tấn. Đó 
là những chúng sinh có tâm tư sở hành giống nhau. Từ chỗ tương đồng dẫn đến 
sự cộng sinh, cộng nghiệp và cộng hưởng. Có những bầy ong, kiến, mối, hàng 
triệu con mà sông chung với nhau trong không gian thật là hẹp, chư thiên cũng 
vậy thôi. Mấy loại virus có thê trong bãi nước bọt không biết bao nhiêu con mà 
nói. Trong cái bóp đầm phụ nữ, bàn phím, nắm cửa, số lượng vi khuẩn trên đó 
không biết bao nhiêu mà nói. 


Đời sông chúng ta luôn có sự dòm ngó, đôi khi là chăm sóc hoặc phá rối của vô 
số các loài chúng sanh mà mình không thấy, luôn có sự can thiệp vô tình hay hữu 
ý, tích cực hoặc tiêu cực, gián tiếp hoặc trực tiếp từ vô số chúng sinh khác. Đây là 
lý do tại sao Đức Phật dạy mình phải sông chánh niệm, sông an trú với từ tâm: 
thứ nhất phải luôn huân tập công đức, phát triển hạnh lành và trí tuệ để chứng 
thánh; thứ hai là khi nào sống trong tỉnh thức và yêu thương thì mới hạn chế được 
những động thái, động tác có nguy cơ phương hại đến chúng sanh khác, ví dụ, hắt 
tạt nước sôi, đào cây nhồ cỏ một cách không cần thiết. Nếu những động thái, 
động tác đó mà ảnh hưởng, đến loài khác thì những loài khác cũng có thể ảnh 
hưởng đến mình, chuyện rất đễ hiểu, rất khoa học. Mình nhồ nước bọt, búng tàn 
thuốc, ném miếng giấy, bịch nylon, mình nghĩ là không đáng gì nhưng nêu cả 
phường â ấp quận xã aI cũng nghĩ không đáng gì rôi ai muôn làm gì thì làm thì cả 
một địa phương cả một đất nước toàn rác không. Nhờ mình có một nhận thức, có 
niềm tin vào sự hiện diện của vô số chúng sanh khác và mình có nhận thức rõ 
ràng của cá nhân đối với đại chúng và đại chúng đối với cá nhân từ đó mình sống 
có trách nhiệm hơn. Chư thiên cũng vậy, mình sông trong sự dòm ngó của họ, họ 
có thê phá rối mình, họ có thể giúp đỡ mình, chuyện đó rất bình thường. Trong 
kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật dạy: Ai có lòng thương tưởng, nghĩ nhớ đến 
chư thiên bằng thiện tâm thiện ý thì chư thiên cũng sẽ nghĩ tưởng đến họ bằng 
thiện tâm, thiện ý, tình thương và sự chăm sóc. Sống trong một tâm hồn đẹp 
hướng về chúng sanh thì tự nhiên sẽ nhận được phản hồi rất đẹp từ chúng sanh, 
muốn người ta cư xử với mình ra sao thì mình phải cư xử với người ta như vậy. 
Chúng ta phải tin là có một từ trường nhất định, một sự ảnh hưởng rõ ràng giữa 
mình với người khác và từ người khác đối với mình, đừng tưởng mình có ác tâm 
ác ý trong lòng không ai biết. Nếu ác tâm ác ý trong lòng diễn ra trong nhiều 
ngày nhiều tháng nhiều năm thì sẽ tạo ra từ trường xấu tác động chung quanh mà 
mình không ngờ được. Hôm nay người ta có làm những thử nghiệm rất là độc 


361 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


đáo đó là sự kết hợp của những nhà tâm lý học, vật lý học, họ xét thấy răng có sự 
ảnh hưởng tác động nhất định từ con người tới cây cỏ. Người chơi lan mỗi ngày 
chăm sóc tưới tâm thì khi đứng gần nó, giữa mình và nó có sự tương tác qua lại 
rõ ràng. Nếu mình chặt đốn bứt bẻ nó thì khi mình đứng gần cây đó nó sẽ có 
những phản ứng sinh học (biological reaction) mà mình không ngờ được, nghĩa 
là tự nhiên khiến cho tế bào thân nhánh cành lá củ rễ của nó có những phản ứng 
đối với mình rất khác so với người từng chăm sóc nó, đây là vấn đề từ trường. 


VỊ tý kheo này sông một mình, tu hành đàng hoàng nhưng thỉnh thoảng có những 
suy nphĩ thê tục. Chữ “liên hệ gia đình” mà ngài Minh Châu dịch ở đây là chữ 
“Gehanmissita” 


“CGeha'”: “nhà”. 
“Nissita”: “liên quan", “liên hệ”, “y cứ”, “tùy thuộc” (relation, depending on) 
“Gehamissita”: “thê tục”, “xã hội”, “cuộc đời”, “trân thê” 


Một hành giả dù cư sĩ hay xuất gia mà cứ nghĩ cái này cái kia thì cũng không tốt. 
Như bản thân tôi, có chút ưu thời mẫn thế khi nghĩ về dân tộc đất nước, có chút 
cảm hoài chút khó chịu ưu tư khi nhìn về tình hình đất nước. Mấy hôm nay tôi 
quan tâm nhiều về biểu tình dân chủ ở Hongkong, quan tâm đặc biệt sâu sắc. 
Trước đây không lâu là vấn đề của Bangkok, bây giờ là vẫn đề của Hongkong, tôi 
mong tình hình châu Á ngày một khá hơn. Tôi mong người dân các xứ biết nghĩ 
đến dân chủ và hành động dân chủ, tôi mong chuyện đó tạo nên sức ép tích cực 
lên những nhà cầm quyền đề họ thay đổi cách nhìn và thay đổi cách làm việc, 
chớ còn vinh thân phì gia sâu dân mọt nước, bán cả quyên lợi dân tộc đất nước 
quần sanh, đôi lấy tiền bạc cho vợ mình đi thâm mỹ, cho con mình ăn nhậu mua 
xe thì mấẫy cái đó đã man mọi rợ và thiếu tính người quá đi. Chớ còn thật ra 
những suy tư như vậy không tốt cho người tu hành có lý tưởng giải thoát vì nó 
thuộc về “gehanissita'”. 


v22 


Chúng ta quen miệng thường gọi “một vị chư thiên”, gọi vậy là không đúng. 
“Chư' là nhiều, tối thiểu từ hai vị trở lên. Ở đây phải gọi là một vị thiên nhân, một 
vị phi nhân, thọ thần, sơn thần tùy chỗ. Trong tiếng Päli, chữ “nhiều' là 'aneka' 
(anreka), nghĩa là không phải là một (eka) thì gọi là nhiều. Vị thiên nhân này 
nhìn thấy vị tỷ kheo sông băng nội tâm như vậy nên tìm cách nhắc nhở. Bài kinh 
này mở ra cho mình nhiều vẫn đề. Mưa rơi xuống từ trên trời không phân biệt nơi 
chón, nhưng không phải nơi nào cũng nhận lợi ích từ nước mưa, ví dụ sân xi 


362 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


máng hay tấm nhựa thì mưa chỉ làm sạch thôi, còn miếng đất đã dọn cỏ I€O 
mâm thì mưa xuống sẽ làm cho cây phát triển, còn nếu chưa dọn sạch còn đầy cỏ 
đại thì mưa xuống chỉ làm phát triển cỏ dại. Chung quanh mình là bao nhiêu 
chúng sinh, chung quanh mình có biết bao nhiêu bài học đề học, nhưng nếu mình 
không có khả năng đón nhận bài học đó thì cũng chỉ là tắm nylon hay sân xi 
măng mưa xuống trớt quớt thôi. Chung quanh mình có thể là chư thiên, hoặc 
nhân loại, sách báo hoặc chiếc lá vàng, một con chim, một con gà, hay con bò gì 
đó, bất cứ hình ảnh nào, bất cứ câu nói nào của thiên hạ cũng có thê là bài học 
hay cho mình, nhưng mình không cảm nhận được bởi vì lòng mình không mở ra, 
không sẵn sàng. Đức Phật dùng hình ảnh rất đẹp: Cánh cửa bất tử đã mở ra, ai có 
mắt hãy nhìn, ai có tai hãy nghe và có trí hãy suy nghĩ là vậy đó. 


Ở đây chúng ta thấy vị tỷ kheo này phải sống thế nào đó mà vị thiên nhân mới có 
lòng nhắc nhở, chứ mình trơ trơ gỗ đá ai thèm nhắc. Mỹ có câu: “Không ai đá 
đầu con chó chết”. Nghĩa là xác chết rồi thì không có tác dụng nữa. “Có người 
chết rồi mà chưa chôn, có người chôn rồi mà chưa chết”. Chết rồi mà chưa chôn 
nghĩa là mình sông mà không có khả năng học hỏi, không có khả năng chia sẻ, 
sông không có đóng góp, không đem lại lợi ích cho ai, sông chỉ là góp mặt chớ 
không đóng góp, và cái chết của người như vậy chỉ là sự vắng mặt chớ không 
phải là sự mắt mát cho đời. Sống như vậy thì hoang phí một kiếp người. Mình 
phải sống làm sao đề có thể cùng một lúc là một người thây giỏi để dạy TEƯỜI 
khác và là người trò giỏi để học người khác; mình có thể là người bạn tốt cho 
người khác, mình có thể là một đại dương cung, cấp hơi nước cho thế ĐIỚI Và 
cũng là chỗ thu nhận những nguồn nước của thê giới. Sống biết cho và biết nhận 
như vậy mới là tuyệt, là đời sống theo chính pháp. Trang Tử có nói: Chỗ thấp 
nhất trên mặt đất và mênh mông nhất trên trái đất là biển, vì biển thấp nhất nên 
biển đón nhận hết. Mình phải sống làm sao có thê đón nhận cái hay cái đẹp từ 
nhân gian, vị tỷ kheo này phải sông làm sao đó mà chư thiên mới để ý mà nhắc, 
và con người mình cũng phải sông làm sao đó để khi người fa nhắc mình có ân 
triêm lợi lạc từ những nhắc nhở đó. Bài kinh này sâu ở chỗ đó chớ không phải 
đơn giản là kế chuyện có một ông sư tu không ra làm sao rồi có người ta nhắc. 
Minh phải dọn đất như thế nào để mưa xuông mình mới được lợi lạc. Mình phải 
có được khả năng như thế nào đó mới bắt được tần số làn sóng của những bậc 
hiền trí trong đời. Mình phải sống làm sao mà chư Phật hiền thánh ra đời, gặp các 
ngài mình được lợi ích liền. Chứ còn như ông đồ tế Cunda trước chùa Kỳ Viên 
mấy chục năm mà chư Phật chư Thánh đi ra đi vô mòn đường mà suốt mây chục 
năm ống chả hề nghe một câu pháp, chăng cúng đường bát cơm muỗng cháo nào 


363 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


hết thì uống lắm. Tôi để ý có nhiều sách Phật tiếng Việt hoặc nhiều vị pháp sư kể 
chuyện ông đô tế Cunda này có một câu này nói hoài: “Ông đồ tế này hành nghề 
trước công chùa 55 năm”. Các vị hãy tưởng tượng, Bồ tát thành đạo xong thành 
Phật, trụ thế độ sinh có 45 năm; chùa Kỳ Viên được hình thành xây dựng rất sớm 
thì có thể là 40 năm, nếu ông này hành nghề 55 năm thì có thê là ông hành nghề 
trước khi Ngài thành đạo hoặc kéo dài sau khi ngài Niết-bàn. Khi mình kể thì 
việc gì mình nói 55 năm trời ông không đi chùa, không cúng dường, con số này 
phải bớt lại. Phật ở chùa Kỳ Viên chỉ 19 năm thôi, cũng không liên tục, vì vậy 
mình phải nhớ những chuyện nhỏ nhỏ như vậy. Có những vị pháp sư thờ ơ, kế 
chuyện trong kinh mà cứ kể tùy thích, ví dụ ngài Xá Lợi Phất đến thăm bệnh ông 
đao phủ, ông này cả đời đi chặt đầu người ta nên lúc hấp hối ống sợ. Sợ chứ, bình 
thường không sợ nhưng lúc sắp đi thì một là tiếc nuối, hai là sợ hãi, hoang mang 
nghi hoặc không biết đi về đâu. Khi ngài Xá Lợi Phát đến thăm bệnh, ông nói 
ông sợ. Ngài Xá Lợi Phất nói: Chuyện ông giết là tự ông hay ai sai khiến) 


Ông đao phủ trả lời: Dạ theo lệnh vua, y án theo quy định pháp luật thôi, chớ con 
hứng thú gì mà đi chặt đầu người ta.Ngài Xá Lợi Phất nói: Nếu không phải do 
ông mà do người khác thì tại sao ông phải sợ. Ở đây ngài Xá Lợi Phất không nói 
là “không có tội”. Nhưng nhiều vị pháp sư kể lại thì cho ngài Xá Lợi Phất trả lời: 
Nếu không phải ông chặt thì đâu có tội đâu, vì do lệnh vua mà. Trường hợp này 
không phải là không có tội, đù có an ủi phủ dụ trấn an người ta cũng phải nói cho 
chính xác, ngài không nói là không có tội mà ngài nói là đừng có sợ. 


Tóm lại nội dung bài kinh này là vị tỷ kheo sông làm sao để nhận được sự nhắc 
nhở của người khác. Vấn đề chưa dừng ở đó, khi nhận được sự nhắc nhở của 
người ta mình có sửa đôi hay không, đó là chuyện khác nữa. Lời giải thích này 
cho bài kinh đầu tiên cũng là lời giải thích chung cho những bài kinh sau của 
chương này. Những bài kinh sau cũng có nội dung tương tự như vậy, nghĩa là 
một vị tỷ kheo nào đó trong đời sống có vấn đề nào đó, hoặc do chư thiên hiểu 
lầm rồi nhắc nhở cũng có. Chăng hạn có một vị thiên nhân nhắc mà không biết 
người mình muốn nhắc là vị A-la-hán. Sẵn đây mình học được một bài học nữa, 
đừng nghĩ phi nhơn họ có thần thông thì cái gì họ cũng biết, cái này không chắc. 
Bằng chứng là trong đây có nói rõ, có những vị trong đây là A-la-hán, mà vị thiên 
nhân không biết nên họ vẫn nhắc. Vì vậy nhiều khi mình cứ nghĩ là có thần 
thông, có tha tâm thông thì cái gì cũng biết, vậy là không đúng. Mình học kinh có 
cái lợi là nó mở ra cho mình những vân đề mình hiểu lầm, hoặc soi rọi những vấn 
đề tồn nghi trong lòng mình từ bao lâu nay, có nhiều cái mình hiểu sai hoặc hiểu 


364 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


chưa tới, chưa đủ sâu chưa đủ rộng, chưa đủ đúng. Nhờ nghe, nhờ học, nhờ đọc 
thêm mình có thê kịp thời bô sung sửa chữa những chỗ cân thiệt. 


“... Các bụi trần dục VỌnE, 
Như chim, thân dính bụi, 
Rung thân khiến bụi rơi...” 


Bài kệ này hình ảnh rất là đẹp, vị Trời nhắc vị tỷ kheo: Mình là người xuất gia 
giống như một con chim, mình làm sao mà những phiên lụy của trần gian đối với 
mình chỉ là những hạt bụi trên cánh của một con chím thì như vậy mới là tốt; chứ 
nếu như mình là một con heo trong chuông, con trâu con bò trong vũng sình, để 
cho cái dơ đôi với mình nặng nè và nhiều như vậy thì quá tệ. Con chim thì nhỏ, 
lông vũ thì vốn waterproof, không dính nước, nhiều lắm chỉ dính bụi thôi. Con 
chim lại bay lên trời, chỗ nhiều gió nên khả năng dơ không có nhiều. Hình ảnh 
này rất đẹp, mình là người xuất gia phải làm sao hệ lụy của cuộc đời đối với mình 
phải ít và đễ giải quyết. Cái hay của ví dụ này năm ở chỗ đó. 


SĂN SÓC HẦU HẠ (Upafthãnasutta) 


Các vị đề ý, bài nào không có câu kết bằng văn xuôi thì vị tỷ kheo trong kinh đó 
là La-Hán (chỉ trong chương này thôi). Câu kết bằng văn xuôi chẳng hạn như: 
“VỊ Tỷ-kheo ây được vị Thiên cảnh giác, tâm hết sức xúc động.” VỊ đó có thê là 
Tu-đà-hoàn, như ngài Ananda, khi được nhắc như vậy tâm hết sức xúc động. Chú 
giải có nói thêm, xúc động (samvegamãpädI) ở đây nghĩa là động tâm và nỗ lực 
hơn, nghe xong có tàm có úy, nhớ lại chuyện mình phải làm, “uftamaviriyam': trở 
nên tỉnh tấn hơn, 'paramavivekam°:sống chuyên cần độc cư hơn, 'Maggameva 
patIpannoti: hành đạo chuyên tâm hơn, chớ không phải xúc động là sôc, nghe 
người ta nói rồi thấy quê, thấy tự ái. Bài kinh thứ hai này là vị A-la-hán. Vị La- 
Hán chỉ có cảm giác mỏi của thân xác, không có trạng thái tâm lý biếng lười mê 
ngủ. “Kãyadaratha°: sự mệt mỏi cần nghỉ ngơi của thân xác. “Thinamiddha': hôn 
trầm thụy miên, đây là sự buồn ngủ, lờ đờ mơ màng của tâm lý, thích ngủ, thấy 
ngủ ngon, VỊ A-la-hán không có hôn thụy, chỉ có sự mệt mỏi cân nghỉ ngơi của 
thân xác, không có thấy bực mình khi phải thức sớm hơn mình muôn. Chỉ có 
Thanh văn và Độc Giác mới có giấc ngủ đài như người bình thường. Phật Toàn 
giác thì phân lớn thời gian nghỉ ngơi là nhập thiền Chỉ hoặc trú niệm, còn tâm 
Hữu phần (phavanga) chỉ xen kẽ với số lượng nhiều hay ít mà thôi, không đủ tạo 
nên cái gọi là giấc ngủ. Cái này tôi giảng theo A-tỳ-đàm, bắt buộc giảng chuyên 


365 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


môn phải nói thôi chứ không tin bà con có thê hiểu hết. Bhavanga là tâm chủ 
quan, tâm hữu-phần hay còn gọi là tâm hộ kiếp, tâm này là tâm quả từ quá khứ. 
Khi mình tạo nghiệp thiện ác gì đó thì nó tạo ra hai quả: I. Quả tái tục (tức tâm 
đầu thai cho mình đi tái sinh chỗ này chỗ kia), 2. Quả bình sinh (bình nhật). Lúc 
mình sống, đời sống tâm lý của mình là một chuỗi dài của vô số sát na, khi mình 
biết cảnh từ bên ngoài thì sẽ xuất hiện một loạt (process) tâm lộ vĩthi, tối đa là 17 
tối thiêu là 3 hay 4, chỉ có rúng động hoặc khai ý là hết, cảnh cực nhỏ. Khi nào có 
cảnh cần biết thì tâm khách quan xuất hiện để nó biết. Nếu không có cảnh từ bên 
ngoài thì lúc bây giờ tâm đầu thai của mình (không phải là một) nó tồn tại một sát 
na rồi diệt. Đầu đời của mình thì nó đóng vai trò là tâm tái tục, nhưng sau đó chỉ 
trong một sát na thì nó biến mất; loại tâm tương tự như vậy xuất hiện, đóng vai 
trò hữu-phân, để chiếm phần lớn thời gian trong đời của mình. Khi nào mình ngủ, 
mình ngắt xỉu thì nó xuất hiện, còn không thì nó xuất hiện xen kẽ giữa các tâm lộ 
khách quan để mình biết ngoại cảnh. Đối với vị Độc Giác, Thanh văn và tất cả 
những người còn lại thì có thể do mệt mỏi hoặc hôn trầm thì loại tâm này có thể 
xuất hiện hàng giờ hoặc nhiều giờ, hoặc một ngày hai ngày liên tục để tạo những 
cơn hôn mê sâu, hoặc những giấc ngủ sâu, hoặc giác ngủ ngắn. Riêng chư Phật 
Chánh Đăng Giác thì không, thời gian những tâm hữu phần này xuất hiện ở các 
ngài không đủ nhiều để gọi là một giấc ngủ, các ngài chỉ nghỉ ngơi bằng cách 
nhập thiền Chỉ hoặc nhập thiền Quả hoặc Trú niệm. Đối với người trí nhanh thì 
khoảng cách giữa hai tâm lộ, tâm hữu-phần xen kẽ ít, trí càng chậm thì sát na 
hữu-phần càng nhiều. Đức Phật chỉ có 3, những vị như ngài Xá Lợi Phất, Änanda 
thì có thể đếm được còn người bình thường thì đếm không được. 


VỊ thiên ở đây nhìn thấy vị tỷ kheo này năm ngủ, vị này có ý trách tại sao vị tỷ 
kheo này nằm ngủ như vậy. Bài kệ này có một dị bản như vậy. Ở đây là “ko attho 
suptfena te”. DỊ bản kia là: “U(thahatha nisidatha ko attho supitena vo”; (vo- SỐ 
nhiêu): xin các vị hãy ngồi dậy, ngủ như vậy có lợi ích gì. “Aturananhi ka nidda” 
đối với người đang bị bịnh phiền não, ngủ như vậy chỉ mất thì giờ, chỉ kéo dài 
thời gian sinh tử thôi. Ở đây thì bài kệ .y hệt như vậy nhưng sửa thành số ít, chằng 
những vậy còn sửa lại một hai câu ngắn ngắn. 


“Utthehi bhikkhu kim sesi, ko attho supItena te”; Hãy thức dậy sư ơi sư, ngủ vậy 
để làm gì, ngủ vậy có lợi ích chỉ đâu. Tại sao ở đây tôi đề cập bài kinh kia. Bởi vì 
bài kia[1]trong Kinh Tập (Suttanipata) là bài kinh nỗi tiếng bên Tích Lan. Buổi 
sáng thay vì đánh chuông, họ cho vị nào lớn giọng đọc bài kinh đó cho cả chùa 
nghe, giỗng như la, như hô canh vậy. Nghe rất là xúc động. Cái này tôi chỉ đọc 
báo thôi chứ tôi chưa đi Tích Lan. Thay vì tiếng chuông thì đây là một lời cảnh 


366 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


tỉnh, nhắc nhở. Bản thân tôi “không phải là hành giả, thiền sư, những khi khẩn cấp 
phải thức dậy tôi khó chịu lắm, nhưng thời gian mây năm gần đây tôi có nhớ một 
chuyện: mình sống được bao lâu. Nhớ vậy là tỉnh liền. Mỗi lần ham ngủ, ngủ 
ngon quá đi, khi đến buổi giảng, tôi không nghĩ đến Phật tử, không nghĩ đến trách 
nhiệm, không nghĩ đến gì hết, chỉ có một cách tỉnh là nghĩ mình còn sông được 
bao lâu, thế là tỉnh liền. Một phần ba cuộc đời mình là ngủ. Hai mươi năm đầu 
đời trẻ người non dạ, ăn chưa no lo chưa tới. Hai mươi năm tiếp theo, đi học đại 
học, ra nghề, làm lụng kiếm tiền. Hai mươi năm nữa là sông được tới 50 là chuẩn 
bị hưu, giai đoạn rong chơi giảm dần. Sau 60 thì cũng hết xài. Trong 60 năm đó 
một ngày mình ngủ bao nhiêu, tính ra thấy khiếp lắm, vì vậy vị Thiên này nhắc: 
Đối với một người đang bị bệnh, đối với một người đang trúng tên, đối với một 
người đang sinh tử thì giấc ngủ chỉ làm mắt thời gian. Chỉ kéo dài thời gian sinh 
tử thôi. Thế nhưng vị Thiên này không biết cái người mình nhắc đó là một vị A- 
la-hán. VỊ A-la-hán không cân lời nhắc này, nhưng dùủ sao bài kinh này rất đáng 
để cho chúng ta suy ngâm về giác ngủ của mình. Mình đang có mặt trong giâc 
ngủ lớn, muốn tỉnh dậy thì phải từ bỏ giấc ngủ nhỏ. 


Bài kệ này ý nói một người xuất gia thì đừng để cho sự mê ngủ làm mất thì giờ 
của mình. Tôi biết nhiều trường hợp giắc ngủ cản trở đời sông tâm linh của mình. 
Bên Thụy Sĩ có một chị Phật tử nói với tôi, chính giấc ngủ là cản trở lớn nhất khi 
đi tu thiền bên Miễn Điện, khí hậu nóng lạnh chị chịu được, thức ăn tanh nguội 
cay lạt khó nuốt, chịu được, chỗ ở dơ thiếu phương tiện chịu được, nhưng dậy 
bốn giờ dậy không nồi. Theo trong kinh, cái định của ngài Mục Kiên Liên rất 
mạnh nên trước khi đắc A-la-hán ngài thường bị chứng hôn trầm rất nặng. Chính 
Đức Phật hướng dẫn ngài Mục Kiền Liên cách đối trị với hôn trầm và sau đó 
chính Đức Phật hướng dẫn ngài Mục Kiền Liên từng bước chứng thiền và luyện 
thông. Buồn ngủ cũng là một trở ngại lớn. VỊ A-la-hán này trả lời vị thiên, ngài 
xác nhận: Ngươi nói đúng, nhưng người như ta không có tệ như vậy đâu. 
KASSAPAGOTTA: THỢ SĂN (Kassapagottasutta) 

Ngài Kassapagotta ở trong rừng thấy ông thợ săn, săn bắn đuổi thú, sát sanh, nên 
mới giúp ống. Ngài nói với ông thợ săn: “pãnãtipäto nãmesa apãyasamvattaniko 
appãyukasamvattaniko” sát sanh như vậy là con đường dẫn đến sự sa đọa, dẫn 


đến sự yếu thọ, “mã evaripam kakkhalakammam karohT”, đừng tiếp tục tạo 
nghiệp ác như vậy nữa. 


367 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


¬3 


Ông thợ săn vì lòng tôn kính, “øãravena thatvã” ông đứng lại “sotum ãraddho” 
ráng mà nghe ngài nói. Nghe thì nghe “cittam panassa” nhưng trong tâm ông, 
“asukatthãnam migo gato bhavissati” ở đằng kia có nai kìa, “tattha nam gantvã 
chãtetvã” mình tới đó mình giết. '“mamsam khãditvã sesam kãjenädäya gantvä 
puttake tosessämT”, phần nào ăn thì ăn, đem bán thì bán đem về nuôi con. 


Ông đứng nghe ngài nói nhưng đầu ông cứ lảng váng lo những chuyện riêng. 
Theo Chú giải, vị Trời này thấy ngài Kassapagotta mất thì gIỜ giảng cho người 
trơ trơ như đá không chịu nghe, vị Trời biết cảm giác đó, biết lòng tốt của ngài 
Kassapagotta và tâm tư của ông thợ săn nên vị này dùng một hình ảnh rất là sống 
động, ông nói: Trời đất ơi con lạy ngài, người như vậy nói họ không hiểu đâu, 
giông như ngài câm mười bó đuốc mà người ta cũng không nhìn vì người ta 
không có con mắt cũng vậy thôi. Giống như sân xi măng, tắm bạt nhựa mà mưa 
xuống cũng như không. 


Minh sống làm sao mà người ở gần mình người fa nghe mát không nghe lạnh, 
người ta thấy ấm không thây nực, người ta thấy gần gũi mà không thấy chật chội, 
sông làm sao mà người ta thấy sáng sủa chớ không thấy chói mắt. “Chói nghĩa là 
cách nói của mình, cách sống của mình làm người ta thấy khó chịu. Đọc kinh 
thấy đối với đệ tử thì ngài Xá Lợi Phất làm cho đệ tử thấy ấm, mát, sáng, còn 
ngài Ca Diệp làm cho đệ tử thây lạnh, thấy nóng, thấy chói. Không phải là ngài 
Ca Diếp dở nhưng cái kiểu của ngài như : vậy, hơn nữa là cái thiện xảo sao bằng 
ngài Xá Lợi Phất được. Ngài Xá Lợi Phất trong kinh gọi là “satthasama° nghĩa là 
giông hệt như Bậc Đạo sư. Dĩ nhiên đây là cách nói hơi cường điệu nhưng mình 
hiểu ngầm vậy, ngài là người duy. nhất được chữ này. Chính Đức Phật cũng xác 
nhận “Xá Lợi Phất ở đâu cũng giống như Như Lai ở đó vậy”. Lúc Đức Phật nói 
năm nay Như Lai đã 55 tuổi, trong sinh hoạt Như Lai cũng cần có người giúp đỡ, 
Như Lai cần một thị giả, các tỷ kheo hãy chọn cho Như Lai một người. Ngài Xá 
Lợi Phát quỳ xuống xin Thế Tôn cho làm việc đó. Đức Phật nói không được, Xá 
Lợi Phất ở đầu thì giống như ta ở đó, nếu đi theo ta thì thiệt thòi cho chúng sinh 
nơi khác. Đối với ngài Mục Kiền Liên, Ngài cũng nói như vậy. Trí tuệ của ngài 
Xá Lợi Phất nỗi trội quá nên hình ảnh của vị Mục Kiền Liên bị mờ đi chớ thật ra 
trí tuệ hai vị này 9 -10. Bên Bắc Tông thì tán thán ngài Mục Kiên Liên và coi nhẹ 
ngài Xá Lợi Phát. Ngài Mục Kiền Liên thì họ chỉ tán thán ngài có một cái “khen 
phò mã tốt áo”. Nghĩa là ngài Mục Kiền Liên có bao nhiêu pháp tánh thù thắng vi 
diệu muôn ngàn ức triệu Phạm thiên không bằng gót chân của ngài vậy mà họ chỉ 
khen ngài vụ đại hiếu. Tu-đà-hoàn là đại hiếu rồi, lòng tri ân là lòng của thánh 
nhân. Trong Chú giải nói rõ: nói gọn vị Tu-đà-hoàn không còn thân kiến hoài 


368 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


nghi, giới cấm thủ nhưng nói rộng thì Tu-đà-hoàn không còn bốn pháp thiên vị, 
không còn hành xử vì ghét vì thương vì sợ, không còn bỏn xẻn nữa. Đặc biệt là 
tánh tri ơn, lòng đại hiểu của Tu-đà-hoàn thì không aI sánh, khen vị A-la-hán đại 
hiếu là khen phò mã tốt áo, vì ngay vị Chánh Đắng Chánh Giác mà đối với cha 
mẹ của mình còn cư xử như vậy thì nói gì đệ tử của ngài. 


ĐA SỐ HAY DU HÀNH (Sambahulasutta) 


Bài kinh này được gọi là Kinh Đám Đông (crowd). Bài kinh này kế chuyện một 
nhóm tỷ kheo đến nhập hạ an cư mùa mưa trong một khu rừng, sau đó bỏ đi chỗ 
khác. Đời sống của tỷ kheo ngày xưa là như vậy, không có chuyện chọn trụ xứ 
nào đó như ý rồi ở suốt đời, cũng có chớ không phải không, nhưng phần lớn các 
vị liên tục thay đổi chỗ ở vì nhiều lý do: 


1. Điều kiện sinh hoạt ngày xưa không giống bây giờ, bây giờ có nhà bếp nhà 
kho, có tiền chợ, có hậu phương hậu cân, hạ tầng cơ sở vững chắc, có tổ chức có 
tính xã hội rất cao. Ngày xưa chùa chỉ là chỗ qua đêm của chư tăng. Phật tử cho 
chăn mùng, đệm, chiếu thôi chớ trong chùa không có nhà kho nhà bếp hay đầu 
bếp nấu ăn. 


2. Chư tăng bên Ấn Độ không bị ràng buộc pháp luật theo cách như mình bây 
giờ, phải có giấy tờ. Ngày xưa thì chỗ ở của chư tăng không bị ràng buộc như 
vậy. Bây giờ mà một vị sư đang ở Đồng Nai ba tháng rồi lên Sài Gòn ở ba tháng 
thì khó, thành phố lớn không có mở rộng cửa cho những ai ngoại tỉnh về. Hôồi đó 
thì tật cả đều sông trong rừng, nông thôn nhiều, những vị trong chùa thì không có 
quyên lợi như chư tăng bây giờ. Ngày xưa thì người thường trụ và người tạm ghé 
thì không có sự khác biệt gì vê quyên lợi, cứ sáng thì xách bát đi giông nhau, tối 
về thì có chỗ ghé lưng, không phân biệt quyền lợi. 


3. Lý tưởng rốt ráo của vị tỷ kheo nguyên thủy là tu hành giải thoát, trong Trung 
Bộ Kinh Đức Phật dạy rằng: Ở nơi nào mà biết rằng thiện pháp lui sụt, thối thất, 
ác pháp bắt thiện tăng trưởng thì vị tỷ kheo lập tức phải ra đi, dầu phải ra đi trong 
đêm, không được sự động thuận của thây tổ cũng phải ra đi. Còn nếu ở chỗ nào 
thiện pháp phát triển dầu có bị xua đuôi cũng phải tìm mọi cách để xin được ở lại. 
Đó là tình thân PGNT, hôm nay tinh thần đó hầu như không còn nữa, hôm nay 
chúng ta năm níu nắn ná nơi nào đó vì lý do nào đó chứ không phải lý do lý 
tưởng giải thoát nữa và do vì vẫn đề xã hội đến vẫn đề cá nhân. Tại sao bài kinh 
này tôi dừng lại nói nhiều ở chỗ này, là để mai mốt không nói nữa, vì sao chư 
tăng phải đi nhiều quá. Hôm nay chúng ta đọc lại cuộc đời của ngài Ajahn Mun 


369 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


sư phụ ngài Ajahn Chah, bản thân ngài AJahn Chah, rồi ngài Achan Llem, học trò 

của ngài Achan Chah, chúng ta sẽ thấy các vị ấy có một thời tuôi trẻ tu tập rất là 

nhiệt thành, niềm tin rất là thuần có, rất vững chắc, nên các vị đó không có ràng 

buộc với một trụ xứ, không quan hệ liên lạc với cư sĩ nào hết, và liên tục thay đôi 

chỗ ở chỉ vì lý do nhu cầu tinh thần. Hôm nay những người như ngài AJahn Mun 
, Ajahn Chah thì không còn nữa, mình cứ tìm chỗ ở nào mà có dư quyên lợi. 


Trong Chú giải nói rằng các tỷ kheo trong bài kinh này toàn những vị tinh thông 
Phật pháp, giỏi tạng Kinh (suttantika), chuyên về A-tỳ-đàm (abhidhammika), giỏi 
Luật (vinayadhara). Nghĩa là trong nhóm tỷ kheo này toàn là Long tượng hộ 
pháp, '“Tả hữu sứ quang minh đỉnh” nên các vị cứ thay phiên nhau thuyết pháp. 
Trong Chú giải nói là mỗi lần bà con tổ chức cúng dường thì chư tăng trong đó từ 
vị trưởng lão đến vị nhỏ xíu đều có thể thay phiên nhau thuyết pháp, thuyết pháp 
mà toàn là “thứ đữ” không hà nên khi mấy sư phụ đi hết rồi thì để lại một khoảng 
trống không sao lấp đầy. Có những người sống trên đời chỉ là sự góp mặt chứ 
không đóng góp nên mai này họ chết hay ra đi thì sự ra đi của họ chỉ là sự vắng 
mặt chớ không phải là sự mắt mát của chúng sanh. Vì vậy phải sông làm sao 
những người gân mình thấy mát chớ không phải lạnh, thấy ấm chớ không phải 
nóng, thây gân gũi chớ không thấy chật hẹp, thấy sáng sủa chớ không thấy bị 
chói mắt. Sống làm sao mà sự có mặt của mình là sự đóng góp chớ không phải 
chen lẫn, và sự vắng mặt của mình là Sự mắt mát cho người khác chứ không phải 
là sự dư chỗ. Những vị tỷ kheo này sông đúng với tinh thần đó nên các vị đã đề 
lại khoảng trống mênh mông khi ra đi. Cái đẹp của bài kinh này là anh sống làm 
sao mà sau lưng anh là một khoảng trồng khó lấp đầy, một chỗ trồng u buồn, một 
nỗi nhớ không tên, chứ đừng sống làm sao khi anh ra đi mà đề lại một chỗ trống 
thiên hạ mơ ước mà không được. Lời đối đáp trong kinh này rất là hay. Vị thiên 
trước than buồn, vị thiên sau đáp 


Họ đi Magadha, 

Họ đi Kosala, 

Và một số vị ấy, 

Đi đến đất Vajjà. 

Như nai thoát bẫy sập, 

Chạy nhảy khắp bốn phương. 


370 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Tỷ-kheo không nhà cửa, 
Sống giải thoát như vậy. 


Đó là tỉnh thần của PG truyền thống. Hôm nay tôi lạc đề một chút, lát nữa nghe 
giảng xong các vị vào Internet tìm bài Trường Ca Kalinga của Trúc Thiên, bài 
thơ này mô tả cuộc đời vua A Dục, trong đó có đoạn nói về chư tăng trong cuộc 
đời hoằng pháp, tôi rất là thích. Khi vua A Dục thấy được cái sai của mình trong 
mộng tranh bá đỗ vương, vua quyết định từ bỏ kiếm cung gươm giáo để trở thành 
Phật tử, vua có một lời phát nguyện: 


“ươm giáo đó sẽ là chuông là tượng 
thân tâm này sẽ là bát là y” 

“đây: chồi Bồ Đề 

đây: ngọc Xá Lợi 

đây: Ba Tạng Pháp Bửu Pa L1 

trẫm cung kính trao về chư Đại Đức 
đây: Muôn đời Thông Điệp của Từ Bï” 
“... và Pháp Phật tràn lan như sóng nước 
và Bồ Đề bóng ngả mát mười phương 
từ kinh kỳ ra hải ngoại 

nói liền lục địa với trùng đương 

pháp nào là chăng Pháp Phật ? 

tâm nào là chăng Tâm Thương ? 

tung ra thì đạo mở muôn đường 

khép lại thì bặt từng mảy bụi 


ai ngàn xưa mở núi 


371 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


ai ngàn sau hành hương 
thấy chăng trong nhịp hoằng dương 
bóng người hộ pháp lồng khuôn Phật đà? 


Là) 


Đoạn cuối rất là hay, mô tả quá trình đi hoằng pháp của chư tăng rất là đẹp. Chỉ 
hoăng pháp không thì không đẹp mà bản thân mình phải là những cánh chĩm mới 
là đẹp, chớ còn đi hoăng pháp mà có tư túi là không đẹp. 


ANANDA (AÄnandasutta) 


Câu chuyện xảy ra ngay sau khi Đức Phật viên tịch chưa lâu. Chú giải nói sau khi 
Đức Thế Tôn niết-bàn chưa lâu ngài AÄnanda đi đâu cũng bị người ta vây quanh, 
nhìn ngài người ta nhớ Đức Phật; người ta muốn hỏi tất cả những gì muôn hỏi về 
Đức Phật, về những ngày cuối đời của Đức Phật. Bà con mỗi lần gặp ngài 
Ananda là khóc. Tâm lý bình thường của con người là vậy, mình thương một vị 
thầy của mình mà thầy đột ngột mắt thì khi gặp thị giả của thầy mình sẽ có biết 
bao điều muốn hỏi. 


“So bhagavato paftacTvaramädäya”, ngài Änanda giữ lẫy y bát của Thế 

Tôn, ““kosalarattham gantva ekasmim araññavase vasItva punadIvase” đến sông 
trong một khu rừng ở Kosala, “ekam gamam pävIsi” mỗi ngày đi vào rừng để 
khất thực. Người ta hỏi ngài. “bhante ãnanda, tumhe pubbe satthara saddhim 
ñgacchatha” Thưa ngài Änanda, ngày xưa ngài đi với Thế Tôn, “Ajja ekakãva 
agata”bây giờ còn một hình một bóng thôi. “Kaham sattharam thapetva 
apatattha? 


” Ngài bỏ lại Thế Tôn ở đâu rồi? 
“dam! kassa pattacTvaram gahetva vicaratha? 
”Bây giờ những y bát đó ngài cầm đi về đâu? 


“Kassa mukhodakam dantakattham detha”, ngày xưa mỗi sáng ngài cúng dường 
tăm xỉa răng nước rửa mặt cho Thế Tôn bây giờ ngài làm cho ai nữa. “parivenam 
sammaijatha,” bây giờ làm sao còn địp ngài quét phòng cho Thế Tôn nữa. “*vatvã 
paridevimsu”.Họ khóc 


372 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Ngài Ananda trả lời: “mã, ävuso, socittha, mã paridevittha, aniccä sañkhara” 
đừng buôn, đừng khóc, chuyện đời vô thường như vậy. 


Cứ như vậy mà ngài Ananda đi đâu chuyện cũng diễn ra như vậy. Một vị Thiên 
nhân nhìn thấy khó chịu mới suy nghĩ thế này: Ngài đã biết ngay lúc này tới chỗ 
đám đông là bị bao vây sao ngài không chịu tránh, cứ đi đến mấy chỗ đó như vậy 
thì quá phiền. Cho nên vị Thiên mới nói: 


“Rukkhamulagahanam pasakkiya, đã chọn lấy gốc cây làm trụ xứ rồi, “nibbãnam 
hadayasmim opIya” đã đê niêt-bàn vào tim rôi, “kim te bi]ibilikãa karissaff”. Có 
lợi ích gì khi ngài phải trả lời những câu hỏi tào lao của thiên hạ 


“Bilibilikatha': “những chuyện tào lao" (tattle) 


Ngài Änanda lúc đó mới là vị Tu-đà-hoàn, mấy hôm sau ngài mới đắc A-la-hán, 
nghe như vậy ngài xúc động, ngài quyêt định lui vê sông một mình, không gặp 
øỡ mây người kia nữa. 


Đọc bài kinh này mình mới thấy mình đã sống ra làm sao, mình nói mình là hành 
giả, tu tập, nhưng thật ra một ngày thời gian mình dành cho Phật pháp, cho suy tư 
chánh niệm không nhiều. Phải nói rằng ngày xưa, mấy chục năm về trước, (tôi 
làm thầy chùa 35 năm rồi) tôi thấy trong 5 ác khẩu có tội nói lời vô ích 
('samphappalapa':'phiễm luận"), tôi coi thường lắm, tôi nghĩ đó chỉ là chuyện tào 
lao mất thì giờ. Thế nhưng không phải, tội đó nặng kinh khủng. Cái đầu anh phải 
suy nghĩ chuyện tào lao, anh mới nói chuyện tào lao, và trong những cái tào lao 
đó có những đề tài làm cho anh lui sụt rất nặng về thiện pháp. Có những đề tài mà 
bàn riết thì con người mình bị hư, hỏng đi. Có những người mình tiếp xúc với họ 
riết mình đôi tánh, ví dụ mình đang rộng tự nhiên mình hẹp, nhỏ mọn, ích kỷ, keo 
kiệt, bủn xỉn. Có người khi mình tiếp xúc với họ mình trở nên nóng tính hơn, bận 
tâm những chuyện nhỏ nhặt hơn. Có những người mình tiếp xúc với họ tự nhiên 
niềm tin của mình đối với Tam Bảo tự nhiên phai nhạt dần, không thấy quan 
trọng nữa. Càng lớn thì mới thấy phiếm luận nó đễ sợ lắm. Thử đề ý ý xem, đi vô 
chùa hay đến nhà người quen ngôi nói chuyện tào lao thì thấy mệt lắm, phải tập 
cho mình cái gan, thấy tào lao là đứng dậy liền, còn hoàn cảnh nào không thể lìa 
khỏi chỗ đó thì mình tìm việc gì đó mình làm, nhưng tối thiểu đừng có tham dự. 
Cứ đề ý ngồi nói chuyện tào lao một hồi là ra chuyện, dứt khoát không tham thì 
sân. 


ANURUDDHA (Anuruddhasutta) 


373 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


“Một thời Tôn giả Anuruddha trú ở giữa dân chúng Kosala, tại một khu rừng. Rồi 
một Thiên nữ ở chúng Tavatimsa, tên là Jalinn, đời trước là vợ của Tôn giả 
Anuruddha, đi đên Tôn giả Anuruddha...” 


32, 6€ 


Theo Chú giải, vị Thiên nữ tên Jãlinii ở đây (““anantare”: “ngay kiếp sống trước 
đây”) trước kiêp chót của ngài, bà là vợ ngài, nên khi gặp lại bả rât là thương, 
thương mãnh liệt. (°Balavasineha': “tình yêu mãnh liệt”) 


Mỗi ngày bà quét dọn phòng của ngài, cúng dường thức ăn cho ngài. Ngài vẫn đi 
bát, nhưng. phần nào đi bát thì đi, phần nào bà cúng thì cúng. Bà cúng dường y áo 
cho ngài bằng cách dùng thần thông tạo ra những tắm vải. Ngày xưa khác bây 
giờ, may y cho mây sư sẵn, hồi xưa phần lớn là cúng vải, kích thước của mỗi vị 
khác nhau nên tốt nhất là họ cúng vải cho chư tăng. Chư tăng ngày xưa đều phải 
biết may vá y áo cho mình; truyền thống của ngài Ajahn Chah bên Thái cũng 
vậy. 


Thời đại bây giờ đã lên iphone 6. Sáng nay tôi đọc báo thì Mỹ cho biết trong 
vòng 10 năm nữa người ta đã có thể tô chức du lịch lên mặt trăng. Bà con trong 
room đề dành tiền, sức khỏe đừng tệ quá thì cũng lên mặt trăng được. Trong 10 
năm nữa thì chuyện qua đêm chỗ sâu nhất của Thái Bình Dương không khó 
khăn, bây giờ thì nhiều lắm mình làm một chuyền hải hành trên du thuyền một 
tháng hai tháng, hoặc lặn chút đỉnh dưới biên một hai chục phút. Hiếm nơi nảo 
trên thế giới để mình có thê dạo chơi đưới biển nhưng 10 năm trở lại thì đáy biển, 
hay mặt tráng chỉ là chuyện nhỏ xíu. Trong thời buổi văn minh như vậy mà các 
thiên viện trong truyền thống của ngài Ajahn Chah thì chư tăng đều phải biết may 
y, cắt y, nhuộm y theo phương pháp thủ công. Hai ba vị đứng căng ra rôi cắt, tính 
toán trong y có bao nhiêu ô, cái nảo dài cái nào ngắn, cắt ra rồi may, rồi mua 
thuốc nhuộm về nấu nước sôi rồi nhúng vào. Chuyện đó có tới ngàn lẻ một cái 
hay: Dạy cho chư tăng cái tay nghề, để mai này bất cứ hoàn cảnh nào cũng có thể 
tự may y cho mình, chỉ cần có vải thôi. Quí vị biết y của chúng tôi, thấy to nhưng 
thật ra là vải vụn. Quí vị có quen ông sư nào thân thì nói mở ra cho coi không cần 
phải đụng vào, chỉ toàn vải vụn. Ông sư phải có khả năng may y, rồi nhuộm. Tôi 
không có phước nhưng lại là cái hay, tôi rời VN mười sáu năm nhưng đặc biệt 
bốn chỗ ở của tôi đều không có máy giặt. Ngay cả tôi về Thụy Sĩ, hay chỗ ở bên 
Đức, cũng không có máy giặt, tôi giặt tay trong lavabo. Tôi nhiều nghề lắm, tôi 
có nghề nhuộm nữa. Chư tăng bên đây trời lạnh, mặc áo không đề vai trần, cần áo 
tay dài. May thì may không nồi, nhờ trong nước may thì ai đem ra cho mình, thế 
là tôi kiếm mấy cái T shirt tay dài, màu sáng có thê nhuộm được, tôi cắt cái cô đi 


374 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


đẹp lắm. Đẹp hơn áo mà Phật tử may cho mây ông sư nữa. Thụy Sĩ bán màu đẹp 
lắm, có ghi sẵn là nhuộm bằng thủ công, nấu nước sôi 40 độ, ngâm hai giờ. Hoặc 
bỏ vào máy giặt, chọn chế độ càng lâu càng tốt. Cái cảm giác giữa xứ sở văn 
minh này mà nhuộm món đồ bằng tay nó “đã” làm sao đâu. Cách đây hai tuần tôi 
đích thân đi mua vải bởi vì lúc này tôi mặc y màu Miễn Điện, xưa giờ Phật tử cho 
tôi toàn y màu Thái Lan. Y Miễn Điện xưa giờ là họ bán nhất y nhất quỡn, trên là 
có vai trái, dưới là y nội, y nội mặc rất là hao. Bận mỗi ngày hao lắm, thế là tôi ra 
mua vải nhờ người quen họ may giùm tôi, may cái màu không vừa ý mình 
nhuộm lại, cái cảm giác đã vô cùng. Bà Thiên nữ này cúng dường cho ngài 
Anuruddha bằng cách hóa hiện ra những vải tốt. (*dibbadussa”: vải trời, celestial 
fabric). Tôi hay chua thêm tiếng Anh vì sợ có nhiều người tiếng Việt không giỏi. 
Bà tạo ra miếng vải đẹp rồi liệng vào đồng rác (sankarakuta). 


“Dussa': “vải”. “Susana": “nghĩa địa' 


“Makkhitadussa', “kilitthavattha”:“vải nhơ nhớp'. 
“uccãrapassävapamsumasikaddamadihi°: vải dính phân dính nước tiểu dính máu, 
vị tỷ kheo nhật về giặt, nhuộm. Tỷ kheo nguyên thủy phải có gan xải vải như vậy 
về chính tay mình giặt. Chính Đức Phật cũng từng giặt vải bó xác cô nô lệ, rỒi 
đưa ngài Ananda may, sau này cho ngài Ca Diệp, vì Đức Phật biết ngài Ca Diếp 
có hạnh đầu đà nên Ngài khích lệ sách tắn. Đức Phật trao cho Ca Diếp lá y chính 
tay Ngài giặt. Vinh dự này trong tam giới đếm trên đầu ngón tay. Giỗng như 
trong đời Thế Tôn, 45 năm chỉ có một người duy nhất mà Đức Thế Tôn tiễn một 
đoạn, đó là ngài Xá Lợi Phát. Khi ngài Xá Lợi Phát đến từ biệt Đức Phật xin niết- 
bàn thì Đức Phật nói với ngài Xá Lợi Phát: Hãy thuyết pháp cho đại chúng một 
lần cuối đi và ta sẽ không bao giờ còn gặp người đệ tử nào giống như Xá Lợi 
Phất nữa. Sau khi nói chuyện xong, Thế Tôn đứng dậy nói: Đề ta tiễn ngươi đi 
một đoạn. Đó là người duy nhất mà tôi được đọc thấy trong kinh. Trường hợp thứ 
hai là chính tay Đức Phật nhặt và giặt tay tắm vải dơ, rồi giao cho ngài Ananda 
may ÿ. 

Vị Thiên nữ này cứ lảng vảng giúp đỡ ngài. Một ngày kia ngài thấy đã đến lúc 
phải nhắc nhở. So với chánh tạng thì Chú giải có nói thêm, ngài nghĩ ngài sẽ giúp 
vị thiên nữ này đừng nuôi tâm nguyện như vậy nữa và ngài chờ dịp. Bữa đó vị 
thiên nữ gặp ngài và nói: Thưa ngài, ngài cần cái gì, ngài muốn bắt cứ cái gì 
(“tcchiticchita”: whatever you like) thì con cũng sẽ tạo ra cho ngài. 


375 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Ngài trả lời: Hãy xuất hiện băng nhiều màu sắc khác nhau. Thế là vị thiên nữ 
mừng lắm, thế là rùng mình một cái, xuất hiện trong bộ trang phục màu vàng, rồi 
trộn lại màu xanh pha mảu tím, hồng phấn, mỡ gà v.v... Khi đó cổ nhìn ngài thì 
thấy ngài nhắm nghiền đôi mắt và không màng gì hết: 


' Thero Iindriyam okkhIpr”:trướng lão đóng kín các căn. 


“sineham va santhavam va alabhamana nibbinditva gantumaraddha”: Khi thấy 
không được gì hêt, cô Thiên nữ nhàm chán và bỏ đi. 


“Santhavam': “sự tiếp xúc” 
'Alabhamana': 'không được gì hết” 
“Nibbinditva': “nhàm chán” 
“Gantumaraddha': “lập tức bỏ đi” 


Người ta đến với mình mà mình không mở cửa thì khách nào cũng bỏ đi. Một 
trone những cách tự vệ tốt nhất của Sa-môn đó là đóng cửa. Đóng cửa ở đây 
không có nghĩa là xô đây, từ chối, xua đuôi người ta mà là thái độ của mình làm 
người ta chán. Ví dụ trên facebook, email, phone mà liên lạc với mình hoài mà 
không thấy mình trả lời người ta cũng buông. Có qua có lại mới dằng dai. 
Napoléon nói: Trên chiến trường tiến tới là thắng, rút lui thường khi là thua. 
Trong tình trường rút lui thường là thắng, tiến tới thường là thua. Nói cho cùng 
thương nhau đến với nhau là do không hiểu nhau mà tưởng lầm đã thuộc về 
nhau, chớ còn biết nhau rõ mười mươi thì còn gì nữa mà thương. Dĩ nhiên có 
người nghĩ là tôi đạo đức giả, nhưng mà tôi phải nói thế này, có thể là do tôi bị 
khiếm khuyết rất nhiều thứ, tôi có rất nhiều thứ mặc cảm, đó cũng là lợi thế của 
tôi, cộng với tánh đa nghi tôi không tin ai hết. Nếu có một vị sư nào muốn hoản 
tục, hoặc anh thanh niên Phật tử hỏi tôi muốn tiễn tới với một cô nào đó, tôi sẽ 
không nhắc vân đề tu hành giải thoát, bất tịnh, quán tưởng... cái đó trong kinh có 
rồi, không cần phải nói nữa; tôi sẽ nhắc theo kiểu của tôi: mình thương người ta 
được bao lâu? 


Minh không chán người ta thì người ta cũng chán mình. Tôi không hề tin trên 
đời nảy có một sự thủy chung, người ta thủy chung vì chẳng qua vì không có 
hoàn cảnh thích hợp điều kiện như ý thôi, chứ khả năng ngoại tình tôi nghĩ là rất 
lớn. Bằng chứng là mình cứ nhìn mình đi, mình muốn người ta thủy chung với 
mình nhưng cứ tự hỏi lòng mình một cách sáng suốt, can đảm và bình tĩnh: khả 


376 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


năng mình thủy chung được bao nhiêu, rồi tự trả lời đi. Khi mình tự trả lời rồi thì 
mình thây khả năng thủy chung của người kia chỉ là một ảo vọng không tưởng. 
Nêu như vậy thì lây nhau làm gì? 


Lẫy một người đủ sức làm cho mình ghen thì quá khổ, còn lây người không đủ 
sức làm cho mình ghen thì lấy làm chi. Tu hành là không đi tìm đến cái vật nào 
mà mất rồi đủ làm mình thây đau lòng. Nếu chỉ sở hữu những vật nào mà không 
đủ làm mình đau lòng khi mất thì sở hữu làm gì. Riêng cái thân cái mạng này mất 
bao nhiêu thời gian để lo cho nó, giờ còn phải dành thời giờ để lo cho cái nhà cái 
xe, cái máy, thì rất là mệt. Lấy một người đủ sức làm cho mình ghen thì thê thảm 
quá, không lẽ ăn rồi đi theo giữ hoài. Phải nói là tôi vô cùng thành kính và phân 
ưu với những cặp tôi nhìn thấy bên Mỹ, bên Âu, sáng sớm chồng đi làm một nơi 
vợ đi làm một nẻo, tôi thắc mắc dữ lắm không biết họ còn thương nhau không. 
Nếu là tôi thì tôi không thê nào đành lòng để bà xã tôi đi làm một nơi mà suốt 
ngày bả gặp thằng nào đó tôi không biết. Chiều về mượn cớ mệt mệt ngủ riêng 
hoặc về không dòm mặt tôi là tôi bắt đầu nghĩ tầm bậy rồi. Không biết họ có còn 
thương nhau hay không mà có thể sống xa nhau hay quá. Ở đây cũng vậy, trong 
tinh thần tu học người tu hành cũng y như vậy, sở hữu vật làm cho mình khổ thì 
sở hữu làm gì, mà sở hữu vật không làm cho mình khô thì xét lại đi. Như vậy là 
xong bài kinh Anuruddha. Tôi chỉ có hai câu: Phải đâu ta sợ chi tình. Chỉ lo tình 
phụ nên đành vô tâm. Hẹn nhau ngày thứ Bảy. 


#NhậtKýChépBằngKinh; #SưGiácNguyên; #NhịTường: #TươngƯng2 
[1] 333. Utthahatha nisidatha ko attho supItena vo, 


aturanam hi kã niddã sallaviddhana ruppatam. (Suttanipata) 


377 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Bài giảng ngày 4-10-2014 NÄGADATTA (Nãgadattasutta) 


Sẵn đây nhắc chút xíu chuyện cho nhớ, các vị xem Kinh Bồn Sanh (Jataka) 
thường thấy nhắc đến nhân vật tên là Brahmadatta. Trong lịch sử PG có một nhân 
vật rất nồi tiếng tên là Devadatta. Sáng nay mình học kinh Nãgadatta. “Datta' 
nghĩa là “được cho”. “Devadatta' là “trời cho”, “thiên phú”; sanh con mà đặt là 
“Devadatta' là “đứa bé trời cho”. Brahmadatta là “Phạm tứ' (do Phạm Thiên ban 
cho). Nagadattalà “Long Tứ" (do Long Vương ban tặng), Nagadatta là một nhân 
vật vua bài Thượng Hải. Đây là những cái tên ni tiếng thường gặp, giống như 
Ratthapala: Bảo Quốc (ratta: quốc gia, pala: hộ trì). CEO của Facebook: Mark 
Zuckerberg (Sugar Mountain): Đường Sơn đại huynh. Tôi có viết một bài nhắc 
đến cái tên này. Ở đây có ai biết Đường Sơn đại huynh không, chắc là không biết 
đâu, tôi có tuôi mới biết chớ quí vị trẻ quá. 


Ngài Nãgadatta có một lúc do có những nhu cầu của đời sống, cộng thêm quen 
biết với Phật tử, nhiều khi đi đứng giờ giấc hơi thoải mái, không lưu ý. Có lẽ lúc 
này Đức Phật chưa cắm chứ theo Luật thì tỷ kheo không có đi sớm về muộn. Vị 
tỷ kheo cũng không nói chuyện tay đôi với phụ nữ quá 6 chữ (chah1 vacahn). Có 
người dịch là sáu tiếng. Không phải là six hours. Sáu câu chớ sáu tiếng thì “quá 
đã” rồi. Ngài Hộ Tông hay ngài Minh Châu dịch là sáu tiếng. Mấy vị tân thọ tỷ 
kheo nghe khoái lắm, 6 tiếng thì nói phone cháy máy luôn. Thật ra là 6 câu thôi. 
Dầu câu ngắn cũng là câu. Ví dụ, câu thứ nhất: Khỏe không? 


Câu thứ hai: Lúc này thấy ôm đữ nhen! Câu thứ ba là: Có đi thâm mỹ không? 
Câu thứ tư là: Diet đi!... Cứ như vậy là một câu. 


Vị Thiên nhân thấy ngài Nãgadatta như vậy nên có lòng thương tưởng và e ngại 
giùm nên mới nhắc ngài không nên lui tới cư sĩ quá nhiều. Trong bài kinh Từ bi 
(Metta sutta) có câu “kulesu ananugiddho”: lòng không vướng bận với những 
quan hệ cư sĩ. “Kula là “gia đình", “cư sĩ”; “anugiddha': “dính mắc”. Theo Chú giải 
giải thích là lấy niềm vui của người ta làm niềm vui của mình, lây chuyện buôn lo 
của người ta làm chuyện buôn lo của mình. Mới nghe qua thì thấy hay quá, 
nhưng quí vị tưởng tượng đi, nhà quí vị, con nói không nghe, vợ chồng thì không 
vừa lòng nhau, quí vị vào nói với tôi, rồi tôi lo lắng y như người thân của tôi. Rồi 
đêm hôm tôi không hành thiền, kinh sách không nghiên cứu viết lách gì hết, đêm 
thì gọi phone: Thằng Tèẻo đi học về chưa, thằng Tèẻo ngủ dậy chưa, ông xã đi làm 
chưa, bà xã về chưa..., chuyện người ta mà mình lo suốt mùa thu vậy thì ra làm 


378 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


sao, không giống con giáp nào hết. Người ta cần mình thì đến hỏi thắc mắc về 
đạo một chút thôi chứ không thể nào “kulesu anugiddha”, cùng buồn cùng vui 
với họ trong chuyện tảo lao thiên tướng là không được. Tôi biết người Phật tử là 
họ muôn được quan tâm, nhưng làm ơn nhớ giùm, quan tâm thì quan tâm về mặt 
tâm linh, đời sông tinh thần thì ok, nhưng lâu lâu thôi, không thể thường trực 
được. Chuyện mỗi người lo đã không hết mà còn dòm đến người khác thì thời 
gian đâu lo cho mình được. Một người đang ở dưới đầm lầy thì làm sao cứu 
người khác. Một người đang ở dưới nước thì làm sao đem người khác lên bờ 
được. Một người không có khả năng tự an lạc với riêng mình làm sao có thể giúp 
người khác an lạc được. Đừng tưởng vậy là hay, bản thân mình ở dưới sình, 
không thê lôi người khác ra khỏi sình. Vì vậy ở đây vị thiên nhân nhắc nhở: “như 
thế là không tốt”. 


GIA PHỤ (Kulaghararrsutta) 


“KulaghararT: “gia trưởng”. “Gia trưởng” ở đây không hiểu theo nghĩa độc đoán, 
độc tài. “Gia trưởng” ở đây mang nghĩa trung tính, không phải nghĩa tiêu cực. 
“C1a trưởng” là người đứng đâu gia đình. 


“2) Lúc bấy giờ, Tỷ-kheo ấy sống thân mật quá đáng đối với một gia đình”. Ở 
đây, vị tỷ kheo này là một vị A-la-hán. Đừng nghĩ loài khuất mặt có thần thông 
thì chuyện gì họ cũng biết. Họ y như mình, cặp mắt của họ có thể thấy chuyện 
mình không thấy, tai họ có thê nghe được chuyện mình không nghe, những tần số 
những làn sóng mình không nghe được; họ có thể di chuyền bất cứ nơi Tào họ 
muốn, vật chất họ sử dụng là tự cung tự cấp với tốc độ nhanh nhất, muốn là có. 
Vì vậy tất cả những phương tiện khoa học hôm nay chúng ta có, tưởng đó là ghê 
øớm, thật ra chỉ cần mình có tu tập trở thành loài phi nhân thì mình nhìn nền văn 
minh của con người không ra gì hết, chỉ là trò hề, trò chơi của trẻ con mà thôi. 
Tuy nhiên, sướng gì thì sướng nhưng không phải cái gì họ cũng biết. Ví dụ như 
các vị có ông dòm, tôi không có ông dòm nên nhìn thấy. mờ mờ không biết họ là 
Cái ØÌ, cÒn các VỊ có ông dòm nên có thể nhìn thấy cái đốm đang di động đó là 
một ông Tây, một bà Đầm, một con bò hay một con gà. Các vị chỉ khác tôi có 
nhiêu đó thôi chứ không thê biết hơn, các vị không biết ông Tây là người nước 
nảo, nói tiếng øì. Còn tôi thì không có ống dòm nên không biết những chấm đen 
di động đó là cái gì. Quí vị biết đó là con gà, cái biết của quí vị y như tôi về con 
gà, chỉ vậy thôi. Trong kinh này, vị Thọ thần nhìn thấy vị tỷ kheo này mà không 
biết đó là vị A- la-hán. Không phải vị Thọ thần nảo cũng giống nhau về các khả 
năng và điều kiện sống. Tôi cô ý nhân mạnh điều này, vì sẽ có nhiều người hiểu 


379 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


lầm, không phải vị nào cũng giống nhau về thần thông, thiên nhãn thiên nhĩ, và 
điều kiện sống cũng tùy phước ít : phước nhiều nữa. Ở đây vị Thọ thần thấy vị tỷ 
kheo này lui tới với cư sĩ nên nhắc nhở bằng câu hơi nặng: Ngài lui tới những chỗ 
quán sá tiệm tùng đông đúc như vậy thì giữa ngài và tôi có khác nhau cái gì chứ. 
Trong Chú giải ghi thế này: 


“So kira safthu santike kammatthänam gahetva”, VỊ tỷ kheo đó sau khi đến học 
thiên ki xin đề mục với Đức Ti rồi, “vanasandam pavisitvã” đi vào trong rừng 
sông, “øãmam pindãya pãvisi” sau đó đi khất thực, “pãsãdikehi abhikkantädihi” 
oai nghi tế hạnh rất đàng hoàng. 


=3? 


“Aññataram kulam tassa iriyãpathe pasiditvã” có một gia đình thấy ngài liền rất 
thích. Họ thỉnh ngài. Sau khi họ thỉnh ngài để cũng dường, 


'“ “Thero adhivasetva”vỊ trưởng lão đã nhận lời “aharam parIbhuñJamano” và thọ 
nhận những øì họ cúng dường, “viriyam paggayha ghatento” nỗ lực tu tập, 

“arahattam patva” chứng quả La-Hán “cintesi” và suy nghĩ: “bahũpakaram me 
etam kulam, aññattha gantva kim karIssami' 't1? 


” G1a đình này có lòng hộ trì mình như vậy tại sao mình phải bỏ đi nơi khác. 


“Phalasamapattisukham anubhavanto tattheva vas1””. Thế là vị đó ở lại nơi này 
thường xuyên an trú vào thiên Quả và không đi đâu hết. 


Vì cảm tấm lòng của người ta, ngài muốn đem công đức cho người ta nên ngài ở 
lại đó, khỏi đi bôn ba chỗ khác và sự có mặt của ngài đem lại công đức lớn cho 
gia đình đó. Vì không còn chuyện gì để làm nên ngài thường xuyên an trú trong 
thiền Quả. 


“sa kira therassa khiasavabhävam ajanant” tương truyền vị Trời này không hè, 
biết rằng đây là vị La-Hán, nên mới nhắc nhở như vậy. Có những vị Trời xuất sắc 
nhưng cũng có vị kém cõi; vị Trời này không biết vị tỷ kheo là A-la-hán, thấy lui 
tới nhà cư sĩ nên nhắc nhở như vậy. Đây là những chi tiết nêu không coi trong 
kinh thì các vị Phật tử không thẻ tự biết. Ví dụ như nếu nói mình học A-tỳ-đàm, 
A-ty-đàm cho mình công thức, nguyên tắc này nọ, nhưng có những chuyện A-tỳ- 
đàm không nói, thí dụ như chuyện này. Vi diệu pháp mình giỏi mấy đi nữa nhưng 
nếu mình không đọc Kinh Tạng thì mình không biết. Nếu chỉ căn cứ theo Vi diệu 
pháp thì khó mà ngờ được chuyện một vị Thọ thần có tha tâm thông mà hoản 
toàn mù tịt về nhân loại đang ngôi trước mặt mình; trong bài kinh này, đó là vị A- 


380 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


la-hán mà vị Thọ thần này hoàn toàn không biết gì hết. Theo Vi diệu pháp thì 
mình cứ nghĩ là hễ có tha tâm thông thì dầu không đủ trình độ đề biết đây là A-la- 
hán nhưng mà tối thiểu cũng phải biết đây là con người trong sạch chứ, biết 
người này không tham, không sân, không s1 chứ; nhưng không phải vậy, đọc ở 
đây mới biết thì ra tha tâm thông như thê nào, chỉ biết tôi đa là vị này đang bực 
mình thôi. Nếu các vị Thọ thần không học Phật pháp thì không hè biết được A-la- 
hán không còn tâm sân. Có những vị biết và có những vị không biết, không biết 
con người trước mặt mình không còn tham, không còn sân, không còn sĩ nữa. Bài 
kinh này chỉ là sự hiểu lầm, và vị tỷ kheo này trả lời, ngài nói ngài sông như con 
nai hồn nhiên trong rừng, không bị dính mắc trong thế gian. 


VAJJIIPƯTTTA (Vajiiputtasutta) 


Có một điều đáng tiếc thế này, Phật tử VN khoái đi chùa, cúng dường, bái lạy, 
khấn nguyện, cầu vãng sanh, đó là Bắc Tông, còn Nam Tông thì thích phục vụ 
cúng dường chứ còn rờ tới kinh tạng thì không nhiều. Tôi giảng mà cứ ngậm 
ngùi, có những chỉ tiết không biết có nên nói hay không, mà nói thì cứ như vịt 
nghe sâm, rất là uỐng. Ví dụ như chữ Vajjiputta, nói ra có rất nhiều chuyện để 
nói, đây là tên gọi rất nổi tiếng trong PG, dĩ nhiên là đối với người có đọc kinh 
sách, chớ còn người đi chùa cầu phước thì nói ra uống lắm. 


“Vajji': “bị lưu đày', trong trường hợp đặc biệt có nghĩa là “bị xua đuôi”, “bị hắt 
hủi”. Ngậm ngùi vậy đó, đàng sau cái tên này là một câu chuyện rất buôn, rất 
ngậm ngùi. Ngày xưa có một ông đạo sĩ lượm được hai đứa bé đem về nuôi. Khổ 
nỗi, ông là đạo sĩ nên chỉ nuôi chừng mực, sau chúng lớn lên ông phải đem trả về 
lại cho đời chứ không thể để mãi trong rừng. Hai đứa bé này rất khỏe mạnh, lại 
lớn lên trong rừng, tính tình hồn nhiên như thú hoang, nên chơi với mây đứa bé 
cùng trang lứa lúc nào cũng tỏ ra lẫn lướt. Từ chỗ đó, các gia đình cấm con cái 
mình chơi chung và xa lánh chúng. Hai đứa lớn lên có vợ, sanh con nhưng tính 
tình vẫn cứ ngang tàng. Dân làng mới nói hai anh em ra ngoài làng ở chứ không 
cho ở chung trong làng xóm nữa. Hai anh em mới ra ngoài làng cất nhà cất sanh 
con đẻ cháu thành cái làng xã đông đúc và người ta gọi đó là đám VaJji nghĩa là 
đám người bị xua đuôi. Nếu vị nào có coi tạng Luật thì sẽ thấy chữ này rất nổi 
tiếng. Khi PG trải qua một trăm năm thì có nhóm tỷ kheo tên là nhóm VaJjiputta, 
nhóm nảy chủ trương tu mà ôm Luật trăm phần trăm chỉ có chết, chỉ bằng nới nới 
chút cho dễ thở, vì thế những vị này chế ra một số chuyện, ví dụ trong Luật cấm 
không cho tỷ kheo ăn chiều, nhưng nếu trễ chút đỉnh thì không sao. Tuy nhiên họ 
quên một chuyện “chút đỉnh" là như thế nào, ví dụ thế hệ trước là 12h15 ăn được, 


381 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


thế hệ sau thì 12h35, thế hệ sau nữa là 12h40... cứ vậy rồi tới chiều luôn, họ chủ 
trương lấn được bao nhiêu thì lắn. Rồi kế đến, họ nghĩ, nêu cứ ôm bát thế này rồi 
lỡ có ngày người ta dời nhà hoặc vì lý do nào đó không cúng, vì vậy họ tích trữ 
của nả. Thế là họ bày ra chuyện tỷ kheo được quyền giữ vàng bạc. Mỗi lần lễ lạt 
họ để trước chùa cái chậu to, ai muốn cúng bao nhiêu tiền bạc vàng ngọc cứ liệng 
vào trong đó. Đức Phật không cho tỷ kheo xài đồ băng ngà, thế là họ nghĩ không 
cần phải cữ kiêng, cho gì xài đó, họ quên rằng xài đồ ngà là tiếp tay hại cho loài 
voi chết. Đồ ngà lại đắt tiền cư sĩ nhìn thấy họ nói, và sợ mất nữa thì tiếc nên đi 
đâu cũng cứ cầm theo. Nhóm tỷ kheo có quan niệm đó gọi là nhóm Vajjiputta. 
Nhóm này là con cháu của dòng họ VaJji. Chính vì vậy mà tôi nói đây là tên gọi 
rất nôi tiếng. Trong Kinh Đại bát Niết Bàn, những ngày tháng cuối cùng của Đức 
Phật có gắn liền với nhiều nhân vật hoặc vùng đất của dân Vajji này. 


Có một vị ty kheo là con cháu của dòng họ Vajji đi xuất gia, đêm hôm ngồi trong 
chỗ thanh văng nghe người ta hát xướng, tiếng vọng từ xa, nghe ngậm ngùi thấy 
buôn. Cũng dễ hiểu thôi, bây giờ ông sư có ipad, iphone, internet muốn tu hành 
thiền định muốn nghiên cứu kinh sách hay đọc báo coi phim thì cũng dễ dàng, 
ngày xưa thì ông sư hoản toàn không có cái gì hết, nói cho rốt ráo là chỉ có cái 
bình bát sáng đã đi xin ăn rồi, còn buổi chiều thì không có cái gì tiêu khiến, giải 
trí, bầu bạn. Bây giờ buồn quá thì bóc cái phone lên, cứ alô người này không 
được thì alô người kia, lên facebook, email, facetime, viber, tango tùm lum hết. 
Có nhiều người Phật tử họ nói tôi một câu mà tôi không biết nên nói cái gì: Sao 
trong Kinh con thấy hồi xưa mấy sư sao tệ quá, thích nhiều cái rất là kỳ. Tôi đã 
trả lời: Quí vị đang đọc lại nhịp sông của những con người trong xã hội mấy ngàn 
năm về trước bên Ấn Độ, vậy mà đọc trang kinh đó bằng não trạng, tâm trạng của 
một con người thời nay thì trật lất rồi. Ngay cả truyện Kiều, mặc dù là hư cầu 
nhưng ít ra phải hiểu ngầm là những chuyện xảy ra trong Kiều đã rất là xa lạ với 
mình. Thời mình làm gì có chuyện người đối xử với người như trong Kiều. Phải 
hiểu rằng thời điểm cụ Nguyễn Du nhắc tới trong Kiều thì đã cách đây biết bao 
lâu rồi, đời nhà Minh, “Răng năm Gia tĩnh triều Minh”, gần 500 trước, nói chị là 
chuyện thời Đức Phật. VỊ tỷ kheo này thây cô quạnh chạnh lòng khi nghe tiếng 
đàn ca hát xướng, lúc đó một vị Trời xuất hiện nhắc cho biết: Thật ra đời sống 
của ngài không dễ kiếm đâu, không phải ai muốn cũng được. Nếu mình tin Phật 
thì phải tin luôn một chuyện, chuyện con rùa mù. Một trăm năm con rùa mù trôi 
đầu lên mặt biển một lần, một sự trùng hợp hiếm hoi nào đó cái đầu con rùa chui 
lọt vào tắm ván đang trôi dạt trên mặt biển, đây là xác suất chưa được một phần 
ngàn tỷ, vậy mà cơ hội làm người còn khó hơn vậy nữa. Tôi tin Ngài nói đúng, 


382 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


một ngày hăm bốn giờ mình sông bằng tâm thiện được bao nhiêu. Mình biết Phật 
pháp, biệt A-ty-đàm, biệt Tứ Niệm Xứ, vậy mà mình sông bât thiện một ngày 
bao nhiêu phân trăm thời gian? 


Kẻ không Phật pháp thì không còn gì để nói, vậy cơ hội đâu mà làm người? 


Cơ hội được làm người được gặp chánh pháp càng khó khăn hơn. Cơ hội vị 
Chánh Đăng Giác xuất hiện trên thế gian này còn hiếm hơn cơ hội làm người 
nữa. Bây giờ được gặp Phật pháp, được làm người nam khỏe mạnh không bịnh 
hoạn, có niêm tin có hiểu biết, đị xuất gia nữa, vì vậy phải nói vị Thọ thần này nói 
rất đúng: Ngài có biết rằng đời sông ‹ của ngài nhiều người mơ mà không được 
giống như chúng sanh ở địa ngục thấy người ta ở Cõi Trời mà thèm vậy. Tôi phải 
nói răng đức tin mình yếu quá, mình dốt quá, mình giống như người mù vô nhà 
hát vậy. Câu nói của vị Thọ thần là câu nói của người có đức tin, có chánh kiến, 
chớ còn Phật tử VN mình nghe câu nói đó thì thấy hơi quá đáng. 


TỤNG HỌC KINH ĐIỂN (Sajjhãyasutta) 


VỊ tỷ kheo trong bài kinh này là một vị A-la-hán, không phải người phàm. Mình 
tưởng chư thiên cái gì cũng biết nhưng trong bài kinh này thì thấy không phải chư 
thiên thì cái gì cũng biết. Tôi nhớ câu chuyện có một ông linh mục đi đánh golf 
với một giáo dân, ông giáo dân này có tật xấu mỗi lần đánh trật là chửi thề. Linh 
mục la bảo không nên như vậy, chơi cho vui thôi chứ đừng chửi thể coi chừng 
Chúa phạt. Ông giáo dân nghe lời, nhưng lát sau đánh trật nữa và lại chửi thê. 
Vừa lúc đó một lăn sét từ trên trời đánh xuống trúng linh mục. Linh mục lăn ra 
chết. Một tiếng vọng từ trên cao: Ta là Chúa Trời còn đánh hụt nói chị là nó. Các 
vị tưởng tượng, tôi đọc câu chuyện đó tôi rất là tâm đắc. Chúa Trời còn đánh trật, 
thay vì đánh ông giáo dân lại trúng ông linh mục. Đừng tưởng chư thiên có thân 
thông thì cái gì cũng biết, họ cũng có nhầm lẫn của họ. Trong bài kinh này kế về 
một vị tỷ kheo ở chung với sư phụ của mình học Tam Tạng, mỗi ngày cứ dưng 
nước hầu cơm chăm sóc cho thây, một thời gian ngắn vị này đắc A-la-hán. Có 
một điều trong thời gian học Tam tạng với thầy, mỗi lần thuộc một ít là mang ra 
tụng, hết kinh này qua kinh khác. Lúc đó có một vị Thọ thần ở gần đó nghe ké, 
ngày nào cũng nghe, nay thì Thất Giác Chi, mai là giáo lý Duyên Khởi, mốt là 
Tứ Niệm Xứ, nghe suốt mùa thu như vậy khoái lắm; nhưng ông này là Thọ thần 
người Ấn Độ chớ còn gặp Phật tử VN mình nghe thì chỉ có bực mình, vì thứ nhất 
mình không thích, thứ hai mình nghe có hiểu gì đâu. Ông Thọ thần này xuất thân 
An Độ nên nghe đọc tụng thì vui lắm dù chỉ là nghe ké, tới khi vị tỷ kheo đắc A- 


383 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


la-hán, và có những điều suy nghĩ. Đây là việc mình cũng nên lưu ý, có những vị 
A-la-hán hoan hỉ trong chuyện tụng, nghe. Ví dụ như Đức Phật, khi nghe người 
khác trùng tụng trùng tuyên Ngài rất hoan hi. VỊ A-la-hán nào cũng vậy, tuy 
nhiên, “thích” không phải là nghe suốt mùa thu như mình tưởng tượng, vị ây thấy 
thời gian tụng đọc như vậy không bằng thời gian sống an trú Tứ Niệm Xứ hoặc 
nhập Thiên quả. Trong Chú giải nói rõ như vậy: “phalasamäpatti': thiền Quả, Quả 
định. 


Quả định 


Quả định là an trú trong thánh quả mình đã chứng, an trú trong một thời gian dài 
ngắn bất định. Ví dụ một vị Tu-đà-hoàn hoặc vị A-la-hán, một lúc nào đó thấy 
mỏi mệt, thấy cần an dưỡng tinh thần không muốn suy nghĩ gì hết thì vị này ngồi 
lại một nơi thích hợp nào đó, quán tưởng danh sắc: quán tưởng thân quán niệm 
xứ, hoặc thọ quán, hoặc tâm quán, hoặc pháp quán niệm xứ tùy căn cơ sở thích. 
Ngày xưa đắc quả bằng con đường nảo thì bây giờ quay lại con đường y hệt như 
vậy. Ví dụ thân quán niệm xứ, vị đó quan sát theo nguyên tắc của thân quán niệm 
xứ; tùy theo vị độn căn hay lợi căn, trí chậm hay trí nhanh; thời glan thiền quả rất 
là nhanh, chỉ quan sát một chút là xuất hiện bốn hoặc ba sát na tâm: Chuẩn Bị, 
Cận Hành, Thuận Thứ và Bỏ Bựục. Bỏ Bực trong trường hợp này là từ tâm Hiệp- 
thế chuyển qua tâm Siêu-Thé. Bỏ Bực có ba trường hợp: 


Gotrabhũ: Tâm Chuyên-tộc, có ba trường hợp: 
1- Đưa người lìa cảnh Dục vào cảnh Đáo đại 


Người lần đầu tiên đắc thiền, khi loại tâm này xuất hiện thì từ giây phút đó trở đi 
người đó được gọi là người chứng thiền Đáo đại tối thiêu từ Sơ thiền trở lên cho 
đến Phi Tưởng Phi Phi Tưởng, nhờ Gotrabhũ người đó trở về sau đã bước vào 
thế giới của Phạm thiên, tuy mang thân nhân loại nhưng tắt thở là về cõi Phạm 
Thiên, nếu thiền chưa bị hoại. Dù cho có mang thân đàn bà kê cả ghẻ chóc hôi 
hám xấu xí, miễn đắc Sơ thiền rồi là đã dự vào cảnh giới của Phạm thiên. 


2- Đưa người lìa phàm tánh vào thánh trí lúc chứng đạo. 

Tâm này xuất hiện là người ấy từ nay về sau không còn là phàm nữa mà đã là 
thánh nhân. Ví dụ lân đầu tiên đặc Sơ quả thì từ lúc đó người này vĩnh viên 
không còn khả năng sa đọa nữa, sát na đó gọi là gotrabhũ. 


3- Đưa người lìa tâm Hiệp thế và tâm Siêu thế, lúc nhập Quả định. 


384 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Khi nào vị đó muốn nhập Quả định, sau khi quan sát danh sắc, một loạt tâm 
Chuẩn Bị, Cận Hành, Thuận Thứ Bỏ Bực xuất hiện, sát na Chuẩn bị này đối với 
người lợi căn không xuất hiện nhưng với người độn căn thì xuất hiện, thời gian 
xuất hiện nhanh vô cùng nên có hay không có cũng như nhau, nhỏ ít giống như 
một hột nếp nằm trong kho gạo. Khi bốn hoặc ba sát na tâm trên xuất hiện trong 
đó có tâm gotrabhũ thì từ lúc đó trở về sau tâm Thánh quả (một trong bốn) Sơ, 
Nhị, Tam, Tứ xuất hiện, thời gian lâu hay mau tủy vị đó quyết định. Ví dụ, nếu VỊ 
đó quyết định nhập Thiền quả trong vòng 15 phút, nửa tiếng, hai tiếng, 10 tiếng, 
30 tiếng v.v... tùy ý, vị đó chỉ chú nguyện là sẽ bao lâu thì đến lúc đó tự động sẽ 
ngưng. Sau khi ngừng thì tâm hữu phân chen vào, từ đó về sau lại tiếp tục, mắt 
thây tai nghe bình thường. An trú thiền Quả là như vậy, trong thời gian đó tâm vị 
ấy chỉ biết một cảnh là cảnh niết-bàn, toàn thân vị ấy được an dưỡng tuyệt đối. 
Quí vị hãy tưởng tượng, nếu quí vị đang vui, đang nghe pháp hoặc đang có mặt 
trong một sân chùa văng lặng nhìn người ta đi kinh hành, lòng mình vui suốt hai 
tiếng đồng hỏ, thì con người mình khỏe biết chừng nào. Hoặc buổi chiều ra ngoài 
biển ngồi suốt hai tiếng đồng hồ, buông hết mọi sự không nghĩ ngợi lăng xăng, 
chỉ nhìn sóng võ, chim bay, gió lùa, tiếng trẻ con đùa giỡn xa xa vọng lại một 
chút, ngồi như vậy thì đã khỏe cỡ nào huống chỉ đàng này lìa cảnh thế gian mà 
chỉ an trú vào cảnh niết-bản thì sung sướng cỡ nảo. Tôi không có vô làm sao tôi 
dám nói tôi liễu niết-bản, tôi chỉ gợi ý cho quí vị, trong suy nghĩ đó không còn 
chuyện danh lợi, thương ghét, sầu hận, không sợ hãi ghen tuông toan tính. Chính 
vì chỗ này, sau khi chứng quả, vị tỷ kheo không còn đọc nữa, vị Thọ thần không 
còn nghe tiếng tụng đọc nên mới hỏi “sao không tụng đọc gì hết” và vị tỷ kheo 
mới trả lời như vậy. Vì vậy bữa nào quí vị thấy tới giờ mà tôi không vô giảng thì 
biết đâu bữa đó... 


BẤT CHÁNH TƯ DUY (Akusalavitakkasutta) 


Vị tỷ kheo sống một mình và có những tư niệm không hay. Trong kinhdùng 
ngôn ngữ 2500 trước nghe câu kỳ thay vì nói là suy nghĩ bậy bạ thì dùng chữ “bât 
chánh tư duy”. Chánh tư duy, tà tư duy là gì? 


Tà tư duy 
Dục tư duy: có suy nghĩ nặng về tham dục, thích cái này thích cái kia, 
Sân tư duy: bất mãn này nọ, bực mình không vui, không thích cái này không 


thích cái nọ. 


385 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Hại tư duy: Lòng nghĩ, muốn nói, muốn làm gì đó ảnh hưởng quyền lợi người 
khác. 


Đối lập với Dục tư duy là ly tham, ly dục, nhàm chán trong các dục: tâm sở vô 
tham. 


Đối lập với Sân tư duy là Từ tâm: tâm sở vô sân 
Đối lập với Hại tư duy là Bi tâm: tâm sở bi 
Có người hỏi: Tại sao có Hại tư duy? 


Nếu hiểu đâm chém, đốt nhà bạo hành người ta là quá nặng rồi, Có người hỏi: 
Tại sao có Hại tư duy? 


Nếu hiểu đâm chém, đốt nhà bạo hành người ta là quá nặng rồi, hại tư duy là có 
suy nghĩ làm phương hại, tốn thương người khác. Chỉ cần một suy nghĩ: “Cái mặt 
đó hồi nãy mình chảo uống thiệt, mai mốt mình gặp không chào” hoặc “tại sao 
hồi sáng mình không nói câu đó cho bả thấm”, đó là hại tư duy. Quí vị tưởng 
tượng mình gặp người ta mà mình không chào thì người ta sốc chứ, đó là hại tư 
duy. 


Vị tỷ kheo này hôm đó sống chìm trong Tà tư duy. Vị Thọ thần thấy vậy nên xuất 
hiện để nhắc nhở. Theo trong tỉnh thân Phật pháp, cái bắt thiện mà Đức Phật nói 
có phần rất khác xa đối với cách hiểu của mình. Ví dụ mình nghĩ rằng: Cha mẹ 
thương con, lo cho con là đúng rồi; vợ chồng lo lắng thương yêu là đúng rồi. 
Theo trong lời Phật thì trách nhiệm mình lo cho chồng cho con, cho cha cho mẹ 
là đúng, nhưng phải hiểu răng: Trong tình cảm với kẻ khác luôn có một trong hai 
yêu tố tâm lý: VỊ tỷ kheo này hôm đó sông chìm trong Tà tư duy. Vị Thọ thần 
thấy vậy nên xuất hiện để nhắc nhở. Theo trong tinh thần Phật pháp, cái bất thiện 
mà Đức Phật nói có phần rất khác xa đối với cách hiểu của mình. Ví dụ mình 
nghĩ rằng: Cha mẹ thương con, lo cho con là đúng rồi; vợ chồng lo lắng thương 
yêu là đúng rồi. Theo trong lời Phật thì trách nhiệm mình lo cho chồng cho con, 
cho cha cho mẹ là đúng, nhưng phải hiểu rằng: Trong tình cảm với kẻ khác luôn 
có một trong hai yếu tô tâm lý: tham ái hoặc hoặc từ tâm; từ tâm thường hiếm 
hơn tham ái. 


Vợ chồng thương nhau, cha mẹ thương con cái, con cháu thương ông bà cha mẹ, 
bạn bè thương nhau, thây trò thương nhau... mình cứ nói là tôi thương ông thây, 
tôi quý ông thây tôi coi như cha, như anh, như cậu v.v... Nói vậy là sai bét, đừng 


386 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


tưởng nói vậy trời không biết đất không biết. Trong tình cảm giữa người với 
người thì có một trong hai: từ tâm và tham ái, nhưng từ tâm thường rất hiếm. Phải 
có gan nhìn thấy như vậy. Có nhiều người Phật tử khi nói chuyện với họ tôi biết 
được chuyện này, họ nghĩ rằng chuyện “ăn miếng trả miếng” không phải bậy, 
người ta nói mình mà mình nhịn, 1m lặng không trả lời cho đúng mức là hèn, là 
đở, là nhục; họ nói mình tu hành không hại ai nhưng mình phải có phản ứng; cái 
này phải xét lại! 


Hành giả mà không nhận diện được phiền não ở mức độ vi tế nhất thì làm sao 
mình biết nó là cái gì. Mình thấy món đồ đó của mình bị người ta xài mà không 
hỏi mình bực, thì lúc đó mình phải biết rõ đây là tâm sân, đây là bỏn xẻn, chớ 
đừng đem đạo đức nguyên tắc pháp luật xã hội ngoài đời mà nói: cái này của tôi 
mà xài không hỏi tôi nên tôi bực. Trong tinh thần Phật pháp thì phải biết rõ, 
người ta chém mình mà mình bực mình thì đó vẫn là tâm sân. Phật pháp vốn rất 
khoa học, muối trong bản tay của mẹ vẫn mặn, đường trong bàn tay kẻ thù vẫn 
luôn ngọt. Tinh thần giáo lý rõ ràng như vậy, đừng nói muôi nằm trong tay của. 
mẹ không mặn. Tâm bất thiện dù xuất hiện trong hoàn cảnh điều kiện nào thì vẫn 
là tâm bắt thiện, còn lý do tại sao nó xuất hiện thì không mắc mớ gì ở đây hết. 


GIỮA TRƯA HAY TIỀNG ĐỘNG (Majjhanhikasutta) 


Bài kinh này học rồi,trong chương đâu tiên khi chúng ta gặp nhau ở lớp Tương 
Ung Bộ Kinh này. Trong đây còn nói rõ “tam devatäsamyutte nandanavagse 
vuttameva”: bài kinh này đã được nói trong chương Tương Ưng Chư Thiên. 


VỊ tỷ kheo này cũng là một vị thánh. VỊ Thọ thần này tới chia sẻ: Chỗ này con là 
thọ thần, con ở con còn teo mà ngài ở được hay quá. Vị tỷ kheo trả lời: Rừng là 
chỗ ở hoan hỉ đối với một người như ta. Tôi nhớ từng nói nhiều lần: Tôi nhớ từng 
nói nhiều lần: Con người mình ra làm sao thì sự cảm nhận thế giới đối với mình 
sẽ tương ứng như vậy. Đây là một câu nói đáng được xem là nguyên tắc. Thế giới 
này ra làm sao thì tùy thuộc vào khả năng nhận thức, tùy thuộc cảm nhận của 
mình. Sự thanh vắng là món quà đối với người không sợ hãi thích sống nội tâm 
hướng nội, nhưng là nỗi kinh hoàng đối với người nhút nhát hoặc có đời sông 
tinh thần quá nghẻo. Tôi biết có những ông cụ bà lão không chịu nồi nêu không 
có tiếng cười con cháu, thà bồng ăm cực nhọc nặng nề mà họ thích, trong khi đó 
có người nghe tiếng con nít khóc là lạnh xương sống nồi da gà bịt tai không kịp. 
Có người thích sống lăng xăng quây quần đoàn tụ, nhưng có những người mỗi 
lần chỉ nghe tiếng xe Honda đậu vào cửa, nghe tiếng gạt chân chống khách sửa 


387 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


soạn bước vào là nổi da gà. Có người sợ nghe chuông reo, có nhiều người thì 
không thể nào rời phone. Tôi chia sẻ một chuyện rất thật, một kinh nghiệm bằng 
vàng đối với tôi. Tôi đề ý, trong thời gian nào tôi sống có liên lạc nhiều bằng 
email, phone, thì trong thời gian đó tôi rất là nhiều sân si vì phần lớn những đề tài 
mình trao đổi với nhau toàn chuyện phiền não. Bây giờ tôi đang ở Đức, tôi để ý 
trong một thời gian dài tôi không tiếp xúc với bà con, cảm giác an lạc lạ lùng lăm. 
Còn một chuyện nữa, ngoại trừ bậc đại căn, nếu mình có lòng nguyện giác ngộ 
thành Thanh Văn, Tu-đà-hoàn cũng được, đắc được lúc nào thì đắc, đi liền đi 
sớm chừng nào càng tốt chừng đó, còn nếu kẻ nào có lòng muốn đi xa, đường 
dài, muốn làm Độc Giác, Chí thượng Thanh văn, Chánh Đăng Giác thì không thê 
nào không tu từ tâm. Bắt buộc phải tu từ tâm! Bồ tát ngày xưa bỏ một thời gian 
đề chỉ chuyên tu có một chuyện là từ tâm. Người không có từ tâm sẽ tạo ra vô 
vàn ác nghiệp mà toàn là ác nghiệp cản trở những Ba-la-mật khác. Người không 
có phước bồ thí thì sẽ rơi vào vô số tội lỗi của người túng thiếu. Người không giữ 
giới sẽ rơi vào những hoàn cảnh cực kỳ bắt lợi. Không có trí tuệ sẽ rơi vào những 
hoàn cảnh bất lợi, không có từ tâm sẽ rơi vào hoàn cảnh cực kỳ bắt lợi. Bất lợi ở 
đây là không có tiện cho việc trau đồi thiện pháp. Đừng nghĩ là từ tâm đem lại 
phước báu kiếp sau sanh ra mặt đẹp được người khác thương, hiểu vậy là chết. 
Người không từ tâm thì sẽ gặp tất cả đủ thứ trong vòng luân hỏi này, không từ 
tâm thì không thương chúng sanh khác, rất dễ sát sanh, rất dễ bỏn xẻn, rất đễ làm 
chuyện trộm cắp tà dâm, nói lời đâm thọc, ác ngữ. Có nhiều minh tinh Holywood 
của Mỹ từ chối không xài đồ da và đồ lông vì họ chủ trương thà không mặc áo 
quần còn hơn sử dụng trang phục có được do việc giết chết thú. Họ yêu thú vật 
như vậy. Thiếu từ tâm thì mình sẽ có những nhu cầu làm tôn hại chúng sinh khác, 
ví dụ, ngay trong chuyện hưởng thụ ăn mặc của mình đã là một thứ cộng nghiệp 
rồi, chưa kế không có phước bồ thí thì sẽ sanh vào cảnh khó nghẻo, từ khó nghèo 
thì chuyện gì cũng làm được. Có thể buổi đầu ngại không làm chuyện ác lớn. 
nhưng làm được chuyện ác nhỏ. Ác nhỏ làm được thì từ từ ác khá hơn và cuối 
cùng là ác cỡ nào cũng làm được. Từng thiện pháp quan trọng ghê gớm và từng 
ác pháp nguy hiểm ghê gớm là vậy đó. Trong đời này nêu tôi không chết yêu thì 
tôi muốn bỏ ít nhất một năm cho đến bảy năm tu từ tâm. Muốn tu tập từ tâm thì 
chỉ có một con đường duy nhất, không có con đường thứ hai đó là hạn chế những 
tiếp xúc và quan hệ liên lạc không cần thiết. Chỉ có cách này mình mới lắng yên 
để thương yêu người khác. Đừng hòng tu tập từ tâm mà cứ tiếp xúc liên tục và 
liên tục email, điện thoại, gặp gỡ ngoài đời... Đời này ít nhất phải có một năm tu 
từ tâm chuyên nghiệp, không xen kế cái gì hết, không có bè bạn học trò đệ tử con 
cháu gì hết, nếu là xuất ø1a mà cần thiết thì ít nhất một vị thị giả mà thôi, còn cư 


388 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


sĩ thì tự thu xếp tìm về phương trời xa vắng nào đó ở với người bạn vừa ý mình, 
hoặc là thà ở một mình, chỉ có như vậy quí vị mới có thể tu tập từ tâm một cách 
trọn vẹn. Hễ còn tiếp xúc dù đó là bậc mình thương kính đi nữa, vẫn phải cần 
thận vì có những trường hợp bực mình, trong Kinh An Lành gọi là: “kalena 
dhammassavana” (đúng thời nghe pháp) hoặc là “kalena dhammasakaccha” (tùy 
thời đàm luận pháp). Tùy thời nghĩa là chỉ đến gặp gỡ lăng nghe trao đổi trong 
lúc nào thật sự cần thiết và khi nào chuyện đó chỉ đem lại lợi ích hoặc không 
mang lại điều vô ích thì mình mới đi. Ví dụ như mình đang hành thiền tự nhiên 
có người rủ đi nghe thuyết pháp vì bữa nay có vị nào đó về thuyết pháp, cái đó 
phải xét lại, chớ không phải có ai đó rủ đi trai tăng, đi đặt bát vui quá là đi liền. 
Nếu là hành giả thứ thiệt là phải xét lại. Vì vậy, muốn tu tập từ tâm hãy lìa xa 
những quan hệ không cần thiết. Đây là lời giải thích cho bài kinh Tiếng Động 
này. Không thể nào không có một năm tu từ tâm, tối thiêu, muốn tu được thì phải 
tránh cho bằng được những quan hệ không cần thiết, khó vô cùng. Còn ai thấy 
răng mình tu không tiến bộ thì làm ơn ngó thử mình đang sông ra làm sao, phải 
nhìn lại tại sao mình không tiến bộ. Đừng ngôi tưởng tượng răng mình là hành 
giả mà, mình đang ở Miến Điện mà, đang ngồi trong thiền viện mà, có thiền sư 
hướng dẫn mà, tu có pháp môn đàng hoàng mà, đúng như vậy, nhưng thật ra 
không có tiền bộ vì thật ra quan hệ tiếp xúc, bối cảnh môi trường điều kiện của 
mình không thích hợp, toàn tưởng tượng. Có người sẽ không đồng ý và nói lìa xa 
chúng sanh thì đối tượng đâu cho mình tu từ tâm. Cứ thử đi, còn kỹ thuật tu tập từ 
tâm thì coi trong Thanh Tịnh Đạo, hoặc coi cuốn Triết Học PG tôi vừa in, trong 
đó có phần giảng về thiền Quán thiền Chỉ rất kỹ, đặc biệt là cuốn Triết học A-tỳ- 
đàm. Thời gian sau này tôi không đọc sách tiếng Việt bởi vì sách bên đây nhiều 
quá, nên tôi chỉ giới thiệu cái nào tôi biết rõ thôi. 


KHÔNG CHẾ NGỰ CĂN (Pãkatindriyasutta) 
Thất niệm và phiếm luận 


Trong Chú giải cũng không giải thích nhiều, đã giảng trong chương Chư Thiên. 
Bài kinh này nói về một sỐ vị tỷ kheo sông chung với nhau rồi thất niệm, nói 
nhiều. Tôi muốn nói một việc rất thường nhưng tôi cho đó là điều quan trọng bậc 
nhất, lúc nãy tôi đã nói, đó là không thể nào muốn tu tập từ tâm mà sông va chạm 
cọ xát chung đụng nhiều người. Không hiểu vì sao ở tuổi này tôi lại thấm thía 
chuyện phiếm luận. Mỗi lứa tuổi tôi chú ý một chuyện, hai năm nay tôi chú ý M 
nhiều đến chữ “ 'phiếm luận”. Đối với tôi đây là một đại tội. Phiếm luận là tiếp xúc 
hay trao đôi những đề tài không liên quan gì đến Phật Pháp, những đề tài làm cho 


389 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


mình xuống tinh thần, nóng nảy nhiều hơn, tham dục nhiều hơn. Ngày xưa tôi 
không có thấm cái này, bây giờ tôi mới thấm cái này. Dù cho quí vị có tu học ghê 
øớm cách mấy, miễn là còn phàm, mà quí vị thích thú phiếm luận thì trong vòng 
ba nốt nhạc sẽ rớt từ trên trời xuống sình luôn, bởi vì phàm tâm mà. Bài kinh này 
nói một số vị tỷ kheo sống trong rừng, ồn ảo, lắm lời, thất niệm. Dầu có thương ai 
bằng trời đi nữa, phải để ý, người này khi ở gần mình họ nói cái gì, cái đó quan 
trọng lắm. Đừng coi thường người này là dốt, đừng coi thường người này là học 
trò của mình, đừng coi thường người này không ra gì trong mắt mình. Vua đứng 
đầu thiên hạ, là thiên tử con trời, nhưng quí vị biết, một trong những người tác 
động đến vua nhiều nhất là thái giám và cung nữ, nhiều khi họ tác động còn hơn 
cả hoàng hậu, thái hậu và trọng thần trong, triều, bởi vì thái giám và cung nữ là 
thường xuyên chung đụng gân gũi vua nhất. Con người mình khi nào kiêu gạo 
công cao mình coi người ta là rác, nhưng mình có khuynh hướng lây lan rất để, vì 
vậy tất cả những ai mình thương quí cỡ nào mà họ có khuynh hướng mê phiếm 
luận thì bằng mọi giá mình phải nhắn nút lìa xa.Điểm đặc biệt quan trọng trong 
bài kinh này là Trong Chú giải cũng không giải thích nhiều, đã giảng trong 
chương Chư Thiên. Bài kinh này nói về một sô vị tỷ kheo sống chung với nhau 
rồi thất niệm, nói nhiều. Tôi muốn nói một việc rất thường nhưng tôi cho đó là 
điều quan trọng bậc nhất, lúc nãy tôi đã nói, đó là không thể nào muốn tu tập từ 
tâm mà sông va chạm cọ xát chung đụng nhiều người. Không hiểu vì sao ở tuổi 
này tôi lại thâm thía chuyện phiếm luận. Mỗi lứa tuổi tôi chú ý một chuyện, hai 
năm nay tôi chú ý nhiều đến chữ “ 'phiếm luận”. Đối với tôi đây là một đại tội. 
Phiếm luận là tiếp xúc hay trao đôi những đề tài không liên quan gì đến Phật 
Pháp, những đề tài làm cho mình xuống tinh thần, nóng nảy nhiều hơn, tham dục 
nhiêu hơn. Ngày xưa tôi không có thâm cái này, bây giờ tôi mới thấm cái này. Dù 
cho quí vị có tu học ghê gớm cách mấy, miễn là còn phàm, mả quí vị thích thú 
phiếm luận thì trong vòng ba nốt nhạc sẽ rớt từ trên trời xuống sình luôn, bởi vì 
phàm tâm mà. Bài kinh này nói một số vị tỷ kheo sống trong rừng, ồn ảo, lắm lời, 
thất niệm. Dầu có thương ai băng trời đi nữa, phải để ý, người này khi ở gần mình 
họ nói cái gì, cái đó quan trọng lắm. Đừng coi thường người này là đốt, đừng coi 
thường người này là học trò của mình, đừng coI thường người này không ra gì 
trong mắt mình. Vua đứng đầu thiên hạ, là thiên tử con trời, nhưng quí vị biết, 
một trong những người tác động đến vua nhiều nhất là thái giám và cung nữ, 
nhiều khi họ tác động còn hơn cả hoàng hậu, thái hậu và trọng thần trong triều, 
bởi vì thái giám và cung nữ là thường xuyên chung đụng gần gũi vua nhất. Con 
người mình khi nào kiêu ngạo cống cao mình coi người ta là rác, nhưng mình có 
khuynh hướng lây lan rất dễ, vì vậy tất cả những ai mình thương quí cỡ nào mà 


390 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


họ có khuynh hướng mê phiếm luận thì bằng mọi giá mình phải nhắn nút lìa 
xa.Điểm đặc biệt quan trọng trong bài kinh này là thất niệm và phiếm luận. Mình 
dễ duôi cỡ nảo thì dễ duôi nhưng phải nhớ đây là hai chuyện cực kỳ quan trọng. 
Minh gần chết rồi, thời gian qua nhanh vô cùng. Các vị biết rồi, một tuần tôi đi 
học năm ngày, bữa nào tôi làm biếng tôi phải đếm, bữa nay thứ sáu rồi, chỉ cần 
học ngày thứ bảy nữa thì được nghỉ hai ngày cuối tuần, mừng lắm. Nhưng cứ chú 
ý thứ Bảy Chủ Nhật thì tôi phát hiện ra một việc, thời g1an chỉ lê thê đối với 
người nào không có lý tưởng sông hoặc không có việc gì để làm, thực ra nó qua 
vun vút. Cái niệm Chết là cái mà tôi rất là tâm đắc, bao nhiêu chuyện phiền muốn 
bỏ chỉ nhớ đến cái chết thôi, nghĩ tới đó là cái gì cũng lắng xuống hết. Nghĩ đến 
cái chết là lạnh xương sống. Sợ chứ! Chỗ tôi ở bước ra nghĩa trang đi thong thả là 
từ năm đến bảy phút. Nghĩa trang bên đây không có nắm cao như mình, chôn 
xuống rồi họ đặt miếng đá sát mặt đất, bên trên là miếng đá nhỏ bằng cái gối nằm 
nghiêng nghiêng. Nhìn xa xa giống như cái chiếu trải và cái gối. Nghĩa trang 
mênh mông mà một con chó hay đứa bé bò trên đất mình cũng thấy, lối đi trồng 
hoa trải sỏi rất đẹp. Những kẻ đang nằm ở dưới một thời là chủ những cái villa 
chung quanh đây. Đứng ở chỗ chúng tôi nhìn qua là thấy biên giới giữa hai nước 
Thụy Sĩ và Đức, con sông chia đôi, mênh mông nhìn hút mắt, bên đó là nghĩa 
trang. 


SEN HỎNG HAY SEN TRĂNG (Gandhatthenasutta) 


“Gandha": “mùi thơm”; “thena”=cora”: “kẻ trộm”. “Gandhathena'": “kẻ trộm mùi 
thơm”. 'Manohara': 'kẻ đánh cắp trái tim”. “Thera”: “trưởng lão', “thena”: “kẻ 
trộm”. Giống như Phật tử mình hay nhầm lẫn hai chữ này: casino, kasina. Kasina 
là hành thiền. Trong một số bài viết của tôi, pháp danh tôi là Giác Nguyên, có lúc 
tôi không muốn để là Giác Nguyên mà đề là Duyên Ngát, hơi trật chính tả một 
chút nhưng thú vỊ. 


Chữ“Gandhathena' này rất hay. Vị tỷ kheo này đi bát về thấy có hồ sen, vị đó 
bước xuống đề ngửi. Vị Thọ thần trong bụng nghĩ trách, cho rằng chuyện ngửi 
một đóa hoa là hành động thế tục, hưởng thụ, không đẹp đối với một vị Sa-môn. 
Ở Thụy Sĩ có cô Phật tử lạ lắm, cổ không hoan hỉ khi thấy trong chùa Tích Lan 
có những món đồ đắt tiền, cô thấy chùa có bộ salon đất tiên, VỊ sư nào xài phone 
đất tiền, mang giày mới hay dép mới, khăn quàng cổ hơi tốt tốt thì cô khó chịu. 
Không phải cô ganh tị nhưng cô nghĩ là vị sư không nên xải những thứ đồ đó. 
Quí vị phải thông cảm, cái bậy là mình có ý bỏ tiền ra đi tìm kiếm order những 
thứ đắt tiền. Dĩ nhiên những vị sư cũng tránh dùng những thứ đắt tiền đề tránh 


391 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


người ta hiểu lầm vì người ta biết đó là của đàn na mà. Cách đây không lâu có 
ông thầy chỉ vì hình ảnh cầm Iphone 6 mà Trúc Lâm dậy sóng, vào Internet xem 
“Thây đập hộp iphone 6” là biết. Một người thật lòng cầu đạo giải thoát thì nhu 
cầu cảng ít càng tốt. Càng lệ thuộc vảo cái gì đó, thì khả năng giải thoát tự tại 
càng bị thu hẹp. Nhu cầu tầm thường càng nhiều thì nhu cầu cao cấp sẽ bị mất 
chỗ. Chỉ cần mình thích xe đẹp, thích ăn mặc đẹp là mình biết mình mắt đi một 
góc trời giải thoát. Mỗi lần mình thích một cái là mình bị mẻ đi một góc tự tại, 
càng thích vật chất chừng nào thì phải hiểu ngầm tỉnh thần sẽ bị bỏ ngõ, bị làm 
lơ. Phúc thay cho kẻ nào có khả năng an lạc với đời sông tinh thần tự thân một 
cách lành mạnh và hữu ích. Đáng thương thay cho kẻ nào không có khả năng an 
lạc với riêng mình. Cái nhu cầu vật chất của mình biết kiếp nào mới thỏa mãn 
được, riêng cái khoảng Apple Production thì nó cứ lên đời nâng cấp liên tục. 
Nhìn cái Ipad tôi không biết 50 năm nữa nó sẽ ra tới cái gì không biết, tôi chỉ biết 
mơ hồ là một lúc nào đó người ta không cần dùng keyboard như mình nữa, bàn 
phím sau này có lúc chỉ là ánh sáng rọi trên mặt phẳng, chạm tay vào ánh sáng đó 
là chạm tay vào bàn phím rồi. Cách đây không lâu, tôi đọc, sau này sẽ có xe tự 
hành, mình set up sẵn, chỉ cần bấm địa chỉ thì tự động nó chạy trên đường và đến 
nơi. Có điều, tôi nghĩ là ở nước ngoài chứ nước mình bà con chạy âu, khi nào mà 
toàn bộ mọi người đều dùng thì ok chứ không thì cái máy nó đỡ không nỗi. 
Chính ông James Bond khi qua VN ô Lông nói ông lái xe băn súng không sợ mà gặp 
dân Sài Gòn, Hà Nội chạy xe ông tối tăm mặt mũi, mặt ông tái mét. Vì vậy ở tại 
Sài Gòn ngoài đèn xanh đèn đỏ người ta còn có một cách là nhìn mặt người bên 
cạnh, thấy họ mặt tái thì biết mình đang chạy nhanh, thấy họ mặt đỏ thì biết là có 
thằng nào vừa chạy ầu. Nhìn mặt người hành khách là đoán được tốc độ xe và xe 
đang lưu hành thế nào. Mình đang phiếm luận rồi đó nhưng có đi xe ở VN mới 
biết xã hội mình có một tỷ vấn đề. Sẽ có một lúc, đời sông nhân loại càng văn 
minh, nhưng nếu đời sống tinh thần mình nghèo quá thì cái văn minh đó chỉ làm 
cho mình cô quạnh thêm mà thôi. Cách đây 10 năm tôi có đọc một bài viết rất 
ngậm ngùi, đó là con người bây giờ có điều kiện khả năng di chuyền đi rất xa và 
rất nhanh nhưng không còn khả năng đến với nhau nữa. Con người có khả năng 
lên trắng nhưng không có khả năng bước qua nhà hàng xóm. Con người có khả 
năng nói chuyện xuyên đại dương nhưng không còn thời gian về thăm mẹ thăm 
cha đề gặp mặt nói chuyện trực tiếp. Chúng ta có khả năng kiếm rất nhiều tiền 
nhưng không còn thời gian đề rót cho mẹ cho cha một ly nước. Một bài viết chỉ 
khoảng chừng hai ba chục gạch đầu dòng nhưng tôi đọc rất là xúc động. Chúng ta 
bây giờ có đủ thứ nhưng đánh mắt rất nhiều thứ, trong đó có một điều, chúng ta 
bây giờ có thê đọc nhiều thứ trên internet nhưng chúng ta bắt đầu chán đọc và sợ 


392 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


đọc rồi, gặp cuốn sách hai ba trăm trang là sợ hãi rồi. Phật tử VN, khi tôi về tôi đề 
ý thấy họ điều kiện khó khăn tôi thương, nhưng tôi thầm cầu nguyện mong sao 
họ chỉ đủ ăn thôi và bệnh thì có thuốc. Tôi chỉ không mong họ giảu đến mức lười 
đọc sách. Đến bây giờ tôi vẫn chủ trương là in sách ra giấy mà không gởi trên 
Internet, lượng độc giả mà tôi nhắm tới phần lớn là trong nước mà sô người xài 
tablet, ipad, laptop gọn gọn cho đến bây giờ vận là con sô ít, đặc biệt là những 
người lớn tuôi từ 50 trở lên, đi đâu họ lận cuốn sách trong người tiện hơn là ipad. 
Đó là nhận xét của tôi, và trong nước bây giờ vẫn còn người thích đọc sách, cầm 
theo cuốn sách tiện hơn khi ra ngoài công viên, bờ hồ... 


Trong bài kinh này, vị Thọ thần này hơi khắt khe, tuy nhiên cái hay của bài kinh 
này nằm ở điểm: càng sống lệ thuộc nhiều chừng nào thì khả năng giải thoát càng 
hạn chế chừng đó, nhu cầu thấp càng nhiều thì nhu cầu cao sẽ bị mất chỗ. Đó là 
hai điều quí vị phải nhớ khi khép lại chương này. Xin chào quí vị, hẹn lại tuần 
sau.. #NhậtKýChépBằngKinh; #SưGiácNguyên; #Nhị Tường; #TươngƯng2 


393 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Bài giảng ngày 7-10-2014 CHƯƠNG 10. TƯƠNG ƯNG DẠ XOA 
INDAKA (Indakasutta) 


Sáng hôm nay chúng ta làm việc với chương Dạ-xoa, bài đầu tiên là bài Indaka. 
Indaka là tên của một Dạ-xoa. Theo trong Chú giải thì quan niệm của Dạ-xoa này 
có lẽ giống như phần lớn chúng ta ở đây, đặc biệt là những người không học A- 
tỳ-đàm. Giống ở điểm là mình nhập chung những khái niệm “tôi”, 'của tôi”, sinh 
mạng và đời sống của thân xác này là một. AI mà lườm nguýt mình, háy nguýt 
vào thân xác mây chục ký này là có nghĩa người đó coi thường mình, ghét mình. 
Hễ thân này của mình thì mình nghĩ là nó đẹp, được người ta trầm trồ ngăm 
nghía thì mình thấy vui, khi đau bịnh thì mình thấy cả một bầu trời sụp xuống. 
Nói chung là cái khái niệm về ngã và ngã sở, mạng sông của mình và xác thân 
của mình mình trộn chung vào một khối. Với một người biết Phật pháp thì họ 
không nhìn như vậy. Một hành giả Tứ Niệm Xứ sẽ thấy rõ: Tất cả những cái gọi 
là buôn vui thiện ác, là thuộc về thế giới tỉnh thần của mình, gọi là danh pháp; tất 
cả những tóc lông móng răng da thịt gân xương tủy mật đàm mủ máu... thuộc về 
sắc pháp, vật chất. Danh pháp có mặt và hoạt động bằng Vào sự hỗ trợ của vô số 
nhân duyên và tấm thân sinh lý này của mình cũng được tồn tại và hoạt động 
bằng sự hỗ trợ của vô số nhân duyên. Danh không phải là sắc và sắc cũng không 
phải là danh. Trong toàn bộ cái gọi là sự có mặt của mình trong cuộc đời này nói 
chung là sự hiện hữu của một chuỗi nhân duyên, không có gì gọi là độc lập hết, 
không có cái gì là solid, không có gì là massive, không có gì là pure. Tất cả là 
một sự cộng ghép, cộng hưởng rất đỗi phù du, là sự lắp chép tạm bợ. Tôi không 
đề tiếng Việt vì ở đây có những bà con đọc những chữ này dễ hiểu hơn, không có 
øì đơn thuần riêng lẻ một món. (There is nothing solid or massive or pure, but 
composfIon, transifion). Dạ-xoa này cũng có quan niệm mọi thứ gom chung trong 
cục nợ này. Đức Phật nói không. Danh pháp, đời sông tỉnh thần của mình muốn 
tồn tại thì cần phải có Tâm sở mạng quyên (vitIndriya cetasika = mental vitality: 
sức sống tinh thần). Sắc pháp muốn tồn tại thì cân phải có Sắc mạng quyền 
(ivitindriya rupa). Đó là một trong những yếu tô làm nên sự hiện hữu của danh 
hoặc sác. Hôm nay mang tiếng là người VN nhưng tôi là nam quí vị là nữ, mang 
tiếng là nam nhưng trong người tôi đủ bệnh còn quí vị khỏe mạnh, mang tiếng là 
nam nhưng lá gan của tôi tốt hơn gan quí vị, bao tử của quí vị tốt hơn tôi, nói 
chung là mỗi người có một mớ vấn đề về danh và sắc khác nhau. Trong cái gọi là 
danh và sắc đó ở bản thân mỗi người cũng có vô số những vấn đẻ, nói chung nó 
là sự cộng hưởng của rất nhiều thứ: tốt, xấu, khỏe, yếu. Do tiền nghiệp đời trước 
nên đời này tôi bị bệnh nhiều còn quí vị khỏe mạnh, do tiền nghiệp đời trước nên 


394 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


quí vị thông minh còn tôi thì bẩm sinh tâm thần, khờ khờ, trí nhớ bị kém, nghe 
đâu quên đó v.v... tất cả rõ ràng do nhiều yếu tô quá khứ và hiện tại, do tiền 
nghiệp đời trước cộng với hoàn cảnh hiện tại, gene gia đình v.v... tất cả làm nên 
cái gọi là ông A bà B, sang hay hèn, giàu hay nghèo, trí hay khờ... Nói chung sự 
hiện hữu của mình là sự cộng ghép của danh và sắc, của tiên nghiệp và hiện 
nghiệp... Dạ-xoa không biết điều này nên đến hỏi Đức Phật: Con cứ nghĩ cái 
mạng này của con là một khối sao con ngờ ngợ không biết nó hình thành như thế 
nào. Đức Phật giải thích: 


- Danh Sắc là khối tổng hợp của nhiều thứ và do nhiều duyên mà có 


- Không phải đột ngột, thỉnh lình (ekappahara) xuất hiện mà chúng phải xuất hiện 
một cách tuân tự, thứ lớp (anupubbena: gradually). 


Ngài giải thích theo quan điểm của người thời đó chứ không phải là Ngài không 
thể giải thích. Trình tự sinh học theo khoa học bây giờ không phải Ngài không 
biết nhưng thời đó Ngài phải nói như vậy đó. Hôm nay chúng ta cũng biết rằng 
nguyên thủy thì sự hình thành của một thân người rất là nhỏ, đây là vẫn đề nhạy 
cảm tại sao tôi là một tu sĩ lại nói kỹ chuyện đó và tôi cũng không phải là nhà 
khoa học tại sao tôi lại chạm vào một lĩnh vực mà tôi là ngoại đạo, nhưng không 
thể không nói vì mình đang giảng về vấn đề này. Nguyên thủy mình chỉ là một 
chút sperm thôi, từ tinh trùng của người nam kết hợp với thời điểm rụng trứng 
của phụ nữ, từ đó hình thành ra bào thai, gọi là phôi (foetus) chứ chưa tới wormb. 
Quí vị đi về New York có Viện Bảo Tàng Sinh Học sẽ thấy quá trình hình thành 
của một con người từ lúc đầu đời cho đến lúc chết như thế nào. Buổi đầu mình 
không thê nhìn bằng mắt thường, rồi từ từ là một miếng thịt, và tượng hình dần 
dần tứ chi... cuối cùng là một đứa bé. Từ ban đầu là một miếng dầu nhỏ xíu, như 
trong kinh mô tả, giống như dầu ăn dính trên đầu lông con thú (con cừu hay con 
chó). Bài kinh này liếc qua thì không thấy có gì liên hệ đến giải thoát nhưng đàng 
sau đó là có nhiều điều để nói: 1) Vạn pháp do duyên mà có. 2) Tất cả chỉ là sự 
lắp ráp. 3) Đã có rồi thì sẽ có sự vô thường, vì cái sau phủ nhận cái trước, thay thế 
cái trước. Cái nhỏ phải phát triển lớn, biến dạng để lớn hơn, ra hình dạng khác, 
mọi thứ bị đây về phía trước để đến cõi chết. Khi Dạ-xoa nghe như vậy thì hiểu 
ra được những vấn đề trên. Cái sâu của bài kinh này ở chỗ đó, mình có thói quen 
ghép thành một. 


Bốn mươi khía cạnh Tam tướng: vô thường: 10; khổ: 25; vô ngã: 5. Trong những 
khía cạnh này, có khía cạnh “người lạ”. Danh sắc phải được xem là người lạ. Tôi 


395 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


nhớ có viết bài Lệ Giang, có nói đến khía cạnh này. Từ đó đến giờ mình khổ là vì 
mình nhìn mình từ góc độ của mình. Mình thấy mọi thứ là của mình, nên ai làm 
gì đụng tới mình thì mình thấy tôn thương. Hành giả quan sát thì không nhìn 
mình từ góc độ của bản thân mà họ nhìn như là ai đó vậy. Khía cạnh “người lạ" là 
như vậy. Nếu có địp quan sát thân tâm này, sẽ thấy lạ lắm, mình thấy bây giờ tới 
giờ nó khát nước nó muôn uỐng, nước vô tới, nó đang thích, nó no rôi không 
thích nước nữa, nó không muốn ngồi nữa, nó muôn đi; bây giờ nó đang phiên nẻ, 
nó đang phóng tâm; nó đang nhớ chuyện tầm bậy, nó đang giận, đây là tâm sân. 
Có một âm thanh xuất hiện, nó đang vui... Nếu nhìn kỹ như vậy quí vị sẽ thấy 
thú vị lắm khi mình quan sát mình như là người lạ. Còn nêu mình không chánh 
niệm, không hiểu biết Phật pháp, không tu tập Tứ Niệm Xứ, thì - nói hơi nặng - 
mình không khác con thú chút nào hết, chạm tới là mình phập. Có ví dụ này rất 
hay, đó là có một con chó khi bị người ta ném nó một cục đá hoặc gạch, nó sẽ táp 
sẽ giận cục gạch đó chứ không nghĩ đến người tấn công nó (trừ những con chó 
khôn ra). Con rắn cũng vậy, lây cây khều nó thì nó căn cây, tưởng nó ngu nhưng 
thật ra mình cũng vậy, mình cũng giải quyết cái ngọn không giải quyết cái gốc. 
Ví dụ người ta chửi mình, đánh mình tại sao mình giận? 


Là bởi vì mình tập trung vào “cục nợ” này, đây là tôi nè, bây giờ người ta chạm 
vào đó là người ta chạm vào tôi nè. Nhưng gốc khổ không nằm ở đây mà năm. Ở 
ngộ nhận của mình. Vị A-la-hán bị đánh, bị chửi, các ngài không giận người tấn 
công vì các ngài biết rõ tấn công đó là øì, cục nợ đó là gì và vì đâu người ta 
không tắn công người khác mà tấn công chỗ này, vì đó là tiền nghiệp, vì sao hôm 
qua không bị mà tại sao bữa nay bị, vị A-la-hán thấy rõ hết, hiểu rõ bằng tất cả 
niềm tin, sự xác tín. Còn mình thì sao, cái chuyện anh chàng tưởng mình là hột 
thóc sợ gà ăn rất là sâu, khi anh chàng biết mình là con người nhưng vẫn ngờ ngợ 
con gà không biết. Cái biết của anh ta có vấn đề, vì với hình dáng của anh ta làm 
sao con gà có thể nghĩ anh ta là hạt thóc được. Đó là cái biết vay mượn từ bác sĩ 
và y tá trong bệnh viện thôi. Nói vậy có nghĩa là cái biết của anh ta y hệt như cái 
biết của Phật tử chúng ta biết về Phật pháp và giáo lý vậy. Khi mình đi chùa nghe 
pháp, tăng mi cho mình biết: đây là danh sắc, đây không phải là chúng ta nghen. 
Minh biết vậy đó nhưng khi ai nói nặng là mình nổi giận lên liền. Bởi vậy trong 
kinh nói “Sabbe puthujjanã ummattakã”(tất cả phàm phu đều là những người mất 
trí) là như vậy đó. Nội dung bài kinh này, Đức Phật mô tả quá trình sinh học của 
con người theo quan điểm, ngôn ngữ của thời đó, nếu Ngài có mặt hôm nay thì 
Ngài nói về bioloey hay hơn mình nữa. 


SAKKA (Sakkanamasutta) 


396 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Có một Dạ-xoa có lòng kính tin Đức Phật, nhưng Dạ-xoa này là Marapakkhika 
(một phe với Ác Ma). Mỗi khi Ma Vương cần đám đông đi phá làng phá xóm thì 
có nhiều người ủng hộ, những Ác Ma ở cõi Tha Hóa Tự Tại, Dục Thiên cao nhất, 
nhưng khi cần đám đông thì Ác Ma sử dụng luôn thêm lực lượng ở cõi thấp hơn. 
Chẳng hạn như đêm Đức Thế Tôn giảng bài kinh Đại Hội thì hằng hà sa số đồng 
bọn của Ác Ma tới đông lắm. Chỉ riêng chữ Marapakkhika gợi ý cho mình một 
điều quan trọng: ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Trong dòng luân hồi, khuynh 
hướng tâm lý của mình như thế nào thì mình sẽ đi về cộng trú với những người 
giông như vậy, cộng sinh cộng hưởng là chỗ đó. Hôm nay mình phải tu tập là đề 
bào mòn ác pháp, vun bi thiện pháp, tạo ra sự tương thông với các bậc hiền trí 
hiền thánh ở đời. Còn mình làm ác trước hết là gieo nhân khô và tạo ra sự tương 
thông với kẻ ác. 


Ông Dạ-xoa biết Đức Phật là bậc giác ngộ nhưng không hoan hỉ trong hoạt động 
của Ngài, ông muốn ngài cứ viên tịch đi, đừng thuyết giảng gì hết. Đức Phật mới 
giải thích, Ngài là người đã giải thoát, không có lý do gì Ngài từ bỏ chúng sanh. 
Ngài đã qua sông, có chiếc thuyền trên sông mà thấy người ta chết đuối, người ta 
cần thì ra tay giúp đỡ chứ đâu có lý do gì không dòm ngó tới người khác, sống là 
phải có ta có người. Bài kinh này trong Chú giải không giải thích nhiều, đọc sao 
hiểu vậy. Cái sâu của bài kinh này là sống như thế nào để đừng chồng lại cái 
thiện, đừng ác cảm với cái thiện và sống như thế nào đề tương thông với bậc hiền 
trí. Ở đây quí vị cũng biết, thiện nhân chỉ hòa tan với thiện nhân. Có nhiều thứ bỏ 
vào trong nước không tan, nhưng có thứ tan liền, có nhiều thứ để tự nhiên cũng 
tan thành nước. Cũng vậy, có những người đến bên cạnh người thiện, họ mau 
chóng trở thành người thiện, hoặc tối thiểu cũng thừa tiếp ân triêm lợi lạc từ 
người thiện, nhưng có những kẻ chỉ có thể hấp thụ, chịu ảnh hưởng tác động từ 
người ác thôi, ở gân người ác thì lây rất nhanh, còn ở gần Tgười thiện thì trớt 
quớt, đó là điều đê chúng ta lưu tâm. Học bài kinh này thấy vẫn tắt nhưng mở ra 
vẫn đề rất lớn là sông : như thế nào mà chỉ nhận tác động từ người ác còn người. 
thiện thì mình chỉ là tấm nylon trong cơn mưa thì chết, giống như cái muông năm 
trong nôi canh thì không được, tối thiêu phải là cái lưỡi để nêm được vị canh dù ở 
xa nồi canh. 


SUCILOMA (Sicilomasutta) 


“1) Một thời Thế Tôn ở Gayà, trên hòn đá Tankita tại trú xứ của Dạ-xoa 
Suciloma. 2) Lúc bây giờ, Dạ-xoa Khara và Dạ-xoa SucIloma đi ngang qua, 
không xa Thê Tôn bao nhiêu....” 


397 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Dạ-xoa Suciloma 

“suc1”: “cây kim may”. 

“loma'”: “sợi lông”, “cọng lông”. 
“sucIloma'": “lông cứng, nhọn như kIm'. 


Theo Chú giải, vào đời Phật Ca Diếp, có một vị tỷ kheo lười biếng, tu hành trong 
sạch chân chánh, giới luật không phạm, nhưng khi mệt mỏi bạ đâu nằm đó không 
ý tứ nhìn trước trông Sau 8Ì hết. Khi mình mây mồ hôi mô kê mà cứ muốn nằm 
mà thấy chỗ nào nằm được là cứ nằm đại. Theo trong Luật thì thời Đức Phật, dù 
không ai bắt buộc nhưng tỷ kheo ở xa bên ngoài Ấn Độ hoặc bên trong Ấn Độ 
nhưng ở vùng sâu vùng xa luôn dành sẵn một chỗ ngồi đàng hoàng vì họ nghĩ là 
rất có thê Thế Tôn sẽ đến, vì người như Thế Tôn thì Sự có mặt ở nơi này nơi kia 
không thành vấn đề, không cần phải đi mua vé máy bay như mình. Khi Ngài 
không còn nữa thì những chỗ nào hơi rộng rãi một chút người ta dành chỗ để các 
vị tôn túc trưởng lão có ghé đến thì có chỗ ngồi. Ở đây vị tỷ kheo này có cái thói 
mỏi mệt là bạ đâu nằm đó, bất kế mình mây dơ dáy bụi bặm. Thói quen đó chính 
là một ác nghiệp, thói quen bất kê người khác, sinh hoạt theo ý của mình. Chỗ 
người ta đang dọn sạch sẽ mà mình mang tấm thân dơ của mình trây lên đó thì 
người ta gớm không dám nằm nhất là đồ của tăng (tập thê), vì vậy vị tỷ kheo này 
chết rồi sanh thành Dạ-xoa có lông cứng như kim. Dạ-xoa này rất là khổ sở, vì cả 
người toàn gai, phải chịu khổ trong một thời gian “buddhantarakala” (khoảng 
thời gian giữa hai vị Phật). Chữ buddhantarakala thường được dùng nhiều trong 
kinh. Khoảng thời gian này lâu lắm, lâu đến mức vị này lòng xao lãng Phật pháp. 
Tôi từng gặp những vị sư hoàn tục, hoàn tục ít ít thì được chớ lâu quá thì nhìn họ 
không còn dấu vết của một ông sư nữa, dù chỉ một hai chục năm. Vừa rồi đi Pháp 
tôi có gặp một vỊ hoàn tục, người cũng hiền lành, có đức tin, nhưng khi tiếp xúc 
thì không còn dấu vết nào của một nhà sư hết. Nhiều vị còn mới nên “tình ngỡ đã 
quên đi nhưng người bỗng hiện về”. Tôi nhắn mạnh chuyện này là vì mình là tỷ 
kheo mà tới lúc gặp một vị Phật mà lại trớt quót. 


Dạ-xoa Khara. 


'khara”: (tough) ' gồ ghÈ”, “sần sùi”. Dạ-xoa Khara vốn là một thiện nam, trong 
thời Phật Ca Diệp. Dạ-xoa Suciloma vốn là một tỳ kheo. Cả hai có tiền nghiệp 
giống nhau là thiếu ý tứ trong việc sử dụng tài sản của chư Tăng. Phải hiểu thêm 
là chắng những của chư tăng mà của tập thê cũng vậy, ở những xứ văn minh cái 


398 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


øì thuộc về tập thê người ta trân trọng lắm. Nói ra xấu hồ chứ có rất nhiều lần 
đứng bên Đức hoặc Thụy Sĩ tôi nhìn thấy công viên có những ghế đá hoặc băng 
bằng inox tôi nghĩ bụng, cái này nếu gặp bên mình là biến mất trong vòng ba 
giây, cái phế đẹp quá sức đẹp. Cái nào thuộc về công cộng mà không đem về xải 
được là cạy gỡ cho hư. VN với TỌ thì hay có cái bịnh đó, như xe bus Carosa ở 
VN ngày xưa, cái gạt tàn thuốc bị cạy bung ra, cái ghế nệm bị rạch móc tanh 
bành mới chịu. 


Hai ông Dạ-xoa này cũng vậy, biết năm đơ như vậy người khác sẽ khó chịu, hoặc 
gớm. Chính mình cố ý đem lại cảm giác khó chịu cho người ta thì tạo ra cái quả 
sinh ra là phải chịu như vậy, ông Suciloma thì lông như kim, còn ông Khara thì 
có lưng sân sùi y chang như cá sâu (“sumsumara, crocodile), bởi vì ngày xưa ống 
ø1eo rắc người ta cảm giác khó chịu nên đời này sinh ra như vậy. Dạ-xoa Khara 
này cũng không đến nỗi tệ, khi gặp Đức Phật ông nói với Dạ-xoa Suciloma đây là 
một vị Sa-môn. Hôm trước tôi đã nói, đừng tưởng có thần thông thì cái gì cũng 
biết, nếu mình thiếu đức tin, trí tuệ thì thần thông cũng chỉ như cái Ống dòm, có 
thấy cũng không biết đó là cái gì. Vì vậy Dạ-xoa Suciloma nói “Đây không phải 
Sa-môn. Đây là Sa-môn giả. Hay ít nhất cho đến khi ta biết được Sa-môn hay Sa- 
môn giả”. Theo Chú giải, Dạ-xoa Suciloma có suy nghĩ, nếu ông này là thứ thiệt 
thì Ống không sợ mình, còn nếu là thứ đỏm nên ống sợ mình, vì vậy Dạ-xoa 
Suciloma cô ý dùng thân của mình ép sát vào người của Thế Tôn. Lúc đó Đức 
Thế Tôn tránh qua một bên (“apanameti”: remove, take away, dời đi): “Này Hiền 
giả, Ta không sợ Ông. Nhưng xúc chạm với Ông là điều đáng ghét” Trong kinh 
nói thêm là thân Dạ-xoa này rất dơ và hôi hám giống như con heo bị dính phân 
người, không có gì để người ta sợ nhưng để cho thân mình đề đụng vào là việc 
không nên (“papaka'") (HT Minh Châu dịch là “đáng ghét”.) Vì Dạ-xoa mùi hôi 
hám, và kim tua tủa như vậy nên Đức Phật phải tránh qua một bên. Dạ-xoa dù 
sao cũng từng là người đi tu, nên mới hỏi Đức Phật bằng câu kệ, trong Chú giải 
không nói nhiều về lý kinh mà chỉ nói chuyện ở bên ngoài, chỉ giải thích “không 
nên” là sao, “né qua một bên” là sao, “nắm chân liệng” là sao. Dạ-xoa hỏi Ngài 
phiền não ở đâu ra, Đức Phật giải thích phiền não do thân kiến mà ra. 


Tất cả tham và sân (tức sự mê đắm và bất mãn) đều từ thân kiến mà có. Thân 
kiến là sự chấp ngã trong danh sắc, ngũ uấn, 12 xứ, 18 giới của mình, cho là một 
khối và đó chính là bản thân mình, phải chứng được sơ quả mới lìa bỏ được thân 
kiến. Đầu buôi giảng tôi đã nói, mình nhìn thây cái gì đó mình thích là bởi vì 
trong sâu thắm tiềm thức của mình mình coi nhãn thức, nhãn cầu, tắm thân này là 
một. Trong quan sát của một hành giả thì không phải vậy, khi nhìn cái gì đó mình 


399 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


thích chỉ là một quá trình của một chuỗi thành tố tâm lý rất là phức tạp; cái thích 
hay không thích không phải từ mắt, mất chỉ chụp hình; còn thích hay ghét hình 
ảnh đó là do tâm chuyền hình ảnh VỀ CƠ quan trung ương bên trong và phân tích: 
Cái này là hoa gì, đang nở hàm tiều, thơm lắm, mang từ Nhật vê quý lắm, không 
ai trồng được, chỉ có nhà mình trồng được ... tất cả những chỉ tiết này do mình 
phân tích tự cung cấp đề có khái niệm bông này quí và thích. Thật ra tất cả là sự 
ghép nói chứ không phải là một khối, nếu mình nghĩ thân và tâm mình là sự ghép 
nói thì mình không thích như vậy. Phải hiểu một cách rốt ráo từ thâm tâm, thắm 
thía tiêu hóa, phải tự tu tập có chánh niệm, có hành Tứ Niệm Xứ đề thật sự thấy 
nó là đồ ráp chớ không phải là do nghe giảng rồi căn răng chấp nhận. Khi minh 
đói thì không suy nghĩ nhiều về cái bất tịnh trong thức ăn trong việc ăn uỐng, 
nhưng khi mình ăn no và không đói thì có thời gian nghĩ sẽ thấy gớm chết. Các vị 
tưởng tượng cứ nhai món ăn nào đó rồi nhả vào bịch nylon, uống cái gì đó rồi 
nhả vào Dịch nylon, đeo trước ngực thì gớm chết. Cũng những thứ đó mình nuốt 
qua cô, tống vào người rồi đi súc miệng thì không nhớ răng trong người mình 
đang có đồ dơ. Ăn chay là rau là đậu, ăn mặn là cá là thịt, tất cả những thứ này 
cho dù mình không chạm môi, không chạm tay tới, chỉ cần mình nâu xong rồi 
trút vào thùng chứa nào đó, với một thời gian, điều kiện nhiệt độ thì nó sẽ bốc 
mùi. Vậy mà mình lùa vào miệng, nuốt vô mà không thấy gớm. Trộn với nước 
bọt của mình đã thây lạnh xương sống tồi, tới lúc qua tới ruột già chờ đi ra thì 
càng lạnh xương sống nữa. Có bao giờ mình nghĩ rằng khi mình năm ngủ thì 
trong người mình có hai thứ, một thứ chưa tiêu hóa và một thứ đã tiêu hóa chờ 
tống ra ngôi; mình ngủ với một đồng như vậy trong giường của mình, trùm mèn, 
bên ngoài thì bôi kem, xức nước hoa bát ngát lăng đãng mà không ngờ là mình 
đang là thùng rác, đang lau chùi cái thùng rác và đem thùng rác đó lên giường 
đắp mèn cho nó ngủ, phải nói phũ phàng như vậy. 


Hành giả có học Phật pháp sẽ thấy: Hành giả có học Phật pháp sẽ thấy: Tất cả 
đều là sự lắp ráp, đều do duyên mà có, đã có rồi thì phải mất. Đây là câu thần chú 
còn hay hơn câu “vết đề, ba la yết đế”... Cứ đọc ngày đọc đêm trong nhà mình, 
khi đi làm hoặc khi đi vô thiền viện, cứ  đùê hoài như vậy tôi bảo đảm ngàn phần 
trăm nếu đọc thế này thì chỉ trong vòng ba tháng (với người huệ căn) hoặc 6 
tháng (với người độn căn) trở lên lòng quí vị sẽ nhẹ vô cùng. Hồi xưa giờ mình 
rất bị đễ tôn thương vì cái nhìn của ai đó hoặc nụ cười đều, hoặc câu nói xúc 
phạm, nhưng kể từ khi trì niệm câu thần chú này thì quí vị sẽ vững vô cùng. 
Người ta trì chú tiêu tai giải nạn để không bị tai nạn tôi không tin, nhưng tôi tin 
câu chú này mà trì riết thì có gặp tai nạn lòng quí vị cũng bình tĩnh hơn, khả năng 


400 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


chịu đựng tốt hơn. Tây có câu rất hay: . Đây là câu thần chú còn hay hơn câu “yết 
đề, ba la yết để”... Cứ đọc ngày đọc đêm trong nhà mình, khi đi làm hoặc khi đi 
vô thiền viện, cứ ¡ đọc hoài như vậy tôi bảo đảm ngàn phần trăm nếu đọc thế này 
thì chỉ trong vòng ba tháng (với người huệ căn) hoặc 6 tháng (với người độn căn) 
trở lên lòng quí vị sẽ nhẹ vô cùng. Hồi xưa giờ mình rất bị dễ tốn thương vì cái 
nhìn của ai đó hoặc nụ cười đều, hoặc câu nói xúc phạm, nhưng kê từ khi trì niệm 
câu thần chú này thì quí vị sẽ vững vô cùng. Người ta trì chú tiêu tai giải nạn để 
không bị tai nạn tôi không tin, nhưng tôi tin câu chú này mà trì riết thì có gặp tai 
nạn lòng quí vị cũng bình tĩnh hơn, khả năng chịu đựng tốt hơn. Tây có câu rất 
hay: Cầu nguyện lúc gặp nạn không phải đề thoát nạn mà đề bình tĩnh ngay trong 
lúc gặp nạn. 


Sau khi nghe xong câu trả lời của Đức Phật thì Dạ-xoa Suciloma chứng sơ quả, 
lập tức được hưởng thiên lạc. Tât cả lông kim đêu rụng mật, không tiêp tục ăn đô 
dơ như trước đây, trú xứ cũng trở nên thanh tịnh và cao sang, do uy lực của quả 
vị Dự lưu. 


Thiên lạclà niềm vui của chư thiên. Theo trong kinh, vị Chuyển Luân Thánh 
Vương sống trường thọ, không có bịnh hoạn gì, suốt đời chỉ có 6 cái gọi là bịnh 
đó là: nóng, lạnh, đói, khát, đại tiểu tiện và có được bảy báu: tình cảm, gia tài, 
quyền lực... Tuy nhiên cái gọi là hạnh phúc của vị Chuyền Luân Vương không 
bằng một phân nhỏ xíu của chư thiên. Tôi chăng cần phải là Chuyên Luân Vương 
cũng chăng cần phải là chư thiên tôi vẫn hoàn toàn có thê hiểu được sự chênh 
lệch đó như thế nào. Quí vị tưởng tượng đi, mình đi đâu cũng phải lê cái cục thịt 
mấy chục ký lô này còn người ta đi đâu như một làn khói, chỉ vậy là thấy người 
ta sung sướng hơn mình rồi; lúc ngồi lâu thì mỏi, đi cũng mỏi, năm lâu cũng nóng 
nực, ăn dù có chừng mực ăn xong cũng mệt. Tôi muôn có cảm giác không đói 
không no, muốn đi đâu thì đi. Ở Orlando có một chỗ gọi là Disney World, trong 
đó có cái show gọi là ET, tôi khoe cái này hơi kỳ, nhưng giâc trưa nắng chang 
chang vô đó tôi thui mà mát lạnh, họ tạo cho mình cảm giác như mình đang trôi 
trong vũ trụ, sướng vô cùng. Tôi không phải là chư thiên, cái tôi mê không phải là 
thiên nữ, cung vàng điện ngọc trầm hương pha lê mà cái tôi mê là được bay trong 
vũ trụ vô cùng vô tận, bay hoài không muốn niết-bàn. Tôi chỉ ngán có mỗi một 
chuyện, sống hết tuổi thọ rồi đọa, chỉ vì cái đó mà tôi muốn niết-bàn, chứ nếu mà 
đời đời kiếp kiếp đừng sa đọa mà bay hoài trong vũ trụ thì đã lắm, gặp tính tú nào 
ngộ ngộ mình tấp vào coi rồi mình bay nữa. Tôi lạc đề như vậy vì muốn nói đến 
cái “thiên lạc”, họ không bị giới hạn trong tốc độ, không bị giới hạn trong trọng 
lượng, không bị giới hạn trong sinh hoạt thường nhật, họ năm ngoài tất cả. Một 


401 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


chuyện nhỏ xíu như vậy cũng đáng đề mình suy tư, tâm hồn của mình như thế 
nào thì mình mới có cảnh giới sinh hoạt như vậy. Nhưng nói cho rốt ráo thì dầu là 
thiên lạc hay nhân lạc thì cũng có lúc nó mất vì vạn pháp chỉ là sự lắp ráp, do 
duyên mà có và có rồi cũng sẽ có lúc kết thúc. 


MANIBHADDA (Manibhaddasutta) 


Bài kinh này là nói về một vị Dạ-xoa có cái nhìn rất là Phật tử. Vị này đến thưa 
với Đức Phật điều mình tâm đắc: Không có gì sung sướng cho bằng sông một đời 
chánh niệm. Bà con thử sông một ngày chánh niệm đi, sẽ thấy răng: . Bà con thử 
sông một ngày chánh niệm đi, sẽ thấy rằng: Tất cả vẫn đề của thế giới đều đi ra từ 
sự thất niệm. Một người không tin Phật pháp nghe vậy thì cứ nghĩ mình thối 
phông, cường điệu. Chánh niệm, nói đơn giản là ý thức rõ ràng mọi sự đang diễn 
ra, mindful! Biết rõ mình đang làm gì, biết rõ cái gì đang diễn ra. Các vị có học 
hết Tam Tạng đi nữa mà sông thất niệm thì chỉ là người chết rồi mà chưa chôn 
thôi, bởi vì anh đi đứng nằm ngồi, buồn vui mà không hề biết thì anh không phải 
là xác chết thì là gì nữa. Trong kinh, Đức Phật định nghĩa chữ “chết? nhiều nghĩa 
lắm: Vị tỷ kheo hoàn tục coi như chết, sống dễ duôi thì coi như chết rồi. Sống thất 
niệm thì coi như sống mà không biết cái gì đang diễn ra, cứ lao tới như một khúc 
gỗ vậy thì cũng như xác chết. Vị Dạ-xoa xác nhận một điều mà vị này tâm đắc: 
niệm là số một, chỉ có niệm mới đem lại an lạc cho cá nhân người giữ chánh 
niệm. Mình sông được bao lâu không biết nhưng mình chỉ có một con đường để 
sông mà thôi, đó là sống chánh niệm. 


Sau khi Dạ-xoa nói vậy thì Đức Phật xác nhận: Đúng, chỉ có chánh niệm thì mới 
có thể sống được đời sông đẹp mình và đẹp đời. “Không hại ai hết, chỉ có chánh 
niệm mới có thê an lạc và ngay lúc giữ chánh niệm mình là người vô hại đối với 
thế giới.” Tất cả vẫn đề của thế giới đều đi ra từ thất niệm, khi anh sống có trách 
nhiệm với bản thân anh và người khác thì anh trở nên vô hại đối với chúng sanh. 


SANU (Sãnusutta) 


Sãnu là con một (ekaputtaka) của một bà cư sĩ. Sãnu đi xuất gia từ lúc còn bé và 
tu hành rất giỏi, giới luật trong sạch, siêng học, có giọng nói du dương, nhiều thầy 
tổ, chư tăng bè bạn, Phật tử thương quí. Có một nữ Dạ-xoa (yakkhim) vốn là mẹ 
kiếp trước của sadi Sãnu có đức tin, và rất thương Sãnu. Sãnu tu một thời gian thì 
lại muốn hoàn tục, lòng không được vui, thấy việc đắp y mang bát không còn là 
linh thiêng ý nghĩa nữa mà lại khó chịu. Sãnu về thăm mẹ rồi nói rõ ý định của 
mình. Khi đó nữ Dạ-xoa muốn ngăn cản bèn dùng thần thông tạo sự kiện. 


402 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Khi sadi Sanu nói ý định không muốn tu nữa, bà mẹ cản: Đời mẹ, mẹ biết khô dữ 
lắm, giàu sang cỡ nào đi nữa rồi cũng phải lẫy vợ sanh con, quân quật lo cho con 
cái không biết lo bao nhiêu cho đủ. Như vậy cả đời, riêng cái thân mình sống nay 
chết mai không biết có bịnh gì hay không, chăm sóc còn không nồi huống chỉ 
phải chăm sóc mây cục nợ nữa. 


Nữ Dạ-xoa sống. lâu lắm, biết con mình bây giờ là nhân loại nhưng vẫn thương 
như kiếp xưa, biết 'sadi Sãnu muốn hoàn tục nên dùng thần thông tìm cách ngăn 
cản. Trong đời, mỗi người có một cách hành động riêng, không nên thắc mắc Vị 
sao người ta không hành động giống mình nghĩ. Dạ-xoa dùng thần thông bóp cô 
Sãnu, đây xuống đất. Sãnu bị trợn trắng mắt, sùi bọt mép, trào nước bọt. 


ˆøIvam parIvatteti: “vặn cô”, “bẻ cô”. 
“akkhiviparivatta”: “trợn trăng mặt”, “đôi mặt đảo tròng”. 
“khelena paggharanta':“sùi bọt mép”, “trào nước bọt”. 


Dạ-xoa làm cho Sãnu bị như vậy xong rồi mới rút tay lại. Sanu lúc đó mới nghĩ, 
có lẽ phải tu mới sông được, nếu không tu chắc chết. Nhờ sự cố này Sãnu muốn 
tiếp tục tu hành và sau đó Sãnu chứng La-Hán, trở thành một đhammakathika 
(đại pháp sư) lừng danh (Sakalajambudipam) và sống được 120 tuôi mới viên 
tịch. 


“Sakalajambudipam khopeti”: làm chân động toàn cõi Ấn độ. 
““Vĩsavassasatam thatvä parinibbäyi”: sống được 120 tuổi đã nhập niết-bàn 
PIYANKARA (PIyankarasutta) 

“PIyankara': “yêu thương”. 


Anuruddha là Đệ nhất thiên nhãn có thê nhìn thấy vũ trụ dễ đàng như nhìn ngắm 
đồ vật trên tay. Ngài cũng là bà con với Bồ tát Tất Đạt. Theo Chú giải, đêm đó tại 
chùa Kỳ Viên ngài đã đọc kinh Pháp Cú (Dhammapada). Chữ “Dhammapadaˆcó 
nhiều nghĩa, có lúc ám chỉ Kinh Pháp Cú mà ta thường nghe, gọi là 
Chabbisativagga Dhammapãäda (Pháp Cú 26 phẩm). Trường hợp khác, 
Dhammapädachi có nghĩa là một câu pháp. Ví dụ trong phâm Chư Thiên mình đã 
học có câu: Dù cho bồ thí cả núi vàng bạc cũng không băng bố thí một 


403 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 
dhammapada.Dhammapada ở đó không có nghĩa là Pháp Cú 26 phâm mà là một 
câu kinh, một câu pháp, tùy chô mà hiêu. 


Chú giải kinh này nói ngài Anuruddha khuya đó đang tụng Kinh Pháp Cú 
chương Appamadavagga, phâm thứ 2 trong 26 phẩm Pháp Cú. Lúc đó, Dạ-xoa 
đang bông con đi kiếm ăn. Theo một loạt Chú giải trong phẩm này đều nhìn nhận 
một chuyện, Dạ-xoa có cách giữ con rất lạ, không bồng ă ăm như loài người mà lại 
cầm cô chân của con xách đi nơi này nơi khác. 


“Ankenadaya': “xách cô chân, năm ngay chô mắt cá”. 


Ngoài Bắc, có người Mèo, khi mới sanh con ra còn đỏ hỏn, họ kiếm lá khô lót 
cho năm, còn khi lớn một chút biết bò thì họ liệng xuống chỗ ruộng cạn, cứ để 
trần truồng bò lỗm ngồm dưới sình, còn mẹ thì cứ lo làm. Mỗi chúng sinh có kiểu 
sinh hoạt độc đáo riêng. 

Dạ-xoa có nhiều loại, loại đắc quả được và không thê đắc quả. Trong đó lại có 
loài chỉ ăn bắt tịnh thực như ngạ quỷ; có loài chỉ thích ăn thịt sống: có loài ăn 
uống thực phẩm của chư thiên. Nữ Dạ-xoa trong kinh này thuộc loài ăn dơ 
(“uccara passava khe|a sihphanika”: phân, nước tiêu, nước bọt, đờm dãi). 


Dạ-xoa xách chưn con đi kiếm ăn, đi ngang nghe ngài tụng kinh liền ngừng lại 
nghe, đứa con đói bụng khóc. Dạ-xoa nói con đừng khóc đê mẹ nghe pháp: 


“Mã saddam karI piyañkara, bhikkhu dhammapadaän1 bhasati; 

Apl [ap (s1.)| ca dhammapadam vIJaniya, patipaJJema hitaya no sIyä. 

“Panesu ca samyamamase, sampaJanamusa na bhanamase; 

SIkkhema susilyamatfano [susilamattano (sĩ. ka.)], api muccema pIsacayoniy8ä' ˆtI. 
“Này Piyankara, 

Con đừng làm um sùm, 

VỊ Tỷ-kheo đang tụng, 

Những lời về pháp cú”. 

“Không sát hại sanh vật, (giới sát sanh) 


404 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Không cổ ý nói láo, (giới vọng ngữ) 
Tự học tập giới luật, (tức là ba giới còn lại), 
Chúng ta thoát ngạ quỷ. ”. 


Chữ“pisãca” ở đây ngài Minh Châu dịch là “nga quỷ” nhưng tôi không đồng ý. 
Nói là “ngạ quỷ” không trật nhưng phải giải thích thêm. “Ngạ quỷ” theo mình 
thường hiểu là đói khát, ăn dơ, đầu óc khờ khạo còn “pisãca” Dạ-xoa này cũng ăn 
dơ nhưng có thể đắc quả được, theo tiếng Tàu dịch là “Phiêu Phong Quỷ°. Tôi có 
viết bài Dạ-xoa này cũng ăn dơ nhưng có thê đắc quả được, theo tiếng Tàu dịch là 
“Phiêu Phong Quý". Tôi có viết bài Phiêu phong không biết bà con có biết không. 
Cái tựa sách, tựa bài khi tôi viết tôi không giải thích, nhưng nếu ai hiểu thì biết ân 
ý của tôi. không biết bà con có biết không. Cái tựa sách, tựa bài khi tôi viết tôi 
không giải thích, nhưng nếu ai hiểu thì biết ân ý của tôi. Phiêu phong là một trong 
những bài tôi rất tâm đắc, bởi vì tôi dùng kiến giải của giáo lý nguyên thủy để nói 
về cảnh giới tái sanh bằng cách nói của người thời nay. Đừng xem bải viết đó là 
truyện ngăn giải trí mà thật ra là tôi diễn tả về loài này. Phiêu phong nghĩa là theo 
gió mà đi, rất đói khổ. 


Dạ-xoa nói với con răng đừng làm ồn để mẹ nghe pháp, nhờ nghe pháp mới có 
giữ giới, nhờ giữ giới mới thoát được kiếp này. Hôm nay chúng ta làm người, 
chúng ta không biết gì hết, không có thần thông, chỉ có chút ít tiền bạc sung 
sướng hưởng thụ, không gì kinh hoàng bằng mai này khi tắt hơi rồi thì không biết 
đi đâu. Trong “Phiêu phong tôi có tả, tả theo trong kinh chớ không phải theo 
tưởng tượng của tôi, người tạo ác nghiệp nhiều đến lúc chết họ có cảm giác giống 
như tỉnh dậy từ giấc chiêm bao. Nếu sanh địa ngục họ nghe nóng, nghe đau đớn 
cả người, mê sảng la hét không ai nghe, nhìn quanh thấy máu mủ tanh hôi, tiếng 
người la hét rượt đâm nhau trước mặt mình. Sanh về bàng sanh thì mù mịt. Sanh 
về cõi trời thì nghe tiếng nhạc du dương, mùi thơm ngát, mát lạnh, lâu đài vàng 
ngọc bông bẻnh trôi trong không gian, ánh sáng mờ ảo, người đẹp giai nhân dập 
dìu. Sợ nhất một ngày nào đó thức dậy thấy mình ở địa ngục, hoặc thấy khát 
nước, đói. Giờ mình đói còn chạy đi lấy gói mì, chớ loài đó thì chịu chết thôi, khi 
đã biết mình bắt đầu đói là thua rồi. Vì vậy phải nhớ, nghiệp gì thì nghiệp phải 
tránh nghiệp bỏn xẻn, trong lúc mình còn có thê chia sẻ được thì nên chia sẻ. 
Angulimala khi đi xuất gia bị chửi đánh đủ điều nhưng lúc nào cũng đầy đủ đồ ăn 
ngon, sở dĩ được như vậy vì đời xưa ngài từng là tỷ kheo, mỗi bữa trưa xong còn 
dư ngài kiếm chỗ nào khô ráo sạch sẽ ngài đồ ra với thiện ý con gì ăn được thì ăn. 


405 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Ở đây có người hỏi trên trời có lập gia đình không? 


Trên trời không có lập gia đình, nhưng nếu những cô thiên nữ đó thuộc về mình 
thì họ sẽ xuất hiện trong lầu đài của mình. Họ xuất hiện ở đâu thì thuộc về quyền 
của người ở đó. Theo kinh điển Nam Tông mô tả thì cõi Trời hơn cõi Tây 
Phương Cực lạc nhiều lắm hơn cả thiên đàng của Hồi Giáo, của Thiên Chúa giáo 
nhiều lắm, có điều là Phật tử VN xui không chịu đọc những điều đó. Ví dụ trên 
cõi Tịnh Cư của Nam Tông chỉ toàn thánh, không có vụ thánh phàm đồng cư. 
Cõi Đao Lợi, Dạ Ma, Đâu Suất thì thánh nhân đầy trên đó, vì mỗi lần có vị Phật 
ra đời thì số chư thiên đắc quả đông lắm, trên đó giờ thánh nhân đây ắp. Muốn 
học Tam Tạng hay thắc mắc kinh điển gì thì Pháp sư Tam Tạng đây trên đó. 
Ngay bây giờ nêu mình muốn thấy hình ảnh Đức Phật thì không khó, trên đó có 
vô số vị Trời đã nhìn thấy Ngài, chỉ cần xin họ cho mình nhìn thấy được hình 
dáng Thế Tôn thì trong vòng ba nốt nhạc mình đã nhìn thấy. Người ta có thê hóa 
hiện cho mình thấy. Biết được điều đó thì thấy đời tu có nhiều điểm hy vọng 
cũng vui, còn cứ lờ mờ không đọc kinh sách thì cũng chán lắm. Nên dành tôi 
thiểu bảy năm trong đời chuyên tu Niệm Xứ hoặc chuyên tu Từ Tâm, và phát đại 
nguyện: Trong suốt thời gian này vật chất của tôi sẽ là của thiên hạ, ai cần gì tôi 
sẽ tùy khả năng mà giúp. Chỉ với lời nguyện như vậy, tu tập Từ Tâm và tu tập Tứ 
Niệm Xứ trong bảy năm thì chuyện sanh thiên không khó. Quí vị cứ làm thử đi, 
tu thiền là sông an lạc. Bây giờ thì xin chia tay, gặp lại quí vị ngày thứ Năm.. 
#NhậtKýChépBăngKinh; #SưGiácNguyên; #NhịTường: #TươngƯng2 


406 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Bài giảng ngày 14-10-2014 PUNABBASU (Punabbasusutta) 


Bài kinh Punabbasu này tôi chỉ nhắc lại thôi, Punabbasu là tên của một nữ Dạ- 
xoa. Dạ-xoa là một trong bốn hội chúng (Dạ-xoa, Rồng, Cưu-Bàn- Trà, Kim-Xí- 
Điều) chủ yếu ở cõi Tứ Thiên Vương. Tứ Thiên Vương là một cõi Dục Thiên hơi 
phức tạp vì có đủ thượng vàng hạ cảm ở đó. Bồn hội chúng này hầu hết trong đó 
là những thành phần đọa xứ nhưng có phước, ví dụ Long Vương: loài Rồng cũng 
là bàng sanh nhưng có phước là có thần thông và có đời sống vật chất sung túc 
nhưng không có khả năng chứng quả. Hội chúng Càn-Thát-Bà gồm cả hai thành 
phần có thể chứng đạo và không thê chứng đạo, chỉ chứng đạo khi gặp vị Chánh 
Đăng Giác, chớ còn không chỉ là một cõi sung sướng và ô hợp, không được như 
cõi Đao Lợi trở lên. Hội chúng của Dạ-xoa cũng có hai thành phần, chứng đạo 
được và không chứng đạo được, phước về vật chất cũng khác nhau, tuy không bị 
đau khổ như là loài ngạ quý nhưng trong số đó cũng có những Dạ-xoa phải ăn 
những bất tịnh thực như thịt sông, đồ dơ bân như ngạ quỹ. Dạ-xoa Punabbasu 
năm trong số đó, tuy có khả năng chứng đạo nhưng Ì hễ ngày nào chưa chứng đạo 
thì vẫn phải sống băng bất tịnh thực. Có đọc mới thấy sợ, người đã tu hành ghê 
gớm lắm mới có khả năng chứng đạo nhưng do nghiệp cũ thì phải có đời sông 
bắt tịnh. Trong thế giới loài người cũng vậy, có người xuất thân cơ cực, có nØƯỜi 
xuất thân cao quí. Có người thiếu thốn về vật chất nhưng có phước báu về tỉnh 
thần, có người có phước về vật chất nhưng thiếu thốn về tinh thần. Phước mình 
không được viên mãn thì sẽ bị khiếm khuyết nào đó trong đời sống, lát nữa chúng 
ta sẽ học về một vị tỷ kheo mi, bà Sukkã, bà này mang thân nữ nhưng có chiều 
dày công đức rất đáng nễ, xuất gia liên tục bảy lần trong bảy đời Phật, gặp Phật 
nào bà cũng đi xuất gia, thuộc lòng Tam Tạng và vun trồng rất nhiều công đức, 
suốt bảy đời Phật mà vân tiếp tục mang thân nữ để chịu trọn vẹn trách nhiệm là 
vợ hay mẹ của mình và chịu cảnh khô của người nữ. Trong Tăng Chi Bộ Đức 
Phật dạy người nữ dù nhiều phước báu đi nữa nhưng sống đời cư sĩ thì phải chịu 
những nỗi khổ mà người nam không có, Ngài vắn tắt thôi, ví dụ cũng mang thân 
người nhưng mỗi tháng phải chịu kinh nguyệt, khi lập gia đình thì phần lớn phải 
chịu xa người thân về sông với người lạ (đây là nói theo văn hóa thời đó), khi lập 
gia đình thì đàn ông vân phớn phơ thoải mái dù công việc đồng á áng nhưng không 
chịu cảnh mang nặng đẻ đau như người nữ v.v.... Ngài văn tắt nhưng mình thây 
còn nhiều hơn nữa. Người nữ sức khỏe không bằng người nam, từ đó dẫn đến 
tâm lý dễ sống trong sợ hãi, đi đứng rất bắt tiện, sợ bị tắn công. Trong tình cảm 
gia đình thì người nữ phải thường trực vật lộn đấu tranh với những sợ hãi ghen 
tuông vô cớ, luôn ở trong thế bị động. Tuổi già dễ tắn công phụ nữ hơn nam, dễ 


407 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


âu lo về nhan sắc, về sức khỏe, về hạnh phúc gia đình. Nam thì không, người 
nam khi yêu thì cũng sợ bị mắt, cũng hen tuông, nhưng không chi lI như nữ. 
Người nam có tiền có sức khỏe thì 60 tuổi vân ok, còn người nữ có sức khỏe, có 
tiền, có nhan sắc nhưng ngoài 50 thì nỗi lo thường trực ngày một nhiều, khi 
chồng của mình vẫn còn khỏe đẹp vẫn còn khả năng thu hút nhiều hơn mình. Kể 
ra nghe bằng ngôn từ nhẹ nhàng thì thấy không dễ sợ nhưng đó là những nỗi đau 
kinh hoàng mà người nam không có. Thâm mỹ viện được lập ra cho nữ nhiều 
hơn nam. 


Nữ Dạ-xoa Punabbasu này có phước rất nhiều mới có thê đắc đạo được nhưng 
cũng do nghiệp quá khứ nên đời này phải mang thân nữ Dạ-xoa, có hai con, và 
sông băng bất tịnh thực. Một ngày kia bà đưa hai con, một trai lớn một gái nhỏ, đi 
kiếm đồ dơ để ăn. Đi ngang hội chúng Đức Phật đang thuyết pháp, Punabbasu 
dừng lại nghe pháp, đứa con trai lớn khóc, bà dùng bài kệ chúng ta thấy trong 
chánh kinh để dỗ con và đứa con cũng đủ duyên giác ngộ nên trần an bà mẹ: Con 
hứa con không khóc, mẹ yên tâm nghe pháp đi. Sau buôi giảng hai mẹ con đều 
chứng quả Dự Lưu, còn cô con gái nhỏ có duyên lành giải thoát nhưng ngay lúc 
đó thì tạm thời chưa hiểu gì hết. Trong lúc mình tu tập cầu đạo giải thoát mà vun 
xới duyên lành hay công đức còn một chút khiếm khuyết thì kiếp chót quả vị 
cũng còn chút khiếm khuyết. Vì vậy hôm nay có đi chùa, nghe pháp, cúng 
dường, bố thí phục vụ, làm gì đi nữa thì cũng nhớ chừng mong sao công đức ta 
đừng có chỗ khiếm khuyết. Muốn tránh khiếm khuyết thì hạn chế càng nhiều 
càng tốt những thói hư tật xấu. Làm phước cho nhiều nhưng tánh nữ nhỏ mọn, 
chen tỊ, nóng giận, toan tính, so đo, hạnh họe bỏ không được thì công đức khiếm 
khuyết, công đức khiếm khuyết thì quả vị có khiếm khuyết, kiếp chót được gặp 
Phật thì vẫn còn gặp chút trục trặc. 


SUDATTA (Sudattasutta) 

Chúng ta còn nhớ nhân vật Nagadatta mình đã học kỳ trước? 

Devadatta là “trời cho”, “thiên bâm”, “thiên phú”, Nagadatta tôi dịch là “Long Tứ”, 
nghĩa là quà tặng của Long Vương. 


Cấp Cô Độc ở trong kinh này thật ra là ngoại hiệu của ông, cũng giống như Đông 
Tà Hoàng Dược Sư tên thật là Hoàng Có, nhưng vì giỏi nho y lý sô, (chữ nghĩa, 
nghề thuốc, dịch lý, toán số đều giỏi), vì nổi bật với nghề thuốc nên gọi là Hoàng 
Dược Sư) nói về tính cách thì trong ngũ bá ông là nhân vật khó mà xếp vào chánh 
hay tà; không ác như Tây Độc, không thiện như Vương Trùng Dương hay Đoàn 


408 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Nam Đé, không hảo sảng tiêu sái như Hồng Thất Công, không tôi tệ như Tây 
độc. Ông có ác nhưng là cái ác của chính nhân quân tử, nhưng ông cũng có 
những cái mà quân tử thứ thiệt cũng ky, ông quá khích khi trừng trị học trò nhưng 
cũng có cái đẹp khi xử đẹp với học trò, nửa nọ nửa kia vậy nên gọi là Đông Tà. 
Ông Cấp Cô Độc cũng vậy, tên mẹ đẻ là Sudatta, nghĩa là “món quả cao quí”. 
(“Su”: “cao quí”). Món quà cao quí phải là món quà như ý, món quà làm vuI lòng 
người nhận. Khi lớn lên ông được gọi là Anathapindika. 


“Anatha': người không nhà cửa, người không được ai giúp đỡ (homeless, 
helpless) 


“PIndika”: (feeder) người trợ cấp, nuôi dưỡng, cho ăn cho mặc đối với những kẻ 
cơ nhỡ khó khăn. 


Anathapindika, ông là người chuyên trợ cấp nuôi dưỡng những kẻ khó khăn cơ 
nhỡ, bên Tàu dịch là Cấp Cô Độc, đây là chữ dịch xưa (cung cấp cho người cơ 
nhỡ). Đời người có bốn cái khổ: cô, độc, quan, quả. Cô: trẻ con không cha mẹ, 
thân nhân. : trẻ con không cha mẹ, thân nhân. Độc: người già không chỗ nương 
tựa không ai nuôi. : người già không chỗ nương tựa không ai nuôi. Quan: đàn ông 
chết vợ. : đàn ông chết vợ. Quả: đàn bà chết chồng. Người ta nói gọn thì chỉ nói 

“cô độc” để ám chỉ già hoặc trẻ mà quạnh hiu, còn “quan quả” thì không chắc 
khổ, đàn ông chết vợ có khi lại là điêu hay. Trong đời đàn ông có hai giây phút 
khó quên một là cưới vợ, hai là mắt vợ (vợ chết hoặc vợ theo trai), chưa chắc chết 
vợ là khô đâu. Còn “ quả” cũng vậy, như bà thiếu phụ lấy quạt quạt mồ cho mau 
xanh cỏ để đi lấy chồng: vợ kiểu đó thì tiếng Mỹ gọi là LDS, tiếng VN gọi là 
“lựu đạn sét”. 


Trong kinh nói lúc ông Anäthapindika chưa biết Phật thì có người anh rê rất thân 
thiết, mỗi lần đi công việc làm ăn đến chỗ của người anh thì anh em hàn huyện 
trắng đêm tâm sự rất vui. Nhưng có một lần ông đến mà thấy người anh có vẻ 
hững hờ kêu người nhà dọn chỗ cho ông ở rôi không quan tâm ông nữa mà cứ 
bận rộn lăng xăng, lu bu. Ông ngạc nhiên hỏi, người anh rể trả lời “lo ngày mai 
thỉnh Phật trai tăng”. Ông Anãthapindika chỉ nghe một chữ “Phật” mà sững sờ. 
Ông hỏi lại “Phật? 

”. người anh trả lời: Phật là bậc tự mình giác ngộ, là thầy của người khác. Ông 
Anathapindika nghe mà cảm thấy bàng hoàng hạnh phúc. Ông định chờ sáng mai 
để gặp nhưng đêm đó ngủ không được, ông mở cửa đi ra và xuống lầu. Đi ra khỏi 
nhà, băng qua khu rừng có một bãi tha ma, nơi đó có những con linh cầu, những 


409 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


loài ăn xác chết, những tiếng tru tiếng hú rất ghê rợn, những bộ xương trắng hếu, 
đầu lâu lấp lánh trong đêm, những thi thể cũ đang phân hủy, thây người mới vừa 
chết v.v.... Ông đang nghĩ về Đức Phật với niêm vui háo hức và đang được trợ 
lực bằng một trạng thái hăm hở, thì vấp phải một khúc xương khô, một đầu lâu. 
Ông giựt mình, ánh sáng biến mất, nhìn bốn bê thấy kinh hoàng, ông định quay 
lui thì gặp một Dạ-xoa tên S1vaka 


“ Sivaka”: có nghĩa là “người an toàn”, người đem lại an toàn cho kẻ khác (safer). 
Sống làm sao bản thân an toàn và cũng đem lại an toàn cho người khác thì gọi là 
Sivaka. Thần Siva, ý nghĩa cũng rất đẹp. Một trong những ý nghĩa của niết-bàn là 
Siva, “chỗ an toàn”, nghĩa bóng thôi, niết-bàn không phải là không gian, nơi chốn, 
mà chỉ là ý nghĩa thôi. 


Dạ-xoa Sivaka này là bà con kiếp xưa của ông Cấp Cô Độc, vì không muốn 
người thân xưa của mình chùn chân bỏ ngang một cuộc đi ý nghĩa như vậy nên 
mới xuất hiện và đọc một bài kệ như chúng ta thấy. Tôi giảng chậm chỗ này vì 
tôi biết hôm nay giá nào sống chết buôn vui phải giảng cho hết phẩm này nên cứ 
giảng thoải mái. Hơn nữa tôi muốn nhân mạnh chỗ này, có điều lạ là kinh sách 
tôi đọc nhiều nhưng đặc biệt đoạn này (câu nói của Dạ-xoa) đã là một hành trang 
rất lớn tôi mang theo thường trực trong đời tu của tôi. Dạ-xoa nói: Dạ-xoa Sivaka 
này là bà con kiếp xưa của ông Cấp Cô Độc, vì không muốn người thân xưa của 
mình chùn chân bỏ ngang một cuộc đi ý nghĩa như vậy nên mới xuất hiện và đọc 
một bài kệ như chúng ta thấy. Tôi giảng chậm chỗ này vì tôi biết hôm nay giá nào 
sông chết buồn vui phải giảng cho hết phẩm này nên cứ giảng thoải mái. Hơn nữa 
tôi muốn nhấn mạnh chỗ này, có điều lạ là kinh sách tôi đọc nhiều nhưng đặc biệt 
đoạn này (câu nói của Dạ-xoa) đã là một hành trang. rất lớn tôi mang theo thường 
trực trong đời tu của tôi. Dạ-xoa nói: Ông hãy nhớ rằng, từng bước chân của ông 
bây giờ đáng giá ngàn vàng.Giống như bên Tàu khi muốn nói một bài văn hay 
bài thơ hay, họ nói “nhứt tự thiên kim”, một chữ là đáng giá ngàn vàng. Bài kinh 
này là hành trang của tôi vì nhiều khi nửa đêm nửa hôm hoặc ban ngày muốn làm 
øì mà cảm thấy làm biếng thì tôi nhớ câu này, một bước đi, một sự giở tay ĐIỞ 
chân của mình lên lúc này đáng giá biết bao nhiêu. Tự nhủ lòng như vậy. Buổi 
sáng buồn ngủ chứ, hôi tối nay hai giờ hơn tôi mới ngủ, đang ngủ rồi thì skype 
kêu, rồi cũng giựt mình, ngủ lại khó vì có tuổi tôi, sáng nay rửa mặt thấy hai bên 
thái dương tóc bạc, già rôi. Các vị đừng nghĩ rằng bốn mươi ngoài, năm mươi 
ngoài, sáu mươi ngoài là còn trẻ, khó nói lắm, là bởi vì tùy theo thê trạng, sức 
khỏe, tình trạng tâm lý mỗi người. Với đời sống tỉnh thần của tôi, cộng với sức 
khỏe của tôi thì bốn mươi ngoài là già rồi. Với cái biết của tôi về Phật pháp, cộng 


410 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


với sức khỏe thì tôi nghĩ cũng bằng sáu mươi ngoài của người ta rồi đó. Mỗi lần 
nhớ là thấy “cái ngồi dậy”, “cái bước chân” của mình lúc này đáng giá ghê lắm. 
Đêm nay quí vị nghe chỗ này không thấy gì nhưng kế từ khi nghe bài kinh này 
xong, mỗi lần lười biếng không muốn hành thiền tụng kinh hay làm chuyện gì 
hay hay thì cứ tự nhủ mình cải động tác “ ngồi dậy” này giá trị biết bao nhiêu. Ba 
lần bốn lượt như vậy, SỢ rồi hết sợ, sợ rồi hết sợ, thì cuối cùng ông Anathapindika 
đã đến được với Thế Tôn. Theo Chú giải, ông thầm nghĩ: Ai trong thiên hạ cũng 
biết ta bằng ngoại hiệu Cấp Cô Độc, nhưng nếu Ngài là bậc đại giác thì chắc chắn 
Ngài phải biết tên cúng cơm của ta. Nghĩ như vậy và lúc đó ông đã đến gần Đức 
Phật, Ngài lên tiếng: - Hãy đến đây, Sudatta! Nghe như vậy ông cực kỳ hoan hi: 
Đúng là Ngài rồi. Nhanh như vậy là vì túc duyên nhiều đời, ông đã tu một trăm 
ngàn đại kiếp, ngài Maha Kasapa, Maha Kappina cũng vậy, do quá trình tu tập 
Ba-la-mật của họ quá suôn sẻ, họ không nhiều tà kiến nghi hoặc không cần thiết 
nên gặp được Đức Phật như con về với mẹ. Một đứa bé trải qua trong bụng mẹ 
chín tháng, thuộc lòng nhịp đập của tim mẹ, nên khi ra đời có liên lạc chặt chế 
với mẹ, khi nằm trên tay mẹ nó cảm nhận được sự thân thuộc của nhịp tim nó biết 
khi còn trong bụng. Nếu không bị cách ly thì nó gắn bó với bà mẹ bằng những 
quan hệ rất sinh học. Đối với các bậc hiền thánh, nêu mình có sự giao cảm thì khi 
8ặp øỡ ngay giây phút sơ ngộ cũng là một cuộc hạnh ngộ, tao phùng tương ngộ, 
nếu mình không có đủ tâm lành đề diện kiến gặp gỡ tiếp cận hiền thánh thì cứ 
mãi hoài một khoảng cách khốc liệt giữa mình với hiền thánh, dù sống gần con 
người vĩ đại thế nào đi nữa cũng không cảm nhận được. Hãy sống làm sao đề gần 
người xấu mình cảm thấy không an lạc và dễ dàng mau chóng bắt được tần số tín 
hiệu của người lành. 


Sau đó Đức Phật giảng pháp cho Cấp Cô Độc, ông chứng quả Tu-đà-hoàn. Ngay 
sau ngày đó, ông tức tốc trở về tìm đất mua lại, xây dựng đạo tràng Kỳ Viên để 
cúng dường Thế Tôn. Nơi đó Ngài đã trải qua ở đó mười chín mùa an cư. Bốn 
mươi chín mùa hạ trong cuộc đời Ngài riêng ở đó là mười chín mùa hoăng pháp. 
Savatthi (Xá Vệ) là thủ đô của Kosala, Kosala lúc bây giờ là quốc gia phôn thịnh 
bậc nhất của Ân Độ. Ấn Độ lúc đó gồm 16 tiểu quốc, Kosala là xứ lớn nhất, hùng 
Cường nhất về quân sự, kinh tế, văn hóa. Vua của Kosala là Phật tử, là nØƯỜI có 
đạo đức. Savatthi là thủ đô, là chỗ đi về của thiên hạ muôn phương, vì vậy ông 
Cấp Cô Độc thấy chỗ này đề Thế Tôn hoằng pháp là số một, giống như Châu Âu 
mà có Paris, có London, có Berlin, có Bonn vậy đó. Khi trở thành Phật tử TỒI, ông 
rất thương quí chư tăng, từ vị tân thọ sa di cho đến bậc đại thánh ông đều một 
lòng thương quí, một đời chỉ biết làm phước cúng đường. Ông và bà Visäkhã có 


411 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


điểm đặc biệt, khi hai người mà đi chùa là có suy nghĩ, “ta đừng đề các sư nhỏ 
thấy ta đi vào chùa bằng hai bàn tay không, nhìn thấy hai tay của ta mà thất 
vọng”, thương mấy ông sư nhỏ đến mức như vậy. Sáng có thứ cúng dường buôồi 
sáng, chiều có thứ cúng đường buổi chiều. Họ được gọi là đại thí chủ là như vậy 
đó, họ làm phước mà không nghĩ đến công đức mà chỉ mong người nhận được gì. 
Lòng hào sảng của họ đạt đến cảnh giới là không màng quả báo cá nhân của đời 
sau kiếp khác mà chỉ bố thí với tắm lòng của một người mẹ, người chị, người 
anh, người bạn, họ trao ra mà chỉ nghĩ nhiều về người nhận chứ không nghĩ nhiều 
về bản thân mình. Trong kinh kể một câu chuyện mà tôi suy nghĩ hoài, lần đó Bồ 
tát tiền thân Đức Phật cúng dường cho một Đức Phật Độc Giác, lúc đó Ác Ma 
Thiên tử (mỗi thời có một Ác Ma khác nhau) biết Đức Phật vừa nhập thiền Diệt, 
bảy ngày không có ăn uống, nêu hôm nay vị này không có gì bỏ vào bụng thì sẽ 
lập tức viên tịch, đó là điều Ác Ma tất tha thiết mong mỏi nên tìm mọi cách để 
đừng ai cũng dường thực phẩm cho Ngài. Lúc đó Đức Phật Độc Giác ôm bát đến 
trước nhà của Bồ tát Thích Ca, Bồ tát không biết vị này đã bảy ngày không ăn 
uống, mới vừa trải qua cơn nhập định, Bồ tát chỉ một lòng thương kính nên Bồ tát 
đem thực phẩm cúng đường. Ác Ma nghĩ ra một cách rất ác là dùng thần thông 
tạo ra một hồ sâu đầy than lửa đỏ giữa Bồ tát và Đức Phật Độc Giác, Bồ tát biết 
đây là hình ảnh đễ sợ của một thế lực vô hình nào đó, Bồ tát thưa với Đức Phật 
Độc Giác bằng một câu kệ: Cho đù hôm nay con có phải sa vào địa ngục vì sự 
cúng dường này, thì thưa Tôn giả, con vẫn tiếp tục làm. Cho dầu hôm nay CÓ Sa 
đọa vào địa ngục vì sự cúng dường này, con cũng sẽ cúng dường. Khi Bồ tát nói 
vậy, hồ lửa này lập tức biến mắt. Biết câu chuyện này đã lâu mà giờ đây kể lại tôi 
vẫn xúc động vì tâm hồn của một con người hào sảng. Khi mình làm phước thì 
tin nghiệp lý, tin quả báo đời sau kiếp khác, nhưng trao ra mà chỉ nghĩ đến người 
nhận được cái gì mới thật là đẹp, trong kinh gọi là “muttapàni”: “tắm lòng rộng 
mở”, “bàn tay rộng mở” (opened mind, opened palm, release). “mutta”: “g1ải 
thoát”, 'phơi mở”; “pãni”: lòng bàn tay. Tắm lòng rộng mở đã đành mà bàn tay 
cũng rộng mở. Khi trao ra mà còn mong nhận được cái gì thì đó là tay phải trao ra 
mà tay trái năm lại. Bố thí mà mong nhận cái gì đó là tay này trao, tay kia năm 
lại, bố thí đến mức cao cấp là hai tay đều mở. Trao ra là tạo nhân mà lòng không 
đắm say trong quả, chỉ nghĩ nhiều về người nhận mà thôi, tay mở mà tim cũng 
mở, như vậy thì công đức mênh mang. Đó là điểm đặc biệt của ông Cấp Cô Độc, 
mong rằng các sư nhỏ không thất vọng khi nhìn vào bàn tay mình. Hai người Cấp 
Cô Độc và Visakha thì còn câu phước báu gì nữa, một phân ngàn công đức bố thí 
của họ trong kiếp xưa đã hưởng không hết nói gì một phần ngàn trong kiếp này, 
họ không nghĩ bản thân nữa, chỉ nghĩ đến người khác. 


412 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Khi xem một bài kinh phải nhìn thấu được những khía cạnh như vậy thì lợi lạc 
lớn hơn nhắm mắt nhắm mũi biết một khúc trong chánh kinh, phải biết cả Chú 
giải mới thấy thâm thía, sung sướng. Giống như một người có răng thưởng thức 
bữa ăn trọn vẹn hơn người răng giả hoặc không răng; răng ok, lưỡi phải cạo sạch, 
không có vấn đề, vòm miệng không bị lở loét thì mới thưởng thức một bữa ăn 
trọn vẹn. Coi kinh sách cũng vậy, thưởng thức tới nơi tới chốn mới “đã đời ông 
địa”. 


SUKKÀ (Pathamasukkäãsutta) 


“Sukkä'”: “trong sáng”, “hiền thiện, “tinh túy”, “tình hoa” “tinh dịch” (clearness, 
øoodness, essence, sperm) 


Sukka là nhân vật tỷ kheo mi, vị thánh nữ có nói sơ qua ở trên. Nàng là một người 
đại duyên đại phúc vạn hạnh, cứ gặp Phật là đi xuất gia, suốt bảy đời Phật (Phật 
Vipassi, SikhI, Vessabhu, Kakusandha, Konagamana, Kassapa, Gotama, bảy vị 
này xuất hiện trong 91 đại kiếp trái đất liên tục. Trong kinh nói đây là thời gian 
được mùa của chư Phật, bởi có những lúc hàng triệu, hàng ngàn tỷ (billion, 
trillion) đại kiếp không có vị Phật nào ra đời. Tỷ kheo ni Sukkã cứ liên tục gặp 
Phật là đi xuất ø1a thuộc lòng Tam Tạng. 


Hai nhân khiến ta mang thân nam hay nữ nhiều đời liên tục: 1. Do nghiệp nào đó. 
2. Do lòng tha thiết. Muốn có thân nam phải có tánh nam, tạo nghiệp nam. Nói 
chung là nặng về tình cảm nam nữ hay gia đình, thích thiên chức làm mẹ, hay chị 
em gái của ai đó thì mang thân nữ. Điều này rất khó nói, do nghiệp tình cảm nặng 
mà mang thân nữ; có người thấy thân nữ khổ thì chán và sợ, về mặt tâm lý thì họ 
đã lìa bỏ, nhưng có người lại thích mang thân nữ, thích mang nỗi khổ niềm đau 
của phận hông nhan. Họ thích cái khổ của người phụ nữ, thích e ấp, thích lẫy 
khăn chấm chấm nước mắt, thích ra ngoài hè hay bụi chuối ngồi khóc một mình, 
thích ép hoa khô vào số lưu bút, thích viết nhật ký, thích màu tím, thích Trường 
Vũ, Hương Lan. Nhưng có những người không vậy, buôn thì thích buồn kiểu con 
trai. Nhớ ngày xưa tôi đọc Tuổi Hoa: 


“Nỗi buôn con trai đâu phải khóc hở Linh. 
Mây nghĩa trang ôm kỷ niệm chúng mình. 
Như lòng đất ôm hình hài anh đó. 


Đơn vị đóng xa. Mỗi lần về thăm thật khó...”. 


413 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Nỗi buôn của những người lính, của những người đàn ông, của con trai nó cứng 
lắm, thậm chí “nam nhi tất hạ hữu hoàng kim” ở đầu ØÔI người con trai có vàng 
nên không có quì lụy ai hết, nước mắt người con trai có đá trong đó nên không dễ 
rớt ra còn đàn bà khóc là một nét duyên, là một nhu cầu tâm sinh lý. Vì vậy, do 
nghiệp xưa thiện ác nào đó mà ta mang thân nữ thân nam, mà cái quan trọng là đã 
mang thân đó rồi mà lại tiếp tục thích thú thì tiêu, nễu mà mang thân nam rồi 
khoái làm nam tử hán đại trượng phu thì ok nhưng đã mang thân nữ rồi mà còn 
khoái làm đóa phù dung sớm nở tối tàn, khoái làm phận quân thoa thì khổ lắm. 


Vị tỷ kheo ni này có công đức nhưng vẫn thích tính mềm vậy đó, nên cứ mỗi lần 
Phật ra đời là đi xuất gia, thuộc lòng Tam Tạng, nhưng vẫn cứ mang thân nữ. 
Đến đời Phật Thích Ca Mâu Ni thì bà là tiểu thư của một triệu phú, sau khi đi 
nghe pháp lần đầu tiên là lập tức phát khởi tín tâm, lập tức đi xuất gia, thuộc lòng 
Tam Tạng, chứng quả A-la-hán, lục thông tam minh và bốn trí vô ngại. Bà thuyết 
pháp rất hay, là nữ pháp sư nồi tiếng. Có một Dạ-xoa thương quí bà lắm nên cứ 
đi chỗ này chỗ kia kêu gọi thiên hạ “sao mọi người cứ vui chơi say ngủ mà không 
đến nghe một thánh nữ như vậy”. Thời đó mà có Du Tử Lê là có bài '“Trong Tay 
Thánh Nữ Có Đời Tôi” rồi đó. Ông Dạ-xoa này quí bà lắm, quí một cách trong 
sạch không như Du Tử Lê quí thánh nữ của ống đâu. Ông Dạ-xoa này đi tuyên 
truyền kêu gọi sao một thánh nữ thuyết pháp ý nghĩa như vậy mà mọi người 
không đến nghe, nội dung đại khái như vậy thôi 


Bài Sukkã (2) cũng là bà, nhưng là một Dạ-xoa khác. Trong bài Sukka 2 này Dạ- 
xoa nói bài kệ tùy hỉ chia vui với một ông cư sĩ cúng dường thức ăn cho tỷ kheo 
ni Sukkã, nhìn hình ảnh đó thấy đẹp. Cũng giống như hôm nay mình qua Miễn 
Điện hay lên Facebook thấy những hình ảnh người ta đến tham vấn, đảnh lễ cũng 
dường phục vụ cho những ngài Sayadaw Miễn Điện, mình thấy vui; như kỳ vừa 
rồi VN có thỉnh các vị Pháp sư Tam tạng về mình nhìn thấy đẹp. Hôm nay các vị 
chắc khó có địp biết chuyện này, các vị tỷ kheo đệ tử của ngài AJahn Chah trong 
thiền viện của ngài đều phải biết hạnh này: sẵn sàng ,quÌ xuông để khoát nước rửa 
chân cho vị tỷ kheo lớn hạ hơn mình. Hình ảnh đó rất đẹp. rất nhiều người Tây 
nhìn thấy hình ảnh đó họ hoan hỉ đi xuất gia. Cả đời người Âu Mỹ chỉ biết anh và 
tôi đều như nhau, anh chỉ là sếp của tôi trong quan hệ công việc, quan hệ xã hội, 
còn bước ra khỏi sở thì chúng ta bình đẳng, nhưng có bài học này họ không biết 
đến đó là Bài Sukkã (2) cũng là bà, nhưng là một Dạ-xoa khác. Trong bài Sukkã 
2 này Dạ-xoa nói bài kệ tùy hỉ chia vui với một ông cư sĩ cúng dường thức ăn cho 
tỷ kheo ni Sukkã, nhìn hình ảnh đó thấy đẹp. Cũng giống như hôm nay mình qua 
Miền Điện hay lên Facebook thấy những hình ảnh người ta đến tham vấn, đảnh lễ 


414 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


cúng dường phục vụ cho những ngài Sayadaw Miễn Điện, mình thấy vui; như kỳ 
vừa rồi VN có thỉnh các vị Pháp sư Tam tạng về mình nhìn thấy đẹp. Hôm nay 
các vị chắc khó có địp biết chuyện này, các vị tỷ kheo đệ tử của ngài Ajahn Chah 
trong thiền viện của ngài đều phải biết hạnh này: sẵn sàng quì xuống để khoát 
nước rửa chân cho vị tỷ kheo lớn hạ hơn mình. Hình ảnh đó rất đẹp, rất nhiều 
người Tây nhìn thấy hình ảnh đó họ hoan hi đi xuất gia. Cả đời người Âu Mỹ chỉ 
biết anh và tôi đều như nhau, anh chỉ là sếp của tôi trong quan hệ công việc, quan 
hệ xã hội, còn bước ra khỏi sở thì chúng ta bình đẳng, nhưng có bài học này họ 
không biết đến đó là trong đời có những cái cúi đầu đẹp hơn là ngửa mặt. Có 
những lúc chúng ta phải biết cúi nhìn để thương người thua mình và có lúc phải 
biết ngửa mặt để bày tỏ tôn trọng người hơn mình. Đời sông phải biết dưới nhìn 
lên, trên biết nhìn xuống, trong biết nhìn ra, ngoài biết nhìn vào. Bốn nhân cách 
này làm nên một con người hoàn hảo. Có những người Tây thích hình ảnh cái đó, 
giống như Dạ-xoa này thấy hình ảnh cúng đường cho vị tỷ kheo ni mà thấy vui. 
Có nhiều vị tỷ kheo trưởng lão trong truyện thống ngài Ajahn Chah, bình thường 
cả thiền viện ai cũng cung kính đảnh lễ ngài, đùng một cái, ngày kia người ta thấy 
ngài quì xuống khoát nước rửa chân cho vị lớn hơn mình. Có thấy như vậy thì 

“cái tôi trời ơ1ˆ của mình mới có dịp mài mòn. Cái tôi của mình nhỏ chừng nào, 
nhẹ chừng nào thì mình càng hạnh phúc chừng đó, mình càng ít bị tổn thương 
chừng đó. Một cọng cỏ một tờ giấy có thê rơi an toàn từ độ cao nghìn mét nhưng 
cái chén, cái tô, con người chỉ rơi từ độ cao vài mét thì tan xương nát thịt TỒi, 
không thì cũng tôn thương trầm trọng. Khi mình thấy mình nhẹ quá, chăng. là gì 
hết, chỉ sống tự trọng mà không tự ái, thì mình sẽ an lạc. Phải có tự trọng đề 
không làm điều tầm bậy, không làm gì để người ta coi thường. Không tự ái là 
lòng không mong đợi người ta tôn trọng mình, nhưng không làm điều gì để người 
ta khinh mình. Tôi biết định nghĩa này của tôi nhiều người không chịu nhưng vê 
gác chân lên trán suy nghĩ xem có đúng không, làm cái gì để người ta tôn trọng 
thì làm nhưng đừng có lòng mong đợi. Đức Phật không có lòng mong đợi người 
ta sẽ thương quí mình, sẽ quì lạy mình, sẽ tắm tắc chắc lưỡi khen lớn đức tính của 
mình, vì Ngài biết, gió có đủ mùi, gió đi ngang vườn hoa thì thơm, gió đi ngang 
chuồng bò thì khó ngửi một chút, tất cả lời khen tiếng chê chỉ là những cơn gió. 
Còn mình thì coi tiếng chê là thùng rác ném về phía mình còn lời khen là bó hoa 
đặt vào tay mình. Khi mình còn nặng lòng với bó hoa thì cũng sẽ còn rất cực lòng 
với cái thùng rác. Khi còn sung sướng với vị ngọt của cuộc đời thì với vị đắng 
của nó mình chịu không thấu. Phải tập, ngọt cỡ nào cũng mặc xác nó, biết lơ là 
trước cái ngọt thì khi gặp cái đẳng mới đủ năng lực, bản lĩnh để chịu đựng nó. Tại 
sao con nít hay khóc? 


415 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Khi chúng ăn ngon, được thương yêu, chúng hưởng thụ một trăm phân trăm 
những thứ đó, nên khi bị la măng, bị trầy xước một chút, chúng bị sôc một cách 
trọn vẹn và hết mình với những nôi khô niềm đau đó. Người lớn mình thì một 
viên kẹo, một cử chỉ yêu thương cũng đâu đủ mình làm quên hết vũ trụ như đứa 
bé, nên ăn trái ớt hay cắn miếng khổ qua thì không sao hết. Nói lạc đề nhưng cần 
thiết. Chăng hạn như mình hẹn người nào đó ra ngoài công viên để nói lời ngọt 
ngào, nhưng có những câu nói lạc đề nhưng cần thiết: Anh đã ăn gì chưa, có 
muôn uông một ly Cappuccino không... Hình như hơi lạc đề vì mục đích của 
mình đâu phải ra công viên để TỦ ấn rủ uống, còn như ra mà hứa “dầu trăng sao 
trời đất không còn nữa mình vẫn còn nhau” mà bụng đói kiến bò bao tử thì lạc đề 
đúng hơn. 


CIRÀ HAY VIRÀ (Crasutta) 


Bài kinh Cirà này cũng y như vậy, chỉ là đối nhân vật. Bài trước là một Dạ-xoa 
có niềm thành tín đối với bà Sukkã. Bài này khỏi giảng luôn, y chang, chỉ đối tên 
thôi. Một Dạ-xoa có lòng tin nơi tỷ kheo ni Sukkã và cũng đi chỗ này chỗ kia nói 
lời tùy hỷ. 


ALAVA (Alavakasutta) 


Bài kinh này có điểm làm tôi do dự vì nó gắn liền với một truyện kế hơi hoang 
đường đối với người không tin. Dạ-xoa ÄJavaka này là một trong những vị tướng 
quân Dạ-xoa của Thiên vương Vessavana, người chủ quản Dạ-xoa ở cõi Tứ 
Thiên Vương. Vị này có nhiều thần thông oai lực. Tôi không khoái kế chuyện 
này, bà con vào Google gõ chữ ““quÿ vương vấn đạo” của HT Hộ Tông, hoặc vào 
trong thayvablet.com tìm mục Đức Phật Lịch Sử xem phần Đức Phật cảm thắng 
Dạ-xoa Ä]Javaka. Bài này ngài Hộ Pháp biên soạn bằng cách trích dịch trong kinh 
điển, nhưng nhắm đến đối tượng độc giả không chuyên khoái chuyện kế mà 
không nặng lòng về giáo lý, đó là lời giải thích hợp lý nhất cho sự tình là tại sao 
trong bài đó của ngài có những chú thích rất ít ỏi và nhẹ nhàng, khá sơ sài về nội 
dung giáo lý mà lẽ ra phải nhân mạnh vào đào sâu nhiều lần và nhiều lần so với 
bài viết đó. Rõ ràng một người uyên bác như ngài mà nhẹ nhàng sơ sài như vậy là 
vì nhằm đến lượng độc giả không chuyên. bà con VN có khuynh hướng đó nên 
các vị pháp sư của mình bị đây vào cái thế chỉ giảng đại khái, những gì mềm 
mềm không phải suy tư mệt mỏi. Trong Chú giải giải thích đây là một Dạ-xoa lúc 
đầu không có lòng kính tin nơi Đức Phật, nhưng thấy hạnh kham nhẫn của Ngài 
thì Dạ-xoa đã có niềm tin lắng tâm nghe pháp và chứng quả Dự Lưu Tu-đà-hoản. 


416 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Tôi nhớ có kê chuyện này một lần, cha mẹ Dạ-xoa này từng là đệ tử của Đức 
Phật Kassapa - Đức Phật quá khứ ngay trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chư 
Phật là một hiện tượng duy nhất trong trời đất này, giống nhau y chang, chỉ có nét 
mặt và chiều cao khác nhau tùy từng thời kỳ. Giống nhau 32 hảo tướng và 80 nét 
đẹp (*anubyanjana': “tướng phụ') trong sinh hoạt, ví dụ dáng đi của Ngài, là một 
trong 80 tướng phụ. Vào Trung Bộ Kinh, đọc kỹ bài kinh Brahmayu (bài sỐ 91), 
đề thấy Đức Phật có nét đẹp sinh hoạt ra sao. 'Brahmãyu' nghĩa là “sông tuôi 
băng Phạm thiên”. Ông Brahmãyu này cho người (thám tử) đi theo dõi Đức Phật 
suốt nhiều năm. Ông lớn tuổi và kiêu ngạo không muốn dễ dàng chấp nhận người 
nảo đó làm thầy. Người ta về báo với ông là suốt bao nhiêu năm Thế Tôn lúc nảo 
sinh hoạt cũng đẹp như vậy dù ở một mình hay trước đám đông. Từ tư thế đứng 
chuyền sang tư thế ngồi bằng những động tác tuyệt đẹp và từ tư thế ngồi chuyên 
sang tư thế đứng không thê đẹp hơn. Cách Ngài ngồi uống nước, thọ thực, cầm 
lên đặt xuống một món đô, bước tới, đứng lại, cách Ngài chuẩn bị nói, bắt đầu 
nói, im lặng v.v... tất cả những động thái lớn nhỏ đó đều diễn ra một cách hoàn 
hảo không thể đẹp hơn, đó là 80 tướng phụ của Ngài. Toàn bộ cái gọi là tinh thần 
hay cõi tâm linh của chư Phật luôn tuyệt đối giống hệt nhau (từ cái từ bi trí tuệ, 
phản ứng, cách giải quyết vấn đề y chang như nhau). Đó là một trong những ý 
nghĩa của chữ “Như Lai'. 


Như Lainghfa là chư Phật quá khứ đã nhờ tu tập những đức lành nào, Ba-la-mật 
nào để đắc thành quả Phật thì chư Phật hiện tại và chư Phật tương lai cũng phải đi 
qua con đường y chang như vậy. Cách thức hành trì kiếp cuối cùng thì có vị hành 
khô hạnh lâu, có vị mau nhưng đều phải thông qua con đường Bát Chánh Đạo mà 
thành Phật, đều đắc quả bằng đề mục hơi thở. Dùng hơi thở làm đề mục để chứng 
thiền Samatha rồi cũng dựa trên đó mà quán chiếu 12 Duyên khởi và chứng Phật 
quả, không như một số quan điểm cho rằng Thinh Văn chứng đạo nhờ quán Tứ 
Đế, Độc Giác quán Duyên khởi. Theo Nam Tông, tất cả chư Phật đều dùng đề 
mục hơi thở đắc Ngũ thiền, sau khi ra khỏi Ngũ thiền đó mới dùng trí tuệ và sự 
bình tĩnh định tâm của một người chứng Ngũ thiền để quan sát 12 Duyên khởi: 
biết rõ thân này ở đầu mà có, thân này do cha mẹ sanh ra; ở đầu có chuyện sanh 
đó, là do nghiệp trước tạo nhân đầu thai; nhân đầu thai ở đâu ra, do nghiệp thiện 
ác; nghiệp thiện ác ở đầu ra, do tứ thủ; tứ thủ ở đâu ra, do tham ái; tham ái ở đâu 
ra, do thọ, feelings, vui buôn; thọ đó ở đâu ra, do sự gặp gỡ của sáu căn sáu cảnh 
sáu thức; sáu căn sáu cảnh sáu thức ở đâu ra, do sự có mặt của sáu căn; sáu căn ở 
đâu ra, do danh sắc, do năm uấn từ thuở tái sinh; năm uân thuở tái sinh ở đâu ra, 
do ba hành: phúc hành, phi phúc hành, bất động hành; ba hành ở đâu ra, do vô 


417 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


minh trong Bồn đề; Bốn Đề này ở đâu ra, do Tứ lậu; Tứ lậu ở đâu ra, do sự vùng 
vẫy khi gặp khổ sanh già đau chết của đời trước; khô đó ở đâu ra, do cái sanh; 
sanh ở đâu ra. Cứ quán như vậy đề thấy vô minh duyên hành, hành duyên thức... 
sầu bi khô ưu não, làm một vòng tròn đi suốt mùa như vậy. Vị đó mới quán tiếp: 
vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt thì thức diệt... sanh diệt thì sầu bi khổ ưu 
não cũng diệt. Quán như vậy đó thì mới chứng Phật quả như nhau. 


Đến đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì cha mẹ của Dạ-xoa Älavaka không còn 
nữa, nhưng đời Phật Ca Diếp thì ông bà có đi học đạo và Ngài dạy cho mây câu 
kệ gồm có phần vấn và đáp. Do năm tháng thời gian, phần đáp bị mắt đi, Dạ-xoa 
đem hỏi nhiều vị đạo sĩ mà không được câu trả lời vừa ý. Dạ-xoa đem hỏi Thế 
Tôn, Ngài trả lời xong thì Dạ-xoa chứng quả Tu-đà-hoàn. 


Câu chuyện liên quan Dạ-xoa Alavaka thì đọc ở địa chỉ trên, ở đây tôi chỉ giải 
thích cho quí vị nghe bài kinh. Dạ-xoa hỏi Ngài: 


“Cái gì là báu vật quý nhất? 

Làm gì hay sống ra sao để được hạnh phúc? 
Cái gì ngon miệng nhất ở đời? 

Đời sống thế nảo là đời sông lý tưởng nhất? 


Lời 


Những câu hỏi đại loại như thế này Đức Thế Tôn sẽ tùy vào căn cơ khuynh 
hướng tâm lý của người. đối diện mà Ngài trả lời. Ở đây, Đức Phật trả lời: “Niềm 
tin là tài sản quí nhất. Sống theo pháp, khéo huân tập các hạnh lành thì hạnh 
phúc”. Không có niềm tin thì không làm được việc gì, chỉ riêng việc nhồ nước 
bọt cũng cần phải có niềm tin (nơi này không bị cắm khạc nhổ). Nói hơi tôn giáo 
một chút thì hạnh lành đem lại quả báo hạnh phúc, còn nói theo thực tế thì khi 
anh sống bằng tâm lành cởi mở bao dung, yêu thương cân trọng, kiên nhẫn, trung 
thực thì anh phải là người sung sướng ngay trong, kiếp này, không cần phải nói 
đến đời sau kiếp khác. Người sông thiện trước mắt là vui vì thiện tâm làm cho 
mình vui và quả báo vui. Nếu phải ra đi đột ngột thì lòng không có gì hối tiếc bởi 
vì trong kinh (Tăng Chi Bộ kinh) có nói có ba hạng người chết không nhắm mắt: 
làm quá ít điều thiện, làm quá nhiều điều ác, còn những mộng đời dở dang 
(chuyện thắc mắc nghi hoặc nào đó chưa giải tỏa) khối tình sẽ mang xuống tuyền 
đài chưa tan. 


418 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


“Cái øì làm mình ngon miệng? 


” Đức Phật trả lời: Sự trung thực, sự chân thật có sao nói vậy làm cho mình ngon 
miệng nhất. Theo Đức Phật, Theo Đức Phật, sự chân thật hay trung thực gồm hai 
khía cạnh: có sao nói vậy, và vạn sự ra làm sao thì thấy như vậy(“vacisacca va 
paramatthasacca”). Ví dụ như mình chỉ biết đây là người nam, đây là người nữ, 
nhưng khi là thánh thì biết thêm đây chỉ là danh, đây là sắc, là thọ là tưởng hành 
thức...; cái gọi là ông A, bà B chỉ là gồm nhãn nhĩ tỉ thiệt thân ý ghép lại, chỉ 
gồm bốn thứ thiện ác buồn vui chứ không là gì hết. 


Các vị thấy trong văn hóa Tàu có câu: “Quân tử tình như đạm thủy”, lòng người 
quân tử như nước lạnh, nước lạnh còn hoài theo năm tháng không bị hư, và có 
thê dùng nước lạnh cho mọi hoàn cảnh, nâu cơm nấu canh, pha trà, rửa mặt ... 
trong khi chè cháo bánh trái ngon mấy đi nữa thì chỉ vài ba ngày sẽ hư. 


“Đời sống thế nảo là đời sông lý tưởng nhất? 


” Đức Phật trả lời: Kiểu sông hạnh phúc nhất là sông có sự kiểm soát, soi rọi của 

trí tuệ. Một đời sống không có ánh sáng trí tuệ thì một ngàn phần trăm nó phải có 
vẫn đề. Một đời sông cá nhân hay sự vận hành của một gia đình, một tập thể, một 
đất nước mà không có sự soi rọi của trí tuệ thì chỉ có thê đi tới trong bóng tối, chỉ 
có khổ đau và tội ác. 


Trong tiếng Pã|i có chữ 'manussa' nghĩa là “nhân loại”. Từ gốc là 'manˆnghĩa là 
'cân đong đo đêm” (measuring). 'Man" còn có nghĩa là “hậu duệ của vua Mani'. 
Tiếng Đức hay tiếng Anh thì “man' đều có nghĩa là 'người”. Trong tiếng PR|I, 
“manussa" theo nghĩa bóng là “loài động vật biết cân đong đo đếm” (cả tinh thần 
lẫn vật chất), biết phân biệt tốt xấu phải quấy, thị phi, nên hay không nên... Có 
những loài thú khôn có khả năng biết đối phương mạnh hay yêu hơn đề liệu bề 
tấn công. Có câu chuyện một gã kia thích giang hồ nhưng lại ốm yếu, anh ta xăm 
trên tay bồn chữ Ð to tướng. Gặp a1 bự con hơn thì anh ta giải thích “đang đau 
đừng đánh” còn gặp ai yếu hơn thì nói “đụng đâu đánh đó”. Tay kia thì anh ta 
xăm bốn chữ T, tùy theo gặp loại người nào mà giải thích là “tình tiền tù tội” cho 
oai hoặc “thương trẻ tàn tật”, đây là chỉ là chuyện kế cho vui thôi nghen, đừng lấy 
đem đi định nghĩa rồi nói là tôi giảng thì tôi chết không nhắm mắt, chết rồi mà 
còn hai con mắt ngó người một con. 


“paññãjïvim jïvitamahu settha” đời sống có sự soi rọi của trí tuệ thì hạnh phúc tối 
thượng 


419 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Dạ-xoa hỏi thêm: “Đời là biển lớn vậy cách nào đối phó với sóng to gió lớn? 
Cách nào đề vượt khỏi trùng dương? 

Cách nào đề chấm dứt đau khô? 

Cách nào đề mình được thanh tịnh giữa chợ đời nhơ bân”. 


Đức Phật trả lời giống hệt như câu trả lời của Đức Phật Kassapa vì Dạ-xoa nhờ 
Ngài cho lại câu trả lời ngày xưa bô mẹ mình đã làm mật. Khi Dạ-xoa muôn vậy 
thì Ngài nhắc lại câu trả lời y hệt như Đức Phật Ca Diệp đã nói. Câu trả lời của 
Đức Phật Kassapa ngày xưa dựa trên căn tánh của người hỏi. 

“Cách nào đối phó với sóng to gió lớn? 

” Đức Phật trả lời: Phải có niềm tin mới vượt qua sóng to gió lớn. (“ogha”: big 
wave, strong flow, dòng chảy mạnh, sóng to gió lớn). “appamadena annavam”, 
băng sự chuyên cân, không dê duôi mới có thê vượt qua biên lớn. 

Làm sao vượt lũ dữ? 

Phải dùng đức tin! Câu này ám chỉ trí tuệ Sơ quả Tu-đà-hoàn. 


Làm sao vượt đại dương? 


Phải dùng sự chuyên cần không dễ duôi! Câu này ám chỉ trí tuệ Nhị đạo Tư-đà- 
hàm. 


Thê nào là chuyên cân không dê duôi? 
Quí vị có phân biệt được chữ “careless” và “carefreeˆ” không? 


Hai chữ này chữ nào tốt chữ nào xấu, bả con mà hiểu được hai chữ này thì mới 
hiệu được chữ “appamadaˆ(không dê ngươi). “Carelessˆ là buông thả, không ý tứ 
cân trọng; “carefree là tự tại không vướng bận. 


Tu hành là lòng phải thanh thản không vướng bận vào chuyện tìm cái đề thích 
hay ghét, nhưng phải luôn lưu ý cảnh giác với cái øì thiện hay ác, nên hay không 
nên. Người tu hành carefree nhưng không careless vậy mới gọi là appamada. 


Tại sao câu này chỉ cho trí Nhị đạo? 


420 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Bởi vì nét nỗi bật của vị Sơ quả (tầng thánh thấp nhất trong 4 tầng thánh) là cái 
nhìn đâu tiên (dassana) và niêm tin bât hoại. 


Người phàm dầu thuộc lòng Tam Tạng nhưng cái thấy của phàm phu có thê bị 
thay đôi, lúc thấy lúc không, có khi thấy đúng có khi thấy sai, có khi thấy hay có 
khi thấy dở. Từ đó dẫn đến chuyện niềm tin, có lúc tin có lúc không, có lúc tin 
mạnh có lúc tin yêu. Nhưng bậc thánh Tu-đà-hoàn thì không, thấy là thấy chắc 
chắn, họ thấy rõ Bốn Đề. Họ thấy rõ mọi hiện hữu ở đời đều là khô dầu trong 
hình thức nào, bất cứ một sự ưa thích đam mê đắm đuối nào cũng đều là nhân 
sanh khổ. Có học A-tỳ-đàm quí vị sẽ biết điều này: tất cả mọi hiện hữu ở đời đều 
đi ra từ lòng tham trong quá khứ tạo ra. Ví dụ, tôi thích cảnh thiền sắc giới tôi 
mới sanh về cõi Thiền Sắc giới và tôi thích cảnh thiền Vô sắc tôi mới sanh về 
cảnh Thiền Vô sắc. Tôi còn thích cảnh dục tôi mới sinh ra trong cõi Dục giới. Từ 
trong cõi Dục mới có nhà cửa, phố xá, trâu bò, bông hoa, sinh lầy v.v... Tất cả 
những rối rắm trong xã hội loài người có là do mình thích cảnh Dục nên mình 
sinh ra trong cảnh Dục. Nhưng tại sao có ga1 góc, đầu có aI thích gai góc mà tại 
sao lại có? 


Đơn giản thôi, anh thích nhìn ngắm sờ ngửi nêm nhưng nếu có phước thì sẽ 
được ngửi nghe nhìn ngắm những thứ anh vừa ý, còn nêu anh thích dục mà 
không tu tạo công đức thì anh sẽ phải nhìn thấy nghe ngửi nêm đụng những thứ 
làm cho anh đau khô. Hai mươi năm trước mà tôi được nghe cái này thì giờ đây 
tôi đã lên mây tôi ngồi. Ngày xưa tôi học A-tỳ-đàm rất khô, không ai giảng kỹ 
những điều này cho tôi nghe. 


VỊ Tu-đà-hoàn biệt rõ băng toàn bộ sinh mệnh của mình răng sự đau khô và con 
đường gây khô có một cứu cánh châm dứt là mêt-bàn: không còn nhân sanh khô, 
không còn quả khô thì sẽ không còn đau khô. 


Vị đó biết con đường dẫn đến niết-bàn đó là Bát Chánh Đạo. Bà con nhớ giùm, 
con số 8 của Bát Chánh Đạo là một trong một tỷ cách diễn dịch con đường giải 
thoát. Đôi với một số người, Đức Phật chỉ dùng một chữ: appamada. Trước khi 
Ngài niết-bàn, câu nói cuối cùng của Ngài là “vayadhammä sañkhãrä, 
appamaädena sampädetha”, nghĩa là vạn hữu là vô thường hãy sông Đằng sự cần 
trọng không dễ ngươi. Đây là câu cuối cùng của Bậc Đạo Sư, mình không hề 
thấy có số 8, số 4, số 5... ở đây. Ngài chỉ nói một chữ thôi, vạn hữu là vô 
thường, không có sống “dễ ngươi”. 


421 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Chánh kiến, chánh tư duy là tuệ học. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là 
giới học, còn lại là định học. Gom chung là Tam học hoặc là Vô lậu học. 37 
phẩm trợ đạo gồm Tứ Niệm Xứ, Ngũ Căn, Ngũ Lực, Thất Giác Chi, Bát Chánh 
Đạo, Như Ý Túc đều là Tam học nói rộng. 


Điêm nôi bật của vị Tu-đà-hoàn thây chăc nên tin chắc. 


Theo Chú giải, câu “Sự chuyên cân, không dễ duôi mới có thể vượt qua biên lớn” 
ám chỉ cho trí Nhị quả, nghĩa là với vị này vân đê thây hay tin không quan trọng 
nữa mà vân đê chỉ có là ráng, là không dê ngươi với đoạn đường còn lại. 


Câu hỏi: Làm sao đề thoát khổ? 
Đức Phật giải thích: Tinh cần đề thoát khổ. Câu này ám chỉ trí Tam đạo. 


Phúc thay cho kẻ nào được nghe bài giảng hôm nay, phải nói rằng tôi chưa thấy 
tài liệu nào giảng chỗ này rộng và sâu như vậy. Tôi không phải nói là tôi mà đang 
nói cái tài liệu. Ở đây ai có quyên Cảm Thắng Phật Lực của ngài Hộ Pháp, ngài 
uyên thâm thấy hết mọi thứ nhưng đặc biệt chỗ này thì ngài nói sơ qua. Tôi nghĩ 
răng ngài đánh giá bà con mình gặm không nồi, Phật tử mình chưa có răng hoặc 
răng sữa hoặc răng giả hoặc răng rụng sạch nên ngài không nói. 


Nếu đề ý sẽ thấy vấn đề nhẹ dần qua từng câu. Thứ nhất Đức Phật nói Nếu đề ý 
sẽ thấy vấn đề nhẹ dần qua từng câu. Thứ nhất Đức Phật nói vấn đề đức tin. Câu 
thứ hai hơi trưởng thành một chút: . Câu thứ hai hơi trưởng thành một chút: 
không dễ ngươi. Câu thứ ba là . Câu thứ ba là chịu siêng một chút, thánh Tam 
quả là người tuổi teenager (sắp xong highschool rồi chỉ còn ráng thôi). 


Trong Chú giải nói giai đoạn đức tin là giai đoạn yếu một chút, giai đoạn thứ hai 
appamadenakhông dễ ngươi thì cao hơn một chút. Nên giai đoạn một, trí Sơ quả 
chỉ đoạn trừ 3 phiên não là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ. Thân kiến là thấy 
răng thân tâm này là tôi là của tôi, gắn liền cái tôi vào cục nợ mấy chục ký này; 
nghĩa là người này không có khả năng quan sát mình như là đang nhìn người 
khác, nếu có làm thử thì chỉ được một lúc nào đó thôi. Có sự khác biệt nào giữa 
Tu-đà-hoàn và mình? 


Tu-đà-hoàn đã thấy Tứ diệu đề một lần rồi thì đời nào sanh ra cũng không thay 
đôi. Tu-đả-hoàn không bao giờ say rượu hoặc mất trí. Một khi đã đắc Tu-đà-hoản 
rồi cho đến lúc chứng quả La-Hán viên tịch thì vị đó không bao giờ có vụ say 
rượu hay mắt trí, không có chuyện tai nạn rồi hóa khùng hay ngơ ngân. Còn 


422 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


mình, dù có là pháp sư Tam Tạng tinh thông kinh điển nhưng tiếp xúc với người 
nảo đó thuyết phục, mình có thê thấy kinh điển là vô lý là sai lầm, chuyện đó có 
thê xảy ra. Hoặc một vị thuộc lòng Tam Tạng nhưng bị chuốc rượu mạnh cho say 
thì trong cơn say đó vị đó có thể suy nghĩ không có được chính xác như lúc còn 
tỉnh, hoặc bị tai nạn làm cho khùng điên, nếu vị đó chết tái sanh trở lại trong một 
thân khác thì những cái học đó trở thành zero, có chăng là gieo duyên, trong cái 
nhận thức suy nghĩ của vị đó khá hơn người bình thường. Bằng chứng là trong 
đời sống mình có những người tiếp cận Phật pháp rất dễ, đó là tiền duyên túc trí 
của họ, còn người không có duyên thì học đạo khó, có những khái nệm người 
không có trí, không có đạo họ không chấp nhận được. Ví dụ, mình nói, “Làm 
lành lánh đữ nghen, làm lành được vui làm ác bị khổ nghen”. Họ gật đầu, nhưng 
giảng sâu nữa họ chịu không nổi. Trong kinh nghiệm đi dạy học hoặc thuyết pháp 
tôi đã gặp, có người nói thêm họ chịu không nôi. Ví dụ như nói: Có mặt trong 
dòng sanh tử, làm ác thì bị khổ, làm lành thì được vui, nhưng hễ còn được vui, 
còn bị khô nghĩa là còn sanh tử, mà còn sanh tử là còn có chỗ để mình lìa bỏ. 
Nghe vậy họ chịu không nôi, họ sẽ nói, cái ác thì tránh đúng TỒI, nhưng tại sao cái 
thiện cũng là nhân sanh tử. Tôi trả lời, cái ác đưa mình đọa lạc, cái thiện đưa 
mình về cõi vui, nhưng vui hết phước rồi thì cũng quay trở lại nữa. Cái vui giống 
như là nụ hoa hay chén cơm ngon trong tù, còn cái khổ giống như chén cơm thiu 
trong tù, cả hai đều là đồ trong tù. Vậy mà có người họ chịu không nổi chỗ này, 
họ âm ức: tu là làm lành lánh dữ, giờ bảo cả thiện ác đều phải tránh thì làm sao. 
Tôi giải thích, trước mắt là tránh ác thôi nhưng cái thiện là cái một ngày nào đó 
mình cũng phải tránh, câu này phải nói trước để đừng coi nặng chuyện làm công 
đức. Chuyện hôm nay mình học đạo hay làm phước chỉ là chuyện uống thuốc 
chữa bệnh thôi, đừng nghĩ một tháng tám ngày bát quan, nghe được vài thời 
pháp, coi được năm ba cuốn kinh, dự vài ba khóa thiền rồi về coi người fa là con 
mình hết là không được. Tắt cả những chuyện tu thiền, nghe pháp, bố thí, trì giới 
đều là uỐng thuốc, có ai điện đến mức đi khoe người khác mình bịnh nhà mình 
thuốc nhiều lắm và mình uống thuốc đắt tiền. Mình không có khả năng nhìn mình 
như người khác, vì mình còn thân kiến. Nói theo nguyên văn trong kinh là vì 
mình còn đối chiếu tự ngã với địa đại, với thủy đại, phong đại, hỏa đại; còn lấy tự 
ngã đối chiếu với năm uần; lấy năm uấn đối chiếu với cái tôi... Trong khi đó các 
bậc thánh không như vậy, họ nhìn bản thân họ như nhìn cái gì khác, không còn 
thân kiến thì họ không còn hoài nghi, không còn hoang mang tôi sẽ đi vê đâu, 
kiếp trước tôi là gì... vÌ họ thấy rõ rằng mọi thứ ở đời chớp tắt liên tục và liên tục 
không ngừng. Thế giới này chỉ là sóng và hạt. Theo khoa học lẫn PG thì nothing 
is pure, massive, solid, không có gì là thuần túy, khối, nguyên chất. Tất cả đều là 


423 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


mix, fixed, transition. Sáng nay tôi có đọc câu chuyện rất dễ thương, một đứa 
cháu hỏi bà cô: Làm sao ông và bà sông với nhau 6Š năm không l¡ dỊ? 


Bà cố trả lời: Ông bà lớn tuôi rồi, ông bà sanh ra lớn lên lấy nhau trong thời điểm 
cái gì hư người ta fix đề xài tiếp chứ không phải như thời đại của các cháu cái gì 
trục trặc thì throw away. Thời của tôi thì con dao còn mài bằng bánh xe đá, đôi 
dép tôi mang đứt tôi lây kẽm xỏ mang lại. Cái nội chảo mà sút quai thì lấy kẽm 
ràng. Thời đó cái cọng kẽm là thuộc về “thập bát ban võ nghệ”, nhà quê đi làm 
đồng mà áo rách cũng lẫy kẽm buộc lại. Không phải như bây giờ, tuôi trẻ sướng 
không biết gì hết. Có cái từ 'shoppahalism', nghĩa là nghiện đi shopping. Một 
món đồ mấy ngàn đô la chỉ đem lại cho họ niềm vui có năm phút. Lật tới lật lui, 
nghĩ đến income mà quên outcome. Nghĩ chuyện mua được là bỏ túi, mang ra 
ngoài xe, lên xe là móc phone nấu cháo điện thoại, quên mất mình mua cái gì, về 
nhà là liệng vào trong tủ, cái receipt vẫn còn trong đó, cho nó nằm thiên thu trong 
tủ luôn. Chỉ biết mua mà không thèm xài chớ còn chuyện xài hư mà đem đi sửa 
là xưa rồi. Chỉ nghĩ mua được là mua không cần nghĩ đến hậu quả. 


Tu-đà-hoàn khi không còn thân kiến, không còn hoài nghị, nghĩa là vị đó không 
còn thắc mắc, biết nó là chớp tắt rồi thì không còn thắc mắc xưa nó là cái gì và 
sau này nó sẽ là cái gì. Vì nó luôn luôn chớp tắt nên hễ nó chớp bằng tia sáng 
thiện thì những chớp sau sẽ là quả thiện, còn nếu chớp tắt băng tia sáng bất thiện 
thì những chớp sau sẽ là quả bất thiện. 


Không còn giới cắm thủ nghĩa là vị này không còn chấp nhận những giáo điều tín 
điều nằm ngoài tinh thần Bát Chánh Đạo. Hạng Nhị quả giảm nhẹ dục ái và sân. 
Dục ái là đam mê trong năm trần cảnh. Sân là bất mãn gồm ghét, ghen, sợ, giận. 
Trong Vi diệu pháp kế là: Sân Tật Lận Hồi. Lận là bỏn xẻn không muôn cho ra, 
không muốn mất gì. Bủn xỉn cũng là một loại tâm sân không muốn mình Không 
còn giới cắm thủ nghĩa là vị này không còn chấp nhận những giáo điều tín điều 
nằm ngoài tinh thần Bát Chánh Đạo. Hạng Nhị quả giảm nhẹ dục ái và sân. Dục 
ái là đam mê trong năm trần cảnh. Sân là bất mãn gôm ghét, ghen, sợ, giận. 

Trong Vị diệu pháp kể là: Sân Tật Lận Hồi. Lận là bỏn xẻn không muôn cho ra, 
không muốn mất gì. Bủn xỉn cũng là một loại tâm sân không muôn mình mất gì. 
Ganh ty cũng là sân, không muốn ai gì. Ganh ty cũng là sân, không muốn ai được 
sì. Tạm biệt chim én. Hẹn ngày mốt. #4NhậtKýChépBăngKinh; 
#SưGiácNguyên; #Nh†Tường; #TươngUng2 


424 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Bài giảng ngày 16-10-2014 ALAVA (Alavakasutfa) (tt) 
Dạ-xoa hỏi Đức Phật: 

“LT) Làm sao vượt bộc lưu ? 

Làm sao vượt biển lớn? 

Làm sao siêu khổ não? 

Làm sao được thanh tịnh ? 

Làm sao vượt bộc lưu 2 


Bộc lưu là dòng nước xiết, ám chỉ dòng sinh tử luân hồi, phiền não, ám chỉ cho 
những øì thuộc về thế giới trầm luân. Trong bối cảnh đó, Đức Phật Kassapa đã trả 
lời: Vượt bộc lưu bằngBộc lưu là dòng nước xiết, ám chỉ dòng sinh tử luân hồi, 
phiền não, ám chỉ cho những øì thuộc về thế giới trầm luân. Trong bối cảnh đó, 
Đức Phật Kassapa đã trả lời: Vượt bộc lưu bằng niềm tỉn, ám chỉ cho , ám chỉ 
cho quả vị Dự Lưu. 


Làm sao vượt được đại dương? 


Đại dương đây cũng là đại đương sinh tử. Vượt biên lớn băng Đại đương đây 
cũng là đại dương sinh tử. Vượt biên lớn băng sự chuyên cắn, appamada, ám chỉ, 
appamada, ám chỉ quả vị Nhát Lai. 


Làm sao thoát đau khổ? 


Thoát khổ bằng sự Thoát khô bằng sự finh tấn, ám chỉ , ám chỉ quả vị Bắt Lai A- 
na-hàm. 


Làm sao được thanh tịnh? 


Thanh tịnh hóa bản thân băng Thanh tịnh hóa bản thân bằng ứzí r6, câu này ám 
chỉ , cầu này ám chỉ quả vị La-Hán. 


Bồn câu này ám chỉ cho bốn tầng thánh. 


425 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Niềm tin: ở đây là tin vào vào Nhân Quả, vào Tam tướng và tác dụng của Bốn 
Niệm xứ. Có được niềm tin đó thì mới thành tựu được bốn Dự lưu phần, từ đó có 
được niềm tịnh tín bất động nơi Tam Bảo và thành tựu ở đây là tin vào vào Nhân 
Quả, vào Tam tướng và tác dụng của Bốn Niệm xứ. Có được niềm tin đó thì mới 
thành tựu được bốn Dự lưu phần, từ đó có được niềm tịnh tín bất động nơi Tam 
Bảo và thành tựu Giới hạnh bất hoại.Nễu Phật học mình dốt, trí nhớ kém quá thì 
chỉ nhớ 3 điều: 


1-Vạn pháp do duyên mà có (không có gì ở trên đời tự nhiên mà có, mọi thứ đều 
do vô số nhân duyên). Ví dụ buổi sáng ở VN đói bụng, muốn có đĩa bánh ướt 
trên tay đề ăn thì không đơn giản, cần vô số nhân duyên (phải đói, phải muốn, 
phải có tiền, phải có người bán ngay trước nhà, phải không bị bệnh, và những 
duyên sâu xa nữa như trong nhà gia đạo ồn, không nợ nần hay pháp luật v.v... 
tình hình thế giới, tình hình đất nước phải ôn, nêu đói như năm 45, loạn lạc như 
75, thì làm sao có bánh cuốn mà ăn) 


2 - Đã có phải vô thưởng 


3 - Phải có đời sống tỉnh thức của người tu tập Tứ Niệm Xứ thì mới an lạc trong 
đời này và giải thoát sinh tử. Vì vậy, Đức Phật dạy: 7 Niệm Xứ là con đường 
duy nhất dẫn đến sự thanh tịnh cho chung sanh, chấm dt khổ ưu, thành tựu 
chánh trí, chứng ngộ Niễt-bàn. 


Tu-đà-hoàn 


Điêm đặc biệt thứ nhât của vị Tu-đà-hoàn là Điêm đặc biệt thứ nhât của vị Tu-đà- 
hoàn là ziêm tín. Chỉ có niêm tin như vậy mới chứng được quả vị Tu-đà-hoàn, và 
từ đó mới dân đên những điêu kiện đê làm nên phầm chât của vị Tu-đà-hoàn. 


Giới hạnh bắt hoại: Vị Tu-đà-hoàn dù thà chết chớ không phạm giới hạnh mình 
đã phát nguyện thọ trì. Giới của Tu-đà-hoàn không bao giờ bị mắt, họ không 
nguyện thì thôi, đã nguyện rồi thì không bao giờ mất. (“Sarnadanasila `: Giới đã 
phát nguyện thọ trì). Đâylà điểm đặc biệt của vị Tu-đà-hoản. 


Tĩnh tấn không dễ duôi: Điểm đặc biệt thứ hai của vị Tu-đà-hoàn là tỉnh tắn 
không dê duôi. VỊ đó có khả năng giảm nhẹ dục ái và sân. 


Do phiền não bản thân cộng với túc nghiệp quá khứ nên mình thích cái này cái 
kia. Thật ra, chỉ cần đắc sơ thiền thì ta sẽ thấy không có lý do nào đề thích năm 
dục 


426 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Khi tôi nói mình giải trí bằng cách đi đánh bài nhậu nhẹt, câu cá là quá bậy rồi 
mà theo tỉnh thần PG rốt ráo thì chuyện chơi lan chơi kiếng làm vườn mất thời 
gian cũng không nên, kẹt thì phải đi làm nuôi vợ nuôi con chứ thời gian thì phải 
để tu tập thiền định hoặc nghiên cứu Phật pháp, ngay cả việc giải trí thì cũng là 
chuyện không nên, Phật tử nghe vậy họ không đồng ý, họ nói chơi lan chơi kiếng 
cho đầu óc nhẹ nhàng thoải mái, nhìn ngắm đóa lan đang nở, theo một dõi đóa 
quỳnh giữa đêm là cái vui lành mạnh xã hội không lên án sao trong đạo khó 
khăn. Tôi trả lời, có những chuyện nói theo quan điểm xã hội thì ok, nhưng theo 
quan điểm rốt ráo của Phật pháp thì không nên, mắt thời gian dữ lắm. Với một 
hành giả chuyên tu nhất cử nhất động đều quan sát thì hành giả sợ bày thêm 
chuyện, mất công thêm cảnh thì rối thêm. Theo dõi hơi thở đã không xuẻ rồi, đi 
tiêu đi tiểu, rửa mặt, bước đi, ngồi xuống, năm xuống, những việc lít nhít đó cái 
tâm mình đã thay đổi liên tục, theo dõi nhiêu đó đã hết giờ rồi thời gian đâu mà 
lan mà kiếng mà thưởng thức vườn tược. Có một tỷ lý do để mình đam mê trong 
cảnh dục, bonsai cũng là cảnh sắc, mùi thơm của hoa, chưa kế cảnh xúc, cảm 
giác ngồi ngoài vườn gió hiu hiu mát nhìn trăng nhìn năng. Minh có nhiều lý do 
đê thích cảnh dục nhưng một người đã đắc Sơ thiền thì họ thây rằng những nhu 
cầu đó thật ra không thật sự cân thiết 1ữỮa cuộc sông quá ngăn ngủi này. Với một 
người đắc thiền thì niềm an lạc từ Sơ thiền đem lại cho họ gấp triệu lần so với 
niêm an lạc trong lúc hưởng dục. Với người đắc Sơ thiền thì năm dục chỉ còn là 
gánh nặng, trong mắt của vị Sơ thiền thì nhìn cái dục giống như người lớn nhìn 
đồ chơi của con nít, họ không tưởng tượng ra vì sao người ta thích năm cái này. 
Giống như khi mình người lớn, mình suy nghĩ không hiểu tại sao hồi nhỏ mình 
thích được cái đó, hoặc một ngày nào đó mình gặp lại người xưa mình sẽ thấy, ủa 
sao con người này mặt mũi như vậy, tánh tình như vậy mà ngày đó mình lại mất 
ngủ. Hú vía, nếu như ngày đó không vì chướng duyên mà hai đứa đến với nhau 
thì bây giờ chết cha mình rồi, người bây giờ thì mập sô sề, ăn nói hớ hênh, làm 
việc vụt chạc vô ý vô tứ, cảm giác hú vía đó chính là cảm giác của vị Tu-đà-hoàn 
khi nhìn lại thế giới của phảm phu, chính là cảm giác của vị Sơ thiền khi nhìn lại 
thế giới của Dục Giới. Còn thích trong cảnh Dục thì còn bất mãn, vị Nhất lai Tư- 
đà-hàm thì giảm nhẹ, chỉ còn ở dạng vi tế, lên đến tầng thánh thứ ba thì dứt hăn. 
Vị này không còn thích trong năm dục dù có thể đang sống ở cảnh dục, và vị này 
vĩnh viễn không còn sự bất mãn nữa. Vì vậy, phải nói không cần đắc A-la-hán 
chỉ cần không còn thích dục nữa thì lòng tự nhiên nhẹ nhàng như trút gánh nặng 
ngàn cân. Khi không còn dục ái nữa thì không còn sự bất mãn. Mình khổ vì còn 
sự bất mãn, có cái øì đó làm cho mình khó chịu, sợ hãi, giận hòn, ghen tức, tiếc 
nuối. Chỉ cần không có tâm sân thì mình đã rất nhẹ nhàng. Đức Phật dạy trong 


427 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Tăng Chỉ: Những vấn đề vị Tu-đà-hoàn đã giải quyết xong nhiều như dãy núi 
Himalaya mà vân đề còn sót lại thì như bảy hôn sói.Huông hô chì là vị A-na- 
hàm, một người không còn thích và không còn bât mãn nữa. 


Tu-đà-hoàn nồi bật là đức tin, Tư-đà-hàm nỗi bật là sự không dễ duôi nữa, vị A- 
na-hàm nỗi bật là tinh tấn (trong trường hợp nảy). Vẫn đề duy nhất mà vị Tam 
quả phải giải quyết để chứng La Hán chính là sự Tu- đả-hoàn nổi bật là đức tin, 
Tư-đà-hàm nôi bật là sự không dễ duôi nữa, vị A-na-hàm nổi bật là tinh tấn 
(trong trường hợp này). Vấn đề duy nhất mà vị Tam quả phải giải quyết để chứng 
La Hán chính là sự kiện toàn trí tuệ. Phiền não lúc này chỉ là kể cho vui. Ví đụ 
nói 10 phiền não vị đó giải quyết được 5, còn lại 5, đó là kể theo con số, chớ 
trong thực tế khi đắc sơ quả không còn thân kiến nữa thì phiền não hết đường tồi. 
Vị này không còn khả năng tái sanh cõi Dục quá 7 kiếp. Sơ quả là Thất lai vì chỉ 
còn lui tới cõi Dục giới tối đa bảy lần. Nhị Quả Nhất lai, chỉ còn có thể trở lui 
Dục giới 1 lần. Tam quả Bất lai không còn khả năng quay lại Dục giới nữa. 

(ˆ/a7 nghĩa là trở lại) 


VỊ sắp sửa chứng La-Hán chỉ còn làm một việc duy nhất là kiện toàn trí tuệ, 
nghĩa là thây rôt ráo Tứ Đê, bởi lúc đó cái thây chưa tới nơi, gọi là Tam quả. 


“13) Dạ-xoa hỏi Thế Tôn: 
“Làm sao được trí tuệ ? 
Làm sao được tải sản? 
Làm sao đạt danh xưng? 
Làm sao kết bạn hữu ? 
Lâm sao đưọc trí tuệ ? 


Muốn được trí tuệ thì việc đầu tiên là Muốn được trí tuệ thì việc đầu tiên là &#éo 
học hỏi (sussusa). Khéo học hỏi là: 


1. Học đạo với lòng cần trọng, tôn kính. 


2. Học để hướng đến sự thấu đáo nghĩa lý rốt ráo chớ không phải học để biết 
suông. 


428 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


3. Đạt được cứu cánh rôt ráo. 
Làm sao có tài sản ? 


Muốn có tài sản thì phải Muốn có tài sản thì phải ứinh tấn (uithafa), sông có 
trách nhiệm (dhurava). Tài sản ở đầy gôm tình thân và vật chât, /d¡ sản thê tục và 
tài sản đạo nghiệp.Đạo nghiệp là những gì mình thành tựu trong đường tu. 


Làm sao kết bạn hữu ? 


Đức Phật dạy có Bồn Nhiếp pháp (sangahavafthu) là 4 điều kiện tối thiêu để 
thu phục nhân tâm gồm sự hào sảng, cân ngôn, lợi hành, đồng sự 


Tứ nhiếp pháp (saugahavatthi) 


Hào sảng(dana) là mình đôi với người ta không có sự toan tính về vật chất. Đó là 
một trong những lý do thu phục nhân tâm. Cũng tùy trường hợp, nêu người ta 
quá giàu thì sự rộng rãi của mình người ta không quan tâm và cũng không cảm 
kích. 


Cam ngôn (Hadayangama): lời nói đi thắng vào tim người nghe. Ngôn từ rất 
quan trọng, ông vua cái gì cũng có hết vậy mà đứa nào nịnh chuyên nghiệp thì 
vua cũng chết lên chết xuống như thường. Cam ngôn là lời nói xuất phát từ lòng 
bi mẫn chớ không phải do lòng gian trá nịnh bợ, 


Lợi hành (atthacariya)-làm gì cũng nghĩ có lợi ích cho người ta. Hai người ở 
chung phòng, người đi sau bước ra thây đôi dép mình được xếp ngay ngắn trước 
phòng, hướng mũi ra ngoài, người nào sống ý tứ sẽ cảm kích trước hành động đó. 
Người trí không vì người ta mà làm điều bất lợi cho mình và cũng không vì mình 
mà làm điều bất lợi cho ai. Lợi ích là lợi ích của đời này và cả đời sau kiếp khác. 


Đồng sự (samandafiaia):sông có chia sẻ, không kỳ thị, sống hòa đồng. Người Phật 
tử có lúc chỉ cần hòa mà không đồng. Hòa quang nhưng không hỗn tục. Hòa mà 
không đồng là đoàn kết vui vẻ nhưng không hăn trăm phân trăm ủng hộ đồng 
thuận khi người ta làm bậy, ví dụ người ta rủ mình đi cám trại bên rừng bên suối 
rồi bắt cá lên nướng, hoặc đặt bẫy bắt thú, việc đó là không được. Có trường hợp 
từ chối thăng, có trường hợp từ chối khéo. Ví dụ đang đi với sếp mà móc thẻ đạo 
đức ra nói làm cái này là tội lỗi thì cái đó là ngu chớ không phải tu. Nếu người 
nào mà mình thấy độ người ta được thì mình nói thắng, còn có trường hợp phải 


429 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


nói khéo đê tránh né, chăng hạn: “tôi nặng vía lăm tôi ngôi đó là không aI cầu 
được con cá nào”. 


Ở đây Đức Phật không nói bốn thứ mà chỉ nói đến một phần tư của Tứ Nhiếp 
Pháp là sự hảo sảng. Chỉ một thứ thôi đã thu phục được nhân tâm rồi. Nhớ lời 
ông Năm Cam: Cái gì không mua được bằng tiên thì có thể mua được bằng rất 
nhiêu tiên. Câu này kỳ cục nhưng cũng đúng, vì kỳ cục nên mình nhớ dai. 


Làm sao đạt danh xưng ? 


“Chân thật được danh xưng” ở đây là khả năng nói sự thật và thấy sự thật; chỉ 
sông trong sự thật. Danh xưng nghĩa là thứ nào ra thứ đó. Đó là ông vua, đó là sự 
thật; đó là gã ăn mày, đó chính là sự thật, sự thật gã này không có tiền nên mới đi 
ăn mày. Cái bản chất làm nên con người và từ đó cũng làm nên tên gọi (danh 
xưng) một người. Cục đất sét là cục đất nhưng khi nặn thành cái ly và nung lên 
thì gọi là cái ly. Danh xưng là tên gọi căn cứ vào bản chất. Gọi là Phật hay gọi là 
phàm là căn cứ vào bản chất. Khi mình có khả năng sống chân thật thì có được 
danh xưng tiếng tăm (người trí, hiền giả, bạn lành...) 


Làm sao để không khổ đời này và đời sau? 


Để đời sau kiếp khác không bị khô thì phải nhớ đến 4 pháp: Chân thật (“sacca'), 
Tự chế (*đamma, self training), Tĩnh tấn (“đi ) và Hào sảng ( Ccag0, 
øenerosity). Người nào sông trong những pháp này thì người đó sông không đau 
khổ. 


Trong Kinh có nhiều từ rất hay, ví dụ 'Dãna ° sự trao ra, đem cho, gọi là bó thí. 
'Caga : (Từ gốc caj: lìa bỏ) cũng là bố thí nhưng chữ này nhân mạnh ý nghĩa 7z 
bỏ quyền sở hữu, lìa bỏ sự chấp thủ (vừa là giving, vừa là giving up). 


Phật tử mình thường g/vig (cho) chớ không giing up (lìa bỏ), cho mà còn mong 
chờ cái này cái kia. Có người cho rồi còn coi người nhận xải như thế nào. Có 
trường hợp cho rồi còn đặn đừng có cho ai. Đó chỉ là mới giving thôi, còn giving 
p thì “tình đã cho đi thì không nhận lại bao giờ”. Bên Thụy Sĩ có cô Phật tử, cô 
có thói quen thủ thăng đặc biệt, nhìn thấy mây ông sư xài cái gì hơi tốt tốt thì cổ 
khó chịu lắm. Cổ cho tiền nhưng mà với điều kiện ông sư phải xài tiền đó mua đồ 
cũ, đồ rẻ, đồ rách mới chịu. Cô vừa là tín đồ mà là giáo chủ shopping nên rành 
lắm. Cô vô nhà tắm chùa Tích Lan mà thấy mấy cục xà bông thơm là không 
được, kem đánh răng là phải xài loại một đồng rưỡi một tuýp chớ sao xài loại bốn 


430 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


đồng. Tôi nhớ có nghe một vị trưởng lão kế chuyện ngày xưa lúc vị này còn ở 
ngoài đời thương một cô gái, tạm gọi là cô A, nhưng ông cụ thì muốn con trai 
mình cưới cô B. Sắp tới ngày cưới, người con nói với cha: Đa nghĩ sao, người 
sống suốt đời bên cạnh cổ là con, đâu phải là ba mà sao ba lựa người ba thích. 
Ông già trả lời: Tao sắp xếp mọi sự vì tao thương mày. Người con trả lời: Ba nói 
ba thương con nhưng ba thương con là vì ba chớ không phải thương con là vì 
con. Câu này hay quá. Ở đây cũng vậy, bố thí phải nhắm đến người nhận chứ sao 
lại trở giáo lại người cho. . Câu này hay quá. Ở đây cũng vậy, bố thí phải nhắm 
đến người nhận chứ sao lại trở giáo lại người cho. Phải bố thí như thả chim 
phóng sinh, đừng bố thí kiểu thả diều, con diều bay lên trời mà sợi dây còn 
năm trong tay của mình. Câu này như cầu thần chú, nếu mùa dâng y thì bà con 
viết mấy chữ này lên áo dài cho người khác đọc. 


“Tự chế (self control): không nói không nghĩ không làm theo ý thích của mình. 
Người tu phải biết rõ (self control): không nói không nghĩ không làm theo ý thích 
của mình. Người tu phải biết rõ cái mình cần và điều mình thích, tự chế là sông 
theo tinh thần này. Ngày xưa mình chưa biết đạo, cái øì thích mình làm, thích thì 
mình nói, thích thì mình chìm đắm suy tư, nhưng bây giờ mình phát hiện trong 
tâm đang có suy nghĩ tảo lao là chuyền đề tài liền, còn trong lời nói thấy sắp nói 
tào lao thì stop liền, và trong hành động thấy không lợi mình lợi người đời này 
kiếp khác thì không làm. 


Có đủ bốn pháp: chân thật, tự chế, tỉnh tấn, hào sảng (giving và giving up) thì 
đời sau sanh ra không khô nữa. Ngài xác nhận có lúc Øinh tán được thê chô băng 
kham nhán, kê chung cũng là bôn pháp này. 


Ở Mỹ có ngày Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving). Phật tử mình nên có một ngày lễ là 
ngày, lễ Forgiving, rất là hay. Trời hại tôi không có đủ điều kiện chớ nêu như tôi 
là mây vị trụ trì tiếng tăm học trò đệ tử rằm rộ tôi bày nhiều chuyện có lợi cho 
đạo. Tôi muốn mỗi một năm tôi dành một tuần lễ văn hóa châu Á, một ngày cho 
văn hóa Campuchia, cộng đồng Phật tử có gì hay thì họ chơi hết mình trong ngày 
đó, một ngày văn hóa Lào, một ngày văn hóa Thái Lan, Miến Điện v.v... còn lại 
là một ngày cho văn hóa bản địa. (native culture). Ngày Vu Lan bên Nam Tông 
không có, đó là ngày nhớ về ơn cha mẹ, mình . quỷ tặng quả cha mẹ, nói này nói 
kia, còn ngày Forgiving Day là ngày cùng ngồi lại nói lời xin lỗi với nhau, nêu 
thành công nhất là mời người mà mình xích mích trong năm ngồi lại nói chuyện 
với nhau. Nếu có ngày đó đề mình ngôi với nhau mình bộc bạch vì sao bấy lâu 
nay mình giận không nhìn mặt người ta. Rất là hay. 


431 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


CHƯƠNG XI - TƯƠNG ƯNG SAKKA 
SUVIRA (Suvirasutta), SUSIMA (Susimasutfa) 


Trong phẩm Sakka, hai bài đầu nội dung không có gì nhưng đặc biệt là bài thứ 
Dhajaggasutta. Tôi muốn ngưng bây giờ đề trọn vẹn kỳ sau, hai bài đầu thì tôi nói 
ba giây đồng hồ là xong. Hai bài đầu tôi không tha thiết lắm vì nhiều lý đo: nội 
dung hơi hoang đường đối với người không có tin Phật pháp. Đừng nghĩ tôi là 
duy vật là vô thần là ngoại đạo, tôi tin tùm lum hết nhưng nhiều chuyện tôi không 
mặn mà lắm, ví dụ chuyện chư thiên, tôi biết là họ có nhưng bàn về họ tôi không 
khoái lắm. Tôi biết bữa nay tôi xì ra nhiều chuyện bà con hết hồn luôn. Tôi, sư 
Giác Nguyên sinh năm 1969 trước đây quốc tịch Việt Nam, tôi xin nói rõ tôi là tu 
sĩ thầy chùa tôi không tin cầu an cầu siêu, tôi cũng không tin xá lợi, nếu không 
nói thì bà con tưởng đang nghe một tên ngoại đạo nên tôi phải giải thích. Tôi 
không tin cầu an cầu siêu vì tôi thấy ngài Mục Kiền Liên thần thông đữ đội, đức 
độ La-Hán, phước báu tu tập thì một a-tăng-kỳ trăm ngàn đại kiếp, cộng với quả 
vị La-Hán lục thông tam minh tứ tuệ phân tích, ngài là đệ tử hàng thứ hai của 
Đức Phật, lúc mọi chuyện xảy ra cho ngài thì Đức Thế Tôn còn sống, tha hồ 
niệm Phật. Vậy mà tật cả cộng lại không thể cứu mạng cho ngài Mục Kiền Liên, 
vậy cầu an cầu cái nỗi gì. Tiền nghiệp đến lúc trả thì chịu chết. Hai vị đệ nhất 
thần thông tăng và ni của Đức Phật đều bị đại nạn hết. Đệ nhất thần thông bên ni 
bị cưỡng hiếp, bên tăng thì bị thảm sát vậy cầu là cầu cái gì. Chư thiên ở đâu, Đề 
Thích ở đâu, vị này có thần thông, chư thánh tăng nhiều như sao trên trời, Đức 
Phật còn đó, mà không có sự hộ trì nào cho vị này. Ngài Mục Kiên Liên còn dữ 
dội hơn mà cuối cùng ngài cũng nát như tương Tàu thì cầu an nỗi gì, cầu an còn 
không tin thì sao tin câu siêu. Đức Phật dạy: Mội tảng đá mà cả làng van xin tảng 
đá vân cứ chìm, một giof dâu rót trên núi mà cả làng nguyễn rủa nỖ HÓ vẫn cứ 
nổi. (Tăng Chị). Một người có thiện pháp thì như giỌt ( dầu, rớt xuống nước thì sẽ 
nổi, CÒn người bất thiện thì như tảng đá, phải chìm xuống nước. Một người lúc 
còn sống còn tỉnh táo, trẻ khỏe ngon lành mà trong lòng không có Phật, không có 
pháp, không có tu hành thì lúc chết rồi thì siêu nỗi gì. Niềm tin của tôi đành cho 
chuyện đó chỉ có 0,1 phần triệu. Mong manh vô cùng. Hy vọng là có thê khi họ 
chết rồi sanh thành loài hóa sanh loài khuất mặt nghe mình đọc kinh họ hiểu thì 
may ra. Còn oal lực của kinh mà làm cho một người bị đọa hết đọa thì tôi chưa hề 
thấy, chỉ có hồi hướng. Người có khả năng tùy hÿ mới nhận được phước hồi 
hướng. Đừng tưởng là cha tôi mẹ tôi vợ tôi con tôi hồi hướng cho tôi là tôi nhận 
được, mà phải tùy thuộc tôi ở cảnh giới nào, không phải cảnh giới nào cũng nhận 
được. Ví dụ tôi chết sanh làm con của ai ở bên Campuchia, quí vị hồi hướng cho 


432 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


tôi ở Đức làm sao tôi biết. Một điều nữa đó là còn tùy thuộc bình thường mình có 
nghĩ đên Phật pháp hay không, và còn do tiên nghiệp. Trong kinh Mi Tiên 
(Milindapañha) nói rõ, buôi tụng kinh chỉ có tác dụng với ba điêu kiện: 


1. Người đọc bằng sự hiểu biết và chánh niệm. 
2. Người nghe cũng vậy, nghe với sự hiểu biết và tùy hỷ. 
3. Không có trọng nghiệp quả khứ can thiệp. 


Tại sao bữa nay tôi không muốn giảng thêm, bởi để hôm sau giảng riêng trọn vẹn 
bài Kinh Ngọn Cờ. Kinh Ngọn Cờ là kinh dạy mình niệm Phật, phải nệm làm 
sao cho đúng. Chỉ riêng bài kinh đó tôi phải giảng tám tiếng đồng hỗ. Và tôi phải 
nói một câu rất là đau lòng là Phật tử VN mình 99% không biết cách niệm Phật. 
Vì vậy khi tôi giảng bài kinh đó tôi sẽ sửa lại toàn bộ suy nghĩ của các vị. Không 
phải niệm Phật là mình réo gọi tên Ngài, hay tên của ai đó. Niệm Thế Tôn, La 
Hán, Chánh Đăng Giác là phải ngồi nghĩ ra từng ý nghĩa, chứ không phải niệm 
khơi khơi. Người có niềm tin vào những điều đó mới niệm được. Chứ hồi đó đến 
giờ mình cứ chơi cho đã rồi vô nghe giảng ngôi xếp bằng niệm, đó là mình đang 
ôn bài chớ không phải đang thấm thía ơn đức của Ngài. 


Tôi không tin cầu an cầu siêu bởi những điều tôi vừa nói. Đã là trọng nghiệp của 
mình thì có can thiệp vô cũng không tác dụng gì hết. Lúc bình thường mình 
không tu hành gì, lúc yêu, chết rồi thì làm sao nghe kinh. Phật tử cứ đi mời về 
tụng kinh mà không biết cái này, ông sư tụng mà móc cái phone bấm bấm, tụng 
mà nghĩ đầu đâu không, tụng âm ï tiếng Pã]i mà không hiểu gì mình tụng øì, còn 
Phật tử nghe mà không biết mình nghe cái gì, chỉ thấy khói nhang nghi ngút rồi 
lâu lâu quởn quởn lạy xuống một cái. Nếu tụng mà có chuông thì lâu lâu nghe 
đánh boong một cái thì lạy xuống mà không biết ông sư đang tụng cái gì, ông sư 
cũng không biết luôn. Trong trường hợp đó thì tụng không có kết quả 8Ì, người 
tụng không hiểu biết không chánh niệm mà người nghe cũng không hiểu biết, 
không chánh niệm, không tùy hý. Nếu có trọng nghiệp tiền kiếp can thiệp thì chịu 
thua thôi. Nếu như trọng nghiệp mình bị ung thư thì tụng cái gì. Theo tôi biết 
Phật tử chịu mời tăng mi về tụng thì nước cũng cạn rôi, coi như còn nước còn tắt. 
Bịnh như tôi mây hôm nay thì làm gì có chuyện mời về tụng, khi mời về tụng thì 
bệnh đó gần đi rồi, gần đi rồi thì kinh nào cứu nôi. Cũng ít có gia đình nào biết 
nghĩ tụng để đi cho ngọt lắm, chỉ mong là hết bệnh thôi. Thêm nữa cả người tụng 
lẫn người nghe đều trớt quớt. Khi tôi biết được những điều này thì tôi làm sao mà 


433 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


tin được, chắng qua là người quen họ mời đi chớ tôi không tin, tôi làm cái chuyện 
mà tôi không tin. Quí vị nghĩ tâm trạng tôi lúc đó thảm cỡ nào. 


Còn chuyện tại sao tôi không tin xá lợi? 


Tôi không tin xá lợi không phải vì tôi không kính Đức Phật mà vì tôi quá sức tôn 
kính Đức Phật nên tôi không tin. Vì sao, vì Ngài là người đã tu hành vô lượng 
kiếp, phải có vô lượng kiếp mới có một vị Phật ra đời. Trong kinh nói rõ nếu 
mình có đức tin thì phải tin điều này: 


- Chư Phật rất hiễm khi xuất hiện ở đời; tu thành Phật rất là khó 


-Đệ tử của các ngài thì vô số, từ vô lượng vũ trụ, số lượng xá lợi thì luôn hạn ché, 
chư thiên làm sao đề xá lợi trong tay những người không xứng đáng khi chính họ 
không có để thờ và họ có thê lây đi mọi lúc (Kinh Pãyäãsisutta, Trường Bộ Kinh). 
Làm sao tới phiên mình? 


Trong kinh Päyasisutta nói chư thiên (cõi Đao Lợi trở lên) gớm mình như là mình 
øớm mấy con đòi trong hầm phân vậy đó. Tứ Thiên Vương thì họ giỗng như 
mình thôi. Vì vậy họ chỉ xuống cối Người mình khi có đại sự nhân duyên, thí dụ 
vì đức độ của người tu hành đạo cao đức trọng, chính đức độ của người đó khiến 
cho họ không còn nghĩ đến chuyện dơ sạch nữa. Vậy mà, khi Thái Tử Tất Đạt cắt 
tóc đi tu bên bờ sông A Nô Ma đó, Ngài liệng bỏ, Đề Thích rước tóc đó về trên 
Đao Lợi về thờ phụng. Chư thiên Đao Lợi họ gớm mình mà vậy mà lúc đó họ 
rước tóc về thờ, nghĩa là người ta quí Ngài đến mức nào dù Ngài còn phàm. Về 
sau khi chia xá lợi thì Đề Thích thây chiếc Tăng của Đức Phật bị mắt, phải có bốn 
chiếc mà mắt một chiếc. Đề Thích nhìn thấy liên là cái ông chia xá lợi đã giâu 
trong tóc ông, nên Đề Thích dùng thần thông lấy lại. Cái khái niệm trộm cắp trên 
cõi Trời không có, vì cõi Trời không có chuyện người này đi lấy đồ người kia. 
nên ngũ giới chỉ ở dưới cõi mình thôi. Cái này cũng không phải là tài sản, trộm 
cắp chỉ gọi là trộm cắp khi nào vật đó có ý nghĩa vật chất. Ở cõi Người, nghĩa. 
chữ trộm cắp rộng vì ở cảnh giới mình chuyện gì cũng có và vật sở hữu găn liên 
với đủ thứ quyên lợi vật chất nên mới có khái niệm trộm cắp. Hơn nữa trong mắt 
chư thiên, Đức Phật là cha chung, xá lợi của Thế Tôn là tài sản chung của con cái 
trong nhà. Dựa vào những điều đó thì thấy không phải đơn giản mà có được xá 
lợi của Đức Phật. Phật là hiếm, người kính Phật thì vô lượng, trọng lượng xá lợi 
để lại thì tối đa 5kg, thì làm sao có đến mình. Có những xá lợi bây giờ nhìn thây 
tròn vo hoàn hảo, trong suốt, đủ màu, cả đám hè nhau quì lạy sì sụp, tin cái nỗi gì 


434 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


tôi không tưởng tượng được. Đừng tưởng là muốn tin là tin không ai làm gì mình, 
nhưng có cái bât lợi là: 


- Kẻ ngoại đạo nhìn vào thấy ngay mình tào lao, mê tín. 


-Vô tình mình gieo duyên cuồng tín cho đời sau kiếp khác, đời này mình gặp 
chánh pháp mà tin tâm bậy tâm bạ thì đời sau đạo gì mình cũng theo vì mình 
không có khả năng giám định. 


Sở đĩ có một thời trên hành tinh này có xá lợi của Ngài vì thánh nhân còn nhiều. 
Thánh nhân gồm tăng và tục, xuất gia và cư sĩ. Lúc đó chư thiên họ còn để lại, 
chớ thời này thì không thể, vì trong kinh nói rất rõ Đế Thích và cả Phạm Thiên 
rất quí xá lợi của Ngài. Đọc kinh chúng ta thấy: 


Phạm Thiên thượng giới một tòa 
Xương vai bên tả cùng là tam ÿ. 


Phạm Thiên là người không còn màng gì nữa hết vậy mà cũng Tráng xuống thỉnh 
một miếng xá lợi, phần nảo vai phải vai trái người fa biết, một miếng Xương vai 
đem về thờ. Phạm Thiên sông bằng thiền định, không màng chuyện lầu đài nhà 
cửa hoa viên vậy mà ráng tậu cho bằng được một mảnh nhỏ xá lợi đem về thờ, 
nghĩa là chư thiên Phạm thiên coi nặng Đức Phật cỡ nào. Trên đó thánh nhân bây 
giờ nhiều như sao trên trời. PG mạt là mạt dưới này, còn trên đó là đang buồi 
bình minh. Nói theo trong kinh, một trăm năm loài người là một ngày đêm ở cõi 
Đao Lợi. Thế Tôn đã ra đi cách đây 2500 năm như vậy thì chưa đầy một tháng 
trên cối Đao Lợi, không phải bình minh là gì. Trên đó có những vị bốn tầng thánh 
có đủ, tầng thánh thứ tư không còn tái sanh, nhưng nhiều khi họ là chư thiên Đao 
Lợi rồi họ đắc quả ngay trong thân đó thì họ vẫn là A-la-hán cõi Đao Lợi. Còn 
phàm phu kiểu thuộc lòng Tam Tạng Chú giải đầy trên đó, vậy thì làm sao mà xá 
lợi đến phiên mình để thờ? 


Ngày hôm qua tôi suy nghĩ, tôi sẽ dành thời gian rất dài đề nói về bài kinh Ngọn 
Cờ. Bài kinh này không thể nói sơ sơ được vì đây là dịp rất tốt để điều chỉnh lại 
cách niệm Phật của tuyệt đại đa số Phật tử VN. Dù cái room này loe ngoe có mây 
người thôi nhưng phải nói làm được bao nhiêu thì làm. Bây giờ tôi giảng hai bài 
kinh đầu của phẩm Đề Thích để có chỗ trống giảng kinh kia. 


Trong kinh nói rằng hai bài kinh đầu này kế lại chuyện ngày xửa ngày xưa, buổi 
đầu thì không có cõi A-tu-la. Có hai loại A-tu-la: A-tu-la địa và A-tu-la thiên. 


435 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Buôi đầu cõi Đao Lợi chỉ có một, có những vị Trời thích nhậu nhẹt uông rượu. 
Rượu ở đầu mà có? 


Rượu là nhựa chảy ra từ sợi dây leo, chỉ cần nếm một giọt thì say một ngàn năm 
của nhân loại. Đề Thích cản, bảo đừng uống, nhưng họ cứ một mực uỐng. Vì vậy 
Đề Thích đuổi họ, liệng họ xuống núi Tu DI. Do phước của họ vừa xuông tới 
dưới thì xuất hiện một không gian y chang cõi Đao Lợi, giỗng đến mức họ không 
có gì phàn nàn hết, nên suốt kiếp họ ở đó. Cứ nhớ mối hận bị xua đuôi, lâu lâu họ 
kéo lên tắn công Đề Thích. Từ đó Đề Thích và A-tu-la xảy ra liên tục những trận 
đánh. Trong bài kinh này nói hôm nay A-tu-la từ đáy núi Tu DI kéo lên cối Đao 
Lợi, đi qua ngã Tứ Thiên Vương. Tứ Thiên Vương thấy họ kéo tới nên mới báo 
cho Đề Thích. Có lúc đích thân Đề Thích đi đánh nhưng có lúc để cho các vị 
Thiên tử đi. Trong bài kinh này Đề Thích kêu vị Thiên tử Suvira đi giúp ngài, 
nhưng vị này lười không muốn làm. Đề Thích suy nghĩ, tìm cách nói cho ông 
Suvïra này: 


- Câu kệ thứ nhất nói về ý nghĩa sự tỉnh tấn 
- Câu kệ thứ hai nói về /hể giới của bậc thánh 


Câu thứ nhất là: Ông có thấy trên đời này có gì đạt được bằng sự làm biếng bằng 
sự không tinh cần không? 


Câu kệ thứ hai là: Trong cuộc luân hỏi, còn sống trong đời này thì không thê ngồi 
yên được, phải tinh tấn, dầu muốn ngôi ghế Thiên Chủ hay trở thành người ăn 
mày, kỹ nữ, ăn cướp, ai cũng phải cô gắng làm gì đó mới mưu sinh, đem lại an 
lạc cho mình. Còn có mặt trong dòng sinh tử thì còn có sự nỗ lực. Ngày nào 
chúng ta không còn cần thiết đến sự nỗ lực nữa thì lúc đó chúng ta mới thật sự an 
lạc. 


Buổi đầu sơ cơ chưa biết đạo, mình chỉ biết đừng làm gì đụng tới pháp luật thôi, 
ví dụ câu cá, săn bắn... thì đâu có gì vi phạm pháp luật. Tới hồi biết đạo rồi, thì 
biết cái gì không đúng giới luật, cái gì ác nghiệp thì không làm. Xưa thì sợ pháp 
luật, giờ thì mình sợ nghiệp báo nữa. Sẽ có một ngày mình hiểu ra vô minh duyên 
cho ba hành, dầu cho làm thiện thì thiện đó cũng là nhần sanh tử mà làm ác cũng 
là nhân sanh tử. Bây giờ mình còn là phàm thì mình vẫn phải làm thiện tránh ác 
đề vun bồi Ba-la-mật và hễ ngày nào còn luân hồi thì đừng bị khổ, nhưng vẫn 
phải hiểu rằng làm thiện cũng là một nhân sanh tử. Có người không chịu được 
điều này. Một hành giả chán thế gian họ chán nhân chán quả là vậy đó, họ thấy 


436 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


nỗi khô niềm đau đáng sợ nhưng sự hạnh phúc cũng đáng chán, vì nó có rồi mất, 
chưa kê hạnh phúc chính là nền tảng của đau khổ, bởi vì sau khi hạnh phúc kết 
thúc thì đau khổ tới liền. Hành giả thấy vậy nên sợ cả đau khổ và hạnh phúc, đó 
là sợ quả. Hành giả hiểu rõ nhân thiện cũng là nhân sanh tử, chén cơm tù dù ngon 
mấy đi nữa cũng là chén cơm tù. Bữa nay trong bài kinh này sẽ có những điều 
quí vị chịu không nồi. Đề Thích nói: HJể còn mang thân sinh tử, còn trong tam 
giới thì anh phải tỉnh tấn tu hành, tuy nhiên chỉ có ngày nào không cân tỉnh tắn 
nữa thi ngày đó chúng ta mới thật sự giải thoái. Còn trong cõi sinh tử thì phải cố 
gắng mọi sự, chứng La-Hán rồi thì gì cũng buông. Buông ở đây không có nghĩa 
là lười biếng mà là không còn tha thiết đầu tư. Ví dụ ngài có đi thuyết pháp, ngài 
có chia sẻ cái gì ngài có người khác, ngài có phục vụ giúp đỡ bạn tu, hầu hạ thầy 
tô; tất cả những điều đó ngài thấy cần thì làm chớ không còn xem là công đức 
nữa. 


Còn sống trong sinh tử thì còn có sự nỗ lực, nhưng sự nồ lực đó một ngày nào đó 
sẽ không còn cân thiết nữa thì ngày đó mới thật sự là giải thoát. Vì còn nỗ lực là 
còn đầu tư, còn đầu tư thì còn có chỗ đi về, còn có chỗ đi về trong Tam giới này 
nghĩa là còn có phòng trong nhà tù. Chỉ đến ngày nào đó mình không còn đầu tư 
nữa, không còn phòng riêng trong nhà tù thì mới khá được. 


Nói cho cùng, tất cả những cái mình thích, mình tưởng hay nhưng thật ra do 
nghiệp quá khứ khiến mình sanh vào cõi Dục mình thấy cái này hay cái kia đẹp 
chứ mai kia mình đắc Sơ thiền rồi thì thấy cái đục đó là tảo lao. Tới lúc Nhị thiền 
thì mình thấy Sơ thiền tào lao rồi cứ vậy đến lúc đắc Vô sắc nhìn lại Dục ĐIỚớI 
mình thấy nó chắng ra gì hết, đến lúc đắc Sơ quả thì mình nhìn thấy rõ Tam giới 
chăng ra gì hết. Nói vậy thôi chứ còn chút phiền não thì vị ấy vẫn còn tái sinh 
trong Dục Thiên chớ nhận thức thì vị Tu-đà-hoàn đã lạnh người rồi. Tất cả những 
øì mình thích toàn là hoàn cảnh, do hoàn cảnh mà mình thích. Ba hành do vô 
minh tạo ra, chính vì do vô minh tạo ra nên người ta thấy cần phải đầu tư trong 
Dục, trong Sắc và Vô sắc. Dầu sao đi nữa mình cũng là kiếm phòng trong nhà tù 
thôi. Trên thế giới này cũng có những nhà tù độc đáo, ví dụ Áo, Bi, Bắc Âu có 
những nhà tù như khách sạn vậy đó. Nói vậy thôi có trả lương tháng đề ở tù cũng 
không thể ở được. Bên TQ có nhà tù Tần Thành, đây là nhà tù cao cấp nhất TQ. 
TQ có chế độ nhà tủ tệ nhất hành tinh nhưng nhà tù Tần Thành này thì cao cấp, tù 
nhân có thê yêu cầu thức ăn theo thực đơn, có chỗ coi báo, coi ti vi, có bác sĩ ytá 
thường xuyên chăm sóc, có chỗ đề chơi tennis. Đây là nhà tù nhốt những nhân 
vật cao cấp phạm tội, như Bạc Hy Lai chăng hạn. Tôi muốn nói cho quÍ vỊ biết là 
cõi Trời sướng øì thì cũng giống như nhà tù Tần Thành thôi, giống như nhà tủ ở 


437 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Bắc Âu thôi. Tôi không phải hành giả nhưng có thể xác định với bà con chuyện 
này: nêu một hành giả nghiêm túc, sít sao, liên tục theo dõi thân tâm danh sắc của 
mình thì hành giả sẽ phát hiện ra một điều rất ly kỳ đó là dầu cho mình sống ở 
đâu, khổ cách mấy, sướng cách máy thì danh sắc cứ chớp nhoáng, mà chớp 
nhoáng như vậy thì ở đâu cũng vậy thôi. Ở đâu thọ khô nhiều thì mình sợ, còn ở 
đâu thọ lạc nhiêu thì mình thích nhưng thời gian của tuổi thọ ngắn như nhau. 


Trong kinh giải thích, tuổi thọ ngắn có hai: 1. 7a: Thời gian tồn tại ngắn ngủi. 
2. Sarasdfa: Bản chât mong manh. Đây là hai khía cạnh khiên Đức Phật dạy răng 
đời sông ở đầu cũng ngăn ngủi. 


Ai cũng chỉ tồn tại trong từng sát na danh và sắc (nếu có sắc). Người trong sát na 
trước không phải là người ở sát na sau. (ngài Xá Lợi Phát nói). Đời sông là một 
dòng chảy của danh sắc, dòng chảy này được ghép nối bởi vô số sát na. 


Tắt cả những .øÌ làm nên cái gọi là chúng sinh và thế giới đều là phù du. Điều thứ 
nhất tạo ra điều thứ hai. Chính vì thời gian tôn tại của các pháp hữu vi luôn ngắn 
ngủi, tính bằng sát na, nên những gì nó tạo nên thế giới này cũng là ngắn ngủi. 
Đời sống chúng sanh là ngắn ngủi và cũng được tạo nên bởi những thứ ngắn 
ngủi. 


Con người gồm tóc lông móng răng da mô hôi... những thứ này kế cho vui vậy 
thôi, chứ muốn cho nó hư dễ ec, chỉ cần uống giùm một xỊ thuốc rây, sau ba ngày 
thì da thịt cũng hư, phổi phèo gan cũng tiêu thôi, rất mong manh. Đời sống chúng 
sanh chỉ cần có chút trở ngại nào đó là tiêu tùng. 


Tóm lại, nội dung bài kinh này: hễ còn mang thân sinh tử thì còn nỗ lực, và nhớ 
răng tất cả mọi nỗ lực chỉ là dấu vết cho thấy anh còn ở trong sanh tử. Giống như 
người đang lội trên nước, phải hoạt động không ngừng. Ngay cả thả nỗi trên nước 
cũng là đang làm việc ở mức độ tĩnh. Trong vòng luân hồi có nhiều lúc mình 
cũng thả nổi, thí dụ như lúc sanh về cõi Phạm thiên Vô tưởng, giống như đang 
thả ngửa, không bơi nữa, chỉ bông bềnh giữ thăng bằng. Thật ra thây không bơi 
vậy tưởng an nhàn nhưng họ vân đang làm việc đang giữ thăng bằng. 

Trên biển đời sinh tử tất cả đều phải nỗ lực có gắng, khi đến quả vị La-Hán thì 
không còn tha thiết øì nữa, cảnh giới vị này đạt được gọi là vô vi, hành động của 
vị đó gọi là duy tác. Xong hai bài kinh đầu tiên rồi đó. Hẹn gặp lại ngày thứ Bảy.. 
#NhậtKýChépBằngKinh; #SưGiácNguyên; #NhịTường; #TươngƯng2 


435 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Bài giảng ngày 18-10-2014 NGỌN CỜ (Dhajagøasutta) 


“Dhajagga”: “ngọn cờ”. 'Dhaja”: 'cây cờ”; 'agga': “đỉnh”, 'ngọn', chỗ cao nhất”. 
Hôm nay mà quí vị qua Miễn Điện sẽ thấy những chữ này hay xài lắm, những vị 
giỏi thì chính phủ ban tặng danh hiệu: “AbhidhaJa Bhaddantaguru” (Vô Thượng 
Đại Sư), người giống như ngọn cờ tiêu biểu cho PG quốc gia. Ngài Hộ Pháp có 
tước hiệu Miễn Điện phong tặng: -Aggamahapandita Đại Hiền Giả. Nói tới Miễn 
Điện là người ta bắt buộc phải nhắc đến những vị đó. Thí dụ như hôm nay Miễn 
Điện trên con số chính thức có mấy trăm ngàn vị sư nhưng thực tế thì không dưới 
bốn triệu vị sư. Dhaja là ngọn cờ tiêu biểu cho bồn triệu vị đó. 


Theo trong kinh ghi lại, đôi khi thỉnh thoảng A-tu-la có những cuộc tấn công 
nhắm vào chư thiên và lâu lâu chư thiên cũng có cuộc tấn công nhăm vào thành 
phố A-tu-la. Trong Chú giải ghi thêm là họ đánh nhau không thể giết nhau được, 
họ chỉ đứng gân nhau và lấn. Không phải như con nít lắn nhau mà họ đứng gần 
nhau và tiễn dần tới, bên nào phước mạnh thì đây đối phương lùi dần. Bên nảo lùi 
hoài thì thua, còn bên đây lùi được thì thắng. Đánh cho vui vậy thôi, phước ai nấy 
hưởng, cảnh giới người nào người đó ở, chứ không có chuyện làm cho chết người 
như kiểu TQ lắn Hoàng Sa, Trường Sa. Những lần chư thiên đuối sức bị thua thì 
họ sợ. Đề Thích và Tứ Thiên Vương rất ủng hộ người tu hành, bởi vì họ tùy hỉ và 
nếu càng nhiều người tu thì hội chúng chư thiên sẽ được hùng mạnh thêm. Nếu ít 
người tu hành thì giống như dân số giảm, từ đó trong kinh có từ “làm tràn ngập 
cõi trời” (saggam pũreti) ám chỉ cho việc sanh thiên ào ạt ở những quốc gia có 
minh quân thánh chúa. Những nhà cầm quyền có thiện chí thiện tâm thì sẽ tạo 
điều kiện cho xã hội trở nên tốt hơn, họ khích lệ đời sống của người dân được 
nhiều thuận tiện hơn, cơ chế cai trị kín đáo hoặc công khai ủng hộ làm lành lánh 
dữ. Trong khi đó có những cơ chế chính trị xúi người ta trở nên giả dôi, ích kỷ, 
nịnh bợ, sống trong sợ hãi, tổ cáo nhau, nghi ngờ nhau và trong đời sông chỉ biết 
lo ăn chứ không còn thời gian nghĩ đến chuyện khác. Cơ chế đó làm cho dân 
chúng đi xuống. Trong lịch sử có vô số nhà cầm quyên như vậy, đây người dân 
vào thế nghi ky, sợ hãi lẫn nhau, nịnh ai được thì nịnh, gạt ai được thì gạt, suốt 
ngày đói liên tục để đầu không nghĩ được gì chỉ nghĩ đến cách có được miếng ăn, 
từ đó dẫn đến sát sanh trộm cặp. Trong trường hợp như vậy những nhà cai trị đó 
trở thành nhà cung cấp nhân sô cho địa ngục. Những người cai trị tốt thì cung cấp 
nhân số cho cõi trời, saggam pñreti, tràn ngập thiên giới là như vậy. 


Đức Phật kế cho các tỷ kheo: Thuở xưa khi có một cuộc chiến đữ đội khởi lên 
giữa chư thiên và các A-tu-la. Đề Thích có lời trấn an phủ dụ chư thiên “khi nào 


439 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


ra trận sợ quá thì chỉ nhìn lên ngọn cờ của ta và biết ta đang có mặt ở đó thì 
không sợ nữa, nêu không nghĩ đên ta thì nhìn ngọn cờ của những vị Thiên tử có 
phước báu khác thì biệt họ đang có mặt ở đó thì cũng an tâm”. 


Kể xong, Đức Phật cho biết: Khi chư thiên nhìn lên ngọn cờ của Đề Thích hay 
ngọn cờ của các Thiên tử thì có lúc họ hết sợ, và có lúc họ vẫn còn tiếp tục sợ. 
Bởi vì chư thiên biết Đề Thích còn có lúc sợ hãi, các Thiên tử kia vẫn còn có lúc 
sợ hãi. Đề Thích còn có phiền não, các vị Thiên tử kia còn có lúc phiền não, có 
lúc thích cái này ghét cái nọ sợ cái khác. Chính vì nghĩ như vậy nên có lúc họ hết 
sợ, có lúc không hết sợ. Riêng trường hợp tỷ kheo đệ tử của Thế Tôn sống trong 
chỗ hoang vắng, cô quạnh, nhà vãng, rừng sâu, nếu sợ hãi hãy niệm tưởng Đức 
Thế Tôn, niệm tưởng đến chánh pháp, niệm tưởng chúng tăng. 


“Chư tăng? ở đây ám chỉ cho bốn tầng Thánh nhân, không phân biệt tăng ni, cư 
sĩ; nghĩa là bất cứ ai trong thế gian này miễn là thánh nhân thì được gọi là “tăng', 
dầu đó là người nữ có chồng có con hay thiện nam có vợ có con hay một vị tỷ 
kheo, một tỷ kheo mi hay một sadi. Trong bài kinh này không phân biệt tăng mì cư 
sĩ, không phân biệt ở đây ám chỉ cho bốn tầng Thánh nhân, không phân biệt tăng 
mi, cư sĩ; nghĩa là bất cứ ai trong. thế gian này miễn là thánh nhân thì được gọi là 
“tăng”, dầu đó là người nữ có chồng có con hay thiện nam có vợ có con hay một 
vị tỷ kheo, một tỷ kheo mi hay một sadi. Trong bài kinh này không phân biệt tăng 
ni cư sĩ, không phân biệt tăng]là người cạo đầu đắp y. Chính chỗ này mình mới 
thấy niềm tin vững, vì mình cứ mơ hồ gặp những người trời ơi đất hỡi mà kêu 
mình niệm họ thì niệm làm sao. Tôi không dám mạnh miệng nói thời này không 
có thánh, nhưng tin thì tôi không có tin, cũng giống như bữa trước các vị hỏi tôi 
chuyện xá lợi, tôi không tin xá lợi không phải là tôi không tin sự tôn tại của xá 
lợi, không phải tôi coi thường sự thiêng liêng quí hiếm của xá lợi, mà tôi tin xá 
lợi nêu có thì không có nhiều lắm ở hành tính này ngay thời điểm này. Phải là cá 
nhân hay đoản thể nảo tu hành ghê gớm chứ lơ mơ thì không có thê có xá lợi. 
Thánh nhân cũng vậy, ở đầu có Bát Chánh Đạo thì ở đó có thánh nhân, nhưng 
tình hình chung bây giờ nhìn thấy ngán quá. Vô tu ở thời buổi loạn lạc này thì tôi 
nghĩ, người có đủ duyên thành thánh thì họ không xuống đây, mà xuống đây thì 
không đủ duyên thành thánh, nhiều lắm thì họ có chánh kiến, thành tựu giới hạnh, 
chớ còn nghĩ sâu sắc thì thấy có nhiều lý do: 
1- Kinh điển không được hướng dẫn giải thích một cách căn cơ bài bản, lý đo là 
tăng ni không biết hoặc biết mà nói khai triển sâu rộng theo kinh điển thì không ai 
hiểu. Ví dụ, một bài kinh nào đó mà nhắc chữ Tứ Niệm Xứ hoặc chữ Danh Sắc 


440 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


muốn giảng tới nơi thì người nghe phải có kiến thức Vi diệu pháp, trừ Đức Phật, 
Ngài thấy người đó có căn duyên tu hành nhiều đời, dù họ chưa học ngày nào 
Đức Phật cũng có cách nói cho họ hiểu. Còn phảm phu mình biết nói thế nào cho 
hợp đây, thế là cứ giảng y như trong kinh, mà nếu người giảng hoặc người nghe 
không biết Vi diệu pháp làm sao mà giảng. Với chữ Danh Sắc, một người không 
học A-tỳ-đàm nói gượng thì nói được nhưng mơ hồ lắm, mà khi hiểu biết mơ hỗ 
thì nhận thức làm sao đủ sâu đủ rộng được. Phải nói là chuyện đáng buồn như 
vậy, vì vậy tôi nghĩ ở đây thánh nhân hơi hiếm vì do pháp học có vấn đề. 


2- Với tâm tánh chúng sanh thời nay mà thánh nhân xuất hiện thì chỉ có hại cho 
người ta thôi. Giúp người ta thì không biết bao nhiêu mà hại là cái chắc. Đi nói to 
cho người ta biết mình là thánh thì không có, hơi lạ lạ thì chúng đã ghét, chỉ cần 
họ buông ra một lời bất kính bất xứng thì khổ cho họ. Số người nhận được lợi ích 
sẽ không nhiều băng số bị họa khi gặp thánh nhân. 


A. NIỆM PHẬT 


Bài kinh này giảng đặc biệt là vấn đề niệm Phật. Theo tôi biết đa phần những 
người niệm Phật là chỉ réo hồng danh chớ không biết nghĩa đó là gì, có chăng là 
nghĩa đó họ dựa theo một quyền kinh tiếng Việt nào đó, ví dụ cuốn Kinh Nhật 
Hành, trong đó có giải thích: Araham là sát trừ phiền não, là đáng cúng dường, 
Phật là giác ngộ Tứ diệu đề, Chánh Đăng Giác là giác ngộ Tứ diệu đế và đem ra 
giáo hóa chúng sanh cùng biết. Theo tôi biết là 90% Phật tử VN niệm theo kinh 
này, nương tay mà nói vậy chứ thật ra thì họ không cần hiểu nghĩa luôn, cứ 
Buddho Buddho niệm hoài. Đây là cách niệm mà tôi cho là bậy bạ, niệm như vậy 
giống như ngoại đạo. Quí vị làm ơn vào xem Thanh Tịnh Đạo giùm tôi, phần 
Định, vào mục “ niệm hoài. Đây là cách niệm mà tôi cho là bậy bạ, niệm như vậy 
giống như ngoại đạo. Quí vị làm ơn vào xem Thanh Tịnh Đạo giùm tôi, phần 
Định, vào mục “Sáu Tùy Niệm", xem người ta giải thích cách niệm Ó hồng danh 
như thế nào. Tôi đang suy nghĩ không biết là giảng ch tiết hay cho địa chỉ cho 
người ta đọc rồi mình đi luôn. Tôi suy nghĩ là một số người không có điều kiện 
đọc, hoặc không có thời gian, hoặc đọc một mình thì không siêng, nên tôi phải 
giảng chỉ tiết, nhưng không cách nào chỉ tiết bằng Thanh Tịnh Đạo. Ở đây xin 
quí vị ghi nhớ một nhân vật mình phải biết đó là nhân vật Phussadeva. Đây là 
một vị Trưởng lão ra đời sau khi Thế Tôn viên tịch. Một lần kia vị Phussadeva 
đang quét dọn bảo tháp, ba ngày liên tục đều bị Ác Ma quấy phá vì Ác Ma biết 
đây là một nhân vật đặc biệt, chân tu, nhiều trí tuệ. Ác Ma lần lượt hóa hiện thành 
ba hình ảnh trong ba ngày, lúc là một con khi, khi là một con bò, bữa khác lại là 


441 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


một người quẻ chân. Cứ thấy ngài quét xong là làm dơ trở lại một cách kiên trì. 

Ngài suy nghĩ, đây không phải là con bò bình thường, con khỉ bình thường hay 

một người tàn tật bình thường, ngài hỏi: Có phải đây là một Ác Ma hay một phi 
nhơn nào phá hay không? 


Lúc đó biết là ngài đã biết, Ác Ma mới cho ngài nhìn thấy. Kinh kẻ thì tôi kế cho 
bà con nghe thôi, bà con tin hay không thì tùy. Tại sao ngày xưa có những giai 
thoại như thê này mà ngày nay không có? 


Có nhiều lý đo: 


- Khi Đức Phật mới viên tịch 100 năm, 300 năm, 400 năm, 500 năm, 600 năm, 
những thời gian đó những bậc đại căn đại phước đại trí đại hiền còn nhiều lắm 
nên quan hệ giữa chư thiên và loài người lúc đó chặt chẽ gắn bó hơn bây giờ. Còn 
bây giờ tìm một người dám bán mạng cho chuyện tu học hơi khó, nếu không 
muôn nói là rất khó. Ngày nay chuyện người học đạo hành đạo mà dám bán 
mạng rất khó tìm, tìm một vị thật lòng không màng danh lợi gì hết thì không phải 
dễ. Ở đây có một chuyện quí vị phải biết, khi nghe giảng kinh này thì bắt buộc 
phải biết chuyện khác. Dầu lòng không cầu danh lợi cụ thể nhưng vẫn mong 
người ta biết đến mình hay khi được phát hiện thì lòng vẫn thấy vui thì đó là lòng 
vẫn chưa là thiểu đục (appiccha) đúng mức. Nghĩa là dầu lòng không mong 
người ta tôn sùng, cúng dường, hộ trì nhưng trong bụng vẫn mong người ta biết 
mình là hành giả thứ thiệt, mình là uyên bác, mình là giỏi giang. Hoặc hạng khá 
hơn, không mong nhưng khi thấy người khác phát hiện ra mình cũng thấy vui, đó 
là chưa đúng mức. Thật sự đúng mức thì không màng đến những cái đó. Chỉ gợi 
ý một chuyện thôi, hãy tưởng tượng quí vị đứng thắng lưng nhìn xuống đất thấy 
một Ô kiến, trong ô kiến đó có những con kiến ØIỎ1, con kiến nồi tiếng, những con 
kiến khác đi cung phụng lễ bái, kính trọng đồn đãi nhau, hãy tưởng tượng chuyện 
đó trong bây kiến mà mình là con người với sức vóc mấy chục ký lô thì nhìn 
chuyện xảy ra trong ô kiến có đáng gì không. Những vị Trời, Chư thiên, Phạm 
thiên bên ngoài cộng đồng xã hội, họ nhìn danh lợi của một cá nhân nào đó trong 
một nơi chốn nào đó không ra gì hết. Mình cũng vậy, những gì mình bỏ cả đời ra 
đầu tư kiếm tìm, mong mỏi, thật ra trong mắt người khác cũng chẳng là gì hết. Ví 
dụ HT Nhất Hạnh, HT Thanh Từ, HT Trí Quảng, HT Minh Châu v.v... ở VN 
mình mà nhìn thấy tu hành đến mức như vậy thì gọi là lên tới đỉnh rồi đó. Nhưng 
thật ra, nếu đúng là vị chân tu thì có thời gian để hưởng hay không? 


442 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Đi đâu cũng mong ăn trên ngôi trước, đi đâu cũng được người ta dòm ngó chú ý, 
dù không mong nhưng luôn được người ta phát hiện mà mình cũng vui thì đó là 
chưa đúng mức, chỉ là sự mệt mỏi thôi. Rõ ràng là thấy một đám sinh viên hâm 
mộ mình không giống như một đám mầm non nó hâm mộ mình nếu mình là cô 
giáo mầm non được học trò thương, học trò gặp mình thích lắm vì mình hiểu 
được con nít. Hai cảm giác về sự tôn trọng hâm mộ đó khác nhau. Đức Phật tán 
thán một người sông như thế nào mà các bậc hiền trí nhìn về, họ coi trọng. Nếp 
sông đó đáng hơn là được một đám quân chúng cuỗng tín thiếu trí tôn trọng 
mình. Cho dù các vị hiền trí có tôn trọng mình thì cũng đời ai nấy lo. Thí dụ như 
bây giờ mà HT Nhất Hạnh dù chưa có được tất cả các vị tôn đức ở VN tôn trọng 
rồi thì sao, cứ 90, 95 cũng phải vô hòm thôi chớ sao. Hồi nhỏ mình tu mình mong 
lên được Đại đức, Thượng tọa, chớ thật ra nghĩ xem, lên là lên gì, lên tới Hòa 
thượng là hết chỗ lên, cuối cùng là lên tới bàn thờ thôi. 


Người chân tu rất là khó kiếm, khó ghê lắm. Ác Ma biết vậy nên Ác Ma phá. Ác 
Ma biết con người này đã biết mình nên mới có một chút tôn kính. Ác Ma xin lỗi 
ngài Phussadeva, ngài nói: Xin ngài giúp tôi một chuyện, tôi sinh sau đẻ muộn 
không được nhìn thấy Thế Tôn, xin ngài cho tôi được thấy Thế Tôn một lần được 
không? 


Ác Ma nói: Được. Một lát sau thì ngài Phussadeva thấy từ trong rừng hình ảnh 
của Đức Thế Tôn xuất hiện cùng với 1250 vị tỷ kheo ôm bát nghiêm trang từ khu 
rừng đi ra. Từ tóc đến bàn tay ôm bát, bàn chân bước đi, lá y trên người của Thế 
Tôn theo trong kinh mô tả vừa vặn và được đắp trên người một cách đẹp không 
thê đẹp hơn. VỊ Chánh Đăng Giác sử dụng y bát hoặc vật dụng một cách không 
thể đẹp hơn, không thể tốt hơn. Không phải Ngài làm dáng nhưng vì Ngài là bậc 
đại trí nên cách Ngài cầm ly nước, cầm bình bát là cách cầm đẹp nhất, thông 
minh nhất không thê tuyệt vời hơn. Khi Phussadeva nhìn thấy Đức Thế Tôn, ngài 
suy nghĩ: May mà đây là hình ảnh do một con người còn tham sân sĩ dùng thần 
thông tạo nên chớ không phải là hình ảnh thật mà mình nhìn còn bàng hoàng như 
vậy huống hồ một người không còn tham sân sĩ thì sao nữa. Khi nghĩ như vậy thì 
đức tin của ngài Phussadeva từ tim dâng lên tới óc luôn, lên tột đỉnh. Nhưng có 
một điều các vị pháp sư và dịch giả bỏ sót chỗ này, cứ kê đến chỗ mẫy người 
hoan hỉ đắc đạo thì các vị chỉ kế đơn giản: “hoan hí quá là đắc”. Mình thây chỗ 
đó mơ hồ không biết mọi sự diễn tiến ra làm sao. Trong này người ta kể rõ lắm, 
đắc là đắc như thế này, ngài Phussadeva khi nhìn hình ảnh đẹp như vậy ngài hoan 
hỉ và nghĩ đến một chuyện: Một con người tu tập Ba-la-mật mây chục ngàn a- 
tăng-kỳ cuối cùng trở thành một vị Chánh Đăng Chánh Giác có 32 hảo tướng 80 


443 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


tướng phụ được nhân thiên ba cõi chiêm ngưỡng, trời người đảnh lễ bái sư, một 
con người đáng kính đáng mến như vậy mà rồi cũng đi vào bóng đêm của lịch sử. 
Một nhân cách vĩ đại như vậy cũng đi vào vô thường thì sá gì là ta, sá gì là thiên 
hạ quanh ta, sá gì là cây cỏ đất đá trong trời đất này, cái gì lại không bị vô thường 
khi một nhân cách vĩ đại kết tinh từ mây chục a-tăng-kỳ Ba-la-mật như vậy cuối 
cùng cũng kết thúc, sá gì là núi non sông rạch ao hồ, chim muông cầm thú, nam 
phụ lão ấu trong thế giới loài người này. Tắt cả đều là vô thường hết. Tinh hoa 
của vũ trụ còn phải ra đi thi sá gì những thứ còn lại. Nghĩ như vậy đó mới chứng 
quả A-la-hán, chớ còn mà nói niệm Phật rồi hoan hỉ mà đắc, hổng dám đắc đâu, 
đắc gì mà lạ vậy, từ niệm Phật mà làm sao có Tứ Niệm Xứ được, không thể nào! 
Phải đi đúng mức như vậy chứ không thê nào hoan hỉ là đắc. Họ cứ kể đến đó là 
đắc, bà con mình được cái vừa dốt vừa dễ dãi, cứ nghe vậy là căm đầu ““sadhu” 
thôi. Vì vậy phải nhớ niệm Phật có cái lợi như vậy, nệm Phật không phải là réo 
cái tên mà niệm Phật là đề thấy từng ý nghĩa của hồng danh. 


L. Bhagava.Có ít nhất hai nghĩa: I. Người hữu phúccó đủ công đức đề sở hữu tất 
cả những gì tôt đẹp nhât trên đời. Những gì thuộc vê danh, lợi (vật chât) là có đủ. 
2. Người phá nát (bhagøa) tât cả những thứ ác xâu, bât thiện. 


II Araham.Có ít nhất hai nghĩa: l/ Xứng đáng với tất cả sự cúng bái của nhân 
thiên và lìa bỏ được sự bất thiện. 2/ “Ari”: 'kẻ thù”, “Ha': “giết chết, như vậy 
“Araham' là người giết chết kẻ thù phiền não, sanh tử. Người này không còn 
dung túng cho phiền não trong lòng mình nữa. Còn tất cả phảm phu đều là người 
dung túng kẻ thù, nuôi dưỡng kẻ thù để chờ ngày bị hại phiền não, đều là kẻ nuôi 
ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà. Mình cứ tìm cách thích cái này, ghét cái kia; học 
đạo biết là phiền não không tốt, thích này thích kia ghét này ghét kia là không tốt, 
biết thì biết vậy thôi chớ khi ra khỏi đạo tràng rồi thì cái nào thích thì tiếp tục 
thích, cái nào ghét sợ thì tiếp tục ghét sợ, thay vì nhìn ngắm mọi thứ nó là nó 
không can dự cảm xúc trong đó. Nhưng nói cho vui vậy thôi chứ vẫn con đường 
xưa em đi, mình là người dung túng kẻ thù. Vị A-la-hán là người đã giết chết kẻ 
thù. Kẻ thủ ở đây là phiền não, năm uân. Ngài chỉ làm việc với năm uấn lần cuối 
cùng này thôi. Năm uấn được coi là kẻ thù vì sự tồn tại của năm uân làm cho 
mình mệt, đù cho đó là sự tồn tại của năm uân làm nên vị Chánh Đẳng Chánh 
Giác. Ngày nào vị Chánh Đăng Chánh Giác còn sông thì ngày đó Ngài còn bị 
mệt mỏi, phải ăn uống đi đứng tắm rửa, sinh hoạt. Một khi mình thây sự có mặt ở 
đời này không có gì vui thì một ngày có mặt là một ngày thêm phiền phức. Đây 
là điểm rất sâu, phải về trùm mền vắt chân lên trán suy nghĩ đến chừng nảo thấy 
được thì thôi. Ngày nào mình còn chưa thật sự sợ sự có mặt của nắm uấn thì ngày 


444 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


đó đừng hòng nói đến niễt-bàn, đừng hòng nói chuyện tu thiền Quán. Bởi vì mình 
không thấy được bản chất thật sự của nó là chớp nhoáng mình không thấy chán. 
Tất cả những gì mình đam mê nhất, tất cả những gì mình ghét sợ nhất, nó chỉ tồn 
tại trong từng sát na, cái trước mất, cái sau xuất hiện, cứ như vậy, điều này chỉ 
hành giả Tứ Niệm Xứ mới thấy được. Trong kinh nói có 4 hạng ngựa, mình bây 
ø1ờ là hạng ngựa nào? 


Hạng ngựa thứ nhất thấy dáng roi là chạy; loại ngựa thứ hai là quất một roi mới 
chạy; loại ngựa thứ ba đánh hơi khá khá mới chạy; loại ngựa thứ tư thì giết chết 
cũng không chạy. Bốn loại ngựa này tượng trưng cho bốn hạng người trên đời. 
Có những người chỉ cần nghe và suy nghĩ thấy đời kỳ quá là đã buông hết đi tu; 
hạng thứ hai phải đợi người thân người quen gặp chuyện rồi sốc, mới đi tu; hạng 
thứ ba thì bản thân đương sự gặp chuyện kinh thiên động địa trời long đất lở mới 
đi tu, ví dụ bị người thân bị tai nạn chết, hoặc bị phụ tình phụ tiền, hoặc công ty 
phá sản nợ ngập đầu....mới đi tu; hạng thứ tư thì cỡ nào đi nữa cũng không đi vào 
chánh pháp được hết. Nói gì thì nói không biết mình là loại ngựa nảo trong bốn 
loại ngựa này. A-la-hán là vị đã giết kết kẻ thù hại mình, còn mình là kẻ dung 
túng kẻ thù. 


II Sammãsambuddho (Chánh Đăng Chánh Giác):là vị tự mình có khả năng giác 
ngộ. “Sama': “hoàn toàn", “hoàn hảo”. “Sambuddho là “tự ngộ, tự chứng không 
cần thầy dạy'. VỊ Độc Giác, bên Hán Tạng gọi là Bích Chị Phật, cũng tự ngộ 
nhưng còn có chỗ không biết chỉ am tường con đường giải thoát. Phật Toàn giác, 
Chánh Đăng Giác thì cái gì cũng biết (xem lại Kinh Simsapa). Trong Simsapa có 
kế cho mình nghe một giai thoại nhỏ xíu nhưng nếu hôm nay có người tới hỏi tôi 
chọn ra hai chục bài kinh dài ngắn đề khắc lên đá cho bà con tu học, cho đại 
chúng đốt như con bò thì trong đó có bài kinh này. Sẵn đây tôi nói luôn, biết đâu 
tôi làm không được mà đời sau làm được. Tôi qua Miễn Điện, Thái Lan tận mắt 
nhìn thấy những bộ Tam Tạng khắc bằng đá thấy cũng hay hay nhưng trong bụng 
tôi chưa vừa lòng. Nếu tôi là một người có khả năng tài chính, tôi sẽ không khắc 
lên đá, nó sẽ bị mòn bị bê, tôi sẽ cho khắc Tam tạng Pali lên những tắm titanium 
dày. Titanrum là kim loại cứng hơn thép, nhẹ hơn nhôm, không bị mòn (antI 
corrosion). Bộ Tam tạng của Thái Lan bằng đá nhìn đã thiệt nhưng bằng titanium 
thì nhẹ và bền theo năm tháng. Tôi đã đọc bài báo, người ta nói răng một trăm 
ngàn năm nữa thì nền văn minh này chỉ còn lại những cái gì băng vàng, platin 
hoặc titanium, ngoài ra tất cả đều hư hết. Bài báo đó trong mắt những người khác 
thì thường nhưng với tôi rất giá trị, bài báo làm cho tôi thấm thía một điều, thì ra 
mọi thứ rồi sẽ mắt, thì ra một trăm năm nữa bảy tỉ người hiện giờ đang có mặt 


A445 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


trên hành tinh này sẽ không còn một mồng, sẽ bị thay thế hoàn toàn. Hiểu vậy 
mới xanh mặt. Nghĩa là bây giờ mình đi máy bay nhìn thấy phố xá đầy người, 
một trăm năm nữa toàn bộ sẽ thay thế băng người mới. Hôm nay mình nghĩ cái 
này xài bền, cái này xài chắc, mai mốt chết bỏ lại hết. Vì vậy hãy để lại cái gì có 
lợi ích cho mình, cho người khác đời này đời sau. Nếu đơn giản là món đồ mình 
thích thuần túy vật chất thì không đáng đề mình đầu tư như vậy. Trong kinh 
Simsapa Đức Phật hốt nắm lá nhỏ trên tay và nói: Này các tỷ kheo điều mà Như 
Lai hiểu biết nhiều như khu rừng mà điều Như Lai nói ra ít như số lá trong năm 
tay này.“Sama Sambuddho” là như vậy đó. Sambuddho là tự ngộ, Sama là hoàn 
hảo. Cái biết của Ngài là hoàn hảo, không bỏ sót cái gì hết. Vị Độc Giác rất am 
tường con đường đi đến giải thoát nhưng ngoài chuyện làm sao đề tu hành giải 
thoát ra thì có cái Ngài không biết, riêng vị Chánh Đẳng Giác thì cái gì cũng biết, 
đã tự ngộ và tự ngộ một cách hoàn hảo. Đọc thêm một kinh nữa là kinh Vương 
Tử Bodhi trong Trung Bộ. Hoàng tử Bodhi hỏi Ngài: Bạch Thế Tôn, con nghe 
nói Thế Tôn là bậc Toản giác, cái gì cũng biết, vậy khi trả lời câu hỏi cho người 
khác ngài có suy nghĩ không? 

Đức Phật trả lời: Hoàng tử có biết rõ tên gọi từng bộ phận trong chiếc xe ngựa 
hay không? 

Hoàng tử thưa biết. Đức Phật hỏi: Vậy khi có người hỏi ngươi những tên gọi đó 
ngươi có phải suy nghĩ không? 


Hoàng tử thưa không. Đức Phật nói: Ta cũng vậy, khi có ai hỏi thì ta không có 
phải đắn đo phân vân suy nghĩ khó khăn. Sama Sambuddho là tự ngộ hoàn hảo 
không khiếm khuyết, cái gì Ngài cũng biết. 


IV. ViJJacaranasammpamno (Minh Hạnh Túc) 


“Vijjã' (“Bát minh'): là lục thông + 7 pháp hiền trí (saddhamma): Tín, tấn, niệm, 
tàm, úy, đa văn, trí tuệ. “Túc': “đây đủ”. Trong kinh khi nói vê Lục thôngthì nhiêu 
tài liệu nói khác nhau. Chăng hạn như tài liệu này. 


Lục thônggồm: 


1.Biễn hóa thông (iddhividha): bay lên cao, độn thổ, lặn nước, xuyên tường, biến 
hóa thành cái này cái kia. 

2.Thiên nhĩ thông (dibbasota): nghe được âm thanh nhỏ, xa, tai thường không 
nghe được, nghe được tiêng nói chư thiên. 


446 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


3.Tha tâm thông (cetopariyanana): hiểu được người khác đang nghĩ gì. 


4. Túc mạng thông (pubbenivasanana): nhớ được đời xưa kiếp trước, nhớ quả quá 
khứ. 


5. Thiên nhãn thông (dibbacakkhu) gồm hai trường hợp: thấy được những thứ 
mát thường không thây và thây được nhân thiện ác nào đã khiên chúng sinh được 
vui bị khô. 


6. Lậu tận thông (asavakkhayanana): trí chấm dứt tất cả phiền não. 


Quí vị xem chương 7, Thanh Tịnh Đạo, phần Định, trong đó có giảng về ý nghĩa 
của Minh Hạnh Túc. 


“Minh” ở đây là Bát Minh tức là Lục Thông cộng thêm hai thứ nữa là tức là Lục 
Thông cộng thêm hai thứ nữa là Y hóa thông (Manomayiddhi)và và Tuệ quán 
thông (Vipassananana). 


(7.) Ý hóa thông là một người có thê hóa hiện thành ra nhiều người, cái này 
không kể chung với là một người có thê hóa hiện thành ra nhiều người, cái này 
không kể chung với biến hóa thông vì người có khả năng biến hóa tùm lum chưa 
chắc có khả năng làm được điều này. Biến hóa thông là hóa hiện ra bò, trâu, dê, 
nhà cửa... thì dễ còn hóa hiện bản thân mình ra cả trăm người mà mỗi người sinh 
hoạt khác nhau thì hơi mệt. Đọc trong Thanh Tịnh Đạo mới thấy hóa hiện thần 
thông phải là người nhanh và lanh cũng giống như học toán trong lớp thì học 
giông nhau nhưng để có được cái nhanh của anh chàng đề-lô pháo binh, người 
chấm tọa độ đề rót pháo lúc hai bên đang đánh nhau, lúc khẩn như vậy mà còn 
làm toán được thì không dễ, hoặc khả năng làm toán của phi công phải nhanh, 
chớ không phải như mình ngôi trong lớp giải toán không ra thì cắn bút suy nghĩ 
cho ra. Một người không biết gì thì nghe dễ hiểu, còn biết chút chút thì thấy cái 
này khó làm, khó ở chỗ là là hóa hiện ra bò, trâu, dê, nhà cửa... thì dễ còn hóa 
hiện bản thân mình ra cả trăm người mà mỗi người sinh hoạt khác nhau thì hơi 
mệt. Đọc trong Thanh Tịnh Đạo mới thấy hóa hiện thần thông phải là người 
nhanh và lanh cũng giống như học toán trong lớp thì học giống nhau nhưng đề có 
được cái nhanh của anh chàng đề-lô pháo binh, người chấm tọa độ đề rót pháo 
lúc hai bên đang đánh nhau, lúc khẩn như vậy mà còn làm toán được thì không 
dễ, hoặc khả năng làm toán của phi công phải nhanh, chớ không phải như mình 
ngồi trong lớp giải toán không ra thì cắn bút suy nghĩ cho ra. Một người không 
biết gì thì nghe dễ hiểu, còn biết chút chút thì thấy cái này khó làm, khó ở chỗ là 


A47 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


biến hóa thông có thể biến hiện tùm lum còn có thê biến hiện tùm lum còn ý hóa 
thông là có thê biên ra chính mình ở nhiêu tư thê khác nhau: người thì đang 
thuyết pháp, người đang năm đọc sách, người đang đi bát, người đang giặt y... 


(S.) Tuệ quán thông là trí quán sát danh sắc, năm uân trên khía cạnh Tam tướng. 
Tại sao được kê ở đây? 


Vì một người phàm phải sông trong Niệm xứ đề chứng thánh. Chứng thánh rồi 
vẫn phải sông trong Niệm xứ vì không còn cảnh giới nào đáng ‹ để tâm dong ruôi 
nữa. Phàm phu thì phải có gì để đam mê, phàm phu mà đắc thiền thì ăn rồi cứ 
căm đầu nhập thiền cho đã, đàn bà thì trang điểm, shopping, đàn ông thì đi nhậu 
nhẹt, đua xe, săn bắn, câu cá, đi đánh øolf, hoặc chun vô thư viện làm con mọt 
sách, vô phòng thí nghiệm đề nghiên cứu này kia. Riêng đối với bậc thánh thì tất 
cả những hoạt động của chúng sinh đều là chuyện vớ vân, không có cảnh giới 
nảo để các ngài chìm sâu vào đó, chỉ còn có an trú trong niệm xứ nghĩa là đang 
như thế nào biết rõ như thế đó, đó là tuệ quán thông. 


Tám “Thông trên được gọi là Bát minh trong trường hợp này. 


Hạnh: gồm 15 hạnh: Giới, thu thúc 6 căn, tri độ, tỉnh thức; bảy thiện pháp (tín, 
tấn, niệm, tuệ, tàm, uý, đa văn) và bốn thiền Vô sắc. 


1. Giới: cư sĩ giới, xuất gia giới. 

2. Thu thúc 6 căn: không đê cho tâm mình bị bất mãn hoặc đam mê trong những 
øì mình thây, nghe, ngửi, nêm, đụng. 

3. Iri độ (bhoJanne mattannufä): ăn uống tiết độ chừng mực, không tìm cái thích 
đê ăn, và cũng không ăn quá no vì thèm hay đói. 

4. Tỉnh thức (Jagariya) chỉ nghỉ ngơi vì cơ thể không thẻ tiếp tục hoạt động nặng 
nhọc nữa, không ngủ do lười biêng hoặc thích an dưỡng. Chỉ nghỉ ngơi khi cơ thê 
không tiếp tục gượng gồng đi đứng làm việc bình thường nữa. Phàm phu mình 
ngủ là vì mình muốn ngủ, hoặc làm biếng hoặc muốn an dưỡng. 


Ba hạng hành giả Tứ Niệm Xứ: 
- Bậc hạ: chánh niệm theo giờ giấc đã định ngoàải lúc đó ra làm gì cũng được. Tu 


theo giờ, ngoài giờ khỏi tu. 


448 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 

- Bậc trung: ngoài lúc tu thiên theo thời khóa chỉ làm điều thiện như xem kinh, 
nghe pháp, và không cân theo dõi chánh niệm. 

- Bậc thượng: 1004 chánh niệm trừ lúc ngủ. Từ trên giường ngủ mà giựt mình 
thức dậy là chánh niệm liên, biết rõ đang đi đang đứng, biệt rõ đang tham. sân, si. 
Thân, thọ, tâm, pháp chọn một cái đê theo dõi, từ đó triên miên cho đên tôi chìm 
vào giâc ngủ thì thôi. Đó là tỉnh giác. 

5. Tín: niềm tin vào cái thiện, tin nghiệp báo, tin vào các pháp ở đời bằng trí tuệ. 
6. Tinh tấn: sự có gắng nhắm đến lý tưởng giải thoát. 

7. Niệm: làm gì biết đó, sống trong Niệm xứ 

6S. Tuệ: tuệ trong Tam Tướng và tuệ trong Nhân quả. 

9. Tàm: biết thẹn trong điều xấu 

10. Úy: biết sợ trong điều xấu 

11. Đa văn: nghe nhiều học rộng 

Bồn thiền vô sắc: 

12. Hư Không Vô Biên, 

13. Thức Vô Biên, 

14. Vô Sở Hữu Xứ, 

15. Phi Tưởng Phi Phi Tưởng xứ. 


Khi phần lớn chúng sanh chìm đắm trong năm dục thì có một số người nhàm 
chán các dục, tu thiền Sắc gIỚI để trở thành Phạm thiên, chỉ sông băng thiền lạc, 
có nhiều hảo quang. Trong sô nảy lại có kẻ tiếp tục muốn lên cao hơn vì chán 
hét hình tướng vật chất, kế cả hào quang nên sau khi đắc Ngũ thiền Sắc giới thì 
hướng tâm đến cái gì nằm ngoài vật chất. (Tôi chưa từng thấy và chưa từng nghe 
ở VN mình vị nào mà giảng về thiền Vô sắc mà kỹ như vậy. Cứ nói chung chung. 
Một thời gian rất dài hồi nhỏ tôi khổ lắm, tôi hỏi tại sao trên đời lại có kẻ đi tu 
thiền Vô sắc mà thiền Vô sắc là cái gì). 


Cải gì năm ngoài vật chât? 


449 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Đầu tiên phải nghĩ đến hư không. Đừng nhằm lẫn “hư không" ở đây với “đề mục 
hư không trong thiền Sắc giới. Trong thiền Sắc giới có đề mục hư không. Đề 
mục hư không trong thiền sắc giới là khe hở, lỗ trống của cái gì đó không phải 
“không gian bao la°. Nghĩa là vị đó nhàm chán vật chất, vị đó nghĩ rằng bây giờ 
phải làm sao để lìa bỏ được nó. Với một người có phước báu nhiều đời, cộng với 
trình độ Ngũ thiền, đầu tiên họ tự động nghĩ chỉ không gian bao lamới không 
phải vật chất. Với trình độ định tâm của người chứng Ngũ thiền Sắc giới, vị đó 
chỉ cần quán niệm một câu: Ananto Äkãso: hư không là vô biên. Nếu đủ phước 
duyên thì chứng thiền Hư Không Vô Biên là tầng thiền Vô sắc đầu tiên. Sau đó 
nêu đủ duyên vị này sẽ chứng thiền Thức Vô Biên Xứ với tâm niệm rằng hư 
không tuy vô biên nhưng vẫn còn bị tâm biết nên vị này lại chú tâm vào đề mục 
vi tế hơn là: Thức Vô biên. (Xem thêm trong quyên Triết Học A-tỳ-đàm cuốn I, 
trong đó có giải thích kỹ). Sau khi đạt tới tầng thiền thứ hai là Thức Vô Biên, vị 
đó tiếp tục suy niệm tiếp. Vị đó thấy rằng cả hư không và cái tâm biết hư không 
đó cũng đều có thể là đối tượng nhận biết của tâm khác, nên lòng muốn phủ nhận 
cả hai, đây chính là tầng Vô Sở Hữu Xứ (*Ãkiñcañña': không thứ nào hay ho cả). 
Cả hai thứ đó đều không đáng kê, cách nghĩ này được lặp lại nhiều lần và trở 
thành đề mục Vô Sở Hữu Xứ. Nhàm chán cả tầng Vô Sở Hữu Xứ này đương sự 
xét thấy tâm mình còn quá thô thiển. Cứ quan sát tâm thiền Vô Sở Hữu Xứ với 
cái nhìn như vậy lâu ngày trở thành một thứ đề mục gọi là Phi Tưởng Phi Phi 
Tưởng Xứ. Cái tâm lúc này nói có cũng không phải mà nói không cũng không 
phải nên gọi là Phi Tưởng Phi Phi Tưởng xứ. 


15 hạnh là 15 thứ vừa kê trên. Bồ tát khi thành Phật là đã đắc Phi Tưởng Phi Phi 
Tưởng. 


Học cho biết vậy thôi chớ bây giờ mình chưa đắc thiền Sắc giới thì mình có 
hướng đên Vô sắc cũng không được. Trên đời này, mọi người phải đi theo đúng 
trình tự thứ lớp đó, nhưng chỉ có một hạng người làm được chuyện làm đó thôi. 
Đó là a1? 

Chỉ có kẻ ngoại tình mới có khả năng “đi ngang về tắt” chớ còn ngoài ra trên đời 
này phải đi theo thứ lớp hết. 

V. Sugato (Thiện Thệ) gồm hai nghĩa: ĐI trên gồm hai nghĩa: ĐI trên con đường 
tốt đẹp và là và là bậc khéo thuyết giảng. Xưa nay ta chỉ biết Thiện Thệ là vị đi 


trên con đường Bát Chánh Đạo và hướng đến cứu cánh niết-bàn. Riêng trong đây 
giải thích thêm là . Xưa nay ta chỉ biết Thiện Thệ là vị đi trên con đường Bát 


450 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Chánh Đạo và hướng đến cứu cánh niết-bàn. Riêng trong đây giải thích thêm là 
bậc khéo thuyết giảng. Thệ là đi luôn không quay lui trở lại. Không Tử có lần 
đứng nhìn dòng sông đêm mà nói: “Thệ như tư phù bắt xả trú dạ”, dòng nước 
chảy hoài chảy mãi không thôi suốt cả ngày đêm, dòng nước chảy luôn không có 
quay lui. Người xưa cũng ghê gớm lắm, nghĩ ra chữ “thệ” này đề dịch chữ Thiện 
thệ. Nhưng chỉ mới một nghĩa thôi, còn một nghĩa nữa là “khéo thuyết giảng”. 


Khéo thuyết giảng là biết vô số cách nói thích hợp với vô số căn tánh người nghe. 
Một vân đề Ngài có vô sô cách thuyêt giảng. Tại sao phải như vậy? 


Vì có bao nhiêu người tầm đạo thì có bấy nhiêu căn duyên khác nhau nên Ngài 
không thể nào “bồn cũ soạn lại” theo kiểu phàm phu hay đệ tử của Ngài được. 
Bao nhiêu người đến thì có bấy nhiêu căn cơ, có bấy nhiêu căn cơ thì Ngài có bấy 
nhiêu cách nói cho thích hợp với người ta. Trong Tăng Chi Bộ kinh nói rõ thế 
này: Này các tỷ kheo, có những trường hợp không nên nói về bồ thí mà lại đem 
bố thí ra nói, ta gọi là vụng thuyết. Có những trường hợp không nên nói về giới 
mà đem giới ra nói chỗ đó, ta gọi là vụng thuyết. Có trường hợp không nên nói về 
đa văn, về tàm úy, về niệm về định mà đem ra nói, ta gọi là vụng thuyết. Tiếng 
VN gọi là “nhầm chỗ”. 


VI. Lokavidũ (Thế Gian Giải): “Giải” ở đây có nghĩa là “thông suốt, thấu đáo”. 
“Thê gian" ở đây có hai nghĩa: Người và Cõi, Tục đê và Chân đê, Danh và Sắc. 


Thê nào là Người và Cõi? 


Bây giờ tôi lây gỗ, xi măng, tôn, ghép lại thành một chỗ ở nên xi măng, mỗi một 
cạnh của nó là ba mét các vị gọi là gì? 


Nhà! Vậy nếu cũng với gỗ, với tôn, với xi măng, tôi làm y hệt vậy và gọi là 
chuông heo được không? 


Con nào ở trong cái đó thì cái đó được mang tên. Mình gọi Cối Trời, Cõi Người, 
Cõi Địa ngục thì cũng giống như vậy, nếu tôi dọn dẹp sạch sẽ cái chỗ đó tôi vô đó 
ngôi thiên, thì quí vị gọi là Cốc thiền, hoặc Thiên thất, nếu thả lợn vào thì gọi là 
chuồng heo. Cõi là không gian mà chúng sanh sông, tên gọi của không gian này 
tùy thuộc vào ai ở trong đó. Trong kinh nói rõ, chỗ nào đi đứng năm ngôi bằng 
tâm bất thiện thì chỗ đó là chuồng, là cũi của bàng sanh súc vật. Chỗ nào mình 
sông bằng tâm thiện: bồ thí trì giới thì chỗ đó là chỗ của Dục Thiên. Chỗ nào 
mình sống bằng vô lượng tâm từ, bi, hỷ xả, thì chỗ đó là Phạm cung - chỗ của 


451 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Phạm thiên đang ở. Chỗ nào mình sống băng trí tuệ, thiền quán: đây là danh, đây 
là sắc, đây là khô, vô thường vô ngã... đó là Thánh xứ - trụ xứ của thánh nhân. 


Mới ngày hôm qua, tôi có nói với một cô Phật tử, cổ nói lúc này cô lu bu chuyện 
nhà cửa mệt quá, mua nhà mới sửa nhà cũ. Thiệt lòng lúc đó tôi cũng có lòng từ 
bi, tôi nói cân thận nghen không khéo mình không là chủ nhà mà chỉ là con chuột 
giữ hang. Tôi kế cho cô nghe là hồi xưa ở VN tôi ở trong rừng Bình Sơn, sau này 
tôi về Florida, cũng ở gần rừng. Mấy con sóc tha trái thông, tha đồ ăn về giấu, có 
thể chúng để dành cho mùa nào không có thức ăn để ă ăn. Nên tôi nói cô cân thận 
chứ làm sao mình sống không như con người mà giống con sóc con chuột thì 
thảm lắm. Sống làm sao cái nhà mình là chỗ ở của con người, là thiền thắt, là cốc 
thiền, chớ đừng là cái chuồng heo. Quí vị sẽ phàn nàn sao nhà của quí vị mà tôi 
gọi là chuồng heo nhưng thật ra cõi này cõi kia căn cứ vào người ở đó là người 
như thế nào. Ví dụ như cái chùa không tu học gì hết, chỉ để tượng Phật không 
thôi thì gọi là chỗ buôn thần bán thánh, cửa hàng tôn giáo, chứ đúng là cái chùa, 
đạo tràng hay pháp hội phải là chỗ tăng ni và cư sĩ có tu học. Mấy cái chùa Tàu, 
chùa TQ, mình gặp mấy ông thầy trong đó chạy đi kiếm nhang, kiếm tượng, 
khách hàng đứng chờ... đây là cái tiệm tôn giáo. 


Thế Gian Giảiở đây nghĩa là Ngài biết rõ cõi nào dành cho chúng sanh loại nảo. 
Cõi tùy thuộc vào chúng sanh và chúng sanh tùy thuộc vào cõi. 


Theo một hướng khác, Ngài thấy thế giới này chỉ gồm có danh và sắc. Có chỗ 
vừa có danh vừa có sắc (Cõi Dục hoặc một sô cõi Phạm Thiên ngũ. uân). Có 
những chỗ chỉ có danh mà không sắc (cõi Vô Sắc), có chỗ chỉ có sắc mà không 
có danh (cõi Vô Tưởng). Có lúc Ngài nhìn thế gian theo năm uẫn, có cõi đủ năm 
uân, có cõi không đủ. Có chỗ 12 xứ, có cõi đủ có cõi không đủ; 18 giới có cõi đủ 
có cõi không đủ. Tùy lúc mà cái nhìn của Đức Thế Tôn như thế nào. Chính vì 
Ngài có khả năng nhìn ngắm thế gian từ nhiều góc độ khác nhau nên chúng sanh 
đến học đạo cỡ nào Ngài cũng nói cho họ nghe được. 


Hôm nay chúng ta biết, một anh chàng học về Vật lý nói về thế giới này không 
giống anh chàng học Hóa học. Anh chàng học về Triết học không giông người 
học ngành Khoa học. Ông Steve Jobs nói toàn bộ thế giới này gôm những chấm 
(dot). Cái màn hình tỉ vị cũng chỉ là những cái hạt, người ta nói thế giới này gồm 
sóng và hạt là vậy đó. Bức tranh hay tắm ảnh thấy đẹp nhưng phóng ra một tỷ lần 
thì không còn cái hình nữa mà chỉ là những cái hạt. 


452 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Đức Thế Tôn có khả năng thấy hết, Ngài nhìn rõ thế giới này, phân tích cỡ nào 
cũng được; nói thế giới này chỉ gồm . có ba thọ cũng được; nói thế giới này là chỗ 
tiêu thụ thực phẩm cũng được; là chỗ gặp gỡ của những cảm xúc buôn vui cũng 
được; là bịnh viện không lồ, là một nghĩa trang mênh mông, là một màn ảnh tivi 
đều đúng hết. 


Thời gian có hai loại: 


Biological time:(thời gian sinh học). Thời gian tính theo kiếp người, ví dụ hai tuôi 
dứt sữa, ba tuôi biết đi, bốn tuổi biết nói rành... Lá phổi lá gan của người 15 tuổi 
không giống của người 40, không giống của người 60. Đó gọi là thời gian sinh 
học 


Ecological time(thời gian địa quyền): Thương hải hóa v1 tang điền, biển xanh hóa 
thành ruộng dâu. Chỗ đó ngày xưa là biển cả giờ là núi, ngày xưa là ngọn đôi, giờ 
mất tiêu rôi. Ngoài Đà Nẵng có núi Ngũ Hành Sơn, những tảng đá trên đó đây VỎ 
ốc sò bám. Nhiều triệu năm về trước Ngũ Hành Sơn năm dưới biển, sau trồi lên 
thành núi. Thời gian để những sự kiện sự cố này xảy ra gọi là thời gian địa quyên. 
Thế ) giới này cứ sanh ra là chết lẹ lắm, mình thấy tuổi thọ của những con ruôi con 
muỗi không bao lâu thì trong cái nhìn của những vị Trời, tuổi thọ của mình cũng 
ngắn như vậy. 


Thể gian giải là Thế Tôn nhìn thấy thế giới này từ nhiều góc cạnh, phương diện 
khác nhau. Nhìn về khía cạnh thế gian hay khía cạnh giải thoát, Ngài thấy ) hết; 
người như vậy gọi là Thế Gian giải. Thế giới này nói theo khía cạnh tục đề (đây 
là cõi Trời, đây là cõi Người) hay chân đề (đây là thế giới của danh pháp, của sắc 
pháp) Ngài đều thấy hết. 


VII. Anuttaro (Vô Thượng SÌ). 


Có chuyện phải đề ý, có chỗ chữ “Anuttaro° được kế riêng là một hồng danh là 
Vô Thượng Sĩ. Vô Thượng Sĩ nghĩa là không ai hơn được Thế Tôn về công đức, 
hạnh lành, trí tuệ... Nhưng cũng có chỗ chỉ xem chữ “Anuttaro” này là tính từ của 
hồng danh Điều Ngự Trượng Phu (Sãrathi). 


'Sãrathi': 'người đánh xe”, thường là điều khiển ngựa, bò hoặc chó. Có những 
vùng lạnh quá không còn bò ngựa phải dùng chó để kéo xe. Những con chó này 
mạnh lắm, một chiếc xe khoảng 6 con. Kéo trên tuyết thì ok chớ thả trên đường 
lộ thì mấy con này lăn ra chết sạch. Tuyết thì trơn và lạnh nên mấy con chó 


453 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


không có mệt, nếu trên đường lộ thì trời vừa nóng vừa không trơn thì không 
được. Thê Tôn được gọi là “Purisasarathi' là “kẻ điêu khiên con người'. 


“Damma': huấn luyện thuần thục, chuyên nghiệp (well trained). 'Damma sãrathi' 
(Damma là tĩnh từ của sarathi) là “người đánh xe thuần thục” không phải đề điều 
khiển thú kéo mà là nhân thiên. “Tâm viên ý mã” là tâm phàm giống như con 
vượn, ngựa nên cứ lăng xăng. Tu là làm sao để đừng lăng xăng nữa. Người giúp 
cho mình tu là Đức Phật; mình học trực tiếp hoặc nương theo lời dạy của Ngài đề 
g1ữ tâm của mình, nên Ngài được gọi là Purisadammasarathi (Kẻ điều khiển con 
người). Ngài Xá Lợi Phất hay Mục Kiền Liên cũng được gọi là Purisasarathi 
nhưng phải bỏ bớt chữ Damma vì ngài cũng giỏi nhưng không bằng Đức Phật, vì 
Damma là lão luyện, chuyên nghiệp. 


Tóm lại, Anuttarocó trường hợp là Vô Thượng Sĩ và có trường hợp chữ Vô 
Thượng này không năm một mình mà ghép chung với hồng danh dưới thì không 
dịch là Vô Thượng Sĩ nữa. Nếu ghép chung thì dịch là Vô Thượng Điều Ngự 
(Anuttaro purisadammasãrathi). Đây là cách niệm mà tôi rất thích. Tôi thích niệm 
Nam Mô Vô Thượng Điều Ngự Bồn Sư hơn là Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu 
Ni Phật. Đức Phật có nhiều hông danh, có người thích chữ Thế Tôn, có người 
thích nghe chữ Thiện Thệ, có người thích nghe chữ Điều Ngự Trượng Phu, có 
người thích nghe chữ Đức Phật.#NhậtKýChépBằngKinh; #SưGiácNguyên; 
#NhiTường: #TươngƯng2 


454 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Bài giảng ngày 21-10-2014 DHAJAGGAM: NGỌN CỜ (t 
VIHII. Purisadammasärathi 
'Purisadammasärathi : “Điều Ngự Trượng Phu'. 


Saraihi': người đánh xe”, họ chỉ điều khiển con bò, con ngựa con chó. Đức Phật 
điều khiển huấn luyện con người, chư thiên và nhân loại chớ không phải như 
người đánh xe bình thường chỉ điều khiển những con thú. Có những người, nhìn 
họ Ngài biết họ phải được nghe điều ngọt ngào này thì họ mới khá được chớ nói 
mạnh nói cứng quá thì họ chịu không được. Có người thì Ngài biết nêu không nói 
cứng không giúp được họ. Có người thì Ngài biết phải cho họ đi xuất gia, hôm 
nay họ không được gì nhưng ngày mai ngày mốt họ sẽ được. Có người Ngài biết 
phải nói nhiêu về pháp tu đặc biệt nào đó, có người Ngài nói về bồ thí, có người 
Ngài nói về gIỚI, VỀ thiền định, về trí tuệ. Có người Ngài chỉ nhắc nhở đời sông 
cư sĩ, có người Ngài đề cao đời sống Phạm hạnh, xuất gia. Khả năng đó được gọi 
là Điều Ngự Trượng Phu. Có trường hợp chữ Vô Thượng Sĩ kể chung với hồng 
danh Điều Ngự Trượng Phu, có lúc tách riêng ra. Có chỗ chữ “Vô Thượng” là 
danh từ, có lúc là tính từ. 


IX. Satthãdevamanussänam (7?Zên Nhân Sw). 


Một khi Ngài là người có khả năng hướng dẫn dạy dỗ muôn loài theo đúng 
khuynh hướng căn cơ của họ như vậy thì đương nhiên Ngài là bậc thầy của ba 
cõi, là Đẳng Cha lành của tất cả chúng sanh. Trong trường hợp đó Ngài được gọi 
là Thiên Nhân Sự, là thầy của Trời và Người. Cái này mới nghe qua thây dễ 
nhưng thật ra khó không phải dễ đâu. Bởi vì, trong kinh nói chư thiên sông lâu 
lắm. Chư thiên cöi Đao Lợi trở lên sông rất là lâu, thân tướng của họ cũng cao 
lớn gấp nhiêu lần nhân loại. Đời sông của họ nếu nói về phúc lạc, về sự hưởng 
thụ thì gấp triệu lần đời sống nhân loại. Chỉ cần nghĩ chuyện đơn giản thôi là họ 
có thể đi mây về gió và cơ thể của họ hoàn toàn không bị lệ thuộc vào điều kiện 
vật lý, chăng hạn như sức hút của trái đất. Họ không bị ràng buộc bởi bất cứ giới 
hạn nào như loài người. Còn loài người thì chiều cao, trọng lượng, điều kiện sức 
khỏe cũng ảnh hưởng sinh hoạt của mình; trình độ văn hóa giáo dục, khả năng 
suy tư của mình. v.v... tất cả đều ảnh hưởng rất lớn đến chuyện sinh hoạt của 
mình. Chư thiên thì không bị như vậy, họ chỉ là những làn khói nên họ sông lâu 
hơn, thân tướng đẹp hơn và sống hạnh phúc hơn. Với những cái hơn này họ 
không có được cái tâm tình của nhân loại, cách nghĩ của họ về cuộc đời không 


455 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


giống như nhân loại. Các vị nghĩ một tháng thu nhập mấy trăm ngàn đô la, người 
không bịnh hoạn gì, tuôi tác dưới ba mươi, có cái băng đại học, thì chuyện quí vị 
đi chùa gặp tăng ni cúi đầu tôi thấy hơi khó, bởi vì mình chỉ cúi đầu trước người 
nảo mình thấy nề thôi, còn bây giờ mình đang hưởng thụ đã quá chuyện tu hành 
không cần thiết. Nếu chuyện tu hành không cần thiết thì mây người không có tóc 
không có gì để mình bận tâm. Tôi muốn nói là mình chỉ mang thân nhân loại, có 
một điều kiện sống hoàn hảo thì mình đã không còn bận tâm gì về đời sống tâm 
linh tinh thần, nói chi là chư thiên. Ấy vậy mà Đức Phật vẫn có cách kéo họ về 
với thực tế đề nói như thế nào đó cho họ thấy rằng toàn bộ cái mà họ đang thỏa 
mãn hài lòng đó không xài được, đừng tưởng cái đó là lâu bền. Với một khả năng 
như vậy thì chỉ có vị Chánh Đăng Chánh Giác thôi. Làm thầy của chư thiên và 
nhân loại không phải dễ, đừng tưởng mình có thần thông, có thiền định, có giới 
hạnh là làm thầy người ta được, không phải đơn giản như vậy. Có biết bao nhiêu 
vị A-la-hán cũng có lục thông như vậy nhưng không được gọi là Thiên nhân sư. 
Họ có thê nhìn thấy rất nhiều chuyện nhưng những chuyện đó đem ứng dụng 
trong thực tế thì chưa chắc. Tôi từng ví dụ, ngay cả người mẹ hiểu con mình dữ 
lắm, biết con của mình từng đi những xứ nào, nói được bao nhiêu thứ tiếng, ăn 
bao nhiêu thức ăn thích món này món kia nhưng chiều nay muốn đãi con mình ăn 
món gì nếu không hỏi nó thì không thể nào biết món ăn nó thích. Có những thời 
điểm nó không thích món này mà nó thích món kia. Chỉ trong chuyện ăn uông đã 
thấy khó rồi nói chỉ là đời sống tinh thần. Trong khi các vị A-la-hán biết rõ mình, 
nhìn mặt mình là biết mình tu hành bao nhiêu kiếp trong nhiều kiếp mình từng tu 
thiền, các ngài biết mình từng học A-tỳ-đàm, biết mình nhiều đức tin nhiều trí 
tuệ, nhưng vấn đề trước mắt là không biết chiều nay nói cái gì cho mình nghe, 
trong buồi họp mặt nảy, trong lần gặp gỡ này, nói cái gì cho mình đây. Trong khi 
vị Chánh Đẳng Giác thì khác, Ngài nhìn lỗ mũi mình thì biết mình muốn cái gì, 
Ngài biết trong hàng triệu kiếp tu hành của mình, nay mình thích cái này, mai 
mình thích cái kia, tuy nhiên cái gì thật sự là tử huyệt của mình, Ngài biết rõ, 
chọc vào đó là bao nhiêu phiên não sụp xuống hết. Người có khả năng như vậy 
đó là Thiên Nhân Sư, là Điều Ngự Trượng Phu, nghĩa là có khả năng dạy người 
khác và có khả năng điều chỉnh, làm thầy người khác, giúp đỡ người khác một 
cách đúng mức nhất. (Xem thêm chương 7, Thanh Tịnh Đạo) 

X. Buddho (ái). Tôi biết có nhiều Phật tử mình mê hồng danh Araham, 
Buddho, nhưng khổ một chỗ là mình niệm giống như ngoại đạo, thiền Chỉ không 
ra thiền Chỉ, thiền Quán không ra thiền Quán. Chúng ta biết rằng thiền Quán thì 
không niệm Phật, như vậy kiểu niệm Araham, Buddho không phải là thiền Quán 


456 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


rồi, còn thiền Chỉ mà lây chữ đó ra đọc hoài, nào là phải đọc “nhất tâm bất loạn”, 
mà không hiểu gì hết, nêu không hiểu gì hết thì đâu khác gì niệm cóc, xoài, ôi, 
mận, chôm chôm. Cái quan trọng là niệm phải hiểu ý nghĩa. Thanh Tịnh Đạo có 
mà không đọc, kinh bày trước mắt mà không chịu đọc, sợ kinh căn, đó là khuynh 
hướng của phần lớn Phật tử, thà là đội gạo lên chùa nuôi tăng n1, tăng ni phán cái 
øì thì nghe cái đó; hên thì phán đúng, xui mà phán tào lao phản theo tư ý thì ráắng 
chịu, đặc biệt không đám coi kinh sợ kinh căn, trăm sự đồ hết cho tăng ni, nhờ 
tăng ni đọc sách xong rồi phán lại cho mình nghe. Tăng ni cho uống nước một thì 
uông nước một, cho uống nước dão thì uỗng nước dão. Uống nước một cũng 
sadhu, uống nước dão cũng sadhu, đồ xác cà phê vô miệng cũng sadhu không hề 
có phản ứng øì hết. Đây là sự hoang phí, tin Phật mà không tin lời Phật. Phật nói 
thân người khó được, mình không tin. Phật nói chánh pháp khó gặp mình cũng 
không tin, bởi vì nếu tin thì mình không tu học theo kiểu đó được. Chính vì 
không tin mình mới có thái độ tu học nương đồ vào người khác, còn nếu quả thật 
mình tin vào Ngài thì mình hết hồn chứ. Nếu Ngài nói mình bị ung thư thì mình 
đã tái mặt chạy đôn chạy đáo chạy thầy chạy thuốc, vì mình không tin nên mình 
tà tà theo kiểu nói vậy nhưng chưa sao, thiên hạ a1 cũng bị mà. 


Niệm Phật là phải hiểu chứ không phải là nhắm mắt nhắm mũi cứ chữ đó mà đọc 
hoài. Chăng hạn như trong Thanh Tịnh Đạo có câu thế này: Phát là người tự 
mình giác ngộ Bốn Đề và có khả năng đánh thức chúng sanh nên được gọi là 
Buddho. Và có thê đọc thêm định nghĩa chữ này trong Pafisambhidamagsa. Bộ 
này, nếu mình là người có lòng cầu học thì mình phải đi kiếm, dốt quá thì đi hỏi 
cái này là cái gì vậy. Đây là bộ kinh rất là quan trọng, người nào tôi thương mến, 
cha, mẹ, con cái, bạn bè thân hữu, ai mà còn có thể lắng nghe tôi nói, còn để \W 
góp ý của tôi thì tôi sẽ đề nghị họ làm ơn đọc kỹ bộ này. Tôi nói vậy bởi đối với 
tôi bộ này rất quan trọng. Không có gì thê thảm cho bằng mang tiếng là Phật tử, 
đặc biệt là Phật tử Nam Tông mà không biết Thanh Tịnh Đạo, không biết bộ Vô 
Ngại Giải Đạo, không biết hai bộ Xiến Minh: Mahaniddesa, Cullaniddesa (đều 
thuộc Tiêu Bộ Kinh). Còn những người học A-tỳ-đàm thì phải đặc biệt đọc kỹ 
Chú giải hai bộ Pháp Tụ và Phân Tích. Chứ còn mà đi làm như một con bò lẫy 
tiền lo cất chùa cất tháp, xong rồi rảnh rảnh thì coi phim Đại Hàn cộng với một 
cuộn giấy thấm đề lau nước mắt, sinh hoạt theo kiêu thích gì làm cái đó không 
biết cái gì cần, thì quá hoang phí kiếp người. Tôi chưa bao giờ dám nhận tôi là 
người chân tu hay trong sạch, nhưng cái này tôi dám nhận: tôi không phí thời 
gian. Có chuyện tôi không thể không nói, tôi chưa bao giờ dám nhận tôi có trí 
nhớ tốt nhưng phải nói chuyện đáng lo đáng buôn là tôi nhận thấy tôi đã mất 


457 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


khoảng 70% khả năng nhớ của thời mười lăm mười bảy tuổi. Nói vậy không có 
nghĩa là ngày xưa tôi nhớ giỏi, mà là bây giờ tôi nhớ quá dở. Mình sao thì người 
khác cũng vậy, theo tuổi đời mọi thứ khả năng của mình mòn hao dân. Ngày xưa 
thì kế cả những chuyện tôi không muốn nhớ cũng cứ nhớ, còn bây giờ tôi quỳ tôi 
lạy nó nó cũng không thèm ở lại, nó cứ thanh thản đội nón mà đi. Hoàn cảnh tôi 
bây giờ giỗng như bà cụ có tật hay quên. Ông chồng mua cho bà cuốn số tay nhét 
trong túi áo, dặn làm øì cứ ghi vào số tay, cho khỏi quên. Được mẫy ngày thì bả 
hỏi ông chồng: Ông có thấy cuốn số tôi để ở đâu không, tôi ghỉ hết vào đó những 
chuyện cân làm nhưng không nhớ cuốn số đề ở đâu. Đây không phải là chuyện 
cười mà bây giờ bản thân tôi đã đạt đến cảnh giới đó rồi. Không nhớ nên ghi vào 
số, tới lúc cần thì không nhớ cuốn số đâu hết. Ngày Chủ Nhật vừa rồi tôi ở bên 
Thụy Sĩ, có anh Phật tử biết tôi cần khúc dây điện, từ chỗ tôi anh ta đi về nhà, 
không tắm rửa ăn uống, chạy thắng xuống hầm đem ra khúc dây điện sẵn đó để 
hôm sau đem ra cho tôi. Cuối cùng thì hôm sau ảnh báo tôi là biết không biết sợi 
dây đó năm ở đâu. Đó là sợi dây của âm nấu nước, giờ khó mà tìm thấy. Cái thân 
xác của mình càng lúc càng mòn hao yêu đuối, không thuộc về mình, tinh thần 
càng yếu dân, thì mình phải biết trân trọng ngày tháng sau cùng của đời mình. Có 
một pháp tu tôi càng lúc cảng thấm, đó là niệm một câu: “7ởi gian đang qua 
nhanh ”. Đó cũng là một pháp tu. Pháp tu đó không phải của tôi chế đâu, là của 
Đức Phật đó, đó là niệm chết. Dầu có giận ai, có đam mê thích thú gì nữa cứ nhớ 
hoài câu đó “7ởi gian đang qua nhanh ”, đã một đi thì không trở lại. Cứ niệm 
như vậy. Cuối tuần qua rất nhanh, như chớp mắt. Vì vậy, niệm Phật ở đây phải 
nhớ rằng Đức Phật là người luôn luôn tỉnh thức còn mình thì ngủ suốt mùa thu. 
Chữ Buddho có ít nhất hai nghĩa: 


1. Người tỉnh giấc hay thức dậy từ giấc ngủ hay cơn mơ 


2. Người hiểu chuyện, người biết chuyện (4 đề). Biết rõ bản chất của cuộc sinh tử 
thực ra là những gì, chúng được tạo ra từ đầu và làm sao đê giải thoát sinh tử cho 
mình; người đó gọi là Buddho 


Thinh Văn cũng biết những điều này nhưng phải nhờ thầy là Đức Phật và cái biết 
đó chỉ vừa đủ xài cho mình, khả năng độ sinh luôn rất hạn chế. Đức Phật không. 
cần thây nhưng Ngài có thể làm thây người khác còn Thinh Văn thì phải nhờ thầy 
mới đắc và cũng có khả năng làm thầy một chút, bởi cái biết của Thinh Văn căn 
bản vừa đủ xài cho mình còn khả năng độ sinh luôn rất hạn chế. 


458 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Chữ Chữ Bhagava, có nhiều định nghĩa, ở đầy chỉ nói đến hai nghĩa căn bản 
nhât: 


1. Cụ Thoại Đức Giả, là người có đủ những øì tốt đẹp nhất, từ các hạnh lành đến 
công đức. 


2. Chữ Bhagavä ở đây còn được xem là đồng nghĩa với chữ bhaggava (2s), nghĩa 
là người phá nát tất cả những điều ác xấu. Tất cả những øì ác xâu Ngài đều lìa bỏ 
một cách trọn vẹn, ngoạn mục. 


Susœo (Thiện Thệ). Sugato là (Thiện Thệ). Sugato là đi trên con đường tốt đẹp, 
đi băng cách tôt nhât, hướng tới cứu cánh tôt đẹp. Sgøfo còn đông nghĩa với chữ 
sugado nghĩa là “bậc khéo nói”, “thiện thuyêt”. 


Đừng tưởng “khéo nói mà dễ. Khó vô cùng! Gặp giỏi nói khác gặp dốt nói khác, 
phải tùy trình độ mà nói. Cũng cùng là bác sĩ, luật sư nhưng ông A thì mình phải 
nói øì, ông B mình phải nói gì. Thời điểm khác, nói khác, cũng câu nói đó, cũng 
con người đó nhưng hôm qua nói khác, hôm nay nói khác. “Thiện thuyết là với 
những chuyện sâu kín nhất, khó nói nhất Ngài cũng có vô số cách đề nói. Nhà thơ 
Goethe của Đức, có một câu nói tôi rất mê: “7iền tài là người có khả năng định 
hình những øì vô hình ”. Vĩ dụ như những chuyện như cha mẹ nhớ con cái, nam 
nữ nhớ nhau, cảm xúc buồn vui, lâng lâng, bâng khuâng, ngậm ngùi khi nhìn 
nẵng gió mưa sương, cái đó ai cũng có, nhưng để nói ra lời, viết ra chữ cho người 
khác đọc vào nghe tới mà chia sẻ cảm xúc đó với mình là thấy đã khó rồi mà để 
trở thành một nhà thơ nhà văn thì càng khó hơn. Nói tới đây mới nhớ, VN xải rất 
âu chữ “nhà”. Hồi xưa tôi đi học có ông thầy nói rằng chữ “nhà' rất khó xài. Chỉ 
khi nào người ta sống chết với nó, chuyên nghiệp mới gọi là “nhà”. Nhà văn phải 
là người đã có lượng độc giả nào đó, có sức hút tối thiểu nào đó, có thành tựu căn 
bản nào đó, có công trình cụ thê điển hình nào đó. Chớ còn quởn quớn làm mấy 
bài thơ, có tiền in vài cuốn sách gọi là nhà văn là không đúng. Gọi là nhà sư 
nghĩa là người đó cả cuộc đời dồn hết vào chuyện chuông mõ khói hương, chớ 
không phải là cạo đầu trọc lóc đắp y là nhà sư. Chữ “nhà” đòi hỏi sự chuyên 
nghiệp nào đó. Thiên tài là người có khả năng định hình những thứ vô hình. Ví 
dụ như những khái niệm uân xứ, giới đế, thất giác chi bát chánh đạo.. .vv người 
ta nói sẵn mình thấy dễ, chứ nó mênh mông trùng điệp. Cứ tưởng tượng mình 
không biết Phật pháp gì hết tự nhiên thấy đứa bé mới đẻ ra đỏ hỏn khóc oe oe, rồi 
lớn lên có vợ có chồng, xây nhà, tóc bạc lưng còng từ từ lăn đùng ra chết, hết thế 


459 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


hệ này đên thê hệ khác. Bây giờ mình phải nói làm sao đây vê cái ý nghĩa của 
cuộc đời? 


Sao nó phũ phàng, buồn cười và khốc liệt như vậy. Sáng nay tôi xem báo thấy 
nhà thiết kế Oscar De Renta, mới chết, 82 tuổi bị ung thư. Ai xài đồ thời trang thì 
biết ông này. Muốn đạt tới cảnh giới của ông này, giàu có, nôi tiếng, thành công, 
có thương hiệu trong thế giới Âu Mỹ đâu phải dễ. Có tiền xài đồ hiệu đã không 
phải dễ rồi còn ông là cha đẻ của thương hiệu. Tôi nhớ có câu danh ngôn thế này: 
Người đàn ông thành công là người có khả năng kiếm được tiên nhiều hơn nhu 
câu xài của mình. Người đàn bà có tài là từn được người đàn ông đó. Ông Oscar 
De Renta đúng là mẫu người đàn ông đó, vừa có tiền vừa có tiếng, vậy mà vào 
một buổi sáng không hò hẹn, chàng đã đội nón ra đi không về nữa. Những 
chuyện đó mình chỉ thấy chứ không biết phải làm sao để nói về bản chất đời 
sông, và phải làm gì khi cuộc đời phũ phàng như vậy, vậy mà có người đã làm 
được đó là vị Chánh Đắng Chánh Giác. Ngài là một thiên tài vì đã định hình 
được cái vô hình. Ngài sắp xếp đây là giới, đây là định, đây là tuệ... Và Ngài có 
cách hướng dẫn cho người khác để họ dầu họ chưa phải là thánh nhưng cũng có 
khái niệm về cuộc đời này, biết nó là øì và biết phải làm sao. 


Bhagava, Araham, Sammnasambuddho, W]jja-caranasampanno, Suga1o, 
Lokavidu, Ánuffaro purisa-damimasaratthi, Saf(thadleyamariussanai, Buddho, 
Bhagava”. Tôi đã giải thích xong mười hông danh rôi. Niệm Phật là nệm như 
vậy đó. 


Trở lại bài kinh Ngọn Cờ, Đức trời Đề Thích dặn Chư Thiên khi nào sợ hãi thì 
nhìn lên ngọn cờ của ngài, để biết ngài đang ở đó, ngài đang chia sẻ nỗi lo với 
mình. Đức Phật dạy rằng: Này các tỷ kheo, khi thiên chúng Đao Lợi hay Tứ 
Thiên Vương họ sợ hãi họ nhìn ngọn cờ của Đề Thích có lúc họ hết sợ, có lúc họ 
vẫn còn sợ vì họ cứ nhớ chừng là Đề Thích có lúc sợ có lúc không sợ như mình, 
vì vậy họ có lúc xuống tinh thần. Nhưng này các tỷ kheo, khi các ngươi ở một 
mình trong rừng sâu, trong nhà văng, chỗ cô quạnh không người mà có lòng sợ 
hãi thì hãy nhất tâm niệm tưởng đến Như Lai, bậc Chánh Đăng Giác; niệm tưởng 
đến chánh pháp được khéo thuyết giảng; niệm tưởng đến chúng tăng là những 
bậc khéo hành trì. Nếu không nhớ đến Như Lai thì hãy niệm pháp, nêu không 
nhớ đến pháp thì hãy niệm tăng, nếu không nhớ đến tăng thì niệm Như Lai. Nếu 
làm đúng như vậy thì sự sợ hãi sẽ biến mắt. Hãy tâm niệm rằng Như Lai là người 
không còn phiền não, không còn sợ hãi nữa, và chánh pháp là con đường dẫn đến 
sự chấm dứt sợ hãi, chấm dứt phiền não, và tăng chúng là những người đang đi 


460 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


trên con đường dẫn đến sự chấm dứt phiền não, chấm dứt sợ hãi. Niệm Phật là 
phải niệm như vậy đó, bài kinh này lẽ ra là Phật tử Nam Tông phải được nghe, 
phải được đọc ngay từ ngày đầu tiên đặt chân đến cửa chùa. Ây vậy mà buồn 
thay, có nhiều người tới chết rồi khoe khoang đủ thứ, tôi là qui y với ngài Hộ 
Tông, ngài Giới Nghiêm mà cách niệm Phật là hoàn toàn không biết, cứ nhằm 
mắt nhằm mũi mà niệm thôi, đó là điều đáng tiếc. Ở chùa Bửu Long, có một bà 
tu nữ g1ờ mất rồi, mây chục năm trời bà niệm Phật như thế nào mà không có ai 
biết, cứ thấy bà là một ngày hai bữa công phu, cặp mắt lim dim, nhất tâm chú 
niệm mà không ai biết bà niệm cái gì. Những ngày bà gần chết, thầy phương 
trượng, thượng tọa Bửu Đức lúc đó chưa đi Mỹ, xuống hộ niệm cho bà, nói cho 
bà rằng một đời tu hành không có gì phải lo âu tiếc nuối, bà đã lìa bỏ hết rồi, giờ 
cứ thanh thản mà đi, cứ niệm Phật thôi. Bà nói: 77⁄4 Sư, mấy Chục năm nay con 
rất là tâm đắc hông danh Phật mà sư tô Hộ Tông đã dạy cho con, giờ con quá 
yên tâm, con ra đi, con sợ hãi là con cứ niệm Araham thôi. Sư phương trượng 
nghe hết hồn hỏi: Bà mới niệm cái gì bà niệm lại tôi nghe. Hóa ra là bà niệm “Hả 
ra ăn ` thay vì Araham, suốt mây chục năm trời bà niệm mà không cần biết ý 
nghĩa. Sư trụ trì hết hồn nói bà niệm lộn rồi, không phải là Hả ra ăn mà là 
Araham.Đây là lỗi của một người niệm Phật mà không tìm hiểu ý nghĩa. Các vị 
có tin được không, có quyền sách trước mặt, đốt øì thì dốt cũng phải biết đánh 
vần chứ. Quyên Nhật Hành của ngài Hộ Tông có trước mặt mà không biết vì sao 
bả sợ kinh căn bả không dám đụng tới. Trong đời tôi, tôi biết có nhiều Phật tử 
không bao giờ dụng tới cuốn kinh mà chỉ đọc nhái thôi. Bài Namo Tassa có rất 
nhiều người không tập đọc trong sách, họ cứ đi riết nghe đọc rồi nhớ. Còn bài hồi 
hướng “Jdam vo ñãtmam honứu... ” có nhiều người vẫn đọc là “cây đàn vô ngã 
cây đàn hôn tí ” như thường. Niệm Phật là hiểu được ý nghĩa của hồng danh Phật 
và một điều đặc biệt nữa đó là niệm Phật không phải để chỉ riêng thêm lòng kính 
tin mà còn đề nhớ đến những hạnh lành của Ngài. Ví dụ, khi mình niệm Araham 
thì phải nhớ sống làm sao cho xứng với tâm lòng của thiên hạ, bởi vì Araham 
nghĩa là xứng đáng, là xứng đáng với sự cúng bái của nhân thiên. Buddho nghĩa 
là hiểu biết Bốn Đé, là người thức dậy từ giấc ngủ phiền não, thì mình cũng tự 
nhủ mình phải sống sao cho tỉnh thức, đừng mê nữa. Chữ Bhagava là người hữu 
phân cái gì tốt nhất trên đời này Ngài có hết khi niệm mình cũng phải nhớ là phải 
sông làm sao cho được một góc như Ngài vậy... Còn nhiều lắm, như 
Purisadammasärathi - Điều Ngự trượng Phu, dĩ nhiên mình không được như Ngài 
nhưng phải nhớ chừng sống làm sao cư xử cho phải phép. Chứ còn nhắm mắt 
nhắm mũi như đọc thần chú thì không phải Phật tử mà là đệ tử của ngoại giáo. 
Phần cuối của chương niệm Phật (chương 7a — Thanh Tịnh Đạo) có nói khi chú 


461 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


tâm niệm tưởng như vậy vị đó sẽ có được nhiều lợi ích: lòng thanh tịnh, không sợ 
hãi, không bị uê nhiễm, đông thời lúc đó tâm thân vị đó như ngôi bảo tháp khi 
nhât tâm niệm Phật. 


B. NIỆM PHÁP 
Niệm Pháp là nệm như thế nào? 


Theo tôi biết Phật tử VN 99% chỉ có niệm Phật chớ không biết Pháp chứ thật ra 
trong đời sông nếu một người Phật tử có học đạo thì nệm Pháp là một đề tài rất 
là thú vị và cũng rất thường xuyên, thậm chí không kém gì đề mục niệm Phật. Ví 
dụ như trong kinh nói có lần bà Suppaväsã là một đại tín nữ của Đức Phật bị sanh 
khó, đau đớn kinh khủng. Lúc đó bà niệm như vầy mà bớt đau: 7hể Tôn là người 
đã chấm dứt vĩnh viễn cơn đau như thể này. Ngài là người đã thuyết giảng con 
đường dẫn đến sự chấm dứt những đau khổ như mình đang chịu, ngài là người 
không còn khổ này nữa. Chánh pháp lời dạy của Thể Tôn chính là con đường 
dân đến sự chấm dứt này. Thế Tôn là người đã tuyên bố con đường đó, chánh 
pháp chính là con đường đó. Tăng chúng là những người đang hành trì hoặc đã 
thành tựu trên hành trình chấm đứt nỗi đau này. Tôi tuyệt đôi tin tưởng chuyện 
đó. Mình niệm Phật, nệm Pháp, nệm Tăng không phải là cầu sự gia hộ độ trì 
như người tảo lao, không học đạo. Tại sao gọi là tào lao? 


Nêu câu mà không được có phải mình bât mãn không? 


Đức Phật đâu làm gì để mình thất vọng, tự mình hành động sa lầm rồi bất mãn 
Ngài là không được. Đức Phật chỉ dạy cho mình con đường tu hành và chính 
mình phải hành trì. Ngài là thầy thuốc, ra toa và cho thuốc, uống hay không là 
mình, có kiêng cữ hay không là mình. Ngài chỉ nhắc nhở khuyên bảo cách sinh 
hoạt ăn uống thuốc men kiêng khem, còn làm đúng hay không là phần của mình. 
Hoặc mình tin bác sĩ bằng cách chụp hình bác sĩ treo trong nhà, thờ cho hết bịnh, 
vậy có được hay không? 


Niệm Phật nệm Pháp nệm Tăng là niệm ý nghĩa, niệm tới đâu là thấm thía ý 
nghĩa tới đó. 
I. Sväkkhãto Bhagavatã Dhammo (béo thuyết) 


Khéo thuyếtlà từng câu từng chữ của Đức Thế Tôn không dư và không thiếu. 
Không dư là không có gì bớt ra, và không thiếu là không có chỗ nào cần phải 
thêm vào, đó chính là khéo thuyết. Từng câu từng chữ trong đó đều nhằm đến 


462 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


một mục đích ý nghĩa duy nhất đó là giải thoát. Đại đương có sâu rộng bao nhiêu 
thì chỉ có một vị mặn của muối. Chánh pháp có sâu có rộng bao nhiêu cũng chỉ 
có một vị duy nhất đó là giải thoát. Dù Thế Tôn có nói về bố thí, trì giới, thiền 
Chỉ, thiền Quán, kham nhẫn, phục vụ, hành xả, trí tuệ v.v... dù Ngài nói gì đi nữa 
thì trong cách nói của vị Chánh Đăng Các chỉ có một mục đích, một cứu cánh 
một hương vị duy nhất đó là sự giải thoát. Phải đọc kinh lâu ngày — đặc biệt là 
những bản dịch của HT Minh Châu, rất độc đáo — mới nghiệm ra một điều, buổi 
đầu mình thấy Đức Phật dạy mình làm các công đức, mình tưởng Ngài kêu mình 
vun bồi phước báu, nhưng đọc kỹ đọc hoài một ngày nào đó mình sẽ thấm điều 
thứ hai là tất cả những øì việc làm công đức Ngài kêu, trong lời dạy của Đức Phật 
điều thiện hoàn toàn không giống điều thiện ở ngoài đời. Ở ngoài đời họ nói mình 
thấy thiện là cái gì đó hay ho ghê gớm, còn thiện trong cách nói của Đức Phật chỉ 
mang ý nghĩa phương tiện. Nghĩa là còn trong vòng sanh tử thì phải làm thiện 
nhưng không phải là cái để mình kiêu ngạo, để coi nó là tất cả. Bản thân cái thiện 
cũng là nhân sanh tử, nhưng bởi vì kẹt phải làm thôi, nói chi là ác. Tại sao thiện là 
kẹt lắm mới làm? 


Nghĩa là không coi nó là cái gì đó ghê gớm để tự hào tự mãn, bịnh thì uống 
thuốc, làm việc lành chỉ là uống thuốc thôi, nếu không uống thì bịnh hành mình. 
Tôi nghèo đâu có tiền, nhưng có điều phải nói thiệt, một trong những thứ tôi gớm 
nhất trên đời này đó là tiền. Trên đời này không có cái gì dơ bằng tiền. Cái bồn 
cầu trong toilet ai cũng tưởng nó dơ chứ thật ra nó không dơ bằng bàn phím của 
computer, nó không dơ bằng tiền mà mình cầm, tiền mỗi ngày mình nhét trong 
túi, có người có tật le lưỡi đếm nữa chứ. Tiền của mình dơ không ai tưởng được 
nhưng bây giờ kẹt quá thì sao, mình làm gì với nó đây, không lẽ nói dơ rồi đưa 
không lấy. Tôi gớm lắm nhưng tại sao tôi nhận, cần thì phải xài. Thiện pháp thật 
ra trong cái nhìn của Đức Phật cũng là nhân sanh tử, nhưng kẹt thì phải xài, chớ 
còn gớm thì phải nói gớm. Đức Phật dạy rằng: Này Xá Lợi Phất, giống như một 
miễng phân dính trong đâu que gố, dù miếng phân đó nhỏ xíu đi nữa thì phân 
muôn đời vấn là phân. Cuộc sanh tử hề còn một chút hiện hữu, một chút tôn tại 
thì vẫn là điều đán e chán, đáng sợ. Một chút hiện hữu vẫn là sự hiện hữu, cho dù 
đó là sự hiện hữu của một vị Phạm thiên Phi Tưởng Phi Phi Tưởng hay sự hiện 
hữu của một con ong cái kiến, vẫn là sự hiện hữu. 


Chánh pháp khéo thuyết ở đây có nghĩa là Ngài nói làm sao cho người ta nghe, 


người ta thấy là phải buông hết. $wakkhato Bhagavata dhammo, pháp được Thế 
Tôn khéo thuyêt giảng là như vậy. 


463 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


H. Sanditthiko. 
“Sanditthiko°: tự mình thấy chớ không thê nhờ cậy vào ai hết. 
'Parasaddhaya `: niềm tin vào kẻ khác. 


Tự mình thấy chớ không tin vào kẻ khác. Cà phê mình không chịu uống mà đi 
nghiên cứu tám trăm cái thư viện coI người ta mô tả mùi cà phê ra sao, hoặc đi 
hỏi chuyên gia cà phê, nhờ họ tả giùm thì tới chết đi nữa cũng không biết vị cà 
phê ra sao. Trong đạo giải thoát cũng y như vậy, cứ hành trì cho đúng thì tự nhiên 
sẽ ngộ. Ở đây tôi chỉ hy vọng mong manh là có người đã từng trải qua kinh 
nghiệm này, có những thấm thía về chuyện đời chuyện đạo, đột nhiên xảy đến 
cho mình ngoài dự tưởng. Có những vấn đề giáo lý một ngày nào đó tự nhiên 
bừng sáng. Cái sáng này sau đó mình muốn trở lại nó không có nữa. Cái trí văn 
mình học mình nhớ, mai mốt quên mở sách ra nhớ trở lại. Cái trí tư, mình ngồi 
øăm nhấm suy nghĩ rồi quên, mai mốt sực nhớ nhắc đến nó, nó quay trở lại, còn 
trí tu thì khác. Trí tu là một sự nhận thức mang tính đột hiện, tự nhiên nó xuất 
hiện đó rồi nó sẽ đi, một là đủ duyên chứng thánh còn không nó là sự thấm thía 
rùng mình nổi da gà trong vòng tích tắc rồi sau đó mắt tiêu. Nói ra quí vị không 
tin nhưng đó là chuyện có thật, ngay lúc đó là nó đã lên tới óc, mình cảm nhận 
sau ót thật sự đã thiệt, rồi sau đó nó mất. Mình thấy vô thường đúng là cái này. 
Cái pháp môn nhìn mình như nhìn người khác đặc biệt lạ lùng lắm. Hãy một lần 
nhìn mình như nhìn ai đó. Cái đó gọi là Sand/fhiko, sự chứng ngộ trong đạo, 
trong giáo pháp không phải là đến từ Parasaddhayaniềm tin từ người khác mà 
phải là sự thực chứng tự bản thân của mình. Có lần Đức Phật định nghĩa thế này, 
Sanditthiko nghĩa là tự mình hành trì đúng, khi hành đúng thì mình được an lạc, 
ngay khi mình được an lạc thì người khác cũng được an toàn, an lạc. Cứ tập trung 
làm đúng phần ở mình đi, ngay khi mình được thành tựu thiện pháp thì ngay lúc 
mình được thành tựu thiện pháp thì cả mình lẫn người khác đều được an toàn từ 
sự thành tựu đó. Đối với tôi đây là định nghĩa tuyệt vời của chữ Sanditthiko. Quí 
vị còn nhớ câu chuyện hai ông cháu hát xiệc không. Người ông trèo lên ngọn tre 
và đứa cháu giữ vững gốc tre bên dưới. Khi đứa cháu lo lắng cho ông, người ông 
bảo đứa cháu hãy lo phần mình cho tốt thì ông mới được an toàn. 


Sanditthiko, cứ lo phân của mình, cuộc đời chung quanh sẽ nhờ vậy mà tốt hơn 
một tí. Tôi biết nhiều người không chấp nhận câu này. Chỉ cần trong đời này có 
thêm một thằng ăn cắp là khổ cho người ta rồi, có thêm một kẻ nhiều chuyện đi 
ngôi lê đôi mách làng trên xóm dưới là khổ cho người ta rồi. Nếu mình bỏ tật ăn 


464 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


cắp, bỏ tật nhiều chuyện thì có phải đại hạnh cho người ta hay không. Một kẻ 
nhiêu chuyện có thê làm cho người ta tan nhà nát cửa, g1ờ ngậm miệng lại có phải 
đại phúc cho người ta hay không. 


Các vị biết tôi đang nổi da gà không. Cách đây mấy hôm có Phật tử nữ tới đây, 
họ có dùng cái khăn lau bàn Phật, không biết sao có nước hoa trong đó bây giờ 
một mình ở nhà tự nhiên nghe nước hoa phảng phất, tôi lạnh xương sông, sau 
lưng là rừng, trời rạng sáng mà tối thui, nghe mùi nước hoa tôi hết hôn. Có những 
đêm đang đứng ngoài sân nghe mùi khói thuốc lá cũng lạnh xương sông. Có câu 
chuyện tôi mới viết bữa hồm, chuyện Thị Kính, cũng từ suy nghĩ giông vầy. Chỗ 
mình ở có một mình mình mà nghe mùi khói thuốc mình hình dung có người nào 
đang núp gần đó, họ lên trên thềm hút thuốc. Còn chuyện rùng rợn nhất là có 
người nào đang đứng trong bóng tối họ nhìn mình. 


Sanditthiko có hai nghĩa: 1/ Sự giác ngộ chỉ có ở chính mình, không thê vay 
mượn xài chung với ai. 2/ Khi mỗi người được tốt thì thiên hạ cũng được tốt, tốt 
ở đây là môi trường xung quanh sẽ sạch và đẹp hơn vì khi đó mỗi người đã là 
một đóa hoa. 


HI. Akãliko.Vượt ngoài thời gian. 


Cái này hơi chuyên môn một chút. Theo trong A-tỳ-đàm, tất cả nghiệp thiện ác ở 
đời đều cho quả bắt định về thời gian. Ví dụ tôi nghe pháp, một lúc nào đó trong 
kiếp sau tôi sanh ra có trí tuệ, hoặc trong đời này nhờ nghe nhiều một lúc nào đó 
tôi có sự sáng suốt, sự hiểu biết. Nhưng chỉ có ở trong giáo pháp của vị Chánh 
Đăng Giác mới có trường hợp đặc biệt, đó là sát na thánh đạo xuất hiện trước sát 
na thánh quả không có xen kẽ, tức là đạo trước là quả đi theo liền. Đây là điểm 
độc đáo, có nhiều vị giảng chỗ này theo kiểu thơ mộng đại loại thế này: “ý nghĩa 
chánh pháp vượt ngoài thời gian vì lúc nào cũng hay hết, không bị năm tháng làm 
phôi phai nhạt nhòa...”; theo tôi đó là vì thương đại chúng mà nói cho dễ nghe 
vậy thôi, chớ nếu nói chuyên môn bà con nghe không nỗi chỗ này. 4kZl/ko nghĩa 
là tâm thánh đạo xuất hiện trước, tiếp theo đó là tâm thánh quả xuất hiện ngay, 
không có bị xen kẽ bởi một thứ nào khác, đó là điểm đặc biệt của chánh pháp. Tại 
sao trong kinh lại nhẫn mạnh chỗ này? 

Bởi vì chuyện mình làm lành mình được hưởng phúc là chuyện đã xảy ra trong 
vô số kiếp rồi, điều đặc biệt là đạo quả chỉ xuất hiện một lần thôi. Ví dụ, tâm sơ 
đạo chỉ xuất hiện một lần; thời điểm tâm thánh đạo thánh quả gặp nhau chỉ có 
một lần thôi. Một lần sơ đạo sơ quả, một lần nhị đạo nhị quả, một lần tam đạo 


465 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


tam quả, một lần tứ đạo tứ quả. Tâm đạo xuất hiện trước, tâm quả xuất hiện theo 
sau, đây là điểm đặc biệt chỉ có trong chánh pháp. Tức là vừa thấy xong, vừa liễu 
ngộ xong lập tức thành con người khác ngay khoảnh khắc đó. Nếu không phải là 
sự chứng thánh thì không bao giờ có trường hợp đó, vì chỉ trong một sát na thánh 
đạo là lập tức mình không còn là phàm phu nữa, mình không còn là người cũ 
nữa. Tâm sơ đạo vừa xuất hiện thì vĩnh viễn từ giây phút đó trở đi mình không 
còn là phàm phu, không còn khả năng sa đọa, không còn khả năng trở lui cối Dục 
quá bảy kiếp (Thất lai). Nhất Lai Tư-đà-hàm thì không còn khả năng trở lại cõi 
Dục giới quá một kiếp. Bất lai thì không còn khả năng trở lui cõi Dục giới kiếp 
nào nữa. “Lai” là chỉ cho sự trở lại cõi Dục giới. 


IV. Ehipassiko:thách thức mọi thử nghiệm. Chánh pháp là điều có thật và thanh 
tịnh đáng chiêm ngăm. Hai lý do khiên Chánh pháp được gọi là “ehipassiko': 


1.Vijjamanata: có thật, không hư dối 
2. Parisuddhata: thanh tịnh, lìa phiền não, không đau khổ 


Trong kinh nói mình muốn kêu người ta nhìn cái gì đó thì cái đó phải có thật. Ví 
dụ tôi mời quí vị đến nhà xem mây giò lan thì phải có mấy giò lan mới mời. Mời 
người ta đến coi thì vật đó phải là xứng đáng, chớ không ai mời đến coi đồng 
phân hay bãi nước bọt. Phải là món cô vật quí hiếm, chuỗi ngọc trai hay chiếc 
nhẫn kim cương đất tiền thì mới mời người ta đến coi. Chánh pháp là có thật trên 
đời. Ehipassiko nghĩa là chánh pháp săn sảng cho mọi thử nghiệm, mời gọi mọi 
thử nghiệm; hãy đến đề xem, để mà tu tập, để mà trầm tư. “Ji: 'hãy đến", “hãy 
tới"; 'passika `: thấy; “Ehipassika “thách thức mọi thử nghiệm". 


Tôi giải thích bằng ngôn ngữ nhẹ nhàng cho bà con nghe đề có khái niệm, còn 
đọc sâu đọc xa thì vô Thanh Tịnh Đạo xem. 


V, Opanayiko 


'Opanayiko : pháp có công năng đưa lên trước, đưa lên trên. Chánh pháp có công 
năng đưa mình đi về phía trước, không đề mình thụt lùi, đưa mình lên trên, không 
để mình bị rớt xuống, thối đọa. Chỉ một ngày một giờ mà mình sông bằng thiện 
tâm thì tự nhiên mình thấy mình CÓ SỨC sông. Trong khi đó, ngày nảo mình sông 
bằng tâm tham, tâm sân, tâm sĩ, nêu mình để ý (tỉnh thức) thì thây ngày đó mình 
bị tụt xuống sâu lắm. Ngày nảo sông băng thiện pháp thì mình thấy ngày đó mình 
được an lạc, được đầy về phía trước, nâng lên trên chứ không bị tụt về phía sau 


466 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


rơi xuống thấp. Tinh thần chánh pháp là như vậy. Mọi cảnh giới cao thấp ở đời 
chỉ là tạm thời. Tất cả mọi cứu cánh trong đời này, dầu cao hay thấp đều tạm thời, 
chỉ có niết-bàn là một đi không trở lại. Chánh pháp có khả năng hướng thượng 
nghĩa là có khả năng đưa người ta lên trên; ở đây nói nghĩa tuyệt đối. Ví dụ mình 
sanh vào cõi Phi Tưởng Phi Phi Tưởng hết tuổi thọ rồi cũng rớt trở xuống. Quí vị 
nhìn thấy bánh xe xoay, lúc nó đang đậu trên đường mình đánh dẫu một chỗ nào 
đó trên bánh xe, hồi nãy chỗ đó năm trên cao, giờ xuống tới mặt đường, một lát 
lại lên cao. Điều muốn nói ở đây là lên luôn, không bị tụt xuống, Opanayiko là 
con đường, đạo lộ đưa người ta về phía trước không để người ta thụt lùi, đưa 
người ta lên trên không bị rơi lót nữa. 


pafi+affa —= paccdaffarn ` tự mình, chính mình 
'yedifabbo : phải được nhận biết 
'yiñfihï”: bởi bậc hiền trí 
Chánh pháp là cái gì dành riêng cho bậc trí giả. Không dùng trí, không có lòng 
sáng suôt thì không thây được. 
“bhãvito me maggo ”, pháp môn này đã được ta hành trì rồi 
“aqdhieatam phalam ” thánh quả này đã được ta đạt tới rồi 
“sacchikato nirodho ”niễt-bàn này đã được ta thê nghiệm TỒi. 
Đây là tâm niệm của một bậc thánh biết rõ như vậy. 


“Na hi uöpajjhayena bhavitena maggena ` không thể nào có chuyện nhờ ông sư 
phụ tu mà “saddhiviharikassa kilesa pahryari ` phiên não của học trò châm dứt. 
Không thê người này gãi mà người kia hết ngứa. 


“~»~— 


lưu ý nhiều điểm: đừng trông đợi quá nhiêu ẻ ở sư phụ, sư phụ chỉ là người hướng 
dẫn, trung gian, đọc kinh sách rồi trao truyền cho mình, người hành trì phải là 
mình. Theo tôi biết có nhiều người Phật tử nghĩ rằng họ từng qui y các vị tôn túc 
là đủ rồi. Họ cho rằng đó là điều hãnh diện đáng khoe khoang. Riêng trong 
trường hợp nảy chúng ta thấy không đúng, dầu cho mình có qui y với ngài 


467 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Mahasi hay ngài AJahn Chah thì phải nhớ chuyện mình qui y là ngày xửa ngày 
xưa, chuyện đó diễn ra có mấy phút thôi. Chuyện quan trọng là chuyện tu học cả 
đời của mình, phải tự mình làm sao hôm nay khá hơn mình ngày hôm qua về 
giới, về niệm, về định, về tuệ, về văn, về kiến thức chứ không thể nào cứ sống 
hoài niệm tưởng tiếc về quá khứ hoặc hải lòng với thành quả của người khác. Có 
nhiều người suy nghĩ như vậy, đại loại như “Con tôi giờ ba đứa bác sĩ hết, tôi 
mãn nguyện rôi, thôi kệ, đời tôi dốt đời tụi nó được tôi cũng mừng” Câu này 
nghe thấy hay, không thấy lỗi lầm gì hết, nhưng nghe kỳ kỳ. Chuyện con mình nó 
giỏi thì kệ nó chớ. Nói ra phũ phàng chứ mình cắn răng lo cho nó đi học, nó học 
xong thì phần nó cho mình chỉ là bạc cắc của nó thôi. Tội nghiệp những đẳng 
sinh thành không thấy điều đó. Đời cũng là sự trả vay, hồi xưa mẹ đã như vậy với 
ông ngoại, ba đã như vậy với ông nội, thì đời sau con mình đối xử với mình y 
chang như vậy. Cứ như vậy đời này qua đời khác. Thật ra là hồn ai nây giữ, 
T ai ăn mà người khác no được hết. Vì vậy mới gọi là PaccaffIamn veditabbo 


.^~ou~— 


C. NIỆM TĂNG 


Niệm Tăng là niệm tưởng về ân đức của Tăng. 7ðng ở đây là tất cả thánh nhân từ 
sơ quả trở lên, bât luận tăng ni cư sĩ, chư thiên hay nhân loại. Tại sao đôi tượng 
Tăng ở đây khó khăn như vậy? 


Lý do rất đơn giản, bởi vì niệm 7ăng mà nghĩ tới phàm phu mai này vị đó hoàn 
tục, phạm giới, hay từ trần thì còn chi nữa. Niệm thánh thì không, thánh nhân 
không bao giờ có sự sụt lui, dù có đi về cảnh giới khác thì họ vẫn là bậc thánh 
cho đến bao giờ niết-bản thì thôi. Phàm phu mình bây giờ chỉ cần tai nạn nào đó 
mình bị khùng, chuyện đó đâu có khó. Một vị sư thuộc lòng Tam Tạng, giới luật 
trong sạch, thiền định tinh tắn, nếu bị tai nạn chân thương rôi khủng khủng không 
như cũ nữa; vị đó hoàn toàn có thê bị người ta dụ khi về chính trị, về tôn giáo rồi 
thay đôi toàn bộ quan điểm tư tưởng. Phàm phu thì chuyện đó không có gì lạ. 
Cuối cùng khốc liệt nhất đó là tắt thở đi qua thế giới khác thì lúc đó là xong. 
Chuyện hôm nay mình là một pháp sư, luận sư, giảng sư lúc đó là kết thúc luôn. 


Tham sân sĩ thiện ác đời này tạo ra cái tâm tái tục cho đời sau. Con người của 
kiếp sau hoàn toàn không phải là con người của kiếp này nhưng nó được tạo ra 
bởi thiện ác của kiếp này. Không có chuyện có một cái gì đó đi từ kiếp này qua 
kiếp khác như Bà-la-môn nói mỗi người có linh hồn như con chim, thân xác như 
lồng chim, lồng hư thì chim bay qua lồng khác. Đức Phật không dạy như vậy, 


468 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Ngài nói thân trước tạo nhân sinh tử cho thân sau, thần sau không phải là cái 
trước mà là quả của cái trước, đi ra từ cái trước mà không phải là cái trước. 
Không hê có cái gì đi từ cảnh giới này qua cảnh giới khác. 


Tăng phải là thánh nhân, còn phàm thì sẽ thay đổi, khi bị khùng bị chết thì họ sẽ 
thay đôi, vì cái thây của phàm phu là cái thây của trí văn của trí tư. Cái thây này 
có thê bị thử thách, có thê bị lung lay, thay đôi, biên dạng. 


Trong kinh nói ngài Hatthisariputta tinh thông và thuộc lòng toàn bộ tạng Thắng 
Pháp nhưng lòng không yên, cứ muốn hoàn tục và ngài đã hoàn tục rồi tu lại bảy 
lần, cuối cùng chứng La-Hán mới thôi. Một người nữa là ngài Ledi Sayadaw, bậc 
á thánh của PG Myanmar cận đại cũng nhiều lần muốn hoàn tục, nhưng các vị 
thầy tiếc tài nên tìm mọi cách giữ lại. Phàm phu là như vậy đó, thiên tài đó nhưng 
cuỗi cùng chịu không nồi. Chính vì họ thiên tài nên họ có những suy nghĩ mình 
không hình dung được. Chẳng hạn như họ có thê nghĩ, làm cư sĩ cũng tu được 
mắc gì phải làm ông sư. Hoặc có người thương mình quá, tại sao mình sống 
quạnh hiu thế này, cực khổ thế này, mình thương nhớ nữa, sao mình không về 
với người ta, người ta đang chờ đợi mời gọi mình, về rồi hai đứa nắm tay nhau 
dìu nhau trên con đường giải thoát cũng được vậy chớ mắc gì sống một mình 
giữa rừng sâu núi thắm một mình một bóng thế này buồn quá. Rồi nghĩ những 
chuyện động trời lắm, ví dụ thời gian Bồ tát làm cư sĩ nhiều gấp tám trăm ngàn tỷ 
lần Bồ tát xuất gia. Số kiếp Ngài làm cư sĩ không biết bao nhiêu ngàn ngàn tỷ tỷ 
lần trong khi số lần xuất Đ1a có thể đếm được. Trong khi bao nhiêu kiến thức 
khích lệ tu hành thì quên hết. 


Suppatipanno: khéo hành trì con đường Đức Phật đã dạy. 
Khéo hành trì supparipanno ở đây ám chỉ sự thành tựu thánh giới và chánh kiến. 


Ở đời có năm sự mât mát (byasana): 1/Sức khỏe có vấn đề. 2/Tài sản có ván đề. 
3⁄/Tình cảm có ván đề. 4/Trỉ kiên có vận để. 5/Đạo đức cả nhán (sila) có ván đề. 


Ở ngoài đời người ta chỉ nói có ba cái: sức khỏe có vấn đề, tài sản có vấn đề, tình 
cảm quan hệ xã hội gia đình có vấn đè, riêng trong kinh Đức Phật kế thêm tri 
kiến có vấn đề và đạo đức cá nhân có vẫn đề, đó cũng là sự mất mát. Bây giờ 
mình thấy kinh điển quá nhiều, chỉ nhớ cái øì gọn thôi, thay vì nhớ pháp môn này 
nọ cao siêu, chỉ nhớ hai cái thôi: mình có thành tựu giới và thành tựu kiến không? 


469 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Thời Đức Phật có hai vị Thích tử: Purana và Isidatta. Một người thì trí tuệ mà dễ 
duôi, một người kém trí nhưng giới luật trong sạch. Cả hai sau đó sinh thiên cùng 
một cõi. Đức Phật giải thích lý do là trong phút cuối đời, người khuyết giới thì bố 
sung tri kiến và người khuyết kiến thì biết bổ sung giới bằng nhận thức về bản 
thân mình. Một người trong sạch mặc đồ trắng sông không vợ con nhưng Phật 
pháp không hiểu nhiều, một ông thì tối ngày say sưa lè nhè có vợ có con có tài 
sản nhưng Phật pháp rất sâu. Khi hai ông này chết rồi, Änanda vào hỏi Đức Phật 
là không biết họ đi đâu. Đức Phật nói cảnh giới họ giống nhau và hai vị đều là 
bậc Nhất lai như nhau. Ngài Änanda thắc mắc sao đời sống hai người khác nhau 
quá. Đức Phật nói, phút cuối đời họ biết bồ sung chỗ khiếm khuyết của mình. 


Suppafipanno khéo hành trì, và hành trì làm sao đó để cho mình thành tựu giới và 
thành tựu kiên, không đê khiêm khuyêt 


Ujupafipanno:không thiên lệch 


Antadvayamanupagammna ` là định nghĩa cho chữ UJupatipanna hành trì con 
đường trung đạo không lệch lạc. 


Ñãyapatipanmna: là cách hành trì hợp lý, cách sống theo hướng dẫn của trí tuệ. 
SamIcipatipamna: Thuận pháp. 


Gom hết lại, Thánh tăng là những người đang đi trên con đường chánh đạo nhắm 
đên sự thành tựu giới và kiên. 


Yadida caftäri pụrisayugdri: Nếu kề thành cặp thì đệ tử của Thế Tôn gồm có 
bốn cặp đạo quả kế chung: Vị Tu-đả-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán 


Trước lúc Đức Phật viên tịch vài phút, một du sĩ ngoại đạo tên là Subhadda đến 
gặp hỏi đạo Ngài: Con nghe nói mấy ông giáo chủ ông nào cũng đắc này đắc kia, 
có hay không? 

Đức Phật thấy không cần nói nhiều, Ngài nói 4 cái không này: Các hành không 
trường cửu. Trên trời không dấu chân chìm. Không có thánh nhân ở chỗ thiếu 
Bát chánh đạo. Chư Phật không bao giờ có sự bất an. (Pháp Cú 254) 


Tại sao Ngài nói chuyện này? 


470 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Ngài đem hình ảnh rất đẹp: Giống như trên hư không không có dấu chân chim, 
cũng vậy, vạn hữu không có sự trường cửu và chỗ nào không Bát Chánh Đạo thì 
không có hiền thánh, và chư Phật không bao giờ có sự bất an. Nói tới Thánh nhân 
là phải nhớ bài kinh 4 cái không này liền. 


Bắt an CÓ nhiều nghĩa: không phiền não, không có sự phân vân. Phiền não thì 
hệt rôi nhưng nêu không phải là Chánh Đăng Giác vân còn có trường hợp phân 
vân (ví dụ: trường hợp này mình phải nói gì đây, mình phải cư xử sao đây...) 


Đáng cúng dường. 


Mấy người không tin trời đất thì thôi, còn mẫy người có tin thì luôn dành cho quỷ 
thần cho các đắng cao vời trên mây những sự trân trọng. Ở đây Đức Phật dạy: 7á/ 
cả những sự tôn trọng kính lễ thiên hạ dành cho thân thánh, lẽ ra nên dành cho 
các bậc thánh nhân tốt hơn. Bởi vì: 


Trăm năm bồ thí cúng dường 
không bằng giây phút kính nhường thánh nhân. 


Cho dù tất cả quỷ thần, Ma Vương, Phạm Thiên, Đề Thích thì không ai khả kính 
cho băng bậc thánh. Dĩ nhiên Đề Thích bây giờ là thánh rồi, nếu ngài còn phàm 
cho dù là đại đề trên thiên cung cũng không bằng vị Tu-đà-hoàn cùi đui sứt mẻ ở 
cõi người. Cúng dường một con người như vậy đó công đức lớn hơn quì lạy 
Phạm Thiên, Đề Thích. Người: thế gian mình thì không như vậy, thà đi miều bà 
Chúa Xứ quy lạy sì sụp chớ thấy mấy Phật tử lớn tuổi tôn trọng quì lạy mấy ông 
sư trẻ họ khó chịu. Tôi nói như vậy tuyệt đối không có nghĩa là tôi muốn chuyện 
đó. Tôi không muốn người ta hành lễ trước mặt tôi, bản thân tôi cũng thấy khó 
chịu khi thấy Phật tử hành lễ quá đáng với mây sư trong những chỗ không thích 
hợp, coi internet thấy quì lạy ngoài phi trường tôi hơi khó chịu. Tôi sợ mây người 
không thích, họ phản cảm, tôi không muôn gieo rắc sự phản cảm ở thiên hạ, chỉ 
vậy thôi, chớ không phải tôi chống chuyện người này tôn trọng người kia, tôi 
thậm chí thích chuyện người này chào người kia bằng cái chắp tay, tôi thích lắm, 
quá sức đẹp đi. May mà mây ông sư là phàm tăng, chớ còn những vị tu hành có 
lý tưởng thì cũng đáng kính hơn là bà Chúa Xứ, dù bả linh hiển thế nào tôi không 
cần biết. 


'Ähuneyyo `: đáng nhận đồ cúng 


Pahuneyyo `: đẳng nhận quà tặng 


471 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


'Dakkhineyyo ': đáng nhận trai đàn được tô chức với chánh tín 


Ở bên Ân Độ thì có Dakk/inadana nhưng VN không có. Ở bên Ân lâu lâu những 
người CÓ tiền .hay cho mời những vị tu sĩ đạo cao đức trọng không quen biết gì 
hết, về nhà để cúng dường. Cũng không cần nhân duyên hôn quan tang tế lễ lạt. 
đặc biệt gì hết, lâu lâu vì cầu công đức mà họ rước các bậc đạo cao đức trọng về 
cúng dường. Đến khi Đức Phật ra đời thì chữ D2akkhinadanachi cho một trong 14 
tế đàn. Quí vị vào Trung Bộ Kinh xem thêm 14 thí đàn trong bài Cúng Dường 
Phân Biệt Kinh. Dakkhinadanaở người VN mình không có, VN mình chỉ rước về 
cầu an, đám ma, chớ quởn quởn rước về cầu phước thì không có. 


Thánh nhân là người đáng nhận những đồ cúng (hơn là) quý thần. Những thứ đó 
vị Sa-môn không nên dùng, nhưng thay vì cũng quỷ thần thì nên đem lại cúng 
cho các vị Sa-môn, hiền thánh. Hàng xuất gia dầu phàm cũng không nên ăn đồ 
cúng quỷ thân. 


Trên đời này không ai đáng nhận quả tặng bằng các bậc thánh. Bởi vì kẻ nào 
không có lòng mong nhận thì mới đáng nhận. Câu này nghe rất là kỳ nhưng sự 
thật là như vậy. Kẻ thật sự không màng, không thèm thì đáng nhận. Kẻ nào 
không thèm nhận thì mình nên kiếm kẻ đó mà cúng. Công đức sẽ lớn hơn khi 
mình cúng dường cho kẻ nào chăng màng. Chắng màng ở đây không phải chê mà 
là không thấy. thích và hiểu vì sao mình không thích. Kẻ nào mà lòng rộng, muốn 
buông ra, muốn bồ thí thì mọi thứ cứ đồ về cho người đó, còn kẻ nào ki bo tom 
góp bỏn xẻn thì mọi thứ sẽ đội nón ra đi. 


Añjalikaranfyo, zñ/alkaraniya, neyya đáng được chắp tay. “4ñjali ”: chắp tay 


Phước Điền. Tăng là phước điền vì số lượng đông, trong khi cá nhân dù vĩ đại 
mấy cũng chỉ là một hay ít, chính vì đông nên ở đâu và lúc nào cũng có thê gặp. 
Khi lòng hướng đến tập thể thì mọi sự mênh mang hơn. Lòng không gò bó trói 
buộc và công đức cũng không hạn chế nên được gọi là phước điền. 


Theo giải thích trong Thanh Tình Đạo, chư Phật thì khó gặp, nên ta chỉ còn cơ 
hội gặp gỡ Thĩnh Văn. Đây là những vị có mặt trong thời điểm Buddhantara 
(khoảng giữa các Đức Phật). Từ lúc Đức Phật Ca Diếp niết-bàn đến lúc giáo pháp 
của ngài hết chỉ còn lại chư tăng. Sau này khi Đức Phật Thích Ca ra đời chư thiên 
nhân loại gặp được Đức Phật, khi Đức Phật tịch rồi thì nhân thiên mình nhìn thấy 
cũng chỉ là chư tăng. Đây là /hởi gian khoảng giữa các Đức Phật (Buddhantara). 
Hẹn gặp lại các vị vào ngày thứ Năm. Xin đảnh lễ chư tôn đức. 


472 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Hết tập 2 


473 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Nguồn: 
Những bài giảng Kinh Tương Ưng - Tập 2 


TK Giác Nguyên (giảng) 

Nhị Tường (ghi) 

1. Bài giảng ngày 6-8-2014 
2.Bài giảng ngày 7-8-2014 

3. Bài giảng ngày 9-8-2014 

4. Bài giảng ngày 12-8-2014 

5. Bài giảng ngày 14-8-2014 

6. Bài giảng ngày 16-8-2014 

7. Bài giảng ngày 19-8-2014 

8. Bài giảng ngày 21-8-2014 

9. Bài giảng ngày 23-8-2014 
10. Bài giảng ngày 26-8-2014 
11. Bài giảng ngày 28-8-2014 
12. Bài giảng ngày 2-9-2014 
13. Bài giảng ngày 4-9-2014 
14. Bài giảng ngày 6-9-2014 
15. Bài giảng ngày 9-9-2014 
16. Bài giảng ngày 13-9-2014 
17. Bài giảng ngày 16-9-2014 
18. Bài giảng ngày 18-9-2014 
19. Bài giảng ngày 20-9-2014 
20. Bài giảng ngày 23-9-2014 
20. Bài giảng ngày 25-9-2014 
21.Bài giảng ngày 27-9-2014 
22. Bài giảng ngày 1-10-2014 
23. Bài giảng ngày 2-10-2014 
24. Bài giảng ngày 4-10-2014 
25. Bài giảng ngày 7-10-2014 
26. Bài giảng ngày 14-10-2014 
27. Bài giảng ngày 16-10-2014 
28. Bài giảng ngày 18-10-2014 
29. Bài giảng ngày 21-10-2014 


474 


